TỦ SÁCH TỪ KHỐ TOĂN THỪ TRUNG QUỐC 


MAI CỐC THÀNH 
Chủ biên 


NHÀ XUẤT BÀNMŨI CÀ MAU 


HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THỨ 
TẬP I 


Dịch từ cuốn "Hiệp kỷ biện phương thư" 

Nhà xuất bản Cổ tịch Thượng Hải xuất bản năm 1995 

có tham khảo thêm cuốn "Hiệp kỷ biện phương thư" 

do Nhà xuất bản Nhân dân tỉnh Quảng Tây xuất bản năm 1994 


TỦ SÁCH TỨ KHỐ TOÀN THƯ TRUNG QUỐC 


MAI CỐC THÀNH 
Chủ biên 


HIỆP KỶ 
BIỆN PHƯƠNG THƯ 


TẬP I 


Người dịch: VŨ HOÀNG 
LÂN BÌNH 


NHÀ XUẤT BẢN MŨI CÀ MAU 


LỒI NHÀ XUẤT BẢN 


Thuật trạchh cát là một hệ thống phức tạp, có thể nói là hỗn 
tạp, vÌ nó được hợp thành từ nhiều nguồn, được xây dựng bởi nhiều 
nhà, tạo thành nhiều phái nên chứa đựng nhiều mâu thuẫn. Càng về 
sau, nhất là khi xã hội có những biến động, con người không nắm 
được tương lai, không dự đoán được kết quả công việc của mình định 
làm thì giới giang hồ thuật sí lợi dụng tâm lý lo sợ đó mà nguy tạo 
thêm vào nhiều thần sát, còn bọn con buôn lại cho in ra các loại 
lịch vạn sự trong đó chứa nhiều điều không có căn cứ, thậm chí rất 
vô ÌÍ. 


Vua Càn Long, trước tình hình đớ, đã ra lệnh cho một số học sĩ 
giỏi về lĩnh vực này, đứng đầu là nhà thiên văn học Mai Cốc Thành 
đứng ra soạn bộ "Hiệp kỷ biện phương thư”, sách soạn xong được 
dâng lên vua Càn Long thẩm định, vì vậy còn có tến gọi là "Khâm 
định biện phương thư". Cho đến nay, bộ sách này vấn được đánh giá 
là đầy đủ nhất và có giá trị nhất về thuật trạch cát: không chỉ bởi 
khối lượng đồ sộ mà còn bởi nội dụng phong phú, trong đó các tác 
già đã dành một phần thích đáng để trình bày cơ sở lí luận, sau đó 
mới trình bày nguồn gốc, tính chất và qui luật vận động của từng 
thần sát, đồng thời đã phê phán những quan điểm thiếu căn cứ, sai 
lầm của các tác giả trước đơ, đặc biệt đã dành hẳn một quyển để 
phê pháp kịch liệt những ngụy tạo của giới giang hồ thuật sỉ. 

Bộ "Hiệp kỉ biện phương thư" được xếp vào loại "Thuật số” trong 
"Tứ khố toàn thư" cùng với các quyển Thái huyền, Hoàng cực kinh 


thế, Dịch lâm, Lục nhâm đại toàn, Địa lí toàn thư... Gần đây nhà 
xuất bản Cổ tịch ở Thượng Hải đã cho ín lại toàn bộ phần thuật số 
ở Tứ khố toàn thư gồm 9 quyển (năm 1995), trước đó nhà xuất bản 
Nhân dân tỉnh Quảng Tây cũng đã cho in lại bộ "Hiệp kỉ biện 
phương thư" (năm 1993 và tái bản năm 1994) với sự chủ biên của 
Vương Ngọc Đức và lời bình chú của Lưu Đạo Siêu (có bỏ 2 quyển 
12, 13 và lược một số phần). 


Chúng tôi cho dịch và xuất bản bộ sách này, một mặt để mọi 
người thấỷ được thực chất của thuật trạch cát, không đến nổi quá 
tin mà thành mê tín, mặt khác nhằm cung cấp một tài liệu quí cho 
những người muốn nghiên cứu về thuật số góp phần vào việc bài trù 
tệ nạn mê tín dị đoan. Vì vậy chúng tôi đã yêu cầu các dịch giả dịch 
toàn bộ từ bản in của nhà xuất bản Cổ tịch Thượng Hải và dịch cả 
lời nói đầu cùng những lời bình chú của bộ "Hiệp kỉ biện phương 
thư” do nhà xuất bản Nhân đân Quảng Tây ấn hành để bạn đọc 
tham khảo thêm. 


Việc dịch một số bộ sách dày, khó hiểu bằng Hán văn cổ chắc 
không tránh khỏi những sai sót, mong các vi túc nho và các bạn đọc 
quan tâm đến vấn đề này góp cho những ý kiến qúi báu để chúng tôi 
sửa chữa và bổ sung cho lần tái bản. Các dịch giả cũng cố ý định 
viết riêng một quyển sách để giải thích những chố khó, những thuật 
ngữ trong bộ "Hiệp kỉ biện phương thư" và cách sử dụng bộ sách đớ, 
mà vÌ thời gian và khối lượng của bộ sách đã quá lớn nên không thể 
đưa ngay vào bản dịch lần này được. 


LỒI NÓI ĐẦU 


| 


Trạch cát là một loại tập tục, nó đã bắt đầu tự bao giờ cũng 
không biết nữa. 

Trạch cát là một loại thuật số, đến nay đã được hơn 2000 năm. 

Trạch cát là một môn thuật số, lại là một loại tín ngưỡng, bất 
luận mọi người nhận thức, bình xét nó như thế nào thì nó vẫn phù 
hợp với tâm lí và là chỗ nương tựa của con người, nên nó có thể 
giúp con người tăng thêm lòng tự tỉn. Do đó không chỉ tại Trung 
Quốc đại lục và trong người Hoa ở hải ngoại, mà tại xã hội phương 
Tay cũng có thuật trạch cát. Phương Tây căn cứ vào thuật chiêm 
tỉnh để suy đoán sự cát hung, nghỉ kị theo thời gian, Đại biểu sùng 
tín thuật chiêm tỉnh trạch cát chính là tổng thống trước đây của 
nước Mỹ là Lý Căn (Ri-gân) và phu nhân của ông là bà Nam Hy 
(Năng si). 

Do một cơ hội ngẫu nhiên mà bà Nam Hy quen biết một nhà 
chiêm tỉnh trứ danh ở nước Mỹ, lúc đó ông Lý Căn còn chưa là tổng 
thống. Họ rất hợp ý nhau, bà Nam Hy sau khi tiếp thụ được kiến 
thức của vị nữ chiêm tỉnh gia đó đã vận dụng thuật chiêm tỉnh để 
chọn ngày cát và bố trí hoạt động tranh cử chức tổng thống cho ông 
Lý Căn và ông Lý Căn đã thành công. Thế là bà Nam Hy đã khiến 
cho tân tổng thống nước Mỹ trở thanh người nhiệt tình sùng bái 
thuật chiêm tỉnh hiện đại. 


Dù cho người đời có đánh giá như thế nào thì hoạt động của 
nước Mỹ, trọn trong 8 năm, hoàn toàn được tiến hành dưới sự an bài 
của thuật chiêm tỉnh trạch cát, Có một năm, vào đầu tháng, vị nữ 
chiêm tỉnh gia đó không gửi bản chọn ngày giờ theo "Hoàng lịch 
trạch cát" đến, mà không có Hoàng lịch trạch cát thì bà Nam Hy 
kiên quyết không chịu bố trí các hoạt động mà tổng thống Lý Căn 
đảm đương, nên những người phụ trách văn phòng toà Bạch cung đã 
lũ lượt kéo đến vị nữ chiêm tỉnh gia để hỏi. 


Thuật trạch cát vì sao lại có sức hấp dẫn lớn mạnh như thế 
trong câm trí của khắp mọi người. Hơn 2000 năm trước, do chỗ khoa 
học kỹ thuật và sức sản xuất còn lạc hậu, mọi người khó nắm được 
tương lai, triển vọng của mọi sự vật, cùng với sự thành bại của 
chúng, vÌ vậy mà cùng nhau tin vào thuật trạch cát, nó dẫn đắt mọi 
người theo cát tránh hung. Nhưng hiện nay kinh tế văn hoá phát 
triển rất cao, thậm chí khoa học kí thuật chiếm cứ vị trí hàng đầu 
như nước Mỹ, Nhật Bản, Dài Loan, Hương Cảng... tại sao đối với 
thuật trạch cát lòng nhiệt tình của mọi người vẫn giữ nguyên như 
lúc ban đầu? Thuật trạch cát có thực linh nghiệm không? Nó thực có 
khả năng giúp tránh được thất bại, đem đến thành công và những 
điều tốt lành cho mọi người không? Nó có phải là không có căn cứ 
khoa học hay không? Hoặc chỉ là một mớ những lời nói đông dài, rối 

_ bời không đáng giá lấy một xu? 

Một tình trạng thật đáng tiếc đã kéo dài mãi tới ngày nay: đối 
với thuật trạch cát chúng ta hiểu biết và nhận thức nó còn cực kỳ 
hạn chế, thậm chí rất ít người tiến hành nghiên cứu, phân tích một 
cách có hệ thống, toàn diện và thâm nhập vào nó tới chỗ cặn kẽ tỉnh 
vì. 

Thuật trạch cát cớ lịch sử lâu dài như thế, có sức hấp dẫn lớn 
mạnh như thế và có nền tảng xã hội rộng rãi như thế, do đó đối với 
nó rất cần phải tiến hành phân tích, nghiên cứu toàn diện, có hệ 


8 


thống và thâm nhập tới chỗ tỉnh tế. Như vậy việc nhận thức sâu sắc 
hơn đối với văn hoá truyền thống Trung Quốc, với phong tục Trung 
Quốc và việc sửa đổi phong tục, xây dựng khuôn phép mới mang 
những nét đặc sắc của văn mỉnh xã hội chủ nghĩa sẽ đem lại ích lợi 
lớn. 


I 


Thuật trạch cát theo nghĩa rộng bao quát cả bát quái của Chu 
dịch, Thái ất, Lục nhâm, Kì môn độn giáp, Cầm tỉnh, Tòng thời, 
Hiến trừ, Kham dư, Phong giác, Chiêm tinh, Cô hư... trong đó có 
thuật số. Chúng đều thông qua các phương pháp nhất định để cung 
cấp cho mọi người những thông tin, tin tức liên quan đến việc cất 
hung. 

Trạch cát theo nghĩa hẹp là lấy lích pháp can chỉ làm nền tảng, 
căn cứ vào năm tháng ngày giờ mà các thần sát cát hung trực ở đó 
để tiến hành tính toán, tổng hợp mà tuyển chọn ngày cát, giờ cất 
theo một phương pháp nhất định. Giản đơn mà nói, trạch cát chính 
là căn cứ theo một phương pháp nhất định để tuyển chọn ngày cát 
lợi, cho nên dân gian gọi nôm na là “chọn ngày", "xem ngày”, thời cổ 
gọi là "chọn ngày lành", "hỏi ngày lành". 

Đặc điểm lớn nhất của con người là eó nàng lực tư duy, và chỉ 
dựa vào ưu thế đó mà con người mới có thể hàng phục được muôn 
loài, trở thành người chủ của vạn vật, sáng tạo ra đại thế giới muôn 
màu muôn vẻ đẹp tươi. Nhưng năng lực tư duy đó cũng tạo cho con 
người một nhược điểm rất lớn: nó khiến cho người ta bối rối đến 
khiếp sợ và tuyệt vọng mà lại không có cách gì thoát khỏi sự quấy 
rầy, làm phiền của nó. Thế là, so với các loại động vật tương tự 
khác, tiêu chuẩn của con người lành mạnh đòi hỏi phức tạp gấp 3 


lần: đã cần có thân thể khoẻ mạnh, lại phải có tâm lí lành mạnh, 
ngoài ra còn cần cớ một xã hội thích hợp với tính chất tốt lành. Chỉcân 
một điểm không đủ yêu cầu là sự cân bằng của cả tam giác có thể 

bị suy yếu, bị phá hoại. Vì thế, con người càng hi vọng đạt được, điều 
mong muốn tốt lành, thành công thì lại càng sợ bị tổn hại, gặp các 
điều ngang trái, thất bại, 

Trong khi sức sản xuất và trình độ nhận thức của nhân loại hãy 
còn tương đối thấp kém, chưa cớ thể đảm bảo được nguồn thức ăn 
cho mình, chưa có thể phòng tránh có hiệu quả với nóng, lạnh, bệnh 
tật và các loại tai hoạ mà bất kì lúc nào cũng có thể ập đến, chưa có 
.thể nắm được tiến trình và kết quả của sự việc thỉ con người cần sự 
trợ giúp ở thần linh. Thế là sản sinh ra thuật đồng cốt, hình thành 
các tôn giáo, xuất hiện việc cúng tế và bới toán. Trạch cát chính là 
một loại bói toán, cùng với sự sinh tồn và phát triển của nhân loại 
chúng đã có tác dụng tích cực. 

Nhưng sau đó, khi sức sản xuất và khoa học đều phát triển, tiến 
bộ thì cũng không thu hẹp được phạm vi của bới toán, không giảm 
bớt được lòng mong đợi của mọi người đối với thần linh. Bởi vỉ tầng 
lớp thấp thì mong muốn được no đủ, tầng lớp trên thì lại mong đạt 
được những nguyện vọng cao hơn; bản năng của con người chẳng 
bao giờ biết được thế nào là đủ khiến cho cả nhân loại còn tiếp tục 
truy cầu mãi, không thể đừng được 


Thuật chiêm bốc của Trung Quốc có thể truy ngược lên đến thời 
kỉ Xuân Thu Chiến Quốc, khi mà các vương triều suy yếu, đại thần 
chuyên quyền, chư hầu nổi dậy, nước mạnh xâm lãng nước yếu, kẻ 
mạnh ăn hiếp kẻ yếu, chiến tranh xảy ra ở nhiều nơi. Ngày xưa, khi 
thiên tử không còn ai triều cống thì lo buồn, thê thâm. Không Ít chư 
hầu do nội bộ chia rẽ, tranh quyền đoạt lợi mà phải cong đuôi chạy, 
lủi thủi như chớ của nhà có tang. Có nhiều chủ nô của cải nhiều, thế 
lực mạnh, nhưng cũng chỉ được một thời, đến lúc nô lệ bỏ đi, ruộng 


10 


đất bỏ hoang thì lụn bại khốn quẫn. Chiến tranh liên miên, đối rét 
dịch bệnh không dứt, quảng đại nhân đân phải chịu tai hoạ nặng nề. 
Thậm chí đã xuất hiện thảm cảnh "đổi con cho nhau để ăn, róc 
xương người mà tiến". Trong xã hội đó, đâu đâu cũng thấy các thủ 
đoạn đẩy người vào cạm bấy, vào thất bại. lụn bại, đồng thời đến đâu 
cũng thấy các thủ đoạn đưa bọn cơ hội bốc lên nhanh, một bước 
thành quan lớn và bước lên thêm vàng. Làm sao phát hiện được cạm 
bẫy tránh khỏi thất bại, làm sao tìm được cơ hội để đạt được thành 
công, tâm lí đó ở một thời điểm nào đó là rất cấp bách. 


Thế là rất nhiều người khốn khổ tìm đến sự "cảm ứng của trời 
cao", cho nên đã chọn con đường tÌm kiếm sự phù hộ của thiên thần. 
"Sử kí - Thiên quan thư" nơi: "Bởi vì đương thời liệt cường nổi đậy, 
công phạt lẫn nhau, chiến tranh liên miên, thành ấp nhiều lần bị tàn 
phá lại thêm nạn đói, bệnh tật và các khổ nạn khác, vua tôi trên 
dưới đều lo sợ gặp phải tai hoạ. Cho nên việc xem thiên tượng, khí 
của các sao, xét sự phúc tường là điều hết sức cần thiết và cấp bách. 
Các nước đều xuất hiện các nhà chiêm tỉnh trứ đanh. Như Thời 
Xuân Thu, có Tử Thận của nước Lð; TÌ Táo của nước Trịnh, Bốc 
Yến của nước Tấn, Tử Vi của nước Tống. Thời Chiến quốc, nước Sở 
có Cam Đức, nước Nguy có Thạch Thân. "Thiên văn tỉnh chiêm" của 
Cam Đức, “Thiên Văn" của Thạch Thân được kết hợp lại thành "Cam 
Thạch tinh kinh" mang tên của cả 2 người sáng tác ra. Đương thời, 
đại thần các nước hầu hết đều tỉnh thông môn chiêm tỉnh học. 

Thế là, lấy chiêm tỉnh học làm đầu, các loại thuật số về dự trắc 
và chiêm nghiệm, như măng mùa Xuân sau mưa cùng nhau vươn 
lên. Đã xuất hiện hạng người chuyên làm nghề xem bới để sinh 
sống, mà nghề này thu nhập cũng khá, một người làm đủ để nuôi 
sống 10 miệng ăn. Tập tục trạch cát biện sự đã bắt đầu lưu hành. Ỏ 
thời kì Xuân Thu Chiến Quốc, các vương thất và các nước có thới 
quen chọn ngày theo nguyên tác: "Việc ngoài dùng ngày cương, việc 


11 


trong dùng ngày nhụ",. Những kẻ sỉ làm lễ đội mũ đều để ý kiếm tìm 
'Lệnh nguyệt cát nhật". Căn cứ vào sách vở để lại thì Ngũ Từ Tư 
của nước Ngô, Phạm Lãi của nước Việt, các đại phu... đều gở trường 
chọn ngày giờ cát dựa vào can chỉ, mà nhiều lần đã nghiệm đúng 
một cách kỉ lạ. Có thuyết cho rằng Phạm Lãi lúc đem Tay Thí trốn 
đi đã mang theo cuốn "Huyền vũ thiên không uy hành", sau đớ có tin 
ông đã chết, lúc lại có tin ông bị điên khiến Việt vương Câu Tiễn 
chẳng biết ra sao nữa. 


Đến đời Hán, thuật trạch cát đã hÌnh thành xong, mà không chỉ 
có một nhà. "Sử kí - Nhật giả liệt truyện" ghi chép: Thời Hán Vũ đế, 
có một lần nhà vua triệu tập các trạch nhật gia trứ danh ở thành 
Tràng An và hỏi ngày X nào đó có thể lấy vợ được không? Ngũ hành 
Bìa nói là có thể, Kham dư gia nói là không thể, Kiến trừ gia nơi là 
không cát, Tòng thời gia nới là đại hung, Lịch gia nơi là tiểu hung, 
Thiên nhân gia nói là tiểu cát, Thái nhất gia nơi là đại cát, mỗi 
người giữ cái lí của mình, tranh cãi nhau chẳng ai chịu ai. Cuối cùng 
Hán Vũ đế tuyên bố: "Các việc nên-làm hay phải kiêng đều dựa vào 
ngũ hành làm chính". Đø là lời nơi quyết định giải quyết các đầu mối 
gây ra sự tranh cãi đó. 

Theo "Sử kí - Nhật giả liệt truyện" và "Hán thư - Phương thuật 
tiệt truyện" thì thuật trạch cát của đời Hán có Ngũ hành, Kham dư, 
Kiến trù, Tbng thời, Lịch gia, Thiên nhân, Thái nhất, Phong giác, Kì 
môn, Thất chính, Nguyên khí, Lục nhật thất phân, Phùng chiêm, 
Nhật giả, Đỉnh chuyên, Tu du, Cô hư, Lục Nhâm, Cầm tỉnh, Lộc 
mệnh... cộng trên 20 nhà, trong đó không ít phái đã hình thành xong 
từ thời Xuân Thu Chiến Quốc. 

Các thuật trạch cát đã lưu hành ở đời Hán. trên cơ bản, là một 
thể, có hỗ trợ nhau nhưng không dựa hẳn vào nhau, không bao trùm 
lên nhau. Cơ thuật thì tương đối đơn giản, hông cạn, có thuật lại rất 
phức tạp, sâu xa, rác rối khó hiểu. 


12 


Cũng với sự phồn thịnh của thuật trạch cát và sự lưu hành tập 
tục trạch cát, ở đời Hán đã xuất hiện "Táng lịch" chuyên bàn về cát 
hung, cương nhu của ngày mai táng, "Tế lịch" chuyên chép sự cát 
hung trong việc cúng tế, có cả "sách về tám gội", "sách về cắt may 
quần áo" chuyên chép về thuật chọn ngày cát hung cho việc tắm gội, 
cắt may, và cả những sách chuyên bàn về cát hung của việc xây 
dựng sửa chữa nhà ở, di chuyển chỗ ở. Một số sách lịch về chọn ngày 
tuy đã ghi đầy đủ những ngày cát hung cho một số sự việc thiết yếu 
của mọi người, nhưng đù sao cũng không thể có đủ chỗ cho các sự 
việc lớn nhỏ về sản xuất và sinh hoạt của người dân Trung Quốc 
nhất nhất đều được ghỉ vào sách được. Thế là thuật trạch cát cùng 
với sách lịch ghi chép về. tiết khí, năm tháng, ngày, giờ đã kết hợp 
với nhau ngày càng chặt chẽ, có một loại sách lịch về sản xuất tựa 
như "Trạch cát hoàng lịch" của đời sau. Người biên chú sách lịch lúc 
đó tại mỗi can chỉ ở bên dưới lại phụ chú thêm vào các tiết khí, các 
ngày tế lễ quan trọng.. ở bên trên lại phụ chú ngày Kiến, Trừ, 
Mãn,... của 12 trực, ghỉ cả Phản chỉ, Huyết kị, Đại thời, Tiểu thời, 
Thổ phủ, Nguyệt sát... rất thuận tiện cho mọi người chọn ngày để 
tiến hành công việc. 

Nội dung chú giải trong các sách lịch đời Hán, nhìn chưng hãy 
còn Ít, nhưng cũng đại biểu được cho xu hướng phát triển của thuật 
trạch cát, là mầm mống cho việc làm thành "Trạch cát hoàng lịch" 
của đời sau. Vì vậy mà từ đời Hán về sau các thuật trạch cát Kiến 
trừ, Tòng thời, Kham dư, Lịch gia, Ngũ bành, Cô hư, Lộc mệnh, Lục 
nhâu., Kì môn, Thất chính... đã phát triển liên tục, mạnh mẽ, các 
nội đung chủ yếu của thuật trạch cát được đưa vào trong đó, đồng 
thời hình thức biểu hiện cũng không ngừng được hoàn thiện. Đến 
đời Đường, các yếu tố và hình thức cơ bản của Trạch cát hoàng lịch 
đời sau về đại thể đã hoàn chỉnh rồi. Đến đời Lưỡng Tống thuật 
trạch cát và hình thức biểu hiện ở hoàng lịch của nó, so với đời 


18 


Thanh đã không khác nhau mấy nối, đã hoàn chỉnh rồi. 
IH 


Thuật trạch cát đời Hán lấy "phân" làm đặc trưng, bọc thuyết 
của mối nhà tự nơ đã là một chỉnh thể. Thuật trạch cát đời sau lấy 
"hợp" làm đặc trưng, học thuyết của các nhà hợp lại thành một chỉnh 
thể và lấy hoàng lịch làm hình thức biểu hiện. Do đó chúng tôi xét 
thuật trạch cát qua hoàng lịch vì đớ đã là đầu mối của một thể phức 
hợp gồm rất nhiều trường phái của thuật trạch cát. 

Thuật trạch cát của nước ta không tách rời với thiên văn lịch 
pháp, mà dựa hẳn vào thiên văn lịch pháp. Lịch pháp của nước ta 
dùng can chỉ để ghí năm, phương pháp này.được gọi là can chỉ kí 
pháp. Can chỉ là hệ tuần hoàn có chu kì và sau này được dùng như 
các mã hiệu. 

Nước ta dùng can chỉ để ghi năm, tháng, ngày, giờ nhưng khởi 
đầu ở các niên đại lại không thống nhất với nhau. Việc ghi tháng, 
ghí ngày có từ rất sớm bát đầu từ đời Hạ đời Thương. Còn việc dùng 
can chị để ghi năm bát đầu từ đời Đông Hán năm thứ 30 vua Kiến 
Vũ (tức là năm ð4 công nguyên). Việc dùng can chỉ để ghi giờ thì 
muộn hơn, phải đến đời Đường Tbán Mệnh tiên sinh mới dùng 10 
can kết hợp với 12 chỉ để ghỉ giờ. Điều này hoàn toàn khớp với thời 
gian của hoàng lích. 

Thuật trạch cát là một sự dung hợp thành một hệ thống bao 
gồm các học thuyết của nhiều nhà, đọ đó mà hệ thống lí luận của nó 
cực kÌ đa dạng, rắc rối, nên chúng tôi, trước mất, chỉ nêu một số ít 
nội dung nằm trong thuật trạch cát, 

1- Hệ thống can chỉ 


2- Học thuyết Am dương, ngũ hành, trong đó bao gồm học 
thuyết âm dương, kết hợp âm dương với ngũ hành, kết hợp can chỉ 


14 


và ngũ hành, ngũ hành và bốn mùa, năm phương, sự vượng tướng 
hưu tù của ngủ hành kí sinh ở 12 cung, chính ngũ hành, trung châm 
song sơn ngũ hành, phùng châm tam hợp ngũ hành, Hồng phạm ngũ 
hành.... 

3. Học thuyết bát quái trong đó bao gồm Hà đồ, Lạc thư, Tiên 
thiên bát quái, Hậu thiên bát quái, chủ quái của 12 tháng, nạp giáp 
tam hợp của bát quái, tiểu du niên biến quái, đại du niên biến quái... 

4. Nạp âm, nạp giáp. 

5. Mười bai trực tức là Kiến, Trù, Mãn, Bình, Định, Chấp, Phá, 
Nguy, Thành, Thu, Khai, Bế - mười hai khách 

6. Hai mươi tám tú (nh] thập bát tú) 

7, Cửu tinh thuật và phép tính cửu cung 

8. Lục diệu và Khổng Minh lục diệu tỉnh 

9. Hoàng đạo, hác đạo 

10. Học thuyết phong thủy, kham đư 

11. Thuật dùng tám chữ (bát tự) để xem mệnh. 

Do đớ cơ thể thấy: để hiểu và nắm vững thuật trạch .cát thì 
không dễ tí nào. 

Thuật trạch cát và hoàng lịch khớ hiểu, thần bí không phải chỉ 
tại hệ thống lí luận của nó phức tạp, rộng lớn mà còn tại nó có các 
loại thần sát tạo thành một đội ngũ khổng lồ với các tên gọi quái 
đản, li kì. Thuật trạch cát với hoàng lịch thực chất là sự cấu thành 
các thần sát, là một thế giới do các thần sát làm chúa tể. Nhận thức 
được các thần sát chính là giải thích được thuật trạch cát và hoàng 
lịch. 

Các thần sát của thuật trạch cát đến từ các hệ thống khác nhau 
cho nên không phải chỉ số lượng của chúng nhiều mà còn sự cát 
hung, thiện ác của mỗi thần sát cũng không giống nhau. Đến nay, 


lỗ 


đối với tuyệt đai đa số thần sát ta rất khó tÌm được ngưồn gốc của 
chúng. Chỉ có thể đựa vào chu kì vận động của chúng không giống 
nhau mà phân định làm 4 loại hệ thống thần sát lớn là năm, tháng, 
ngày, giờ. 

Loại thần sát năm quyết định trong một năm 4 phương 8 hướng 
cát hung, nghỉ kị, lấy Thái tuế cầm đầu, phân ra làm thiện ác hai 
phe lớn. Loại ác sát chủ yếu cớ: Tuế phá, Đại tướng quân, Hoàng 
phan, Cẩu vi, Tuế sát, Tuế hỉnh, Kim thần, Lực sĩ, Tâm quan, Tầm 
thất, Tam mệnh, Thng môn, Điếu khách, Tử phù, Bệnh phù, Kiếp 
sát, Tại sát, Phi liêm, Bạch hổ, Đại hao, Phục binh, Đại hoạ... Loại 
cát thần chủ yếu có: Tuế đức, Tuế đức hợp, Tuế can hợp, Tuế chỉ 
đức, Bác sỉ, Tấu thư... Thái tuế bản thân không cát-hung, chồng cát 
tính lên thì cát, chồng hung tính lên thì hung. Vì Thái tuế là đầu 
của các thần sát, lực lớn, thế mạnh vì vậy hưng tỉnh chồng lên Thái 
tuế thì họa lớn mà không thể giải cứu được, cát tỉnh chồng lên Thái 
tuế thì phúc thịnh mà được lâu dài. Cho nên "Thông thư" có nói: 
"Nếu cần phát qui thì tu chỉnh Thái tuế". 

Loại Thần sát tháng quyết định trong một tháng sự cát hung, 
nghi kị của các phương, lấy Nguyệt kiến làm đầu, cũng phân làm 
thiện ác bai phe lớn. Thiện thần lấy Thiên đức đứng đầu, đưới nó có 
Nguyệt đức, Thiên đức hợp, Nguyệt đức hợp, Thiên xá, Thiên 
nguyện, Nguyệt ân. Nguyệt không, Yếu an, Ngọc vũ, Kim đường, 
Kính an, Phổ hộ, Phúc sinh, Thánh tâm, Ích hậu, Tục thế, Âm đức, 
Dương đức, Thiên mã, Ngũ phú, Dịch mã... Ác thần thì có Nguyệt 
phá, Nguyệt sát, Nguyệt hình, Nguyệt hại, Nguyệt yếm, Đại thời, 
Thổ phù, Đại sát, Du hoạ, Thiên lại, Cửu không, Địa nang, Cửu 
khảm, Cửu tiêu, Thiên quan phù, Địa quan phù, Phi đại sát, Nguyệt 
du hoả, Âm phủ Thái tuế, Nguyệt khác sơn gia... Nguyệt kiến với 
Thái tuế cùng một dạng, không tuyệt đối cát hung, chồng cát thần 


16 


lên thì cát, chồng hung thần lên thì hung. 

Loại thần sát ngày quyết định cát hung, nghỉ kị trong một ngày, 
cũng phân làm thiện ác hai loại lớn. Thiện thần cớ: Thiên ân, Ngũ 
hợp, Tam hợp, Bảo nhật, Nghỉa nhật, Õ phệ nhật, Ô phệ đối nhật, 
Vương nhật, Tương nhật, Thủ nhật, Dân nhật, Thiên vu, Thiên y, 
Phúc đức, Tứ tương, Dương đức, Thời dương, Sinh khí, Lục nghỉ, 
Thời âm, Lâm nhật, Bất tương, Phúc sinh, Mẫu thương, Thiên hỉ, 
Cát kì.. Ác thần có: Tứ kị, Tứ cùng, Tứ phế, Tứ tuyệt, Chí tử, Bát 
phong, Xúc thủy long, Tứ kích, Hà khỏi, Ngũ hư, Ngũ li, Yếm đối, 
Chiêu dao, Huyết kị, Qui kị, Huyết chỉ, Thiên cương, Tử thần, Cô 
thần, Vãng vong, Đại bại, Hàm trỉ, Hành ngận; Liễu lệ, Phản chỉ.... 

Loại thần sát giờ chỉ làm chủ cát hung nghỉ kị của một giờ nào 
đó trong ngày. Chủ yếu có: Nhật lộc, Nhật mã, Nhật phá, Nhật bại, 
Nhật hình, Thiên ất quí nhân, Ngũ bất ngộ, Triệt lộ không vong, 
Nhật kiến, Nhật hợp, Thanh long, Minh đường, Thiên hình, Chu 
tước, Kim qui, Bảo quang, Bạch hổ, Ngọc đường, Thiên lao, Huyền 

vũ, Tư mệnh, Câu trần, Tứ đại cát thời, Quí đăng thiên môn thời... 
Các thần sát lực lượng lớn nhỏ và mạnh yếu không giống nhau, 
mà chỗ thiện ác, cát hung của chúng, nói chung, mỗi thần sát có chỗ 
làm chủ riêng chứ không bao trùm tất cả. Chẳng hạn: Bát phong, 
- Xúc Thủy long rất kị việc đi thuyền bè vượt sông nước; ngày Phạt, 
ngày Chuyên thì không nên xuất quân đi chỉnh phạt; ngày Phản chỉ 
thì không nên tâu sớ; ngày Tứ li, Tứ tuyệt thì không nên xuất quân 
đi xa; ngày Thượng sóc không nên cưới vợ gả chồng, lên quan; ngày 
Qui kị không nên từ xa trở về, ngày Huyết kị không nên chảm 
cứu,... Mỗi thần sát đều nấm quyền điều khiến từng chỗ nhất định 
tuỳ theo tính chất của nó, Vượt ra khỏi phạm vi chức trách của 
chúng thì làm gì chúng cũng không quản. Bởi thế không chỉ cần 
nấm chắc qui luật vận hãnh dừng, khởi của các thần sát mà còn cần 


17 


phải hiểu rõ chỗ nghỉ, chỗ kị của chúng để quyết định nên theo hay 
bỏ, nên làm hay không. 

Đã nắm được qui luật vận hành của các thần sát, cùng chỗ nghị, 
chỗ kị của chúng thì việc lựa chọn phương cát, ngày cát thực không 
có gì huyền bí cả. Nguyên tác cơ bản của nơ chính là 8 chữ: "lấy việc 
làm cương, lấy thần làm mục" hoặc "Lấy việc làm kinh, lấy thần làm 
vi". Ý tứ của 2 c&u đó đều là: khi lựa chọn ngày cát cho một việc ta 
phải căn cứ vào tính chất của sự việc đó mà tìm khả năng tối đa của 
các hỉ thần đem lại đại cát, đại lợi, đồng thời làm rõ khả nãng mà 
các hung thần, ác sát đem lại trở ngại, tai hoạ lớn nhất, Sau đơ tính 
toán xem cát thần trực ở ngày nào, đóng ở phương vị nào, đó là chỗ 
cần thiết của *Hoàng đạo cát nhật" và cát sơn, cát phương, đồng thời 
phải suy tính xem hung thần, ác sát trực ở ngày nào, đóng ở phương 
nào, đó là chỗ cần tránh, kiêng kị của "Hắc đạo hung nhật và hung 
phương. 

Bởi thế bước đầu tiên của trạch cát đâu phải chỉ là chọn lọc một 
số thần cát của thuật trạch cát, tìm qui đạo, tính chất thiện ác của 
chúng, đo lường lực lượng lớn nhỏ, mạnh yếu của chúng, mà phải : 
căn cứ vào sự việc cần giải quyết để tìm những cát thần thích hợp 
nhất với sự việc đó, cùng với các ác sát cần kiêng kị hơn cả, từ đó 
mà theo cát tránh hung. Theo nguyên tắc nới trên, mối trường hợp 
cần giải quyết đều có sự nhất trí nếu tìm được các cát thần thích 
hợp nhất và biết được các hung sát cần phải tránh hơn cả. Xem xét 
sự việc cho chính xác, hiểu chỗ nghi chỗ kị của thầh sát cho tường 
tận rồi sau đó dựa vào chố thần sát khởi, dừng mà chọn thì có thể 
tìm được ngày cát, phương cát cho việc cần làm. 


Sự việc có lớn nhỏ, nặng nhẹ không giống nhau, cho nên việc 
chọn ngày cát, phương cát cũng phức tạp hay đơn giản, khớ hay dễ 
không giống nhau. Nguyên tắc chung là: việc nhỏ chỉ cần chọn ngày, 


18 


giờ, việc lớn thì cần phải xem rõ nãñ, tháng. Những việc như nhập 
học chỉ cần chọn ngày Thành, ngày Khai là có thể được, ngoài ra 
không phải kiêng kị gì, chữa mát thì không dùng ngày Bế, để cho 
mắt có thể sáng tỏ như cũ, lợp nhà thì tránh ngày Thiên hỏa và 
ngày Ngọ (Ngọ thuộc Hoả) để khỏi phải lo gặp hỏa hoạn. 

Trạch cát hết sức xem trọng tạo táng, thái độ hết sức cẩn thận. 
không dám khinh xuất một H nào. Bất luận dương trạch hay âm 
trạch một khi đã xác định được cái nền rồi thì phương pháp chọn 
ngày giờ cát trên cơ bản là nhất trí. "Hiệp kỉ biện phương thư" 
quyển 33 có nơi: "Phép tạo mệnh: một là xem long đến nên lấy cục 
nào để bổ cho nó; hai là xem sơn hướng hung sát nào phải tránh, 
hung sát nào có thể chế lấy phương pháp nào chế đi, chọn cát tỉnh 
mào chiếu lâm; ba là xem bản mệnh chủ nhân nên phù trợ như thế 
nào. Ba cái đó đều được sau mới hành động thì việc được tốt lành, 
không cơ gì bất lợi vậy". Ý nói: khi tu tạo, tai táng việc tuyển chọn 
tứ trụ bát tự (tức năm tháng ngày giờ) cần đạt được 3 yêu cầu cơ 
bản ở trên. Một là đối với long sơn nên phụ giúp bổ trợ thêm vào cho 
địa đức được dầy, hai là đối với sơn hướng cần chế sát, hoá sát, làm 
cho bung sát lui tránh, cát tĩnh lâm chiếu; ba là đối với bản mệnh 
chủ nhân cần được bồi bổ cho tốt đẹp. Ngoài ra bản thân tứ trụ cũng 
cần thành cách, thành cục. Tức là chọn tứ trụ hoặc là thiên can một 
khí, địa chi một khí hoặc là hai can, hai chi không tạp, hoặc là cấu 
thành tam hợp cục sinh vượng mộ, Nếu đòi hỏi các yêu cầu đều hoàn 
hảo cả thì rất khó. Bởi thế trong thực tế cuộc sống, chỉ cần "đại 
thuận tiểu tì" là có thể chọn dùng được. 

Thuật trạch cát về sau, do các nhà trạch cát nổi danh đời Hán 
không ngừng phát triển, dung hợp mà thành một thể phức hợp, bởi 
thế các thần sát của nó không chỉ nhiều về số lượng, mà còn sự cát 
hung thiện ác cũng không giống nhau. Phàm mỗi năm, mối tháng, 
mỗi ngày, cả đến mỗi giờ đều đã có cát thần, lại có hung sát, đây 


18 


cát, kia hung mâu thuẫn nhau. Nếu gặp hung sát mà phải kiêng kị, 
tránh đi thỉ một năm 365 ngày cơ hồ không có được ngày nào cơ thể 
làm việc thực sự được. Bởi vậy trạch cát biện sự không thể hoàn 
toàn câu nệ vào sự cát hung của thần sát được; mà cần có nguyên 
tác và phương pháp biến thông để chọn xem nên dùng hay bỏ. Thuật 
trạch cát là một hệ thống phức tạp hẳn cần đến sự biến thông. 

Nguyên tác dùng hay bỏ của trạch cát, cứ theo "Hiệp kỉ biện 
phương thư” quyển 10 nới thì: "Phàm cát đủ để tháng hung thì theo 
nghỉ không theo kị, phàm cát hung chống nhau thì việc đức, việc hỉ 
vẫn kị, phàm cát không đủ tháng hung thì theo kị không theo nghỉ" 
Cụ thể mà nới, khi các cát thần và hung sát lần lộn thì phương pháp 
xử lí không ngoài 6 tình huống. 

1. Cát đủ tháng hung theo nghỉ không theo kị 

2. Cát đủ chống hung ngộ Đức thì theo nghỉ không theo kị, 
không ngộ Đức thì có khi theo nghỉ, có khi theo kị. 

3. Cát không chống nổi hung, ngộ Đức mà cát thắng thì theo 
nghi không theo kị, còn không ngộ Dức thì theo kị không theo nghỉ. 

4. Hung tháng cát, ngộ Dức bát đầu chống nhau thì theo nghỉ 
không theo kị, không ngộ thì theo kị không theo nghỉ. 

5. Hung lại gặp hung, ngộ Đức vẫn theo kị không theo nghị, 
không ngộ Đức thì mọi việc đều kị. : 

6. Hung chồng lên đại hung, ngộ Đức thì mọi việc vẫn phải kị. 
Các hung sát đã chồng lên nhau, không kể lực lượng lớn nhỏ, nặng ` 
nhẹ, chủ thứ, nhất thiết phải tránh đi. 

Trừ nguyên tắc cơ bản đó, thuật trạch cát còn nhiều phương 
pháp quyền biến khác, như phép quyền biến trong việc tu tạo, phép 
quyền biến trong việc an táng, phép quyền biến trong việc lấy vợ gả 
. chồng... Ngoài ra còn có phép chế sát, hoá sát. 


20. 


Chế sát hoá sát có nghỉa là xem sự cát hung của các thần sát 
lớn hay nhỏ, nặng hay nhẹ rồi đựa vào ngũ hành của chúng xem có 
thể chế được hay không, có thể hoá được hay không, để quyết định 
nên dùng bay bỏở. Tốm lại nguyên tác là: đại sát thì tránh đi, trung 
sát thì chế hoạc hoá đi, tiểu sát thì chỉ cần cát tỉnh chiếu lâm là có 
thể dùng được. Cụ thể mà nói chế sát là can cứ vào ngũ hành của 
hung sát mà lấy cái tương khác với nó chế đi. Nếu sát thuộc Kim thì 
lấy Hỏa chế đi; sát thuộc Hỏa thì lấy Thủy chế đi. Chỗ nơi "Kim đến 
khác Mộc thì Hỏa báo thù cho Mộc; Hoà làm tiêu Kim thì Thủy rửa 
nhục cho Kim" ý là như vậy. Như sát cư ở phương Tầy Canh, Dậu, 
ˆ Tân thuộc Kim thì dùng ngày Bính, nếu được năm, tháng, ngày, giờ 
đều là Bính thì càng đẹp, khi đó Kim sát bị Hỏa thần khác chế, nếu 
không sẽ có hại. Nếu sát đóng ỏ phương Nam Bính, Ngọ, Đỉnh thuộc 
_ Hỏa thì dùng ngày Quí Hợi, Nhâm Tí là ngày Thủy có thể chế được 
ngọn lửa hung ác ấy, chuyển hung thành cát. Còn hoá sát là căn cứ 
vào ngũ hành của hung sát lấy chỗ tương sinh, tương thân với nó 
hoá đi, như sát thuộc Mộc khác Thổ thì dùng Hỏa cục, khiến cho 
Mộc sinh Hoả, Hỏa lại sinh Thổ thì tham sinh mà quên khấc, xoay 
lại là ân ở trong ân. Trường hợp sát thuộc Thủy có khi dùng thủy 
cục, đơ là dùng loại tương thân thì sát lại biến đổi thành thần bổ 
trợ, như sát tại phương Đông, ở Dần, ta dùng ngày Giáp (năm, 
tháng, ngày, giờ đều là Giáp càng đẹp). Giáp - Lộc tại Dần, sát ấy là 
Lộc của ta; người mệnh Giáp mà dùng thì lại là Lộc của sinh mệnh, 
Giáp sơn, Giáp hướng mà dùng thì cũng là Lộc của sơn hướng. Nếu 
sát tại phương Bác, đóng ở Hợi thì dùng ngày Dậu hoặc Sứu (năm 
tháng, ngày, giờ đều là Tị Dậu Sửu càng tốt) Ngày Dậu Mã tại Hợi 
nên sát là ngựa của ta. Mệnh Tị Dậu Sửu mà dùng thì sát lại là - 
ngựa của sinh mệnh, Tị Dậu Sửu sơn hướng mà dùng thì sát là ngựa 
của sơn hướng. Những trường hợp như thế, chẳng những không 
hung mà còn đại cát. Cho nên thời xưa "Thông thư" có nói: Nếu 


21 


muốn phát thì cần tu chỉnh tam sát". Có thể thấy hung sát hoá 
thành cát diệu là do người am hiểu tính chất của nó mà có phép chế 
hoá thích hợp để dùng. 

Khi so sánh việc chế sát và hoá sát với nhau, người xưa cho là: 
chế giống như lấy sức khuất phục người, chẳng may lực không thể 
thắng được thì, trái lại càng thổi bùng ngọn lửa hung ác đó ra, cái 
hại sẽ càng lớn. Nếu quả thực có hàng phục được hung sát thì cũng 
cHỈ là ngăn không cho hung sát gây hoạ mà thôi. Còn hoá sát giống 
như lấy đức mà cảm phục người, biến đổi cái tâm ý hung ác thành 
lương thiện, chẳng những hung sát không dám gây hoạ mà còn có 
thể tạo phúc, như bọn đạo tặc đã hồi chính về với triều đình có thể 
trở thành người trung quân ái quốc. Tục ngữ có câu: "Đứa con du 
đãng đã tỉnh ngộ thì được vàng cũng chẳng bằng", vì thế thời xưa cổ 
câu "Chế sát không bàng hoá sát", Lời nơi đó thật là xác đáng. 

Thuật trạch cát hình thành từ đời Hán, đến nay đã hơn 2000 
năm, nhưng đến trước đời Nguyên thì phần lớn các trước tác đều 
không còn, khiến cho rất nhiều vấn đề khó mà khảo biện được. Đến 
thời Càn Long thuật trạch cát được biên tập hết sức cặn kẽ tường 
tận, mang tính đại biểu hết sức đầy đủ thể hiện ở cuốn "Hiệp kỉ biện 
phương thư". "Hiệp kỉ biện phương thư" là sách lịch thông dụng của 
triều Thanh, là vạn niên thông thư. Ỏ nước ta ngày xưa sách lịch 
ghi chép năm, tháng, ngày, tiết khí thường là do triều đình biên 
soạn và ban ra. Từ đời Hán, thuật trạch cát kết hợp với lịch thư nên 
lịch thư cớ ghi chép nội dung của trạch cát gọi là Thông thư, Hoàng 
lịch. Loại lịch Thông thư đó dân gian rất cần đến với số lượng lớn. 
Chỉ sau khi thuật in ấn phát triển thì các phường cũng in sách lịch 
và kiếm được rất nhiều lời. Các triều đình đã cớ lệnh cấm. Trải qua 
những năm trị vì của Khang Hy, đến thời Càn Long nhà Thanh thì 
sản xuất phát triển tương đối nhanh, kinh tế xã hội phát triển 
nhưng mâu thuẫn giai cấp, mâu thuẫn dân tộc cũng ngày sâu sắc 


22 


thêm, phồn vinh chỉ là bề mát, bên dưới chứa đựng các nhân tố 
không ổn định, tâm lí của mọi người muốn theo cát tránh hung càng 
bức thiết, do đó đã xuất hiện giới giang hồ thuật sỉ lấy trạch cát làm 
nghề sinh sống, các phường tự in sách lịch, thôäg thư với số lượng 
không Rếm xuể, mà một số sách lịch, thông thư đó không chỉ chứa 
các điều sai làm mà cà các điều hoang đường hết mức. Hoàng đế 
Càn Long nắm được tỉnh hình đó và dựa vào kiến nghị của đại thần 
đã lệnh cho quan đang coi giữ và tu chỉnh "Tứ khố toàn thư” tu đính 
lại một lần nữa lịch thư, biên soạn một bộ sách lịch trong đó chỉnh 
lí lại cho đúng các loại lịch thư đã có từ trước đối với việc ghỉ chép 
năm, tháng, ngày, tiết khí, thời lệnh, đồng thời phân tích các sai lầm 
về lí luận và thuật ngữ của các cuốn thông thư đó. ViệÊ này do nhà 
thiên văn học Mai Cốc Thành, là cháu của nhà số học trứ danh Mai - 
Văn Đỉnh, chủ trì biên soạn, sau khi thành sách dùng 2 nghĩa "kính 
thiên chỉ kỉ, kính địa chỉ phương" mà đặt tên là "Hiệp kỉ biện 
phương thư", đâng lên hoàng đế Càn Long thẩm định và ban phát ra 
cho thiên hạ, vì thế lại cớ tên là "Khâm <lịnh biện phương thư" 

"Hiệp kỉ biện phương thư" là do Doãn Lộc, Mai Cốc Thành, Hà 
Quốc Tông biên soạn. Toàn bộ gồm 36 quyển. 


Nguồn gốc: 2 quyển Nghĩa lệ: 6 quyển 
Lập thành: 1 quyển — Nghỉ kị: 1 quyển 
Dụng sự: 1l quyển Qui tác chung: 2 quyển 
Niên biểu: 6 quyển Nguyệt biểu: . 12 quyển 
Nhật biểu: 1 quyển Lợi cho sử dụng: 2 quyển 
Phụ lục: - 1 quyển Biện nguy: 1 quyển ` 


2 quyển Nguồn gốc trình bày các cơ sở lí luận làm căn cứ cho 
thuật trạch cát như Hà đồ, Lạc thư, Tiên thiên bát quái, Hậu thiên 
bát quái phương vị và thứ tự gồm cả thiên can, địa chỉ, 12 luật, 28 
tú, 4 tự (tự = vị thứ NÙ), 6 thời, học thuyết can chi ngũ hành, nạp 


23 


âm. nạp giáp... tất cả đều rõ ràng, lại thêm luận bàn đúng sai, nên 
không nên, dựa vào bản chính Thanh Nguyên khiến cho mọi người 
hiểu rõ là thuật trạch cát có chỗ tin theo được. l 

6 quyển Nghĩa lệ (từ quyển 3 đến quyển 8› tiếp theo trình bày 
4 loại thần sát lớn theo năm, tháng, ngày, giờ trong thuật trạch cát, 
nêu rô thần sát từ đâu lại, tính chất cơ bản (cát hưng) của nơ, chỗ 
nên theo, chỗ phải kị, thời gian nơ trực, phương vị nó đóng, cùng với 
qui luật vận hành của nó... giải thích các danh từ tương ứng của 
thuật trạch cát - 

.l quyển Lập thành tquyển 8ì trình bày các biểu bảng xếp 4 loại 
thần sát theo năm tháng ngày giờ dựa vào khởi lệ ở 6 quyển trên, 
khiến chỉ nhìn qua là biết ngay thần sát trực ở thời giờ nào, phương 
vị nào. 

1 quyển Nghỉ kị (quyển 10ì trình bày sự cát hung, nghỉ kị của 
các thần sát. Không như các sách tuyển trạch, phàm gặp cát thần 
thỉ việc nên làm, nếu gập hung sát, bất luận nạng hay nhẹ, đều phải 
tránh. Ö đây can cứ vào tính chất tốt xấu, lực lượng lớn nhỏ của các 
thần sát mà phân biệt cân nhắc rồi sau mới xác định là nên theo hay 
phải tránh, so với các sách tuyển trạch thì cao hơn một bậc. 

1 quyển Dụng sự (quyển 11). Việc tuyển chọn ngày cát, hướng 
cát phải căn cứ vào công việc cụ thể mà tiến hành nên quyển này 
trình bày những việc công. tư, lớn, nhỏ phải làm, chỗ thiện thần nên 
theo, chỗ hung sát phải kị, tiện cho mọi người căn cứ vào đơ để chọn 
ngày, tuyển hướng. 

2 quyển Qui tác chung (quyển 12, 13). Trạch cát lấy thiên văn, 
lịch pháp làm cơ sở, nên 2 quyển này chủ yếu giới thiệu các mùa 
trong nam, khí hậu mặt trời chuyển qua các cung, thời khảc mà 
Thái dương mọc lận, phương vị mà Thái dương xuất nhập, giới hạn 
bóng ảnh lờ mờ (tức là giờ, khác giao tiết của 12 tiết khí) các sao 


24 


vào lúc đồng hồ điểm canh, Tỉnh viên bộ thiên ca... đó là các tri thức 
xề thiên văn, lịch pháp cần thiết cho trạch cát. „ 

6 quyển Niên biểu (từ quyển 14 đến quyển 19) sắp xếp từng 
năm từ Giáp tý đến Quí hợi, mỗi năm xếp dủ 12 tháng, ghỉ rõ 
phương cát, phương hung rất thuận tiện cho việc tuyển phương, 
chọn hướng của âm trạch và dương trạch. 

12 quyển Nguyệt biểu (từ quyển 20 đến quyển 3l), lịch pháp 
nước ta lấy một chu kì biến hoá của Nguyệt tướng làm. một tháng, 
nhưng các thần sát đều dựa vào 60 Giáp tí mà chuyển vần, cho nên 
trong thuật trạch cát, số ngày của mỗi tháng vẫn lấy 60 ngày làm 
chu kì. Các nguyệt biểu trong sách này có đủ 12 tháng của một nâm, 
mỗi tháng có đủ 60 ngày từ Giáp tí đến Qui hợi, trong đó ghỉ các 
thần sát cát hung đóng, ở đưới lại chỉa ra 2 phần nghỉ kị đối với các 
việc để mọi người tuỳ sự việc mà chọn dùng. 

1 quyển Nhật biểu (quyển 32). Trạch cát hết sức coi trọng thời 
thần khi đã chọn được ngày cát thì có phát được hay không hoàn 
toàn là tại giờ. Biểu ngày này ghi các thời thần cho 60 ngày, giờ Quí 
đăng thiên môn và giờ Đại cát đớ là 3 bộ phận cấu thành nội dung 
của biểu ngày. : 

2 quyển Lợi đụng (quyển 33 và 34) chủ yếu trỉnh bày việc tuyển 
phương, định hướng cho âm trạch và dương trạch. Phải tuyển chọn 
tứ trụ như thế nào: trong đó nêu các lí luận, nguyên tắc và phương 
pháp cụ thể để bổ trợ cho long, phù giúp cho sơn và tương hợp với 
mệnh chủ, nêu các phương pháp chế sát để chọn ngày tuyển hướng, 
đồng thời nêu các phép quyền biến trong việc tạo, táng. 

1 quyển Phụ lục (quyển 35) chủ yếu giới thiệu một số điều 
không có nghĩa lí nhưng người đời vẫn tin theo, nêu và khảo đính 
các loại thần sát và các ngày. cát ngày kị lưu truyền rộng rãi thời đó 
như: nam nữ cửu cung, nhân thần sở tại, Thái bạch du phương, bách 


25 


kị nhật, ngày cúng ông Táo, ngày gội đầu, Chu đường giá thú... 
Ngoài ra còn giới thiệu một số phương pháp trạch cát mà dân gian 
quen dùng, nêu các điều cơ bản thường thức của Kì môn độn giáp có 
liên quan đến thuật trạch cát. 

I1 quyển Biện nguy (quyển 36) trong quyển này các tác giả nêu 
các loại thần sát, các loại ngày giờ cát hung đang được truyền bá 
rộng rãi trong dân gian nhưng lại không phù hợp với nghĩa lí của 
trạch cát, chọn những cái chủ yếu để phân tích, phê phán, bác bỏ. 
Thuật trạch cát từ đời Hán đến đời Thanh trải qua nhiều triều đại 
đã được các thuật sỉ không ngừng phát triển thêm khiến "24 hướng 
mà thần sát có đến hàng nghìn, 60 Giáp tí mà thuật gia có đến hàng 
trăm”, lưu truyền trong dân gian mỗi địa phương lại một khác. 
Trong quyển này chỉ nêu ra một bộ phận để phê phán. 

IV. 

Theo cát, tránh hung, vui khi được phúc, buồn khi gập hoa, 
hướng đến thành công cát khánh, lánh xa thất bại hung họa - chính 
- là điều thường tình của con người. Vì thế ngày xưa ở Trung Quốc, 
cao thÌ là bậc đế vương uy nghỉ hiển hách, thấp thì hạng ăn xin, ca 
kỉ ngờ nghệch đần độn, giữa thì sĩ, nông, công, thương - mọi người 
đều tin theo thuật trạch cát. Vì mê tín trạch cát mà mọi người quí 
trọng, ưa chuộng thời gian biểu của "Hoàng lịch", nhưng cũng có 
một số người kiên quyết phản đối việc chiêm bốc, trạch cát, phản đối 
tất cả các hành vi dung tục của bọn học giả. Mỗi triều đại đều có 
một số người như vậy mà nổi bật hơn cả là Vương Sung đời Hán. 

Quyển "Luận hoành" của Vương Sung có 85 thiên (nay còn 84 
thiên) trong đó đã tổng kết các thành tựu của khơa học tự nhiên đời 
Hán, đã kế thừa tư tưởng duy vật chủ nghĩa của Tuân Huống, Hàn 
Phi, đối lập với mục đích luận và sấm vị của thần học về "Thiên 
nhân cảm ứng" đang được lưu hành lúc đó, đã phê phán cực kÌ sâu 


26 


sắc các loại tư tưởng mê tín, các tập tục trạch cát về tang táng, tắm 
gội, cát may quần áo, di chuyển, cúng té, tu tạo... Quyển sách ấy đã 
gây một tiếng vang lớn, làm kinh đời, hãi tục, suốt cả thời đại phong 
kiến không mấy ai có thể vượt qua ông được. 


Ỏ trong "Luận hoành" đối với các tập tục về chọn ngày an táng, 
cúng tế, cắt may quần áo, tắm gội, di chuyển, xây dựng nhà ở... 
đang lưu hành ở đời Hán, Vương Sung đều tiến hành phân loại rồi 
phân tích phê phán. Cuối cùng ở thiên "Biện vẽ các điều mờ ám, 
ông đã phê phán có tính chất tổng kết đối với thuật trạch cát. Ông 
cho rằng: *Ỏ thế gian này kẻ vô đạo đức không ai bằng vua Kiệt nhà 
Hạ, vua Trụ nhà Thương, kẻ làm càn bậy không ai hơn Ú vương và 
Lịch vương nhà Chu. Nhưng Kiệt Trụ cũng không chết sớm, U Lịch 
cũng không chết yểu. Do đó: gặp phúc được may không phải tại chọn 
ngày, tránh giờ, gập nạn mác hoạ cũng không phải tại xúc năm, 
phạm tháng. Điều này quá rõ ràng. Hơn nữa, xưa thì đã qua mà nay 
lại đến, nghìn vua vạn quan chỗ được mất, cát hung, chức vị cao: 
thấp, bổng lộc nhiều Ít của họ đều có chỗ không giống nhau; còn 
đông đảo dân chúng cày ruộng, dệt vải, buôn bán thì sống lâu hay 
chết yểu cũng nghìn sai vạn khác. Đó tuyệt nhiên không phải vì làm 
việc vào ngày tốt mà được giàu sang phú quí, vì làm việc vào ngày 
xấu mà nghèo hèn tỉ tiện. Người ta sinh ra đời là một việc vui mừng 
lớn nhưng chưa hẳn là gặp cát được lành. Thế thì tại sao cứ chấp nệ 
vào chuyện: bần cùng, tật bệnh, thất bại, tử vong... là do xúc kị, 
phạm hung? Bởi thế Vương Sung cho rằng: việc chọn ngày lựa giờ 
cho đến sự cát hung của chúng hoàn toàn không thể tin được. 

Sau đời Hán thuật trạch cát và tập tục chọn ngày càng hưng 
thịnh, lấy hoàng đế làm đại biểu cho quốc gia phong kiến, phàm là 
túng tế, cầu đảo, phong quan, xuất quân, ban bố chính sự, xây dựng 
cung thất, cưới hỏi, an táng... mọi công việc lớn nhỏ - thì cũng như 


37 


dân thường, trước phải chọn ngày lành đã rồi sau mới làm, thậm chí 
cơ thái quá còn hơn bất cập. Đời Đường, Lư Tầng dùng hình thức 
vấn đáp viết cuốn sách "Tích trệ luận" nhằm vào quốc gia mê tín, 
làm chính sự đựa vào trạch cát, mà phê phán một cách gay gắt Ông 
nơi: "Nước mà hưng thịnh là do nghe theo người, nước mà suy vong 
là do nghe theo thần. Con người cơ mời thì hoạ phúc mới đến, con 
người không hiềm khích nhau thì yêu quái nào lại xen vào. Do đó 
được mất, hưng vong đều do con người tạo ra, cát hung phúc hoạ 
không liền quan gì đến ngày giờ cá". Rồi dựa vào sự thật phong phú 
của lịch sử mà bác bỏ các hành vi mê tín đơ, Ông cho rảng: hình 
ngục, lao dịch không quá mức thì dân sống lâu, thuế má nhẹ đi thì 
dân giàu đủ, luật lệ ổn định lâu dài, không có tình trạng sáng ban 
luật này, tối thay luật khác thì quốc gia sẽ bình trị, thưởng phạt 
công bằng thì binh cường... Còn nếu như làm trải một số điều nêu 
trên thì cớ chọn giờ để tiến hành hình pháp, chọn ngày để ban bố 
lệnh, cuối cùng, cũng không thể thành công và phú cường được. Trái ` 
lại, bổ nhiệm được người hiền, trọng dụng tài năng của họ thì không 
chọn ngày giờ mà việc được ích lợi. Pháp đúng lệnh chính thì không 
bởi có thi mà việc được cát tường, bồi dưỡng lao động nặng nhọc, qui 
trọng công lao của mọi người thì không cầu cúng mà được phúc 
lành. Đó chính là cái đạo lí: thiên thời không bằng địa lợi, địa lợi 
không bàng nhân hoà. 

Cùng với Vương Sung, Lư Tàng phủ định triệt để hạng người tin 
dùng thuật trạch cát. "Hiệp kỉ biện phương thư" là một cuốn sách 
.mà các tác giả của nơ cố những quan điểm đối với thuật trạch cát 
đáng được chúng ta chú ý. Họ cho rằng từ đời Hán đến đời Thanh, 
trải qua nhiều triều đại, các thuật sỉ đã phụ thêm vào thuật trạch 
cát những điều cấm kị ràng buộc chỉ li vụn vặt, những thuyết mông 
muộn sai lầm giống như đời Hán mà nhiều điều đã bị Vương Sung 
“bác nhưng không .©ó lÍ lẽ, bổ nhưng không eó luận cứ". Thực ra 


28 


thuật trạch cát là một chỉnh thể, sự tồn tại của nó có tính hợp lí. 
nhất định. Đổi với lí luận, nguyên tác và phương pháp... của thuật 
trạch cát, các tác giả của cuốn sách này trong quá trình thuật lại đã 
thể hiện được một số quan điểm giúp chúng ta nhận thức và nghiên 
cứu sâu sắc hơn thuật trạch cát, chúng có giá trị gợi ý nhất định. 

Sự thần bí của thuật trạch cát khó giải thích được đều ở tại các 
thần sát. Thuật trạch cát làm cho con người sợ hãi cũng ở tại thần 
sát, mà làm cho con hgười say mê cũng ở tại thần sát. Thuật trạch 
cát là một phức thể do các thần sát cấu thành, là một thế giới do các 
thần sát làm chủ tể. Vậy ngọn nguồn của một số lượng đông đảo các 
thần sát ấy ở đâu? Thần sát có thực có không? Các tác giả của "Hiệp 
kỉ biện phương thư" cho rằng: cái gọi là thần sát chỉ là qui luật của 
trời đất tự nhiên, là sự vận hành của nhật mguyệt, ngũ tỉnh và quan 
hệ tương tác của chúng, thần sát chính là các đại danh từ chỉ những 
qui luật hoặc quan hệ tương hỗ, chứ không phải thực có các thần 
hoặc sát nào đó. l 

Ví dụ về Âm phủ Thái tuế, trong sách nới: "Âm phủ Thái tuế 
chính là hoá khí của bản niên khác hoá khí của sơn gia, khí khai sơn 
thì kị năm tháng ngày giờ khác toạ sơn, nên gọi tên là Thái tuế để 
biểu thị ý không thể phạm vậy, chứ không phải có một vị thần là 
Âm phủ Thái tuế đóng ở một sơn nào đó". Như vậy là lấy hoá khí 
của can năm khắc hoá khí của tọa sơn coi như một loại quan hệ gọi 
là "Âm phủ Thái tuế" với ý không thể xúc phạm, nhưng không phải 
thực có một vị thần là Âm phủ Thái tuế đóng ở một sơn nào đó. 

Lại như Thái tuế. Thời thượng cổ lấy Tuế tình (Mộc tinh) để ghi 
năm. Nhưng do Tuế tỉnh đi trên trời về bên phải từ Tây sang Đông, 
so với trật tự phương vị của địa chỉ thì ngược nhau, khiến đem dùng 
thấy không thuận tiện, cho nên các nhà thiên văn mới dùng một Tuế 
tinh giả, vận hành ngược chiều với Tuế tỉnh thật, để tiện cho việc 
ghỉ năm. Tuế tỉnh già đó được gọi là Thái tuế. Tuế tỉnh đi một vòng 


29 


trời hết 12 năm, mỗi năm kinh qua một thứ (trong 12 thứ). Vì Thái 
tuế chính là sự tượng trưng cho qui luật vận hành và phương vị của 
Tuế tỉnh nên Thái tuế "thống lĩnh phương vị, đảm đương trật tự vận 
hành của thời gian, tổng thành công việc của Tuế tinh", đúng là một 
vị dại thần thống linh các thần là tượng trưng của nhân quân. Cũng 
không phải là thực có một vị thần linh tên gọi là Thái tuế. Nhưng vỉ 
Thái tuế tượng trưng cho Tuế tỉnh mà về sau cũng có ý tôn trọng, 
nên phương hướng đối xung với nó không cát lợi vậy. Nhân xung mà 
phá, cho nên phương vị đối xung với Thái tuế gọi là Tuế phá. Phá 
tức là hao bại cho nên lại gọi là Đại hao. Trong sách viết: "Tuế phá 
là phương vị mà Thái tuế bị phá, chứ không cớ vị thần Tuế phá nào 
đi phá Thái tuế cả, vì vậy lại có tên là Đại hao". Như vậy Tuế phá, 
Đại hao không phải là vị thần tơ thực. 

Lại như Nguyệt kiến. Giả Công Sản khi giải thích "Chu lễ - 
Chiêm mộng" nơi: "Kiến là chỗ thấy chuôi sao Đẩu chỉ vào, gọi là 
dương Kiến vì nó xoay chuyển ở trên trời về bên trái”, Tháng Giêng 
lúc bắt đầu hoàng hôn, chuôi sao Đầu chỉ vào Dần, nên gọi là Kiến 
Dần. Tiếp đó mối tháng một vị trí, đi thuận 12 cung. Như vậy 
Nguyệt kiến trên thực tế là một phương pháp của người xưa dùng 
chuôi sao Đẩu để xác định tiết lệnh và phương vị, không phải thực 
có một vị thần sát gọi là Nguyệt kiến, 

Ngoài ra các thần sát khác cũng như thế mà thời. 

Thần sát đã là qưi luật tự nhiên của trời đất, của sự vận hành 
của nhật nguyệt, ngũ tỉnh cùng với các quan hệ tương hỗ của chúng, 
thÌ thuật trạch cát căn cứ vào thần sát để tuyển ngày, chọn phương, 
về thực chất là căn cứ vào qui luật tự nhiên của trời đất, vào sự vận 
hành của nhật nguyệt, ngũ tỉnh cùng các mối quan hệ tương hỗ của 
chúng để tiến hành công việc. Thuật trạch cát là một môn tôn sùng 
tự nhiên, thuận theo trật tự của tự nhiên, coi trọng thuật số biểu thị 
sự cân bằng và hài hòa của tự nhiên. 


30 


VÍ như trơng sách giải thích ngày mà Nguyệt kiến trực không 
- nên xây dựng động thổ, kết thân như sau: "Không thể xây đựng 
động thổ là vì khí đương vượng thế, không thể phạm vào, không thể 
kết thân vì khí dương kiến độc vượng, thời khí âm kiến tiêu mà đạo 
của kết thân là âm đương tương hoà, nếu thiên lệch thì không nên." 
Tức là không xây dựng động thổ là có ý tôn sùng, không làm tổn 
thương đến vượng khí của tự nhiên, không kết thân vì lúc đó đương 
vượng âm tiêu, âm dương thiên lệch thì không nên. 

Giải thích ngày Thổ phủ kị phá thể, đào giếng, khai mương như 
sau: "Do Nguyệt kiến cũng là Thổ phủ nên tôn trọng mà không dám 
phạm vào". ˆ 

Giải thích ngày Thiên đức, Thiên đức hợp, Nguyệt đức, Nguyệt 
đức hợp kị sản bắn, đánh cá như sau: "Thiên đức, Nguyệt đức chính 
là vượng khí của tam hợp Nguyệt kiến, Thiên đức hợp, Nguyệt đức 
hợp với vượng khí tạo ra ngũ hợp, đều là ngày thượng cát", "kị săn 
bắn, đánh cá sợ tổn thương đến sinh khí". 

"Thiên xá là thiên địa hợp đức, lại là thời vượng của bốn mùa, 
ngày đó kị sãn bán, đánh cá cũng là ý sợ tổn thương đến sinh khí. 

Sách này còn dẫn "Thiên bảo lịch" nói: Chỗ phương Nguyệt kiến 
đóng, việc chiến đấu công phạt nên quay lưng lại, không thể hướng 
tới được"; lại đãn "Thái bạch kinh" để giải thích tại sao nên quay 
lưng lại mà không nên hướng vào như sau: "Chỗ Ngủ đế đóng thì 
xuất quân không thể hướng vào". Ngũ đế chỉ: phương Đông Thanh 
đế, phương Nam Xích đế, phương Tây Bạch đế, phương Bác Hác đế, 
trung ương Hoàng đế, Phương của Nguyệt kiến chính là phương 
đang vượng của Ngũ đế. Sách này cồn giải thích kí hơn: "Nguyệt 
kiến có thể toa không thể hướng, Nguyệt phá có thể hướng không 
thể toạ, Nguyệt kiến, Nguyệt phá với Thái tuế, Tuế phá có sự giống 
nhau Tuế thì tôn mà Nguyệt thì thân vậy". Tức là: không thể hướng 


BÀI 


vào Thái tuế Nguyệt kiến là vì cơ ý tôn sùng và thân cần. Hướng 
vào Thái tuế Nguyệt kiến tức là xung kích với vượng khí của chúng, 
cho nên không cát, còn quay lưng lại Thái tuế, Nguyệt kiến thì ta có 
thể lợi dụng vượng khí chúng để kích vào chỗ trống. cho nên cát 
tường. 


Các tác giả của "Hiệp kỉ biện phương thư" đã thể hiện hết mình 
một quan điểm cơ bản được nêu trong phần "Tổng luận" ở đầu 
quyển 3 là: : 

"Đem cái tính của khí huyết tâm trí mà hợp với các hư linh 
trong sáng của trời đất, rồi sau mới khiến cái lí của thiên hạ được 
đầy đủ. Nếu không truy cầu vấn hỏi thì việc chưa làm đã thấy trước 
sự sai lầm thất bại. Nghĩa của tuyển chọn cũng như vậy. Chỗ thần 
linh của trời đất hướng vào thì ta nên thuận theo; chỗ phải kiêng kị 
thì ta nên tránh đi. Đã vào chốn cung đình thì hãy đem cái tình mà 
làm cho sự việc được rạng rỡ, xuống chế làng xã thì hãy đem cái khí 
mà giúp cho thể chất được tốt tươi, 


Ý muốn nơi: con người với tư cách là thành viên của đại thiên 
thế giới thì hành vi của mình phải hợp với đạo lí của trời đất, tức là 
chỗ nơi "hợp với các hư linh trong sáng của trời đất". Rồi dựa vào 
thuật trạch cát mà chọn ngày tuyển phương, thực chất là tôn trọng 
tự nhiên, tuân theo qui luật của trời đất, tự nhiên mà làm việc, tức 
là chô nơi "chỗ thần linh của trời đất hướng vào thì ta nên thuận 
'theo, chỗ phải kiêng kị thì ta nên tránh đi", nếu không thì sẽ rơi vào 
tình trạng "việc chưa làm đã thấy trước sự sai lầm thất bại". Nhưng 
thần sát chỉ phân ánh một loại qui luật hoặc quan hệ nào đó, nên 
dựa vào thuật trạch cát để chọn ngày làm việc thì không thể tuyệt 
đối hoá sự cát hung. Do đó các tác giả của sách này cho rằng: "Phàm 
nơi kính thiên là như vậy. Còn như nối rằng: làm như vậy thì được 
phúc, không làm như vậy sẽ bị hoạ, thì đó chỉ là lối nơi quanh co của 


32 


hang thuật sỉ mã chẳng có nguồn gốc, cân cứ nào". Nhưng vì thuật 

_trạch cát thể hiện một loại qui luật vận hành của nhật nguyệt. ngũ 
tỉnh. của trời đất tự nhiên cho nên không thể không có ảnh hưởng 
đôi với con người, vì vậy các tác giả của sách này nói: "Tuy nhiên, 
kính hay bất kính thì cát bay hung. phúc hay hoạ sẽ theo sau vậy”. 
Y muốn nói: nếu tôn trọng tự nhiên. dựa vào qui luật của tự nhiên 
“mà làm việc thì sẽ được tự nhiên báo đáp lại, sẽ đạt được kết quả tốt 
đẹp. Trái lại. nếu không tôn trọng tự nhiên, làm trái với trát tự của 
tự nhiên, không. theo qui luật của tự nhiên mà làm việc thì sẽ phải 
chịu sự trừng phạt của tự nhiên, chuốc lấy hung hoạ. Dương nhiên, 
cả hai loại ảnh hưởng đó chỉ biểu thị như là một xu thế, mà không 
phải là ngay lập tức sẽ được cái này, sẽ mất cái nọ. Ví dụ như những 
người thuận theo tự nhiên thì ban ngày làm việc, ban đêm nghỉ ngơi, 
nhưng cố người làm ngược lại. trái với qui luật vận hành của mặt 
trời. mặt tràng và trái đất thì cũng không phải chịu "báo ứng" ngay 
lập tức, mà chỉ là nếu cứ kéo đài như vậy sẽ có ảnh hưởng không tốt 
đến sức khoẻ và hiệu suất công tác. 

Đó là một số luận điểm chủ yếu của các tác giả sách "Hiệp kỉ 
biên phương thư” muốn nối rõ cho chúng ta. 

Xét cho cùng thì thuật trạch cát là thế nào? Giống như Vương 
Sung,Lư Tàng đã kịch liệt phê bình đả kích, coi thuật trạch cát chỉ 
là những lời dông dài rối bời chẳng đáng giá một xu, hay như các tác 
giả của "Hiệp kỉ biện phương thư" coi thuật trạch cát là một môn 
thuật số nghiên cứu về sự cân bằng hài hoà giữa con người và tự 
nhiên? Nên chấp nhận hay loại bỏ? Hiện nay còn chưa tiến hành 
nghiên cứu toàn diện, sảu sắc thuật trạch cát thì việc lập tức khẳng 
định hoặc phủ định nơ, hay đánh giá phần nào là tỉnh hoa phần nào 
là cặn bã của nơ, hãy còn quá sớm. 


Chúng tôi cho rằng ta không thể phân loại một cách giản đơn 


33 


nên văn hoá truyền thông thành tỉnh hoa và cận bà vì đơ là một thể 
hồn hợp gồm cả hai thứ đó, bất quá chỉ khác nhau về tỉ lệ mà thôi. 
Điều cần làm là phải nghiên cứu kỉ càng quan điểm cơ bản của di 
sản vàn hoá truyền thống. Thuật trạch cát cũng là một loại văn hoá 
truyền thóng. đương nhiên không vượt ra ngoài qui luật cơ bản đó 
Thuật trạch cát với tư cách là một môn thuật số, đã truyền thừa qua 
23000 nam mà vẫn hưng thịnh như cũ. không hề suy vếu di, tất nhiên 
nó cơ chỗ dựa để tồn tại đó là tính hợp lí, nó có chỗ hấp dẫn mọi 
người đø là tính thân bí. Đương nhiên. nếu quả như thuật trạch cát 
là một môn khoa học, phản ánh quy luật của trời đất tự nhiên. 
nghiên cứu sự cân bàng hài hòa giữa con người và tự nhiên. là môn 
thuật số chiếu theo qui luật của tự nhiên để biện sự thì trong cấu 
thành môn “khoa học" đó lại cố rất nhiêu thành phân duy tâm. mề 
tin, sai làm, khiên cưỡng. quái đản phụ hội vào. có rất nhiêu vấn đề 
không có cách nào giải thích được, lại tự mâu thuân nhau mà đó lại 
là các vấn đề trọng yếu. nó thiếu một lí luận thống nhất để bao quát 
toàn cục. Nhưng vỏ luận thế nào, trong thuật trạch cát cố những 
điểm, mà trước mát chúng ta không có cách gi để nám được tính qui 
luật hoạc tính tất nhiên của chúng, lại cùng có những điểm mà ngày 
nay chúng ta có khả năng nhận thức và tổng kết "hạt nhân hợp lí 
bên trong" của chúng. đó là một điều nên khẳng định. Chí ít, thuật 
trạch cát cũng phù hợp với tâm HH của người đời là theo cát tránh 
hung: mong cầu thành cóng, bình an, khoẻ mạnh, phú quí, tốt lành; 
sợ hãi thất bại, bệnh tãt, nghèo hèn. tai hoạ; mà còn làm cho loại 
tâm lí đó phong phú thêm. Chỉ một điểm ấy cũng khiến cho nó có 
được cơ sở xã hội để tồn tại và phát triển. 

Thuật trạch cát là một môn thuật số, đồng thời lại là một loại 
hiện tượng văn hoá, mà ta có thể gọi là văn hoá trạch cát, nó đáng 
được một chỗ đứng trong lịch sử văn hoá Trung Quốc. Thật ra nó đã 
là một phần tỉnh túy của vàn hoá truyền thống, nhưng lại có nội 


34 


dung duy tâm. mê tín. bởi vậy việc nghiên cứu các lí luận. nguyên 
tác phương pháp cơ liên quan đến thuật trạch cát và các thần sát 
của nó sẽ giúp chúng ta từng bước lột bỏ miếng vải mỏng bao phủ bộ 
mật thân bị của thuật trạch cái. đãi cát tìm vâng, làm lí tính- và hư 
vọng của thuật trạch cát đều nhất nhất lộ rõ ra. 


V 


Theo lần gió xuân của cải cách mở cửa thổi khắp đất nước rộng 
lớn của tổ quốc, nước Trung Quốc 5900 năm văn hiến cổ xưa đang 
trỗi dậy với sức sống mảnh liệt. đạc biệt mấy năm gần đây kinh tế 
hàng hoá phát triển nhanh chóng, khiến cho tâm lí tham cầu và cơ 

hội của mọi người càng nẩy nở mạnh. Các hộ kinh doanh cá thể 
bung ra với số lượng lớn, ai cũng mong thành công. phát tài giàu có 
và lo sợ thất bại, cho đến các việc thi cử, xin việc... cũng đều cö sự 
cạnh. tranh kịch liệt khiến mọi người đều quan tâm đến vận mệnh 
tương lai của mình. Ài cũng thích những âm, những con số mang lại 
tay mắn,,"phát”. Một số kẻ thô thiển nhưng lắm tiền nên đã không 
tiếc mấy vạn, thậm chí mười mấy vạn để đổi lấy một "Dấu hiệu cát 
tường". Thuật trạch cát đã vươn lên đính cao của sự phát triển mà 
trước đó rất ít cơ. 

Đấi với thuật trạch cát và hoàng lịch của nó đang lưu hành rộng 
rãi cần sử dụng bộ máy hành chính của nhà nước để can thiệp vào, 
ngàn cấm đồng thời tích cực tuyên truyền, hướng dẫn. Hiện nay còn 
chưa nhận thức. hiểu biết toàn diện về thuật trạch cát, mà cả hai 
thái độ nêu ở trên đều không thích hợp. Biện pháp tốt hơn cả là phải 
nấm lấy thuật trạch cát, tiến hành nghiên cứu, phân tích nó một 
cách toàn diện sâu sắc, sau đó mới tìm hiểu rõ bản chất của nó, 
đánh giá lại đầy đủ và quyết định nên áp dụng các đối sách nào. 


Điều cơ bản là phải nhận thức, hiểu được các dạng của thuật 


j5 


trach cát. chúng tôi cho rằng cần phải thu thập các trước tác vê 
trạch cát cơ tính đại biểu ở các giai đoạn lịch sử. rồi chú giải, chỉnh 
lÍ. tạo điều kiện thuận lợi cho nhiều người tham gia vào nghiên cứu 
thuật trạch cát để hiểu rõ chân tướng của nơ. 

"Hiệp kỉ biện phương thư" là một bộ trước tác về trạch cát có hệ 
thống lí luận hết sức hoàn chỉnh, nội dung hết sức hoàn bị, luận 
"thuật hết sức chu đáo. rỏ ràng. quan điểm cũng rất có giá trị tham 
khảo. Việc nghiên cứu. chỉnh lí "Hiệp kỉ biện phương thư” nhất định 
sẽ giúp cho việc nghiên cứu thuật trạch cát ở Trung Quốc, giúp cho 
mọi người hiểu rô chân tướng của thuật trạch cát. Bộ sách này là 
một giáo tài hết sức điển hình của thuật trạch cát. Bởi thế, việc 
nghiên cứu, chỉnh lí bộ sách này. không nghỉ ngờ gì nữa, có một ý 
nghĩa nhất định về mật lí luân và thực tiễn. 

Chúng tôi dựa vào bản "Tứ khố toàn thư” do nhà xuất bản 
Thượng Hải cổ tịch ấn hành làm bản gốc để tiến hành công việc, lấy 
bản khắc vào năm thứ 6 đời Càn Long làm bản để hiệu đính. Đối với 
toàn bộ cuốn sách chúng tôi tiến hành đánh dấu câu, chú thích, phân 
tích nhận xét bằng van bạch thoại. Do sách gốc quá dầy nên chúng 
tôi lược bỏ hai quyển 12, 13 và một số nội dung không thật trọng 
yếu. 

-Hệ thống thuật trạch cát tỉnh thâm nhưng hỗn tạp, cần phải 
sàng lọc tạp chất đi, do đó cần phải tiến hành nghiên cứu tổng kết 
một cách toàn diện hãy còn nhiều công việc cần phải làm. Chúng tôi 
chỉnh lí "Hiệp kỉ biện phương thư" chỉ mong đãi cát tìm vàng. Hi 
vọng cơ thêm nhiều đồng chí đi vào nghiên cứu thuật trạch cát 
nhằm góp phần vào việc xây dựng nên văn minh vật chất và văn 
minh tỉnh thần mới. 


36 


Hiệp kỷ biện phương thư - Quyển 1 
CỘI NGUỒN 1 


-1- Hà đồ. Lạc thư. Thứ tự tiên thiên bát quái. Phương vị tiên 
thiên bát quái. Thứ tự hậu thiên bát quái. Phương vị hậu thiên bát 
quái. Tiên thiên bát quái phối với tượng của Hà đó. Hậu thiên bát 
quái phối với tượng của Hà đồ. Tiên thiên quái phối với số cua Lạc 
thư. Hậu thiên quái phối với số của Lạc thư. Giáp lịch. 

2- 10 can. 12 chi. 12 kiến. 28 xá. 

3- 4 vị thứ. 6 thời. 

4- Quái tịch của 12 tháng. 

ð.'Tinh tượng 12 thời, 28 tú. 

6- 28 tú phối với ngày. 

7- Ngũ hành. 

8- Ngũ hành dụng sự. 

9- Ngũ hành sinh vượng. 
10- Can chỉ ngũ hành. 
1†- Tam hợp. 

12- Lục hợp. 

13- Ngũ thử độn. 

14- Ngũ hổ độn. - 

15- Ngũ hợp hoá khí. 

16- Nạp âm. 

17. Nạp giáp. 


3? 


Chu Từ!! nơi rằng: Cội ở Đồ Thư"! nguồn ở các nét vạch quẻt3) 
Các phái âm dương gia. quan niệm cũng như thế. Làm ra cội nguôn, 


tị "hú Từ: tức Chữ ý triệt học ga, giầo dục giá đới Nam Tổng tính thông dịch hục. trưdc 
tác có "Chủ dịch Bản nghĩa”. Ỷ 

(È) ID Thu: đây kì Ha đồ, [ác thư gọi tất. Nói rõ ở chú thích bên dưới. 

CN vạch của quẻ tức phủ hiệu của duể cũng gọi lÈ quái tướng. Phân chia ra làm hai loại: 
loại do bà hào căn bản cấu thưinh phù hiệu của § quê đón; và loại do sáu hào căn Bản câu 
thành phù hiệu của sáu mươi tự quê kép. 


THÍCH ÿt 


Chu Hy nói: "Dịch học gốc ở Hà đồ, Lạc thư, gốc ở vạch quẻ". 
Đời sau âm dương gia với phần lớn các thuật số, cũng đều lấy đó 
làm căn bản. 


GÓI ÿt0 


"Biện phương thứ hai quyển cội nguồn nơi rõ căn: cứ lý luận căn 
bản của thuật trạch cát đều là ở đó, địa vị của nó mười phần trọng 
yếu”. "Cội nguồn" mà không thấy thì thuật trạch cát không có lý để 
theo mà giải. Vì vậy nghiên cứu thuật trạch cát tất trước phải hiểu 
rõ "cội nguồn". : - 


{ JHai phần Thích ý và Gợi ý của nhỏm tác giả do ông Vướng Ngọc Dức chủ biên và lới ` 
hình chủ cửa ï ưu Dạo Siêu. Từ đầy về sau xin hiểu lã thế. không chú thích. 


HÀ ĐỒ 


-Hà đồ() 1 - 6 là thuỷ đóng ở phương Bác, 2 - 7 là hoả đóng ở 
phương Nam, 3 - 8 là mộc đóng ở phương Đông, 4 - 9 là kim đóng ở 
C Hà đà: Truyền thuyết về Trung Quốc Dịch học quan hệ nguồn gốc ở bát quái mà đến 


Tối sẽ chỉ là trới bạn dạy cho điều tốt. Lới từ của Hà đô đã thấy rất sắm ở "Thượng thu - Cổ 
mệnh”. 


36 


HÀ ĐỒ 


phương Tây, 5 - 10 là thổ 
đong trung ương. Phương 
Bác thuỷ sinh phương Đông 
mộc, phương Đông mộc sinh 
phương Nam hoả, phương 
Nam hoà sinh trung ương 
thổ. trung ương thổ sinh 
phương Tây kim, phương "Tây 
kìm sinh phương Bác thuỷ. 
Như thế là thứ tự của ngũ 
hành tương sinh. 


Lạc thưtỦ đội 9 đạp Sa: trái 3 phải 7, 2 - 4 là vai, 6 - 8 là chân, 
5 ở trung cung. 


1 - 61ã thuỷ khác 2 - 7 hoả, 2 - 7 hoả khác 4 - 9 kim, 4 - 9 kim 


_= 
⁄ 


LẠC THƯ 


"khắc 3 - 8 mộc 3 - 8 
mộc khắc 5 thổ ở 
trung cung, ð thổ trung 
cung khác ] - 6 thuỷ. 
Như thế là thứ tự ngũ 
hành tương khác. 


UP thứ: cũng là truyền 
thuyết về nguồn gốc của Trung 
Quốc Dịch học quan hệ với bát 
quái. [ới từ đó đã thấy rất sắm 
ở "Thưởng thư - Cổ mênh". ti 
*[,uận ngũ - †ử hãn". "Quản tử - 
tiểu thần” và các sách khác. 
(Đại 9. đạp 1: tức là trên là 9. 
dưới là l. 


39 


1" 


GÓI Y 


Đoạn văn ở trên. chỗ nơi về "L : 6, "2 - 7". "4 - 9" các số thứ tự, 
đều dùng sô của tiên thiên Hà đồ. 


THỨ TỰ TIÊN THIÊN BÁT QUÁI 


Khảm | Tốn | Chấn ị 


+ -†— — 
Thái am | Thiếu dương Thiếu âm 


XI SA | 
Ảm | Đương 


"Hệ từ truyện" nói ràng: "Dịch có Thái cựcU) Thái cực sinh . 
Lưỡng nghi) Lưỡng nghỉ sinh Tứ tượng), Tứ tượng sinh Bát 
quáit!). 

Thiện Tửt” nói rằng: "Cân 1, Đoài 2, Ly 3. Chấn 4, Tốn 5, 
Khảm 6, Cấn 7, Khôn 8. Càn Đaài Ly Chấn thuộc phần dương. Tốn 
Khám Cấn Khôn thuộc phần âm. Cân Đoài là Thái dương, Ly Chấn 


Thái dương 


tĐpịch có Thái cực: Dịch chỉ biến địch. Thái cực chỉ sở nguyên vật chất của vũ trụ. đỏ là 
triết học thới cô đại đem đùng để thuyết minh phạm trù về nguồn gốc của thế giới. 

(Thái cực sinh | ,ưởng nghỉ: chỉ trời đất - âm đướng 
(Tú tượng: chỉ thiếu dương, lão đương. thiếu Âm. lão âm; tại trên xố bỏi có thỉ thể biện là 
-?. 9.8. 6: tại trên thói lênh tướng trưng là Xuân, Hạ. Thu. Đông. ` 

€È) Bát quải: tức Càn Khôn Chấn Tốn Khảm ly Cấn Đoài chia riêng ra để đại hiểu; Trời đât 
sắm giỏ nước lửa núi đầm tám lưại vật chất có bản. 

(® Thiệu Tử: túc Thiệu Ung nhà Dịch học nồi tiếng thời Bắc Tổng tự Nghiên Phu. tự hiệu : 
An Lạc, thuy Khang Tiết. 


40 


là Thiếu âm. Tốn Khảm là Thiếu đương. Cấn Khôn là Thái âm". 


THÍCH Ý 

“Chu Dịch - Hệ từ thượng" nói rằng: "Dịch cớ thái cực, thái cực 
vận động biến dịch, phân chia ra trời đất, âro dương, lưỡng nghỉ, do 
từ lưỡng nghỉ (sàn) sinh ra Xuân thiếu dương, Hạ lão dương, Thu 
thiếu âm, Dông lão âm; bốn tượng. Tứ tượng tiếp diễn sinh thì bát 
quái hình thành. 

Thiệu Khang Tiết nơi: "Thứ tự tiên thiên bát quái Càn 1, Đoài 
2, Ly 3, Chấn 4, Tốn 5, Khảm 6, Cấn 7, Khôn 8. Trong đó Càn Đoài 
:Ly, Chấn thuộc phần dương. Tốn Khảm Cấn Khôn thuộc phần âm. 
Càn Đoài là thái dương (lão dương) Ly Chấn là thiếu âm; Tốn Khảm 
là thiếu dương, Cấn Khôn là thái âm í lão âm). 


GÓI Ý 
Thứ tự tiên thiên bát quái còn gọi là "thứ tự Phục Hy bát quái” 
đó là nội dung trọng yếu tiên thiên học của Thiệu Ủng thời Bác 
Tống. Ông không chỉ dùng quá trình hình thành của bát quái để giải 
thích mà còn đem dùng để thuyết minh quá trình hình thành của 
thế giới, lại biểu thị mô tức kết cấu của vũ trụ, có đầy đủ ý nghĩa 
trọng yếu của thế giới quan và vũ trụ luận. 


TIÊN THIÊN BÁT QUÁI PHƯÓNG VỊ 


_ "Thuyết quái truyện" nói rằng: "Trời đất định vị; núi đầm thông 
khí, sấm gió tương bác(, thuỷ hoả không bán nhaut*, tám quẻ mài 
nhaut3)", 


(1) Tương bác: xuất ra, nhập vao. tách Vậy 

(2) Bất tướng kạ: tức nghĩa tướng thông nhau . 

(3) Tưởng thác: thác là mài. xát đo lax động vậy. Tưởng hỖ thắc tạp: đáp: đối nhau, đạn ven 
hỗn tạp. ˆ 


41 


Ly 


tu?u 


Thiệu Tử nơi ràng: "Càn Nam Khôn Bác, Ly Đông Khảm Tay. 
Đoài ở Đông nam. Chấn ở Đông bác, Tốn ở Tñy nam. Cấn ở Tây bác. 
Cái đó gọi là tiên thiên. học vậy. 


THÍCH Y 


"Chu Địch - Thuyết quái truyện" nơi: "Trời đất thiết định vị trí 
phổi hợp trên dưới. núi đầm một cao, một thấp đủ thông khí tức (hơi 
thở N.Dì, sấm gió tuy mỗi cái tự hưng động nhưng cơ thể ngâm 
nhập giao nhau. ứng hoà với nhau. thuỷ hoả tuy khác tính nhưng 
không ghét nhau. khác mà đỡ đần nhau. bát quái đáp đổi nhau, lay 
động chà sát hỗn tạp mà sinh ra sáu mươi tư quẻ". 

Thiệu Khang Tiết nói: "Phương vị tiên thiên bát quái: Nam là 


42 


Can. Bác là Khôn. Đông là Ly, Tây là Khám, Đông nam là Đoài. 
Đông bác là Chấn, Tây nam là Tốn, Tây bác là Cấn. Đây tức là chỗ 
gọi là tiên thiên học". ' 


GÓI Y _ 

Phương vi tiên thiên bát quái cũng gọi là "phương vị Phục Hy 
bát quái" Đơ là nội đụng trọng yếu về tiên thiên tượng số Dịch học 
của Thiệu L'ng. Chu Hy cho là tại tự Chấn 4 đến Càn 1 là thuận. 
biểu hiện quá trình đương khí bốc lên, bát chước đạo trời đi về bên 
trái, vì vậy là thuận hành, là quái đã sinh vậy: tự Tốn 5 đến Khôn 8 
là nghịch, biểu hiên quá trình âm khí thảng lên, bát chước đạo đất 
đi về bên phải. tức là ngược với trời mà đi, là quẻ chưa sinh. Đời sau - 
phân lớn giữ theo thuyết đó. : 


THỨ TỰ HẬU THIÊN BÁT QUÁI 


Khôn : me Càn : bố 
_—— “mm. 
— ;—A —ỹ}_—--mOARHAL 
Đoài Ly Tốn Cấn Khảm Chấn . 
thiếu nữ trungnữ trưởngnữ thiếu nam trung nam trưởng nam 
Ga“ LÔ. _—= _—= ` — C1“ —_- — — 
—— — — =— = ——— 


"Thuyết quái truyện" nói rằng: "Càn, là trời, vì thế gọi là bổ. 
Khôn là đất vì thế gọi là mẹ. Chấn một cầu(!) mà được nam. VÌ vậy 


(L) Sãc Ít: cặn, tìm - xu (âm, câu tìn 


43 


gọi là trưởng nam. Tổn một câu mã được nữt, vì vậy gọi là trưởng 
nữ. Khảm lại câu lần nữa mà được. nam!3) vÌ vậy gọi là trung nam. 
Ly lại cầu lần nữa mà được nữth vị vậy gọi là trung nữ. Cấn cầu ba 
lần mà được nam£f' vì vây gọi là thiếu nam. Đoài ba lần cầu mà 
được nữ!"! vị vậy gọi là thiếu nữ". 


THÍCH ŸÝ 


"Thuyết quái truyện" nói rằng: "Càn là trời. vì vậy gọi là bố. 
Rhôn là đất vì vậy gọi là mẹ. Quẻ Chấn. hào dưới được Càn, cho nên 
gọt là trưởng nam. Quẻ Tôn. bào dưới được Khôn, cho nên gọi là 
trưởng nữ. Quẻ Khảm. hào giữa được Căn, cho nên gọi là trung 
nam. Quẻ Ly, hào giữa được Khôn, cho nên gọi là trung nữ. Quẻ 
Cấn. hào thượng được Cân, cho nên gọi là thiếu nam. Quẻ Doài, hào 
thượng được Khôn, cho nén gọi là thiếu nữ. 


GÓI Ý 


Thứ tự hậu thiên bát quái củng gọi là "Thứ tự Văn vương bát 
quải". Nó thể hiện nghĩa lý nam nữ giao hợp, vạn vật hơa sinh, thuyết 
mình đạo Càn thành nam, đạo Khôn thành nữ, được khí của bố làm 
nam. được khí của mẹ làm nữ. Ba.nam đều lấy Khôn mẹ làm thể. Can 
bố lâm dụng. ba nữ đều lấy Càn bố làm thể, Khôn mẹ làm dụng. 


—————-_— — 
(1) Chấn hão đưới đước Cần, vì Vật gọt là môi câu mà được nam 


_ ) Tên hào dưới đưặc Nhôn, vị vậy gọt lì một cầu ma được nữ 

t 33) Khám hào giữa được Căn, vì v Ấ\ gói là lại câu ni được nam 
L3j ]Ạ hào giữa được hôn, vì vậy gọi là lại câu mà đtQc nữ 

(ŠJ Cân hào thượng đước Cam, vị VẬN #ÓtÍa bị lần câu mà đước nàn 
{6) Đuái hào thướng được Khòn. vị vật gọi là bà Eìn cầu mài được nữ 


44 


PHƯƠNG VỊ HẬU THIÊN BÁT QUÁI 


Ly 
S HH % 
b ứ | ® Kêu 


Chấn 
tựo 


"Thuyết quái truyền" nơi ràng: "Đết!! xuất hô Chấn, tết”) chỉnh 
hồ Tốn gặp nhau??”' ở Ly, đốc sức dùng làm việc?) ở Khôn, đẹp 
lòng) ở Doài, đánh nhau) ở Càn, úy lao) ở Khảm, xong việc”) ở 
Cấn". 


(1) Dế: trong tâm vá mắt người xua thì đó là chủ tế của đại tự nhiền. 

(2) Tề: tê chỉnh. 

(3) Tưởng kiến: kiến la hiền hiển. hiển lộ ra. Tương kiến tức là cùng nhau nhiều lên, hiển lô 
ta " : 

(4) Iĩi thiết: thiết tà việc. do li nöi trí thiết. hết sức (trí tực) dùng làm viểc. 

($J Duyết ngôn: đuyết là đẹp lồng. Nói là ngôn ngũ trợ cho lới vàn. 

{&) Chiến' chiến đấu, chỉ âm dướng giao tranh. l 

(7) lao vất xá. mết nhọc. Việt Nam cho la lao. nghĩa la uy lạo. 


(8) Thánh: tmành công Elam có công trước đã thành có nghĩa là công sau lại này sinh. 


45 


Thiệu Tử nói rằng: “Cân thống quản ba nam ở Tây Bác, Khôn 
thông quản ba nữ ở Thy Nam. Cần Khảm Cấn Chấn là dương. Tốn 


Ly Khón Đoài là âm”. 
THÍCH Ý 


“Chu dịch - Thuyết quái truyện" nói: "Chủ tể đại tự nhiên khiến 
cho vạn vật xuất sinh ra ở phương Đông - Chấn. sinh ra tê chính 
đều ở phương Đông nam - Tổn. Sự vật sinh trưởng, vượng thịnh 
nhộn nhịp biểu lô ra thể của nó ở phương Nam - Ly, nối tiến lac lực 
thành trưởng ở phương Tầy nam - Khôn, đến phương Tây - Doài thì 
có thu hoạch tin mừng. Đến phương Tây Bác - Cần, nóng hết mà rét 
đến. ám dương giao tranh. vạn vật cũng ở vào chỗ ranh giới thỉnh 
suy chuyển tiếp của âm dương giao tranh. Đến phương Bác - Khảm, 
vạn vật đã kinh qua bốn qúi, cản cũ cố gắng, mệt nhọc vất và, đáng 
nên qui tàng nghỉ ngơi để đợi Xuân đến. phục hồi lại sức sống nảy 
mâm, Phương Đông bác - Cấn, là thời vạn vật thành thục, mà củng 
là tất đã tới hết thì mới trở lại bất 4fầu. 


GÓI Y 


Phương vị hậu thiên bát quái cũng gọi là "Phương vị Văn Vương 
bát quái”. Phương vị hậu thiên bát quái thể hiện bốn mùa chuyển 
đổi, tám tiết biến hóa, chu kỳ lưu bành của vạn vật sinh trưởng đem 
tới âm dương cùng nhau tồn tại, cùng gốc với nhau, quy luật tương 
sinh của ngủ hành, mẹ con (mẫu tử!. 


46 


TIÊN THIÊN QUÁI PHỐI VỚI TƯỢNG CỦA HÀ ĐỒ 


"Khải mông phụ luận" nối ràng: "Phương bên trái của đó, 
dương ở trong, âm ở ngoài, tức là Chân Ly Đoài Càn của tiên thiên. 
dương trưởng mà âm tiêu vậy Phương bên phải nơ. âm ở trong, 
đương ở ngoài, tức Tôn Khảm Cấn Khôn của tiên thiên, âm trưởng 
mà đương tiêu vậy. Dại để vì lẽ đó tượng cho hai khí giao động”. 


THÍCH Y 
"Chu dịch triết trung - Khải mông phụ luận" nối: "Phương bên 
trái của Hà đồ dương ở trong mà ám ở ngoài, lấy tiên thiên quái 
phối vào là Chấn Ly Đoài Càn, tượng trưng đương trưởng âm tiêu 


Phương bên phải của Hà đồ âm trong dương ngoài, lấy tiên thiên 


(1) Khải mông phú luận: Thanh. 1š quang Địa, một thiên của “Chủ dịch triết trung” 


quái phối vào là Tốn Khảm Cấn Khón tượng trưng âm trưởng, 


đương tiêu. Chỉnh lại bức đồ hình đem dùng tượng trưng bai khí 
giao động tiêu trưởng. 


GÓI Y 


Đơ là kiểu đồ hình tiên thiên bát quái với Hà đồ phối với nhau. 
Biểu hiện rõ ràng Cần Khôn Ly Khảm ở vị trí tứ chính. Phương bên 
trải là dương trong âm ngoài, đương trưởng âm tiêu; phương bên 
„phải là âm trong dương ngoài, âm trưởng dương tiêu, tượng cho sự 
giao động của hai khí. Lấy phương vị tiên thiêr bát quái của Thiệu 
Ứng nói giải thích cho ngũ hành sinh thành đô. Như vậy quái tượng 
đd cùng với ngũ hành phối với nhau, có chỗ tôn tại mâu thuẫn, 


HẬU THIÊN QUÁI PHỐI VỚI TƯỢNG CỦA HÀ ĐỒ 


“e—-—® 


Ì 
CO M 


ọ 


"Khải mông phụ luận" nói rằng: 1-6 của đồ là thủy, tức là chỗ 
của Khảm:ở hậu thiên. 3-8 là mộc, tức là chỗ của Chấn Tốn ở hậu 


48 


thiên - 2-7 là hỏa, tức là chỗ của Ly ở hậu thiên. 4-9 là kim tức là chỗ 
của Đoài Càn ở hậu thiên. 5-10 là thổ, tức là chỗ của Khôn Cấn ở 
hậu thiên, chu lưu bốn qúi, vượng mà thiên về ở chỗ giao của Sửu 
Mùi, đại để vì lẽ đó tượng cho ngũ khí thuận sắp bày ra". 


THÍCH Ý 


"Khải mông phụ luận" nói: "1-6 của Hà đồ là thủy. phối với quẻ 
Khảm của hậu thiên. 3-8 là mộc phối với hai quẻ Chấn Tốn của hậu 
thiên. 3-7 là hỏa phối với quẻ Ly của hậu thiên. 4-9 là kim phối với hai 
quê Đoài Càn của hậu thiên. 5-10 là thổ, phối với hai quẻ Khôn Cấn 
của hậu thiên, hai quẻ ấy chu lưu ở Xuân Hạ Thu Đông, bốn qúy mà 
thiên vượng ở chỗ giao của Sửu Mùi. Chính lại bức đồ hỉnh dùng để 
tượng trưng cho việc thuận sắp bày năm khí kim mộc thủy hỏa thổ". 


TIÊN THIÊN QUÁI PHỐI VỚI SỐ CỦA LẠC THƯ 


| 
⁄. 


49 


"Khải mông phụ luận” nói rằng: "Chín số Lạc thư thư) t, 5 ở 
giữa đem phối với bát quái. dương ở trên âm ở dưới, vì vậy 9 là Cân, 
1 là Khôn. Nhân từ 9 mà nghịch số. Chấn 8, Khảm 7. Cấn 6. Càn 
sinh Bá dương vậy. Lại tư 1 mà thuận số Tốn 3, Ly 3. Đoài 4. Khôn 
sinh ba âm vậy. Lấy tám số với tám quẻ phối với nhau, mà vì trÍ của 
tiên thiên hợp vậy". : 

Theo”) thuật gia lấy Càn phối 9, Khôn phối 1. Ly phối 3. Khám 
phối 7, đó là số lẻ. vi vậy là dương. Doài phối 4, Chấn phối 8, Tốn 
phối 2, Cấn phổi 6. đó là số chẵn vì vậy là âm. 


ˆ THÍCH Ý 


"Khải mông phụ luận" nói: "Chín số của Lạc thư, không dùng số 

5 ở giữa, đem phối với tiên thiên bát quái, dương trên, âm dưới. cho 

nên 9 là Càn, 1 là Khôn. Từ 9 nghịch số Chấn là 8, Khảm là 7. Căn 

là 6, là ba dương của Càn sinh ra. Lại từ 1 thuận số Tốn là 3, Ly là 

3, Doài là 4. là ba âm của Khôn sinh ra. Như vậy tám số với tám 

quẻ phối với nhau, với vị trí của tiên thiên bát quái chính là hợp 
. khớp với nhau". 


GỌI Y. 


Trong Lạc thư 1 với 9 đối nhau, 2 với § đối nhau, 3 với 7 đối 
nhau, 4 với 6 đối nhau, hợp những số đó lại đều là 10. Sau khi phối 
nhau với tiên thiên bát quái Càn với Khôn, Đoài với Cấn, Ly với 
Khảm, Chấn với Tốn, tổng số của chúng cũng đều là 10, cùng với số 
của Lạc thư chính đúng là đối ứng. 


(1) Hu: chọn dùng để tiêu mất đi, ý không dùng. 
(2) Án: Sách này tác giả trình bày. hình xét đánh giá đều lấy phương thức "theo hay xét” để 
thuật bày rõ ra, 


50 


HẬU THIÊN QUÁI PHỐI VỚI SỐ CỦA LẠC THƯ 


"Khải mông phụ luận" nơi rằng: "Trên hỏa, đưới thủy vỉ vậy 9 là 
Ly, 1 là Khảm. Hỏa sinh táo thổ, vì vậy 8 ở bậc đưới 9 mà là Cấn. 
Táo thổ sinh kim vì vậy 7-6 ở bậc dưới 8 mà là Đoài Căn. Thủy sinh 
thấp thổ vÌ vậy 2 tiếp sau I mà là Khôn. Thấp thổ sinh mộc, vì vậy 
đ-4 tiếp sau 2 mà là Chấn Tốn. Lấy tám số với tám quẻ phối với 
nhau mà vị trÍ của hậu thiên hợp vậy". 

Theo Thiệu Tử lấy Văn Vương bát quái là vị trí để dùng, cái học 
hậu thiên. Chu Tử lấy số của Lạc Thư để dùng. Thuật gia phí cung 
đến thay, toàn dùng hậu thiên phối với Lạc thư. Phép này lấy Khảm 
1, Khôn 2, Chấn 3, Tốn 4, giữa 5, Càn 6, Đoài 7, Cấn 8, Ly 9 làm 
thứ tự. 


5i 


Lưu Hâm!!) nói rằng: "Bát quái cửu chương“) cùng nhau làm 
biểu lý". 

Trương Hoành!) nơi rằng: "Thánh nhân gặp việc quan trọng 
dùng bốc phệ. việc tạp dùng cửu cung" thì từ đó đến nay đã xa lắm 
vậy. 


THÍCH Ý 


"Khải mông phụ luận" nói: "Trên hỏa, dưới thủy, cho nên số 9 là 
Ly, số I là Khảm. Hỏa sinh táo thổ, vì vậy 8 là bậc dưởi 9 mà là 
Cấn. Táo thổ sinh kim, vỉ vậy 7-6 là bậc đưới 8 mà là Doài, là Cân, 
Thủy sinh thấp Thổ vi vậy 2 tiếp sau l mà là Khôn. Thấp thổ sinh 
mộc, vì vậy 3-4 tiếp sau 2 mà là Chấn, là Tốn. Lấy tám số đó phối 
nhau với tám quẻ, tức là phù hợp với ngôi vị của hâu thiên”, 

Theo bố cục phi cung của thuật sĩ đời sau, đều dùng hậu thiên 
bát quái phối với Lạc thư. Lưu Hãm năm cuối đời Tây Hán và 
Trương Hành của đời Dông Hán đều nói đến bát quái cửu cung. Cơ 
thể thấy thuật đó từ đó đến nay đã cực kỳ xa xưa lắm. 


GÓI Ý 


Ngã hành hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, kim sinh thủy, thủy sinh 
mộc, mộc sinh hỏa, hỏa trở lại sinh thổ. Lý thuyết này "thủy sinh 
thấp thổ”, "thấp thổ sinh mộc", là Lý Quang Địa, tác giả "Khải mông 
phụ luận”, theo hậu thiên bát quái phối nhau với Lạc thư mà biến 
thông làm ra, đều không phải cách thức chính của ngũ hành tương 
sinh. 


(1) Lưu Hâm: người cuối đởi Tây Hán, khai sáng ra phái cổ văn. kinh học. mục lục học gia, 
thiên văn học gia, 

(2) Cửu chương tức củu cung. 

(3) Trương Hoành: nhà khoa học đời Đồng Hán. nhà văn học. 


52 


ˆ GIÁP LỊCH 


"Chu lễ": "danh hiệut! của mười ngày, danh hiệu của mười hai 
giờ. danh hiệu của mười hai tháng, danh hiệu của mười hai nảm, 
đanh hiệu của hai mươi tám tú”. : : 

Trịnh Huyền chú giải ràng: "Nhật!?) bảo rằng từ Giáp đến Qúy; 
thời!3) bảo rằng theo từ Tý đến Hợi; tháng bảo ràng theo từ Châu 
đến Dð(Đ, tuế bảo rằng theo từ Nhiếp đề cách đến Xich phấn 
nhược(Š), tỉnh bảo rằng theo từ Giác đến Chẩn". 

"Nhĩ nhã": "Nguyệt đương!”), nguyệt tại Giáp gọi là Tất, tại Ất 
gọi là Quất, tại Bính gọi là Tu, tại Đinh gọi là Ngư, tại Mậu gọi là 
Lệ. tại Kỷ gọi là Tác tqui tác N.D.), tại Canh gọi là Trất, tại Tân gọi 
là Tác tấp, bịt N.D), tại Nhâm gọi là Chung, tại Qúy gọi là Cực. 
Nguyệt danh”) tháng giêng là Châu, tháng hai là Như, tháng ba là 
Mi (ngủ), tháng tư là Trừ, tháng năm là Niết, tháng sáu là Thả, 
tháng bảy là Tương, tháng tám là Tráng, tháng chín là Nguyên (hay 
là Huyền), tháng mười là Dương, tháng mười một là Cô, tháng chạp 
là Dồ. Tuế dương®) Thái tuế tại Giáp gọi là Phùng át, tại Ất gọi là 
Chiêu mông, tại Bính gọi là Như triệu tại Đinh gọi là Cường ngữ, tại 
Mậu gọi là Trước ung, tại Kỷ gọi là Dồ duy, tại Canh gọi là Thương 
chương, tại Tân gọi là Trùng quang, tại Nhâm gọi là Huyền, tại Qúy 
gọi là Chiêu dương. Tuế danh) Thái tuế tại Dân gọi là Nhiếp đề 
cách, tại Mao gọi là Đơn át, tại Thìn gọi là Chấp từ, tại Tìị gọi là Đại 


(1) Hiệu: là danh triều 

(2) Nhật: chỉ thiên can. thời cổ gọi là "thập nhật 

(3) Thới: chỉ mười hai địa chia, thời cổ gọi là "thập nhị thời" 

(4) Chỉ âm lịch. biết danh từ tháng giêng đến tháng chạp 

(ð) Biết danh chỉ mười hai tuế từ Dân đến Sửu 

(6) Nguyệt dương: biết danh của cổ tịch lấy mưởi can để ghi chép tháng 

C7?) Nguyệt danh: tức nguyệt Âm, biệt danh để ghị chép tháng trong nông lịch 

(&) Tuế dương: biết danh lấy mưới-can để ghi chep năm của cựu lịch 

(9) Tuế danh: tức tuế âm. lên của năm Thái tuế, biết danh của lịch cề lấy mười hai chỉ phổi 
họp với Phái tuế để ghỉ chép năm. 


53 


hoang lạc. tại Ngọ gọi là Dơn ưư tường. tại Mùi goi là Hiệp tchung 
sức N.D) hiệp thủa thuận N.DI, tại Thân gọi là Quân than. tại Dậu 
gọi là Tác ngạc. tại Tuất goi là Yên mậu.. tại Hợi gọi là Dại tuyên 
hiến, tại Tý gọi là Khỏn đôn, tại Sửu gọi là Xích phấn nhược. 


THÍCH Ý 


Đối với các lời van của "Chu lễ" "thập nhật chỉ hiệu" Trịnh 
Huyền giải thích nơi: "Nhật tức là thiên can. theo từ Giáp đến Qúy 
cộng mười vị trí. Thời tức địa chi từ Ty đến Hợi cộng mười hai vị trí; 
theo từ Cháu đến Dồ là tên của mười hai tháng: do từ Nhiếp đề cách 
đến Xích phấn nhược là hiệu của mười hai địa chỉ của Tuế, theo từ 
Giác đến Chẩn ấy là danh hiệu của hai mươi tám tú. "Nhi nhà" thì 
chép thuật cặn kẽ rõ ràng. cựu lịch lấy mười can và mười hai chị ghi 
chép tháng, ghỉ chép năm, hai danh hiệu lồng vào nhau. 


MƯỜI CAN - MƯỜI HAI CHÍ - MƯỜI HAI KIỂN - 
HAI MƯƠI TÁM XÁ 


Thái Ung "Độc đoán" nơi: "Can - Cán thân N. D' vậy. tên nó có 
mười ấy là Giáp Ất Bính Đinh Mậu Kỷ C Canh Tân Nhâm Qúy. Chỉ - 
chỉ là cành nhánh. Tên nơ có mười hai ấy là Tý Sửu Dần Alão Thìn 
Tìị Ngọ Mùi Thân Dậu Tuất Họợt,. 

"Lễ ký - Nguyệt lệnh”: "Tháng Xuân. nhật :can N.D! của nó là 
Giáp Ất Tháng Hạ, nhật tcan ND) của nổ là Bính Dinh. Trung ương 
thổ, nhật (can N.D) của nø là Mậu Kỷ, Tháng Thu, nhật tcan N.D› 
của nó là Canh Tân, Tháng Đông, nhật tcan N.D) của nó là Nhâm 
Qúy), : 

“Sử ký - Luật thư" nơi ràng: "Thất chính”, hai mươi tám xát! 
luật lịch trời vì thế thông khi của ngủ hành bát chính” trời v1 thế 


thành thục vạn vật. Xá tnhà ND! này, chỗ của nhật, nguyệt trú. Xá 
này là khí thư dãn ra. 


*. Bất chu phong đóng ở Tay: Bác, chủ sát sinh. Đông bích đóng 
ở Dông Bất chu phong chủ mở đầu sinh: khí. Đến ở cung Thất(Š*, chủ 
cung thai'* đương khí đến đó sinh ra. Dông đi đến ở Nguy, Nguy đổ 
nát hủy hoại vậy. Nơi nguy hại của dương khí. Vì vậy gọi là Nguy. 


(L) Trong mưới can Giáp Ất thuộc móc, vướng ở Xuân: Bình Định thuộc hỏa. vượng ở lia: 
Mậu Kỷ thuộc thể. vượng Ở tử qúy: Canh Tần thuộc kim. vướng ở Thu; Nhâm Qúy thuộc 
thủy. vượng ở Đông. “Nguyệt lênh” đùng thuộc tính ngũ hành của mười can, lấy đại biểu cho 
bốn mùa, nãm phương. 

(2) Thất chỉnh: Nhật. nguyệt cùng với ngũ đắc. hợp lại gọi là thất chính 

(3) Hai mưới tám xá: hai mươi tám tú. chỗ trú của thất chính. Xá là đứng nghỉ 

(4) Khí của bát chính: tức là khí của bát tiết đem ứng với giỏ của tám phưởng 

(5) Cung Thất: là định tình vậy, Sao đó tướng là cái nhà. cö thể làm nhà ở, vì vậy gọi là cung 
Thất. 

(6) Thai: tạo ra một sự hàm chứa. 


55 


Tháng 10 trong luật là Ưng chungth Ứng chung là ứng hợp của 
dương khí không dùng vào việc được. Ò mười hai con nở là Hợi. 
Hợi này là đáng nên vậy. Nói dương khí tàng ở dưới, vì vậy nên 
như thế. 

?- Quảng mạc phong, đóng ở phương Bác. Quảng mạc, nơi là 
đương khí ở đưới, âm mạc dương quảng đại vậy, vì thế gọi là Quảng- 
mạc. Dông chí tới Hư. Hư ư, có thể thực, có thể hư, là nơi dương khí 
tiết Đông thỉ quanh co ẩn tàng ở Hư. Ngày đông chỉ thì một âm 
tàng ở dưới, một đương thư dãn ở trên vì Vậy gọi là Hư. Đông chí tới 
Tu nữ(” nơi là vạn vật biến động ở đó, khí ám dương chẳng rời 
nhau, còn đối với nhau đều đầy đủ vỉ vậy gọi là Tu nữ. Tháng mười 
một vậy, trong luật là Hoàng chung!. Hoàng chung ư, dương khí 
theo sau Hoàng tuyền mà xuất ra. Ỏ mười hai cơn nó là Tý. Tý ư, 
nhuân thấm thêm vậy. Tư ư, là vạn vật sinh và lớn lên ở dưới. 
Trong mười mẫu nó là Nhâm-Qúy. Nới là Nhâm tức Nhậm nghĩa là 
gánh vác vậy, nói dương khí gánh vác việc nuôi dưỡng vạn vật ở 
dưới. Nói là Qúy, tức Qũy (nghĩa là suy đoán, đánh giá), nơi là vạn 
vật có thể suy đoán đánh giá, vì vậy gọi là Qúy. Đông đến Khiên 
ngưu. Khiên ngưu ư, đó là dương khí dẫn đát vạn vật xuất ra vậy. 
Ngưu là Mạo nghỉa là giả thác vậy, nơi là tuy đất rét đông lại vẫn cơ 
thể giả thác mà sinh ra. Ngưu ư, dùng để cày bừa trồng trọt vạn 
vật. Dông đến ở Kiến tỉnh. Kiến tỉnh ư, thấy các loài sinh ra. Tháng 
chạp vậyt®) trong luật là Dại lữ. Dại lữ ở trong mười hai con là Sửu.. 
Sửu ư, là buộc nút lại, nói là dương khí ở trên chưa giáng, vạn vật 
gập nạn bị trới buộc không dám xuất ra, 


(1) Ứng chung: là nói về vạn vật ứng đáp lại vỏi đương mà động ngầm ö dưới. 

(2) Tu nữ: tên sao Vụ nữ. 

(3) liaàng chung: Hoàng là khí trưng hòa. noi về dương khi động ở dưới Hoảng tuyên. nuõi 
đưởng vạn vẬI. 

(3) Vốn “đã” sót mắt: dựa vào bổ sung (hẻm. 


56 


*. Điều phong đóng ở Đông Bác, chủ xuất ra vạn vật. Nói là 
điều, là điều trị vạn vật mà xuất ra, vì vậy gọi là Diều phong. Nam 
đến ở Cơ. Cơ ư, nói về gốc rễ của vạn vật, vì vậy gọi là Cơ. Là tháng 
giêng, trong luật là Thái thốc!!, Thái thốc này là nơi về vạn vật 
thốc sinh (nghia là sinh ra một đám đông) vì vậy gọi là Thái thốc. 
Trong mười hai con nớ là Dân, Dần là nơi về vạn vật sinh ra.dẫn 
(giun đất! như vậy, vì vậy gọi là Dân. Nam đến ở Vỹ, là nói về vạn 
vật bát đầu sinh ra đều qua chổ sau hết. Nam đến ở Tầm là nói về 
vạn vật bất đầu sinh ra có hoa tâm. Nam đến ở Phòng. Phòng này 
là nơi về cửa, cổng của vạn vật. Dến cửa thÌ xuất ra vậy. 


*. Minh thứ phong đóng ở phương Đông. Minh thứ này, mính 
nghĩa là ban ngày vạn Xật xuất ra hết là tháng hai vậy, trong luật là 
Giáp chung(2). Giáp chung này là nơi vẽ âm đương xen lẫn giáp vào 
nhau. Trong mười hai con nó là Mão. Nói là Mão là sự phong phú 
tươi tốt, là nói về vạn vật đồi đào đẹp tốt. Ỏ trong mười mẫu nó là 
Giáp Ất. Giáp này là nơi về vạn vật phân biệt đúng là Giáp mới xuất 
ra. Ất này. là nơi về vạn vật chen lấn nhau sinh ra. Nam đến ở Dê. 
Đê này, là nói vạn vật đều tới, Nam đến ở Cang. Cang này là nói 
vạn vật hiện ra rất cao Nam đến ở Giác, Giác này là nói về vạn vật 
đều cơ cách sai khiến như Giác. Tháng ba vậy, trong luật là Cô 
tẩy(”). Cô tẩy này, là nói về vạn vật tẩy rửa mới sinh ra. Trong mười 
hai con nơ là Thìn. Thìn này là nơi về sự chấn động của văn vật. 


*. Thanh minh phong dóng ở góc Dóng nam, chủ gió thổi vạn 
vật đến Tây. Đến ở Chẩn”, Chân này là nói về vạn vật thêm to lớn, 
ích lợi mà trăn trở như vậy -Tây đến ở Dực. Dực này là nối về vạn 


(1) Thái thấc: Thái lì rồng lớn, lhấc là đến tục. Noi về vạn vật đến lúc bắt đầu rộng lồn ở 
đất mà xuất ra. 

(2) Giáp chung: Giáp. tn phục Giáp vậy Nói về vạn vật tin phục Giáp. chúng là phân tại. 
chia ra. 

(3) Cô tây: Cô: vấn đã: 1y: tưới dựp vi\, 


L4) Đến ở Chấn: vốn sót mất hài chữ “đến để dựa xảo dò Bê sung thêm, 


vật đều có lông và cánh. Là tháng tư vậy, trong luật là Trọng lữ!) 
Trọng lử này là nói về vạn vật vẫn suốt là khách trọ mà đi về Tay. 
Trong mười hai con nó là Tị. Tị này là nói vẽ dương khí đã tận. Tây 
đến ở bảy sao của tủ Tỉnh. Bảy sao của $ú Tỉnh này, dương số thành 
ở thất tố 7 vì vây gọi là bảy sao của tú Tỉnh. Tây đến ở Trương. 
Trương này là nói vẽ vạn vật đều lớn trương bày ra. Tây đến ở 
Chú!”'. Chú này là nối về vạn vật bát đâu suy, dương khí chú ý vào 
bên dưới. vỉ vậy gọi là Chú. Tháng năm vậy, trong luật là Nhuy 
tân!!! Nhuy tần này là nơi vẻ âm khí còn trẻ thơ vì vậy gọi là Nhuy: 
đương bị teo, liệt không dùng vào việc được, vì vậy gọi là tân. 

*- Cảnh phơng đống ở phương Nam. Cảnh này, là nơi về đạo 
sáng lớn của dương khí. vì vậy gọi là Cảnh phong. Ò mười hai con 
nó là Ngọ Ngọ này, âm đương giao, vÌ vậy gọi là Ngọ tnghìa là giao 
chéo nhau) Ö mười mẫu nơ là Bính Đinh. Binh này nào nói về 
đạo dương gắn dính với sự sáng. vì vậy gọi là Bính: Đinh này là nơi 
.vê tráng đính của vạn vật, vì vậy gọi là Dinh. Tay đến ở Hồ. Hồ này 
là nơi vạn vật rơi rụng đi còn theo đến chết. Tây đến ở Lang. Lang 
này là nói vạn vật có thể khoan dung độ lượng phán định vạn vật, 
vì vậy gọi là Lang. 

*- Lương phong đống ở góc Tây nam, chủ về đất. Dất này chỉm 
xuống đoạt khí của vạn vật. Tháng sáu vậy, trong luật là Lân 
chungt. Lâm chung này, là nơi chính về tử khí của vạn vật nhớm 
họp như vậy. Trong mười hai con nơ là Mùi. Mùi này, là nói về vạn 
vật đều thành có vị ngon. Bác đến ở Phạt. Phạt này là nơi về đoạt 
khí của vạn vật có thể chặt đốn Bác đến ở Sâm. Nói về vạn vật có 
thể can dự vào. vi vậy gọi là Xâm thay Sâm). Tháng bảy vậy, trong 


(1) Trong lử: nói về dưỡng khí đến cục. trong đo lón, dầy, 

(2) Chú: Vị vậy. "Sử ký - thiên quan thư” nói: *] iễu lì Diễu Vị” do thế, Chú tức là sao liễu. 
(3) Nhưy tân: Nhụy là bên dưới, tân là kinh vậy. Nói về dương khí lên tới cục. âm khí đã bắt 
đầu tân kính khách. 


(3) Lâm chung: lâm là chúng. nói về vạn vật thánh thục. cỏ nhiều chủng loai 


58 


luật là Di táctÌ, Di tác này, là nơi về giặc vạn vật của âm khí, trong 
mười hai con nó là Thân. Thân này nơi về âm dùng vào việc, Thân 
là giặc của vạn vật, vì vậy gọi là Thân. Bác đến ở Trọc(2), Trọc này 
là tiếp xúc vậy, nói về vạn vật đều tiếp xúc với sự chết, vì vậy gọi là 
Trọc. Bác đến ở Lưut'', Lưu này là nơi về dương khí dừng lưu lại, vì 
vậy gọi là Lưu. Tháng tám vậy, trong luật là Nam lữC”, Nam lữ này 
là nói về dương khí đi nhập vào ẩn tàng. Trong mười hai con nơ là 
Dậu. Dậu này là sự già của vạn vật. vì vậy gọi là Dậu tcũng có nghĩa 
là già). 

”- Xương hạp phong đóng ở phương Tầy. xương này nghĩa là 
xướng lên, đề xướng. Hạp này là tăng vậy. Nói về dương khí đạo của 
vạn vật ẩn tàng ở Hoàng tuyền. Trong mười mẫu nó là Canh Tần. 
Canh này nói về âm khí, tuổi tác của vạn vật vì vậy gọi là Canh có 
nghỉa là tuổi tác. Tần này là nói về vạn vật đi rất gian nan vất vả, 
vi vậy gọi là Tân có nghĩa là gian nan vất vả. Bác đến ở Vị. Vị này, 
nơi vê vạn vật đều ẩn tầng ở sao Vị, đạ đày vậy. Bác đến ở.Lâu. Lâu 
này. hô gọi vạn vật còn ở trong. Bác đến Khuê. Khuê này chủ châm 
nọc độc sát vạn vật, Khuê mà ẩn tàng đi. Tháng chín vậy, trong luật 
là Vô sạtŸ), Võ sạ này, âm đường thịnh dùng vào, dương khí không 
dư thừa ra. vì vậy gọi là Vò sạ cố nghia là không phát ra. Trong 
mười hai con nơ là Tuất. Tuất. này, là nói về vạn vật tận diệt, vì vậy 
gọi là Tuất”, 


THÍCH Y 


Thái Ung "Độc đoán" nói: "Can-ý tứ là cái thân cây, từ Giáp đến 


(8) Dị tắc: Đi: tốn thường, tác là pháp: nói về van vật bắt đầu bí tồn thương. bị hình pháp 
vậy. 

(3) Trục: "Nhí nhã”: “lrọc ví chỉ  Lất". 

(3) Lưu: túc là sao Mão. 

(4) Nam lũ: Nam là nhận: nói về dương khí chuộng nhận sắc. đại sinh ra tẻ vậy. 

(8) Võ sạ: s nghĩa là hết. nói về vạn vật thuận theo dưỡng mã hết, đướng rổ lại theo Âm 
mà khỏi, không có hết hẳn vậy, l 


59 


Qúy. cộng có mười vị trí, Chi-ý là cành cây, tự Tý đến Hợi, cộng có 
mười hai tên". 

"Sử ký - Nguyệt lệnh" nơi: "Tháng Xuân lấy hai ngày Giáp Ất 
làm đại biểu. Tháng Ha lấy hai ngày Bính Dinh làm đại biểu. Trung 
ương thổ lấy hai ngày Màu Kỷ làm đại biểu. Tháng Thu lấy hai ngày 
Cảnh Tần làm đại biểu. Tháng Dông lấy hai ngày Nhâm Qúy làm “ 
đại biểu". : 

"Sử ký - Luật thư" nơi: "Thất chính, nhị thập bát tú, luật lịch 
chính là trời. cho nên thông khí của ngủ hành bát tiết, bổ đưỡng 
thành thục căn bản của vạn vật. 

*‹ Bất chủ phong đóng ở Tây Bác chủ sát sinh. Nhưng hướng về 
phương Đông hành tiến thi chủ mở đầu sinh khí. Nơ hướng Dông 
đến ở tú Thất lại đến ở tú Nguy. Ò thời lênh là tháng mười. Ỏ mười 
hai luật là Ứng chung. Ô mười hai con là Hợi. Thời đơ dương khí đã 
bát đầu sinh. nhưng lại là mười phần còn nhỏ yếu không kham nổi 
dùng vào việc. vi vậy vẫn còn phục tàng ở dưới, 

”‹ Quảng mạc phong đóng ở phương Bác, hướng Dông đến ở Hư, 
lại đến ở sao Vụ Nữ. Ỏ thời lệnh là tháng mười một, ở mười hai luật 
là Hoàng chung. mười hai chỉ là Tý. mười mẫu !tmẹ, tức can) là 
Nhâm Quý. Thời đơ dương khí lớn lên. vạn vật nhận sự nuôi tưỡng 
ở dưới. giống như tháng mười hoài thai. giáng sinh cũng có thể phản 
đoán được. Quảng mạc phong lại hướng Dông đến ở Khiên ngưu lại 
đến ở Kiến tỉnh. Ò thời lệnh là tháng chạp, mười hai luật là Đại lữ, 
mười hai chỉ là Sửu. Thời đố vạn vật đã tự dưỡng thành hình, nhưng 
vần còn chưa phá đất mà xuất ra. 

Š: Diêu phong đóng ở Dông Bác, chủ xuất ra vạn vật, hướng 
Nam đến ở Cơ. Ò thời lệnh là tháng giêng, mười hai luật là Thái 
thốc, mười hai chỉ là Dân. Vạn vật tranh nhau nảy mầm. Lại hướng 
Nam đến ở Vĩ, ở Phòng. Vạn vật sính sớm nay đã qua có hoa như 
vậy có thể xem thấy được. 


60 


*. Minh thứ phong đóng ở phương Đông. Ỏ thời lệnh là tháng 
hai, mười hai luật là Giáp chung, mười hai chỉ là Mão, mười mẫu là 
Giáp Ất. Thời đó van vật xuất ra hết tân, mười phần xum xuê tươi 
tốt. Minh thứ phong hướng Nam đến ở Đê lại đến ở Cang. ở Giác. Ỏ 
thời lệnh là tháng ba. mười hai luật là Cô tẩy, mười hai chỉ là Thìn. 
Thời đó vạn vật bỏ cũ, theo mới, tươi sáng, cao vút, rắn rỏi. 

*- Thanh minh phong đóng ở góc Đông nam, thúc đẩy vạn vật 
hướng Tây phát triển. Dầu tiên đến ở Chẩn của phương Tây. lại đến 
ở Dực. Ỏ thời lệnh là tháng tư, mười hai luật là Trọng Lữ, mười hai 
chí là Tị. Thời đó vạn vật vượng thịnh, lớn mạnh, dương khí phát 
triển đạt đến cực điểm. Thanh minh phong lại hướng Tây đến ở bảy 
sao của tú Tỉnh, Liễu tỉnh. Ö thời lệnh là tháng năm, mười hai luật 
là Nhuy tân. Thời đó vạn vật từ thịnh chuyển thành suy, dương khỉ 
trú xuống bên dưới. 


*. Cảnh phong đóng ở phương Nam. Ỏ mười hai chỉ là Ngọ. 
mười mẫu là Bính Đỉnh. Âm dương giao nhau, dương khí giáng 
xuống. âm khí thăng lên, vạn vật sắp thành thục. 


*. Lương phong đóng ở góc Tây nam, chủ về đất. Ỏ thời lệnh là 
tháng sáu, mười hai luật là Lâm chung, mười hai chỉ là Mùi. Thời đó : 
vạn vật thành thục, giàu có, vị ngon. Hướng Bác tiến đến Phạt, lại 
đến ở Sâm. Ò thời lệnh là tháng bảy, mười hai luật là Di tác, mười 
hai chỉ là Thân. Thời đơ, âm khí đần dần thịnh, mở đầu. Thân là 
giặc của vạn vật, lại lớn mạnh đến Trọc, kế đến ở Lưu. Ò thời lệnh 
là tháng tám, mười hai luật là Nam lữ, mười hai chí là Dậu. Thời đó 
vạn vật đều tiếp xúc với đất chết, dương khí càng suy, mở đầu phục 
tàng. 

*. Xương hạp phong đóng ở phương Tây. Ỏ mười mẫu là Canh 
Tân. Hướng Bác đến ở Vị lại đến ở Lâu, đạt tới Khuê. Ò thời lệnh là 


tháng chín, mười hai luật là Vô sạ, mười hai chỉ là Tuất. Thời đó vạn 
vật tận điệt, thu tàng nhập vào khố, âm khí vượng thịnh, dương khí” 


61 


không dư. Nhưng vạn vật theo dương đến hết, lại thuận theo äm mà 
khởi. không hết hản, không dừng lại. 


GÓI Ý - 


Nói về cán cứ của thuyết nơi về thiên can, địa chỉ là ở thời 
Hoàng Dế bát đâu từ Dại Náo. Thuyết đớ tuy không thể dựa tin hẳn 
vào được, nhưng từ đó đến nay đã mười phần cổ xưa xa rồi, thì có 
thể khẳng định được. Người xưa mở đầu đặt ra ý nghĩa nguyên thủy 
của thiên can. địa chỉ là thế nào? Đời sau đến nay tranh chấp không 
ngừng nghỉ. Chẳng qua lấy Thái Ưng, Tư Mà. Thiên là thần tượng 
đại biểu cho văn hóa, lấy thiên can lì "thân", lấy địa chỉ là "cành 
nhánh”; lây bỏn mùa ngũ hành âm dương hai khí với sự tiêu trưởng, 
biến ha của vạn vật, tiến hành giải thích nói rõ ra, quan điểm đó 
nhận được sự đồng tĩnh tiếp nhận của đại đa số người. Thuật trạch 
cát đối với việc suy đoán cát hung, cũng gốc ở đấy. 


62 


BỐN VỊ THỨ 
Dần Mão Thìn: mộc Tị Ngọ Mùi: hỏa 
Thân Dậu Tuất: kim Hợi Tý Sửu: thủy 


Bên trên là nơi về lệnh tỉnh!!! tức là Xuân Hạ Thu Đông ngũ 
khít?) vậy. : 


THÍCH Y 


Xuân: Dân Mão Thìn - mộc. dương thời lệnh. Hạ: Tị Ngọ Mùi -. 
hỏa, đương thời lệnh. Thu: Thân Dậu Tuất - kim. đương thời lệnh 
Dông: Hợi Tý Sửu - thủy, đương thời lệnh. 


SÁU THỜI 
Tý Dân Thìn Ngọ Thân Tuất là dương 
Sửu Mão Tị Mùi Dậu Hợi là âm ' 


Ỏ trên nới dương theo dương, âm theo âm. Ổáu thời dương 
nạpt3) bốn quẻ dương, sáu thời âm thì nạp bốn quẻ âm. 
GÓI Y 


Thiên can cũng phân ra làm âm dương, tức Giáp Bính Mậu 
Canh Nhâm là dương, Ất Dinh Kỷ Tần Qúy là âm. 


(L) lệnh tình: tức là sao đương thời lệnh. Tỉnh chỉ ngữ hành, 

(2) Xuân: Dần Mão Thịn - mộc: Hạ: Tị Ngọ Múi - hỏa; Thư: Thân Dâu Tuất kim: Đông: 
Hội Tý Sửu - thùy; thực được “hốn khi". Lới nói về ngũ khí này. chính là thể vượng gửi ở tú 
qủy. không chỗ nào không ở tại đỏ. Xem thêm điều "Thố vương dụng sử”. 

{3) Nạp: túc lá nạp âm. nạp Giáp. Xem sau sẽ cò 


63 


TỊCH QUÁI MƯỜI HAI THÁNG 


nạ 
_= _m. “ My 
'NNEVOVNG. Đ 
4 ~ 
© ⁄. >` 4 
Pn ⁄ “š § BupdL %4 \Ñ 
b là ki % 
" w 
2, ` 
$ T1 5 HT š 
s IIllh Ỷ M . ` 
c^) 
% ˆ 
%6? s + 
` L7) 
` c K bự lÁ + “ 
.À ⁄ bà + © 
2. - Tháng 11 - Ly 
š kÃ 
* =m mm « 
^> == “%“ 
>> << 
“ —m ›xe€ 
Phục 


Tháng Giêng - Kiến Dần - Quẻ Thái 
_ "Nguyệt lệnh" "Mạnh Xuân" Trịnh Huyền chú giải: "Mạnh 
Xuân này, nhật nguyệt hội ở Châu tưt) mà là thời Dẩu kiến 
(1) Châu tư: là thứ nhất trong mười hai thứ. ở dưới cũng giống vậy. Thời cổ đại lấy để do 


lưởng đệ của vị trí và sự vận động của nhật. nguyệt. ngũ tỉnh đem hoàng đạo phân thành 
mười hai phần gọi là "mưới hại thự". 


64 


Dàn). Tháng Giêng là tháng tam dương; Thái, - tam dương vì 
vậy đem phối vào". 

Tháng hai - Kiến Mão - Quẻ Đại tráng 

"Nguyệt lệnh" "Trọng Xuân" Trịnh Huyền chú giải: "Trọng Xuân 
này, âm đương hội ở Giáng lâu, mà là thời Đẩu kiến Mão. Tháng 
hai, tháng của tứ dương. Đại tráng quẻ tứ dương, vì vậy đem phối 


vào". 

Tháng ba - Kiến Thìn - Quẻ Quải 

"Nguyệt lệnh" "Qúy Xuân" Trịnh Huyền chú giải: "Qúy Xuân, 
nhật nguyệt hội ở Dại lương, mà là thời Dấu kiến Thìn. Tháng ba, 
tháng của ngũ dương Quải, quẻ của ngũ dương, vì vậy đem phối 
vào". 

Tháng tư - Kiến TỊ - Quẻ Càn 

"Nguyệt lệnh" "Mạnh Hạ" Trịnh Huyền chú giải: "Mạnh Hạ, nhật 
nguyệt hội ở Thực trầm, mà là thời Đầu kiến Tị. Tháng tư là tháng 
thuần đương. Càn là quẻ thuần dương, vì vậy đem phối vào". 

Tháng năm - Kiến Ngọ - Quẻ Cấu 

"Nguyệt lệnh" "Trọng hạ" Trịnh Huyền chú giải: "Trọng. Hạ, nhật 
nguyệt hội ở Thuần thủ mà là thời Dấu kiến Ngọ. Hạ chí nhất âm 
bắt đầu sinh. Cấu, quẻ có nhất âm, vỉ vậy đem phối vào". 

Tháng sáu - Kiến Mùi - Quẻ Dộn 
. "Nguyệt lệnh" "Qúy Hạ" Trịnh Huyền chú giải: "Qúy Hạ, nhật 
nguyệt hội ở Thuần hỏa, mà là thời Dấu kiến Mùi. Tháng sáu, tháng 
của nhị âm, Độn, quẻ của nhị âm, vì vậy đem phối vào”. 

Tháng bảy - Kiến Thân - Quẻ Bïí 
(1) Đầu kiến Dần: người thời cổ theo mặt đất phân thành mười bai phương vị, lấy mười bai 
địa chí để biểu thị sự phân biết. Dó giống như lịch nhà Hạ, Dần của tháng giêng, vào lúc 


hoàng hôn chuối của sao Bắc đầu chỉ Dóng bắc là phương Dần, vì vậy gọi là Kiến Dần. Mỗi 
tháng di chuyển một vị. Dó chính là pháp về lịch của thời cổ đại của "mười bai tháng Kiến”, 


== 


"Nguyệt lệnh" "Mạnh Thu" Trịnh Huyền chú giải: "Mạnh Thu, 
nhật nguyệt hội ở Thuần vỹ mà là thời Đẩu kiến Thân. Tháng bảy, 
tháng của tam âm. Bỉ, quẻ của tam âm, vì vậy đem phối vào". 

Tháng tám - Kiến Dậu - Quẻ Quan 

"Nguyệt lệnh" "Trọng Thu" Trịnh Huyền chú giải: "Trọng Thu, 
nhật nguyệt hội ở Thọ tỉnh, mà là thời Dầu kiến Dậu. Tháng tấm, 
tháng của tứ âm. Quan, quẻ của tứ âm, vì vậy đem phối vào". 

Tháng chín - Kiến Tuất - Quẻ Bác 

"Nguyệt lệnh" "Qúy Thu" Trịnh Huyền chú giải: "Qúy Thu, nhật 
nguyệt hội ở Dại hỏa, mà là thời Dẩu kiến Tuất. Tháng chín, tháng 
của ngũ âm. Bác, quẻ của ngũ âm, vÌ vậy đem phối vào". 

Tháng mười - Kiến Hợi - Quẻ Khôn 

"Nguyệt lệnh" "Mạnh Dông" Trịnh Huyền chú giải: "Mạnh đông, 
nhật nguyệt hội ở Tích mộc, mà là thời Dẩu kiến Hợi. Tháng mười 
là tháng thuần âm. Khôn, là quả thuần âm, vì vậy đem phối vào". 

Tháng mười một - Kiến Tý - Quả Phục 

"Nguyệt lệnh" "Trọng Đông" Trịnh Huyền chú giải: "Trọng Dông, 
nhật nzuyệt hội ở Tinh Kỷ, mà là thời Đẩu kiến Tý. Dông chí nhất 
đương bắt đầu sinh. Phục, quẻ của nhất đương, vì vậy đem phối vào". 

Tháng chạp - Kiến Sửu - Quẻ Lâm 

- "Nguyệt lệnh" "Qúy Đông" Trịnh Huyền chú giải: "Qúy Đông, 
nhật nguyệt hội ở Huyền hiêu mà là thời Dầu kiến Sửu. Tháng chạp, 
tháng của nhị đương. Lâm, quẻ của nhị đương, vì vậy đem phối vào". 

Khảo nguyên( nơi rằng: Theo "Sử ký - Thiên Quan thư" 
nới rằng Hoàng hôn dùng, Kiến này ở Tiêu(?) (ba sao cán gáo ở 
chòm Bắc đẩu), nửa đêm iến này ở Hành), rạng sáng Kiến 
(1 “Khảo nguyên" tức “Tinh lịch khảo nguyên" Thời Khang Hy cho Lý quang Địa biên soạn. 
(2) Tiêu: Bắc đầu có bảy sao. từ sao thứ năm đến sao thứ bây hợp lại gọi là Tiêu. 


(3) Hành: Ngôi sao thứ năm của chòm Bắc đầu. 


66 


này ở Khôi(D. Còn "Xuân Thu vận Đầu cực" nói: "Thứ nhất - Thiên 
-khu; thứ hai - Toàn (Ngọc toàn); thứ ba - Cơ (Ngọc cơ); thứ tư - 
Quyền; thứ năm - Hành; thứ sáu - Khai dương; thứ bảy - Dao quang. 
Từ thứ nhất đến thứ tư là Khôi, thứ năm đến thứ bảy là Tiêu, hợp 
lại mới là Dẩu. Như tháng Giêng hoàng hôn sơ thì dùng Đẩu Tiêu 
chỉ dẫn, nửa đêm thì dùng Dẩu Hành chỉ dẫn, rạng sáng thì dùng 
. Đẩu Khôi chỉ dẫn. Chỗ cung của nhật nguyệt hội đó gọi là Nguyệt 
tướng(?), Châu tư - Hợi, Giáng lâu - Tuất, Dại lương - Dậu, Thực 
trầm - Thân, Thuần thủ - Mùi Thuần hỏa - Ngọ, Thuần vi - Tị, Thọ 
tỉnh - Thìn, Dại hỏa - Mão, Tích mộc - Dần, Tỉnh kỷ - Sửu, Huyền 
hiêu - Tý. 

Tý gọi là Thần hậu, Sửu gọi là Dại cát, Dần gọi là Công tào, 
Mão gọi là Thái xung, Thìn gọi là Thiên cương. Tị gọi là Thái ất, 
Ngọ gọi là Tháng quang, Mùi gọi là Tiếu cát, Thân gọi là Truyền 
. tống. Dậu gọi là Tòng khôi, Tuất gọi là Hà khôi, Hợi gọi là Đăng 
minh. 

Nguyệt kiến chuyển vần ở thiên đạo mà xoay vần về bên trái là 
Thiên quan. : 

Nguyệt tướng bám theo địa đạo mà chuyển về bên phải, là Dịa 
trục. 


THÍCH Ý 
Tháng giêng - Kiến Dần. Tháng giêng là tháng tam dương, Thái 
là quẻ tam dương. Vì vậy đem quẻ Thái phối với tháng Giêng. 


Tháng hai - Kiến Mão. Tháng hai là tháng tứ dương, Dại tráng 
là quẻ tứ dương. Vì vậy đem quẻ Dại tráng phối với tháng hai. 
(1) Khôi: Chòm Bắc đầu từ ngôi thú nhất đến ngôi thứ tư hợp lại gọi là Khôi. 
(2) Nguyệt tướng: là thuật ngữ của phép trắc toán Lục Nhầm. chỉ mỗi một tháng. trong một 


ngày tú. vị trí của mặt trồi đang ở chỗ nào, 


67 


Tháng ba - Kiến Thìn. Tháng ba là tháng của ngũ dương. Quải 
là quẻ ngũ dương. Vì vậy đem quẻ Quải phối với tháng ba. 

Tháng tư - Kiến Tị - Tháng tư là tháng thuần dương. Càn là quẻ 
thuần dương. Vì vậy đem quẻ Càn phối với tháng tư. 

Tháng năm - Kiến Ngọ. Tháng năm Hạ chí nhất âm bát đầu 
sinh, Cấu là quẻ nhất âm, vì vậy lấy quẻ Cấu phối với tháng năm. 

Tháng sáu - Kiến Mùi. Tháng sáu là tháng nhị âm, Độn là quẻ 
nhị âm, vì vậy đem quẻ Độn phối với tháng sáu. 

Tháng bảy - Kiến Thân, tháng bảy là tháng tam âm, Bỉ là quẻ 
tam âm, vÌ vậy đem quẻ BÏ phối với tháng bảy. 

Tháng tám - Kiến Dậu, tháng tám là tháng tứ âm, Quan là quẻ 
tứ âm, vÌ vậy đem quẻ Quan phối với tháng tám. ` 

Tháng chín - Kiến Tuất, tháng chín là tháng ngũ âm. Bác là quẻ 
ngũ âm, vỉ vậy đem quẻ Bác phối với tháng chín. _ 

Tháng mười - Kiến Hợi, tháng mười là tháng thuần âm. Khôn là 
quẻ thuần âm, vỉ vậy đem quẻ Khôn phối với tháng mười. 

Tháng mười một - Kiến Tý, tháng mười một Đông chí nhất 
dương bắt đầu sinh. Phục là quẻ nhất dương, vì vậy đem quẻ Phục 
phối với tháng mười một. 

Tháng chạp - Kiến Sửu, tháng chạp là tháng nhị dương, Lâm là 
quẻ nhị dương, vì vậy đem quẻ Lâm phối với tháng chạp. 

"Tinh lịch khảo nguyên" nơi: Theo "Sử ký - Thiên Quan thư": 
Phàm Nguyệt kiến, hoàng hôn dùng Tiêu để lấy Kiến, nửa đêm Kiến ` 
dùng Hành, rạng sáng Kiến dùng Khôi. Ví như tháng giêng, đầu 
hoàng hôn dùng Kiến thì dùng Đẩu Tiêu chỉ dẫn, nửa đêm dùng 
Kiến thì dùng Dẩu Hành chỉ dẫn, rạng sáng dùng Kiến thì dùng Đẩu 
Khôi chỉ dẫn. Chỗ cung nhật nguyệt hội gọi là Nguyệt tướng từ Hợi 
đến Tý, thứ tự ngược là: Châu tư - Giáng lâu - Đại lương - Thực 
trầm - Thuần thủ - Thuần hỏa - Thuần výỹ - Thọ tỉnh - Đại hỏa - 
Tích mộc - Tỉnh kỷ - Huyền hiệu. Cùng phối nhau với mười hai cung 


68 


thì cớ mười hai thần tướng từ Tý đến Hợi thứ tự thuận là; Thần 
hậu, Dại cát Công tào, Thái xung, Thiên cương, Thái ất, Tháng 
quang, Tiểu cát, Truyền tống, Tòng khôi, Hà khôi, Đăng minh. 

Nguyệt kiến chuyển vần trên thiên đạo hướng về phía trái, 
thuận hành là Thiên quan. 

Nguyệt tướng chuyển vần trên thiên đạo hướng vẽ DU nh trái, 
thuận hành là Thiên quan. 

Nguyệt tướng vâng theo la đạo hướng về phía phải, nghịch 
hành là Địa trục. 


GÓI Ý 


Qué mở ra cho mười hai tháng, tức là mười hai quẻ tiêu tức lại 
gọi là mười hai tịch quái, mười hai quẻ đứng đầu, quẻ chủ của mười 
hai tháng. Ấy là do Can Khôn hai quẻ đắp đổi cho nhau, thúc đẩy di 
chuyển mã hình thành mười hai quẻ. Là cơ sở của các quẻ, căn bản 
của toàn bộ Dịch. Dựa vào thứ tự của âm dương tiêu tức mà bày sắp 
là: Phục - Lâm - Thái - Dại tráng - Quải - Cân - Cấu - Dộn - BÏ - 
Quan - Bác - Khôn. Từ Phục đến Càn, hào dương từng bước tăng 
thêm, tăng trưởng theo từ đưới đi lên trên bào âm đần dần giảm 
bớt, biểu thị đương khí từ từ tăng cường, âm khí từ từ giảm yếu đi, 
là quá trình dương tức, âm tiêu. Từ quẻ Cấu đến quẻ Khôn, hào âm 
đần đần tăng thêm, tăng trưởng từ đưới lên trên, hào dương từ từ 
giảm bớt, biểu thị âm khí từ từ tăng cường, đương khí từ từ giảm 
yếu đi, là quá trình âm tức, dương tiêu. Mười hai quẻ cộng bảy mươi 
hai hào lại tương trưng cho sự biến hóa của hai mươi bốn tiết khí và 
bảy mươi hai hầu, mà càng nhiều thời là dùng để biểu thị quá trỉnh 
sinh, trưởng, lão, tử về sinh mệnh của con người. 


69 


TINH TƯỢNG MƯỜI HAI THỜI, HAI MƯƠI TÁM TÚ 


Bảng dưới đây là chú thích của người địch 


Tý: Yến: chim yến Hổ: con hổ ` Xà; con rắn Kê: con gà 
Thử: con chuột Mão: Hồ: con cáo | Ngọ: Lộc: con hướu Trí chim trĩ 


Bức: con di Thố: con thỏ Mã: cơn ngựa Tuất; Cẩu: con chó 
Sửu: Ngưu: con trâu | Lạc- Hạc: chồn Chương: con hoẩng Lang: chó sói 


70 


Hải (trãi) con vật | Thìn Long: cơn rồng | Mù: Dướng: con dê | Hợi: Dử (áp). thú dữ 


biết phân biệt phải | Giao: con thuồng Ngạn: chó rửng ăn thịt người 

trái dùng sừng húc tuồng Thân: Viên: con (truyền thuyết) 

người trái (truyền Tị: dẫn: con giun vượn Tru: con lớn 
thuyết) dất Hầu: con khi. 


Dần: Báo: con beo Dậu: Ô: con qua 

Lãi hải tập nới rằng: Mười hai tiêu thuộc (thuộc loài giếng nhau) 
Tý là âm cực, u tiềm, ẩn hối, lấy thử (con chuột) phối vào. Chuột 
dấu vết tích. Ngọ là dương cực, biểu lộ rõ ràng cương kiện. Lấy mã 
(ngựa) phối vào. Ngựa đi nhanh. Sửu là âm nhìn xuống mà từ ái, lấy 
ngưu (trâu) phối vào. Trâu liếm cho bê nghé. Mùi là đương ngửa mật 
lên kính trọng mà giữ lễ, lấy dương (dê) phối vào. Dê qùy xuống mà 
cho con bú. Dần là tam dương, dương thắng thì hung bạo, lấy hổ 
phối vào. Hể tính bạo. Thân là tam âm, âm tháng thì giảo hoạt, lấy 
hầu (khỉ) phối vào. Khi tính ranh mãnh. Mão Dậu là cửa của nhật 
nguyệt, hai loại giống hệt như vậy đều có một khiếu(). Thỏ liếm 
lông con đực thì có chửa, cảm mà không giao hợp với nhau. Gà đạp 
nhau mà vô hình, giao nhau mà không cảm. Thìn Tị dương khởi lên 
mà biến hơa, long là thịnh, xà là thứ, vì vậy lấy long, xà phối vào. 
Long, xà này là vật biến hóa vậy. Tuất Hớợi âm thu liễm lại mà cầm 
giữ, cẩu là thịnh, trư là thứ vậy; vì vậy đem cẩu (chớ) trư (lợn) phối 
vào Tuất Hợi. Cẩu, trư là vật trấn tỉnh", Hoặc nơi: "Đều dùng các 
vật không thật trọn vẹn phối cho loại thuộc giống hệt nhau, không 
phải vậy. Loài vật rất nhiều, hàng vạn loài, chẳng phải chỉ có mười 
hai loài đâu! Huống chỉ đớ lại là vấn đề vô nghỉa lý, không đú sáng 
tỏ để mà tin vậy". 

"Khảo nguyên" nơi rằng: "Mười hai cầm tượng, Tý chuột, Sửu 
trâu, Dần hổ, Mão thỏ, ThÌn rồng, Ty rán, Ngọ ngựa, Mùi đê, Thân 
khi, Dậu gà, Tuất chớ, Hợi lợn. Thuyết đó được noi theo từ lâu, 
không. biết từ ở đâu tới. Tuy không thấy ở kinh điển. Như vậy lấy Tý 


(1) Một khiếu: đại để chỉ gà thỏ. khí quan về tính với khí quan bài tiết hợp lại làm một. 


71 


sử truyền chép lại để khảo xét, thì về sau không phải chỉ riêng có 
một tông phái. Như Hàn Dũ "Mao Hàn truyện" bảo rằng: "Thực (ăn), 
ở đất Mão". "Tế Trương viên ngoại văn" nói ràng: "Chọn Hổ mà di, 
đến Dần thỉ được chứng minh ở đơ" thì ở đời Đường đã có vậy. 
"Quản Lộ truyện") theo phép xem bói long xà của Đông phương 
Sóc, đem làm biến hóa để suy theo, nơi là ở Thìn Tị, Còn Thùy Chu 
nói rằng: "Tư mã là điển Ngọ" thì ở thời Hán Tấn đã có rồi DỈ 
ngược trở lên Trần kính Trọng bơi cỏ thi nơi rằng: "Đương phồn vinh 
ở nước của họ Khương mà giải thích". "Xuân Thu" nơi rằng: "Xem ở 
sáu mươi tư nạp được Tần mùi. Tân là Tốn, trưởng nữ; Mùi là 
dương (đê) đương gia thêm nữ là Khương thi là ở thời Chu đã có rồi. 
Cho đến hai mươi tám tú là cầm tượng thì ở thời cận đại mới có. Ý 
giả là nhân chỗ mười hai thời đã dùng mà phụ hội thêm thuyết 
đó vào mà thôi. Thế thì ià thế nào? Mười hai thời là Tý Ngọ Mão 
Dậu là bốn trọng cung, vỉ vậy mỗi cung quản ba tượng. Cung Tý, Nữ 
Hư Nguy. Hư tỉnh đóng ở giữa, vì vậy lấy chuột làm, tượng của 
mỉnh. Nữ là bức (con dơi), Nguy là yến (chỉm yến) thì chọn nó tựa 
như chuột đem phối vào. Cung Mão: Đê Phòng Tam. Phòng đóng ở 
giữa, vỉ vậy lấy thỏ làm tượng của mình. Dê là lạc (con chồn), Tâm 
là hồ (con cáo), thì chọn nó giống tựa con thỏ mà phối vào. Cung 
Ngọ: Liễu Tỉnh Trương. Tinh đóng ở giữa, vì vậy lấy mã (ngựa) làm 
tượng của mình. Liễu là chương (con hoảng), Trương là lộc (con 
hươu), thỉ chọn nó giống tựa như con ngựa mà phối vào. Cung Dậu: 
Vị Mão Tất. Mão đóng ở giữa, vì vậy lấy gà làm tượng của mình. Vị 
là con trĩ, Tất là con qua thì chọn nó tương tự giống con gà đem 
phối vào. Ngoài ra tám cung Dần Thân Tị Hợi Thìn Tuất Sửu Mùi 
thì mỗi cung quản hai tượng mà lấy gần cung giữa làm chủ. Cung 
Thìn, Cang gần giữa cung, vì vậy lấy rồng làm tượng của mình. Giác 
đóng ở bên nó thì chọn Giao (con thuồng luồng) là loài của rồng đem 
phối vào. Cung Dần, Vĩ ở gần giữa cung, vÌ vậy lấy hổ làm tượng của 


(1) Túc là "Tấn thư - Quản LẠ truyện". 
(3) Quản là họ Quản. giống như chữ quản ià quản lý. 


72 


Hải (trãi) con vật [Thìn Long: con rồng | Mùi: Dưỡng: con dê | Hỏi: DM (áp). thú dữ 


biết phân biệt phải | Giao: con thuồng Ngan: chó rửng ăn thịt người 

trái dùng sùng húc luồng Thân: Viên. con (truyền thuyết) 

người trái (truyền | Tị dẫn: con giun vướn Trư: con lớn 
thuyểt) đất Hầu: con khi. 


Dần: Báo: con beo Dậu: Ô: con qua 

Lãi hải tập nơi rằng: Mười hai tiêu thuộc (thuộc loài giống nhau) 
Tý là âm cực, u tiềm, ẩn hối, lấy thử (con chuột) phối vào. Chuột 
dấu vết tích. Ngọ là dương cực, biểu lộ rõ ràng cương kiện. Lấy mã 
(ngựa) phối vào. Ngựa đi nhanh. Sửu là âm nhìn xuống mà từ ái, lấy 
ngưu (trâu) phối vào. Trâu liếm cho bê nghé. Mùi là đương ngửa mật 
lên kính trọng mà giữ lễ, lấy đương (đê) phối vào. Dê qùy xuống mà 
cho con bú. Dần là tam dương, dương thắng thì hung bạo, lấy hổ 
phối vào. Hổ tính bạo. Thân là tam âm, âm thắng thì giảo hoạt, lấy 
hầu (khÌ) phối vào. Khi tính ranh mãnh. Mão Dậu là cửa của nhật 
nguyệt, hai loại giống hệt như vậy đều có một khiếut). Thỏ liếm 
lông con đực thì có chửa, cảm mà không giao hợp với nhau. Gà đạp 
nhau mà vô hình, giao nhau mà không cảm. Thìn Tị dương khởi lên 
mà biến hóa, long là thịnh, xà là thứ, vì vậy lấy long, xà phối vào. 
Long, xà này là vật biến hớa vậy. Tuất Hợi Am thu liễm lại mà cầm 
giữ, cẩu là thịnh, trư là thứ vậy; vÌ vậy đem cẩu (chớ) trư (lợn) phối 
vào Tuất Hợi. Cẩu, trư là vật trấn tĩnh". Hoặc nói: "Đều dùng các 
vật không thật trọn vẹn phối cho loại thuộc giống hệt nhau, không 
phải vậy. Loài vật rất nhiều, hàng vạn loài, chẳng phải chỉ có mười 
hai loài đâu! Huống chỉ đó lại là vấn đề vô nghĩa lý, không đủ sáng 
tỏ để mà tin vậy". 


"Khảo nguyên" nói rằng: "Mười hai cầm tượng, Tý chuột, Sửu 
trâu, Dần hổ, Mão thỏ, Thìn rồng, Ty rấn, Ngọ ngựa, Mùi dê, Thân 
khi, Dậu gà, Tuất chớ, Hợi lợn. Thuyết đó được noi theo từ lâu, 
không-biết từ ở đâu tới. Tuy không thấy ở kinh điển. Như vậy lấy Tý 


(1) Một khiếu: đại để chỉ gà thỏ. khí quan về tính với khí quan bài tiết hợp lại làm một. 


71 


mình. Cơ đóng ở bên nó thì chọn báo (con beo) là loại của hổ đem 
phối vào. Cung Sửu, Ngưu ở gần giữa cung, vì vậy lấy trâu làm 
tượng của mình, Đẩu ở bên nó thì chọn Hải (tức là con hải trãi, vật 
trong truyền thuyết biết phân biệt phải trái, dùng sừng húc người 
trái N.D) lä loại của trâu đem phối vào. Cung Hợi, Thất ở gần giữa 
cung, vì vậy lấy lợn làm tượng của mình, Bích đóng ở bên nở thì 
chọn Dữ (tức áp dữ, là thú dữ trong truyền thuyết an thịt người thời 
cổ N.D) là loài của lợn đem phối vào. Cung Tuất, Lâu ở gân giữa 
cung, vÌ vậy lấy cẩu (con chớ) là làm tượng của mình, Khuê đóng Ở 
bên nó thì chọn lang (chó sơi! là loài của chớ đem phối vào. Cung 
Thân, Chủy ở gần giữa cung. vì vậy lấy hầu (con khÙ làm tượng của 
mình. Sâm đóng ở bên nð, thì chọn viên (con vượn) là loài của khỉ 
đem phối vào. Cung Mùi, Qủy ở gần giữa cung vỉ vậy lấy dê làm 
tượng của mình, Tỉnh đóng ở bên nó thì chọn ngạn (con chớ rừng) 
là loại của đê đem phối vào. Cung Tị, Dực ở gần giữa cung, vÌ vậy 
lấy xà (rấn) làm tượng của mình, Chẩn đóng ở bên nó, thi chọn dẫn 
(con giun đất) là loài của rấn đem phối vào vậy”. 


THÍCH Y 


"Lãi hải tập” nói: "Mười hai sinh tiêu (con vật cầm tỉnh N.Đ), Tý 
là âm cực, u ám, ẩn hối, mà chuột thích u ám để dấu vết tích, vì vậy 
lấy chuột phối cho Tý. Ngọ là dương cực mà hiện rõ là cứng mạnh, 
mà chiến mã thì chạy như lao tới, có khí cương kiện, vì vậy lấy mã 
phối cho Ngọ. Sửu là âm nhìn xuống mà từ ái, mà ngưu có lòng từ 
mà liếm lông cho bê nghé, vì vậy lấy trâu phối cho Sửu. Mùi là 
dương ngửa mặt lên, kính trọng mà giữ lễ, mà đê có cái ân là qùy 
xuống cho bú, vì vậy lấy dương (dê) phối cho Mùi. Dần là tam 
dương, dương tháng thì hung bạo mà hổ thì tính bạo ngược, vì vậy 
lấy hổ phối cho Dần. Thân là tam âm, âm tháng thì giảo hoạt mà 
khi thì tính giảo hoạt, vì vậy tấy khi phối cho Thân. Mão Dậu là cửa 


73 


của nhật nguyệt; thỏ, gà hai tỉnh tượng đều có một khiếu, vì vậy 
đem phối vào. Thìn Tị dương khới lên mà biến hớa, mà vui thích 
biến hơa thì đứng đầu phải kể là rồng với rắn. Vì vậy lấy rồng rán 
phối vào cho Thìn Tị. Tuất Hợi âm khí thu liễm mà cầm giữ, chó lợn 
là vật trấn tỉnh mà thích hợp với việc giữ gìn. Vì vậy lấy chớ lợn 
phối cho Tuất Hợi, toàn là vô nghĩa lý, vì vậy thuyết này không thể 
tin được, ấy chẳng qua là lại làm cho sáng tỏ thôi"; 

"Tỉnh lịch khảo nguyên" nói: "Thuyết nói về mười hai con vật 
cầm tỉnh đã theo từ rất lâu rồi, không rõ nơ từ tiâu lại. Theo từ sự 
lưu truyền chép lại ở Tý sử (không phải sử của nhà vua N.D)... khảo 
xét về văn hiến, thì từ thời Xuân Thu Chiến quốc đã có thuyết này. - 
Cho đến hai mươi tám tú phối với cầm tượng thì là từ Nguyên Minh 
về sau mới có việc đớ. Quan sát về việc chọn "tượng" đơ, chẳng qua 
là nhân mười hai con vật cầm tỉnh mà khuếch rộng ra thôi. Thi sao 
mà biết được? - Phép này lấy Tý Ngọ Mão Dậu làm bốn trọng cung, 
một cung quản ba tú, được mười hai tú. Như cung Tý là ba tú Nữ 
Hư Nguy, tú Hư đóng ở giữa, vì vậy lấy chuột làm tượng của mình, 
hai bên là Nữ và Nguy, mối bên chọn con dơi, chim yến là vật giống 
tựa chuột để phối vào. Ngoài ra, cung Mão là Đê Phòng Tâm phối 
với chồn, thỏ, cáo; cung Ngọ là Liễu Tinh Trương phối với hoằng, 
ngựa, hươu; cung Dậu là Vị Mão Tất phối với tri, gà, qua, đều cùng 
một lệ. Qua đến tám cung Dần Thân Tị Hợi, Thìn Tuất Sửu Mùi thì 
mỗi cung quần hai tú, mà lấy tú ở gần giữa cung là tượng của cung, 
đống ở bên thì chọn loại nào tương tự phối vào. Như cung Thìn hai 
tú Cang Giác, Cang ở gần giữa cung, vì vậy lấy long là tượng của 
mình, Giác thì chọn giao là loài của long đem phối cho nớ. Ngoài ra 
cung Dần là Vỹ phối với hổ, Cơ phối với beo, cung Sửu tú Ngưu phối 
với trâu, Đầu phối với hải (tức hải trãi N.D); cung Hợi, Thất phối 
với lợn, Bích phối với đữ (tức áp dữ N.D); cung Tuất Lâu phối với 


74 


chớ, Khuê phối với chớ sới... đều cùng theo lệ đó. 


GÓI Ý 


Căn cứ vào Cố viêm Vũ đại học giả đời Thanh, khảo chứng 
thuyết mười hai con thú cầm tỉnh, nguồn gốc sinh ra từ thời cổ đại 


của một dân tộc thiểu số ở biên giới nhà Chu vốn dùng để ghi chép Ằ 


thời gian. Nhưng nó truyền nhập vào Trung nguyên, về sau tình cờ 
phối hợp cùng với mười hai địa chỉ, chính là có đủ thuộc tính của 
ngũ hành sinh khác hình phạt hoặc trở ngại loài loài cấm kị cũng do 
từ đó mà đến. Thi sao "ngựa trắng sợ trâu xanh", "lợn, khi không 
đến trước", "long hổ lưỡng tương đấu", "hồng xà, bạch hầu mân đình 
hồng (rán đỏ, khi tráng đầy nhà đỏ N.D) phúc thọ song toàn đa 
khang nính"”, "thanh thố (thỏ xanh) hoàng cẩu (chớ vàng) từ xưa đã 
có, vạn qúy, gia tài đủ Bác Đẩu' đó là những loại nghệ thuật để 
thưởng thức, không biết đã bưng bít bỡn cợt người Trung Quốc bao 
nhiêu đời; người xưa đã biết nó 'toàn vô nghĩa lý, không đủ tín". 
Ngày nay càng phải ứng theo tránh thuật xa nó ra mà vút bỏ đi, đến 
cả do từ mười hai sinh tiêu mà phát triển, mà đến cả "hai mươi tám 
tú sinh tiêu", chính càng tăng thêm trò cười đáng chê. 


75 


HAI MƯƠI TÁM TÚ PHỐI VỚI NGÀY 


"Khảo nguyên" nơi: "Nhật có sáu mươit), tú có hai mươi tám, 
bốn trăm hai mươi là một chu kỳ - bốn trăm hai mươi ngày lấy sáu 
mươi và hai mươi tám đều có thể độ (chia hết)t?, vì vậy mới có 
thuyết về thất nguyên. Nguyên một: ngày Giấp ty Whỏi liu, lấy Tý 
tượng là chuột, mà Hư là ngày chuột Nguyên hai: Giáp tý khởi 
Khuê. Nguyên ba: Giáp tý khởi Tất. Nguyên bốn: Giáp tý khởi Qủy. 
Nguyên năm: Giáp tý khởi Dực. Nguyên sáu: Giáp tý khởi Đề. 
Nguyên bảy: Giáp tý khởi Cơ. Hết bảy nguyên Giáp tý mới lại khởi 
Hư. Quay trở lại bất đầu chu kỳ mới. Nhưng nguyên một khởi ở năm 
tháng ngày nào thì không có được mà khảo sát. Nay theo nhật 
nguyệt ngũ tỉnh vận hành hai mươi tám xá, nhanh chậm không 
ngang bằng nhau, độ thứ triển hành) đều khác nhau, xen kẽ vào 
nhau không đều, cầm giữ chậm lại, phục xuống nghịch lại. Mạc dù 
từ lịch ban đầu suy ra tất có năm, tháng, ngày, giờ. Giáp tý: nhật tại 
Hư, nguyệt tại Nguy, thứ tự của ngũ tỉnh đóng ở Thất, Bích, Khuê, 
Lâu, Vị, như vậy không lâu lắm nguyệt sẽ vượt quá độ của nó rồi. 
Còn an được lại theo từ Mão đến Qủy, phục trở lại thuận theo thứ 
tự mà liệt bày ra vậy thay! Lấy ngày không ngang nhau, dùng để an 
chấc chắn không đổi cho tỉnh xá, thật là vô lý quá chừng. Thất chính 
an được và hai mươi tám tú phối với nhau như vậy sao! Xem đọc 
kháp cả loạt sách cũng chẳng thể khảo cứu được. Tới khi xem thấy 
"Cát hung giờ ngày, thiện ác tú điệu kinh" của Tây Vực, mới thấy 
được thuyết đó. Dại để nước kia không biết tên mười can, mười hai 
chỉ mà dùng hai mươi tám tú để ghi chép ngày. Chỗ thất chính gia 
thêm vào hai mươi tám tú giống như can gia thêm vào chỉ, không có 


(1) Chỉ sáu mươi Giáp tý 

(2) Độ: trừ. chía 

(3) Triển thứ: Triển: vận hành qua. nhật đi tà triển. Triển thứ tức là độ thứ của nhật. nguyệt. 
tỉnh, thần vận hành. 


76. 


nghĩa là thất chính vận hành ở hai mươi tám tú đó như vậy. Hơn 
nữa thuật đó lấy ngày sinh của người ta gặp vào diệu nào, tú nào là 
bản mệnh gọi là Tú mệnh mà lấy các diệu tú gặp phải gia vào việc, 
tham dự vào hàng ngũ để khảo xét mà lấy mệnh cát hung, Lại lấy 
tính tình của tú, diệu hợp với việc làm thuận cho nhu, kiện để định 
theo hay bỏ. Cũng giống như ở Trung Quốc, các nhà Kiến Trừ tỉnh 


mệnh nơi. Đến tên các tú, điệu Hư Mão Tinh Phòng thuộc nhật; " 


Nguy Tất Trương Tầm thuộc nguyệt; Thất Chủy Dực Vĩ thuộc hỏa: 
Bích Sâm Chẩn Cơø thuộc thủy; Khuê Tỉnh Giác Dẩu thuộc mộc; Lâu 
Qủy Cang Ngưu thuộc kim; Vị Liễu Đề Nữ thuộc thổ, thì mỗi cái đều 
gọi theo tiếng nước họ. Giả như nhật diệu là thải dương, tại Hồi cốt 
thì gọi là Mật, tại Ba tư thì gọi là Diệu sâm vật, tại Thiên trúc thì 
gọi là A nhĩ để na. Chuộng mà dịch ra tức là nhật của Trung Quốc. 
Các tên khác đều phỏng theo thế, Bảy nguyên một chu kỳ mới quay 
trở lại bát đầu, khớp với chễ đó là phù hợp nhau. Sách này lại nơi 
rằng: Các nước ở phía Tây Trung Quốc, phép đó cũng đã làm từ xưa 
nay. Nay theo lịch gia mỗi năm giải thích ra ở sáu mươi Giáp tý 
chép tại "Thời hiến thư") mà không chút phải để tâm trong thần 
sát duy chỉ có Phục đoạn, Ấm kim hai vị này đã theo đó mà khởi lệ, 
các chỗ khác đều không có liên quan tới. Như vậy các ngoại vực đã 
lấy thế để ghi chép năm, thì lịch gia để lại như thế có thể khiến cho 
các khu vực phương khác cũng hiểu rõ tuyệt đối ngày mỗ là ngày 
Giáp tý nào, thật là rất hữu ích, điều tốt lành thì không thể phế bỏ, 


THÍCH Ý 


"Tinh lịch khảo nguyên" nói: "Đem nhị thập bát tú phối với 
ngày, có thất nguyên không giống nhau. Tức, nguyên một ngày Giáp 
tý khởi Hư. Nguyên hai, ngày Giáp tý khởi Khuê. Nguyên ba Giáp tý - 


(1) Thởi hiển thư: tức lịch thư. tục gọi là Hoàng lịch. Thông thư. Vốn gọi là Hch này, nọ: đời 
nhà Thanh: bởi vì tránh Cao tông Hoằng Lịch kị hủy mà đổi đi gọi như thế. 


T7 


khởi Tất. Nguyên bốn Giáp tý khởi Qủy. Nguyên năm Giáp tý khởi 
Dực. Nguyên sáu Giáp tý khởi Đẻ. Nguyên bẩy Giáp tý khởi Cơ. Hết 
bảy nguyên Giáp tý mới lại khởi Hư, hết chu kỳ mới quay trở lại ban 
đầu. Nhưng nguyên một khởi ở thời gian nào thì không biết được. 
Lại theo nhật, nguyệt, ngủ, tỉnh vận hành, hai mươi tám xá tốc độ 
nhanh chậm, sai lệch không bằng nhau, thứ độ vận hành, đừng lưu. 
ở lại, mỗi cái cũng không giống nhau, sơ qua một chút, di chuyển - 
kéo dài, tức vượt quá độ của nơ. Thất chính với nhị thâp bát tí. làm 
sao có thể đạt đến lâu dài không biến đổi khác với chỗ đã cố định 
phối ngẫu hay sao! Di thẳng đến xem thấy ở Tây vực có một quyển 
gách "Ngày giờ cát hung, thiện ác tú, điệu kinh" mới biết được 
nguyên nhân của nó. Nguyên do từ các nước Tây vực không có 
thuyết về can chi, lấy thất chính phối với nhị thập bát tú để ghi chép 
ngày đều không phải là nơi về nhật, nguyệt, ngũ tỉnh quả thực vận 
hành ở tú nào. Thuật này lại lấy ngày sinh của người ta ở chố tỉnh 
tú nào trực làm bản mệnh, gọi là tú mệnh đem gia thêm ở chỗ gặp 
tú nào trong việc làm, khảo xét tới chỗ hướng theo hay làm trái lại, 
đem định cát hung. Lại lấy tính chất của tú diệu với chỗ cương nhu, 
kiện thuận của sự tình đem tham hợp với nhau, lấy để định theo hay 
bỏ. Với Kiến Trừ gia ở nước ta, thuật tỉnh mệnh cũng là loại tương 
tự. Dem nhị thập bát tú phối với nhật, nguyệt, ngũ tỉnh việc phối 
ngẫu là cố định, xưng hô thì theo từng nơi mà không giống nhau. Tỷ 
như Nhật diệu là Thái dương, Hồi cốt gọi là Mật, Ba tư gọi là điệu 
sâm vật, Thiên trúc thì gọi là A nhi để na, phiên dịch qua lại đều là 
nhật của Trung quốc, Các cái khác cũng như vậy. Nay lịch gia sửa 
lại chú ở "Thời hiến thư" mỗi năm đều theo nhị thập bát tú phụ chú 
vào sáu mươi Giáp tý ở dưới, tuy nói là tuyệt đại đa số thần sát đều 
không có liên quan gì, nhưng các nước Tây vực đều lấy nhị thập bát 
tú để ghi chép năm, sửa lịch mà vẫn giữ lại như thế, khiến cho ở 
một số quốc gia hiểu rõ mà giải thích ngày mỗ là ngày Giáp tý mỗ, 
hết sức là ích lợi, như thế không thể phế bỏ đi. 


78 


GÓI ÝY ' 


Lấy chứng triệu của nhị thập bát tú đoán cát hung, nước ta từ 
cổ đã có, nhân tiếp nhận ảnh hưởng của Tây vực mà lưu hành càng 
thêm Ích lợi. Cho đến, các quan tu sửa các sách lịch đều có phản 
ánh. Đối với chỗ sai lầm, sách này "thiên Biện ngụy" đã phê phán rất 
rõ ràng. Sách lịch cố nội dung nhị thập bát tú, có thể thuận tiện cho” 
các nước phương Tây hiểu rõ để giải thích lịch pháp cùng với văn 
hóa của Trung Quốc, nhân thế tác giả sách này đều không vÌ nó 
"không hợp quốc tính" mà phế bỏ đi. Loại thái độ đó có thể mười 
phần dùng được. 


79 


NGŨ HÀNH 
Lục kinh luận về ngũ hành này. bát đâu thấy ở "Thượng thư - 


Hồng phạm" nói ràng: "Ngũ hành - 1 đạt là thủy, 2 đạt là hỏa, 3 đạt 
là mộc, 4 đặt là kim, õ đạt là thổ" 


“Đại Ngu mô”) nơi ràng: "Thủy, hỏa, kim. thổ, mộc duy chí viết 
nguồn gốc của nó khởi ở số Hà đồ - Lạc thư". Dại để 1-6 của Hà đồ 
là thủy, 2-7 là hỏa, 3-8 là mộc, 4-9 là kim, 5-10 là thổ. Tại Đồ thì 
xoay chuyển!) về phía trái mà tương sinh, tại Thư thì chuyển về - 
phía phải? mà tương khác. Như vậy thể ở Đồ Thư là số 5-10 ở 
trung cung không có định phương vị, không có chuyên thể. Duy "Lã 
thị Xuân Thu" thì lấy thổ chỉ thẳng là tháng qúy Hạ, lấy thứ tự 
tương sinh thuận. "Bạch bổ thông" lại lấy thổ chỉ thẳng là tứ qúy 
Thin Tuất Sửu Mùi mà phân chia ra vượng ở bốn mùa. Hậu thiên đồ 
tượng của Văn Vương thì Khôn Cấn là hai thổ, riêng đóng ở chỗ giao 
của Hạ Thu và Đông Xuân, thì lấy hỏa tất được thổ mà sau có thể 
thành kim, thủy tất được thổ sau có thể sinh mộc. 

Nay xét hành cũng vậy, nói hành đơ ở địa cũng vậy. Chất hành 
ở đất mà khí thông ở trời. Số có 5 vÌ vậy gọi là ngũ hành. Dịa này 
là thổ vậy, lấy để nơi đối với thiên thì đặt là địa, lấy chất của nó mà. 
nói thÌ vốn là thổ, thổ là Quân (người đứng đầu N.D) bốn hành, vì 
thế Quân thì không chuyên về ty nào, không đóng ở bộ nào. Đúng 
vốn là lấy hỏa để khác kim mà Thư lại chính là thừa tiếp thời lệnh 


(1) Lục kinh: sáu bộ kinh điển của Nho gia tức Thi. Thư, Lễ. Dịch.. Xuân Thu thêm kinh 
Nhạc. Ă , 

(2) Đại Ngu mô: cũng là ”Thượng thư” thiên. mục sau thất truyền nay chế còn tồn lại là 
ngưới đời sau mạo danh. 

(Š) Tả hoàn: địa đô phương vị của cổ nhân ở dưới là Bắc. từ Bắc hướng về phia bên trái, tức 
là thuận hành. 

(4) Hữu chuyển: tức nghịch hành. 


80 


của Ha. Thì bảo rằng đã có bốn phương tất có trung ương, mà trung 
ương vốn đã là thổ vậy, có thể lấy thừa kế hỏa đã già mà sinh kim, 
lấy theo thứ tự đổi thay của Xuân Thu, Đông Hạ, bốn hành chuyển 
vận nhiều mà thể chuyển vận ít, thì bảo rằng tháng qúy tất là Thìn 
Tuất Sửu Mùi mà Thìn Tuất Sửu Mùi vốn là thổ vậy. Giảm bớt mười 
hai ngày lấy cùng với bàn thời lệnh, còn dư ra mười tám ngày là Thổ 
vương dụng sự(?) thì tất cả còn là bảy mươi hai ngày vậy. Khôn, Cấn ˆ 
hai thổ đóng ở chỗ bốn mùa giao là chân thể của thổ thì tượng trong 
đồ hình hậu thiên đã rô ràng. Cân, Tốn hai phương là nhà của Khôi, 
Cương đóng”), chỉ ra sự thân dụng của thổ, thì "Tố vấn vận khí" đã 
nøi rõ kỹ càng thổ là quân củg bốn hành cbăng? - Dích xác rồi. Như 
thế còn đều là có tượng có thể chỉ ra vậy. Nếu nó không có tượng 
chỉ ra thì Dần Thân Tị Hợi, Tỷ Ngọ Mão Dậu thực không một cái 
nào rời khỏi thổ vậy: Tại sao thế? - Không thổ thì thủy hỏa ` kim mộc 
không có thể lấy được hành, chúng có thể lấy được hành, đều do thổ 
vậy. 


THÍCH Y 


Lục kinh luận ngũ hành, bát đầu thấy ở "Thượng thư - Hồng 
phạm” "Dại ngu mô" cho là ngũ hành gốc ở số của Hà đồ - Lạc thư, 
nhưng thổ trong Hà đồ Lạc thư đều là số 5-10 của trung cung, 
không cớ định vị, không có chuyên thể. "Lã thị Xuân "Thu" dùng 
thẳng tháng qúy Hạ là thổ để thành chỗ chứa của ngũ hành tương 
sinh. "Bạch hổ thông" dùng thẳng Thìn Tuất Sửu Mùi của tứ qúy là 
thổ, phân ra vượng ở bốn mùa. Nay xét theo chỗ nơi về hành, ấy là 
ý tứ hành ở địa. Chất của hành đó ở địa mã khí thông ở thiên, số nó 
có 5, vì vậy gọi là ngũ hành. Địa tức là thổ. Đối với thiên mà nói thì 


(1) Thổ vương dụng sự: Thổ vương, tức là khi thổ vượng thịnh. cụ thể sau sẽ nói rõ. 
{2) Khôi Cương chỉ hộ: Khôi là địa khôi - Cương lá Thiên cương. chính là tượng trưng cho 
thiên môn. địa hộ. , 


81 


là địa, lấy chất của nó mà nơi ấy là thổ. Thổ là chủ của chỗ còn lại 
của bốn -hành, cho nên không chuyên là ty nào, không đóng ở bộ 
nào. Thủy hỏa kim mộc không thổ tức không thể hành, cho nên đều 
giảm bớt mười tám ngày là Thổ vương dụng sự, khiến cho ngũ hành 
đều vượng bảy mươi bai ngày. 


GÓI Ý 


Ngũ hành là quan điểm chất phác, giản dị của người xưa nhận 
thức thế giới, cũng là tư tưởng triết học cổ đại của Trung quốc liên 
quan với khung giá cơ bản của học thuyết về thế giới vật chất. Hệ 
thống ngũ hành cực kỳ rộng lớn. Nớ đáp ứng việc vạch trần chỉ ra 
sự biến hớa của thế giới vật chất có quan hệ nhất định đến tác dụng 
nhận thức và giá trị lý luận. Nhưng nó đem thế giới vạn vật hợp cả 
lại nhập vào trong ngũ hành, thì hiềm là thô lậu, mà còn là ức 
thuyết không quyết đoán được, nhân tố duy tâm cũng còn rất nhiều. 

Ngũ hành là cơ sở lý luận hết sức trọng yếu của thuật trạch cát. 
Ngũ hành phối hợp cũng với can chỉ, âm dương, bèn là cấu kiện lý 
luận của trạch cát chọn ngày. 


82 


NGŨ HÀNH DỤNG SỰ 


KyÕu ở¿ 
Buồn 
` R9H X“. 
cu 
v % 
LX lu 6ỔN 5% 
wỲ + 
8< L4 EÌ . 
S $ DỊ ¬ E '¬ 
THỊ ậ đỊ: 
x so 
Tý Hợi =5 
2. y Hợi Xò ') 
%. Thủy x 
vượng 
-_ 72 ngày 


"Thần khu kinh" nói rằng: "Ngũ hành vượng đều có thời, duy 
thổ đóng không cổ chốn nhất định, chính Ở trước bốn vị trí, mỗi chỗ 
vượng mười tám ngày". 

"Tịch lệ" nói rằng: "Lập Xuân - mộc, Lập Hạ - hỏa, Lập Thu - kim, 
Lập Dông - thủy, mỗi cái vượng bảy mươi hai ngày. Thổ ở trước bốn vị 
trí đó, mỗi chỗ vượng mười tám ngày, hợp lại cũng là bảy mươi hai 
ngày, cộng chung là ba trăm sáu mươi ngày thành đủ năm rồi”. 


THÍCH Y 
Ngũ hành sinh vượng đều có thời kỳ, sau Lập Xuân mộc vượng, 
sau Lập Hạ hỏa vượng, sau Lập Thu kim vượng, sau Lập Đông thủy 
vượng đều vượng bảy mươi hai ngày. Thổ thì ở trước bốn vị trí đó, 
đều vượng mười tám ngày, hợp lại cũng là bây mươi hai ngày. Cộng 
dồn lại là ba trăm sáu mươi ngày, chính đúng tương đương với thời 
gian của một năm. 


3 


NGŨ HÀNH SINH VƯỢNG 


£ndi-D | PuønA #G 


uenb 
_'àj 


Bảng chú thích của N.D 


Ất mộc 
Định Kỷ 


Tân kứn 
Qúy thủy 


Giáp mộc 
Bính Mậu 
Canh kim 
Nhâm thủy 


Giáp mộc 
Bính Mậu 
Canh kìm 
Nhâm thủy 


Tử 

Suy 
Quan dái 
Dưỡng 
Mộ 


Tân kim 
Qúy thủy 


Quan đái 
Suy 

Mộ 
Dưỡng 


Giáp mộc 
Bính Mậu 
Canh kim 
Nhâm thủy 


Bệnh 

Lâm quan 
Trưởng sinh 

Tuyệt 


Ất mộc 
Đình Kỷ 
Tân kim 
Qúy thủy 


Mộc dục 
Dế vượng 


Giáp mộc 
Bính Mậu 
Canh kim 
Nhâm thùy 


Tủ 

Để vướng 
Mộc dục 
Thai 


Giáp mộc 
Đính Mậu 
Canh kim 
Nhâm thủy 


Mộ 

Suy 
Quan đái 
Dưỡng 


Giáp mộc 
Bính Mậu 
Canh kim 
Nhâm thủy 


Bệnh 


85 


Trường sinh 


Tuyệt 
Bệnh 

Lâm quan 
Mộc dục 


"Khảo nguyên" nói rằng: "Mộc Trường sinh ở Hợi, hóa Trường 
sinh ở Dần, kim Trường sinh ở Tị, thủy Trường sinh ở Thân, thổ 
cũng Trường sinh ở Thân, sống nhờ ở Dần. Dều từ Trường sinh, Mộc 
dục; Quan đái, Lâm quan, Đế vượng, Suy, Bệnh, Tử, Mộ, Tuyệt, 
Thai, Dưỡng, thuận trải qua mười hai thời. Dại để trời thông suốt 
tuần hoàn, sinh sinh không thôi. Vì vậy phương mộc vượng mà hỏa 
đã sinh, phương hỏa vượng mà kim đã siỉnh, phương kim vượng mà 
thủy đã sinh, phương thủy vượng mà mộc đã sinh. Từ Trường sinh 
mà đẩy thuận tới, trẻ thì tất lớn mạnh, thịnh thì tất suy, hết mà 
quay trở lại ban đầu, luân lưu chuyển động không cùng. Như thế cho 
nên bốn mùa đan nhau mà đi, cho nên ngũ khí thuận mà đặt bày ra. 
Dến chỗ thổ sinh ở Thân, mà sống nhờ ở Dần, thì là vị trí Khôn, 


86 


Cấn của hậu thiênU), Vì vậy "Dịch" ở Thân nơi rằng: "Vạn vật đều 
hướng tới ở đơ nuôi đưỡng", ở Cấn nơi rằng: "Khí của vạn vật thành 
hết mà là chỗ thành. Bắt đầu vậy". 

Theo nghĩa của ngũ hành Trường sinh, thuyết của "Khảo 
nguyên" hết sức sáng rõ. Mà thổ sinh ở Dần, Thân thì dẫn đất mà 
chưa vạch, mở phát ra. Do nay khảo xét, thủy thổ cùng sinh ở Thân, 
Thân là Khôn, Khôn là địa, cho nên thủy thổ ngưng đông lại. Thổ 
mà ký sinh ở Dần, Dần là mạnh Xuân, tháng của mạnh Xuân thiên 
khí giáng xuống, địa khí bốc lên, cho nên thiên địa hòa đồng, cỏ cây 
bất đầu phát động. Vì vậy các Hồng phạm gia đúng là chỉ lấy thổ 
sinh ở Thần là thể của ngũ hành, các nhà Âm dương đều lấy thổ 
sinh ở Dần là dụng của ngũ hành. Đại để, Trường sinh tại Dàn thi 
Lâm quan tại Tị, chính là thổ vượng. Kim sinh với mộc, hỏa, thủy 
cũng cùng một lệ. Như vậy thì lấV thổ là sinh ở Dần này, vì thế thứ 
tự ngũ hành tương sinh mới thuận, vốn với "Nguyệt lệnh" thổ vượng 
ở chỗ Hạ Thu giao nhau lấy thứ tự bốn mùa tương sinh xuôi thuận, 
cùng sinh ra ở lý tự nhiên mà không phải là ức thuyết. Ngoài thế ra 
lại có thuyết dương tử, âm sinh, dương thuận, âm nghịch. Giáp mộc 
tử ở Ngọ, thì Ất mộc sinh vậy; Bính Mậu tử ở Dậu, thì Đinh Kỷ sinh 
vậy; Canh kim tử ở Tý thì Tân kim sinh vậy; Nhâm thủy tử ở Mão 
thì Qúy thủy sinh vậy. Từ Trường sinh đến Mộc dục, mười một vị trí 
đều nghịch chuyển, dương tử thì âm sinh, âm tử thì dương sinh, như 
vậy hai khí phân chia ra vậy. Dương Lâm quan thì âm Đế vượng, 
như thế bốn mùa hội vậy. Thuận nghịch, phân hợp đều diệu lý vô 
cùng. Luận mười can thì phân âm dương, luận ngũ hành thì dương 
thống quản âm, đặc biệt là nghĩa của trời đất tự nhiên. Như vậy 
phàm nói về số đều bất chước thế. Cát hung thần sát do từ đó khởi 
lên. 


(1) Hậu thiên: tức hậu thiên bát quái 


87 


THÍCH Ý 

"Tỉnh lịch khảo nguyên” nói: "Mộc Trường sinh ở Hợi, hỏa 
Trường sinh ở Dần, kim Trường sinh ở Tị, thủy Trường sinh ở Thân, 
thổ cũng Trường sinh ở Thân, sống nhờ ở Dần. Tất cả từ Trường 
sinh, Mộc đục, Quan đái, Lâm quan, Dế vượng. Suy. Bệnh, Tử, Mộ, 
Tuyệt, Thai, Dưỡng, thuận kinh qua mười hai thời. Thiên đạo tuần 
hoàn. sinh sinh không ngừng. Cho nên phương mộc vượng mà hỏa 
đã sinh. phương hỏa vượng mà kim đã sinh phương kim vượng mà 
thủy đã sinh, phương thủy vượng mà mộc đã sinh. Từ TYường sinh 
thuận đẩy lên, nhỏ bé non nớt tất nhiên lớn mạnh, mới vượng thịnh 
thì tất suy nhược, dứt hết mới quay trở lại bát đầu, vận động không 
cùng. Cho nên đó là đạo lý khiến cho Xuân, Hạ, Thu, Đông bốn mùa 
đan xen nhau vận hành, cho nên khí của ngũ hành thuận bày ra". 

Đối với nghĩa của ngữ hành Trường sinh "Khảo nguyên" đã trình 
bày mười phần sáng tỏ, nhưng đối với thổ sinh ở Dần, Thân thì dân 
ra mà không luận. Do nay khảo sát thủy thổ sở di cùng sinh ở Thân 
là bởi vì Thân là Khôn, Khôn là địa, địa tức là thổ, thủy tất được thổ 
mà sau mới ngưng tụ. Thổ ký gửi ở Dần ưự, là bởi vì Dần là mạnh 
Xuân, tháng mạnh Xuân thiên khí giáng xuống, địa khí thăng lên, 
trời đất hòa đồng, cỏ cây sinh sôi nảy nở, vạn vật nảy sinh đều có ý 
dựa vào thổ. Cho nên các nhà Hồng phạm lấy thổ sinh ở Thân là thể 
của ngũ hành, các nhà Âm dương tuyển chọn thì lấy thổ sinh ở Dần 
là dụng của ngũ hành. Thuyết đó với "Nguyệt lệnh" thổ vượng ở chỗ 
Hạ Thu giao nhau, thuận theo thứ tự của ngũ hành tương sĩnh, cùng 
xuất ra ở một lý. Ngoài thế ra hãy còn cơ thuyết dương tử âm sinh, 
dương thuận âm nghịch, cũng là lý luận cực kỳ tỉnh diệu. Luận mười 
can thỉ phân ra âm dương, luận ngũ hành thì dương thống quản âm, 
đặc biệt như nghĩa của trời đất tự nhiên. Cho nên hễ gọi là số đều 
lấy như thế làm gốc, đó chính vì vậy cũng là căn nguyên sản sinh ra 


88 


cát hung thần sát. 


GÓI ÝY -: 


Chỗ thiên này luận, là nguyên lý của ngũ hành sống nhờ ở mười 
hai cung, tức là quá trình từ sinh trưởng đến tử vong của mỗi loại 
ngũ hành cụ thể tại trong mười hai cung. Ngũ hành chỉ dùng mười 
can, mười can có âm dương riêng biệt, dương thuận, âm nghịch. Ngũ 
hành thuộc đương can thì thuận hành mười hai cung, ngủ hành 
thuộc âm can thì nghịch hành mười hai cung, hai điều đó chính 
đúng ngược nhau. Cho nên nơi "dương tử âm sinh, dương thuận âm 
nghịch". 


3 


Nguyên lý của ngũ hành sống nhờ ở mười hai cung ở trong 
thuật số truyền thống, đều có địa vị mười phần trọng yếu. Các nhà 
mệnh lý học chủ yếu căn cứ vào nó đồng thời tham khảo một SỐ 
nhân tố khác đem suy luận cho mệnh vận một cá nhân, mà thần sát 
cát hung của thuật trạch cát cho đến chỗ nghỉ kị cũng chủ yếu dựa 
vào đó mà phát sinh ra. 


89 


90 


CAN CHI NGŨ HÀNH 


Quỷ Nhâm 
———— 


thủy 


UIEN 
Buonud 
9 «& —— : 
“e ÌL GBN X 
» ự, 
` % 
° = s ~) 
‡ši lễ 2) še§ 
“á $ ä š 
®>, » 
k2 .Š 
9 hy - 
©.,% Tỷ Hợi đ 
—_— <œ€ 
_ ® 
phương 
Bắc 
thủy 


Thiên can thì Giáp Ất thuộc mộc, Binh Đỉnh thuộc hỏa, Mậu Kỷ 
thuộc thổ, Canh Tân thuộc kim, Nhâm Qúy thuộc thủy. 


Địa chỉ thì Dần Mão Thìn thuộc mộc, xứng với phương Đông; Tị 
Ngọ Mùi thuộc. hỏa, xứng với phương Nam; Thân Dậu Tuất thuộc 
kim, xứng với phương Tay; Hợi Tý Sửu thuộc thủy, xứng với phương 
Bác, mà thổ ký vượng ở khoảng giữa của Thìn Tuất Sửu Mùi xứng 
với tứ qúy. Ngũ tình gia lại lấy Dần Hợi thuộc mộc, Mão Tuất thuộc 
hỏa, Thìn Dậu thuộc kim, Tý Sửu thuộc thổ, mà Ngọ thì là nhật, 
Mùi thì là nguyệt, là lấy Tý Sửu ở bên dưới vì vậy là thổ; Ngọ Mùi ở 
bên trên vì vậy là nhật, là nguyệt, Dần Mão Thìn Tị Thân Dậu Tuất 
Hợi phân hố ra hai bên trái phải thì như bốn mùa lưu hành ở 
khoảng giữa trời đất, vì vậy lấy hợp cung của trái phải mà riêng 


91 


theo thứ tự là mộc, hỏa, kim, thủy. 


Dều giúp cho chỗ chép của "Khảo nguyên" nay biên chép lại đầy 
đủ. Chỗ nói về ngũ tỉnh ngũ hành thì dân ra mà không mở ra. Đại 
để trời này là nhật, là nguyệt vậy. Tinh này là chỗ dư ra của nhật 
nguyệt Ngọ Mùi này là Ly; Tý Sửu này là Khảm. Ly là nhật, Khảm 
là nguyệt, Ngọ mà là nhật thì đúng rồi. Còn Tý không là nguyệt là. 
vì sao? Nguyệt này là tỉnh túy của thủy, treo ở trên mà thụ nhận 
ánh sáng của nhật, không phải vị trí của Tý ở phương Bác vậy. Khí 
của Tý 5ửu xung lên trên chăng, mà cùng với nhật đều ở phương đó, 
tất vốn ở tại Mùi vậy. Dịa này, là thủy là thổ vậy. Ty thủy, Sửu thổ, 
Sửu lại sánh với thổ của thủy. Đớ là thể của địa, không gì cớ thể 
ngờ vực. Địa là thổ vậy, vì vậy Tý Sửu là thổ. Ngôi vị của trời ở trên 
chăng, ngôi vị của đất ở dưới chăng. Hành ở khoảng giữa hai bên 
chăng, hẳn là mộc hỏa kim thủy rồi Tý Sửu là thủy thổ. Trong 
khoảng giao nhau của thủy thổ, mộc tất sinh ở đó, cho nên Hợi Dần 
là mộc. Một là Trường sinh, một là vị trí của Lộc vậy. Mộc thành mà 
hỏa đã sinh ra rồi, Dần là hỏa Trường sinh. Mão là mộc Vượng vậy, 
vượng thì tất thay đổi(, biến đổi thì tất quay về gốc, vì vậy Mão 
Tuất là hỏa vậy. Mão Tuất là hỏa thỉ Tuất là khí của Hoàng thiên(2 
là chố ở của Tuất. Khí của Hoàng thiên bát đầu ở Thìn. Thìn cũng 
là Tuất vậy. Thổ vượng tất sinh kim, vì vậy Thìn Dậu là kim. Đậu 
này là Đế của kim. Dậu đóng ở chỗ kim cực vượng, ở chỗ Mùi đến 
cực mà thủy đã sinh ở Thân, đối cung là Tị; Tị là mẹ của kim. Thủy 
tất lấy Thân TỊị, Thân Tị bức sát Ngọ Mùi là đất tối cao, không có 
thủy vậy. Mẹ nổi lên thì con quay trở về, thủy không thích hợp được 
nhà thổ mới tự lập, chỗ phụ dựa đính gắn?) vào ở thổ, ấy là ngôi vị 
của Tý Sửu. Chỗ nhiếp quyền của thổ, mệnh là thể, không phải 


(1) Thiện: càng thay thế, biến đổi. 

(2) Kim thiên: Hoàng: sắc vàng; Kim thiên tức tà Hoàng thiên, trời ở trung ướng. vì vậy 
đoạn văn ở đưới nói "Mậu đồng ở đó". 

(3) L£: phụ. dựa vào. lệ thuộc vào. 


92 


mệnh là thủy. Nếu chỗ đó rời thổ ra mà nới thủy, tất thu nhận ở khí 
mnẹ, vì vậy Thân Tị là thủy. Thủy là nguồn nước nuôi sống vật, ấy là 
dựa theo nhật, nguyệt chăng. Chỗ tiếp đến thì là kim, chỗ tiếp nữa 
thì là hỏa, tiếp nữa thì là mộc, tiếp nữa thì là thổ. Thứ tự của ngũ 
vi(, thủy gần nhật hơn cả, kim là thứ, hỏa lại là thứ nữa, mộc lại 
là thứ tiếp, thổ lại là thứ tiếp nữa. Như thế là dựa vào thứ tự tự 
nhiên của trời chăng. ° 

Chỗ sinh trên thủy là mộc, sinh trên nữa mới là hỏa, thổ lại sinh 
ở trên mới là kim, lại sinh ở trên nữa mới là thủy, như từ chỗ hoạch 
quái (vạch quẻ) do từ dưới mà lên trên-vậy. Như thế hành cũng theo: 
thứ tự tự nhiên của đất chăng. Như thế thì ngũ tỉnh ngõ hành đều 
có thực lý mà không người nào có thể cưỡng làm ra được. 


THÍCH Ý 


Thiên can xứng với ngũ hành, Giáp Ất thuộc mộc, Bính Dinh 
thuộc hỏa, Mậu Kỷ thuộc thổ, Canh Tân thuộc kim, Nhâm Qúy 
thuộc thủy. Địa chỉ xứng với ngũ hành, Dần Mao Thìn thuộc mộc, 
đóng ở phương Đông; Tị Ngọ Mùi thuộc hỏa, đóng ở phương Nam; 
Thân Dậu Tuất thuộc kim đóng ở phương Thy, Hợi Tý Sửu thuộc 
thủy, đóng ở phương bác. Thổ thì ký vượng ở khoảng giữa Thìn Tuất 
Sửu Mùi, xứng với tứ qúy. 

Ngũ tính gia lại lấy Dần Hợi thuộc mộc, Mão Tuất thuộc hỏa, 
Thìn Dậu thuộc kim, Tị Thân thuộc thủy, Tý Sửu thuộc thổ, Ngọ là 
nhật, Mùi là nguyệt. Duyên do của nó là Tý Sửu ở tại dưới, vì vậy là 
thổ; Ngọ Mùi ở tại trên, vỉ vậy là nhật, là nguyệt. Dần Mão Thìn Tị 
Thân Dậu Tuất Hợi phân bố ra hai bên trái phải lại nhự Xuân Hạ 
Thu Dông bốn mùa lưu hành ở khoảng giữa trời đất; cho nên lại lấy 


(1) Ngũ vĩ: kim, mộc, thủy. hỏa. thổ. Tên chung của năm đại hành tính. 


93 


chỗ hợp cung của trái phải mà được: Dần Hợi mộc, Mão Tuất hỏa, 
Thìn Dậu kim, Tị Thân thủy. Từ dưới mà lên trên dựa theo thứ tự 
là mộc, hỏa, kim, thủy. 


Ỏ trên là chỗ chép trong "Tỉnh lịch khảo nguyên". Ỏ chỗ ngũ 
tỉnh, ngũ hành thì giải thích không hiểu rõ được. Nay khảo sát lý 
của nó đại để thiên tức là nhật, nguyệt, tỉnh là chỗ dư của nhật 
nguyệt. Ngọ Mùi đóng ở cung Ly, Tý Sửu đóng ở phương Khảm. Ly 
là nhật, vì vậy Ngọ tức là nhật. Khảm là nguyệt, tại làm sao Tý 
không phải là nguyệt? - Bởi vÌ nguyệt là tỉnh túy của thủy, treo ở 
trên mà hưởng thụ quang huy của dương, tịnh không ở tại vị trí của 
Tý ở phương Bác. Khí của Tý Sửu xung lên ở trên mà cùng gộp nhau 
với nhật, vÌ vậy nguyệt tất tại Mùi. Địa là thủy thổ, mà Tý là thủy, 
Sửu là thổ, Sửu lại là thổ của thủy, vì vậy Tý Sửu là thổ. Ngôi vị của 
thiên ở trên, ngôi vị của địa ở dưới. Hành ở khoảng giữa hai cái vậy, 
tất nhiên chính là mộc hóa kim thủy. Tý Sửu là thủy thổ; thủy sinh 
mộc, vì vậy Dần Hợi là mộc; mộc thành mà hỏa xuất ra, vì vậy Mão 
Tuất là hỏa; hỏa là mẹ của kim, vì vậy Thìn Dạu là kim; kim vượng 
sinh thủy, vì vậy Tị Thân là thủy. Thứ tự đó do từ dưới mà trở lên 
trên, lại như vạch quẻ cũng do từ dưới mà trở lên trên. Dớ là dựa 
vào thứ tự tự nhiên của đại địa. Lấy thứ tự của ngũ đại hành tính 
Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ mà khảo sát, Thủy tỉnh tiếp cận Thái 
dương hơn hết, rồi đến Kim tỉnh, rồi mới đến Hỏa tỉnh, Mộc tỉnh lại 
tiếp sau. Thổ tỉnh ở Mùi. Đó là lấy Thái dương làm hạt tâm của thứ 
tự tự nhiên. Bởi thế, sự an bài của ngũ tỉnh ngũ hành đều có căn cứ 
thực tế mà không phải là theo ý tưởng tượng của ai cả. 


GÓI Ý 


Ngũ hành tuy có năm nhưng do chỗ hệ thống lý luận cấu thành 


94 


ra nơ lại cực kỳ rộng lớn. Đó mới là chỉ được ba. Ngoài thế ra, hãy 

còn có tam hợp ngũ hành; ngũ hợp hóa khí ngũ hành, nạp âm ngũ 

hành, chính ngũ hành, Hồng phạm ngũ hành, trung châm song sơn . 
rigũ hành, phùng châm tam hợp ngũ hành... Thuật số truyền thống 

nước ta nói về cát hung nghỉ kị, theo vào, tránh đi, theo hay bỏ, đại 

thể do thế phát sinh ra. Nhân thế việc qui nạp của ngũ hành cực kỳ 

suy diễn là không hợp với khoa học, thực tại là một vấn đề đáng- 
được là đề tài lớn để thâm nhập vào nghiên cứu. 


95 


TAM HỢP 


vượng 


Hợi Mão Mùi hợp mộc cục 
Tị Dậu Sửu hợp kim cục 


Thân Tý Thìn hợp thủy cục 

Dần Ngọ Tuất hợp hỏa cục 

"Khảo nguyên" nói rằng: "Tam hợp này chọn ba là sinh vượng 
mộ để mà hợp cục. Thủy sinh ở Thân, vượng ở Tý, mộ ở Thìn, vÌ vậy 
Thân Tý Thỉn hợp lại là thủy cục. Mộc sinh ở Hợi, vượng ở Mão, mộ 
ở Mùi, vì vậy Hợi Mão Mùi hợp lại thành mộc cục. Hỏa sinh ở Đần, 


96 


vượng ở Ngọ, mộ ở Tuất, vì vậy Dàn Ngọ Tuất hợp lại thành hóa 
cực. Kim sinh ở Tj, vượng ở Dậu, mộ ở Sửu, xi vậy Tị Dậu Sửu hợn 
lại thành kim cục". 

Nay theo "Hoài Nam tử" nơi: "Mộc sinh ở Hợi. tráng (mạnh) ở 
Mão, tử ở Mùi, ba thời đều mộc. Hỏa sinh ở Dần, tráng ở Ngọ, tử ở 
Tuất. ba thời đều hỏa. Thổ sinh ở Ngọ. tráng ở Tuất, tử ở Dàn ba, 
“thời đều thổ. Kim sinh ở Tì, tráng ở Dậu. tử ở Sửu. ba thời đều kim. 
Thủy sinh ở Thân, tráng ở Tý, tử ở Thìn, ba thời đều thủy. Vì vậy 
ngũ thắng, sinh 1, tráng õ, chung hết là 9. 5-9 là 45, vì vậy là thân 
bốn mươi nhãm ngày là một đồ. Lấy 3 ứng 5ð, vỉ vậy tám đồ mới hết 


năm... 


Do nay khảo sát, chỗ tam hợp của âm dương gia nơi chỉ có thủy 
hỏa mộc kim- mà thôi, không đạt đến ở thổ. Như vậy nói về sách âm 
dương, "Hoài Nam tử" cũng có thể là cổ rồi, cho nên thuyết tam hợp 
chưa hẳn là không bát đầu ở sách ấy, mà tam hợp của thổ thì không 
truyền ở đời là tại sao vậy? Còn chỗ ở đời nơi.thì Trường sinh của 
thổ thứ tự mười hai ngôi vị cùng với hỏa không khác, mà "Hoài Nam 
tử" thì nơi rằng sinh ở Ngọ, tráng ở Tuất, tử ở.Dàần, cũng là chỗ 
không có trong sách của ông. Nay phụ chép như thế, cho đủ một. 
nghĩa. 


THÍCH Y 


"Tinh lịch khảo nguyên" nói: "Chỗ gọi là tam hợp, tức chọn ngũ 
hành sống nhờ ở mười hai cung, ba cung sinh, vượng, mộ để hợp 
cục. Thủy sinh ở Thân, vượng ở Ty, mộ ở Thìn, vì vậy Thân Tý Thìn 
hợp thành thủy cục. Mộc sinh ở Hợi, vượng ở Mão, mộ ở Mùi, vì vậy 
Hợi Mão Mùi hợp thành mộc cục. Hỏa sinh ở Dần, vượng ở Ngọ, mộ 
ở Tuất, vì vậy Dần Ngọ Tuất hợp thành hỏa cục. Kim sinh ở Tị, 
vượng ở Dâu, mộ ở Sửu, vì vậy TỊ Dậu Sửu hợp thành kim cục. 


- B7 


Nay theo "Hoài Nam tử" tra ra bốn trường hợp đã nói ở trê 
hãy còn có tam hợp cục của thổ. Tức là thổ sinh ở Ngọ, tráng ở 
Tuất, tử ở Dần, vì vậy Ngọ Tuất Dàn hợp thành thổ cục. Nhưng nơi 
như thế mà không truyền ở đời. Mà hậu thế còn nói là thổ sống nhờ 
ở mười hai cung với hỏa giống nhau, "Hoài Nam tử" thì nơi là sinh ởỞ. 
Ngọ, tráng ở Tuất, tử ở Dần, cũng là chỗ không có ở trong sách của 
ông. 


GÓI Ý 


Tam hợp tức là địa chỉ hợp cục. Lại gọi là địa chi tam hợp cục, . 
tam hợp thành cục, tam hợp hóa cục, tam hợp cục. Tam hợp hóa cục 
có cát có hung. Một cách nơi về địa, hóa sinh là cát, hớa khác là 
hung. 


LỤC HỢP 


Tý với Sửu hợp, Dân với Hợi hợp, Mão với Tuất hợp, Thìn với 
Dậu hợp, Tị với Thân hợp, Ñgọ với Mùi hợp. 

"Lãi hải tập" nói rằng: "Địa chỉ lục hợp của Âm dương gia, nhật 
nguyệt hội ở Tý thì Đẩu kiến Sửu, nhật nguyệt hội ở Sửu thì Dẩu 
kiến Tý, vì vậy Tý với Sửu hợp. Nhật nguyệt hội ở Dần thì Dẩu kiến 
Hợi, nhật nguyệt hội ở Hợi thì Đẩu kiến Dàn, vì vậy Dần với Hợi 
- hợp. Nhật nguyệt hội ở Mão thì Đẩu kiến Tuất, nhật nguyệt bội ở 
Tuất thì Dẩu kiến Mão vì vậy Mão với Tuất hợp Nhật nguyệt hội ở 


99 


Thin thì Đẩu kiến Dậu, nhật nguyệt hội ở Dậu thì Dầu kiến Thìn. vì 
vậy Dậu với Thìn hợp. Nhật nguyệt hội ở Tị thì Öẩu kiến Thân. nhật 
nguyệt hội ở Thân thỉ Dầu kiến Tị, vì vậy TỊ với Thân hợp. Nhật 
nguyệt hội ở Ngọ thì Dấu kiến Mùi, nhật nguyệt hội ở Mùi thì Dẩu 
kiến Ngọ. vì vậy Ngọ với Mùi hợp". 

. Khảo nguyên" nói ràng: "Lục hợp này. lấy Nguyệt kiến, với 
Nguyệt tướng là tương hợp. Như tháng giêng, Kiến Dân, Ngur2'. 
tướng tại Hơi, vì vậy Dần với Hợi hợp. Tháng hai, Kiến Mão, Nguyệt 


về bên trái, Nguyệt tướng chuyển về bên phải, thuận nghịch cùng 
nhau trực, vì vậy là Lục hợp". 

Xét Nguyệt tướng tức là nhật. Nguyệt không có ảnh sáng. 
Nguyệt đi cùng với nhật hợp mà thành tuế kỷ, thì là nhật này là 
tướng của nguyệt vậy, vì vậy gọi là Nguyệt tướng. Không riêng cơ 
thần theo nhật mà chuyển về bên phải. Thứ tự vận hành của nó. 
Hợi đặt là Châu tư, Tuất đặt là Giáng lâu, Dậu đặt là Dại lương, 
“Thân đạt là Thực trầm, Mùi đát là Thuần thủ, Ngọ đặt là Thuần 
hỏa, Tị đạt là Thuần vi, Thìn đặt là Thọ tỉnh, Mão đặt là Dại hỏa, 
Dần đạt là Tích mộc, Sửu đặt là Tỉnh kỷ, Tý đạt là Huyền hiêu. 
"Xuân thu" "Tãả thị truyện" đã có, thuyết đó cho đến nay vẫn dùng. 


THÍCH Ý 


Lục hợp cộng cơ sáu tổ, tức là Tý với Sửu hợp, Dần với Hợi hợp, 
Mão với Tuất hợp, Tị với Thân hợp, Ngọ với Mùi hợp. 

"Tỉnh lịch khảo nguyên" nơi: "Chỗ gọi là lục hợp, tức là lấy 
Nguyệt kiến với Nguyệt tướng cùng trực với nhau là hợp. Như tháng 
giêng, kiến Dần, Nguyệt tướng tại Hợi, cho nên Dần với Hợi hợp. 
Tháng hai, kiến Mão, Nguyệt tướng tại Tuất, vì vậy Mão với Tuất 
hợp. Nguyệt kiến thuận hành chuyển xoay về bên trái, Nguyệt tướng 
nghịch hành chuyển về bên phải, hai đường thuận nghịch cùng trực 


100 


với nhau, số của chúng có 6. vì vây gọi là Lục hợp? 

Xét Nguyệt tướng chính là Thái dương. Nguyệt vốn không có 
ánh sáng. nhân vì Thái dương mà sinh ra quang hoa Tánh sáng ngũ 
sắc rất rực rỡ N.D), Nguyệt lượng (sáng! vận hành cùng với Thái 
dương kết hợp với nhau mà thành tuế kỷ. bởi thế Thái dương chính 
là tướng của Nguyệt, vì vậy gọi là Nguyệt tướng. Cũng không có 
riêng thần sát cùng đi theo Thái dương mà chuyển về bên phải. Thứ 
tự vận hành của Thái dương phân làm mười hai, mỗi phân đều có 
tên. "Xuân Thu" "Tả truyện" đã có chép về thuyết này. 


GỌI Ý 
Lục hợp, ấy là địa chỉ hợp nhau. Mười hai địa chí, từng đôi, từng 


đôi tương hợp, cộng được sáu tổ, vi vậy gọi là lục hợp. Tại trong vận 
dụng của thuận số, một loại địa chỉ tương hợp là cát. 


101 


NGŨ THỬ ĐỘN, 


Ngày Giáp Kỷ khởi giờ Giáp tý Ngày Ất Canh khởi giờ Bích tý 
Ngày Bính Tân khởi giờ Mậu tý Ngày Đinh Nhâm khởi giờ 
: Canh tý 
_ Ngày Mạu Qúy khởi giờ Nhâm tý 

"Khảo nguyên" nói rằng: "Ngày Giáp tý khởi giờ Giáp tý, theo 
Giáp tý thuận số đến ngày tiếp theo giờ Tý được Bính tý, vÌ vậy ngày 
Ất khởi Bính tý. Từ Giáp đến Kỷ vượt qua năm ngày, cộng sáu mươi 
giờ là một chu kỳ của hoa giáp mới quay trở lại bát đầu, vÌ vậy ngày 
Kỷ giờ Ty cũng là Giáp tý". l 


102 


THÍCH Ý 


Ngũ thử độn - tức là ngày Giáp Kỷ khởi giờ Giáp tý, ngày Ất 
Canh khởi giờ Bính tý, ngày Bính Tân khởi giờ Mậu tý, ngày Dinh 
Nhâm khởi giờ Canh tý, ngày Mậu Qúy khởi giờ Nhâm tý. Bởi vì 
ngày Giáp khởi giờ Giáp tý, từ Giáp tý theo thứ tự thuận số đến giờ 
Tý ngày tiếp theo được Bính tý, cho nên ngày Ất khởi Bính tý. Từ.. 
Giáp đến Mậu cộng năm ngày, hợp cộng là sáu mươi giờ là một vòng 
sáu mươi hoa giáp, cho nên giờ Tý ngày Kỷ cũng là giờ Giáp tý. 


GÓI Ý 


Thời cổ lấy can chỉ để ghi chép ngày, chỉ giờ của mỗi ngày là cố 
định, can của giờ thi bởi vỉ ngày mà khác đi. Ngũ thử độn chính là 
phương pháp do từ can ngày mà suy tìm ra can giờ. Tại trong thuật. 
số truyền thống thường xuyên dùng đến. Thuật sĩ đân gian theo đó 
giản hóa làm thành một bài ca quyết: "Giáp Kỷ hoàn sinh Giáp - Ất 
Canh Bính tác sơ. Bính Tân tòng Mậu Khởi- Đỉnh Nhâm Canh tý cư 
- Mậu Qúy hà phương phát - Nhâm tý thị chân đồ”. 


0 


NGŨ HỔ ĐỘN 


Năm Giáp Kỷ tháng Giêng khởi Bính dần; năm Ất Canh tháng 
giêng khởi Mậu dần, nam Bính Tân tháng giêng khởi Canh dần, 
năm Dinh Nhâm tháng giêng khởi Nhám dần, năm Mậu Qúy tháng 
giêng khởi Giáp dần. 

"Khảo nguyên" nơi rằng: "Mới đầu lịch thượng cổ năm, tháng. 
ngày, giờ đều khởi ở Giáp tý, là năm Giáp tý hản tháng Giáp tý là 
Đông chí tháng mười một năng trước. Mà tháng giêng, kiến Dần, vì 
vậy được Bính đân, tháng hai Đinh mão, lấy thứ tự thuận số, đến 
tháng giêng năm tiếp được Mậu dần, vÌ vậy năm Ất tháng giêng 
khởi Mậu dần, Từ Giáp đến Kỷ vượt qua năm năm, cộng sáu mươi 
tháng, hết vòng hoa giáp, quay trở lại bất đầu, vì vậy tháng giêng 


104 


năm Kỷ cũng là Bính dần". 


GỌI Y. 


Thời cổ dùng can chỉ phối với nam, địa chỉ của mỗi tháng là cô 
định bất biến. Tức tháng giêng là Dân, tháng hai là Mão. tháng ba 
là Thin. tháng tư là Tị. thẳng đến tháng chạp là Sửu. Mà can của 
tháng vị theo năm mà có khác. Ngũ hổ độn chính là phương pháp do 
từ can của năm mà suy tìm can của tháng. Dân gian thuật sỉ theo 
đó mà qui nạp thành một bài ca quyết: "Nám Giáp Ký. Bính đứng 
thủ - Năm Ất Canh, Miậu là đầu - Bính Tân, hẳn định tìm Canh khởi 
- Dinh Nhâm. Nhâm vị thuận hành lưu - Lại có Mâu Qúy biết 
phương nào?- Phải truy cầu Giáp đúng đần ở trên". 


105 


NGŨ HỢP HÓA KHÍ 


Giáp với Kỷ hợp, Ất với Canh hợp, Bính với Tần hợp, Dinh với 
Nhâm hợp, Mậu với Qúy hợp. Giáp Kỷ hóa Thể, Ất Canh hớa kìm ˆ 
Bính Tân hóa thủy, Mậu Qúy hóa hỏa. 

"Khảo nguyên" nói rằng: "Ngũ hợp này, tức là ngũ vị tương đấc 
mà đều hữu hợp. Hà đồ I và 6, 2 và 7, 3 và 8, 4 và 9, 5 và 10 tất cả 
đều hữu hợp. Lấy thứ tự của mười can mà nới, I là Giáp 6 là Kỷ, vì 
vậy Giáp với Kỷ hợp. 2 là Ất 7 là Canh vì vậy Ất với Canh hợp. 3 là 
Bính, 8 là Tân, vì vậy Bính với Tan hợp, 4 là Đinh, 9 là Nhâm, vì 
vậy Dinh với Nhâm hợp. 5 là Mậu, 10 là Qúy, vì vậy Mậu 'với Qúy 
hợp. Lại năm khởi tháng, ngày khởi giờ, vượt quá ð thì hết chu kỳ 
hoa giáp mà quay trở lại ban đầu, mà tháng thì cùng can, cũng tức 


106 


là nghia Ngũ bợp. 

Theo lý của hớa khí, Thẩm Quát dựa vào Hoàng đế "Tố vấn" 
luận hết .sức sáng rõ. "Tổ vấn" có "Ngũ vận" "Lục khí". Chỗ nơi là 
ngủ vận này, Giáp Kỷ là thổ vận. Át Canh là kim vận, Bính Tần là 
thủy vận, Dinh Nhâm là mộc vận, Mậu Qúy là hỏa vận. Hoàng đế 
hỏi Kỳ Bá chỗ bát đầu của ngũ vận. Kỳ Bá dẫn "Thái thủy thiện 
nguyên sách văn" nơi rằng: "Bát đầu phân ra ở.Mậu Kỷ. Chỗ nói là 
Mậu Kỷ phân ra, Khuê Bích, Giác Chẩn vậy; Khuê Bích, Giác Chẩn 
là cửa ngõ của thiên địa vậy. Vương Bảng chú dẫn "Dộn Giáp": Lục 
Mậu là thiên môn, lục Kỷ là địa hộ. Thiên món tại khoảng giữa Tuất 
Hợi, chỗ Khuê Bích phân ra; địa hộ tại khoảng giữa Thìn Tị chỗ 
Giác Chẩn phân ra. Âm dương đều bát đầu ở Thìn. Ngũ vận khởi ở 
Giác Chẩn này, cũng bát đầu ở Thìn. Nám Giáp Kỷ, Mậu Kỷ là khí 
kim thiên( kinh qua Giác Chẩn. Giác thuộc Thìn, Chẩn thuộc TÌ. 
Năm đó được Mậu Thìn, Kỷ Tị, can đều là thổ, vì vậy là thổ vận. 
Năm Ất Canh, Canh Tần là khí của tố thiên? kinh qua ở Giác 
Chẩn năm đơ được Canh Thìn, Tần Tị, can đều là kim vì vậy là kim 
vận. Năm Bính Tân, Nhâm Qúy là khí của nguyên thiênt3) kinh qua 
ở Giác Chẩn, năm đó đượo Nhâm thìn, Qúy tị, can đều là thủy, vì 
vậy là thủy vận. Nam Dinh Nhâm, Giáp Ất là khí của thương 
thiên kinh qua ở Giác Chẩn năm đó được Giáp thìn, Ất tị can đều 
là mộc, vì vậy là mộc vận. Năm Mậu Qúy, Bính Dinh là khí của đan 
thiên) kinh qua ở Giác Chẩn, năm đó được Bính thìn, Dinh tị can 
đều là hỏa, vì vậy là hỏa vận. Vận lâm vào Giác Chẩn thì khí tại 
Khuê Bích. Khí với vận thường coi cửa ngõ của trời đất. Mậu Kỷ tại 
Giác Chẩn thì Giáp Ất tại Khuê Bích, năm Giáp Kỷ hẳn là Giáp 


(1) Kim thiên là trời vàng 

(2) Tố thiên là trời trắng 

(3) Nguyên thiên đọc đúng là huyền thiên: trồi màu huyền 
(4) "Thương thiên là trởi xanh thâm 

(6) Đan thiên: trời mâu đỏ Ñ-D chú 


107 


Tuất. Ät hợi. Vì vây “Tố vấn" nói rằng: "Ngôi vị của thổ ở đưới, 
phong khí thừa tiếp theo". Canh Tan tại Giác Chẩn thì Bính Dinh tại 
Khue Bích. năm Át Canh hân là Bính Tuất. Dinh hợi. Vì vậy nơi 
tàng: "Ngôi vị của kim ở đưới, hỏa khí thừa tiếp theo". Nhâm Qúy 
tại Giác Chẩn thì Mậu Kỷ tại Khuê Bích. năm Bính Tân hẳn là Mậu 
tuất }ŠÝ hợi. VÌ vậy nơi rằng: "Ngôi vị thủy ở dưới, thổ khí thừa tiếp 
theo” Giáp AÁt tại Giác Chẩn thì Canh Tần tại Khuê Bích, năm Mậu 
Qúy hẳn là Nhâm tuất. Qúy hợi. Vì vậy nói rằng: "Theo hỏa ở dưới, 
thủy' khí thừa tiếp theo". 

Ngủ hành gia lấy Mậu gửi ở TỊ, Kỷ gửi ở Ngo 

Lục Nhâm gia lấy Mậu gửi ở Tị, Kỷ gửi ở Mùi 

Duy “Tố vấn" lấy Mậu gửi ở Tuất, Kỷ gửi ở Thìn 

Dộn Giáp lấy lục Mậu là thiên môn. lục Kỷ là địa hộ, giống với 
"Tố vấn". 

Thủy thổ theo nhau. Thủy là con của kim, dương thổ vì vậy 
đóng ở Mùi là chỗ kim hành lấy là Hợi bát đầu. Thủy là mẹ của mộc, 
Tị là tổ của kim, Am thổ đóng ở mộ của hành thủy, lấy là Tị bát đầu 
Vì vậy nơi rằng: "Cửa ngõ của thiên địa mà vạn vật từ đó mà sinh 
ra". Tỉnh gia có thuyết "Phùng long thời hớa" cũng là gốc ở đây. Như 
thế là nguồn gốc của mười can hóa khí vậy, 


THÍCH Ý 


Ngũ hợp hóa khí cộng có năm tổ, tức Giáp Kỷ hợp hóa thổ, At 
Canh hợp hóa kim, Bính Tân hợp hóa thủy, Dinh Nhâm hợp hóa 
mộc, Mậu Qúy hợp hóa hỏa. 

“Tính lịch khảo nguyên" nơi: "Chỗ gọi là ngũ hợp tức mười thiên 
can từng đôi, từng đôi tương hợp nhau mà sinh hớa ngủ hành. 
Chúng gốc sinh ra ở Hà đồ. Thiên can, thiên can, từng cái 'đối ứng 
với nhau. Chính được đúng nảm tổ có quan hệ hợp hóa đã thuật ở 


108 


trên. Ngoài thế ra do từ năm khởi tháng, do từ ngày khởi giờ môi 
cách đều là năm nám hoặc là năm ngày, tức hoa giáp thì quay trẻ 
lại bát đầu. can tháng. can, giờ lại quay trở lại giống nhau. Đơ cùng 
là nghia của ngũ hợp. 

Xét lý của hóa khí, Thẩm Quát căn cứ vào sách "Tố vấn" của 
Hoàng Dế làm ra để thuật bày hết sức tường tận sáng tỏ. "Tố vấn" 
cơ thuyết về “Ngũ vận" "Lục khí". Chế gọi là ngũ vận, ấy là Giáp Kỷ 
là thổ vận. Ất Canh là kim vận, Bính Tần là thủy vận, Dinh Nhâm 
là Mộc vận, Mậu Qúy là hỏa vận. Chỗ nói là lục khí ấy là năm Giáp 
Kỷ là khí của kim thiên (trời vàng), năm Ất Canh là khí của tố 
thiên, (trời trắng) năm Bính Tân là khí của huyền thiên: (trời màu 
huyền!, năm Dinh Nhâm là khí của thương thiên (trời xanh thấm), 
năm Mậu Qúy là khí của đan thiên (trời đỏ) (thực được năm khí, 
Ngũ vận với lục khí theo thứ tự trước sau ứng với nhau. Tức là được 
khí của kim thiên là thổ vận, được khí cửa tố thiên là kim vận... Ngũ 
vận bát đầu ở chỗ Mậu Kỷ phân ra. Mà chỗ gọi là phân ra của Mậu 
Kỷ chính là Khuê Bích Giác Chẩn, mà Khuê Bích Giác Chẩn lại là 
của ngõ của trời đất. "Độn Giáp" lấy lục Mậu là cổng trời, lục Kỷ là 
cửa đất Cổng trời ở khoảng giữa Tuất Hợi, tức chỗ phân ra của 
Khuê Bích, cửa đất tại khoảng giữa Thìn Tị, tức chế phân ra của 
Giác, Chẩn. Quản âm dương bát đầu ở Thìn, ngũ vận khởi ở Giác 
Chẩn trên thực tế cũng là bát đầu ở Thìn. Khí với vận thường xuyên 
ở cửa ngõ của trời đất. Mà cửa ngõ của trời đất chính là chỗ bát đầu 
của hầu (khí hậu N.D), chỗ sinh của đạo, chỗ vạn vật từ đó sinh ra 
tất.hẳn do đường đó. Đó cũng chính là nguồn gốc lý luận của mười 
can hóa khí. 


109 


NẠP ÂM 


Thẩm Quát nơi rằng: "Sáu mươi Giáp tý có nạp âm, ý đó vốn 
mới mẻ hiếm thấy. Dại để sáu mươi luật lữ cùng nhằm làm cung 
pháp một luật hàm năm âm, mười hai luật nạp sáu mươi âm. Phàm 
khí bất đầu ở phương Dông mà đi về bên phải, âm khởi từ phương 
Tây mà đi về bên trái, âm dương đan xen nhau mà sinh biến hơa. 
Chỗ gọi là khí bát đầu ở phương Dông này là bốn mùa bắt đầu ở 
mộc, đi về bên phải chuyển tới hỏa, hỏa chuyển tới ở thể, thổ 
chuyển tới ở kim, kim chuyển tới ở thủy. Chỗ bảo rằng âm bát đầu 
ở phương Tây này là ngũ âm bát đầu ở kim, chuyển xoay về bên trái 
tới hỏa, hỏa chuyển tới ở mộc, mộc chuyển tới ở thủy, thủ; chuyên 
tới ở thổ (nạp âm với nạp Giáp của Dịch cùng một phương pháp. 
Càn nạp Giáp mà RKhôn nạp Qúy, bát đầu ở Càn mà chung hết ở 
hôn. Nạp âm bắt đầu ở kim- kim là Càn vậy. chung ở thổ-thổ là 
RKhôn vậy). Phép của nạp âm, cùng loại với lấy vợ, cách tám sinh 
con, như thế phép tương sinh của luật lữ. Ngũ hành trước trọng mà 
sau mạnh, mạnh mà sau qúy. Tam nguyên Độn Giáp đã ghi chép 

_như thế vậy. Giáp tý là trọng của kim (Thương của Hoàng chung), 
lấy vợ cùng vị tức là Ất sửu (Thương của Đại lữ cùng ngôi vị). Bảo 
rằng là loại của Giáp với Ất, Bính với Dinh. Ỏ dưới đều phỏng theo 
"thế. Cách tám sinh ra Nhâm thân ở đưới là mạnh của kim (Thương 
của Di tắc), cách tám đơ là Đại lữ sinh ra Di tác vậy. Ò dưới đều 
phỏng theo thế. Nhâm thân lấy vợ cùng một ngôi vị là Qúy dậu 
(Thương của Nam lữ). Cách tám, Canh thìn sinh ở trên là qúy của 
kim (Thương của Cô tẩy), như thế tam nguyên của kim hết. Nếu chỉ 
lấy thời dương mà nới thì dựa vào Độn Giáp chuyến thuận: 
trọng mạnh-qúy. Nếu kiêm nơi về vợ thì nghịch chuyển: 
mạnh-trọng-qúy. Canh thìn lấy vợ Tân tị cùng ngôi vị (Thương của 
Trọng lữ), cách tám ở dưới sinh Mậu tý, trọng của hỏa (Chủy kim 


110 


của Hoàng trung)..Tam ñguyên hết thì đi về bên trái chuyển tới 
phương Nam, hỏa Mậu tý-Kỷ sửu (Chủy của Đại lữ) sinh ra Bính 
thân, mạnh của hỏa (Chủy của Di tác) Bính thân lấy vợ Dinh dậu 
(Chủy. của Nam lữ) sinh Giáp thỉn qúi của hỏa (Chủy của Cỡ tẩy) 
Giáp thìn lấy vợ Ất tị (Chủy của Trọng lữ), sinh Nhâm tý, trọng của 
tuaộc (Giác của Hoàng chung). Tam 'nguyên hỏa hết thì đi vẽ bên trái 
chuyển tới ở phương Đông nam-mộc. Như đi về bên trái tới ở Dinh 
tị là Cung của Trọng lữ ngũ âm hết lần một. Quay lại từ Giáp ngọ, 
trọng của kim, lấy vợ Ất mùi, cách tám sinh Nhâm dần. Giống như 
phép của Giáp tý thì hết ở Qúy hợi (gọi là Nhuy tân lấy vợ Lâm 
chung, trên sinh ra loại của Thái thốc). Tý đến tới Tị là dương, vì 
vậy từ Hoàng chung đến Trọng lữ, đều hạ sinh. Từ Ngọ đến Hợi là 
âm, vì vậy tự Lâm chung đến ở Ứng chung đều thượng sinh. 

*Lãi hải tập” nói ràng" "Chỗ vạn vật lấy là sinh, hẳn đều do khí. 
“Khí này là sao? - Kim vậy. Kim thụ khí thuận hành thì là thể của 
ngũ hành, nghịch hành thì là dụng của ngũ hành. Thuận hành là thể 
của ngữ hành đó là kim sinh thủy, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa 
sinh thổ. Đông chí bất đầu khởi lịch, tự động mà đến Xuân, Xuân 
mà đến Hạ, Hạ mà trưởng, Hạ trưởng, Hạ mới quay trở về Thu. Trở 
về gốc, quay về nguồn mà thu liễm vậy. Nghịch hành là dụng của - 
ngủ hành này, kim xuất ra khoáng, mà theo cách (biến đổi) ở hỏa 
lấy thành tài (vật liệu) thành tài thì dụng đã sinh. Như vậy hỏa 
không có mộc không sinh, hẳn là tuân theo mộc để mà kế tiếp, mộc 
tất dựa vào thủy mà thêm tươi tốt, thủy tất thác dựa vào thổ đừng 
lại để xúc tích, vÌ vậy mộc mà thủy, thủy mà thổ, ấy đúng là loại của 
tứ hành lấy thổ để định vị. Vì vậy Đại Náo tạo ra Giáp tý, phân phối ˆ 
ngũ hành là nạp âm. Đại để như vậy kim cớ thể thụ nhận tiếng mà 
truyền bá khí ra. Phép nói rằng: Giáp lấy vợ Ất, cách tám sinh con, 
cơn sinh cháu mà về sau lại đi, kế tục ngôi vị đời nó. Sơ nhất nói là 
kim-kim là khí đóng ở trước tiên, Giáp tý là bát đầu thụ khí, Giáp 
lấy vợ Ất, cách tám là Nhâm thân, ấy là con vậy. Nhâm lấy vợ Qúy, 


111 


cách tám là Canh thìn. ấy là cháu vậy. Canh lấy vợ Tần, cách tám là 
Mậu ty. đơ là ngôi vị đời hỏa. Thứ hai nơi về hỏa. Mậu kế tục nớ về 
sau. Mậu lấy vợ Kỷ. cách tám là Bính thân, ấy là con vậy. Bính lấy 
vợ Đỉnh. cách tám là Giáp thìn, Ay là cháu thôi Giáp lấy vợ Ất, cách 
tám là Nhâm tý, đó là ngôi vị đời mộc. Thứ ba gọi là mộc, Nhâm kế 
tục sau nó. Nhâm lấy Qúy làm vợ. cách tám là Canh thân, ấy là con 
vậy, Canh lấy vợ Tân. cách tảm là Mậu thìn, ấy là cháu vậy. Mậu lấy 
vợ Kỷ, cách tảm là Bính tý. đố là ngôi vị đời thủy. Thứ tư gọi là 
thủy. Bính kế tục sau nở. Bính lấy vợ Đinh. cách tám là Giáp thân 
ấy là con vậy. Giáp lấy vợ Át. cách tám là Nhâm thìn, ấy là cháu 
vậy. Nhâm lấy vợ Qúy, cách tám là Canh tý, đớ là ngôi vị đời thổ. 
Thứ năm gọi là thổ. Canh lấy vợ Tần, cách tám là Mậu thân, ấy là 
_ eon vậy. Mậu lấy vợ Kỷ, cách tám là Bính thìn, ấy là cháu vậy. Bính 
lấy vợ Dinh, cáoh tám là Giáp tý, đó là ngôi vị của đời kim quay trở 
về. Giáp ngọ, Át mùi khởi như phép trước. Dúng là vì vậy mới có 
thuyết ngủ Tý quy Canh, Đạo gia lưu truyền chọn nghĩa này dùng 
để phối ngöi vị của ngũ phương. tự số đầu can Tý đến chữ Canh, thì 
là số đó. Giáp tý kim, từ số Giáp đến bảy thỉ gặp Canh, thì phương 
Tây kim được thất khi- Mậu tý là hỏa, từ Mậu, ba số thì gập Canh, 
thì phương Nam hỏa được tam khí. Nhâm tý là mộc, từ số Nhâm 
đến chín thì gặp Canh. thì phương Đông mộc được cửu khí. Bính tý 
là thủy, từ số Bính đến năm thì gặp Canh, thì phương Bắc thủy được 
ngũ khí. Canh tý là thổ, thì tự được một là nhất khí ở phương giữa. 
Ấy là ngũ Tý qui Canh. Chính là biết kim này thụ khí trước tiên, 
thuận hành thì là thể của ngũ hành. nghịch hành thi là dụng của 
ngũ hành. VÌ vậy sáu mươi Giáp tý nạp âm này, lấy làm dụng của 
vạn vật". : 

"Khảo nguyên" nói rằng: "Ngũ hành thứ tự tấy bắt đầu là khí, 
cuối cùng là hình thì "Hồng phạm" là thủy, hỏa, mộc, kim, thổ quả 
là vậy, lấy làm thứ tự đem trải ra ở bốn mùa tương sinh, thì "nguyệt 
hội" ở mộc, hỏa, thổ, kim, thủy quả là vậy, Dem chỉnh đốn trị lý ngũ 


112 


tài Ì) tương khắc làm thứ tự thì "ngũ mộ" là thủy, hỏa, kim. mộc. thổ 
quả là vậy. Nạp âm ngũ hành bát đầu kim. thứ đến hỏa, thứ đến 
mộc, thứ đến thủy. thứ đến thổ, đã không có gôc đầu - cuối của nó, 
lại không dùng ở sinh khác, vì vậy thuyết này chẳng biết nó ở đâu 
đến. Khảo sát rõ nghĩa của nơ, đại để là theo lời dạy của tổ tiên lấy 
ý của Dịch tượng. tức là lý của tiên-hậu thiên quái vậy. Dều làm đồ 
hình để sáng tỏ. 


NẠP ÂM NGŨ HÀNH ỨNG VỚI ĐỒ HÌNH TIÊN THIÊN 


Càn 1 
=_=— 
cẾP 2 ¬x ` 
S 
© ` 
⁄ ve à` 
œø IÍ[ « ` 3 HÌ 3 
=n TE “5 = E 
V 
` ? “ 
¬ 
© =_= `” 
Khôn 8 


(1 Sức bí ngũ tài": sức bí: chỉnh đổn. trị lý; ngũ tài giống như ngũ hành 


113 


Đồ hình của tiên thiên, Càn Đoài đóng đầu thuộc kim, thứ lấy 
Ly thuộc hỏa, lại thứ tiếp Chấn Tốn thuộc mộc, lại tiếp lấy Khảm 
thuộc thủy, cuối cùng ở Cấn Khôn thuộc thổ. Vì vậy bát đầu ở kim, 
cuối cùng ở thổ. Nghỉa của Càn khởi đầu, Khôn thành vậy. Kim 
dùng cương của Thiên, thổ dùng nhu của Dịa, hỏa phụ thêm vào' 
Thiên, thủy phụ thêm vào Dịa, mà mộc lấy sinh khí ở giữa, như thế 
là thứ tự chỗ mộc nạp Âm ở tiên thiên : 


NẠP ÂM NGŨ HÀNH ỨNG VỚI ĐỒ HÌNH HẬU THIÊN 


Ly 
¬— 
.® Iumzrn ` “4% 
⁄ « Hỏa ÀN ` 
«+ ` 
© 
ạHI /Š ; l 


lạoQ 


x= CN 
5H ` ~ l} 
h 


Đồ hình của hậu thiên, cũng lấy Càn đóng làm đầu mà nghịch 
chuyển từ kim ở Càn Doài vượng ở phương Tây; thứ chuyển tới Ly 
hỏa, vượng ở phương Nam; lại chuyển tới Chấn Tốn mộc, vượng ở 


114 


phương Đông; tiếp lại chuyển tới Khảm thủy, vượng ở phương Bắc 
Mà thổ vượng ở tứ qúy vì vậy lui về Cấn Khôn lấy làm chỗ góng cuối 
cùng ở đơ. Như thế chỗ gốc của nạp âm ở thứ tự hậu thiên, 


ĐỒ HÌNH NẠP ÂM NGŨ HÀNH PHÂN RA TAM NGUYỆT 
ỨNG VỚI NHẠC LUẬT CÁCH BÁT TƯƠNG SINH 


“In, 
TM 
kVG 
(uy, * 
X &% 
„_ W (+ 
coi Lo 
SEN Á» (š 
LUỆqngwy X4 
ng u@ œ* 
KLMB 
_ BẠN À8 ẤN 
w 
Can Ca 
‹ð© và C_ b S„; ỳ 
tt @ Ly #- -x ` CÁ s. 
_ `». KV ty 8® tài Y/ k2 % 
Về Ca (L2 se⁄?” 4$ % 
Š ệ Do -A© LẶ2 253 
\®*gẺ2££š 5Š $2 
Š#Ÿy gã #ạ 
~~ 


115 


Đồ hỉnh ở trên lấy Giáp tý-Ất sửu là kim thượng nguyên. Nhâm 
thân-‹Qúy dậu là kim trung nguyên. Canh thìn. Tân tj là kim hạ 
nguyên Thm nguyên đủ một vòng, thì chuyển tới ở Mậu tý - Kỷ sửủu 
là hỏa thượng nguyén. Binh thân-Dinh dậu là hỏa trung nguyên. 
Giáp thìn - Ất tị là hỏa hạ nguyên. Từ đơ về sau, đều dựa vào thứ 
tự đồ hình trước là kim hóa mộc thủy thổ, mà dùng nhạc luật cùng 
ngói vị với thú thê tlấy vợ), phép cách bát sinh cơn, đến cuối cùng ở 
Dinh tị mà nạp âm tiểu thành vậy. Lại từ Giáp ngọ- Ất mùi là kim 
thượng nguyên khởi như phép trước, đến cuối cùng ở Dinh hợi, mà 
nạp âm đại thành vậy. 

Theo mười can, mười hai chỉ đan xen vào nhau là sảu mươi. 
năm âm, mười hai luật nhân với nhau cũng là sáu mươi. Giáp tý 
kim. Át sửu cũng là kìm, lấy vợ cùng ngôi vị vậy. Ất sửu kim nà 
Nhâm thân lại là kim, cách bát sinh con vậy Một lần đi tất cả Tam 
nguyên mà sau chuyển sang đi tiếp, giống như Xuân có ba tháng 
mạnh-trọng -qúy mà sau chuyển sang Hạ vậy. Từ Giáp tý đến Dinh 
tị mà tam nguyên ngủ hành được một vòng. Giống như Dịch đi ha 
vạch là tiểu thành vậy. Tứ Giáp ngọ đến Dinh hợi mà tam nguyên 
của ngũ hành lại được một vòng nữa, giống như Dịch đi sáu vạch là 
đại thành vậy. Cách lập phép đó đều tương ứng với luật lữ. 


KHÔI SỐ NẠP ÂM CAN CHI HỌP NGỦ HÀNH 


Giáp Kỷ, Tý Ngọ 9, Ất Canh Sửu Mùi 8; Bính Tân, Dần Thân 7; 
Dinh Nhâm, Mão Dậu 6; Mậu Qúy, Thìn Tuất 5; Tị Hợi thuộc số 4. 
"Lãi hải tập" nói: "Hoặc hỏi, nơi rằng: - Số của tiên thiên duyên 
theo đâu mà khới? Tạ đáp rằng: Số cực ở 9, từ 9 lui ngược lại dùng 
vì vậy Giáp Kỷ, Tý Ngọ 9; Ất Canh, Sửu Mùi 8; Bính Tần, Dần 
Thân 7; Dinh Nhâm, Mão Dậu 6; Mậu Qúy, Thìn Tuất ð; Thiên can 
đã hết mà địa chỉ một mình còn thừa ra Tị Hợi, lấy Tị Hợi được 4 


116 


là hết ở đó. Hơn nữa Hợi là thiên môn, Tị là địa hộ. ngôi vị của 
thuần đương. là then chốt của việc đóng mở cho nên là mấu chốt 
của ngũ bành". 

"Thụy quế đường hạ lục" nơi ràng: "Nạp âm của sáu mươi Giáp 
tý lấy âm của kim mộc thủy hỏa thổ mà sáng tỏ vậy. 1-6 là thúy, 3-7 
là hỏa, 3-8 là mộc. 4-9 là kim, 5-10 là thổ. Như vậy trorg ngủ hành. 
duy kim mộc có âm của tự nhiên, thủy hỏa, thổ hẳn là mượn nhau 
mà sau thành âm, Dại thể thủy mượn thể. hỏa mượn thủy, thổ 
mượn hỏa, vỉ vậy âm kim 4-9, âm mộc 3-8yâm thủy 5-10, âm hỏa 
1-6. âm thổ 3-7. Như thế luận không dễ. Tại sao lại nơi như vậy”? 
Giáp Kỷ, Tý Ngọ đã là 9; Ä( Canh, Sửu Mùi đã là 8; Bính TRn Dần 
Thân đã là ?; Dinh Nhâm, Mão Dậu đã là 6; Mậu Qúy, Thìn Tuất đã 
là 5; Tị Hợi đã là 4. Giáp tý - Át sửu. số của nó là 34, 4 này là Âm 
của kim vậy, vì vậy đặt là kim. Mậu thìn - Kỷ tị, số của nó là 23, 3 
này là mộc vậy, vì vậy đạt là mộc. Canh ngọ - Tần mùi, số của nơ là 
32, 2 này là hỏa vậy, thổ lấy âm hỏa vì vậy đật là thổ. Giáp thân - 
Ất đậu số của nó là 30, 10 này là thổ vậy, thủy lấy thổ làm âm, vì 
vậy đặt là thủy. Mậu tý - Kỷ sửu, số của nơ là 31, l này là thủy vậy, 
hỏa lấy thủy làm âm, vì vậy đạt là hỏa. Phàm là sáu mươi Giáp tý 
không có trường hợp nào không như thế. Như thế nạp âm do từ đó 
khởi vậy. 

"Khảo nguyên" nói rằng: "Vậy Dương tửU nói "Thái huyền" luận 
thanh luật chỗ chép về số. Phàm hai can, hai chỉ hợp nhau, ngoài ra 
số được 49 là kim được 16 là hỏa, được 38 là mộc, được 50 là thủy, 
được 27 là thổ. Như Giáp tý đều 9, được sổ 18; Ất sửu đều được số 
16; hợp lại là 34, vì vậy là kim. Nhâm 6 - thân 7, được số 13 Qúy 5 
- đậu 6, được số 11; hợp lại được 24. vÌ vậy cũng là kim. Ngơài ra 
theo số mà suy ra, không trường hợp nào mà không như vậy: Nhưng 
chỗ phối 1 với 6, 2 với 7, các hạng số với số của Hà đồ không giống 
nhau. Nay theo số Dại diễn là 50 chỉ dùng 49t) lấy hợp số của hai 


(1) Dương tủ: túc Đương Hùng, nha văn học đói Tây Hán. 


117 


can, hai chỉ lại. Trong 49 giảm bớt đi, số thừa đủ 10 trở đi dư 1-6 là 
thủy, 2-7 là hỏa, 3-8 là mộc, 4-9 là kim, 5-10 là thổ, đều dùng chỗ 
ngũ hành sinh làm nạp âm, như thế thì với Hà đồ là giống nhau. Lại 
.như phép đếm cỏ thi dùng sách thừa để định cơ (lẻ) ngẫu (chãn), 
như thế dùng số thừa để định ngủ hành. lý đó đúng là hợp nhau vậy. 
Như Giáp 9-tý 9; Ất 8-sửu 8, hợp số chúng lại là 34, ở trong 49 giảm 
bớt đi. dư ra 15, 10 không dùng. dư 5 thuộc thổ. thổ sinh kim, vỉ vậy 
đặt là kim. Bính đần, Dinh mão hợp số là 26, trừ bớt trong số 49, dự 
ra 23, 10 không dùng, dư 3 thuộc mộc. mộc sinh hởa, vì vậy đát là 
hỏa. Mậu thìn, Kỷ tị, cộng hợp số là 23. giảm bớt đi trong 49, dư ra 
26, 10 không dùng dư ra 6 thuộc thủy, thủy sinh mộc, vì vậy đặt là 
mộc. Canh ngọ Tân mùi, cộng hợp số là 32, bớt đi trong 49, dư ra 

_17, 10 không đùng, đư ra 7, thuộc hỏa, hỏa sinh thổ, vì vậy đạt là 
thổ. Ngoài ra phỏng theo như thế". : 

Theo Dương Hùng "Thái huyền kinh" nói ràng: "Số 9 của Tý 
Ngọ, Sửu Mùi 8, Dần Thân 7, Mão Dậu 6, Thìn Tuất 5, Tị Hợi 4, vì 
vậy luật 42, Lữ 36, gộp số của luật lữ hoặc hoàn, hoặc phủ, hễ là 78 
là số của Hoàng chung lập ở đớ. Lấy nó làm độ, đều sinh Hoàng 
'chung" lại nới rằng: "Số 9 của Giáp Kỷ, Ất Canh 8, Bính Tân 7, Dinh 
Nhâm 6 Mậu Qúy õ. Thanh sinh ở nhật, luật sinh ở thời. Thanh lấy 
tính chất, luật lấy hòa thanh, thanh luật hiệp với nhau mà bát âm 
sinh. Tồng phái trải qua các đời đến nay, đến đó là số của thiên 
thiên. Nhìn lại chỗ Giáp Kỷ, Tý Ngọ tại sao lại lấy là 9; Ất Canh, 
Sửu Mùi tại sao lại lấy là 8, thì hiếm có việc luận bình chính xác ở 
đó. Nay xét Tý Ngọ này là chỗ Càn Chấn nạp vào; Sửu Mùi này là 
chố nạp vào của Khóön Tốn; Dần Thân này, là chỗ Khảm nạp vào. 


(1) Số đại diễn là 50. thực dùng chỉ có 49: Câu này xuất ra từ "Chu dịch-Hệ từ thượng 
“Người đởi sau giải thích lý này hơi không giống nhau. Nay bọn người Kim-Canh Phương 
cho là số của đại diễn là số tự nhiên. phép bói cỏ thí là người làm. chỉ có đùng 49 rễ cỏ thi 
mói có thể tại bốn định, ba dịch mà sau được đến 6-7-8-9 mà thành quê. 


118. 


Mão Dậu này là chỗ Ly nạp vào; Thìn Tuất này là chỗ Cấn nạp vào. 
Tị Hợi này là chỗ Đoài nạp vào. Sế dương cực ở 9. số âm cực ở 8, vì 
vậy Căn Khôn được vậy. Chấn Tốn trưởng mà thống quản ở phụ 
mâu, ngoài ra theo thú tự trở xuống. Nhị đại ( !, lục tử, thứ tự 
của nam nữ trưởng, thiếu (lớn, nhỏ). Trật tự như vậy không rối loạn 
thật không ai có thể cưỡng làm được. Nếu lấy thứ tự mười ngày, thi 
lại tùy theo hóa khí thọ yểu của số mà cũng không tạo tác một chút 
nào ở trong đó. Giáp Kỷ là thổ, thổ hết, từ cổ xưa không bị hủy, tự 
tách rời ra là vi trần, rong chơi trống trải láng giếng mà chất của nó 
vốn tại ở đơ là rất thọ, vì vậy số là 9. Chỗ tiếp theo thì là kim, tuy 
hỏa rèn nung cũng có thời là khí tán ra của chất tro(l) mà kiên cổ là 
vạn vật vượng vậy. Ất Canh là kim vậy, vì vậy tiếp theo Giáp Kỷ. 
Lại tiếp nữa là thủy. Giớ nóng ban ngày mà hỏa nung nấu cũng có 
thời khô cạn hết mà không phải kỳ hạn tự nhiên tiêu diệt tuy nó 
kiên cố vốn chẳng bằng kim, nó nhu nhược chuyển vần mới có thể 
thọ lâu dài mà chẳng bằng vật (vật chất sinh ra trong trời đất N.Đ) 
vậy. Bính Tần thủy vậy, vì vậy tiếp theo Át Canh, lại tiếp theo nữa 
thì là mộc. Trong một năm tươi tốt hay héo rụng có trong định kỳ. 
Đinh Nhâm mộc vậy, vì vậy tiếp theo Bính Tân, lại tiếp theo nữa thì 
là hỏa. Khoảng một ngày đêm hiển lộ ra hay u ám cũng có định kỳ, 
Mậu Qúy là hỏa vậy, vì vậy tiếp theo Dinh Nhâm. Còn Giáp Kỷ thổ 
sinh Ất Canh kim, Ất Canh kim sinh Bính Tan thủy, Bính Tân thủy 
sinh Dinh Nhâm mộc, Đinh Nhâm mộc sinh Mậu Qúy hỏa. Chồng 
chất mà xuống dưới. Lại là số của tự nhiên như vậy. Như vậy thì 
không có 10, không có 1-2-3 là tại sao? - Nói rằng: số hết ở 9, 10 tức 
là 1 vậy. Ví bằng 1-2-3 chính là đại gố của thiên địa-nhân, không 
được cố ý ký gửi ở khoảng của một ngày, một thời. Còn nói 


(1) Thước: nung nóng chảy. 


119 


9-86-7-6-5-4. thì 1-2-3 ở tại gốc của chúng. VÌ vậy Hoàng chung 81, 
mười hai thời chỉ được 78, mà Dương tử !) nơi rằng số của Hoàng 
chung lập ở đó. Dại để đã hư hàm ba số mà thành 81 vậy. 


NGỦ HÀNH NGŨ ÁM 


: thuộc thả Giấp tt2Âu sửu Nhâm thân. Qúy đầu Canh thìn, Tân tỉ 
tu, xinh kim Giáp ngo-Ât mùi Nhâm đân. Quy mác Cánh tuất-Tần bợi 
® Thuộc Kim Bính (y-Dinh sửu Gián thân-Ất đậu Nhâm thìn- Qúy tỉ 
NI xinh thủx, Bính ngo-inh mùi Giáp dần-ẤI mâu Nltir tuất-Otiv hại 

` thuộc niệu: Mậu tx-Kỷ sửu Binh thân, Định đậu Ciứtp thìn Ất t† 
lu sinh hỏa Mậu ngo-Kỷ mùi Bính dần. Dinh máo Giáp tuấU.Ất hợi 

„. — thuộc hỏa Canh tý-[Ần sửu Mậu thân-Kỷ dậu linh thìn-Dinh 1j 
sản sinh thổ Canh ngọ-Tân mùi Mậu đần-Kỷ mâo Binh tuất-Dinh hợi 
È thuộc thửa Nhâm tý-Qúy sửu Canh thân-Tân dậu Mậu thìn-Kỷ tị 

ũ 


sinh mộc Nhãäm fgo-Qúy mùi Canh đần. Tân mão Mậu Luất-Ky hới 


Chu tử nơi rằng: "Thanh nhạc là thổ kim mộc hỏa thủy". "Hồng 
phạm" là thủy hỏa mộc kim thổ. Dại để nạp âm là lấy can chí phân 
phối ở ngũ âm mà bản âm nơi sinh của ngũ hành, tức là chỗ nạp âm 
của can chí của nó. Bát đầu là Cung Thương Giác Chủy Vũ, nạp 
Giáp Bính Mậu 'Canh Nhâm vào, lấy hệ ngũ Tý mà tùy theo đơ lấy 
ngũ Sửu, Cung được Giáp tý, Thương được Bính tý, Giác được Mậu 
tý. Chủy được Canh tý, Vũ được Nhâm tý. Cung là thổ, thổ sinh kim, 
vì vậy Giáp tý Ất sửu nạp âm kim. Thương là kim, kim sinh thủy, vỉ 
vậy Bính ty, Định sửu nạp âm thủy. Giác là mộc, mộc sinh hỏa, vì 
vậy Mậu tý, Kỷ sửu nạp âm hỏa. Chủy là hỏa, hỏa sinh thổ, vì vậy 
Canh tý. Tân sửu nạp âm thổ. Vũ là thủy, thủy sinh mộc, vì vậy 
Nhâm tý, Qúy sửu nạp âm mộc. Thứ hai tiếp Thương Giác Chủy Vũ 
Cung, nạp với Giáp Bính Mậu Canh Nhâm là hệ ngũ Dần mà tùy 


———_—. 
(1) Dương tử tức Dương Hùng. 


120 


theo lấy ngũ Mão. Thương kim với Giáp dần-Ất mão, nạp âm thủy. 
Giác mộc được Bính đần-Dinh mào nạp âm hỏa. Chủy hỏa được Mậu 
dân Kỷ mão nạp âm thổ. Vũ thủy được Canh dần Tân mão nạn âm 
mộc. Cung thổ được Nhâm đần-Qúy mão nạp âm kim. Thứ ba tiếp 
là Giác Chủy Vũ Cung Thương, nạp với Giáp Bính Mậu Canh Nhâm. 
lấy hệ ngủ Thìn mà tùy theo lấy ngũ T¡. Giác mộc được Giáp thìn. 
Át tị, nạp âm hỏa, Chủy hỏa được Bính thin-Dinh tị, nạp âm thổ. Vũ 
thủy được Mậu thin-Kỷ tị, nạp âm mộc. Cung thổ được Canh thin 
Tần tị nạp âm kìm Thương kim được Nhâm thìn-Qúy tỉ nạp âm 
thủy. Ỏ trên lục Giáp mới được một nửa, nạp âm tiểu thành. 

Thứ tư, quay trở lại lấy Cung Thương Giác Chủy Vũ, nạp với 
Giáp Bính Mậu Canh Nhâm. Lấy hệ ngủ Ngọ, mà tùy theo lấy ngũ 
Mùi. Cung thổ được được Gián ngọ Ất mùi, mạp âm kim. Thương 
kim được Bính ngọ Dinh mùi, nạp âm thủy. Giác mộc được Mậu ngọ 
Kỷ mùi nạp âm hỏa, Chủy hỏa được Canh ngọ Tần mùi nạp âm thổ 
Vũ thủy được Nhâm ngọ Qúy mùi nạp âm mộc. Thứ năm quay lại 
lấy Thương Giác Chủy Vũ Cung, nạp Giáp Bính Mậu Canh Nhâm. 
lấy hệ ngủ Thân mà tùy theo lấy ngũ Dậu. Thương kim được Giáp 
thân. Ất dậu nạp âm thủy Giác mộc được Bính thân Đỉnh dậu nạp 
am hỏa. Chủy hỏa được Mậu thân-Kỷ dậu nạp âm thổ. Vũ thủy được 
Canh thân Tần đậu, nạp âm mộc. Cung thổ được Nhảm thân Qúy 
dậu, nạp âm kim. Thử sáu tiếp quay lại lấy Giác Chủy Vũ Cung 
Thương nạp Giáp Bính Mậu Canh Nhâm, lấy hệ ngủ Tuất mà tùy 
theo lấy ngũ Hợi. Giác mộc được Giáp tuất. Ất hợi, nạp ảm hỏa. 
Chủy hỏa được Bính tuất Định hợi, nạp âm thổ. Vũ thủy được Mậu 
tuất-Kỷ hợi, nạp âm mộc. Cung thổ được Canh tuất-Tân hợi nạp âm 
kim. Thương kim được Nhâm tuất-Qúy hợi, nạp âm thủy. Ấy là toàn 
bộ lục Giáp mà nạp âm đại thành vậy. Dương sinh ở Tý, từ Giáp tý 
lấy đến Qúy tị Ảm sinh ở Ngọ, từ Giáp ngọ lấy đến Qúy hợi. Vì vậy 
ba mươi mới quay lại lấy Cung khởi Cung là quân. Thương là thần, 
Giác là dân, đều nhập vào đạo (đường) vậy, vì vậy đều có thể lấy 


121 


làm đầu. Chủy là việc, Vũ là vật, đều nhập vào chỗ dùng, vì vậy 
không thể lấy làm đầu. Ấy là lấy hết ba Giáp mà quay lại bắt đầu ở 
Cung. Can là thiên, chỉ là địa, âm là người ngũ hành của tam tài đủ 
vậy". 


Đào Tông Nghỉ nói rằng: "Giáp tý-Ất sửu là Hải trung kim. Ty 
thuộc thủy lại là cái hồ, lại là đất vượng của thủy, kiêm kim tử ở Tý, 
mộ ở Sửu, thủy vượng mà kim tử mộ, vì vậy đặt là Hải trung kim. 


Bính dăn-Dinh Mão là Lô trung hỏa, Dân là tam dương( Mão 
là tứ dương(*) hỏa đã đác địa. lại được mộc của Dần Mão mã sinh ra 
như thế thời đó trời đất như mở lò ra, vạn vật bát đầu sinh vì vậy 
goi là Lô trung hỏa. 

Mậu thìn-Kỷ tị là Đại lâm mộc. Thin là chốn thôn đã. Tị là lục 
dương”, mộc đến lục dương thì cành tốt tươi, lá rậm rạp phong 
phú. Lấy sự tốt tươi thịnh vượng của mộc mà vốn tại chốn thôn dã, 
vỉ vậy đạt là Dại lâm mộc. 

Canh ngọ-Tân mùi là Lộ bành thổ, mộc ở trong Mùit? mà sinh 
vượng hỏa của ngôi vị Ngọ, hỏa vượng thì thổ bị đốt khô đi, Mùi có 
thể nuôi nấng vật, giống như lộ bàng thổ, vì vậy đặt là Lộ bàng thổ 

_ Nhâm thân. Qúy dậu là Kiếm phong kim. Thân Dậu là chính vị 
của kim, kiêm lâm quan Thân, đế vượng Dậu, kim đã sinh vượng thì 
thành cương”) vậy, cương thì vượt hơn ở kiếm phong, vì vậy đặt là 
liếm phong kim. 


Giáp tuất-Át hợi là Sơn đầu hóa. Tuất Hợi là thiên môn, hóa chiếu 
thiên môn, ánh sáng của nó lên rất cao, vi vậy đặt là Sơn đầu hỏa. 


{1) Tam dương: mười hai quẻ tiêu túc. Đần là quẻ tam đương. quê Thái 

(2) Tứ dương: mười hai quẻ tiêu tức. Mão là quê Đại tráng. tứ dương. 

(3)Lục dương: tức thuần dương. mười hai quẻ tiêu tức. Tị là quẻ Càn thuần dương. 
(4)Mộc ở trong Mùi: bản khí của mộc vốn thuộc thổ. đồng thời bao hàm các thành phần: Ất 
mộc. Định hỏa 

(S)Cương giổng như gang. 


122 


Bính tý-Dinh sửu là Giản hạ thủy. Thủy vượng ở Tý, suy ở Sửu, 
vượng mà lật lại là suy thì không có thể là giang hà (sông lớn) được. 
Vì vậy đạt là Giản hạ thủy. 


Mậu dần-Kỷ mão là Thành đầu thổ. thiên can Mậu Kỷ thuộc thổ 
Dần là Cấn sơn, thổ tích lại mà là nái, vì vậy đạt là Thành đầu thổ. 

Canh thìn-Tân tị là Bạch lạp! kim, kim dưỡng ở Thìn, sinh ở 
Tị hình chất mới sơ thành, chưa thể vững chắc ích lợi được, vÌ vậy 
đặt là Bạch lạp kim. 


Nhâm ngọ-Qúy mùi là Dương liễu mộc, mộc tử ở Ngọ, mộ ở Mùi 
mộc đã tử mộ, tuy được thủy của thiên can Nhâm Qúy, lấy để sống, . 
chung lại là như nhược, vì vậy đặt là Dương liễu mộc. 


Giáp thân-Ất đậu là Tỉnh tuyền thủy, kim lâm quan ở Thân đế 
vượng ở Dậu, kim đã sinh vượng thì thủy do đơ lảy để sinh ra như 
vậy mới đang lúc sinh ra, lực lượng chưa lớn, vì vậy đặt là Tỉnh 
tuyền thủy. 


Bính tuất-Dinh hợi là Ốc thượng thổ, Bính Dinh thuộc hỏa, Tuất 
Hợi là thiên môn hỏa đã đốt cháy ở trên thì thổ không ở dưới mà 
sinh ra được, vì vậy đặt là Ốc thượng thổ. 

Mậu tý-Kỷ sửu là Tích lịch hỏa, Sửu thuộc thổ, Tý thuộc thủy, 
thủy cư ở chính vị mà nạp âm chính là hỏa, hỏa ở trong thủy, phi 
thần long thì không cơ, vì vậy đặt là Tích lịch hỏa. 

Canh dần-Tân mão là Tùng bá mộc, mộc lâm quan ở Dần, mộc 
vượng ở Mão, mộc đã sinh vượng thì như thế không nhu nhược, vÌ 
vậy đặt là Tùng bá mộc. 

Nhâm thìn-Qúy tị là Trường lưu thủy, Thìn là thủy khố. Tị là 
đất của kim trường sinh. Kim sinh thì thủy tính đã giữ lại, lấy khố 
thủy mà gặp sinh kim thì nguồn nước suối cuối cùng không cạn vì 
vậy đặt là Trường lưu thủy. 


(1)Bạch lạp: hợp kim của thiếc và chị. 


123 


Giáp ngọ- Ất mùi là Sa thạch kim. Ngọ là đát hỏa vượng. hỏa 
vượng thì kim tan ra, Mùi là đất hỏa suy. hỏa suy thì kim quan đái. 
Bại mã đến quan đải thì Mùi có thể thịnh mãn. vỉ vậy đạt là Sa 
thạch kim 

Bính thân-Dinh đầu là Sơn hà hỏa, Thân là địa hộ. Dậu là cửa 
nhập của nhật. nhất đến ở thời đó thì ánh sứng tầng ẩn,. vỉ vậy đặt 
là Sơn hị hỏa 

Mãn tuất Ký hơi là Bính địa mộc, Tuất nguyên là chốn thôn đã. 
Hợi là đất mộc sinh ra. mộc xinh ở chôn thôn đã thì như thế 
không phải là một rể cây, một gốc cây, vì vậy đặt là Bình địa mộc. 

Canh tý-Tân sửu là Bích thượng thổ, Sửu tuy là chính vị nhà 
của thổ, mà Tý thì là đất của thủy vượng, thổ gặp thủy nhiều thì là 
bùn. vì vậy đạt là Bích thượng thổ. 

Nhâm đần-Qúy mão là Kim bạc kim. Dần Mão là đất của mộc 
vượng, mộc vượng thì kim gày yếu; lại nữa là kim tuyệt ở Dần, thai 
ở Mão. Kim đã vô lực, vi vậy đạt là Kim bạc kim. 

Giáp thìn-Ät tị là Phú đang hỏa, Thìn là thực thời (thời ăn! Tị 
là ẻ trong khu vực. trong tướng của nhật, đương rực rỡ, thế sáng 
sủa, phong quang ở thiên hạ. vì vậy đạt là Phú đăng hỏa. 

Bính ngọ-Dinh mùi là Thiên hà thủy, Bính đỉnh thuộc hỏa Ngọ 
là đất hỏa vượng, mà nạp âm chính là thủy, thủy từ hỏa xuất ra. khi 
Ngân hà không thể cơ, vì vậy đặt là Thiên hà thủy. 

Mậu thân-Kỷ dậu là Đại dịch thổ, Thân là Khôn, Khôn là địa. 
Dậu là Đoài, Đoài là trạch (đầm). Thổ của Mậu Kỷ gia lên trén 
Khôn trạch này chẳng phải cái nào khác là thổ phù bạc, vi vậy đặt 
là Dại dịch thổ. 

Canh tuất-Tân hợi là Thoa xuyến kim. Kim đến Tuất mới SUY, 


124 


đến Hợi mới bệnh. kim đã suy bệnh thì đúng thật là như vậy vì vậy 
đạt là Thoa xuyến kim. 

Nhâm tý-Qúy sửu là Tùng chá mộc. TY thuộc thủy, Sửu thuộc 
kim, thủy mới sinh mộc. kim thi phạt mộc. do vậy đặt là Tang chá 
mộc. 

Giáp đân- Àt mão là Đại khê thủy. Dần là gớc Dông bác. Mão là 
chính Đông. thủy chảy chính Dông thì thuận tính nó. mà sông suối. 
khe. ao, đầm. hồ đều hợp với nhau mà quay trở về, vì vậy đặt là Đại 
khê thủy. 

Bính thìn-Dinh tị là Sa trung thổ, thổ khố ở Thin, tuyệt ở Tị mà 
hỏa của thiên can Bính Định đến Thìn là quan đái, Tì là lâm quan, 
thổ đã khế, tuyệt, vượng bỏa quay trở lại với sinh vì vậy đặt là 5a 
trung thổ 

Mậu ngọ-Kỷ mùi là Thiên thượng hỏa, Ngọ là đất hỏa vượng 
mộc ở trong Mùi lại phục sinh. tính hỏa cháy ở trên. lại gập sinh địa. 
vì vậy đạt là Thiên thượng hỏa. 

Canh thân-Tân dậu là Thạch lựu mộc. Thân là tháng 7, Dậu là 
tháng 8, thời ấy thì là mộc tuyệt vậy, duy mộc của thạch lựu, trái lại 
bền chắc, vì vậy đạt là Thạch lựu mộc. 


Nhâm tuất-Qúy hợi là Dại bài thủy, thủy quan đái ở Tuất, lâm 
quan ở Hợi, thủy qưan đái, lâm quan thì lực hậu (dầy), kiêm Hợi là 
giang (sông lớn) chẳng phải thủy nó như thế, vì vậy đặt là Dại hải 
thủy. 


THÍCH Ý 
Thẩm Quát nơi: "Nạp âm lục thập Giáp ty, rất ít người biết 


nguyên ý của nớ. Sự thực là phép của sáu mươi luật nghịch nhau là 


125 


Cung. Một luật hàm năm âm, mười hai luật tức nạp sáu mươi âm. 
Phươrig pháp cơ bản của nạp âm là cùng loại với "thú thê" (tức lấy 
vợ N.DI) cách tám sinh con. Đơ cũng là phép tác của luật lữ tương 
sinh. Thứ tự của ngủ hành nạp âm là trước trọng. sau mạnh, mạnh 
rồi mới đến qúy. Dẫn ra sự ghi chép về tam nguyên của Dộn Giáp. 
Giáp tý là trọng của kim, lấy vợ Ất sửu cùng ngôi vị. Cách tám về 
sau sinh Nhâm thân là mạnh của kim. Nhâm thân lấy vợ Qúy dậu 
cùng ngôi vị, cách tám sinh Canh thìn ở trên là qúy của kim. Canh 
thỉn lấy vợ Tần tị cùng ngôi vị, cách tám sinh Mậu tý ở dưới là trọng 
của hỏa: Như thế theo thứ tự thuận hành, đến Dinh tị Cung của 
Trọng lữ, được một vòng tủa ngũ âm,-nạp âm tiểu thành. 

Lại từ Giáp ngọ trọng của kim lấy Ất mùi cách tám sinh Nhâm 
dần giống như phép trước, hết ở Qúy hợi. Tý đến Tị là dương cho 
nên theo từ Hoàng chung đến Trọng lữ đều là hạ sinh. Ngọ đến Hợi 
là âm cho nên theo từ Lâm chung đến Ứng chung đều là thượng 
sinh. : 

. "Lãi hải tập" nơi: "Cho nên vạn vật mới sinh nở tất nguồn gốc ở 
khí, khí tức kim. Kim thụ khí, thuận hành thì là thể của ngũ hành 
nghịch hành thì là dụng của ngủ hành. Thuận hành là thể của ngũ 
hành, lấy tương sinh làm thứ tự vì vậy dựa theo thứ tự là kim thủy 
mộc hỏa thổ. Nghịch hành là dụng của ngũ hành, đem phù trợ làm: 
gốc Như kim nhân hỏa bát đầu mà cớ thể thành vật hữu dụng, hỏa 
tất bất đầu từ mộc mới có thể phát sinh, mộc không có thủy tức 
không được phong phú tốt tươi, thủy hẳn thác gửi vào thổ mới có 
thể đừng mà tích giữ được thành giang hà. Vì vậy thứ tự đó là kim 
hỏa mộc, thủy thổ. Cho nên Đại Náo tạo ra Giáp tý, tức lấy như thế 
làm thứ tự của nạp âm ngũ hành. Phép này thì là: Giáp lấy Ất làm 
vợ, cách tám sinh con, con sinh cháu mà đi tiếp về sau, kế tục ngôi 
vị của nó ở đời tiếp. Như Giáp tý là kim, Giáp lấy Ất làm vợ, cách 
tám sinh Nhâm thân là con: Nhâm lấy Qúy làm vợ, cách tám là 


126 


Canh thìn tức là cháu. Canh lấy Tân làm vợ, cách tám là Mậu tý đời 
hỏa ngôi vị kim, vì vậy Mậu tý. là kim. Mậu lấy Kỷ làm vợ, cách tám 
là Bính thân đốt cháy con; Bính:lấy Dinh làm vợ, cách tám là Giáp 
thìn, tức là cháu. Giáp lấy Ất làm vợ, cách tám là Nhâm tý đời mộc 
ngôi vị hỏa vì vậy Nhâm tỷ là mộc. Như thế là dựa vào thứ tự thuận 
mà suy ra, được Bính tý là thủy, Canh tý là thổ. Chính đều đúng tại 
ngôi vị của năm con hoán đổi khí, cho nên có thuyết năm con qúy 
Canh. Phương pháp này là số thiên can phối với đến chữ Canh, 
được số mấy tức là bao nhiêu khí. Như Giáp tý là kim theo số của 
Giáp đến 7 gặp Canh tức phương Tây kim được thất khí. 

"Tình lịch khảo nguyên" nởi: "Nạp âm ngũ hành lấy thứ tự là 
kim hỏa mộc thủy thổ, từ đầu đến cuối đã không có gốc ở ngũ khí, 
lại không dùng ở sinh khắc, khiến cho người ta không biết nơ ở đâu 
lại Khảo sát tường tận nghĨa này, cũng là nguồn gốc xuất ra từ Dịch 
tượng, do từ tiên thiên bát quái với hậu thiên bát quái suy diễn ra 
mà đến đấy. : 


Phương vị tiên thiên bát quái, Cần Đoài ở đầu thuộc kim, thứ là 
Ly thuộc hỏa, tiếp là Chấn Tốn thuộc mộc, lại tiếp là Khảm thuộc 
thủy, sau cùng là Cấn Khôn thuộc thổ. Nạp âm ngũ hành bắt đầu ở 
kim, cuối cùng ở thổ, tức có nghĩa là Càn bát đầu mà Khôn thành 
im dùng cương cường của trời, thổ dùng nhu nhược của đất; hỏa 
nương tựa vào thiên, thủy nương tựa nhờ vào địa, mộc lấy sinh khí 
đóng ở giữa. Dớ là thứ tự của nạp âm ngũ hành vốn từ tiên thiên 
bát quái... : 

Phương vị hậu thiên bát quái, đã lấy Càn đóng ở đầu mà nghịch 
chuyển. Càn Doài hai kim vượng ở phương Tây, nghịch chuyển đến 
Ly hỏa, vượng ở phương Nam, lại chuyển đến Chấn Tốn hai mộc, 
vượng ở phương Đông, lại chuyển đến Khảm thủy vượng ở phương 
Bác Thổ vượng ở tứ qúy, cho nên lùi về chỗ hai góc Cấn Khôn tới ở 
đó đến cuối cùng. Dớ chính là nạp âm ngũ hành vốn từ thứ tự của 
hậu thiên bát quái. 


127 


KHỎI SỐ NẠP ÂM CAN CHI HỌP NGŨ HÀNH 


Giáp-Kỷ, Tý Ngọ 9. Ất Canh, Sửu-Mùi 8. Bính Tân, Dần Thân 
7. Đinh-Nham, Mão Dậu 6. Mậu Qúy, Thìn Tuất 5. Tị Hợi thuộc số 
ì : 

"Lãi hải tập" giải thích thuật khởi số trên nói: "Số cực ở 9, từ 9 
lùi lại dùng đi nghịch (nghịch hành), vì vậy Giáp-Ký, Tý-Ngọ là 9. Ất 
Canh, Sửu Mùi là 8. Bính Tân, Dần Thân là 7. Dinh Nhâm, Mão 
Dậu là 6, Mậu Qúy, Thìn Tuất là 5. Dến đơ, thiên can đã hết mà địa 
chỉ còn dư ra Tị Hợi, cho nên Tị Hợi được 4. Mà Hợi còn là thiên 
môn, Tị là địa hộ ngôi vị của thuần dương, chính là mấu chốt của 
trời đất đóng mở, là chỗ ở đó ngũ hành mở ra khép lại. 

"Thụy quế đường-hạ lục" nhận là: "Sáu mươi Giáp tý nạp âm cớ 
thể dùng kim mộc thủy hỏa thổ ngũ âm gia thêm vào để nói rõ ra. 
Hà đồ 1-6 là thủy, 2-7 là hỏa, 3-8 là mộc, 4-9 là kim. 5-10 là thổ, 
Nhưng trong ngũ hành chỉ kim mộc là có âm của tự nhiên, thủy hỏa 
thổ hẳn là mượn tạm của nhau mới có thể thành âm. Hỏa mượn 
thủy, thổ mượn hỏa, cho nên Am kim là 4-9 âm mộc là 3-8. Thủy 
mượn âm thố, vì vậy là 5-10; hỏa mượn âm thủy, vì vậy là 1-8; thổ 
mượn âm hỏa, vÌ vậy là 2-7. Dó càng không thể dễ đàng luận bàn 
xác định được. Tại sao lại nói như thế? Giáp Kỷ, Tý Sửu số 9; Ất 
Canh Sửu Mùi số 8; Bính Tân, Dần Thân số 7; Dinh Nhâm, Mão 
Dậu số 6; Mậu-Qúy, Thìn-Tuất.số 5; Tị-Hợi số 4. Căn cứ như thế, 
Giáp tý- Ất sửu hợp số 34, 4 là âm kim, vì vậy Giáp tý-Ất sửu là kim. 
Mậu thìn-Kỷ tị hợp số 23, 3 là âm mộc, vì vậy là mộc. Canh ngọ-Tân 
mùi hợp số 32, 2 là âm hỏa, thổ mượn âm hỏa, vì vậy là thổ, Giáp 
thân-Ất dậu hợp số 30, 10 là âm thổ, thủy mượn âm thổ, vì vậy là 
thủy. Mậu tý-Kỷ sửu hợp số 31, 1 là âm thủy, hỏa mượn âm thủy, vì 
vậy là hỏa. Phàm sáu mươi Giáp tý chẳng cái nạo không như thế. Đó 
chính là nạp âm sáu mươi Giáp tý từ đơ lại. 


"Tỉnh lịch khảo nguyên" nơi: "Chỗ nơi ở trên là Dương Hùng 


128 


"Thái huyền" luận về thanh luật, chỗ dùng phép ghi chép bằng số. 
Tức là hễ hợp hai can, hai chỉ, các số được 4-9 là kim, được 1-6 là 
hỏa, được 3-8 là mộc, được ð-10 là thủy, được 2-7 là thổ. Như Giáp 
tý đều 9 được 18. Ất sửu đều 8 được 16, hợp cả lại là 34 vì vậy là 
kim. Ngoài ra theo các số suy tìm, chẳng trường hợp nào không như 
thế. Nhưng chỗ phối các số 1-6, 2-7 với số của Hà đồ không giống 
_ nhau. Nay theo phép của số đại diễn là 50, chỉ dùng 49, số 49 giảm 
đi hai can, hai chỉ đúng là hợp số, số dư đủ 10 không dùng, dư 1-6 
là thủy, 2-7 là hỏa, 3-8 là mộc, 4-9 là kim, 5-10 là thổ, đều dùng chỗ 
ngũ hành sinh ra làm nạp âm. Đó rõ ràng mới tương đồng với Hà 
đồ. Cỏ thi xem qủe, dùng số sách thừa ra để định cơ ngẫu, lý đó 
dùng số dư để định ngũ hành, đạo lý đúng là giống nhau. Như Giáp 
9 tý 9-Ất 8 sửu 8, gia thêm vào nhau được 34, dùng 49 trừ bớt đi, 
dự 15, 10 không dùng, được 5-5 thuộc thổ, thổ siáh kim. Vì vậy Giáp 
tý-Ăt sửu nạp âm kim. Bính dần Dinh mão gia vào nhau được 26, 
dùng 49 trừ bớt đi, dư 23, 10 không dùng được 3, 3 thuộc mộc, mộc 
sinh hỏa, vì vậy Bính đần - Dinh mão nạp âm hỏa. Các trường hợp 
cũng dựa theo như thế mà gia giảm ấát là được. : 

Theo "Thái huyền kinh" của Dương Hùng nói: "Số của Tý Ngọ là 
9, Sửu Mùi là 8, Dần Thân là 7, Mão Dậu là 6. Thìn Tuất là 5, Tị 
Hợi là 4 Cho nên luật là 42, lữ là 36, cộng lại là 78, tức là số của 
Hoàng chung". Lại nói: "Số của Giáp Kỷ là 9, Át Canh là 8, Bính 
Tần là 7, Định Nhâm là 6, Mậu Qúy là 5. Thanh sinh ở can, luật 
sinh ở chỉ Thanh lấy tính chất, luật lấy hòa thanh, thanh luật hiệp 
với nhau mà bát âm sinh. "Thuyết này đi thẳng vào vấn đề làm cho 
đời sau tuân theo, được khen là số của tiên thiên. Nhưng Giáp Kỷ, 
Ty Ngọ tại sao lại là 9, Ất Canh, Sửu Mùi tại sao lại là 8, thì ít được 
luận bàn chuẩn xác. Khảo sát lại từ đầu. Tý Ngọ Sửu Mùi Dần Thân 
Mão Dậu Thìn Tuất Tị Hợi của mười hai chi khác nhau chỗ nạp là 
Càn Chấn. Khôn Tốn, Khảm Ly, Cấn và Đoài. Dương số cực ở 9, ãăm 
số cực ở 8, vÌ vậy là số của Căn Khôn. Chấn trưởng nam, Tốn trưởng 


129 


nữ thống quản ở phụ mẫu, các trường hợp khác lấy theo thứ tự 
nghịch xuống dần. Thứ tự của phụ mẫu và con cái, nam nữ trưởng 
thiếu có trật tự không rối loạn. Thực không phải sức người có thể 
cưỡng làm. Dến chỗ thứ tự của mười can, cũng đều tùy thuộc theo 
số của nó hóa khí thọ yểu mà tuyệt hề không có tạo tác: Giáp Kỷ 
hóa thổ, thổ hết cùng, tự xưa cổ không bị hủy, rất mực trường thọ, 
vì vậy số của nó là 9. Ất Canh hớa kim, kim thì kiên cố là vua của 
vạn vật, vì vậy tiếp với 9 mà là 8; Bính Tân hớa thủy, thủy tuy 
không kiên cố như kim, nhưng sự nhu nhược của nó có thể được lâu 
dài, vÌ vậy tiếp theo Ất Canh là 7. Đinh Nhâm hóa mộc, mộc một 
năm một lần khô héo tốt tươi, vÌ vậy tiếp theo Bính Tần mà là 6. 
Mậu Qúy hóa hỏa, sự hiện lộ hay tối tăm của bỏa lấy một ngày đêm 
làm chu kỳ, vì vậy tiếp theo được 5. Mà còn là Giáp Kỷ thổ sinh Ất 
Canh kim, Ất Canh kim sinh Bính Tân thủy, Bính Tân thủy sinh 
Đỉnh Nhâm mộc, Dinh Nhâm mộc sinh Mậu Qúy hỏa, chồng chất 
thêm lên mà ở dưới, cũng là số tự nhiên như vậy. Nhưng tại sao 
không có 10 và 1-2-3 nhỉ? Đáp lại: Số hết ở 9, 10 tức là 1. Đến chỗ 
1-2-3 chính là đại số của thiên địa nhân, đương nhiên không thể tùy 
ý đặt ở trong một can, một chỉ. Mà còn nơi 9-8-7-6-5-4, 1-2-3 chính 
đã tại ở trong đó rồi. Cho nên số của Hoàng chung là 81, mười hai 
thời chỉ được 78 mà chính Dương Hùng đã nơi "số của Hoàng chung 
lập ở đó” chính là trong đó đã hư hàm ba số mà thành 81 vậy. 


NGỦ HÀNH NGỦ ÂM 


Chu Hy nói: "Chỗ nơi là nạp âm, tức là lấy can chỉ phân phối ra 
ở ngũ âm Cung Thương Giác Chủy Vũ, ngũ hành chỗ sinh của bản 
am chính là chố âm nạp của can chỉ đó. Thứ nhất lần lượt là Cung 
Thương Giác Chủy Vũ nạp với Giáp Bính Mậu Canh Nhâm, địa chỉ 
là ngũ Tý mà tùy theo lấy ngũ Sửu. Cung được Giáp tý. Thương 
được Bính tý, Giác được Mậu tý, Chủy được Canh tý, Vũ được Nhâm 


130 


tý. Cung là thổ, thổ sinh kim, vì vậy Giáp tý-Ất sửu nạp âm kim, 
Thương là kim, kim sinh thủy, vì vậy Bính tý-Dinh sửu nạp âm 
thủy. Giác là mộc, mộc sinh hỏa, vì vậy Mậu tý-Kỷ sửu nạp âm hỏa. 
Chủy là hỏa, hỏa sinh thổ vì vậy Canh tý-Tân sửu nạp âm thổ. Vũ là 
thủy, thủy sinh mộc, vì vậy Nhâm tý-Qúy sửu nạp âm mộc. Thứ hai 
lần lượt là Thương Giác Chủy Vũ Cung nạp với Giáp Bính Mậu 
Canh Nhâm, địa chỉ là ngũ Dần mà tùy theo ngũ Dần lấy ngũ Mão. 
Thứ ba lần lượt là Giác Chủy Vũ Cung Thương nạp với Giáp Bính 
Mậu Canh Nhâm địa chỉ là ngũ Thìn mà tùy theo lấy ngũ Tị, dựa 
vào phép đó để suy nạp, lục Giáp được một nửa nạp âm tiểu thành. 
Thứ tư lần lượt lại lấy thứ tự là Cung Thương Giác Chủy Vũ, nạp 
với Giáp Bính Mậu Canh Nhâm địa chỉ là ngũ Ngọ tùy theo mà lấy 
ngũ Mùi. Thứ năm lần lượt thì là Thương Giác Chủy Vũ Cung, nạp 
với Giáp Bính Mậu Canh Nhâm, địa chi là ngũ Thân tùy theo mà lấy 
ngũ Dậu. Thứ sáu lần lượt lại quay về lấy Giác Chủy Vũ Cung 
Thương, nạp với Giáp Bính Mậu Canh Nhâm, địa chí là ngũ Tuất 
tùy theo mà lấy ngũ Hợi. Đến đây lục Giáp đã đủ mà nạp âm đại 
thành. Dương sinh ở Tý, từ Giáp tý lấy đến Qúy tị. Âm sinh ở Ngọ, 
từ Giáp ngọ lấy đến Qúy hợi. Cho nên đến ba mươi lại theo từ Cung 
để khởi. Cung là quân, Thương là thần, Giác là dân, cùng thuộc 
người, vÌ vậy đều cớ thể lấy cư ở đó làm đầu. Chủy là việc, Vũ là vật, 
đều là chỗ dùng của người, vì vậy không thể làm đầu. Cho nên hết 
_ba Giáp mới quay lại bất đầu ở Cung. Can là thiên chỉ là địa, âm là 
nhân, nạp âm ngũ hành của tam tài đến đó là hoàn bị”. 


Đào Tông Nghi nói: 
Giáp tý-Ất sửu nạp âm kim, gọi nó là Hải trung kim, ấy bởi vì 
thủy vượng mà kim tử, mộ, vÌ vậy gọi là Hải trung kim. 


Bính dần-Dinh mão nạp âm hỏa, gọi nó là Lô trung hỏa, ấy bởi 
vì hỏa đấc địa, đác thời, lại được phù trợ. Vỉ vậy gọi là Lô Trung hỏa, 


Mậu thìn-Kỷ tị nạp âm mộc, gọi nó là Đại lâm mộc. Ấy bởi vì 
mộc vốn ở nơi thôn dã mà được thời, cảnh thì rậm rạp, lá thì tươi 


151 


tốt. VÌ vậy gọi là Đại lâm mộc. 

Canh ngọ-Tần mùi nạp âm thổ, gọi nó là Lệ bàng thổ, ấy bởi vì 
hỏa vượng, thổ tiêu, chưa có thể nuôi dưỡng vật, vì vậy gọi là Lộ 
bàng thổ. 

Nhâm thân-Qúy dậu nạp âm kim, gọi nó là Kiếm phong kim, ấy . 
bởi vì là kim vượng thì thành gang, mà gang chẳng hơn ở kiếm 
phong, vÌ vậy gọi là Kiếm phong kim. 

Giáp tuất-Ất hợi nạp âm hỏa, gọi nó là Sơn đầu hỏa, ấy bởi vì 
hỏa đóng ở thiên môn, chí cao vô thượng, vì vậy gọi là Sơn đầu hỏa. 


Bính tý-Dinh sửu nạp âm thủy, gọi nó là Giản hạ thủy, ấy bởi vì 
thủy vượng chuyển sang suy, không thể thành giang hà được, vỉ vậy 
gọi là Giân hạ thủy. ` ¡ ' 

Mậu dần-Kỷ mão nạp âm thổ, gọi nó lá Thành đầu thổ, ấy bởi 
vỉ thổ tích lại làm núi, vÌ vậy gọi là Thành đầu thổ. 

Canh thìn-Tần tị nạp âm kim, gọi nó là Bạch lạp kim, ấy bởi vì 
là hình của kim mới sơ thành, chưa cớ thể ích lợi vững bền được, vÌ 
vậy gọi là Bạch lạp kím. 

Nhâm ngọ-Qúy mùi nạp âm mộc, gọi nó là Dương liễu mộc, ấy 
bởi vì là mộc lâm vào tử, mộ, mà được thủy, tớm lại là nhu nhược vÌ 
vậy gọi là Dương liễu mộc. ' 


Giáp thân-Ất dậu nạp âm thủy, gọi nó là Tỉnh tuyền thủy, ấy 
bởi vì kim vượng mà thủy mới sinh, lực lượng chưa lớn mạnh, vì vậy „ 
là Tỉnh tuyền thủy. 

Bính tuất-Dinh hợi nạp âm thổ, gọi nó là Ốc thượng thổ, ấy bởi 
vì hỏa sinh ở thiên môn, vì vậy gọi là Ốc thượng thổ. 

Mu tý-Kỷ sửu nạp âm hóa, gọi nó là Tích lịch hỏa, ấy bởi vì hỏa 


phục ở trong thủy: Chẳng là thần với long thì không làm được, vì 
vậy gọi là Tích lịch hỏa. 


Canh dần-Tần mão nạp âm mộc, gọi nở là Tùng bá mộc, ấy bởi 
vì mộc chính đương sinh vượng, như thế không nhu nhược, vì vậy là 


132 


Tùng bá mộc. 

- Nhâm thỉn-Qúy tị nạp âm thủy, gọi nó là Trường lưu thủy, ấy 
bởi vì Thìn là thủy khố, mà gặp sinh kim, suối nguồn không cạn, vì 
vậy là Trường lưu thủy. : 


Giáp ngọ-Ất mùi nạp âm kim, gọi nớ là Sa thạch kim, ấy bởi vì 
hỏa suy mà kim quan đái, Mùi có thể thịnh mãn, vì vậy là Sa thạch 
kim. 

Bính thân-Đinh dậu nạp âm hỏa, gọi nó là Sơn hạ hỏa, ấy bởi vì 
nhật nhập vào cửa Dậu tức ánh sáng đã ẩn tàng, vì vậy là Sơn hạ 
hỏa. - 

. Mậu tuất-Kỷ hợi nạp âm mộc, gọi nớ là Bình địa mộc, ấy bởi vì 
mộc vốn gốc ở thôn đã thì như thế chẳng: phải một rễ cây, một cây, 
vì vậy là Bình địa mộc. ` 


Canh tý-Tần sửu nạp âm thổ, gọi nơ là Bích thượng tHổ, ấy bởi 
vì thổ gặp vượng thủy thì là bùn, vÌ vậy là Bích thượng thổ. 

Nhâm dàn-Qúy mão nạp âm kim, gọi nó là Kim bạc kim, ấy bởi 
vì kim mới thành hình mà gặp vượng mộc, như nhược vô lực, vÌ vậy 
gọi là Kim bạc kim. 


Giáp thÌn-Ất tị nạp âm hỏa, gọi nó là Phú đăng hỏa, ấy bởi vì 
nhật lâm chính Ngọ, ánh sáng tỏa ra vạn trượng, vì vậy là Phú đăng 
hỏa. 


Bính ngọ-Dinh mùi nạp âm thủy, gọi nó là Thiên hà thủy, ấy bởi 
vì thủy tự vượng trong hỏa xuất ra, không phải thủy Ngân hà thì 
không thể cớ được, vì vậy là Thiên hà thủy. 


Mậu thân-Kỷ dậu nạp âm thổ, gọi nó là Đại dịch thổ, ấy bởi vì 
Mậu Kỷ thổ gia thêm lên Thân Khôn, không phải là thổ phù bạc, vì 
vậy là Dại dịch thổ. 

Canh tuất-Tân hợi nạp âm kim, gọi nó là Thoa xuyến kim, ấy 
bởi vì kim đến Tuất Hợi là suy, bệnh; suy, bệnh thì tự nhiên như 
nhược, vỉ vậy là Thoa xuyến kim. 


133 


Nhâm tý-Qúy sửu nạp âm mộc, gọi nơ là Tang chá mộc, ấy bởi 
vÌ mộc mới sinh sẽ chịu kim chặt, giống như mộc của cây tang chá 


Giáp dần-Ất mão nạp âm thủy, gọi nó là Đại khê thủy, ấy bởi vì 
thủy lưu chảy ở Dần Mão, chính là đất yên vui thì suối khe tranh 
nhau quay về vì vậy là Đại khê thủy. 


Bính thìn-Dinh tị nạp âm thổ, gọi nó là Sa trung thổ, ấy bởi vì 
thổ khố tuyệt ở Thìn Tị, mà được vượng hỏa tương sinh, vì vậy là Sa 
trung thổ. 


Mậu ngọ-Kỷ mùi nạp âm hỏa, gọi nó là Thiên thượng hỏa, ấy bởi 
' vì hỏa chính đang vượng thịnh, lại gặp sinh địa, vỉ vậy là Thiên 
„‹thượng hỏa. 

Canh thân-Tân dậu nạp âm mộc, gọi nó là Thạch lựu mộc, ấy 
bởi vì mộc tháng bảy, tháng tám đã suy tuyệt, duy thạch lựu mới 
bền chác, vì vậy là Thạch lựu mộc. 

Nhâm tuất-Qúy hợi nạp âm thủy, gọi nó là Đại hải thủy, ấy bởi 
vì Nhâm Qúy là thủy chính ở xứ quan đái, lâm quan, lực mạnh thế 
tráng, không phải thủy ấy không thể như thế, vì vậy là Đại hải thủy. 


GỌI Ý 


Thiên can, địa chỉ với ngũ hành đích thị là bản tính tối trọng 
yếu chính qui phối hợp phụ thuộc vào nhau, như Giáp Ất mộc. Bính 
Định hỏa, Hợi Tý thủy... ngoại trừ như thế ra, hãy còn có một loại 
theo lục thập Giáp tý và ngũ âm thập nhị luật hợp khởi lên, trong 
đó một luật năm âm, tổng số cộng đúng sáu mươi nạp âm ngũ hành. 
Thiên ấy thảo luận rõ ràng tỈ mÌ nạp âm ngũ hành từ đâu lại, suy 
diễn ra phương pháp đối với thuộc tính như Đại hải thủy, Lê trung 
hỏa, Thạch lựu mộc... đã làm phân tích rõ. Tại trong mệnh lý học, 
nạp âm ngũ hành là một loại phương pháp suy diễn cực kỳ trọng 
yếu, tại trong thuật trạch cát, càng là không thể rời được dù là 
trong chốc lát. Lịch thư ở dưới mỗi ngày, tất nhiên phụ chú nạp Am 


134 


ngủ hành, chọn ngày tuyển phương, đặc biệt là xây cất nhà cửa, an 
táng, miễn đi không được, cần dùng ngũ hành nạp âm tham dự một 
lượt cho tường tận. 

Trong nước một vài học giả trứ danh đối với nạp âra ngũ hành 
hoàn toàn giữ thái độ phủ định cho rằng chúng chẳng qua là theo 
trên luật lữ chuyển biến vòng vo, lấy can chỉ với ngũ hành chấp nối 
quan hệ đều dùng một số tục mnà tên chữ không thể chịu nổi (chỉ 
Hải trung kim, Lô trung hỏa,...) tên gọi là nạp âm theo ở trên tự 
thuật, nạp âm ngũ hành tuy nhiên không thiếu chỗ mâu thuẫn, 
nhưng nớ có xuất xứ, có căn cứ, cũng không phải do người đời sau 
chủ quan ước chừng tạo ra. Một điểm đó là có thể khẳng định được. 
Chính giống như chúng ta không có thể xem nhẹ có ý phủ định số 
của đại diễn với số của tiên thiên như nhau. Đối với nạp âm ngũ 
hành cũng không thể xem nhẹ phủ định. Tóm lại, đối với thuật số 
truyền thống chính nói trước mắt trọng yếu là tiến hành nghiên cứu 
rnà không cần vội vã kết luận. 


+ 


135 


NẠP GIÁP 


"Lãi hải tập" nơi: "Thuyết về nạp Giáp, từ Giáp là 1 đến Nhâm 
là 9, đó là số dương bất đầu và cuối hết vậy, vÌ vậy quay về Càn, 
Dịch thuận số vậy. Ất là 2, Qúy là 10, số âm bất đầu và hết ở đó, vì 
vậy quay về Khôn, Dịch nghịch số vậy. Càn nhất sách, một lần tìm 
mà được nam là Chấn; Khốn nhất sách, một lần tìm mà được nữ là 
Tốn. VÌ vậy Canh nhập Chấn, Tân nhập Tốn. Càn lại sách tìm lần 

_ nữa, mà được nam là Khảm, Khôn lại sách tìm lần nữa mà được nữ 
là Ly, vì vậy Mậu qui về Khảm, Kỷ xu theo Ly. Càn sách tìm lần thứ 
ba mà được nam là Cấn, Khôn sách tìm lần thứ ba.mà được nữ là 
Đoài, vì vậy Bính theo Cấn, Đinh theo Đoài, dương sinh ở Bác mà 
thành ở Nam, vÌ vậy Càn bắt đầu ở Giáp tý mà kết thúc ở Nhâm 
ngọ. Âm sinh ở Nam mà thành ở Bác, vì vậy Khôn bát đầu ở Ất mùi 
mà kết thúc ở Qúy sửu. Chấn Tốn sách tìm một lần. VÌ vậy Canh 
Tân bắt đầu ở Tý Sửu. Khảm Ly sách lại tìm lần nữa, vì vậy Mậu 
Kỷ bát đầu ở Dần Mão. Cấn Đoài ba lần sách tìm lần thứ ba, vì vậy 
Bính Đỉnh bất đầu ở Thìa Tị. 

Lại có một thuyết, Càn Khôn này, là chính vị của hai khí. Khảm 
Ly này, hai khí giao lẫn với nhau. Chính vị thì bát đầu và kết thúc 
đầy đủ cả. Vì vậy Giáp Nhâm qui về Càn. Ất Qúy qui về Khôn. Giao 
lẫn với nhau thì qua lại trong xứ đơ, vì vậy Mậu qui Khàm, Kỷ qui 
Ly. Chấn Tốn chính thụ khí bát đầu, vì vậy Canh Tần qui về ở đơ. 
Cấn Đoài chính là kết thúc của sinh hơa vì vậy Bính Dinh qui về đó. 
Ngôi vị Càn Khôn là cực của âm dương vì vậy Tý Ngọ-Sửu Mùi phối 
ở Giáp Nhâm Át Qúy. Nghĩa là phụ mẫu tổng nhiếp cả trong ngoài, 
Chấn Tốn trưởng nam, trưởng nữ là sơ sách bất đầu tìm, là lấy Tý: 
Sửu phối với Canh Tân Khảm Ly là trung nam, trung nữ là lại sách 
tìm lần nữa, ấy là lấy Dần Mão phối với Mậu Kỷ. Cấn Đoài thiếu 
nam, thiếu nữ, là tìm lần thứ ba, ấy là lấy Thìn Tị phối với Bính 
Đinh. Nạp vào là cát thụ nhận vậy, dung nạp lục Giáp ở trong bát 


186 


quái. Dịch này, ngược vậy, số đều lấy nghịch mà suy ra. 


ĐỒ HÌNH NẠP GIÁP THEO HÀNG DỌC 


Quý Nhâm 
' W_- __——— 
MA. mm tBĂGi_S0itEXuE 
mx dã bố | % 
ma man Khôn nmuuœuna Cần 
ANH mm Hiibo.xobien 
)NXHA ho 
Ất Giáp 
ma mg L—*_—_ - 
E————'` mx 
]——— xế — 
mm. mm Đoài ma Cần 
E<====—=' max 
mmaaaan. — 
Định Bính 
_— =“— N..— 
m— = = 
 ⁄ 

muuươn LÝ mm: mạ Khám 
¬— BEnamem 
man mm mm 

Kỷ Mậu 
===- -=-Í mg 
'—=—_—-=| ma xu 
mm lồn mm ma Chân 
THEEERRRRRRUm- _ 
xgm mm ớằờằờờờằ.H 
Tân Canh 


187 


"Khảo nguyên" nói rằng: "Càn nạp Giáp Nhâm, Khôn nạp Ất 
Qúy, nghĩa của Càn Khôn là bao quát từ bát đầu đến cuối. Ngoài ra 
sáu qủe thì từ dưới lên trên, gọi là phép vạch qủe là từ dưới lên trên 
vậy, Chấn Tốn âm dương khởi ở dưới, vì vậy Chấn nạp Canh, Tốn 
nạp Tần. Khảm Ly âm dương giao đ trong, vì vậy Khảm nạp Mậu, 
Ly nạp Kỷ. Cấn Đoài âm dương cực ở trên vÌ vậy Cấn nạp Bính, 
Đoài nạp Dinh. Giáp Bính Mậu Canh Nhâm là dương can đều nạp 
qủe dương. Ất Định Kỷ Tân Qúy là âm can, đều nạp qửe âm”. 


ĐỒ TRÒN NẠP GIÁP 


Giáp Vọng 
Càn 


188 


"Khảo nguyên" nói rằng: "Như thế lấy sáu qủe ứng với Nguyệt 
hầu (khoảng thời gian năm ngày của mặt trăng N.D) mà Khám Ly 
là bàn thể của nhật nguyệt, đớng ở giữa không dùng. Chấn trực sinh 
minh), nhất dương bát đầu sinh lại là thời mặt trăng xuất ra (sinh 
minh). Lấy vào hoàng hôn bắt đầu của hầu của mặt trăng thấy 
phương Canh vậy. Đoài trực thượng huyền?) nhị dương dần dầnG®) 
thịnh, lại là thời của thượng huyền, lấy hoàng hôn bắt đầu hầu của 
mặt trăng thấy phương Đinh. Càn trực vọng) tam dương thịnh 
mãn. Lại thời vọng lấy hoàng hôn bất đầu hầu của mặt trăng thấy 
phương Giáp. Tốn trực sinh phách) thời nhất âm bát đầu sinh. Lại 
là thời sinh phách, lấy bình minh hầu của mặt trăng thấy phương 
Tan. Cấn trực hạ huyền(5), thời hai ân dần dần thịnh. Lại là thời 
của hạ huyền lấy bình minh hầu của mặt trăng, thấy phương Bính. 
Khôn trực hối) thời là tam âm thịnh mãn. Lại là thời hối, lấy bình 
minh hầu của mặt trăng thấy phương Ất, đều cùng với nạp Giáp 
tương ứng". 


(1) Sinh minh: lại làm cho nguyệt (mặt trăng) xuất ra. đựa vào lịch, thì ngày mồng 3 mặt 
trăng mính sinh, tức là mặt trăng mới. 

(2) Thượng huyền: đựa vào lịch, nguyệt tướng là mồng 8 

(3)Tầm: dần đần vậy 

(4)Vọng: đựa vào lịch. tháng đủ là ngày ló. tháng thiếu là ngày l5 nguyệt tướng gọi là vọng, . 
lại gọi là trăng tròn. 

(5)Sinh phách: người xưa đựa vào lịch gọi ngày 16 tháng giêng như là sình phách 

(6)Hạ huyền: dựa vào lịch, ngày 23 của tháng đó gọi là bạ huyền 

(Mối: đựa vào lịch, ngày 30 gọi là hối. 


139 


ĐỒ HÌNH NẠP GIÁP MƯỜI HAI CHỊ 
Khôn Chấn. Tốn 


Càn 
_—= `... .ẽ. Ấ. 
mm... _. `. HẦẶùẦ.ằẮẮẼN.ŨŠÖD 
BE nọ ——-_` `_Ă"—___...X`_Š ' N 
¬— ....`_... `. -—.M NT 
Ma) ¿a mm _Ä. #. _ _..ŠW 
 . `. 5Š... ....`w*¬ ẽ 

Khẩm Ly Cấn Đoài 
'Ệ mang: BENNNE sa mĩ nị 
_— ..ẲẶ.ẽ...R TY 6S 
NHNHg in NHNH du HH HN lí THỊNH hộ 
' ^ h....hhẽ. 0.lẻẽ nh 
`... Ẳ.A..... 6 6. 
mxm.ỏ c NENHn. NHN ng BHN c 


"Khảo nguyên" nói rằng: "Như thế lấy sáu vạch của bát quái 
phân ra nạp vào huyền của sáu thời. Phàm Càn tại nội quái thì lấy 
Giáp mà nạp với Tý Dần Thìn. Như sơ cửu là Giáp tý, cửu nhị là 
Giáp dần, cửu tam là Giáp thìn. Thi ngoại quái thì lấy Nhâm mà 
nạp với Ngọ Thân Tuất. Như cửu tứ là Nhâm ngọ, cửu ngũ là Nhâm 
thân, thượng cửu là Nhâm tuất. Phàm Khôn tại nội quái thì lấy Ất 
nạp với Mùi Tị Mão. Như sơ lục là Ất mùi, lục nhị là Ất tị, lục tam 
là Ất mão. Tại ngoại quái thì lấy Qúy mà nạp với Sửu Hợi Dậu. Như 
lục tử là Qúy sửu, lục ngũ là Qúy hợi, thượng lục là Qúy. Dậu. Bởi vỉ 
Càn Khôn đều nạp với hai can, vÌ vậy chia riêng nội ngoại hai quái. 
Nếu Chấn chỉ nạp Canh, thì sơ cửu là Canh tý, lục nhị là Canh dần, 


140 


lục tam là Canh thìn, cứu tứ là Canh ngọ, lục ngũ là Canh thân, 
thượng lục là Canh tuất. Tốn chỉ nạp Tân, thì sơ lục là Tân sửu, cửu 
nhị là Tân hợi, cửu tam là Tân dậu, lục tứ là Tân mùi, cửu ngũ là 
Tân tị, thượng cửu là Tân mão. Bốn quái Khảm Ly Cấn Đoài dựa 
vào lệ của Chấn Tốn mà suy ra. 

Lại nói rằng phép của nạp Giáp, không biết nó tự chốn nào khởi 
lên. Nó lấy sáu qủe trực nguyệt hầu: minh-phách-tử-sinh, âm dương 
tiêu tức, so với tiên thiên đồ có sự tương tự. Như Ngụy bá Dương 
trình bày trong "Tham đồng khế” tức là thuyết này vậy. Tham đồng 
khế nới rằng: "Ngày 3 xuất ra là sảng!) Chấn Canh thụ nhận 
phương Tây, ngày 8 Đoài thụ Dinh, thượng huyền bằng phẳng như 
cái giây. 15 thể Càn chính là thịnh mãn Giáp, phương Đông, 7,8 đạo 
(đường) đã hoàn tất, uốn cong lại giáng thấp xuống dưới 16 đã 
chuyển đến tất cả, Tốn Tân gặp bình minh. Cấn trực ở Bính-Nam, 
hạ huyền 23 Khôn Ất ngày 30, Đông bác nó mất sáng. Tiết tận cùng 
nhường nhau, thể kế tiếp quay trở lại sinh long. Nhâm Qúy phối với 
Giáp Ất, Càn Khôn bao quát cả đầu cuối". Chu tử coi tức là truyện 
của tiên thiên; sau Khổng tử, chư nho đã để mất, mà bên ngoài mật 
lưu truyền trao dạy cho nhau, lấy làm thuật của đan táo), Nay theo 
đồ hình của tiên thiên bát quái đều có đủ, mà nạp Giáp trừ đi Khám 
Ly lấy là hai dụng, thì phép này cũng không khớp hết cả. Hoặc nói 
rằng: "Thuyết quái" nói: Thiên địa định vị, núi đầm thông khí, sấm 
gió xô xát nhau, chính là lấy ba đương, ba âm đến một dương, một 
âm làm thứ tự, mà về sau mới nói thủy hỏa không bắn nhau, đại để 
lấy sáu qủe mà gửi gắm tiêu tức mà lấy thủy hỏa làm dụng, hoặc giả 
thời cổ có thuyết như thế. Đến chỗ đan xen nhau với phép của lục 
thời, thì dương đều thuận hành, âm đều nghịch chuyển; lão trưởng, 
trung, thiếu của âm dương, mỗi cái chệch nhau một ngôi vị, duy 


{1)Sảng là sáng tỏ vậy 
(2)Đan táo chí thuật: đan táo là bếp của kiều sỹ luyện đan: đan táo chì thuật, ý thức là bí 
thuật. 


141 


Chấn với Càn giống nhau, trưởng tử tiếp nối thể của cha. Khôn 
không khởi ở Sửu mà khởi ở Mùi, đặc biệt cùng với Lạc thư số ngẫu 
khởi ở Mùi. Ò đồ hình hậu thiên, Khôn đóng ở Tây nam, nhạc luật 
Lâm chung là địa, thống nhất mà ứng với khí của tháng Mùi hợp 
nhau. VÌ vậy trong các thuật, duy nạp Giáp là gần lý lẽ, nay Hỏa 
châu lâm bốc quái(, tức là phép này. l 


_THÍCH Ý 


"Lãi hải tập" nơi: "Thuyết của nạp Giáp, bắt đầu từ Giáp là ] 
đến Nhâm là 9. Đó là dương số bắt đầu và cuối hết vì vậy qui về 
Càn Ất là 2, đến Qúy là 10 đơ là số âm bắt đầu và cuối hết vì vậy 
qui về Khôn. Số của nạp Giáp đều lấy nghịch suy. Cho nên Chấn là 
trưởng nam phối với Canh. Khảm là trung nam phối với Mậu, Cấn 
là thiếu nam phối với Bính, Tốn là trưởng nữ phối với Tân, Ly là 
trung nữ phối với Kỷ, Đoài là thiếu nữ phối với Đinh. Dương siih ‡ 
Bắc mà thành ở Nam cho nên Càn bắt đầu ở Giáp tý mà kết thúc ở 
Nhâm ngọ. Âm sinh ở Nam mà thành ở Bắc, Cho nên ï:hôn bắt đầu 
ở Ất mùi mà kết thúc ở Qúy sửu. Chấn Tốn là trưởng nam, trưởng 
nữ, cho nên Canh Tân bất đầu ở Tý Sửu. Khảm Ly là trung nam, 
trung nữ, cho nên Mậu Kỷ bất đầu ở Dần Mão. Cấn Doài là thiếu 
nam, thiếu nữ, cho nên Bính Dinh bát đầu ở Thìn TỊ. 

Ngoài ra có một loại thuyết pháp nữa là: "Càn Khôn là chính vị 
của hai khí, Khám Ly là hai khí giao xen lẫn nhau, đóng ở chính vị 
thì đầu cuối có đầy đủ, cho nên số dương đầu cuối ở Giáp Nhâm, qui 
về Càn, số âm đầu cuối ở Ất Qúy, qui về Khôn. Giao xen lẫn nhau 
thì qua lại ở trong ngoài, cho nên Mậu qui về Rhảm, Kỷ qui về Ly 
Chấn Tốn là bất đầu thụ khí, cho nên Canh Tần qui về. Cấn Đoài là 


(1)Hỏa châu lâm bốc quái tức là phép chiêm Hóa châu lãm. Tương truyền là Ma Y đạo sỹ 
mở đầu. lấy ba đồng tiền đồng để khởi quái. cùng với phép bói bỏ cỏ thi tướng tự. 


142 


cuối của sinh hóa cho nên Bính Dinh qui về. Cần Khôn ở cực của âm 
dương cho nên dùng Tý Ngọ, Sửu Mùi phối ở chỗ Giáp Nhâm, Ất 
Qúy. Dó là ý tứ cha mẹ tổng nhiếp việc lớn ở trong ngoài Chấn Tốn 
trưởng nam, trưởng nữ cho nên dùng Tý Sửu phối với Canh Tần, 
Khảm Ly trung nam, trung nữ, cho nên dùng Dần Mão phối với Mậu 
Kỷ. Cấn Đoài thiếu nam, thiếu nữ, cho nên dùng Thìn Tị phối với 
Bính Đinh. Chỗ gọi là nạp ý tứ tức là thụ nhận, dung nạp thụ nhận 
lực Giáp ở trong bát quái. Chỗ gọi là Dịch ý tứ là nghịch, ngược, cho 
nên số của nạp Giáp đều lấy nghịch mà suy ra. 


ĐỒ HÌNH DỌC CỦA NẠP GIÁP 


"Tinh lịch khảo nguyên" nơi: "Càn nạp Giáp Nhâm, Khôn nạp Ất 
Qúy. Đó là.ý tứ nói Càn Khôn bao quát cả đầu cuối. Ngoài ra sáu 
qúe thì từ đưới mà lên trên, ấy là bát chước theo phép làm của vạch 
qủe từ đưới lên trên. Từ đó tức được Chấn nạp Canh, Tốn nạp Tần, 
Khảm nạp Mậu, Cấn nạp Bính, Doài nạp Dinh. Giáp Bính Mậu Canh 
Nhâm là đương can, cho nên đều nạp ở qủe dương. Ất Dinh Kỷ Tân 
.Qúy là âm can, cho nên đều nạp ở qủe âm. 


ĐỒ HÌNH TRÒN CỦA NẠP GIÁP. 


"Tinh lịch khảo nguyên” nói: "Đó là lấy đồ hình so sánh bát quái 
phối hợp với tượng của mặt trăng tròn khuyết, bởi vì Khảm Ly là 
bản thể của nhật nguyệt cho nên ở giữa không dùng. Chấn trực mặt 
trăng mới, nhất dương bất đầu sinh, trăng mới, lúc hoàng hôn thấy, 
ở phương Tây. Canh. Doài trực trăng thượng huyền, nhị dương dần 
đần thịnh, trăng thượng huyền, lúc hoàng hôn thấy ở phương 
Nam-Đinh. Cần trực trăng tròn đầy, tam dương thịnh mãn, vọng 
nguyệt (trông trăng N.D), lúc hoàng hôn thấy ở phương Đông-Giáp. 
Tốn trực lúc vọng nguyệt đã qua, nhất âm bát đầu sinh; vọng nguyệt 


143 


đã qua, lúc bình míỉnh thấy ở phương Tay-Tần. Cấn trực trang hạ 
huyền, nhị âm dần dần thịnh, trãng hạ huyền lúc bình minh thấy ở 
phương Nam-Bính. Khôn trực hối (ngày cuối tháng N.D), tam âm 
thịnh mãn, trăng lúc hối cùng với lúc bình minh thấy ở phương 
Đông-Ất. Mặt trăng cùng với nạp Giáp nhất nhất đều ứng với nhau”. 


ĐỒ HÌNH NẠP GIÁP MƯỜI HAI CHI 


"Khảo nguyên" nơi: "Dó là phương pháp lấy sáu hào của bát quái 
phân ra nạp với lục thời của địa chi. Hễ Càn tại nội quái thì là Giáp 
nạp với địa chi Tý Dần Thìn. Tức là sơ cửu là Ciáp tý, cửu nhị là 
Giáp dần, cửu tam là Giáp thìn. Tại ngoại quái thì là Nhâm, nạp với 
địa chỉ Ngọ Thân Tuất, tức là cửu tứ là Nhâm ngọ, cửu ngũ là Nhâm 
thân, thượng cửu là Nhâm tuất. Hễ Khôn tại nội quái thì là Ất, nạp 
với Mùi Tị Mão, tức là sơ lục là Ất mùi, lục nhị là Ất tị, lục tam là 
Ất mão. Thị ngoại quái thì là Qúy, nạp Sửu Hợi Dậu Tức là-lục tứ 
là Qúy sửu, lục ngũ là Qúy hợi, thượng lục là Qúy đậu. Bởi vì là Càn 
Khôn đều nạp với hai can cho nên phân ra làm nội ngoại hai quái. 
Ngoài ra sáu qủe, chỉ nạp một can, đựa vào thứ tự phối nhau với chỗ 
nạp lục thời tức là có thể được. : 

Lại nói phép của nạp Giáp, không.biết từ đâu lại, mà nó đem 
sáu qủe phối hợp với tượng của mặt trăng tròn khuyết, thÌ tương tự 
với tiên thiên đồ. Ngụy bá Dương thuật ra trong "Tham đồng khế" 
chính là thuyết này. Chu Hi cho rằng đở là sự phát triển của tiên 
thiên, đời sau để mất đi, mà lưu hành ở bên ngoài thÌ tương truyền 
dạy bảo lấy làm bí thuật. Nay theo đồ hình của tiên thiên, bát quái 
đều đủ. Nhưng nạp Giáp mênh mông đem Khảm Ly hai qủe là dụng, 
cũng không khớp nhau hết. Có người lấy "Thuyết quái" có bày thuật 
luận trước giải thích, cũng thông. Hoặc giả là cổ xưa đã có thuyết 
đó. Phương pháp của bát quái nạp với địa chỉ, là chỉ dương đều 
thuận hành, chỉ âm đều nghịch chuyển. Bát quái dựa vào chỗ thứ tự 
của âm dương, chỗ nạp địa chỉ đều lệch nhau một ngôi vị. Chỉ có chỗ 


144 


nạp của Chấn với Càn là giống nhau, đại khái ý tứ là trưởng tử thừa 
tiếp thể của cha. Qủe Khôn khởi ở Mùi, nguyên ở thứ tự của hậu 
thiên với Lạc thư. Tại chỗ có ở trong thuật số, chỉ có nạp Giáp hết 
sức gần với lý lẽ, Hiện tại "Hỏa châu lâm" chiêm qủe, chỗ dùng đúng 
chính là loại phương pháp này. 


GÓI Ý 


Nạp Giáp là thuật ngữ dịch học đời Hán. Theo bát quái với thiên 
can (lấy Giáp làm đầu), ngủ hành phương vì phối với nhau, vì vậy 
gọi tên là thế. Phép này trước theo bát quái với thiên can khu phân 
làm âm, dương hai tổ. Bát quái, tổ đương là Càn Chấn Khảm Cấn; 
tổ âm là Khôn Tốn Ly Doài. Thiên can, tổ dương là Giáp Bính Mậu 
Canh Nhâm; tổ âm là Ất Dinh Kỷ Tân Qúy. Như vậy sau lấy qủe 
dương nạp với can dương; qủe âm nạp với can âm. Phép nạp Giáp do 
Lương Hán Kinh Phòng sáng lập Đông Hán Ngụy bá Dương "Chu 
dịch Tham đồng khế?, ba nước Ngu, Phiên, Dẳng lấy phát huy gia 
thêm vào, hoặc căn cứ lấy thuyết Dịch, hoặc căn cứ lấy thuyết Đan. 
Đời sau các nhà bới cỏ thi nhiều tông, đều dùng ở dự đoán trong 
chiêm, bốc. Chọn ngày, tuyển phương cũng thường dùng phép này. 


145 


Hiệp kỷ biện phương thư-Quyển 2 
CỘI NGUỒN 2. 


1-24 phương vị 
2- Chính ngũ hành 
3- Trung châm, song sơn ngũ hành 
4- Phùng châm, tam hợp ngũ hành 
ð- Hồng phạm ngũ hành 
6- Mộ long biến vận 
7- Niên, nguyệt khắc sơn gia 
- 8‹ Phương vị 24 tiết khí 
9- Bát quái nạp giáp tam hợp 
10- Tiểu dư niên biến quái 
11- Đại du niên biến quái. 
12- Dồ hình du niên biến quái 


146 


CỘI NGUỒN 2 


HAI MƯƠI TƯ PHƯƠNG VỊ 


Qủe bốn-Thiên can tám-Địa chỉ mười hai, cộng là hai mươi tư 
phương vị. Âm dương gia gọi tên là hai mươi tư sơn, nơi sơn thì 
hướng ở tại trong đó. Như Tý sơn thì tất Ngọ hướng, Ngọ sơn thì tất 
Tý hướng, Nhâm sơn thì tất Bính hướng, Bính sơn thì tất Nhâm 
hướng, đúng vậy. Tăm qủe duy chỉ dùng ở bốn góc mà không dùng 
ở tứ chính. Lấy bốn qủe chính xứng với ngôi vị của địa chỉ Tý Ngọ 


147 


Mão Dậu vì vậy không dùng qủe mà dùng chỉ, dùng chi tức là dùng 
qủe vậy. Tám qủe đã định tứ chính, thì lấy tám can phụ giúp thêm 
vào. Giáp Át giáp Chấn, Bính Dinh giáp Ly, Canh Tần giáp Doài, 
Nhâm Qúy giáp Khảm. Bốn góc thì lấy tám chỉ phụ thêm vào Tuất 
Hợi giáp Càn. Sửu Dần giáp Cấn, Thìn Tị giáp Tốn, Mùi Thân giáp 
Khôn. Hợp cả tứ duy, tám can, mười hai chỉ lại cộng là hai mươi tư. 
Thiên can không dùng Mậu Kỷ, Mậu Kỷ là trung ương thổ, không có 
định vị Lấy hai mươi tư sơn phân thuộc vào tám qủe, thì một qủe 
quản ba sơn. Tuất Càn Hợi thuộc Càn, Nhâm Tý Qúy thuộc Khám, 
Sửu Cấn Dần thuộc Cấn, Giáp Mão Ất thuộc Chấn, Thìn Tốn Tị 
thuộc Tốn, Bính Ngọ Đỉnh thuộc Ly, Mùi Khôn Thân thuộc Khôn, 
Canh Dậu Tan thuộc Đoài, gọi là tám cung. Lấy hai mươi tư sơn 
phân thuộc ngũ hành, các nhà không giống nhau, tất cả đều có 
nghĩa. 


GÓI Ý 


Hai mươi tư phương vị rất dễ ghi nhớ. Dem một vòng tròn chia 
'lâm hai mươi bốn phần, lấy Tý điền vào giữa của phương ở dưới, 
cách một vị trí điền vào một địa chỉ, được mười hai ngôi vị. Mười 
can bỏ Mậu Kỷ đi không dùng, lấy Giáp Ất đóng ở Đông, Bính Đinh 
đóng ở Nam, Canh Tân đóng ở Tây. Nhâm Qúy đóng ở Bác. Dư ra 
bốn ngôi vị ở góc Thy bác là Càn, Đông bác là Cấn, Đông Nam là 
Tốn, Tây nam là Khôn. Hai mươi bốn chỗ của phương vị chính đã 
đầy đủ 


148 


CHÍNH NGŨ HÀNH 


Nhâm Tý Qúy thuộc thủy. Dần Giáp Mão Ất Tốn thuộc mộc. Tị 
Bính Ngọ Dinh thuộc bỏa. Thân Canh Dậu Tân Cần thuộc kim. Thìn 
Mùi Tuất Sửu Khôn Cấn thuộc thổ, như thế là ngủ hành của tám 
qủe, can chỉ vậy. Sau có song sơn, các nhà Hồng phạm, theo như thế 
gọi tên là chính ngủ hành. 


GỌI Ý 


Hai mươi tư sơn bao hàm tám qủe, bởi vì chính ngũ hành còn 
ứng bao quát với: Khám thuộc thủy. Chấn thuộc mộc. Ly thuộc Hỏa. 
Đoài thuộc kim. 


149 


TRUNG CHÂM SÒNG SƠN NGŨ HÀNH 


Chỗ liệt vào ở tầng ngoài của đồ hình là chính châm, chính là 
chính vị của hai mươi tư sơn. Chỗ liệt vào tầng trong là trung 
châm, ở ngôi vị của Tý tại chính châm, nó ở khoảng giữa hai ngôi vị 
Nhâm-Tý, như thế là trước chính châm nửa ngôi vị. Nó dùng cả đôi 
là song sơn, nở dùng tam hợp là song sơn ngũ hành. Địa lý gia xét 


l50 


cách của long( đùng đến. Dại để long là mạch lại, vì vậy dùng 
trước khi tới, để thừa tiếp, chính là không mất vậy. 


GÓI Ý 


Theo địa chỉ hợp cục, Thân Tý Thìn hợp hơa thủy cục, Tị Dậu 
Sửu hợp hóa kim cục, Dần Ngọ Tuất hợp hóa hỏa cục, do thế biết 
được song sơn ngũ hành: Khôn Thân, Thìn Ất, Tý Nhâm thuộc thủy; 
Tị Tốn, Dậu Canh, Sửu Qúy thuộc kim, Hợi Cần, Mão Giáp, Mùi 
Dinh thuộc mộc; Dần Cấn, Ngọ Bính, Tuất Tần thuộc hỏa. 


(1)Cách long: Cách: tìm xét kỹ cảng. Long: nói rõ sơn thê, đo sơn mạch uốn lướn quanh co 
đi xiên mà dài như long hình, vì vậy gọi là thế long cách. tức là xem xét đo tưởng kỹ tưởng 
phương vị của sđn thế. long mạch. 


lỗ1 


PHÙNG CHÂM TAM HỢP NGŨ HÀNH 


Chỗ liệt vào tầng ngoài của đồ hính là chinh châm, chồ liệt vào 
tầng trong là phùng châm. Ỏ ngôi vị của Tý tại chính châm, nó ở 
khoảng hai ngôi vị Tý-Qúy. So với chính châm sau nửa ngôi vị. Nó 
dùng cá hai tam hợp làm tam hợp ngũ hành, cùng với song sơn 
giống nhau, riêng sơ với trung châm sai đúng một ngôi vị mà thôi. 
Dịa lý gia dùng để tiêu sa) nạp thủy. Dại để sa thủy là đường đi, 
vì vậy giữ lấy để dùng chính là không để sót lại. 


Xét song sơn ngũ hành tức là tam hợp ngũ hành vậy. Dịa chỉ có 
(1)Sa: sơn ở bốn chung quanh huyệt gọi là sa. 


152 


mười hai, dùng ba: sinh-vượng-mộ làm tam hợp cục, mà bốn qủe, 
tám can đều tại trước chỉ một ngôi vị. Nay lấy qủe ở trước chỉ một 
ngôi vị, can với địa chỉ gộp cả hai lại mà cùng dừng địa chỉ tam hợp, 
vì vậy gọi là song sơn ngũ hành. Khôn-Thân, Nhâm-Tý Ất-Thìn hợp 
với thủy cục, sáu sơn đều thuộc thủy. Càn-Hợi, Giáp - Mão, 
Dinh-Mùi đều thuộc mộc cục, sáu sơn đều thuộc mộc. Cấn-Dần, 
Bính-Ngọ, Tân-Tuất hợp hỏa cục, sáu sơn đều thuộc hỏa. Tốn-TỊ, 
Qúy-Sửu, Canh-Dậu hợp kim cục, sáu sơn đều thuộc kim. Sách địa lý 
nơi rằng: "Chính ngũ hành là chất của ngũ hành, song sơn ngũ hành - 
là khí của ngũ hành, vì vậy suy ra sinh vượng của long khí dùng 
song sơn ngũ hành mà không dùng chính ngũ hành. "Lại các nhà địa 
lý có ba châm một gọi là chính châm, là chính vị của hai mươi bốn 
sơn, dùng để định hướng. Một nữa gọi là trung châm. Ngôi vị của Tý 
ở chỉnh châm, nó ở giữa hai ngôi vị Nhâm Tý, dùng để định cách 
long. Một nữa gọi là phùng châm. Nó ở ngôi vị Tý tại chỗ mối nối 
hai ngôi vị Tý, Qúy, dùng để tiêu sa nạp thủy. VÌ vậy trung châm với 
phùng châm chệch nhau một ngôi vị. Tại trung châm thì gọi là song 
sơn ngũ hành tại phùng châm thì gọi là tam hợp ngũ hành. Kỳ thực 
đều là phép song sơn vậy. 


THÍCH Ý 


Ngôi vị của Tý tại phùng châm ở khoảng giữa hai ngôi vị 
Tý-Qúy ở chính châm, so với chính châm sau nửa ngôi vị. Các nhà 
địa lý dùng để tiêu sa nạp thủy. Bởi vì sa thủy là đường đi, cho nên 
dùng đến sau để thu tớm cả vào, mới có thể không để sót. 

Xét song sơn ngũ hành chính là tam hợp ngũ hành. Thập nhị địa 
chỉ dùng ngũ hành của ba chỗ: sinh-vượng-mộ làm tam hợp cục, bởi 
ở bốn qủe tám can đều tại trước địa chỉ một vị, nay lấy qủe ở trước 
chỉ một vị, hoặc can với chỉ cùng gộp lại mà sơn dùng địa chỉ tam 


(1) Sa: sơn ở hôn chung quanh huyết gọi là sa 


153 


hợp của ngũ hành, cho nên gọi là song sơn ngũ hành. Như 
Khôn-Thân. Nhâm Tý Át-Thìn sáu sơn, cùng dùng Thân Tý Thìn 
hợp hóa thủy cục, vì thế sáu sơn đều thuộc thủy. Ngoài ra ngũ hành 
của các sơn khác cũng do thế mà được. Sách địa lý nói: "Chính ngũ 
hành là chất của ngũ hành, song sơn ngũ hành là khí của ngũ hành 
cho nên suy ra sinh vượng của long khí dùng song sơn ngũ hành mà , 
không dùng chính ngũ hành. Các nhà địa lý có ba châm. Một là 
chính châm tức là chính vị của hai mươi tư sơn, dùng để định 
hướng. Hai là trung châm. Từ ngôi vị Tý so với chính châm ở trước 
nửa vị dùng để định cách long. Ba là phùng châm. Từ ngôi vị Tý so 
với chính châm ở ngôi vị sau, đem dùng để tiêu sa nạp thủy. Cho 
nên trung châm với phùng châm chệch nhau một vị. Tại trung châm 
gọi là song sơn ngũ hành, tại phùng châm thì gọi là tam hợp ngũ 
hành, kỳ thực cũng là một phép song sơn. 


154 


HỒNG PHẠM NGŨ HÀNH 


Giáp Dần, Thìn Tốn, Tuất Khảm, Tân Thân tám sơn thuộc thủy 
Ly Nhâm, Bính Ất bốn sơn thuộc hỏa. Chấn Cấn Tị ba sơn thuộc 
mộc Càn Hợi, Doài Đinh bốn sơn thuộc kim. Sửu Qúy Khôn Canh 
Mùi năm sơn thuộc thổ. 

"Dịa lý đại thành" nói rằng: "Hồng phạm, tức là chính ngũ hành 
dẫn tới khí gốc ban đầu của nó. Tý Ngọ Mão Dậu là chính vị của 
ngũ hành, vỉ vậy không biến đổi. Mão là mộc, mộc tất quê ở thủy vì 


155 


vậy Giáp biến là thủy, Dậu thuộc kim, kim hân là quê ở thổ, vì vậy 
Canh biến là thổ. Ngọ là hỏa, bỏa không hẳn do mộc sinh, mà sinh 
ở ánh sáng của nhật, vÌ vậy Bính là hỏa của thái dương. Tý là thủy, 
thủy không hẳn quê ở kim sinh, mà trái lại gốc ở hỏa; thủy không 
được hỏa thì lạnh đông lại đóng băng mà chết, vì vậy Nhâm là hỏa 
ở trong thủy. Mão là mộc, mộc vượng thì vui mừng mà sinh hỏa, vì 
vậy Át là hỏa, Dậu là kim, kim vượng thì mừng mà sinh thủy, vì vậy 
Tần là thủy. Ngọ là hỏa, hỏa vượng thì mừng để đúc kim, vì vậy 
Định là kim. Tý là thủy, thủy vượng không có thổ thì tàn ra, vÌ vậy 
Qúy là thổ. Như thế mười hai ngôi vị đều lấy bát can phụ thêm vào 
thành khí của tứ chính. Trong đó thủy hỏa khác với kim mộc. Kim 
mộc lấy hỉnh để dùng. Lý đó dễ hiểu mà di thẳng, thủy hỏa lấy thần 
để dùng, nớ uyển chuyển, sâu xa, huyền diệu. Tứ sinh là khí bắt đầu 
của tứ chính. Bát đầu của thủy vốn ở kim, vì vậy Hợi là kim. Bát 
đầu của mộc vốn ở thủy, vì vậy Dần là thủy. Bát đầu của hỏa vốn ở 
mộc, vỉ vậy Tị là mộc. Bát đầu của kim vốn ở thổ, mà Thân không 
biến là thổ mà biến là thủy, táo thổ không sinh kim, thổ hân là được 
thủy mới sinh kim, thủy thực là khí bắt đầu của kim. Cho nên Đạo 
Gia trong thủy cầu kim, vÌ vậy Thân là Thủy. Tứ mộ là khí trở về 
của tứ chính. Vạn vật sinh thì hướng lên trên, trở về thì hướng 
xuống dưới. Vật ở tại dưới, đúng là thủy thổ vậy. Hỏa trở về thổ mà 
là tro, bụi; thủy trở về ở thổ mà khô cạn, vỉ vậy Sửu Mùi là thổ. Kim 
xuất ra ở thổ, không lật lại trở về thổ, mộc xuất ra ở thổ cũng không 
có thể trở về thổ, vỉ vậy cùng trở về ở thủy. Kim nhập vào thủy thì 
chìm, mộc nhập vào thủy thì mục nát, vỉ vậy Thìn Tuất là thủy. Tứ 
duy (bốn góc N.D) là sự biến hóa của tứ phương. Càn vốn sinh kim 
của Bác thủy, Khôn vốn sinh thổ của Tầy kim, cả hai đều già, không 
biến đổi, vì vậy Cấn đóng ở chỗ giao của thủy mộc, nhận thủy để 
sinh mộc, mà thổ không thể sinh mộc, vì vậy từ đơ biến thành mộc. 
Tốn đóng ở chỗ giao của mộc hỏa, mộc vốn có thể sinh hỏa, mà hỏa 
thực gốc ở thủy. Dại để dương ở trong Khảm là gốc của hỏa, âm ở 
trong Ly là gốc của thủy, thủy hỏa đáp đổi làm gốc cho nhau, vÌ vậy 


156 


Tốn biến ra thủy để làm gốc của hỏa". 

"Thần khu kinh khởi lệ” nói ràng: "Tấn, Triệu chép chú giải của 
họ Quách thiên "Huyền kinh. Sơn gia ngũ hành" không dùng chính 
ngũ hãnh mà dùng Hồng phạm, có thể thấy điều đó truyền đã lâu. 
Hoặc cho rằng bát đầu từ Nhất Hành Thiền sư thời Đường, xằng 
bậy vậy. Tiếc rằng Quách Triệu các vị đã dùng mà chưa từng giải 
thích nghĩa của nó Đãi nguyên Lý - Vô Trước đại sỉ bát đầu có tử 
bạch nguyên bản "Liên sơn”, "Hồng phạm" luận lấy phương vị Lạc 
thư, sinh thành số cơ, ngẫu, định ngũ hành mà phân cát hung, lại 
đều dẫn ra mà không mở rộng, người ta không có thể giải thích 
được. Về sau thấy Sở giang Vạn dân Anh chú ở "Tam mệnh thông 
hội", luận Hà đồ tới Hồng phạm ngũ hành hơi có mở rộng nói rõ 
hơn. Lời nói đó nơi rằng: "Cổ xưa họ Bao Hy làm vua thiên hạ, thì 
đã làm ra bát quái lấy từ Hà đồ, vì vậy thứ tự Càn Khôn Khảm Ly 
Chấn Tốn Cấn Đoài đã có tên, lập ra tượng của thiên địa, nhật 
nguyệt, gió sấm, núi đầm". "Hệ từ" nơi ràng: "Trời đất định vị, núi 
đầm thông khí, gấm gió bách nhau, thuỷ hỏa không bắn nhau". Bát 
quái đan vào nhau, bát quái thành ra liệt bày cho hai mươi tư 
phương vị cùng đi ở trong đó chăng. Nhân lúc lấy âm dương nghiệm 
tiêu tức bát quái đã biến hóa. Giáp vốn thuộc mộc, nạp quái ở Càn, 
Cân đối nhau với Khôn, lấy hai hào trên dưới của Khôn đổi cho 
hai hào trên dưới của Càn hóa thành Khảm tượng cho 
Giáp theo Khảm bóa, vỉ vậy thuộc thủy Ất vốn thuộc mộc, nạp quái 
ở Rhôn, Khôn đối nhau với Càn, lấy hai hào trên dưới của Càn 
đổi cho hai hào trên dưới của Khôn hóa thành Ly 
tượng cho Ất thụ nhận Ly hớa, vì vậy thuộc hỏa. Bính vốn thuộc 
hỏa, nạp quái ở Cấn. Cấn đối nhau với Đoài, lấy hào dưới của Doài 
đổi cho hào dưới của Cấn hớa thành Ly , tượng cho Bính 
thụ nhận Ly thuộc hỏa. Dinh vốn thuộc hỏa, nạp quái ở Đoài, Doài 
đối nhau với Cấn, lấy hào trên của Cấn đổi cho hào trên của 
Đoài hớa thành Càn tượng cho Dinh thụ nhận Cân hớa, 


157 


vì vậy thuộc kim. Canh vốn thuộc kim, nạp quái ở Chấn, Chấn đối 
nhau với Tốn, lấy hào dưới của Tốn đổi cho hào dưới của 
Chấn hóa thành Khôn tượng cho Canh thụ nhận 

Khôn hóa, vì vậy thuộc thổ Tân vốn thuộc kim, nạp quái ở Tốn, Tốn 
đối nhau với Chấn, lấy hào trên của Chấn đổi cho hào trên 
của Tốn hóa thành Khảm , tượng cho Tân thụ nhận 
Khảm hóơa, vÌ vậy thuộc thủy. Nhâm vốn thuộc thủy, nạp quái ở Ly, 
Ly đối nhau với Khảm, lấy hào giữa của Khảm đổi cho hào 
giữa của L,y hơa thành ; tượng cho Nhâm thụ nhận Càn 
hóa, vổn thích hợp thuộc kim, nạp ở Ly hỏa, ngọn lửa nung chảy 
kim, không thể thoái vị mà tự phụ kèm vào Ly hỏa đứng ở đó, vÌ vậy 
thuộc hỏa. Qúy vốn thuộc thủy, nạp quái ở Khảm, Khảm đối nhau 
với Ly, lấy hào giữa của Ly đổi cho hào giữa của Khảm hóa 
thành Khôn : tượng cho Qúy thụ nhận Khôn hóa, vì vậy thuộc 
thổ. Tầm can nạp quái biến hóa là thế. Những hào đó đổi cho nhau 
tuy cố không giống nhau mà cần nghĩa đều có thể dùng được. Như 
Càn Khôn trên dưới hai hào giao nhau, dùng tượng nghĩa của Bi, 
Thái, vì vậy nơi rằng trời đất định vị. Chấn Cấn lấy hào trên trao 
đổi với Tốn Đoài, Tốn Đoài lấy hào dưới trao đổi với Chấn Cấn, 
dùng tượng nghĩa của Hàm, Hàng, Tổn, Ích vì vậy nói rằng sấm gió 
bách nhau, núi đầm thông khí.. Khảm ly lấy hào giữa trao đổi với 
Càn Khôn, Càn Khôn lấy hào giữa trao đổi với Khảm Ly dùng tượng 
ở Ký tế Vị tế, vì vậy thủy hỏa không sạ nhau là vậy. Đến chỗ bát 
quái thuộc ngũ hành biến hay không biến tuy có không giống nhau 
mà nghĩa đều có thể dùng. Càn Khôn vốn là kim thổ chăng mà 
không biến, chính là tổ tông của âm dương, phụ mẫu của chúng 
quái. Thoái thân ở vào đất nghỉ ngơi, già tuổi cao mà không biến 
đổi. Vị trí Khảm Ly Chấn Đoài là tứ chính kim mộc thủy hỏa chăng 
mà không biến đổi, lấy Tý Ngọ Mão Dậu âm vị đều chuyên ở đất của 
tứ vượng, tuyên bố thời lệnh của bốn mùa mà khí hóa hành ở đó, vì 
vậy không biến hóa. Cấn Tốn dùng biến, Cấn thổ thay đổi ngôi 
vị ở giới hạn Khảm Chấn, phương Đông bác, đặt thân ở chỗ khoảng 


158 


giữa Sửu suy, Dần bệnh, nghỉ đến càng thêm thay nhau đứng vững, 
tự nhiên thành núi mà hóa mộc vậy. Tốn mộc thay đổi ngồi vị ở Chấn 
Ly, trong giới hạn Dông nam, thân đứng ở khoảng giữa Thìn suy. Tị 
bệnh, không có thể tự lập được, trái lại trở về ở thủy. Thìn là đất mộ, 
vÌ vậy Tốn, Thìn đều thuộc thủy. Hợi vốn thuộc thủy, theo kim để mã 
sinh, nhân tạm ở ngôi vị kim, vì vậy Hợi thuộc kim. Dần vốn thuộc 
mộc, theo thủy để mà sinh, nhân tạm ở ngôi vị thủy, vÌ vậy Dần thuộc 
thủy Tị vốn thuộc hỏa, theo mộc để mà sinh, nhân là suy của Chấn, 
thay Chấn mà đứng, vì vậy thuộc mộc. Thân vốn thuộc kim, thủy có 
thể sinh Thân, kim trợ cho Chế thủy, vì vậy Thân thuộc thủy. Thìn 
Tuất Sửu Mùi là thần của ngũ thổ, ngũ phương, phân ra làm tứ qúi, 
làm chủ của tạo hóa ngũ đức giáo dục gây dựng nên, là chất vừa sâu 
sắc lại thân thiết vốn không thể biến đổi, theo thổ để mà sinh mộc, 
mộc phụ kèm vào thổ, lấy đi. một nửa thổ làm thủy, thủy động mà thổ 
tĩnh. Thìn Tuất là dương động vậy, vì vậy thuộc thủy; Sửu Mùi là âm 
tính vÌ vậy thuộc thổ. Chỗ dùng hóa khí ngũ hành do từ đó. Dại khái 
giống như thế. Bảo là trời đất giao mà vạn vật thông, trên dưới giao 
mà đức nghiệp thành, nam nữ giao mà chí khí cùng. Cổ xưa đến nay 
chưa từng có không giao hợp mà tạo hóa có thể thành được. Sự trao 
đổi của suy, bệnh chưa từng nhân lúc thay thế tiếp nhường mà có thể 
dẫn tới vận mệnh của hớa cơ được. Vì vậy Hồng phạm là đại ngũ 
hành, phàm mệnh người gặp can Giáp Ất Dinh Canh Tân Nhâm Qúy 
đóng ở quê Càn Cấn Tốn Khôn lại đương lấy chỗ biến mà luận với 
mười can hớa khí, sáu mươi nạp âm, nạp Giáp tìm hiếu lẫn nhau, đối 
đãi với nhau mà xem, không thể chỉ lấy chính ngũ hành của Hà đồ mà 
luận. 

Trữ Vĩnh "Khử nghi pháp" nói rằng: "Tự cổ xưa chỗ dùng đại 
ngũ hành, tuy Quách Phác "Huyền kinh" cũng giữ thuyết đó, gọi là 


(1)Tắc: noi theo, bất chước 

(2)Số của Thái Ất thống kỷ: Thái Ất, ba phép (Thái Ất. Lục Nhâm. Kỳ môn độn Giáp) làm 
một. đến số của cửu cung lấy Cân là 1. Ly Jà 2, Cấn là 3. Chẩn là 4. Đoài là 6, Khôn là ?. 
Khảm là 8. Tốn là 9, 5 là trung cung 

(3)Số của trung thiên: Trung thiên bát quái lấy Khôn là I đóng ở Đông bắc. Càn là 2 đóng 
ỏ Đông. Doài là 3 đóng ở Đông nam. Cấn là 4 đóng ð Nam. Ly là S đóng ở Tây nam, Khảm 
là 6 đóng ở Tây. Tốn là 7 đóng ở Tây bắc, Chấn là 8 đóng ở Bắc. 


159 


Sơn gia ngũ hành. Như vậy các bậc tiền bối đều bảo rằng nguyên 
nhân của việc lập phép này chưa biết rõ, đã không có thể khảo xét 
được lý, cổ kim há chịu thông dụng mà không nghỉ ngờ sao! Nghỉ 
ngợi sâu về lý của nó, tìm cầu ở số của Thái Ất thống kỷ() mà 
không có thể được, tỉm cần ở số của tỉnh cực tiên thiên trung 
thiên(2 mà cũng không thể được, trái lại mới tìm cầu ở hoạch quái 
đã thấy được thuyết này ở đớ. Phân ra sắp đặt như sau, ngõ hầu cho 
dễ thấy. 


CÀN QUÁI NẠP NHÂM GIÁP. CÀN LÀ THIÊN, 
THIÊN NHẤT SINH THỦY 


Thủy 
Tuất Tý Dần Giáp thuộc Dần 
: Giáp 
Nhâm tuất thủy  Khảm chính quái Giáp đần thủy Cần quái nạp Giáp 
Thìn " Nhâm thìn thủy Ất dậu thủy 
Tổn Thân Tân 
Nhâm thìn thủy Tốn thuộc thìn Giáp thân thủy Târ thuộc đậu 


Tuất thuộc Càn, từ Tuất thuận quanh một vòng, đến Tần mới 
cực, Càn dương cực mới biến ra Khôn, vì vậy Tân nạp Ất, Khôn nạp 
Át Qúy. Khôn là quân hỏa. 


Hỏa 
N Ất tị hỏ 
CÁ. 
Chính quái Ly Bính thuộc TỊ 


(1) Số của Thái Ất thông kỷ: Thái ất 3 phép (Thái ất. Lục Nhăm, Kỳ môn độn Giáp) làm 1. 
đến số của củu cung lấy Càn là 1. Ly là 2. Cấn là 3. Chấn là 4. Đoài là 6, Khôn là 7. Khảm là 
8, Tến là 9. 5 là trung cung 

(2) Số của trung thiên: Trung thiên bát quái lấy Khôn là 1 đóng ở Đông bắc. Càn là 2 đóng 
ở Dông. Đoài là 3 đóng ở Đông nam. Cần là 4 đóng ở Nam. Ly là 5 đóng ở Tây nam. Khảm 
là 6 đóng ở Tầy. Tổn là 7 đóng ở Tày bắc, Chấn là 8 đóng ở Bắc. 


160 


qủe Khôn nạp Giáp Ất hợi hỏa 
ÁtC - 


Nhâm 
Nhâm thuộc Hợi 


Khôn dùng Ất mà không đạt tới Qúy, lục Qúy đều không hớa 
hỏa vậy; Qúy lại tự hóa mộc 


Mộc 
Mão Qúy sửu mộc 
Chính quái Chấn : Cấn thuộc Sửu 
Mùi : Kỳ 
Qúy mùi mộc Kỷ tị mộc 
Kim 
Dậu Cần Canh tuất kim 
Chính quái Đoài Càn thuộc Tuất 
Hợi - Ẵ Đoài quái nạp Giáp 
Tân hợi kim se 
Thổ 
Khôn Sửu 
Bản cung chính quái Tân sửu thổ 
Canh tý thổ Mậu thân thổ 
Qúy thuộc Tý Mg Canh thuộc Thân 


Mộc thụ Khôn hóa, cuối hết ở Kỷ âm thổ 
Thổ thụ Càn hớa, cuối hết ở Tuất dương thổ 


Càn dùng Nhâm thân mà sinh thủy, Khôn Ất sinh hỏz mà Qúy 
sinh mộc, đều làm chủ tám ngôi vị. Càn Khôn dùng đủ, tiếp nối lấy 
trưởng nam, trưởng nữ. Canh Tân vận hóa, chốn định kim thổ, ngũ 


161 


khí luân lưu bày ra, công của tạo hóa đầy đủ vậy. Vốn lấy hoạch 
quái tượng số tham dự vào, lục thập Giáp tý bất đầu được ngớ tới 
chỗ đầu mối mở đầu lập phép của nơ, không trái với ý chỉ của kinh, 
thích đáng hợp với tượng số. Sau mới sáng tỏ, không dễ như lời ta 
nói. 

Đại ngũ hành xuất ra ở Càn Khôn, mười hai ngồi vị, xuất ra ở 
lục Tý cùng mười hai ngôi vị, hợp lục Tý đủ đem đương với số của 
Càn Khôn. Đại để số sách của Càn Khôn là 360, hợp với số sách của 
lục Tý cũng 360, đủ đem đương với sách của Càn Khôn. Nhưng 
Quách cảnh Thuần, chỗ chép Mùi vốn thuộc mộc, mà kim thổ mộc 
đều được bốn ngôi vị. VÌ vậy "Sơn gia ngũ hành thiên" nói rằng: 
"Qúy Sửu Khôn Canh tên gọi là giá sắc (việc đồng áng N.D) Cấn 
Chấn Kỷ Mùi đáp lại đúng sai. "Nay đều lấy Mùi thuộc thổ, hầu như 
tất có chỗ làm căn cứ, lý của nó cũng thông. Mộc 3,4, thể ð, đúng 
vậy. Như vậy 1 là số nguyên có thể tổng nhiếp tám ngôi vị. Hỏa tại 
sao không phải 2, không phải phải 7 mà là 4 vậy? Hai thuyết chẳng 
biết ai đúng. NÑ ay theo lấy chỗ cốt yếu của các kẻ sỹ chuyên môn học 
tạo lý nói "Sơn gia ngũ hành", Quách cảnh Thuần đã lấy ra tên thiêr 
sách đó, lại ở "Túng nguyên" một thiên luận Khảm Khôn, sơn của 
thủy thổ thÌ nói rằng sùng (kính trọng N.D) thổ ích cho ngòi vị 
Trường sinh của Thân vậy. Dến luận Cấn sơn thì nới rằng sùng thổ 
ích cho Hợi không phải Trường sinh của mộc chăng. Luận về Tốn 
sơn thÌ nói rằng sùng thổ Ích cho Trường sinh của Thân thủy vậy. 
Như thế lại còn dùng sách của Cảnh Thuần minh chứng cho đại ngũ 
hành. 

Sách y có chứng liệt trái, liệt phải, thân người một khÍ mạch 
vậy, Một hơi thở qua lại, khớp xương, lông khiếu tại sao không đến 
tới được, đến chố cảm bệnh trái bị liệt mà bệnh không tới phải, phải 
bị liệt mà bệnh không tới trái. Ngũ tạng, lục phủ chuyên nhất mà 
thôi, há có giới hạn khiến cho bệnh của trái không đến phải, mà 
bệnh của phải không được sang trái sao? Ngũ tạng đều một, riêng 
thận có hai, trái là thận mà tàng tỉnh, phải là mệnh mà tàng khí, 


162 


thần dựa vào khí đứng, vÌ vậy gọi là thần môn, phối vớ. thủy của 
Nhâm tý. Ấy là lấy tỉnh của người bại thì tất liệt bên trái, khí bại thì 
tất liệt bên phải. Hai thận đều có chỗ làm chủ, vÌ vậy bệnh nào cũng 
_ có chỗ quy về. Nhâm tý là một ngôi vị Tý thuộc thủy mà Nhâm 
thuộc hỏa, thận bên trái phối với Tý, thận bên phải phối với Nhâm, 
Tý thủy là tỉnh, Nhâm hỏa là thần, Ngũ tạng giống như ngũ hành 
vậy, lục phủ giống như lục thần vậy. Giáp Ất phối với Thanh long, 
Bính Đinh phối với Chu tước, Canh Tân phối với Bạch hổ, Nhâm 
Qúy phối với Huyền vũ, Mậu chính là phối với Cân trần, Kỷ chính là 
phối với Dàng xà. Đại để Khảm thủy nạp Mậu, Ly hỏa nạp Kỷ, vì 
vậy ngũ hành mà lại có lục thần, giống như ngũ tạng mà lại có lục 
phủ. Thuyết về Nhâm hỏa, Tý thủy, gần thì dùng các thân thể người 
ta, lý lẽ đặc biệt hết sức sáng Tõ. 

Nay theo luận bàn của "Địa lý đại thành", đời chỗ chung tông, 
nhưng lại khiên cưỡng, rời rạc lộn xộn, không đủ để thỏa mãn tâm 
người. "Thần sát khởi lệ" chỗ chép ngồi vị tám can, lấy qủe biến mà 
đi theo hớa, tựa như là hợp vậy. Dến chỗ Nhâm không theo kim, thÌ 
lại không thể thông. Thế là tự đổi lệ đó, còn chỗ hào đổi nhau, cũng 
là việc đổi của người góp lại cho hợp với thuyết đó, không phải lý 
của khí tự nhiên, không đổi không được. Đến chỗ nhân nhượng 
không khác với "Địa lý đại thành". Còn như Trữ vĩnh. "Khử nghỉ 
thuyết" lấy được nạp Giáp, nạp âm thực vượt qua hai nhà ở trên. Lời 
có đầu đuôi nhưng một câu nói là Qúy hóa mộc, cuối cùng viết 
không bỏ sớt. Nay theo táng, tàng ở thổ, mà sinh tử của thổ khí tại 
thủy, vì vậy luận chính ngũ hành chỉ cớ thủy thổ hai hành, chỗ nói 
về kim sơn, hỏa sơn, mộc sơn đều là nơi hình tựa như nó mà không 
thực, cho nên không dùng. Mà như thế thuyết của ngũ hành trong 
"Hồng phạm”, thủy cư ở 8 mà thổ cư ở 5 là riêng được hơn vậy. 
Khám thủy, Ly hỏa, Đoài kim, Chấn mộc, Càn kim, Khôn thổ; "Thân 
sát khởi lệ” bảo rằng chúng không biến ấy là vậy. Nhưng ngoài ra 
cũng đều theo phương vị, thực có vậy. Ngũ hành mà lựa chọn nghia 


188 


u huyền đó, thiết đáng cũng không được bảo là biến vậy. Cấn gồm cả 
Sửu Mùi, phương đó là bát đầu khí của mộc, vì vậy là mộc. Tốn gồm 
cả Thìn Tị phương đó là Vỹ lư() của thủy, vì vậy là thủy. Như vậy 
phương Cấn vốn là thổ, phương Tốn vốn là mộc, vì vậy Sửu là thổ 
mà Tị là mộc. Chấn gồm cả Giáp Ất, Đoài thống quản Canh Tần, 
toàn cục của mộc kim. Chấn là mộc, mộc là hành vậy, nó đều thuấn 
nhuần ân huệ ở thủy, mà sinh khí đều là hỏa, vì vậy là bất đầu ở 
thủy mà cuối hết là ở hỏa. Chỗ bắt đầu hẳn là do ân trạch mưa móc 
ở đó, chỗ cuối thường xuất ra hỏa để tự thiêu đốt. Vì vậy Giáp thủy 
mà Ất hỏa vậy. Thủy này, cho nên Chấn là long, hỏa này cho nên 
Chấn là lôi. Đoài là kim, kim là hành vậy, chỗ ranh giới của thủy thổ 
từ ở đó Thủy thổ sánh với nhau, lâu mới thành đá, đá chính sinh 
kim, kim sinh mà suối ngưồn phát ra như vậy là bắt đầu ở thổ, mà 
cuối hết ở thủy. Chỗ bát đầu tất là thổ, chỗ cuối hết hẳn là thủy. Vì 
vậy chỗ thổ đó, Canh là thổ mà Tần là thủy; cho nên Đoài là cương 
lỗ (mỏ muối N.D) vậy. Thủy đó cho nên Đoài là cái hồ nước. Khảm 
gồm cả Nhâm Qúy, Ly gồm cả Bính Dinh, toàn cục của thủy hỏa 
vậy. Khảm là thủy, bốn con thú ở phương Bắc có hai: quy (con rùa) 
là thủy và xà (con rán) là thủy, thế là lấy Nhâm nạp vào Ly thủy. 
Lại sánh với thủy ở trong đất thổ, đất Ly tức là tính hỏa của nó. 
Qúy là thủy ở trong đất, vì vậy Nhâm là hỏa mà Qúy là thổ. Ly là 
hỏa, hỏa có thể thành kim, không có hỏa thì kim cuối cùng chôn ở 
thổ, ấy là lấy Đinh là Canh; mà Đoài nạp Đinh Bính là nhật vậy. 
Trong tám can, duy Bính xứng ở cùng lệ với Càn Khôn, vì vậy Bính 
là hỏa mà Định là kim. Nhật nguyệt với Càn Khôn giống nhau mà 
chuyên nói nhật, Tân là nguyệt, nguyệt là thủy, Tân vốn là thủy 
vậy. Nếu Dần mà là thủy, thì lấy đất không đầy ở Đông nam, tự 
tách khỏi sự thấm nhuần của mộc để đạt tới địa hộ của Tốn, đều là 
tích, chỗ khu của thủy, là vi lư (cuối xớm N.D) tiết ra không biết tại 
thời nào đã như vậy. Vì vậy Dần Giáp Thìn Tốn đều là thủy. Nếu 


(1)Vï lư: truyền thuyết cổ đại trong biển là chỗ nước quy về. 


164 


Hợi mà là kim, thì lấy trời không đầy ở Đông bác, từ chỗ hoang 
vắng thiếu trời xanh bát ngát để đến thiên môn ở Hợi, đều tích khu 
của sơn (vùng núi N.D). Sơn này là đá, mà đá này là kim vì vậy 
Đoài Càn Hợi đều là kim. Kim tích ở Tây bắc, mà thủy thịnh ở Đông 
nam, biển là trăm sông chầu về tông, mà hà là nguồn gốc: ở đó. Cho 
nên tế sông nước trước là hà (sông) sau là hải (biển) Hà nguồn gốc 
xuất ra từ Côn luân, ngôi vị của Tuất vậy, vì vậy Tuất là thủy. "Sử 
ký-thiên quan thư" nói rằng: "Hán này vốn nó là thủy”. Hà đồ bao 

_ quát địa tượng" nói rằng: "Hà tỉnh là Thiên hán(2* "Dường thư-thiên 
Văn chí" nơi rằng: "Bắc đẩu tự Càn dát theo Tốn là Thiên cương Vân 
hán, từ Khôn đến Cấn là Địa kỷ". Như vậy thì Dần Thân là đầu cuối 
của thủy vì vậy Dần là thủy mà Thân cũng là thủy. Thiết đáng luận 
như thế đều là nghĩa u huyền cả, thực có lý, mà không hoặc biến, 
hoặc không biến mặc ý để người tạo tác vậy. 


THÍCH Ý 


Hồng phạm ngũ hành lấy Giáp Dần Thìn Tốn Tuất Khảm Tan 
Thân, tám sơn thuộc thủy; Ly Nhâm Bính Ất, bốn sơn thuộc hỏa. 
Chấn Cấn Tị ba sơn thuộc mộc; Càn Hợi Đoài Dinh bốn sơn thuộc 
kim; Sửu Qúy Khôn Canh Mùi năm sơn thuộc thổ. 

"Địa lý đại thành" nơi: "Hồng phạm ngũ hành, gắn với từ chính 
ngũ hành suy diễn ra đến nguồn gốc ban đầu của khí mà lại. Tý Ngọ 
Mão Dậu đóng ở chính vị ngũ hành, vì vậy không biến, Mão mộc dựa 
vào thủy, vì vậy Giáp biến ra thủy; mộc vượng thì đễ sinh hỏa vì vậy 
Ất là hỏa. Dậu kim hẳn nhờ cậy thổ, vì vậy Canh biến ra thổ, kim 
vượng thì ưa thích sinh thủy, vì vậy Tần là thủy. Ngọ hỏa có thể 
sinh ở ánh sáng của nhật, vì vậy Bính là ánh sáng của thái dương; 
hỏa vượng thì ưa thích luyện đúc kim, vì vậy Dinh là kim. Tý thủy 


(Hán là sông Hán 
(2)Thiên hán: tức là Ngân hà 


165 


không được hỏa thì đông lạnh lại mà chết, vì vậy Nhâm là hỏa ở 
trong thủy; thủy không có thổ thì tan ra, vì vậy Qúy là thố; mười hai 
ngôi vị đó đều lấy tám can phụ vào thành khí của tứ chính. Tứ sinh 
là khí bất đầu của tứ chính. Thủy bắt đầu ở kim, cho nên Hợi là kim 
Mộc bát đầu ở thủy, cho nên Dần là thủy. Hỏa bất đầu ở mộc, cho 
nên Tị là mộc. Thủy là mẹ của kim, cho nên Thân là thủy. Tứ mộ là 
khí quy trở về của tứ chính. Thủy hỏa đều quy về ở thổ, vÌ vậy Sửu 
Mùi là thổ. Kim mộc không thể trở về quy ở thổ, cho nên cùng quy 
ở thủy. Kim nhập thủy thì chỉm, mộc nhập thủy thì mục nát cho nên 
Thìn Tuất là thủy. Bốn góc là chỗ giao của tứ phương. Càn Khôn là 
gốc của thủy kim, vì vậy không biến. Cấn đóng ở chỗ giao của Bác 
thủy với Đông mộc, mộc biến. Tốn đóng ở chỗ giao của Đông mộc 
với Nam hỏa, hỏa biến, để làm gốc rễ của hỏa. 

"Thần sát khởi lệ" nơi: "Tấn triều, Triệu chép chú giải về Quách 
Phác thiên "Huyền kinh-Sơn gia ngũ hành" chuyên dùng Hồng Phạm 
ngũ hành, có thể thấy nó tồn tại đã lâu rồi. Nhưng người đời sau 
xem mãi không giải thích được. Vạn dân Anh, triều Minh trước tác 
"Tam mệnh thông hội" đối với Hồng phạm ngũ hành hơi có phát 
mình. Sách ấy lấy bát quái, qủe biến để trình bày và giải thích: 

Giáp nạp ở Càn, Càn với Khôn đối nhau, lấy hai hào trên dưới 
của Khôn đổi cho Càn, thành Khảm, cho nên Giáp thuộc thủy. 


Ất nạp ở Khôn, Khön với Càn đối nhau, lấy hai hào trên dưới 
của Càn đổi cho Khôn, thành Ly, cho nên Ất thuộc hỏa, 


Bính nạp ở Cấn, Cấn với Đoài đối nhau, lấy hào đưới của Đoài 
đổi cho Cấn thành Ly, cho nên Bính thuộc hỏa. 


Đinh nạp ở Đoài, Doài với Cấn đối nhau, lấy hào trên của Cấn 
đổi cho Đoài thành Càn, cho nên Dinh thuộc kim, 


Canh nạp ở Chấn, Chấn với Tốn đối nhhau, lấy hào dưới của Tốn 
đổi cho Chấn thành Khôn, cho nên Canh thuộc thổ, 


Tân nạp ở Tốn, Tốn với Chấn đối nhau, lấy hào trên của Chấn 


186 


đổi cho Tốn thành Khảm, cho nên Tần thuộc thủy. 

Nham nạp ở Ly, Ly với Khảm đối nhau, lấy hào giữa của Khảm 
đổi cho Ly, thành Càn, ứng với Hợi thuộc kim, nhưng Ly hỏa nung 
chảy kim không tốt, cho nên vẫn thuộc hỏa. 

Qúy nạp ở Khảm, Khảm với Ly đối nhau, lấy hào giữa của Ly 
đổi cho Khảm, thành Khôn, cho nên Qúy thuộc thổ. 

Đó là chỗ biến của tám can nạp quái. Trong đó, hào của qủe trao 
đổi chỗ cho nhau, tuy không giống nhau nhưng đều có duyên cớ. 
Ngũ hành của bát quái, cũng có biến, cũng có không biến, cũng đều 
có nguyên nhân. Càn Khôn là tổ tông của âm đương, phụ mẫu của 
chúng quái, cho nên không biến Khảm Ly Chấn Đoài đóng ở Tý Ngọ 
Mão Dậu ngôi vị của tứ chính, cho nên cũng không biến. Cấn thổ thì 
hóa làm mộc, Tốn mộc thì đổi làm thủy. 

Ngoài ra tám địa chỉ: 

Hợi thủy bởi từ kim mà sinh, vì vậy Hợi thuộc kim 

Dần mộc dựa vào thủy rà sinh, vÌ vậy Dần thuộc thủy 

Tị hỏa duyên với mộc mà sinh, vÌ vậy Tị thuộc mộc 

Thân kim trợ thủy thế, vì vây Thân thuộc thủy 

__ Thìn Tuất Sửu Mùi nguyên thuộc thổ, thổ vốn không biến, nhân 
thổ để sinh mộc, mộc đựa vào thủy hoạt động dành lấy một nửa thổ 
làm thủy. Thủy động thổ tỉnh, Thìn Tuất là dương có tượng động, vÌ 
vậy thuộc thủy. Sửu Mùi là âm có tượng tỉnh, vÌ vậy thuộc thổ. 

Hớa khí ngủ hành đúng do từ đơ lại, thể loại to lớn như thế 
Thiên địa vạn vật cả đến nam nữ, không giao hợp không có thể 
thành nơi tạo hóa, cho nên Hồng phạm được gọi là đại ngũ hành. 

Phàm người xuất sinh ra niên mệnh gặp các can Giáp Ất Dinh 
Canh Tân Nhâm Qúy đóng ở ngôi vị Càn Khôn Cấn Đoài, chính là 
ứng với đại ngũ hành mà suy luận, đồng thời với mười can hóa khí, 
sáu mươi nạp âm, nạp giáp... đan xen với nhau mà xem, không thể 
chỉ dùng Hà đồ chính ngũ hành. 


167 


Trữ Vĩnh "Khử nghỉ thuyết" nơi: “Đối với từ cổ đến nay trường 
kỳ theo dùng đại ngũ hành, người đời đều không hiểu rõ dưyên do 
lập phép, sau cùng tại bát quái trong vạch qủe mới đi sâu tìm được 
trong đó hàm nghĩa bí mật, sâu xa, thâm thúy. 

Càn nạp Nhâm thân mà sinh thủy, vÌ vậy Thìn Tuất Tốn Tý 
(Khảm) Thân Dần Giáp Tân tám sơn thuộc thủy, 

Khôn nạp Ất Qúy, Ất sinh hỏa mà Qúy sinh mộc, vì vậy Ngọ 
(Ly) Bính Ất Nhâm thuộc hỏa. Mão Cấn Mùi Tị thuộc mộc. Các cái 
đều làm chủ tám ngôi vị. 

Kế tiếp lấy Dậu (Doài) Cân Hợi Đỉnh thuộc kim 

Khôn Sửu Cấn Canh thuộc thổ. 

Công của tạo hóa đại tự nhiên hoàn thành xong đầy đủ". 

Nhưng Quách cảnh Thuần "Huyền kinh" chỗ chép Mùi nguyên 
thuộc mộc. Kim, mộc, thổ đều có bốn ngôi vị, hiện tại đều lấy Mùi 
thuộc thổ, cũng có đạo lý, tức ý tứ là mộc 3, kim 4, thổ 5. Nhưng có 
người hoài nghỉ, nói 1 là số bắt đầu, tổng nhiếp tám ngôi vị, đương 
nhiên không có vấn đề, nhưng hỏa tại sao không là 2, không là 7 mà 
là 4 vậy? 

Hai loại thuyết pháp đó không biết ai chính xác. 

Trưng y học cớ lý luận về liệt trái, liệt phải. Theo đại ngữ hành 
với lý luận đó, đem ngũ tạng, lục phủ cùng nhau nghiệm chứng, đạo 
ý đặc biệt sáng tỏ. 

Nay theo chỗ luận của "Dịa lý đại thành" Khiên cưỡng giao với 
Ly, không đủ giữ lòng tin với mọi người. "Thần sát khởi lệ" lấy quẻ 
biến giải thích, cũng chẳng cơ lý khí tự nhiên. "Khử nghỉ thuyết" lấy 
nạp (Giáp, nạp âm giải thích nơi rõ, thực vượt qua hai nhà trên. Chỗ 
nói có cản cứ, nhưng một thuyết ở Qúy hớa mộc, vẫn không bỏ sót. 

Thuyết đại ngũ hành của Hồng phạm, thủy cư ở 8 mà thổ cư ở 
ð, chiếm chỗ tối đa. Khảm thủy, Ly hỏa, Đoài kim, Chấn mộc, Càn 


168 


kim. Khôn thổ, với chính ngũ hành giống nhau. Đến chỗ các sơn 
khác tuy mỗi cái dựa vào phương vị, đều có đạo lý, Nguồn gốc của 
chúng đều xuất ra từ bản ý của ngũ hành, cho nên cũng không có 
thể gọi là biến. Phương Cấn là bát đầu khí của mộc, vì vậy là mộc, 
Phương Tốn là chỗ quy về của thủy, vì vậy là thủy. Nhưng phương 
Cấn vốn thuộc thổ, phương Tốn vốn thuộc mộc, cho nên Sửu là thổ, 
Tị là mộc. Chấn gồm cả Giáp Ất, Doài gồm cả Canh Tan là toàn cục 
của mộc kim. Chấn là mộc, sự tăng trưởng của mộc dựa vào thủy mà 
sinh khí là hỏa, tức là mộc bất đầu ở thủy mà cuối hết là hỏa, cho 
nên Giáp là thủy mà Ất là hỏa. Doài là kim, kim do thủy thổ phát 
triển mà lại tức là bất đầu ở thổ cuối hết ở thủy cho nên Canh là thổ 
mà Tân là thủy. Khám gồm cả Nhâm Qúy, Ly gồm cả Bính Đinh là 
toàn cục của thủy hỏa. Khám là thủy, phương Bác là qui xà (rùa 
rắn), qui là thủy mà xà là hỏa, Qúy là nước ở trong đất, Ly thổ tức 
là mất đi tính của nó, cho nên Nhâm là thủy mà Qúy là thổ; Ly 
thuộc hỏa, kim không được hóa thì từ đầu đến cuối chôn ở thổ, cho 
nên lấy Đỉnh là Canh, Bính là nhật, cho nên Bính là hỏa mà Đinh là 
kim. Tần là nguyệt, nguyệt là thủy, vì vậy Tân thuộc thủy. Dến chỗ 
Dần là thủy, gốc ở chỗ đất không đầy ở Đông nam, từ mộc (Dần) 
tách ra đến đất Tốn sinh đẻ, đều là xứ sở tích thủy, cho nên Dần Giáp: 
Thìn Tốn đều thuộc thủy. Đến ở Hợi là kim, ấy bởi vì là trời không đầy 
ở Tây bác, từ chỗ hoang vắng thiếu trời xanh (Đoài) đến thiên môn 
Hợi, đều là khu vực tích sơn, sơn là thạch, thạch tức kim, cho nên Đoài 
Càn Hợi đều thuộc kim, kim tích ở Tay bác, thủy thịnh ở Đông nam, 
kim sinh thủy, nguồn gốc các sông xuất ra ở Côn luân, ngôi vị của 
Tuất, cho nên Tuất là thủy, Nói tớm lại đều là nghĩa căn bản của 
nguồn gốc xuất ra ngũ hành, là thực có lý, tịnh không phải có biến hay 
không biến mặc ý do người tạo tác ra nói Đông, nơi Tây được. 


169 


GỌI Ý 


Ngủ hành tuy có năm, nhưng bởi vì nó sinh sôi nảy nở xuất ra 
lý luận không có cùng tận, gộp thành căn cứ lý luận trọng yếu của 
thuật số truyền thống. Trạch cát, đoán mệnh, cả đến các thuật số 
khác rốt cuộc là không thể tìn được, ngũ hành với lý luận của nó 
đem suy diễn ra, chính là một loại vấn đề trọng yếu đáng được 
nghiên cứu đầu tiên. 


170 


MỘ LONG BIỂN VẬN 


mộc vận. 


Năm Bình Tân 


LUÊA ty, 
ĐỀ tt 


v§h 20) uy 
uu#2 w 


tựa ÁnI 
uẹi ung MỸN 


171 


"Thông thư đại toàn" nói rằng: "Hai mươi tư sơn, Hồng phạm 
ngũ hành là chính vận, dùng Ngũ Tý nguyên độn() năm nay, đếm 
đến mộ Thìn bản sơn, nạp âm chố mộ Thìn là biến vận, dùng Thái 
tuế nạp âm với nạp âm mộ vận năm nay, tương sinh là cát, mộ vận 
nạp âm khác Thái tuế nạp âm đặc biệt cát, duy chỉ kị năm tháng 
ngày giờ nạp âm khác mộ vận nạp âm mà thôi". 

*. Tầm sơn Giáp Dần Thìn Tốn Tuất Khảm Tân Thân, chính 
vận thuộc thủy. Sửu Qúy Khôn Canh Mùi năm sơn chính vận thuộc 
thổ. Thủy, thổ mộ tại Thìn. 


Năm Giáp Kỷ, Mậu thìn mộc vận, kị dùng ngày giờ tháng năm 
Năm Ất Canh, Canh thìn kim vận, kị dùng ngày giờ tháng năm 


Năm Bính Tan, Nhâm thìn thủy vận, kị dùng ngày giờ tháng 
năm thổ : 


Năm Định Nhâm, Giáp thìn hỏa vận, kị dùng ngày giờ tháng 
năm thủy 


Năm Mậu Qúy, Bính thìn thổ vận, kị dùng ngày giờ tháng năm 
Tnộc 


*- Bốn sơn Ly Nhâm Bính Ất chính vận thuộc hỏa. Hỏa mộ tại 
Tuất 


Năm Giáp Kỷ, Giáp tuất hỏa vận, kị dùng ngày giờ tháng năm 
thủy 


Năm Ất Canh, Bính tuất thổ vận, kị dùng ngày giờ tháng năm 
: mộc 


Năm Bính Tân, Mậu tuất mộc vận, kị dùng ngày giờ tháng năm 
kim 
Năm Định Nhâm, Canh tuất kim vận, kị dùng ngày giờ tháng 


(1) Ngũ TY nguyên độn tức là Ngũ thủ độn 


172 


năm hỏa 

Năm Mậu Qúy, Nhâm tuất thủy vận, kị dùng ngày giờ tháng 
năm thổ ` 

.* Ba sơn Chấn Cấn Tị, chính vận thuộc mộc, mộ tại Mùi 

Năm Giáp Kỷ, Tân mùi thổ vận, kị dùng năm tháng ngày giờ 
mộc 

Năm Ất Canh, Qúy mùi mộc vận, kị dùng năm tháng ngày giờ 
kim 

Năm Bính Tần, Ất mùi kim vận, kị dùng năm tháng ngày giờ 
hỏa 

Năm Đỉnh Nhâm, Đinh mùi thủy vận, kị dùng năm tháng ngày 
giờ thổ 

Năm Mậu Qúy, Ký mùi hỏa vận, kị dùng năm tháng ngày giờ 
thủy 

* Bốn sơn Càn Hợi Đoài Đinh, chính vận thuộc kim, kim mộ tại 
Sửu 

Năm Giáp Kỷ, Ất sửu kim vận, kị dùng năm tháng ngày giờ 
hỏa, sau Dông chí, Dinh sửu thủy vận, kị dùng năm tháng ngày giờ 
thổ 

Nam Ất Canh, Dinh sửu thủy vận, kị dùng năm tháng ngày giờ 
thổ, sau Đông chí, Kỷ sửu hỏa vận, kị dùng năm tháng ngày giờ 
thủy 

Năm Bính Tân, Kỷ sửu hỏa vận, kị dùng năm tháng ngày giờ 
thủy, sau Dông chí, Tân sửu thổ vận, kị dùng năm tháng ngày giờ 
mộc 

Năm Định Nhâm, Tân sửu thổ vận, kị dùng năm tháng ngày giờ 


mộc, sau Đông chí, Qúy sửu mộc vận, kị dùng năm tháng ngày giờ 
kim : 


1738 


Năm Mậu Qúy, Qúy sửu mộc vận, kị dùng năm tháng ngày giờ 
kim, sau Đông chí, Ất sửu kim vận, kị dùng năm tháng ngày giờ hỏa 

Theo mộ long, bản sơn long, Mộ khố biến vận của Hồng phạm 
ngũ hành, nạp âm của bản mộ khố tùy theo tuế vận mà biến vậy. 
Dùng Ngũ Tý nguyên độn cùng nghĩa với thất chính từ Đông chí 
khởi tính cùng nghĩa với thất chính tự Đông chí khởi tính. Đầu năm 
Đông chí đã thuộc năm nay, Đông chí năm nay tức thuộc sang năm, 
vận của trời đất, đều từ Tý bát đầu. Như vậy Ngũ Tý nguyên độn 
bát đầu ở Tý, cuối hết ở Hợi, mà một năm gồm cả bốn mùa, sau 
Đông chí là tháng Sửu, Tuế quân chưa lại mà mộ vận đã thay đối, 
Sửu là kim mộ, vỈ vậy mộ vận của kim sơn, sau Đông chí lại trùng 
biến. Như Giáp sơn chính vận thuộc thủy, thủy mộ tại Thìn. Ngũ Tý 
nguyên độn năm Giáp Ký, tự Giáp tý thuận số được Mậu thìn, nạp 
âm thuộc mộc, tức là mộc vận. Càn sơn thuộc kim, kim mộ tại Sửu; 
Ngũ Tý nguyên độn năm Giáp Kỷ từ Giáp tý thuận số được Ất sửu, 
nạp âm thuộc kim, tức là kim vận. Sau Đông chí thuộc năm Ất 
Canh, dùng ngũ Tý nguyên độn năm Ất Canh, từ Bính tý thuận số 
được Đỉnh sửu, hoặc dùng ngũ Tỷ nguyên độn năm Giáp Kỷ, từ Giáp 
tý thuận số đến Ất hợi, lại tiến mà thuận số đến Sửu cũng được 
Đinh sửu, nạp âm thuộc thủy, tức là thủy vận. Ngoài ra phỏng theo 
như thế. 


THÍCH Ý 


-_ Mộ long biến vận là lấy hai mươi tư sơn lồng phạm ngũ hành 
làm chính vận, xem chỗ mộ tại thời nào, dùng số ngũ Tý nguyên độn 
của bản niên, đến thời mộ của bản sơn, nạp âm thời mộ chính là 
biến vận. Lấy nạp âm Thái tuế với nạp âm mộ vận của bản niên, 
tương sinh, tương hợp là cát, nạp âm mộ vận khác nạp âm Thái tuế, 
đặc biệt là cát tường. Nạp âm của năm tháng ngày giờ khác. nạp âm 
mộ vận thì không cát. 


174 


Theo năm gọi là mộ long, chính là sơn long. Mộ khố biến vận 
đúng là Hồng phạm ngũ hành, là bởi vì nạp âm của bản mộ khố, tùy 
theo tuế vận biến hóa mà đến. Vận của trời đất đều bát đầu từ Tý, 
cho nên đầu năm, Đông chí đã thuộc năm nay, Đông chí năm nay 
thì thuộc sang năm, mộ long biến vận sau Đông chí, chính ứng hợp 
khởi độn từ cuối năm. Như Càn sơn thuộc kim, kim mộ tại Sửu. Ngũ 
Tý nguyên độn năm Giáp Kỷ, từ Giáp tý thuận số được Ất sửu, nạp 
ãm thuộc kim, tức biến vận là kìm vận. Sau Đông chí thuộc năm Ất 
Canh dùng ngũ Tý nguyên độn năm Ất Canh, từ Bính tý thuận số 
được Dinh sửu, nạp âm thuộc thủy, biến vận tức là thủy vận. 


175 


NIÊN NGUYỆT KHẮC SƠN GIA 


"Thông thư đại toàn" nơi rằng: "Hai mươi tư sơn mộ long biến 
vận năm nay, vận của sơn mố nào đó là nạp âm năm tháng khác, 
tức là năm tháng khác sơn mỗ đó. Duy luận với việc làm mới nhà 
cửa, lập phần mộ mới, còn việc dỡ bỏ, tu sửa dựng tạo mà không 


176 


động đến nền đất, với việc phụ táng vào phần mộ cũ đều không 
luận". : ' 

Như nạp âm năm Giáp tý thuộc kim, năm đó thủy thổ sơn mộ 
vận là Mậu thìn thuộc mộc bị nạp 4m khắc, tức là năm đó khác Giáp 
Dàn Thìn Tốn Tuất Khảm Tân Thân tám thủy sơn, Sửu Qúy Khôn 
Canh Mùi là năm thổ sơn cũng vậy. Năm Giáp tý tháng Bính dần, 
Định mão, Giáp tuất, Ất hợi nạp âm thuộc hỏa, năm đó kim sơn, mộ 
vận Ất sửu thuộc kím, bị nạp âm tháng khắc, tức là tháng giêng, 
hai, chín, mười khác Càn Hợi Đoài Đính bốn kim sơn vậy. Tháng 
Mậu thìn, Ki tị nạp âm thuộc mộc, năm đó là mộc sơn, mộ vận Tần 
mùi thuộc thổ bị nạp âm tháng khắc, tức là tháng ba, tư khắc Chấn 
Cấn Tị là ba mộc sơn vậy. Tháng Canh ngọ, Tần mùi nạp âm thuộc 
thổ, năm mộc hai mươi tư sơn không có thủy vận, tức là các tháng 
đó không khác. Tháng Nhâm thân, Qúy dậu nạp âm thuộc kim, 
giống với nạp âm bản niên, vỉ vậy cũng khắc thủy, thổ sơn. Tháng 
Bính tý, Dinh sửu nạp âm thuộc thủy, bản niên hỏa sơn, mộ vận 
Giáp tuất thuộc hỏa, bị nạp âm tháng khắc, tức là tháng mười một, 
chạp khác Ly Nhâm Bính Ất bốn hỏasơn _ 

Lại như năm Nhâm thân, nạp âm thuộc kim, bán niên hai mươi 
tư sơn không có mộc vận, duy sau Dông chí kim sơn mộ vận là Qúy 
sửu thuộc mộc bị nạp âm năm khắc, tức là bai mươi tư sơn của bản 
niên đều không bị khác, sau Dông chí khấc Cân Hợi Đoài Dinh là 
bốn kim sơn. 

Ngày giờ khắc sơn gia đều phỏng theo như thế. 

Phàm phép từ năm tháng khởi sơn gia, dùng ngũ Tý nguyên độn 
bản niên kinh qua tính toán, nạp âm tứ mộ Sửu Thìn Mùi Tuất, nạp 
âm tứ mộ của năm tháng khác vậy. Chỗ mộ đó là mộ của sơn mỗ 
tức là năm tháng khác sơn mỗ đó. Đại để mộ long biến vận đi theo 
sơn khởi mà kị năm tháng như thế đi theo năm tháng khởi mà khắc 
sơn gia, xen dự, đắp đổi thúc đẩy nhau lý của nó chỉ là một, 


177 


THÍCH Ý. 


"Thông thư đại toàn" nói: "Hai mươi tư sơn bản niên mộ long 
biến vận, sơn nào vận bị năm tháng nạp âm khác, chính là năm 
tháng khác sơn đó. Chỉ xây dựng mới nhà cửa và lập phần mộ mới 
mới tiến hành cứu xét, ngoài ra đỡ bỏ, sửa chữa, dựng tạo nếu không 
động đến nền đất, cho đến phụ táng vào phần mộ cũ, cũng không 
cần quay tránh đi", 

Như nạp âm năm Giáp tý thuộc kim, bản niên là thủy thổ sơn, 
mộ vận Mậu thỉn thuộc mộc, bị chỗ nạp âm năm khác, chính là nạp 
âm bản niên khác tám thủy sơn bản niên và năm thổ sơn vậy. Ngoài 
ra tháng ngày giờ đều phỏng theo như thế mà suy ra. 


Mộ long biến vận theo sơn khởi mà kị năm nào, tháng nào; năm 
tháng khắc sơn gia thì theo năm tháng khởi mà khắc sơn gia. 
Nguyên lý của hai thứ đó là nhất trí. 


178 


PHƯƠNG VỊ HAI MƯƠI TƯ TIẾT KHÍ 


Lập Xuân: Cấn-Vũ thủy: Dần-Kinh trập: Giáp-Xuân phân: Chấn 
Thanh minh: Ất-Cốc vũ: Thìn-Lập Hạ: Tốn-Tiểu mãn: Tị Mang 
chủng: Bính-Hạ chí: Ly-Tiểu thử: Đinh-Dại thử; Mùi-Lập Thu: 
Khôn Xử thử: Thân-Bạch lộ: CanhThu phân: ĐoàiHàn lộ: 
Tan-Sương giáng. Tuất-Lập Đông. Càn-Tiểu thuyết: Hợi-Dại tuyết: 
Nhâm-Đông chí: Khảm-Tiểu hàn: Qúy-Đại hàn: Sửu. Tứ lập, nhị 
phân, nhị chí chính ứng với bát quái, đúng là bát tiết. Kỳ món cửu 
cụcC) đều khởi ở đấy. 


"Kỳ môn cửu cục: Kỳ môn tức là Kỳ môn độn Giáp một trong ba cách thức. Kỳ môn bố cục 
dùng âm dương nhị(2) độn, sau Đông chí dùng đương độn. Thuận phi cửu cung; sau Hạ chí 
iùng âm độn, nghịch phí cửu cung. Đều là cửu cục, hợp thành thập bát cục. 


179 


_-BÁT QUÁI NẠP GIÁP TAM HỢP 


Le uJEUN tgn 


E 
c 
E 
'^) 

=¡ 
5 
ơŒ 


IPH UEO IẠN 


Càn nạp Giáp-Khảm nạp Qúy Thân Thỉn-Cấn nạp Bính-Chấn 
nạp Canh Hợi Mùi-Tốn nạp Tân-Ly nạp Nhâm Dần Tuất-Khôn nạp 
Ất -Đoài nạp Đinh Tị Sửu. Khảm Ly không nạp Mậu Kỷ, hai mươi 
tư sơn không có Mậu Kỷ, vì vậy Ly nạp. Nhâm của Càn, Khảm nạp 
Qúy của Khôn. 

Phép này không biết từ đâu lại. 

Nay theo "Khải mông phụ luận" nơi rằng: "Thể âm của hỏa vậy, 
dụng của nó thì là dương mà thiên dùng, vì vậy nét vạch trong Càn 
giao với Khôn mà biến là Ly. Thể là vậy, dụng nơ thì là âm mà địa 
dùng vậy, vÌ vậy nét vạch trong Khôn giao với Càn mà biến là 
Khảm". Như thế là Khảm Ly nạp Mậu Kỷ vậy, vốn từ truyện của 


180 


tiên thiên: mà Ly nạp Nhâm, Khảm nạp Qúy, thì là dụng của hậu 
thiên vậy. Bốn chính quái đó kiêm nạp tám chỉ, dùng với chỉ của bản 
quái là tam hợp cục. Tọa sơn của địa lý gia, cửu tỉnh tranh âm tranh 
đương đều khởi ở đó. 


_ THÍCH Ý 


Bát quái nạp Giáp tam hợp, Khảm Ly không nạp Mậu Kỷ là bởi 
vì hai mươi tư sơn không có Mậu lý, cho nên Ly nạp Nhâm của 
Càn, Khảm nạp Qúy của Khôn. Trên thực tế hai loại phương pháp đó 
đều có cần cứ. Ấy là Khảm Ly nạp Mậu Kỷ, nguồn gốc xuất ra từ 
truyện của tiên thiên bát quái. Ly nạp Nhâm, Khảm nạp Quý thì là 
dụng của hậu thiên bát quái. Tứ chính quái trừ chỗ nạp thuộc thiên 
can ra, kiêm nạp tám chí, tức là một chính quái kiêm nạp bai chỉ. 
Như thế chỗ hai chỉ với chính quái thuộc địa chi. Tọa sơn của thuật 
tham dư, cửu tỉnh tranh âm tranh dương, nguồn gốc đều xuất ra từ 
chế đó. ' 


181 


TIỂU DU NIÊN BIẾN QUÁI 

Tiểu dư niên biến quái, "Thanh nang kinh" bảo rằng là Cửu 
diệu, cũng cớ tên là phiên quái (qủe lật lại N.D) Từ qủe Càn lật 
lại là Thiên phụ quái; từ qủe Khôn lật lại là địa mẫu quái, đều đo 
thiên định quái lật lại biến mà xuất ra. Tranh âm tranh dương 
của địa lý,gia, tam cát, lục tú (đẹp-xuất sác), bát qúy, thập nhị cát 
long, đều gốc ở đó. Đời sau mượn dùng lấy làm nam nữ hợp hôn, 
vì vậy là du niên. Bởi vÌ dương trạch đã có phép du niên biến 
quái, vì vậy như thế gọi là tiểu du niên. Phép này lấy Tham lang, 
Cự môn, Lộc tồn, Văn khúc Liêm trinh, Vũ khúc, Phá quân, Tả 
phù, Hữu bật làm thứ tự. Lấy bát quái mà luận thì Hữu bật với 
Tả phù đồng cung. Lấy cửu cung mà luận thì Tham lang là 1 bạch 
thuộc thủy, Cự môn là 2 hác thuộc thổ, Lộc tồn là 3 bích, Văn 
khúc là 4 lục thuộc mộc. Liêm trinh là 5 hoàng thuộc thổ, Vũ 
khúc là 6 bạch, Phá quân là 7 xích thuộc kim. Tả phù là 8 bạch 
thuộc thổ, Hữu bật là 9 tử thuộc hỏa. Lại lấy ngũ tỉnh mà luận thì 
Tham lang là Sinh khí thuộc mộc, Cự môn là Thiên-y, Lộc tồn là 
Tuyệt thể thuộc thổ, Văn khúc là Du hồn thuộc thủy, Liêm trinh 
là Ngũ qủi thuộc hỏa, Vũ khúc là Phúc đức, Phá quân là Tuyệt 
mệnh thuộc kim, Phụ Bật theo bản cung vô đoan thuộc (nghía là 
(không đứng đắn), không thuộc cát N.D). Địa lý gia theo trên long 
khởi, lấy Tham Lang, Cự môn, Vũ khúc, Liên trinh là cát; Lộc 
tồn, Văn khúc, Phá quân, Phụ Bật là hung. Tuyển trạch gia theo 
trên hướng mà khởi, lấy Tham lang, Cự môn, Vũ khúc, Văn khúc 
là cát; Lộc tồn, Phá quân, Liên trinh Phụ Bật là hung. Dùng 
nghĩa của nó tự đã không giống nhau. Quái lệ nơi rõ, đầy đủ ở 
sau. 


182 


tiên thiên: mà Ly nạp Nhâm, Khảm nạp Qúy, thì là dụng của hậu 
thiên vậy. Bốn chính quái đó kiêm nạp tám chỉ, dùng với chí của bản 
quái là tam hợp cục. Tọa sơn của địa lý gia, cửu tỉnh tranh âm tranh 
dương đều khởi ở đó.. 


THÍCH Ý 


Bát quái nạp Giáp tam hợp, Khâm Ly không nạp Mậu Kỷ là bởi 
vì hai mươi tư sơn không có Mậu Kỷ, cho nên Ly nạp Nhâm của 
Càn, Khâm nạp Qúy của Khôn. Trên thực tế hai loại phương pháp đó 
đều có căn cứ. Ấy là Khám Ly nạp Mậu Kỷ, nguồn gốc xuất ra từ 
truyện của tiên thiên bát quái. Ly nạp Nhâm, Khám nạp Quý thì là 
dụng của hậu thiên bát quái. Tứ chính quái trừ chỗ nạp thuộc thiên 
can ra, kiêm nạp tám chi, tức là một chính quái kiêm nạp bai chỉ. 
Như thế chỗ hai chỉ với chính quái thuộc địa chỉ. Tọa sơn của thuật 
Kham đư, cửu tỉnh tranh âm tranh dương, nguồn gốc đều xuất ra từ 
chỗ đó.' : 


181 


THIÊN ĐỊNH QUÁI 


Thiên định quái, lệ lấy bốn qủe dương Càn Cấn Khảm Chấn ở 
hậu thiên, liệt bày hàng ngang ở dưới, Ly Tốn Khôn Doài bốn qủe 
âm liệt bày hàng ngang ở trên, mà theo thứ tự của tiên thiên sinh 
qủe, Càn với Đoài đối nhau, Ly với Chấn đối nhau, Tốn với Khảm 
đối nhau, Cấn với Khôn đối nhau, tự bản cung qủe đối, một ở trên, 
một ở dưới, theo thứ tự lật lại, ở giữa khởi thì ở giữa dừng lại, ở bên 
khởi thì ở bên dừng lại. 

Theo thiên định quái lệ, chỉ dùng hào trên của bản quái biến 
làm qủe đối, cho nên tiện cho chuyển lật lại. Cuối cùng Càn Chấn cư 
ở giữa, Cấn Khảm cư ở bên, qủe dương cư ở trên, qủe âm cư ở dưới, 
cũng không phải không có thể được. "Đia lý đại thành" riêng dịch có 
ba cách thức. Như vậy thì quả có không nhất định. 


183 


THIÊN PHỤ QUÁI 


Thiên phụ quái theo từ Càn lật lại khởi, từ trên đến giữa, đến 
dưới, mà quay về giữa, mà quay lên trên, lấy theo thứ tự biến. Hào 
trên của Càn biến làm Đoài là Tham lang, hào giữa của Đoài biến 
làm Chấn là Cự môn, hảo dưới của Chấn biến làm Khôn là Lộc tồn, 
hào giữa của Khôn biến làm Khảm là Văn khúc, hào trên của Rhảm 
biến làm Tốn là Liêm trinh, hào giữa của Tốn biến làm Cấn là Vũ 
khúc, hào đưới của Cấn biến làm Ly là Phá quân, hào giữa của Ly 
biến quay về làm Càn là Phụ Bật. Ấy là bàng khởi bàng đừng lại. 


- ĐỊA MẪU QUÁI 
Văn Ly Cự Tốn Phụ Khôn Vũ Đoài 
9NGENGEENG. HN "”z La _.°-_—__'Ì 
_= = =Js=ẽmya 
= == ==Du SE 
Lộc Càn "Tham Cấn Phá Khảm Liêm Chấn 


Dịa mẫu quái từ Khôn lật lại khởi. Hào thượng của Khôn biến 

làm Cấn là Tham lang, hào giữa của Cấn biến làm Tốn là Cự môn, 
- hào dưới Tốn biến làm Càn là Lộc tồn, bào giữa Càn biến làm Ly là 

Văn khúc, hào trên Ly biến biến làm Chấn là Liêm trinh, hào giữa 
Chấn biến làm Đoài là Vũ khúc, hào dưới Đoài biến làm Khảm là 
Phá quân, hào giữa Khảm biến quay về làm Khôn là Phụ Bật. Ấy là 
ở giữa khởi, ở giữa dừng lại. 

Theo "Thanh nang kinh" Thái huyền suốt cả Dịch đồ; lấy Khôn 
làm bản cựng, nơi rằng Khôn là địa mẫu, chỗ các sơn gửi vào, tam 
cát, lục tú thế định ở đấy. Quái lệ quyết nói rằng: "Kinh nói: tam cát 
chỉ cần đến thế tốt. Nhưng lấy địa mẫu quái làm chủ, cầu chỗ Cấn 
Bính Tốn Tân Đoài Dinh Tị Sửu Chấn Canh Hợi Mùi thập nhị âm 
long chỗ các sơn gửi vào cho nên vậy. Khâu công, ca ngợi nơi rằng: 
Ba loại đại quái khởi như thế nào, Huyền Nữ năm đó tự thân truyền 
khẩu. Trm cát chỉ cầu đến thế tốt hướng nhà cần xem hào Qủy biến. 
Chú giải rằng: Khôn là địa mẫu chỗ các sơn gửi thác, xem long Khôn 
quái tÌm cầu tam cát. Đời sau nhân thế bèn có thuyết là địa lý qúi 

_ âm, 

Nay theo Thanh nang quái lệ, tám cung đều gọi là địa mẫu tam 
cát Chú giải rằng: Tam cát đến sơn, dương sơn âm rụng xuống, âm 
sơn dương lặn xuống, thượng cát; dương sơn, đương lặn xuống mà là 
âm thủy triều; âm sơn, âm rụng xuống mà là dương thủy triều, thứ 
cát. Như vậy thì sơn không đều là âm, theo thứ tự lấy phối nhau với 
thủy là cát. Chỗ bảo rằng địa mẫu quái riêng cử Khôn ra để mà thấy 
lệ mà thôi. Như Khôn là bản long, Cấn là Tham lang, Tốn là Cự 
môn, Đoài là Vũ khúc, vì vậy lấy Cấn Tốn Doài là tam cát, Cấn nạp 
Bính, Tốn nạp Tân, Doài nạp Dinh, vì vậy lấy Bính Tân Dinh cùng 
tam cát là lục tú. Lại Cấn Tốn Chấn Doài bốn quẻ, rút di hào giữa, 
còn hai hào thượng hạ, đều là âm đương được phối đó là cửu-lục 
hướng về hòa. Chấn quái Liêm trinh tuy hung, mà lấy phối được là 


185 


cát. Chấn nạp Canh, vì vậy lấy Chấn Canh cùng tam cát, lục tú là 
bát qúy. Lại tam hợp của Đoài là Tị Sửu; tam hợp của Chấn là Hợi 
Mùi; vì vậy lấy Tị Sửu Hợi Mùi cùng với bát qúy là thập nhị cát sơn. 
Đầu do từ địa mẫu quái mà định, như vậy tám cung đều có cửu điệu, 
thiên phụ quái được Càn Đoài đối nhau, Tốn Khảm đối nhau của 
thiên định quái. Địa mẫu quái được Ly Chấn đối nhau, Cấn Khôn đối 
nhau của thiên định quái mà cái dụng của sáu con đều đủ cả, VÌ vậy 
phép lật quái, cử ra thiên phụ, địa mẫu để xem lệ, thập nhị cát sơn 
lại chuyên cử địa mẫu để xem lệ. Khâu công khen ngợi chỗ bảo rằng 
"về sau lật lại cân nhắc làm ra bát sơn", đúng vậy. 


ĐOÀI CUNG PHIÊN QUAI 


Cự Ly Văn Tốn Vũ Khôn Phụ Đoài 
L==ử  ..——¬i —— “mm 
T : —— —i — H—— Khởi 
— == == =_.= Dùng 
Tham Càn Lộc Cấn Liêm Khảm Phá Chấn 


Hào thượng qủe Đoài biến làm Càn là Tham lang, hào trung 
Càn biến làm Ly là Cự môn, hào dưới Ly biến làm Cấn là Lộc tồn, 
hào giữa Cấn biến làm Tốn là Văn khúc, hào trên Tốn biến làm 
Khám là Liêm trinh, hào giữa Khảm biến làm hôn là Vũ khúc, hào 
dưới Khôn biến làm Chấn là Phá quân hào giữa Chấn biến trở về 
làm Đoài là Phụ Bật. 


186 


-TỐN CUNG PHIÊN QUÁI 


Vũ Ly Phụ Tến Cự Khôn Văn Đoài 
— ==.Du == == 
Liêm Càn Phá Cấn Tham Khảm Lộc Chấn 


Hào trên qủe Tốn biến làm Khảm là Tham lang, hào giữa knam 
biến làm Khôn là Cự môn, hào dưới Khôn biến làm Chấn là Lộc tồn,. 
hào giữa Chấn biến làm Doài là Văn khúc, hào trên Đoài biến làm 
Càn là Liêm trinh, hào giữa Càn biến làm Ly là Vũ khúc, hào đưới 
Ly biến làm Cấn là Phá quân, hào giữa Cấn biến trở về làm Tốn là 
Phụ Bật. l š ` 


KHẨM CUNG PHIÊN QUÁI 


Lộc Ly Tham Tốn Phá Khôn Liêm Đoài 
=—= = Eh"'  — 
= == —=“: == 

Văn Càn Cự Cấn Bật Khẩảm Vũ Chấn 


Hào trên qủe Khảm biến làm Tốn là Tham lang, hào giữa Tốn 
biến làm Cấn là Cự môn, hào dưới Cấn biến làm Ly là Lộc tồn, hào 
giữa Ly biến làm Càn là Văn khúc, hào trên Càn biến làm Đoài là 


187 


Liêm trinh hào giữa Doài biến làm Chấn là Vũ khúc, hào dưới Chấn 
biến làm Khôn là Phá quân, hào giữa Khôn biến trở về làm Khảm là 
Phụ Bật. 


Ỏ trên ba quẻ đều dùng lệ của thiên phụ quái. 


CẤN CUNG PHIÊN QUÁI 


Liêm Ly Phá Tốn ThamKhôn Lộc Đoài 
—_—ŠÉï= LG GẰ=ŸẼẪẰẼẰFi _ .__ “ am. 
— —= Uừng —— ——— 
— l =mHhởi —— —— 

Vũ Càn Phụ Cấn Cự Khảm Văn Chấn 


Hào trên qủe Cấn biến làm Khôn là Tham lang, hào giữa Khôn 

. biến làm Khảm là Cự môn, hào dưới Khảm biến làm Đoài là Lộc tồn, 

hào giữa Doài biến làm Chấn là Văn khúc, hào trên Chấn biến làm 

Ly là Liêm trinh, hào giữa Ly biến làm Càn là Vũ khúc, hào dưới 

Càn biến làm Tốn là Phá quân, hào giữa Tốn biến trở về làm Cấn là 
Phụ, Bật. 


CHẤN CUNG PHIÊN QUÁI 


Tham Ly Lộc Tốn Liêm Khôn Phá Đoài 
==_ˆ —= == Dù; 
| | | 
= == — = = Khởi 
Cự Càn Văn Cấn Vũ Khảm Phụ Chấn 


18& 


Hào trên qủe Chấn biến làm Ly là Tham lang, hào giữa Ly biến 
làm Càn là Cự môn, hào dưới Càn biến làm Tốn là Lộc tồn, hào giữa 
Tốn biến làm Cấn là Văn khúc, hào trên Cấn biến làm Khôn là Liêm 
trình, hào giữa Khôn biến làm Khảm là Vũ khúc, hào dưới Khảm 
biến làm Doài là Phá quân, hào giữa Đoài biến trở về Chấn là Phụ 
Bật. 


LY CUNG PHIÊN QUÁI 
Phụ Ly Vũ Tốn Văn Khôn Cự Đoài' 


Hào trên qủe Ly biến làm Chấn là Tham lang, hào giữa Chấn. 
biến làm Đoài là Cự môn, hào dưới biến làm hâm là Lộc tồn, hào 
giữa Khám biến làm Khôn là Văn khúc, bào trên Khôn biến làm Cấn 
là Liêm trinh, hào giữa Cấn biến làm Tốn là Vũ khúc, hào dưới Tốn 
biến làm Càn là Phá quân, hào giữa Càn biến trở về làm Ly là Phụ 
Bật. ˆ 

Ỏ trên ba qủe đều dùng lệ của địa mẫu quái. 

_ Theo phép của phiên quái, đều lấy một hào ở trên biến làm Sinh 
khí Tham lang, lấy hai hào ở trên biến làm Thiên y Qự Môn, một 
hào ở dưới biến làm Ngũ qủi Liêm Trinh, hai hào dưới biến làm Phúc 
đức Vũ khúc, hai hào trên dưới biến làm du hồn Văn khúc, hào giữa 
biến làm Tuyệt mệnh Phá quân, ba hào đều biến làm Tuyệt thể Lộc 
tồn, ba hào đều không biến thành Phục Vị Phụ Bật. Dại thể dùng 
một hào ở trên biến, hai hào ở trên biến hoặc một hào ở dưới biến, 


189 


hai hào ở đưới biến thì Càn Khôn Khảm Ly, bốn qủe dương tất biến 
làm bốn qủe âm Chấn Cấn Đoài Tốn, mà bốn qủe âm tất biến làm 
bốn qủe dương, vỉ vậy tam cát chọn dùng cho tọa sơn. Chỗ các nhà 
địa lý bảo rằng, dương long tọa âm sơn lập dương hướng, âm long 
tọa dương sơn lập âm hướng, đúng vậy. Sơn với hướng đã có âm 
dương không giống nhau, vì vậy luận hướng lại từ ngôi vị đối với 
bản cung phương Ngũ qửi khởi Tham lang, mà đem bản cung với 
Ngũ qủi đổi nhau, gọi là Ngõ qủi quái. Như Càn là bản cung, Tến là 
Ngũ qủi, chính la chuyển đem Tốn làm bản cung, từ Tốn đổi cung 
trên Khảm khởi Tham lang, Khôn là Cự món, Chấn là Lộc tồn, Doài 
là Văn khúc, Càn là Ngũ qủi, Ly là Vũ khúc, Cấn là Phá quân, Tốn 
là Phụ Bật. Như vậy sau Càn Tốn đổi nhau, vẫn lấy Càn là bản 
cung, Tốn là Ngũ qủi, thì được chố Khảm Khôn Ly là tam cát, lại 
đều là tranh dương với bản cung Càn, mà những qủe đó biến theo 
một trên, một dưới lấy thứ tự là Phụ Vũ, Phá Liêm Tham Cự Lộc 
Văn. Như vậy thì cát hung của biến quái, đều lấy chỗ âm đương 
phân chia ra làm định mà thôi, chưa hẳn có thâm ý vậy. Hoặc bảo 
rằng theo các lệ, cũng hợp ở đó. Thuyết này nói rằng: Tiên thiên bát 
quái một hào hàng trên biến, chỗ bản tượng sinh ra, âm dương 
tương phối, tương sinh, tương tỉ (sánh với nhau N.D), ấy là do đồng 
khí mà tương đác, vì vậy là Sinh khí. Hai hào hàng trên biến, chỗ 
bản nghi sinh ra (nghí: khuôn mẫu N.D), cơ ngẫu phối nhau, chế 
nhau mà không hại nhau, ấy là giống như sửa sai uốn lệch, vì vậy 
gọi là Thiên y. Một hào dưới biến, dương qua giao với âm. âm qua 
giao với dương, đi qua là khuất (co lại N.D), khuất là qủi, màA thứ tư 
của quái đều cách nhau năm ngôi vị, vì vậy gọi là Ngù qủi Hai hào 
hàng dưới biến, lão thiếu đồng tính, âm dương trao đổi, chí thì tương 
đắc, khí thì tương sinh, vì vậy là Phúc đức. Hai hào trên dưới biến, 
dương nghỉ cách ngôi vị mà giao ở âm, âm nghỉ cách ngoi vị mà giao 
ở dương, âm đương cơ ngẫu đều không tương phối, vì vậy gọi là Du 
hồn. Một hào ở giữa biến, dương nghi cách ngôi vị mà hoàn trở về 
dương, âm nghỉ cách ngôi vị mà hoàn trở về âm khí đơ trái lại quí 


190 


trở về mà giao nhau lại khác, vỉ vậy gọi là Tuyệt mệnh Ba hào đều 
biến thì quái vị đối xung, toàn không phải là bản thể, vì vậy gọi là 
Tuyệt thể. Ba hào đều không biến thì tự được bản cung, vì vậy gọi là 
Phục vị, giống như nói là phục ngâm) vậy. Thi tám cung quái 
tượng, thì hào trên giữ thế quái là bản cung Phục vị, thế quái ban sơ 
là Ngũ qủi, thế quái hai là Phúc đức, thế quái ba là Tuyệt thể, thế 
quái bốn là Thiên y, thế quái năm là Sinh khí, quái du hồn là Du 
hồn, quái qui về hồn là Tuyệt mệnh. Như Càn lại gặp Cần thì là 
trùng Cân, là hào thượng giữ thế quái, đúng là phục ngâm. Càn Tốn 
gặp nhau thì thành Cấu, Tiểu xúc, đều là sơ thế quái, là Ngũ qủi. 
Càn Cấn gặp nhau thì thành Độn, Đại xúc, đều là thế quái hai, là 
Phúc đức. Càn Khôn gặp nhau thì thành Thái, Bí, đều là thế quái ba 
là Tuyệt thể. Càn Chấn gặp nhau thì thành Vô vọng, Đại tráng đều 
là thế quái bốn là Thiên y. Càn Đoài gặp nhau thì thành Lý, Quải, 
đều là thế quái năm là Sinh khí. Căn Khảm gặp nhau thì thành 
Nhu, Tụng, đều là du bồn qưái là Du hồn. Càn Ly gặp nhau thì 
thành Đồng nhân, Dại hữu đều là qui hồn quái, là Tuyệt mệnh. 
Ngoài ra phỏng theo như thế. 

Nay theo thuyết của tiên thiên rất khéo, chỗ tám cung quái 
tượng thì duy Tuyệt Thể, Du hồn, Tuyệt mệnh nghỉa hợp với quái 
biến, ngoài ra không có chỗ dùng. Dại thể giữ lấy như thế để ghi 
nhớ mà thôi. Đồ hình liệt bày ra ở sau. l 


THÍCH Ý 


Tiểu du niên biến quái "Thanh nang kinh" gọi là Cửu diệu, lại 
gọi là phiên quái. Từ qủe Càn khởi, lật lại là thiên phụ quái, từ qủe 


(1) Phục ngâm: Thuật ngữ của Kỳ môn độn Giáp, lại gọi là Cửu tính phục ngâm. Thiên bàn 
Thiên bồng gia thêm địa bản Thiên bồng. cửu tỉnh nhưng tại bản cung không động là phục 
ngâm. chính là tượng hung. 


191 


Khôn khởi lật lại là địa mẫu quái. Hai qủe đó đều do từ thiên định 
quái lật lại biến mà tới. Tranh âm, tranh đương của thuật kham dự 
tam cát, lục tú, bát qúi, thập nhị cát long, nguồn gốc đều xuất ra từ 
đó. Đời sau dùng nó lại gắn với việc hợp hôn của nam nữ, cho nên 
goi là Du niên. Nhân về dương trạch đã cớ phép Du niên biến quái 
cho nên mới đem phép này gọi là Tiểu du niên. Phương pháp đớ là 
lấy theo thứ tự Tham lang Cự môn Lộc tồn Văn khúc Liêm trinh Vũ 
khúc Phá quân Tả phù Hữu bật phối hợp với bát quái, cửu cung, ngũ 
tỉnh chuyển lật lại. Địa lý gia thì theo khởi ở trên sơn lấy Tham lang 
Cự môn Liêm trinh và cát, ngoài ra là hung. Tuyển trạch gia thì 
theo khởi trên hướng, lấy Tham lang Cự môn Vũ khúc Văn khúc là 
cát, ngoài ra là hung. Hai nhà dùng nghĩa đều không giống nhau. 


THIÊN ĐỊNH QUÁI 


Theo thiên định quái khởi lệ chỉ đùng hào trên của bản quái 
biến làm qủe đối lại, bởi vÌ thế vị trí của các qủe cớ thể đem đổi cho 
nhau đều không cố định bất biến. 

Địa mắu quái 

Theo chỗ gọi là địa mẫu quái chẳng qua là đặc cử qủe Khôn làm 
đại biểu cho các qủe khác. VÍ như lấy Khôn làm bản long thì Cấn là 
Tham lang, Tốn là Cự môn, Đoài là Vũ khúc, cho nên Cấn Tốn Đoài 
là tam cát. Quẻ Cấn nạp Bính qủe Tốn nạp Tân, qủe Đoài nạp Dinh. 
Cho nên lấy Bính Tân Dinh hợp với tam cát là lục tú. Rút đi hào 
giữa của bốn qủe Cấn Tốn Chấn Đoài chỗ dư ra hai hào trên đưới 
đều là âm dương tương phối, gọi là "cửu Ìục xung hòa". Qủe Chấn 
Liêm trinh nguyên là hung, thời đó âm dương đác phối, biến mà 
thành cát. Chấn nạp Canh, cho nên lấy Chấn Canh hợp với tam cát, 
lục tú là bát quý. Còn tam hợp của Đoài là tị (Dậu) Sửu, tam hợp của 
Chấn là Hợi (Mão) Mùi, cho nên lấy Tị Sửu Hợi Mùi cùng bát qúy là 
thập nhị cát sơn. Đều do địa mẫu quái mà định. Nhưng tám cung 


192 


đều có cửu tỉnh. Thiên phụ quái được Càn Đoài đối nhau của thiên 
định quái, Tốn Khảm đối nhau, địa mẫu quái được Ly Chấn đối nhau 
của thiên định quái, Cấn Khôn đối nhau. Ngoài ra nội du.g của sáu 
qủe ôm lấy tất cá không để xót. Cho nên phép phiên quái là cử thiên 
phụ, địa mẫu lấy làm đại biểu, thập nhị cát sơn lại chuyên cử địa 
mẫu lấy làm đại biểu. Khâu công khen ngợi chỗ nơi "về sau lật lại 
nghĩ ra làm bát sơn" chính là ý tứ ở chỗ này. 


Theo phép phiên quái, đều lấy một hào thượng biến làm Sinh 
khí Tham lang, hai hào thượng biến làm Thiên y Cự môn, một hào 
hạ biến làm Ngũ qủi Liên trinh, hai hào hạ biến làm Phúc đức Vũ 
khúc, hai hào thượng hạ biến làm Du hồn Văn khúc, bào giữa biến 
làm Tuyệt mệnh Phá quân, ba hào đều biến làm Tuyệt thể Lộc tồn, 
ba hào đều không biến làm Phục vị Phụ Bật. Theo quy luật phiên 
biến như thế là bốn qủe dương Càn Khôn Khảm Ly tất nhiên chuyên 
biến làm bốn qủe âm Chấn Cấn Đoài Tốn, mà bốn qủe âm tất biến 
làm bốn qủe dương, âm đương đổi nhau, vì vậy là tam cát, tại tuyển 
trạch tọa sơn chọn dùng thời. Các nhà địa lý chỗ bảo rằng dương 
long toạ âm sơn lập dương hướng, âm long fọa đương sơn lập âm 
hướng. Chỗ dùng ý chính tại ở đó. Đã thế sơn với hương lại cố âm 
dương không giống nhau cho nên luận hướng lại theo ngôi vị đối với 
bản cung phương Ngũ qủi khởi Tham lang, mà lấy bản cung với Ngũ 
qủi trao đổi lẫn nhau gọi là qủe Ngũ qủi. Dựa vào phương pháp 
phiên biến đó, thì chỗ bảo là cát hung của biến quái, đều do chỗ 
thuộc về âm dương quyết định cũng không có thâm nghĩa gì. Có 
người căn cứ vào tiên thiên bát quái để khão sát biến quái, cũng có 
chỗ hợp nhau. Loại đó giải thích rõ ràng mười phần sảo điệu, nhưng 
tám cung quái tượng chỉ có Tuyệt thể, Du hồn, Tuyệt mệnh với quê 
biến là dùng ý giống nhau, ngoài ra nói cũng không thông. 


193 


ĐẠI DU NIÊN BIẾN QUÁI 


Đại du niên biến quái các, nhà xem dương trạch dùng. Tuyển 
trạch có thuyết lấy tuổi đã trải qua của trạch trưởng phối hợp với 
việc tu tạo, vì vậy có tên là du niên. Bởi địa lý cũng có phép du niên 
biến quái, vì thế có tên là đại du niên. Tiểu âm mà đại dương vậy. 
Phép này cũng do thiên định quái lật lại biến mà xuất ra, rồi lấy 
Tham lang, Liêm trính, Vũ khúc, Văn khúc, Lộc tồn, Cự môn, Phá 
Quân, Phụ Bật làm thứ tự. Nhữ Càn là bản cung, hào trên của Càn 
biến làm Đoài là Tham lang hào giữa của Đoài biến làm Chấn là 
Ngũ qủi, hào dưới của Chấn biến làm Khôn là Vũ khúe, hào giữa của 
Khôn biến làm Khảm là Văn Khúc, hào trên của Khảm biến làm Tốn 
là Lộc tồn, hào giữa của Tốn biến làm Cấn là Cự môn, hào dưới của 
Cấn biến làm I„y là Phá quân, hào giữa của Ly biến quay về làm Càn 
là Phụ Bật. Tham lang với tiểu du giống nhau cũng gọi là Sinh khí, 
Liêm trinh tức là Cự môn của tiểu du, cũng gọi là Ngũ qủi. Vũ khúc 
tức là Tuyệt thể của tiểu du, lại gọi là Diên niên. Văn khúc với tiểu 
du giống nhau, lại gọi là Lục sát. Lộc tồn tức là Ngũ qủy của tiểu 
8u, lại gọi là Họa hại. Cự môn là Phúc đức của tiểu du, cũng gọi là 
Thiên y Phá quân, Phụ Bật với tiểu đu giống nhau. Đại để phép của 
dương trạch, lấy Càn Doài là lão dương, Cấn Khôn là lão âm, by 
Chấn là thiếu Am. Tốn Khảm là thiếu dương. Hai lão phối với nhau 
là Tây tứ trạch, hai thiếu phối với nhau là Dông tứ trạch. Dông Tây 
đều tự phối nhau là cát. cài vào phối nhau là hung, vÌ vậy cát hung 
của biến quái với tiểu du niên có chỗ giống và khác nhau. Phép của 
phiên quái đều lấy một hào ở trên biến là Sinh khí Tham lang, hai 
hào ở dưới biến làm Thiên y Cự môn, ba hào đều biến làm Điên niên 
Vũ khúc, ba hào đều không biến làm Phục vụ Phụ Bật. Đại để hào 
trên biến thì Càn Doài đáp đổi nhau biến, Cấn Khôn đáp đổi nhau 
biến, Ly Chấn đấp đổi nhau biến, Khảm Tốn đắp đổi nhau biến. Hai 
hào dưới biến thì Càn Cấn đấp đổi nhau biến, Đoài Khôn đắp đổi 


194 


nhau biến, Ly Khảm đấp đổi nhau biến, Chấn Tốn đắp đổi nhau 
biến. Ba hào đều không biến thì tự được bản cung. Đều là lão thiếu 
mỗi cái tự phối với nhau, vì vậy là cát. Ngoài thế ra thì lão thiếu cài 
vào nhau phối, vì thế là hung. Tại tám cung quái tượng, thì qủe thế 
ở hào thượng là Phục vị, qủo thế ở hào sơ là Họa hại, qủe thế ở hào 
nhị là Thiên y, qủe thế ở hào tam là Diên niên, qủe thế ở hào tứ là 
Ngũ qủi, qủe thế ở hào ngũ là Sinh khí, qủe Du hồn là Lục sát, qủe 
Quy hồn là Tuyệt mệnh. Với lệ của tiểu du niên cũng có chỗ khác, có 


chỗ giống. Dồ hình đều liệt bày ở dưới. 


ĐỒ HÌNH BIẾN MỘT HÀO THƯỢNG 


Càn 


. 
__—-' - 
-" 
_‹i 
u1eu% 


Tiểu du niên Sinh khí cát 
Đại du niên Sinh khí cát 


195 


Cần ruột hào thượng biến Đoài một hào thượng biến 


làm Đoài làm Càn 

Ly một hào thượng biến Chấn một hào thượng biến 
làm Chấn làm Ly 

Tốn một hào thượng biến Khảm một hào thượng biến 
làm Khảm làm Tốn 

Cấn một hào thượng biến RKhôn một hào thượng biến 
làm Khôn làm Cấn 


Càn Đoài, chỗ lão dương sinh, Ly Chấn, chỗ thiếu âm sinh. Tốn 
Khảm, chố thiếu dương sinh. Cấn Khôn chỗ lão âm sinh, chính là 
thứ tự của tự nhiên tiên thiên sinh quái. Càn Đoài hai kim song đôi 
nhau. Chấn Ly mộc hỏa sinh nhau, Khảm Tốn thủy mộc tương sinh, 
Cấn Khôn hai thổ sánh nhau. Mà hậu thiên Càn dương, Đoài âm; 
Chấn dương Ly âm, Khảm dương, Tốn âm; Cấn dương, RKhôn âm. 
Càn Khôn Khám Ly phối với cơ của Lạc thư, Đoài Chấn Cấn Tốn 
phối với ngẫu của Lạc thư; lại đều là được âm dương phối, ấy là 
tượng tối cát. Vi vậy tiểu du, đại du niên đều lấy làm Sinh khí. 


ĐỒ HÌNH BIẾN HAI HÀO THƯỢNG 


Càn hai hào thượng biến Chấn hai hào thượng biến làm 
làm Chấn Càn 

Đoài hai hào thượng biến Ly hai hào thượng biến làm 
làm Ly Đoài 

Tốn hai hào thượng biến Khôn hai hào thượng biến làm 
làm Khôn Tốn 

Khám bai hào thượng biến Cấn hai hào thượng biến làm 
làm Cấn Khảm 


196 


ĐỒ HÌNH BIẾN HAI HÀO THƯỢNG 


Ly 
_—— 
== vẤ 
à Me 
/ 
⁄ 
..Ì v 
tem 


Tiên du niên Thiên y cát 
Đại đu niên Ngũ qủi hưng 
Càn Chấn kim mộc tương khắc. Đoài Ly hỏa kim tương khắc, 

đều là chỗ dương nghỉ sinh. Tốn Khôn mộc thổ tương khác. Khảm 
Cấn thủy thổ tương khắc, đều là chỗ âm nghỉ sinh. Lạc thư còn 
thêm âm đương phối với nhau có nghĩa là chế nhau mà không hại 
nhau, vì vậy tiểu du niên lấy làm Thiên y, đại du niên thì lấy chỗ lão 
thiếu không phối nhau làm hung. Lại lấy tương khác là qủy, vì vậy 
là Ngũ qủi. Nghia đều có dùng vậy. 


ĐỒ HÌNH MỘT HÀO DUÔI BIẾN 


Càn một hào hạ biến làm Tốn 'Tốn một hào hạ biến làm Càn. 
Doài một hào hạ biến làm Khảm Khảm một hào hạ biến làm 
Đoài 


197 


ĐỒ HÌNH MỘT HÀO DƯỚI BIẾN 


"ự 


Tiểu du niên Ngũ qủi hung 
Đại du niên Họa hại hung 


Ly một hào hạ biến làm Cấn Cấn một hào hạ biến làm Ly 
Chấn một hào hạ biến làm Khôn Khôn một hào hạ biến làm 
Chấn 

Lấy Càn Doài Ly Chấn bốn dương qua giao với bốn âm Tốn 
Khảm Cấn Khôn. Tốn Khảm Cấn Khôn bốn âm qua giao với bốn 
dương Càn Doài Ly Chấn, lão thiếu đều không phối với nhau, vì vậy 
tiểu du niên lấy đi qua mà cong khuất là qủi. Lại theo thứ tự của 
tiên thiên quái đều cách năm ngôi vị, vì vậy là Ngũ qủi. Đại du niên 
đã dùng tương khắc làm qủi, thì lấy như thế là Họa hại, đều không 
cát vậy. 


198 


ĐỒ HÌNH HAI HÀO HẠ BIẾN 


Càn 


>> 


Ñ 


` 


LưệUX 


} 
I1 
+ * 
kề) + 4Ð 
vĩ 


Tiểu du niên Phúc đức cát 
Đại du niên Thiên y cát 


Cân hai hào hạ biến làm Cấn Cấn hai hào hạ biến làm Căn 


Đoài hai hào hạ biến làm Khôn ` Khôn hai hào hạ biến làm 
Đoài 


Ly hai hào hạ biến làm Tốn Tốn hai hào hạ biến làm Ly 
Chấn hai hào hạ biến làm Khảm Khâm hai hào hạ biến làm 
Chấn 


Càn Cấn thổ kim tương sinh. Đoài Khôn thổ kim tương sỉnh, hai 
lão phối với nhau. Tốn Ly mộc hỏa tương sinh. Khảm Chấn thủy 
mộc tương sinh, hai thiếu phối với nhau. Luận bát quái thì lấy âm 


199 


dương tự được là Đức. Luận cửu cung thì lấy âm dương thích hợp 
nhau (tương đác) là Đức. Vì vậy tiểu du niên lấy làm Phúc đức. Đại 
du niên lấy là quẻ ba hào đều biến; lão, trưởng, chính thiếu phối với 
nhau là cát, không là ngày Phúc đức mà là ngày Diên niên thì lấy 
thế là ngày Thiên y. Dều là cát quái. 


ĐỒ HÌNH HAI HÀO THƯỢNG HẠ BIẾN 


Càn 


® 


TL. ` 


"k : 
IỈI 5 
4 
+ 
‹ ⁄⁄⁄‹ 
% == lờ 
Khön 


Tiểu du niên Du hồn hung . 
Đại du niên Lục sát hung 


Càn hai hào thượng hạ biến ERhẩm hai hào thượng hạ biến 


làm Khảm : làm Cần 
Đoài hai hào thượng hạ biến Tốn hai hào thượng hạ biến 
làm Tốn làm Đoài 


200 


Ly hai hào thượng hạ biến Khôn bai hào thượng hạ biến 


làm Khôn làm Ly 
Chấn hai hào thượng hạ biến Cấn hai hào thượng hạ biến 
làm Cấn làm Chấn 


Lưỡng nghi, tứ tượng, giao nhau biến đổi, mà bát quái, cửu 
cung, âm dương, lão thiếu đều không phối với nhau, đi qua mà 
không tương đắc, vì vậy tiểu du niên lấy làm Du hồn, đại du niên lấy 
nó là lần biến thứ sáu của quái bản cung, vÌ vậy là Lục sát. Đều 
thông cát. 


ĐỒ HÌNH MỘT HÀO GIỮA BIẾN 
Càn 


uUeu34 


Tiểu du niên Tuyệt mệnh hung 
Đại du niên Tuyệt mệnh hung 


201 


Càn hào giữa biến làm Ly - Ly hào giữa biến làm Càn 


Đoài hào giữa biến làm Chấn Chấn hào giữa biế+ làm Đoài 

Tốn hào giữa biến làm ấn Cấn hào giữa biến làm Tốn 

Khảm hào giữa biến làm Khôn Khôn hào giữa biếr. làm 
Khảm 


Càn Ly hỏa kim tương khắc. Đoài Chấn kim mộc tương khác. 
Tốn Cấn mộc thổ tương khác. Khảm Khôn thủy thổ tương khắc: cơ 
ngẫu, lão thiếu đều không phối với nhau, còn đều là tự hoàn trở về 
bản thể, vừa vận tương phản với Sinh khí. Lại biến quái hay phiên 
quái đến đấy là bảy biến mà đừng lại, đúng là tượng tối hung. Vì vậy 
tiểu du niên, đại du niên đều lấy làm Tuyệt mệnh. 


ĐỒ HÌNH BA HÀO ĐỀU BIẾN 


Cần 

_—_—__, 

ku ——= —=.| 
° 


⁄ ` 


% — $ 
XI... 
Khôn 


Tiểu du niên Tuyệt thể hung 
Đại du niên Diên niên cát 


202 


Càn ba hào đều biến làm Khôn KRhôn ba hào đều biến làm 
Căn 


Doài ba hào đều biến làm Cấn Cấn ba hào đều biến làm 
Đoài ˆ 


Khảm ba hào đều biến làm Ly Ly ba hào đều biến làm 
Khám _ 

Chấn ba hào đều biến làm Tốn Tốn ba hào đều biến làm 
: Chấn 


Càn Khôn Khảm Ly phối với cơ của Lạc thư; Doài Cấn Chấn 
Tốn phối với ngẫu của Lạc thư. Lại 1 với 9, 3 với 7, 2 với 8, 4 với 6 
gia vào nhau đều là đến cực là số 10, địa lý gia lấy cô âm, cô dương 
là hung, vì vậy tiểu du niên dùng nghĩa toàn biến là Tuyệt thể. Càn 
phụ. Khôn mẫu; Chấn trưởng nam, Tốn trưởng nữ; Khám trung 
nam, Ly trung nữ; Cấn thiếu nam, Đoài thiếu nữ; tương trạch gia 
lấy âm dương chính phối là cát, vì vậy đại du niên chọn nghía đều 
ứng với Diên niên. Một cát, một hung đều tùy theo chỗ dùng nớ. 


THÍCH Y 


Dại du niên biến quái, tiện dụng cho thuật phong thủy, tương 
trạch thời. Trạch cát thuật cũng có phương pháp lấy niên mệnh của 
gia chủ phối hợp tuyển chọn ngày cát trong tu tạo, vì thế gọi là tiểu 
du niên. Bởi vÌ phong thủy cũng có phép du niên biến quái cho nên 
gọi thế là đại du niên ý tứ tiểu là âm mà đại là dương. Cơ bản 
phương pháp này là do ở thiên định quái biến lật mà xuất ra, cửu 
tỉnh thì lấy thứ tự là Tham lang, Liêm trinh, Vũ khúc, Văn khúc, 
Lộc tồn, Cự môn, Phá quân, Phụ Bật.'Tham lang của đại du niên 
biến quái với tiểu du niên giống nhau, còn gọi là Sinh khí. Liêm 
trinh tức là Cự môn của tiểu du "niên, còn gọi là Ngũ qui, Vũ khúc 
tức là Tuyệt thể của tiểu du niên, lại gọi là Diên niên. Văn khúc 
giống với tiểu du niên, lại gọi là Lục sát. Lộc tồn tức Ngũ qủi của 
tiểu du niên, lại gọi là Họa hại. Cự môn tức Phúc đức của tiểu du 
niên, cũng gọi là Thiên y. Phá quân, Phụ Bật giống với tiểu du niên. 
Phép xem dương trạch lấy Căn Đoài là lão dương, Cấn Khôn là lão 
ãm, Ly Chấn là thiếu âm, Tốn Khảm là thiếu dương. Hai lão phối 


208 


với nhau là Tây tứ trạch, hai thiếu phối với nhau là Đông tứ trạch. 
Đông Tây mỗi cái tự phối với nhau là cát, xen ghép phối với nhau thì 
là hung. Cho nên cát hung của đại dụ niên biến quái với tiểu du niên 
có chỗ giống mà cũng có chỗ khác nhau. Phương pháp của phiên 
quái, đều là lấy một hào thượng biến làm Sinh khí Tham lang, hai 
hào dưới biến làm Thiên y Cự môn. Ba hào đều biến làm Diên niên 
Vũ khúc. Ba hào đều không biến là Phục vị Phụ Bật. Loại phiên quái 
này đều là lão thiếu mỗi loại tự phối nhau, cho nên cát tường. Ngoài 
thế ra đều là lão thiếu xen ghép phối nhau, cho nên không cát. Tại 
trong tám cung quái tượng quẻ thế ở hào thượng là Phục vị, quẻ thế 
ở hào sơ là Họa hại, qủe thế ở hào nhị là Thiên y, qủe thế ở hào tam 
là Diên niên, qủe thế ở hào tứ là Ngũ qủi, qủe thế ở hào ngũ là Sinh 
khí, qủe Du hồn là Lục sát, qủe Quy hồn là Tuyệt mệnh. So với lệ 
của tiểu du niên, cũng có chố khác, chỗ giống nhau. 


GÓI Ý 


Mộ long biến vận, niên nguyệt khắc sơn gia, bát quái nạp Giáp 
tam hợp với tiểu du niên, đại du niên biến quái, loại lý luận này 
không chỉ thường dùng để chọn ngày, địa lý gia phán đoán âm 
dương trạch, phong thủy chọn phương, kén hướng, ứng dụng đặc 
biệt nhiều lần.. ˆ 

Bát quái nạp Giáp tam hợp và tiểu du niên, đại du niên biến 
quái là từ học thuyết bát quái suy diễn ra mà lại Học thuyết bát 
quái là một loại mười phần thần bí, mười phần sâu xa khó hiểu, 
đồng thời lại là hệ thống mười phần phong phú rộng lớn. Nơ rất có 
khả năng nắm chác quy luật cơ bản của vũ trụ thế giới phát triển 
rất là ẩn bí, cho nên ở tự nhiên, xã hội, nhân sự, các loại khoa học 
hiện đại, quản lý xÍ nghiệp đều có thể ứng dụng, mà còn xuất ra 
nhiều lần thành tích kỳ diệu, khiến cho người ta khen ngợi không 
thôi, Học thuyết bát quái lại là một loại biện chứng, phát triển có hệ 
thống, không cớ tuyệt đối cát hung. Cho nên tại trong đại du niên 
biến quãi, hai hào thượng biến với ba hào đều biến đã xuất hiện hiện 
tượng mâu thuẫn Tức hai hào thượng biến, tiểu du niên lấy là Thiên 
y cát, đại du niên thi lấy là Ngũ qủy hung; ba hào đều biến, tiểu du 
niên lấy là Tuyệt thể hung, đại du niên thì lấy là Diên niên cát, điều 
đó là có thể lý giải và tiếp thu được. 


204 


TÁM CUNG QUÁI TƯỢNG 


Tiểu |Phụ |Ngũ Phúc | Tuyệt | Thiên Tuyệt 
dụ niên Bậi quỷ đức Thể y mệnh 
Đại |Phục |Họa Thiên [Diên |Ngũ Sinh Lục Tuyệt 
dụ niên| — vị hại y niên quỷ khí sát | mệnh 


Quê Quê Quẻ 
Du Quy 
hồn 


205 


206 


Hiệp ký biện phương thư - Quyển 3 
NGHĨA LỆ 1 


1 - Tổng luận 

2 - Tuế đức 

ở - Tuế đức hợp 

4 - Tuế can hợp 

Š - Tuế chỉ đức 

6 - Thái tuế 

7 - Tuế phá, Đại hao 

8 - Đại tướng quân 

9 - Tấu thư 

10 - Bác sĩ 

11 - Lực sĩ 

12 - Tầm thất 

18 - Thm quan 

14 - Tầm mệnh 

15 - Thng môn 

16 - Thái âm, Điếu khách 
17 - Quần xú 

18 - Quan phù, Súc quan 
19 - Bạch hổ 


20 - Hoàng phan 

21 - Cẩu ví 

22 - Bệnh phù 

23 - Tử phù, Tiểu hao 
24 - Kiếp sát 

25 - Thi sát 

26 - Tuế sát 

27 - Phục binh, Đại họa 
98 - Ngũ binh tổng đồ 
29 - Tuế hình 

30 - Dại sát 

31 - Phi liêm 

32 - Kim thần 

33 - Ngũ qủi 

34 - Phá bại ngũ qủi 


8ö - Ngày xuất ra du chơi của Thái tuế trở xuống các thần sát Ở 
dưới 


36 - Ngày du thần 


296 


NGHĨA LỆ 1 


Tuyển chọn( thần sát, từ cổ đã có các nhà Kiến Trừ (2, Kham 
dư), tùng thời), Nhưng nghĩa nó không truyền lại được hết, khởi 
lệ nhiều bộ đặc biệt sai làm. Nay tương đối sưu tầm biên tập lại, 
chọn chỗ nào sát gần lý mà văn chương điển nhã. Giải thích thêm 
vào, sửa những chỗ sai lầm, hầu như nghĩa cát hung bởi do lệ có thể 
tÌìm được mà không bị mê hoặc vào các thuyết của thuật số thế tục. 
Làm ra nghĩa lệ. 


THÍCH Ý 


Trạch cát thần sát, thời cổ đã có Kiến Trừ, Kham dư, tùng 
thời... nhiều nhà, nhưng do thời gian đã lâu đời, ý nghĩa không đầy 
đủ, khởi lệ sai lầm càng nhiều. Nay mở rộng việc sưu tầm, biên tập, 
tuyển chọn nội dung gần sát lý mà văn chương lại điển nhã, giải thích 
thêm vào, sửa chữa, uốn nắn sai lầm, khiến cho nghĩa lệ cớ thể tìm 
được không bị tà khuyết của thế tục làm mê hoặc. 


GỌI Ý 


Nghĩa lệ của "Biện phương thư" có sáu quyển, theo đó tự thuật 
suốt cả thuật trạch cát về năm, tháng, ngày, giờ của bốn loại thần 


(1) Tuyển trạch: tức là thuật chọn điều cát, lại chỉ rõ là tuyển chọn ngày cát. 

(2) Kiến Trù: tức là các nhà Kiến Trù; 1 loại thuật chọn những điều cát, thời Hán đã có, lấy 
địa chí định phương vị cho tuế, nguyệt để xem cát hung. 

(3) Kham dự: tức là thuật phong thủy, lại gọi là thuật thanh điều, thuật thanh mã, thuật 
thanh nang. Lấy âm dương ngữ hành, khí luận, bát quái, thiên nhân hợp nhất, các lý luận 
phán định cát hung của âm đương trạch, tiên Tần đã có. 

(4) Tùng thỏ;: thuật trạch cát là 1, chủ yếu lấy âm dương ngũ hành phối hợp với năm tháng 
ngày giỏ, sinh ra các loại thần sát phán định ngày giờ cất hung, nghỉ Kị. Thời Hán đã có. 


209 


sát lớn về tính chất, nghi kị, do đâu mà đến với qui luật vận hành 
của nó... tương đương với việc "giải thích danh từ" của thuật trạch 
cát. 


TỔNG LUẬN 


Khởi sự, không cứ nhỏ to, việc nên làm tất phải chọn ngày giờ 
chăng, gọi đó là kính thiên vậy. Sách chép lại rằng: "Dịch Bào quy 
ngành mặt về Nam, mà Thiên tử cuốn mũ ngoánh mặt về Bắc. Tuy 
có tâm thông mình sáng suốt tất dẫn đến phán đoán cho hiểu rõ nó, 
cho hay không dám tự chuyên, để tôn trời vậy". Xưa người quân tử, 
ở thời quan sát cái tượng mà ham xem "Hệ từ" đến từng việc, việc 
đó hợp với qủe nào, hào nào, ứng có biến nào ứng vào, sớm đã mưu 
tính các mặt vì thế trong lòng mới sáng suốt như vậy. Huống chỉ lại 
mưu tính với khanh sỹ đại phu, đến với thứ dân, cũng có hoạn nạn 
nào chưa xét kỹ, bởi vì lại còn nhất định biến động thời phải quan 
sát nớ biến mà còn giờ trò bới toán nào đây. Phàm đem bẩm tính 
huyết khí tâm trí, tất hợp với chư hư linh, không trái với trời, mà 
sau cái lý của thiên hạ mới khiến cho được đầy đủ vậy, mà không 
quan tâm đến thời chưa có việc đã sai lầm trước rồi. Nghĩa của 
tuyển trạch cũng giống như thế. Chỗ trời đất thần kỳ hướng vào 
thời thuận theo, chỗ kị thời tránh đi, nếu như đã tuân theo thì đối 
với cung đỉnh, dùng tình cảm chân thành làm sự việc sáng rõ ví như 
lại răn bảo với 'lư tả" (dân nghèo N.D) để hiệp khí với thể chất tốt 
đẹp, đại thể để nói rằng kính trời như thế. Nếu như nói rằng nếu 
đúng thời là phúc, ví bằng không đúng thời là họa, thời đơ là lời nới 
quanh co lắt léo của thuật sỹ mà nó chẳng có cội nguồn. Vương 
Sung "Luận hoành" đốc hết sức bác bỏ, lại thêm nho sỹ câu chấp cổ 
hủ mà không thấy nghĩa lớn, Giỏi như Tuân Duyệt "Thân giám" nói 
rằng: "Hoặc hỏi thời đều là kị, thì bảo rằng: chỗ này là việc tính toán 


219 


NGHĨA LỆ 1 


Tuyển chọn( thần sát, từ cổ đã có các nhà Kiến Trừ (2, Kham 
dưỔ), tùng thời). Nhưng nghĩa nó không truyền lại được hết, khởi 
lệ nhiều bộ đặc biệt sai làm. Nay tương đối sưu tầm biên tập lại, 
chọn chỗ nào sát gần lý mà văn chương điển nhã. Giải thích thêm 
vào, sửa những chỗ sai lầm, hầu như nghĩa cát hung bởi do lệ có thể 
tìm được mà không bị mê hoặc vào các thuyết của thuật số thế tục. 
Lâm ra nghĩa lệ. 


THÍCH Ý 


Trạch cát thần sát, thời cổ đã có Kiến Trừ, Kham dư, tùng 
thời... nhiều nhà, nhưng do thời gian đã lâu đời, ý nghĩa không đầy 
đủ, khởi lệ sai lầm càng nhiều. Nay mở rộng việc sưu tầm, biên tập, 
tuyển chọn nội dung gần sát lý mà văn chương lại điển nhã, giải thích 
thêm vào, sửa chữa, uốn nắn sai lầm, khiến cho nghĩa lệ có thể tìm 
được không bị tà khuyết của thế tục làm mê hoặc. 


GÓI Ý 


Nghĩa lệ của "Biện phương thư" cơ sáu quyển, theo đó tự thuật 
suốt cả thuật trạch cát về năm, tháng, ngày, giờ của bốn loại thần 


(1) Tuyển trạch: tức là thuật chọn điều cát, lại chỉ rõ là tuyển chọn ngày cát. 

(2) Kiến Trừ: tức tà các nhà Kiến Trừ; 1 loại thuật chọn những điều cát, ihởi Hán đã có, lấy 
địa chi định phương vị chơ tuế, nguyệt để xem cát hung. 

(3) Kham dự: tức là thuật phong thủy, lại gọi là thuật thanh điều, thuật thanh mã, thuật 
thanh nang. Lấy âm đương ngũ hành, khí luận, bát quái, thiên nhân hợp nhất, các lý luận 
phán định cát hung của âm đương trạch, tiên Tần đã có. 

(4) Tùng th:‹: thuật trạch cát là I, chủ yếu lấy âm dương ngũ hành phối hợp với năm tháng 
ngày giỜ. sình ra các loại thần sát phán định ngày giở cát hung, nghi kị. Thời Hán đã có. 


209 


sát lớn về tính chất, nghị kị, do đâu mà đến với qui luật vận hành 
của nó... tương đương với việc "giải thích đanh từ" của thuật trạch 
cát. 


TỔNG LUẬN 


Khởi sự, không cứ nhỏ to, việc nên làm tất phải chọn ngày giờ 
chăng, gọi đố là kính thiên vậy. Sách chép lại rằng: "Dịch Bào quy 
ngảnh mặt về Nam, mà Thiên tử cuốn mũ ngoánh mặt về Bắc. Tuy 
có tâm thông minh sáng suốt tất dẫn đến phán đoán cho hiểu rõ nó, 
cho hay không dám tự chuyên, để tôn trời vậy". Xưa người quân tử, 
ở thời quan sát cái tượng mà ham xem "Hệ từ" đến từng việc, việc 
đó hợp với qủe nào, hào nào, ứng có biến nào ứng vào, sớm đã mưu 
tính các mặt vì thế trong lòng mới sáng suốt như vậy. Huống chỉ lại 
mưu tính với khanh sỹ đại phu, đến với thứ đân, cũng có hoạn nạn 
nào chưa xét kỹ, bởi vì lại còn nhất định biến động thời phải quan 
sát nó biến mà còn giở trò bới toán nào đây. Phàm đem bẩm tính 
huyết khí tâm trí, tất hợp với chư hư linh, không trái với trời, mà 
sau cái lý của thiên hạ mới khiến cho được đầy đủ vậy, mà không 
quan tâm đến thời chưa có việc đã sai lầm trước rồi. Nghĩa của 
tuyển trạch cũng giống như thế. Chỗ trời đất thần kỳ hướng vào 
thời thuận theo, chỗ kị thời tránh đi, nếu như đã tuân theo thì đối 
với cung đình, đùng tình cảm chân thành làm sự việc sáng rõ ví như 
lại răn bảo với "lư tả" (đân nghèo N.D) để hiệp khí với thể chất tốt 
đẹp, đại thể để nơi rằng kính trời như thế. Nếu như nói rằng nếu 
đúng thời là phúc, ví bằng không đúng thời là họa, thời đơ là lời nói 
quanh co lất léo của thuật sỹ mà nó chẳng có cội nguồn. Vương 
Sung "Luận hoành" dốc hết sức bác bỏ, lại thêm nho sỹ câu chấp cổ 
hủ mà không thấy nghĩa lớn. Giỏi như Tuân Duyệt "Thân giám" nói 
rằng: "Hoặc hỏi thời đều là kị, thì bảo rằng: chỗ này là việc tÍính toán 


2¡0 


trời đất, không cđ chỗ cho cát hung theo mà sinh ra". Hay biết cái, 
đó là việc tính toán trời đất, thời chấc tu thân là chỗ đáng noi theo, 
biết nó không có chỗ cho cát hung theo sinh ra, thời nhất thiết 
những thuyết dắt đến sai lầm, lo lắng, đều bó buộc phế bỏ, mà chỗ 
phải theo hay tránh đi cũng tất có đạo lý vậy. 


THÍCH Y 


Làm việc bất cứ to hay nhỏ, tất cần phải tuyển chọn ngày cát, 
thực chất là tôn kính trời, qúy trọng trời, thời cổ quân vương, ở thì 
quan sát thiên tượng, đọc Dịch từ, mỗi khi làm một việc, nó hợp với 
qủe nào, hào nào gặp biến hóa và kết quả ra sao, sớm đã sáng tỏ Ở 
tâm, hơn nữa còn cần trưng cầu khanh sỹ đại phu, thậm chí đến thứ 
dân bách tính thật là không hề sơ hở sai sót chút nào. Tại sao cổ 
nhân làm việc 'thận trọng tỈ mÌ như vậy. Hễ thay đổi là phải quan 
sát thiên tượng, mà còn chưa thỏa mãn bứt dứt lo phiền chỗ bói 
toán hay sao? Bởi vì lấy trí tuệ, khí huyết của loài người, làm việc 
tất cần thuận ứng với hư linh không trái với trời phù hợp với lý lế 
to lớn của vận trời đất tạo ra mới có thể thành công. Không trái với 
quy luật tự nhiên, tùy ý theo việc như thế có nghĩa là sự tình hãy 
còn chưa làm xong đã muốn thất bại rồi. Thực chất, chọn điều cát 
cũng giống như thế. Chỗ trời đất thần kỳ hướng vào thì thuận theo, 
chỗ kị thì tránh đi, đó chẳng qua là tôn kính trời, thuận theo trời 
mà hành sự thôi. Nếu quả nơi hành sự như thế thì dành được phúc, 
không như thế thì vướng vào họa, đó chính là tà thuyết của thuật sĩ 
thế tục, mà chẳng phải là bản ý của trạch cát. Vương Sung có sách 
"Luận hoành" dốc hết sức tiến hành phê phán đối với trách cát, thì 
lại thái quá, thiên chấp mà không biết được nghỉa lớn của trạch cát. 
Tuần Duyệt "Thân giám" nói: Đó là việc tính toán trời đất, chẳng 
thật có cái gì là cát hung". Đó là một kiến giải mười phần sáng suốt. 


21i 


Biết nơ lA tính toán trời đất, thì làm việc tu thân xứng đáng nên 
theo. Sáng suốt thay trong đó tịnh không thực có cái gì là cát hung, 
thì những thuyết gán ghép khiên cưỡng đều vứt bỏ đi tất cả. Do thế, 
mọi người làm việc hoặc thuận theo, hoặc kị chính càng là sáng suốt 
vậy. 


GÓI Ý 


Cổ nhân sáng lập thuật trạch cát. Thực chất của nó là hy vọng 
chiếu theo thiên địa tự nhiên, làm việc theo quy luật vận hành của 
âm dương ngũ hành, tức là thuận theo trời mà hành sự. Trong đó 
đương nhiên cũng có kỳ vọng đời người được trôi chảy thuận lợi, làm 
việc được thành công, cố ẩn ý mong được cát tường. Nhưng nó cũng 
không cho là nhất định cần phải làm theo thuyết pháp của nó mới 
có thể dành được phúc, không thì chắc gặp phải hung, mắc vào họa. 
Cũng chính là nói, thuật trạch cát là một loại bảo cho người đời làm 
việc, tư thân nên thuận theo ứng với việc tính toán về trời đất tự 
nhiên, ũng chẳng thật có cái gì là cát hung. Đớ là một loại nguyên 
tác làm việc mười phần cao cả. Cho là như thế thì cát, không như 
thế thì hung, hoàn toàn là một loại hiểu lầm. 


Nhưng bản năng tâm lý của người đời là cầu cát, kị hung, mong. 
được phúc, tránh được họa. Khiến cho thuật trạch cát mới bắt đầu 
đã đi chệch bản ý của nớ thành là một loại phương thuật thấp hèn 
để dành giữ lấy sự tốt lành, tránh miễn được hung họa. Không trách 
nào Vương Sung yêu cầu đối với thuật đó phải hết sức công kích. 
Cho đến ngày nay mẹ: người nóng lòng đối với việc chọn ngày Ở 
trạch cát, hoàn toàn đúng là khẩn cầu cát tường phát phúc, thuật 
trạch cát thuận ứng với "việc tính toán về trời đất”, với ẩn ý cao cả 
không câu nệ vào cát hung, cơ hồ triệt phai mờ mất đi. 


Chúng ta biện tại làm việc nhấn mạnh phải thuận ứng theo qui 


212 


luật tự nhiên, nhấn mạnh bảo vệ môi trường xung quanh, duy trì 
cân bàng sinh thái. Kỳ thực, thuật trạch cát chính là một loại triết 
học tự nhiên chỉ đạo làm việc, một loại nguyên tác làm việc để duy 
trì sự cân bàng giữa nhân loại với tự nhiên. Bởi thế, chúng ta ngày 
nay để thời gian nghiên cứu thuật trạch cát, giải thích cùng khôi 
phục điện mạo vốn có của nó, chúng ta đối với truyền thống văn hóa 
của tổ quốc đã có thể đi sâu thêm vào giải thích nó, lại có sự trợ 
giúp đáng tin của việc phá, trừ mê tín thay phong đổi tục, kiến lập 
một loại hình mới về nguyên tắc làm việc, đó thực tại là một loại 
công tác hết sức có ý nghĩa. 


213 


TUẾ ĐỨC 


T214can (124) 


"Tăng môn kinh" nơi rằng: "Tuế đức là đức thần trong tuế. Trong 
mười can, năm là dương, năm là âm. Dương là quân đạo. Âm là thần 
đạo. Quân đức tự mình xử, thần đức theo quân vậy. Chỗ đất nó quản() 
vạn phúc đều tụ tập cả vào đó, mọi chúng họa ương tự tránh đi, có việc 
cần phải tu sửa dinh trại, cùng dành được phúc phù trợ. 

"Quảng thánh lịch" nói rằng: "Giáp đức tại Giáp, Ất đức tại 
Canh, Bính đức tại Bính, Dinh đức tại Nhâm, Mậu đức tại Mậu, Kỷ 
đức tại Giáp, Canh đức tại Canh, Tân đức tại Bính, Nhâm đức tại 
Nhâm, Qúy đức tại Mậu". 

"Khảo nguyên" nói rằng: "Luật lữ, sáu dương đang ngôi vị tự 
được, sáu âm thÌ ở chế xung nó. Tuế đức thÌ năm dương can đang Ú 


(D Lý ( ) : quản lý, thống nhất lý lẽ. 


214 


luật tự nhiên, nhấn mạnh bảo vệ môi trường xung quanh, đuy trì 
cân bằng sinh thái. Kỳ thực, thuật trạch cát chính là một loại triết 
học tự nhiên chỉ đạo làm việc, một loại nguyên tấc làm việc để duy 
trì sự cân bằng giữa nhân loại với tự nhiên. Bởi thế, chúng ta ngày 
nay để thời gian nghiên cứu thuật trạch cát, giải thích cùng khôi 
phục điện mạo vốn có của nó, chúng ta đối với truyền thống văn hóa 
của tổ quốc đã có thể đi sâu thêm vào giải thích nó, lại có sự trợ 
giúp đáng tin của việc phá, trừ mê tín thay phong đổi tục, kiến lập 
một loại hình mới về nguyên tắc làm việc, đó thực tại là mội loại 
công tác hết sức có ý nghĩa. 


213 


T214can (124) 


"Tăng môn kinh" nơi rằng: "Tuế đức là đức thần trong tuế. Trong 
mười can, năm là đương, năm là âm. Dương là quân đạo. Âm là thần 
đạo. Quân đức tự mình xử, thần đức theo quân vậy. Chỗ đất nớ quản(!) 
vạn phúc đều tụ tập cả vào đó, mọi chúng họa ương tự tránh đi, có việc 
cần phải tu sửa dinh trại, cùng dành được phúc phù trợ. 

"Quảng thánh lịch" nới rằng: "Giáp đức tại Giáp, Ất đức tại 
Canh, Bính đức tại Bính, Dinh đức tại Nhâm, Mậu đức tại Mậu, Kỷ 
đức tại Giáp, Canh đức tại Canh, Tân đức tại Bính, Nhâm đức tại 
Nhâm, Qúy đức tại Mậu". 

"Khảo nguyên" nới rằng: "Luật lữ, sáu dương đang ngồi vị tự 
được, sáu âm thì ở chỗ xung nó. Tuế đức thì năm đương can đang ở 


(1) Lý ( ) : quản lý, thống nhất lý lẽ. 


214 


ngôi vị tự được, năm âm can thì dùnghợp( với nớDại để dương lấy 
tự được là Đức, mà âm lấy-theo dương là Đức". 

Xét Giáp, Bính, Mậu, Canh, Nhâm năm dương tức là lấy Giáp, 
Bính, Mậu, Canh, Nhâm là Đức. Không giống với Ất, Định, Kỷ, Tần, 
Qúy lấy chỗ can hợp với là Đức. "Tăng môn kinh" bảo rằng Quân 
đức tự xử, câu văn đó không đủ để thông suốt được ý tứ của nó. Dại 
để đạo của Dịch, dương 1 âm 2, dương là đức, âm là hình, dương 
thiện mà âm ác. Đúng vì vậy dương là Đức vì ở chỗ không hóa làm 
âm, mà âm là Dức, vì nó bỏ bản vị của mình mà theo dương chăng. 
Địch nơi rằng: "Tây Nam được bạn" Tây Nam là dương; được bạn, là 
bảo rằng âm theo về chỗ dương chăng. "Đông bác mất bạn" Dõng 
bác là âm; mất bạn là bỏ ngôi vị của nó Âm có thể hớa ra dương, 
cũng có thể theo dương. Dương là âm hóa, âm này gian ác?) vậy, có 
thể theo về chỗ đương là Đức chăng. Như vậy thì đương chỉ có 1 mà 
âm có 2 vậy. Như vậy đúng là "Giáp Dức tại Giáp" Giáp là dương vì 
vậy Giáp là Dức của Giáp. "Ất Đức tại Canh" Ất là âm, Canh có thể 
chế Ất, tại Ất mà theo Canh, đúng là Dức của Ất. Bính Đinh về sau 
cũng phỏng theo như thế. 


THÍCH Ý 


Tuế đức. Năm Giáp tại Giáp, năm Ất tại Canh, năm Bính tại 
Bính, năm Đỉnh tại Nhâm, năm Mậu tại Mậu, năm Kỷ tại Giáp, 
năm Canh tại Canh, năm Tân tại Bính, năm Nhâm tại Nhâm, năm 
Qúy tại Mậu. Nhân vì dương là Dức, âm là hình, dương là thiện mà 
âm là ác, cho nên năm can dương tự được đương ở ngôi vị thì tự 
được, năm can âm thì chọn chố can hợp với nó để theo dương làm 
Dức, Tuế đức rất nên tu sửa dinh thất. 


(1) Họp: ngũ hợp của thiên can : 
(2) Thắc : gian tà vậy 


215 


TUẾ ĐỨC HỢP 


=. 


<e [em 


"Khảo nguyên" nới rằng: "Tuế đức hợp, đúng là-can ngũ hợp với 
Tuế đức. Năm Giáp tại Kỷ, năm Ất tại Ất, năm Bính tại Tân, năm 
Dinh tại Đinh, năm Mậu tại Qúy, năm Kỷ tại Kỷ, năm Canh tại Ất, 
năm Tân tại Tân, năm Nhâm tại Đinh, năm Qúy tại Qúy: Vì vậy 
Tuế đức thuộc dương, Tuế đức hợp thuộc âm". 

Xét Tuế đức với Tuế đức hợp đều thuộc về thượng cát, chỉ có 
nghi, không có kị, Như vậy cặn kế suy ra nghĩa của nó có chia ra 
cương, nhu riêng biệt. Tuế đức, không cần hỏi là năm dương hay 
năm âm đều là thời cương, Tuế đức hợp, không cần hỏi năm âm hay 
năm dương đều là thời nhu. Việc bên ngoài lấy cương, việc bên trong 
lấy nhu đó là ghi chép từ thời cổ(). Tuyển trạch gia tuy chưa luận 


(L) Ngoại sự dĩ cướng. nội sự dĩ nhu, cổ chỉ chí đã. Ngoại sự: giao tế với dùng binh. săn bắn 
các việc; nội sự: hôn, táng. đái. kê (cài trâm) các việc; thời Chu. Tần thịnh hành. 


216 


tới như thế, khi dùng có thể lấy ý mà thông vậy. 


THÍCH Ý 


Tuế đức với Tuế đức hợp cùng thuộc về thượng cát thần, chỉ cở 
nghỉ không cớ kị. Nhưng hai cái đó có cương, nhu không giống nhau, 
ấy là Tuế đức là cương. Tuế đức hợp là nhu. Khi dùng có thể căn cứ 
vào nguyên tắc việc bên ngoài dùng cương, việc bên trong dùng nhu, 
lĩnh hoạt mà chọn dùng. 


217 


TUẾ CAN HỢP 


"Kim qủy kinh" nơi rằng: "Tuế can hợp, là thiên địa âm dương 
phối hợp. Chủ trừ diệt lỗi lầm có hại, mà giúp cho phúc hưng khởi. 
Phương của nó quản cớ thể dùng tụ sửa dinh thất, động thổ, lên 
quan, lấy vợ, lấy chồng, đi xa, yết kiến". 

"Lịch lệ" nói rằng: "Năm Giáp tại Kỷ, năm Ất tại Canh, năm 
Bính tại Tân, năm Dinh tại Nhâm, năm Mậu tại Qúy. Nó chọn đúng 
tuế can hợp với nó". 

"Khảo nguyên" nơi rằng: “Nay lịch ngày, cát thần tuế thay đổi 
không có điều chép như thế". 

Xét Tuế can hợp là đại thần trong tuế mà Bảo Chương thị (triều 
đại Bảo Chương N.D), soạn giản đơn như vậy sao? Dại để năm Ất, 


218 


Dinh, Kỷ, Tân, Qúy thì năm Giáp, Bính, Mậu, Canh, Nhâm tức là 
Tuế đức. Năm Giáp, Bính, Mậu, Canh, Nhâm thì năm Át, Đinh, Kỷ, 
Tan, Qúy tức là Tuế đức hợp. Đã có Tuế đức, Tuế đức hợp, như thế 
thì bất tất phải soạn ra tên Tuế can hợp làm gì. Tuy nhiên, chấc là 
ở đ mỗi cái có một nghĩa. Âm dương cùng chức vụ nhưng không 
đồng tính. Vì vậy như Ngũ qủi lại là Yếm đối, lại là loại của Lục 
nghỉ, tất phải soạn cả hai. Tuế can hợp vẫn đương còn trong mục 
lục, không được tùy theo kia, đó mà phế bỏ đi như thế. 


THÍCH Ý 
Tuế can hợp là đại thần trong tuế, do bởi tương hợp với tuế can 
mà lại. Dất chỗ nó quản nên tu tạo động thổ, thượng quan, cưới vợ 
cưới chồng, đi xa, yết kiến, nhưng lịch ngày của đời sau phần nhiều 
ˆ không soạn chép. Đớ là bởi vÌ năm dương Tuế can hợp thì giống với 
Tuế đức, năm âm thì giống với Tuế đức hợp. Nhưng ý nghĩa của 
chúng đều không giống nhau, không đáng bị phế bỏ đi. 


219 


TUẾ CHI ĐỨC 


"Thần khu kinh" nơi rằng: "Tuế chỉ đức là thần đức trong tuế, 
Đức là được vậy, bảo rằng được phúc vậy. Chủ cứu nguy, giúp yếu. 
nhược, chỗ phương nó quản lợi về khởi tạo, hành động mọi việc". 

Lý Đỉnh Tộ Œ) nói rằng: "Thường ở trước tuế năm thời". 

Tào Chấn Khuê (2? nới rằng: "Chi đức, theo Thái tuế hướng về 
thời ngũ hợp ở trước. Giả như thời lệnh Tuế tại Giáp tý, hướng về 
trước gặp Kỷ tị, Giáp hợp với Kỷ, tức TỊ là chỉ đức. Lại như Tuế tại 
Bính tý, hướng về trước gặp Tân tị, Bính hợp với Tân, tức Tị là chỉ 


đức. Ngoài ra phỏng theo như thế. Nay lịch ngày, Tuế thần, cát thần 
thay đổi không có điều ấy". 


——— : 
(1) Lý đình Tô: Kinh học gia đời Đưởng, lấy thuật kinh, có tên tuổi ở đương thời. 
(2) Tào Chấn Khuẽ: nhà dịch học, trước tác có "Lịch sự minh nguyên” 


220 


Xét Tuế chỉ đức, bảo rằng Giáp đã tại Tý, thì trên Tị tất là Kỷ, 
Kỷ hợp với Giáp. Chỗ thần hợp với nớ, chi ở vào chỗ đó tất cũng là 
cát vậy. Dịa tất theo thiên, chỉ tất theo can, can đã ở ngôi vị cát, chỉ 
tất không hung. Nghĩa của nó như vậy. Thời của nó lại là Tử phù, 
kại là Tiểu hao Lịch gia đã trọng Tử phù, Tiểu hao, thì không dùng 
điều ấy. Như vậy đẹp và xấu không kiêm ở chung một ngôi vị, cát 
hung không kiêm cùng tên Tử phù là chỗ làm mộ, các việc phải kị; - 
Tiểu hao là chỗ kị mua bán giao dịch, tạo tác các việc, giả sử chỗ 
khởi sự không thuộc như thế, thì vẫn là cát thần vậy. Ấy là cùng 
một việc khởi tạo, ấhư là dinh thất để ở ư, thì nên lấy Tiểu hao để 
luận; còn như là sửa nhịp cầu, tu bổ bờ đê, tổn hao tiền của của 
mỉnh để làm việc lợi cho mọi người ư, thì tuy thuộc Tiểu hao mà 
thực là chi đức, chính là đại cát. Điều ấy vốn đã không phế bỏ. 


THÍCH Y 


Tuế chỉ đức là thần đức trong tuế, thường ở trước chỗ của tuế 
năm ngôi vị, ví dụ như năm Giáp tý, hướng về trước năm ngôi vị là 
Kỷ tị, Giáp với Kỷ hợp, như vậy, Tị chính là chỉ đức của năm Giáp 
Tý. Bởi vì, địa theo thiên, chỉ theo can, chỗ thiên địa hợp, ở địa chỉ 
đương nhiên là cát lợi. Chỗ thời của chỉ đức thuộc vào, đồng thời lại là 
Tử phù. Tiểu hao, bởi vì thế cần xác định rõ năm của Tử phù, Tiểu hao 
kị, nếu quả không thuộc loại đó, vẫn có thể theo Tuế chi đức. 


221 


THÁI TUẾ 


"Thần khu kinh" nơi rằng: "Thái tuế, tượng của nhân quân, dẫn 
đầu chư thần, chủ trì các phương vị, xoay chuyển thứ tự các mùa, 
tổng chung lại thành sự nghiệp của Tuế, lấy thượng nguyên Tuế của 
át phùng khốn đốn khởi Kiến ở Tý. Tuế dị chuyển một vị, mười 
hai năm một vòng. Nếu nước nhà tuần thú tỉnh phương), xuất 
quân cướp đất, xây dựng cung khuyết, khai thác cương giới, không 
thể hướng vào. Dân thường tu tạo, nhà cửa, đắp lũy, tường bao, đều 
cần quay tránh đi", 

"Hoàng đế kinh" nới rằng: "Thời của Thái tuế ở chỗ nào, tất 
(1) Ất phùng khốn đốn: túc là năm Giáp tý. 

(2) Tỉnh Phương: tỉnh = xem xét, tỉnh phướng tức là tuần sát bốn phương. 


222 


không thể phạm". 

Tao Chấn Khuê nơi ràng: "Thái tuế là Tuế tỉnhÓ) vậy, vì vậy 
mười hai năm Mộc tỉnh đi một vòng trời một nắm đi, một thứ 
vậy t2)". 

Theo Chu lễ: "Tể tướng họ Phùng giữ chức mười hai tuế” à 

Trịnh Khang Thành chú giải nói ràng: "Tuế gọi là Thái tuế. Tuế 
tính với ngày cùng tháng của thứ, chỗ thời của Kiến Dấu". 

Lạc thuyết bảo rằng: Tuế tỉnh với ngày thường ứng nhau. Thái 
tuế, Nguyệt kiến để trông thấy. 

Như vậy thời nay lịch Thái tuế không như thế. 

Giả công Ngạn Sơ nơi rằng: "Thái tuế ở tại địa với Tuế tỉnh trên 
trời ứng nhau mà đi. Tuế tỉnh là dương ở trên trời đi về bên phải 
một năm di chuyển một thời. Lại phân chia thời trước là 134 phần 
mà xâm vào 1 phần thì là 144 năm đập 1 thời, 12 thời là khấp 1 
vòng) tất cả có 1.728 năm, đập 12 thời là khấp 1 vòng". 


Lấy như thế mà tính thì 12 năm là 1 tiểu chu kỳ, như vậy bảo 
rằng l năm di chuyển 1 thời. 1728 năm 1 đại chu kỳ như vậy đập 12 
nhịp là khắp 1 vòng. Thái tuế ở dưới đất đi về bên trái cùng với Tuế 
tỉnh thời đập 1, thì số của năm giống nhau, đó là nói Tuế tỉnh cùng 
với tháng ngày cùng thứ tự chỗ thời của Kiến Đẩu, lấy Tuế tỉnh là 
dương, người có thể nhìn thấy, Thái tuế là âm, chỗ người không 
nhìn thấy. Tuế tỉnh với Thái tuế tuy đi về bên phải hay bên trái 


(1) Thái tuế này là Tuế tình vậy. Tuế tỉnh tức là Mộc tình. dốc khoảng 12 năm đi † vòng trởi, 
người xưa đã tùng đem dùng để ghỉ chép năm, vì vậy gọi là Tuế tỉnh (sao của năm N.D), 
Thái tuế đúng là tiện cho người xưa ghí chép năm mà giả thiết đó là Tuế tính. Hai này tịnh 
không phải một vật. Thuyết ấy không đúng. 

(2) Thứ: tức là 12 thứ. Người xưa lấy để đo lường ngày, tháng. vị trí và sự vận động của hành 
tỉnh đi theo hoàng đạo 1 vòng trời phân làm 12 bộ phận gọi là 12 thứ. 

(3) Tấp : vòng vây, vây quanh ý là đều khắp. 


223 


không giống nhau, cốt yếu là độ đi không khác, vÌ vậy cử ra Thái tuế 
để làm biểu hiện của Tuế tỉnh. Tuế tỉnh cùng với tháng ngày cùng 
thứ tự trong một năm chỉ ở trên một thời. Lấy làm phương pháp, 
nếu thượng nguyên Giáp tý sáng ngày sóc tiết Dông chí, nhật, 
nguyệt, ngũ tỉnh cùng ở tại ban đầu chòm Khiên ngưu, thì Tuế tỉnh 
cùng với tháng ngày cung thứ tự Tháng mười một sao Dẩu kiến Ty, 
Tỷ có Thái tuế. Đến cuối năm Tuế tỉnh đi chuyển theo hướng Tý, 
tháng chạp nhật nguyệt hội ở Huyền hiêu, tháng chạp Đẩu kiến Sửu, 
Sửu có Thái tuế, tự như thế về sau đều như thế. Vì vậy dẫn Lạc 
thuyết để chứng minh nghĩa của Thái tuế ở tại Nguyệt Kiến. Nay 
lịch Thái tuế không có nghĩa của nhịp đập của thời, vì vậy nói là 
không kinh qua Thái tuế vậy... Nay theo Tuế tỉnh ở trên trời đi về 
bên phải, Thái tuế ở đưới đất đi về bên trái. Tuế tỉnh mỗi năm di 
chuyển một thời, mười hai năm, một chu kỳ, vì vậy gọi là Tuế tỉnh. 
Thì lịch của Thái tuế tức là chỗ Bảo Chương thị (triều đại Bảo 
.Chương N.D) nói về mười hai tuế, cũng không chia riêng có Thái 
tuế. Chú ý Thái tuế là thần của Tuế, còn Tuế tỉnh là sao của Tuế. Cử 
Thái tuế ra làm biểu hiện cho Tuế tỉnh thì có thể được còn bảo rằng 
Thái tuế tức là Tuế tỉnh thì không thể được. Thuyết của Tào Chấn 
Khuê không đúng. Thái tuế là hệ thống của bách thần, tục gọi là 
"Thiên tử trong năm". "Thần khu kinh" bảo rằng: “Nước nhà tuần 
thú bốn phương, xuất quân, chiếm đất, xây dựng cung khuyết, khai 
thác cương giới không thế hướng vào”. Nới là hướng vào, đối thẳng 
với Thái tuế thì thân mình ở vào đất của Tuế phá. Lại nói rằng nếu 
dân thường tu tạo nhất thiết cần quay tránh đi. Thái tuế tượng 
quân (vua N.D), phương đó vốn là phương thượng cát mà là chỗ mà 
hạ dân không dám dùng, giống như ngày Nguyệt kị là trung cung 
ngũ hoàng, là ngày dân gian cần tránh cũng cùng một nghĩa vậy, vì 
vậy nói là lại đắp thêm Hoàng sát. Cổ nhân bảo rằng phương đối lại 
"Tuế hạ" thì gọi là "Tuế phá". Thời Hán - Vương Sung "Luận hoành" 


224 


chép "Phép di chuyển" nơi rằng: "Chuyển đến Thái tuế, hung. Đựa 
vào Thái tuế cũng hung. Tên thay thế với Thái tuế gọi là Tuế hạ, 
ngược với tên Thái tuế gọi là Tuế phá". Đúng vậy. 


THÍCH Ý 


Thái tuế là tượng của người đứng đầu (nhân quân) dấn đầu 
chúng thần, quản việc sắp đặt các phương vị, tổng thành sự nghiệp 
của tuế. Lấy năm Giáp tý của thượng nguyên, khởi hành ở Tý, một 
năm đi chuyển một vị, mười hai năm một vòng tuần hoàn. 

Thái tuế là thần ở trong năm, Tuế tính là Mộc tình, hai cái đó 
không phải là trở đi trở lại một việc, thuyết pháp của Tào Chấn 
Khuê đúng là không chính xác. — 

Thái tuế là đứng đầu bách thần, lão bách tính gọi nó là "Thiên 
tử trong năm" cho nên quốc gia tuần thú bốn phương, ra quân chiếm 
đất, tu tạo cung khuyết, khai thác cương giới không thể xung phạm. 

' Lê dân bách tính tu tạo hưng khởi cũng cần quay tránh đi. Nhân vì 
Thái tuế là tượng quân (vua - N.D), phương đó tuy nói là có thể ngồi 
mà không thể hướng, nhưng trăm họ dân đen tuyệt đối không thể 
chiếm lấy để dùng được. 


GÓI Y 


Người xưa phát hiện Tuế tỉnh (tức là Mộc tỉnh) từ TRy hướng về 
. Đông, mười hai năm chuyển vận một vòng trời, chính đúng mỗi năm 
đi qua một tỉnh thứ, cho nên lại dùng để ghi chép năm. Đó chính là 
phép dùng Tuế tỉnh ghi chép năm. Nhưng qũy đạo vận hành của Tuế 
tỉnh với sự biểu biết của mọi người về phương hướng và thứ tự 
thuận của mười hai thời chính là tương phản phép Tuế tỉnh ghi chép 
năm bắt đầu ứng dụng lại rất không thuận tiện, vì thế thời cổ các 


225 


nhà thiên văn liền tưởng tượng giả thiết ra mê! loại Tuế tỉnh gọi là 
Thái tuế, nớ với thật Tuế tỉnh đi ngược đường nhau mà rời nhau ra, 
như thế chính là với phương hướng và thứ tự thuận của mười hai 
thời nhất trí với nhau, cũng dùng nó để ghi chép năm. Đó chính là 
phép dùng Thái tuế để ghi chép năm. Đó là một ngôi vị Tuế tỉnh giả 
tưởng ra mà về sau biến thành thần, lại còn là đứng đầu của chúng 
thần. 


Nếu quả như nấm xem thuật trạch cát để suy diễn tạo ra cát 
hưng, nếu thật có hệ thống cát hung, thế thì sao chỉ bởi vì bịá đặt ra 
Thái tuế, chính là có thể cơ bản phủ định nớ. Bởi vì tại trong thuật 
trạch cát, Thái tuế là đầu của chúng thần, là mẹ của cát hung, Thái 
tuế không tồn tại thì hệ thống trạch cát mất ngay căn cứ để tồn tại. 
Nếu quả đúng như chỗ tác giả sách này nối như thế, thì chỗ thuật 
trạch cát nói rõ ra chỉ là tính toàn về trời đất", thì là một loại qui 
lưật nào đó của việc vận hành của vũ trụ hay tự nhiên tuyệt đối 
không có-cát hung, chỉ cung cấp cho mọi người tham khảo dành cho 
việc tu thân và hành động, như vậy Thái tuế cùng với các thần sát 
khác đáng được chúng ta tiến hành nghiên cứu. Nghiên cứu Thái tuế 
cho đến các thần sát khác, nới rõ cứu cánh 'việc tính toán về trời 
đất” phản ánh qui luật nào vận hành vũ trụ hoặc tự nhiên? Những 
"việc tính toán về trời đất" và qui luật ấy đối với mỗi loại nhân sự là 
thật có ảnh hưởng hay không mà còn là những ảnh hưởng nhỏ bé 
như vậy. 


Dó là một hạng công tác cực kỳ khớ khăn, phức tạp. 


226 


TUẾ PHÁ - ĐẠI HAO 


"Quảng thánh lịch” nơi rằng: "Tuế phá là chỗ thời xun¿z với Thái 
tuế. Đất ấy không thể khởi tạo, di cư đến, cưới gả, đi xa. I'hạm vào 
chủ tổn hại tài vật với hại gia trưởng. Duy đánh dẹp hướng vào thì 
cát”. 

"Minh thời tổng yếu" nói rằng: "Tuế phá, năm Tý tại Ngo, đúng 
là thuận hành mười hai thời". ˆ 

Xét Tuế phá là tối hung thần mà "Quảng thánh lịch" nói đánh 
dẹp hướng vào thì cát, đại để hướng vào Tuế phá tức la tọa Thái tuế, 
mà kẻ địch chính ở vị trí Tuế phá. Như vậy thời vẫn dùng Thái tuế 
mà không dùng Tuế phá. 


_997 


Đại hao 


"Lịch lệ" nói rằng: "Đại hao là thần hư hao trong tuế. Chỗ đất nó 
quân không thể tu tạo kho hàng, nạp tài vật. Phạm vào có ngay việc 
sợ hãi về giặc cướp". 

"Minh thời tổng yếu" nói rằng: "Thường đóng ở đất xưng với 
Tuế”. : 


Tào Chấn Khuê nói rằng: "Đại hao là thần kích xung phá tán 
của Thái tuế. Không kích thì phá, không xung thì tán, phá tán thì 


kì 


hao". 


Xét Đại hao tức là gắn với Tuế phá mà trở lại lấy tên là Đại hao, 
là các việc dựng kho thóc, nạp tiền tài, đó là nghia quan trọng nổi 
lên. Lại thêm để thấy "Thái tuế là chí tôn vô đối, như trước mười hai 
thần Qúy nhân là Thiên không, tuy tên là Thiên không mà không 
phải là Không không như vậy, không thực có thần là Thiên không. 
Nếu ở nghía của 'Tuế phá cũng nói phương đó là chỗ Tuế phá ra mà 
không có thần của Tuế phá có thể phá Thái tuế được, vì vậy lại còn 
có tên gọi là Đại hao. 


THÍCH Ý 


Tuế phá tức là thời xung Thái tuế, năm Tý tại Ngọ, thuận hành 
mười hai thời. Đất ấy không thể tu tạo, di cư đến, cưới vợ, cưới 
chồng, đi xa. Nhưng đánh dẹp hướng vào thì cát. Bởi vì hướng vào 
Tuế phá chính là tọa Thái tuế, thì phương của kẻ địch ở vào vị trí 
của Tuế phá. 

Đại hao trên thực chất chính là Tuế phá, cho nên trở lại lấy tên 
là Đại hao, ấy là vì tiến lên một bước để nhắc nhở mọi người không 
nên tu tạo kho tàng, nạp tài vật tại phương đó. 


228 


Tuế phá hoặc Đại hao chỉ biểu hiện rõ là phương đó là chỗ xung, 
chỗ phá Thái tuế, tịnh không thực có thần đở. 


GỌI.Ý 


Thái tuế là đầu của chúng thần, lực lượng mười phần to lớn. 
Chỗ xung kích nó hung không chỗ nào hơn, cho nên đặt tên là "Tuế 
phá - Đại hao", cốt là để nhắc nhở mọi người nhất thiết phải quay 
tránh đi, tịnh không thực có cái gì là thần sát gọi là "Tuế phá" hoặc 
"Đại hao”. 

_ Tuế phá, Đại hao là như thế, thuật trạch cát có nhiều thần sát, 
thậm chí bao hàm cả Thái tuế, cũng là như thế. Chúng tại trên thực 
chất chẳng qua là một loại quy luật hoặc nhịp điệu chuyển vần của 
thiên địa tự nhiên tạo ra, quan hệ là không lấy làm tên, tạm gọi là 
thần, đương nhiên cũng có thể lấy gọi là cái gì đó. Từ đó thâm nhập 
về sau, đại khái chúng ta có thể dần dần làm nốt việc giải thích cơ 
bản thực chất của thuật trạch cát. 


ĐẠI TƯỚNG QUÂN 


"Thần khu kinh" nơi rằng: "Dại tướng quân là đại tướng của tuế, 
thống ngự uy vũ tổng lĩnh đánh cẹp. Nếu quốc gia lệnh cho tướng 
xuất quân, công thành chiến trận, thì nên quay lưng lại. Hễ tu tạo 
đều không thể phạm". 


Lý Đỉnh Tộ nơi ràng: "Manh tuế (Dần Thân Tị Hợi) lấy Tháng 
quang (Ngọ); trọng tuế (Tý Ngọ Mão Dậu) lấy Tiểu cát (Mùi); qúi 
tuế (Thìn Tuất Sửu Mùi) lấy Truyền tống (Thân) gìa thêm trên tuế 
chỉ, gặp Thiên cương (thời) là Dại tướng quân. Như năm Tý là trọng 
niên, tức là Mùi gia lên trên :uế chí Ty, thuận số đến Dậu được thời 
tức Dậu là Đại tướng quân v2y. Ngoài ra phỏng theo như thế. 


230 


Tạo Chấn Khuê nới rằng: "Dại tướng quân, đức nó trung trực, 
thường đóng ở tứ chính, ba năm đi chuyển một lần. Dất chỗ nó 
quản, có thể lệnh cho tướng tuyển người uy dũng để dẹp kế bất 
nghĩa”. 

"Khảo nguyên" nói rằng: "Dại tướng quân là chức quan cai quản 
về võ, tượng cỏ dũng sĩ hộ vệ, vÌ vậy đóng ở ngôi vị tứ chính mà 
theo sau Tuế quân. Như Dần Mão Thìn, Tuế tại Dông phương, thì 
đóng ở chính Bác; Tị Ngọ Mùi, Tuế tại Nam Phương, thì đóng ở 
chính Đông; Thân Dậu Tuất Tuế tại Tây Phương, thì đóng ở chính 
Nam; Hợi Tý Sửu, Tuế tại phương Bác, thì đóng ở chính Tây". 

Xét khác ta là giặc, ta khác là cừu (thù - N.D.) Chỗ chồng cự lại 
cừu, giặc mà sinh ra ta lại ở sau ta, tượng Đại tướng quân vậy. 
"Hoài Nam Tử" nơi: "Tử tôn là hào Bảo", tức là nghia đó. Tuế tại 
Đông phương - mộc, phương Tầy-kim khác ta, phương Bác - thủy là 
cách chống cự. Tuế tại phương Nam - hỏa, phương Bác - thủy khác 
ta, phương Đông - mộc là cách chống cự. Tuế tại phương Tay - kim 
với phương Đông - mộc là cừu, trung ương - thổ là cách chống cự. 
Tuế tại phương Bác - thủy, với phương Nam - hỏa là cừu, phương 
Tay - kim là cách chống cự. Chỗ đó tất đóng ở Tý Ngọ Mão Dậu, 
nghĩa là cát ở trong quân ư. Hoặc nói rằng: Tuế tại phương Tây mà 
Đại tướng quân đóng ở Ngọ, Ngọ là hỏa, tại sao lại nói là thổ? nói 
rằng: ngủ hành gia lấy Tị là Mậu, lấy Ngọ là Kỷ, Ngọ vốn đã là thổ. 
Còn Dại tướng quân tất đóng ở bên phải Thái tuế việc quân hướng. 
về bên phải, chính ngôi vị ở bên phải, tất là Đại tướng quân vậy. 


THÍCH Y 


Chỗ gọi là Đại tướng quân, chính là đại tướng thủ hạ của Thái 


251 


tuế. Nó uy vũ trung thực, tổng linh việc đánh dẹp. Phàm quốc gia 
lệnh cho tướng xuất quân, công thành, chiến trận, quay lưng lại 
Tướng quân mà kích chỗ xung nó là đại cát. Nhưng khởi tạo thì 
không thể phạm. 


Đại tướng quân từ đầu đến cuối đều đóng ở đằng sau bên phải 
Thái tuế. Phàm là giặc hay thù của Thái tuế, nó đều giúp cho cách 
chống cự, hết sức trung thành, có tượng là đũng sĩ, cho nên gọi là 
Đại tướng quân. 


232 


TẤU THƯ 


“Quảng thánh lịch" nói rằng: "Tấu thư là qúi thần của Tuế. Nám 
việc ghi chép, tâu trình, chủ đò xét, chỗ đất nó quản nên tế tự, cầu 
phúc, xây dựng cung thất, tu sửa trang trí tường, tường bao". 


"Bồng doanh thư" nơi rằng: "Tuế tại phương Đông, Tấu thư tại 
góc Đông Bác; Tuế tại phương Nam, Tấu thư tại gốc Đông Nam; Tuế 
tại phương Tay, Tấu thư tại góc Tây nam; Tuế tại phương Bác, Tấu 
thư tại góc Tay Bác”, 

Tào Chấn Khuê nói rằng: "Tấu thư là thủy thần. Là gián thần 
(thần can gián N.D) của Tuế quân, là thần xem xét những việc riêng 
tư, oan uổng có ý giương cao đạo đức, thường đóng ở đằng sau sát 
gần Tuế ở các phương góc, goi là phụ tá, không dám ở trước. Sơ khởi 
ở Càn, thuận theo đạo trời Chỗ phương nó quản, có thể cử người 
hiền năng, hữu ích cho đất nước". 


233 


"Quảng thánh lịch" nơi rằng: Bác sĩ là thiện thần của Tuế. Nắm 
văn kiện, vụ án; chủ dự đoán. Chỗ phương nó ở lợi cho khởi tạo” 

"Kham dư kinh" nói rằng" "Bác sỉ thường đối xung với Tấu thư. 
Như Tấu thư tại Cấn, Bác sĩ tại Khôn. 

Tho chấn Khuê nơi rằng: "Bác sĩ, hoả thần vậy, nắm minh 
đường(Ì) của thiên tử, thần của kỷ cương chính trị. Thường ở phương 
góc, không đám tự chuyên. Sơ khởi ở Tốn là minh đường vậy. Chỗ 
phương nó quản, có thể tiến cử người hiền năng, có ích cho nước. 


(1) Minh đường: thỏi cổ tà nơi thiên tử tuyên bổ rỏ chính giáo. phâm hội triều hoặc tế Lự. 
chúc mừng ban thưởng. chọn người có học vấn, đưởng lão. dạy hoc... phép tắc lớn đều cử 
hảnh ở trong đỏ, 


234 


"Kham dư kinh” nơi rằng: "Lực sỉ là ác thần của Tuế, chủ hình 
uy, nắm việc giết chóc. Chỗ phương nơ ở không nên hướng đến, 
phạm vào khiến cho người bị dịch bệnh". 

"Minh thời tổng yếu" nơi rằng: "Tuế tại phương Đông. Lực sỉ ở 
góc Đông Nam. Tuế tại phương Nam, ở góc Tây nam. Tuế tại 
phương Tầy ở góc Tây Bác. Tuế tại phương Bác, ở góc Đông bác". 

Tho Chấn Khuê nói rằng: "Lực sỉ là quân vũ lâm hộ vệ thiên tử 
Phương thường đóng ở góc trước Tuế, không dám rời xa vua. Chỗ 


phương nó ở có thể ban chiếu cho các thần ở phương ấy, để chém kẻ 
có tội”. 


"Kham dư kinh" nói rằng: "Thm thất là hung thần của Tuế. Chủ 
về việc tơ, kén, bông tơ lụa. Chỗ phương nó quân, không thể sửa 
chữa, động thổ, phạm vào thì tằm tơ không có thu hoạch". 

"Quảng thánh lịch" nói rằng: "Tam thất, thường đối xung với 
Lực sỉ”. 

Xét bốn góc của Thái tuế, I là Tấu thư, 2 là Bác sĩ, 3 là Lực sĩ, 
4 là Tam thất. Tấu thư tại góc sau của Thái tuế. Thiên tử thời cổ 
dành cho, bàn bạcU) tính toán hiệu quả nay cùng ngồi, trái thì lo 
tính mưu kế phải thì giám sát kỹ càng để đem ra cai trị. Vì vậy với 


(1) Kê: tra cứu. suy tính. bản bạc 


236 


Thái tuế là hết sức thán thiết gần gũi, là qúi thần mà cát. Bác sĩ là 
văn thần, phát ra và thu về vương mệnh, thi hành chính sách, ban 
bố An huệ, vÌ vậy xung với Tấu thư mà ở tại trước Thái tuế, cũng là 
cát thần. Lực sỉ là quan võ. Ỏ trước Thái tuế mà cách ra nên thuộc 
vũ lâm thiên ngưu (tức quan hộ vệ đi sát bên người - N.D) Kỳ (cờ), 
đạo (cờ tiết), mao (cờ mao) huy (cờ chỉ huy)C) chuyên nắm quyền 
sát phạt, vì vậy quân lữ ở phương đó, có thể ra lệnh đánh dẹp kẻ cớ... 
tội. Đối xung với Lực sĩ mà ở cách phía đau của Thái tuế, là đất hậu 
cung, thuộc về hậu phi vậy - việc của hậu cưng không gì lớn hơn việc 
thân gần con tầm dùng để làm việc cúng ở miếu tế trời, vì vậy lấy 
tên là Thm thất, mà cũng không thể hướng đến được. 


THÍCH Ý 


Tại bốn góc của Thái tuế làm chủ có Tấu thư, Bác sĩ, Lực sỉ, 
Tam thất bốn vị đại thần. 


Tấu thư tại góc sau Thái tuế, cùng với Thái tuế rất thân thiết, 
gần gũi, là một vị thần kỳ đã cao mà lại cát tường, cho nên tế tự, 
cầu phúc, tu tạo cung thất tại đất của nớ quản rất là cát lợi. 

Bác sỉ đóng ở trước Thái tuế, phương bên trái là một vị văn 
thần cát tường. Phương của nó quản, nên khởi việc tu sửa, tiến cử 
hiền tài. 

Lực sỉ ở cách Thái tuế về phía trước, là một vị võ thần hộ vệ 
nhà vua, chuyên nắm quyền sát phạt, cho nên phương đó lợi cho việc 
xa lệnh cho quân thảo phạt kẻ có tội. 

Tàm thất ở cách Thái tuế về phía sau, là chỗ ở của các hậu phi, 
chủ việc tơ tầm, tơ lụa, bông, phương đó không thể tu tạo động thổ. 


(1) Vũ lâm thiên ngưu kỳ, đạo, mao, huy:.Vũ lâm: thởi cổ đó là hộ vệ quân của thiên tủ; 
thiên ngưu: sau Ngụy đến Tấn, Tống đây là quan hộ vệ bên cạnh nhà vua; kỳ, đạo. mao. huy: 
đều là cở xí trong quân thời cổ. 


237 


GÓI Ý 


Tấu thư, Bác sí phân ra ở hai bên trái, phải Thái tuế mà nhận 
chức văn, tương đương với tả thừa tướng của nhà vua. Lựè sĩ với 
Đại tướng quân, một ở trước Thái tuế, một là ở sau điện Thái tuế, 
trên thực chất chính là tướng quân hộ vệ cho người đứng đầu. Bởi vì 
như thế, mấy vị văn võ thần sát đó, trên thực tế là nhân gian chiếu 
theo kiểu mẫu quân chủ đã được thiết lập. Thái tuế đã là đứng đầu 
chúng thần, tự nhiên là có hậu phi, ở đấy lại thiết lập "Tàm thất" mà 
còn ở chỗ đó đương nhiên là không thể chấm mút xà xẻo được. 


Đã như vậy 'Thái tuế cũng không thực có, xoay quanh Thái tuế 
mà thiết lập văn võ chúng thần đương nhiên đáng nên hoài nghị, lại 
huống hồ nó vẫn còn căn cứ vào kiểu mô hình chính trị của thời đại 
phong kiến, nhưng đúng, nếu quả như Thái tuế với chúng thà 
thuộc hạ của nó chỉ là thể hiện một loại tính toán về trời đất", một 
loại luật của thời tiết, chỗ có tên gọi chỉ là tượng trưng, vấn đề này 
đáng được thiết thực nghiên cứu. Nhưng vô luận như thế nào lấy lý 
luận phong kiến làm ra để so sánh kèm theo để bồi đưỡng mọi người 
ý thức trung quân, bảo vệ chủ thì hiện nay đáng được phê phán và 
vứt bỏ đi. 


238 


TÀM QUAN 


"Lịch lệ" nói rằng: "Tam quan là thần nắm quyền về tơ tầm 
trong tuế. Chỗ đất của nó kị xây dựng cung thất, là phạm vậy, tầm 
mẹ nhiều bệnh, tơ kén thất thu". 


Lê Cán nới rằng. "Tuế ở phương Dông đóng ở Tuất. Tại phương 
Nam đóng ở Sửu. Tại phương Tây đóng ở Thìn. Tại phương Bắc, 
đóng ở Mùi". 

"Khảo nguyên" nói rằng: "Tầm quan là quan của nhà tằm, dùng 
để nuôi dưỡng cho tàm. Như Tuế tại phương Đông thuộc mộc, mộc 
dưỡng ở Tuất, vì vậy tại Tuất. Tuế tại phương Nam thuộc hỏa, hỏa 
dưỡng ở Sửu, vì vậy tại Sửu. Tuế tại phương Ty thuộc Kim, Kim 
dưỡng ở Thìn, vì vậy tại Thìn. Tuế tại phương Bác thuộc thủy, thủy 
dưỡng tại Mùi, vì vậy tại Mùi". 


239 


TÀM MỆNH 


"Lịch lệ* nói rằng: "Tam mệnh là thần nắm mệnh của tầm. Chỗ 
đất của nó quản, trăm việc không thể khới làm, phạm vào, chủ 
thương tổn tầm, tơ kén thất thu”. 

Lê Cán nói rằng: "Tuế tại phương Bác, đóng ở Thân. Tuế tại 
phương Đông, đóng ở Hợi. Tuế tại phương Nam, đóng ở Dần. Tuế tại 
phương Tây, đóng ở TỊ". 

"Khảo nguyên" nơi rằng: "Tàm mệnh, là chỗ tầm gắn bó để sinh. 
Như Tuế tại phương Bắc thuộc thủy, thủy sinh ở Thân, vì vậy tại 
Thân, Tuế tại phương Đông thuộc mộc, mộc sinh ở Hợi, vì vậy tại 
Hợi. Tuế tại phương Nam thuộc hỏa, hỏa sinh ở Dần, vì vậy tại Dần. 


240 


Tuế tại phương Tây thuộc kim, kim sinh ở Tị, vì vậy tại Tị. Tầm 
mệnh ngày nay, năm Tỷ ở Mùi, năm Sửu ở Ngọ, năm Dần ở Hợi, 
năm Mão ở Tuất, năm Thìn ở Tị, năm Tị ở Sửu, năm Ngọ ở Dần, 
năm Mùi ở Thân, năm Thân ở Mão, năm Dậu ở Thìn, năm Tuất ở 
Tý, năm Hợi ở Dậu, như thế sợ có làm lẫn". Lại theo "Vạn toàn 
Quảng Tế nói: "Năm Hợi Tý Sửu ở Mùi Khôn Thân; năm Dần Mão 
Thìn ở Càn Tuất Hợi; năm Tị Ngọ Mùi ở Sửu Cấn Dần; năm Thân 
Dậu Tuất ở Thìn Tốn Tị”. Giả như năm Hợi Tý Sửu: Tam quan tại 
Mùi, Tàm thất tại Khôn, Thm mệnh tại Thân là đúng. Ngoài ra 
phỏng theo như thế. 


TỎNG LUẬN VỀ TÀM QUAN, TÀM MỆNH 


Người ta sống, ăn ngũ cốc mà mặc tơ. Trồng cốc ở đồng nội, 
không có phương nào mà không hợp vậy. Nuôi tầm ở trong nhà, thì 
dựng thành nhà tất có nghi kị ở đó. Thái tuế là chủ của năm này, 
thì tầm năm ấy là chỗ sinh Thái tuế, chỗ đất khổ sinh ra, tức là phủ, 
vì vậy có phương vị của Tầm quan. Tuế tại phương Đông, Dông mộc, 
mộc sinh hỏa, hỏa khố ở Tuất, vì vậy Tam quan ở Tuất. Tầm lấy 
năm đó sinh, thì phương vị năm ấy là chỗ thụ sinh, tức chỗ tầm thụ 
mệnh, vì vậy có phương vị của Thm mệnh. Tuế tại phương Đông, 
phương Đông là mộc, Trường sinh của mộc tại Hợi, vì vậy Thm 
mệnh tại Hợi. Ngoài ra phỏng theo như thế. 


THÍCH Ý 


Tầm quan là thần nắm quyền về tằm, tơ trong tuế, đất của nó 
quản kị xây dựng cung thất. Tầm mệnh là thần nắm mệnh của tầm, 
đất của nó quản mọi việc không thể khởi làm. Không thì đều có hại 
cho việc nuôi tầm. 


241 


Nhân loại sinh tồn không rời khỏi ăn và mặc. Trồng trọt ngũ cốc 
là tại chốn thôn dã, không có chỗ nào không hợp. Nuôi tầm thì ở 
trong nhà, cho nên xây dựng nhà tầm chính là có chỗ nghỉ kị. Thái 
tuế là chủ năm nay, nên tầm của năm ấy chính là chỏ sinh Thái tuế, 
chỗ khố địa của Thái tuế sinh chính là chỗ phủ ở của quan ở của 
tầm năm ấy. Bởi vì thế sản sinh ra phương vị của Thm quan. Như 
Thái tuế tại phương Đông, phương Dông thuộc mộc, mộc sinh hỏa, 
hỏa khố tại Tuất, cho nên năm ấy Tàm quan tại Tuất. Tàm lấy ngay 
năm đố sinh, cũng chính là phương vị chỗ sình của năm ấy, đó cũng 
là chỗ tầm thụ mệnh tại đó, bởi thế sản sinh ra phương vị Tầm 
mệnh. Như Thái tuế tại phương Đông, phương Đông thuộc mộc, mộc 
Trường sinh tại Hợi, chó nên Hợi chính là chỗ ở của Tàm mệnh. 


GÓI Ý 


Chác chắn hoàn cảnh và phương vị địa lý, đối với nhà ở, với sinh 
hoạt ăn nghỉ hàng ngày của người ta là có ảnh hưởng, điều đó có thể 
khẳng định được. Nhưng đối với việc nuôi dưỡng con tằm và việc 
sinh sôi nảy nở của nó có hay không có ảnh hưởng đây? thực đáng 
nghiên cứu. 


242 


TANG MÔN 


: "Kỷ tuế lịch" nói rằng: "Tang môn là hung thần của tuế. Chủ 
việc khóc lóc, tử, táng. Thường đóng trước tuế hai thời. Chỗ đất nó 
quản không thể hưng khởi công việc. Phạm vào, chủ gặp việc đạo 
tặc, chết chóc, tử táng". 

"Bồng doanh thư" nói rằng: "Năm Tý tại Dần, thuận hành mười 
hai thời". 

Tào Chấn Khuê nói rằng: "Tang môn là cổng ngoài của Thái tuế, 
thường đóng trước tuế hai thời. Hoạc bảo rằng Tang môn cùng với 
Bạch hổ đối xung, Bạch hổ chủ việc quần áo tang, xung ư, vì vậy 
hung. 


243 


THÁI ÂM - ĐIẾU KHÁCH 


"Thần khu kinh" nơi rằng: "Thái âm, ở sau Tuế. Thường đóng ở 
sau Tuế hai thời. Chỗ đất nó quản, không thể khởi công tu tạo". 

Tho Chấn Khuê nới ràng: "Chỗ hậu phi ở, hậu cung vậy. Sao của 
hậu cung ở sau Đế hai sao (Tử vỉ viên, Bác cực có năm sao, ngôi thứ 
hai là Đế tinh, ngôi thứ tư là Hậu cung). Vì vậy Thái âm thường 
đóng ở sau Thái tuế hai thời. Năm Tý khởi ở Tuất, thuận hành mười 
hai thời. Như năm Tý thì tại Tuất, năm Sửu thì tại Hợi, năm Dần 
thì tại Tý là như vậy". 

Theo "Sử ký" - "Bạch Khuê truyện" nói rằng: "Thái Äm tại Mão, 
nhương (hoa cỏ rậm rạp Ñ.D), năm sau suy, xấu tệ hại. Đến Ngọ 


244 


hạn hán, sang năm đẹp. Dến Dậu nhiều, tốt, sang năm suy, xấu tệ 
hại. Đến Tỷ đại hạn, sang năm đẹp, có nước. Đến Mão, số mức dự 
trữ gấp bội. 

Trương thủ Tiết "Chính nghĩa" nói rằng: "Sau tuế hai thời là 
Thái âm. Lại "Ngô Việt xuân thu" chép Kế Nghê nói rằng: "Thái âm 
chỗ đến Tuế đóng, lưu lại nghỉ ba năm, qúi tiện thấy được”. Lại "Việt 
tuyệt" chép Kế Nghê nơi rằng: "Từ Dần đến Mùi là dương, Thái âm 
tại dương, Tuế đức tại âm. Tuế đẹp ở đơ. Thánh nhân động mà ứng, 
chế ước việc thu phát của nó". 


Như vậy thì thần của Thái âm là xem năm được mùa hay mất 
mùa ngũ cốc, có nước hay khô hạn vậy. Nay lịch gia bảo rằng các 
việc tu tạo không nên hướng vào đó, thuyết đó không phù hợp với 
thời cổ. Như vậy hoặc có chỗ tự đến riêng biệt, không vội vã cho là 
không đúng. Nhưng theo lệ của Thái âm, thì chỗ bảo rằng Tam thất, 
Tầm quan, Tầm mệnh, phương vị của nó ở đó, tất mỗi năm đều có 
xem tầm tơ được mùa, mất mùa, mà nay không thể khảo xét được. 
Lại theo Tứ lợi tam nguyên lấy trước Thái tuế ba ngôi vị là Thái âm, 
như thế cũng cùng tên mà không đồng ngôi vị, đại để đều là lời nơi 
của một nhà, không hiềm là cùng tồn tại vậy. 


ĐIỀU KHÁCH 


"Kỷ tuế lịch" nói rằng: "Điếu khách là hung thần của Tuế. Chủ 
việc bệnh tật, suy yếu, khóc lóc. Thường đóng sau Tuế 2 thời. Chỗ 
đất nó quản không thể khởi tạo cùng thăm bệnh tìrna thày, thăm hỏi 
nhà cơ việc hiếu, đựa tang". 

"Bồng doanh thư" nói rằng: "Năm Tý tại Tuất, thuận hành mười 
hai thời là đúng vậy. Ngôi vị của nó thường đối xung với Quan phù". 


245 


QUẦN XÚ 


"Bồng doanh thư” nói rằng: "Tuế tại tứ mạnh, Thái âm với Đại 
tướng quân hợp ở tứ trọng, tên gọi là Quần xú'". 

"Lịch thần nguyên thủy" nói rằng: "Thiên địa hung ương, tất tại 
Quần xú". 


TỔNG LUẬN VỀ: THÁI ÂM - DẠI TƯỞNG QUẦN. TANG MÔN - 
DIỀU KHÁCH 


Theo "Thiên văn chí" trung cung có Thiên cực tỉnh, mìỉnh-nớ 
sáng tỏ, Thái nhất thường đóng vậy. Bên cạnh ba sao Tam công hoặc 
nơi rằng: Tý thuộc bốn sao Hậu câu (hậu: đã bỏ đi N.D) cuối cùng là 


246 


hạn hán, sang năm đẹp. Dến Dậu nhiều, tốt, sang năm suy, xấu tệ 
hại. Đến Tý đại hạn, sang năm đẹp, có nước. Đến Mão, số mức dự 
trữ gấp bội. 

Trương thủ Tiết "Chính nghĩa" nối rằng: "Sau tuê hai thời là 
Thái âm. Lại "Ngô Việt xuân thu" chép Kế Nghệ nói rằng: "Thái âm 
chỗ đến Tuế đóng, lưu lại nghỉ ba năm, qúi tiện thấy được". Lại "Việt 
tuyệt" chép Kế Nghê nói rằng: "Từ Dần đến Mùi là dương, Thái âm 
tại dương, Tuế đức tại âm. Tuế đẹp ở đó. Thánh nhân động mà ứng, 
chế ước việc thu phát của nớ". 

Như vậy thì thần của Thái âm là xem năm được mùa hay mất 
mùa ngũ cốc, cố nước hay khô hạn vậy. Nay lịch gia bào rằng các 
việc tu tạo không nên hướng vào đó, thuyết đó không phù hợp với 
thời cổ. Như vậy hoặc có chỗ tự đến riêng biệt, không vội vã cho là 
không đúng. Nhưng theo lệ của Thái âm, thì chỗ bảo rằng Tam thất, 
Tầm quan, Tàm mệnh, phương vị của nó ở đó, tất mỗi năm đều có 
xem tằm tơ được mùa, mất mùa, mà nay không thể khảo xét được. 
Lại theo Tứ lợi tam nguyên lấy trước Thái tuế ba ngôi vị là Thái âm, 
như thế cũng cùng tên mà không đồng ngôi vị, đại để đều là lời nơi 
của một nhà, không hiềm là cùng tồn tại vậy. 


DIỀU KHÁCH 


"Kỷ tuế lịch" nói rằng: "Diếu khách là hung thần của Tuế. Chủ 
việc bệnh tật, suy yếu, khóc lóc. Thường đóng sau Tuế 2 thời. Chỗ 
đất nó quản không thể khởi tạo cùng thăm bệnh tỉm thày, thăm hỏi 
nhà có việc hiếu, đưa tang", 

"Bồng doanh thư" nói rằng: "Năm Tý tại Tuất, thuận hành mười 
hai thời là đúng vậy. Ngôi vị của nó thường đối xung với Quan phù". 


245 


Hậu phi đại tỉnh ba sao dôi ra cũng thuộc về Hậu cung". 

"Lễ ký" nơi rằng: "Thiên tử nắm số dương, Hậu nắm số âm, vì 
'vậy lấy tượng lấy là sau Tuế hai thời, mà tên là Thái ãm". Chức của 
Thái âm, là để trợ cho dương xuất ra sửa trị. CHức của Dại tướng 
quân, tuy chủ sát phạt, như vậy sát phạt hẳn là để diệt trừ tà hung, 
phù chính trực, cho nên cũng phù tá cho dương xuất ra sửa trị. Nếu 
năm đó Thái âm cùng với Đại tướng quân cùng ngôi vị, thì là âm 
cùng cực đông lạnh(Ù, gian ác, bạo loạn mà tuyệt không có ý là sinh 
dưỡng, vì vậy gọi là Quần xú, là phương vị tối hung. Như vậy 
phương của Thái âm lại là Diếu khách là tại sao? - Đại thể sau Tuế 
hai ngôi vị, trước Tuế hai ngôi vị tất thuộc tam hợp. Như Thái tuế 
tại Ngọ, thì sau hai là Thìn, trước hai là Thân, Thân với Thìn tất 
ngầm chọn Tý để khác Thái tuế vậy. Thái tuế tại Sửu, thỉ sau hai là 
Hợi, trước hai là Mão, Mão với Hợi tất ngần chọn Mùi để xung Thái 
tuế vậy. Là chỗ Thái tuế xung khắc cùng với xung khác Thái tuế đều 
là tử địa. Như vậy thời là phù trợ chứ không phái là tượng của Tang 
môn, Diếu khách ư. Cửa tất ở đàng trước, vì vậy trước là Tang môn, 
Khách, là từ phương khác đến, vì vậy sau là Điếu khách. Nghĩa của 
âm dương, tốt xấu không hiềm cùng một ngôi vị. đêu theo chỗ dùng 
của nó. Sóng đôi với ngôi vị của Tang môn là Chu tước thì để Chu 
tước trước Huyền vũ sau mà để trước Thái tuế hai ngôi vị là Chu 
tước. Nay Tào Chấn Khuê lấy Tang môn là cổng ngoài của Thái tuế, 
thì nệ vào tên có chữ môn mà không biết môn (cửa) của Thái tuế 
không cần phải là Tang như vậy. Cũng có thể là đáng cười nhạo vậy. 


THÍCH Ý 


Tang môn là hung thần trong tuế, chủ về việc tử táng, khóc lóc. 


{1 Hộ đ^ng: khí trỏi rất rét. tích sự đông lại. không mỏ ra. 


247 


Năm Tý tại Dần thuận hành mười hai thời. Chỗ đất nó hiện nay 
đang ở không thể hưng công khởi sự. 

Thái âm ấy là ở sau Tuế, năm Tý tại Tuất thuận hành mười hai. 
thời. Chỗ đất nó quản không thể khởi công tu tạo cung thất. 

Tại đời tiên Tần, đời Hán mọi người thường dùng phương vị 
Thái âm đến để dự đoán trước năm nay được hay mất mùa và tình 
hình nước đủ hay khô hạn. Các lịch gia đời sau nói rằng chỗ Thái 
âm đang ở không nên tu tạo, thuyết đó không biết từ đâu mà lại, 


Điếu khách là hưng thần trong tuế, năm Tý tại Tuất, thuận 
hành mười hai thời. Chỗ đất nó quản không thể khởi tạo cho đến 
tìm thầy chữa bệnh, thăm hỏi nhà có việc hiếu, đưa tang. 


Tuế tại tứ mạnh Thái âm với Đại tướng quân hợp ở tứ trọng gọi 
là Quần xú. Cá biệt mà luận, chức của Thái âm là trợ cho đương 
xuất ra sửa trị, Dại tướng quân lấy việc sát phạt để trừ gian phù 
chính trên thực chất cũng là trợ dương đem ra sửa trị. Nhưng bai vị 
này một ngày nọ ở cùng ngôi vị, thì biểu thị là một loại âm cùng 
cực, rét cóng, gian tà bạo loạn mà tuyệt không có tượng là có ý sinh 
dưỡng, cho nên gọi là Quần xú, đấy là phương vị hết sức là hung 
hiểm. 


Phương Thái âm hiện đang ở tại sao lại gọi là Diếu khách như 
thế? Bởi vỉ sau Tuế hai thời với trước Tuế hai thời tất định cấu 
thành cục tam hợp. Như Thái tuế tại Ngọ, thì sau hai là Thìn, trước 
hai là Thân. Thân Tý Thìn hợp thủy cục, bởi thế hai tất nhiên ngầm 
chọn Tý để khác Thái tuế. Thái tuế tại Sửu thì sau hai là Hợi, trước 
hai là Mão, Hợi Mão Mùi hợp mộc cục, hai vị đó tất ngầm chọn Mùi 
để xung Thái tuế. Bất luận là xung khắc Thái tuế hay là chỗ Thái 
tuế xung khác đều là tử địa. Cho nên Thng môn với Điếu khách đều 
là phương hung. 


248 


GỌI Ý 


Lấy Thái tuế làm hạt nhân ở giữa, cùng tương hợp tương phù 
với Thái tuế thì thần đó là cát; tương xung, tương khác với Thái tuế 
thì thần đó là hung. Lấy âm dương và ngũ hành làm tiêu chuẩn, âm 
đương hòa hợp, ngũ hành tương sinh, tương bợp thì thần đó là cát, 
âm dương xung kích, âm cực, dương cực, hoặc ngũ hành tương khắc 
tương hại thì thần đó là hung. Tang môn, Điếu khách, Quần xú là 
hung hệ do thế mà đến; các hạng thần sát cát hung của thuật trạch 
cát, đại thể cũng là do thế mà lại. 


249 


QUAN PHÙ - SÚC QUAN 


"Lịch Lậ” nói rằng: "Quan phù là hung thần của Tuế. Chủ vê 
việc kiện tụng đến quan nha. Chỗ phương nó quản không thể khởi 
công động thổ, phạm vào nên mắc phải kiện tụng, tù tội. Thường 
đóng ở trước Tuế bổn thời". 

TRo Chấn Khuê nói rằng: "Là quan cầm phù tín trong Tuế, chức 
quyền vệ van. Thường đóng tam hợp ở thời trước. Vị vậy là văn 
quan thời trước, thời sau là vũ chức. Giả như thời lệnh của Tuế tại - 
Dần, Dân Ngọ Tuất là tam hợp. thỉ Ngọ có Quan phù văn quyền. 
Tuất có Bạch hổ vũ chức. Ngoài ra phỏng theo như thế". 


"Quảng thánh lịch" nơi ràng: "Súc quan là thần chăn nuôi gia 


250 


súc trong Tuế. Chủ coi việc nuôi dưỡng bây gia súc. Phương nó quản 
kị làm chuồng trâu, tâu ngựa và chân thả, phạm vào thì tổn hại lục 
súc, thiệt. hại tiền của". 

"Lịch lệ" nơi rằng: “Đóng ở trước Tuế bốn thời”. 

Tào Chấn Khuê nói rằng: "Gia súc ưứ, nuôi dưỡng vậy, đó là quan 
nuôi dưỡng gia súc để đợi dùng ngựa trạm dịch của trảm quan. 
Đóng ở tam hợp thời trước cùng với Quan phù đồng vị”. 

Theo biểu phương vị thần sát nám của Thông thư, lấy ngôi vị 
tam hợp ngủ hành của Lâm quan là Thiên quan phù, vì thế lại cơ 
tên Địa quan phù dùng riêng biệt ra. Nơi về địa, để nơ tùy địa chỉ 
theo Tuế mà di chuyển. Âm dương gia hết sức trọng sơn hướng, 


cùng luận tam phương, tam phương Dịa quan phù treo đọi Thái tuế, 
vÌ vậy kị hưng tạo. 


BẠCH HỔ 


"Nhân huyền bí khu kinh" nói rằng: "Bạch hổ là hung thần trong 
Tuế, thường đóng sau Tuế bốn thời, chỗ đất nớ đóng phạm vào chủ 
có tai về tang phục. Thiết tưởng nên thận trọng". 

Tho Chấn Khuê nơi rằng: "Ỏ sau thời tam hợp, giải thích rõ tiết 
Quan phù". 

Xét Quan phù, Bạch hổ là Tuế tam hợp vậy, dẫn tòng theo(1) của 
Thái tuế. Trích dẫn câu văn(?) nói rằng: "Đi theo Quan phù là võ, gọi 
là Bạch hổ, trước dương mà sau âm vậy, Súc quan cùng Quan phù 


(1) Dẫn tong: tùy tòng vậy 
(2) Dẫn xi văn: tức là lời trích dẫn, trích dẫn lởi vấn theo các thư tịch khác 


253 


giống như đi trước ngựa(!) cho rằng là mượn xem cho lục súc”. 


THÍCH Ý 


Quan phù là hung thần ở trong Tuế, ở trước Tuế bốn thời, thuận 
hành mười hai thời. Phương đó không thể hưng công, động thể, 
phạm vào thì mắc việc về tù ngục, kiện tụng. 

Đúc quan là thần nuôi dưỡng gia súc trong tuế, đồng vị với 
Quan phù, phương đó không thể làm chuồng trâu, chuồng lợn và 
chăn thả mục súc, không thì tổn hại lục súc. 

Bạch hổ là hung thần trong Tuế, ở sau Tuế bốn thời, thuận hành 


- mười hai thời. Phương đó không thể phạm, không thì mắc tai họa về 
tang phục. 


GỌI Ý 


Quan phù, Súc quan đóng ở trước Tuế bốn thời, Bạch hổ đóng ở 
sau Tuế bốn thời, cùng với Thái tuế chính đúng cấu thành cục tam 
hợp, trái lại tại sao lại trở thành tượng hung! Như thế không thể 
giải thích giống như một được. Nếu quả như nơi Thái tuế với các 
thần sát ở dưới nó phản ánh chỉ là của một loại khí vận động hoặc 
luật về tiết khí nào đó, lầm làm ngược lại thì họ có khả năng mắc 
phải ảnh hưởng chẳng lành, nhưng tại sao lại khẳng định chính là 
quan tư, tổn bại lục súc hoặc gặp việc tang phục? Như thế không 
thể có hai giải thích. Töm lại đối với thuật trạch cát chỗ nơi là cát 
hung, nghỉ kị - phạm vào tất có một kết quả nào đó... thiết tưởng 
không thể quá ư câu nệ. 


{1) Tiên mã: là người dẫn đường ở trước xe nẽựa 


253 


HOÀNG PHAN 


"Càn Khôn bảo điển" nói rằng: "Hoàng phan là tỉnh kỳ vậy. 
Thường đóng ở tam hợp thời mộ. Chỗ đất nó quản không thể chọn 
đất mở cửa, cổng, cưới vợ, cưới chồng, nạp tiền của, chỗ mua bán, 
cùng với tạo tác, phạm vào chủ có tổn vong". : 

"Quảng thánh lịch" nói rằng: "Hoàng phan, năm Dần Ngọ Tuất 
tại Tuất, năm Thân Tý Thìn tại Thìn, năm Hợi Mão Mùi tại Mùi 
năm Tị Dậu Sửu tại Sửu", 

Tào Chấn Khuê nói rằng: "Hoàng phan là ngôi vị Tuế quân an 
cư, Hoa cái vậy, vì vậy dùng thời mộ của tam hợp ngũ hành Mộ là 
thổ vậy, vì vậy nói nó Hoàng (mầu vàng - N,D)". 


"Đổng nguyên kinh" nơi rằng: "Tướng xuất ở trong quân, đại để 
bày ra ở trên kho, nghỉa là như thế vậy". 


254 


"Càn Khôn bảo điển" nói ràng: "Cẩu ví cũng là tượng tỉnh kỳ. 
Thường đóng đối xung với Hoàng phan. Phương nó hiện đang ở, 
không thể cưới vợ cưới chồng, nạp nô tỉ, dang lục súc, cùng khởi tạo, 
phạm vào thì hao phí tài vật, tổn tiểu khẩu (tổn bại vì bị xem 
thường N.D). 

Tào Chấn Khuê nới rằng: "Cẩu vi tượng của dũng sỉ, là tướng 
tiên phong, vì vậy thường đối nhau với Hoàng phan, đúng là đặt ở 
trước Hoa cái”. 


TỔNG LUẬN VỀ: HOÀNG PHAN - CẤU VĨ 


Hoàng phan, qúi (chỉ tháng năm Thìn Tuất Sửu Mùi là tứ qúy 


255 


N.D) của tam hợp, tượng Hoa Cái (vận đen N.D) Đối nhau với 
Hoàng phan là Cẩu vỉ, nó tốt lành hay phải kiêng kị cũng giống 
nhau. Đại để đều là lỗ bộ đại giá) của Tuế quân lấy ý là nếu thấy 
thì không thể phạm vào. Năm Đần Thân Tị Hợi Cẩu vĩ ở đằng 
trước, Hoàng phan ở đằng sau. Năm Tý Ngọ Mão Dậu Cầu vi ở đằng 
sau, Hoàng phan ở đằng trước. 

Tào Chấn Khuê lấy Cẩu vỉ là tướng tiên phong mà đặt ở trước 
Hoa cái, thì không đúng vậy. 

Lại theo năm Tý Ngọ Mão Dậu, Hoàng phan tức là Quan phù, 
Cẩu vi tức là Điếu khách. Năm Dần Thân Tị Hợi, Hoàng phan tức 
là Bạch hổ, Cẩu vỉ tức là Tang môn. Năm Thìn Tuất Sửu Mùi, 
Hoàng phan tức là Thái tuế, Cẩu vi tức là Tuế phá. Như vậy thì hai 
thần Hoàng phan, Cẩu vĩ vốn đã đặt ra không có thực vậy. Lấy céi 
không có mà hết sức sai trái với đạo lý, nhưng nó vẫn còn tên cổ dể 
lại. 


THÍCH Y 


Hoàng phan là tượng tỉnh kỳ của Thái tuế, năm Dần Ngọ Tuất 
ở Tuất, năm Thân Tý Thìn ở ThÌn, năm Hợi Mão Mùi ở Mùi, năm Tị 
Dậu Sửu ở Sửu. Phương đó không thể chọn đất để mở cửa cổng, 
cưới vợ cưới chồng, nạp tiền của, mua bán và tạo tác. 

Cầu vi cũng là tượng tỉnh kỳ của Thái tuế, vị trí chính là đứng 
đối nhau với Hoàng phan, phương đó không thể cưới vợ cưới chồng, 
nạp nô tÌ, dâng lục súc và khởi tạo. 

Hoàng phan, Cẩu vỉ đều là lỗ bộ đại giá, cho nên dân hèn không 
thể xung phạm. Vị trí của Hoàng phan, Cẩu vi trùng hợp với Quan 


(1) Lễ bộ đại giá: Lỗ bộ: thời cỏ mỗi khi đế vướng đi ra ngoài thì có đội nghỉ trượng ở đẳng 
trước, đằng sau; đại giá: là xa giá của hoàng đế. 


256 


phù, Điếu khách, Bạch hổ, Tạng môn, Thái tuế, Tuế phá. Bởi thế hai 
vị thần kỳ đơ chỉ là giả thiết, không có thực. : 


GÓI Ý 


Bởi vì Hoàng phan, Cẩu vĩ có tượng tỉnh kỳ của quân chủ, cho 
nên dân hèn chính không thể xúc phạm, đó hoàn toàn là lý luận 
chính trị phong kiến khoác vào dùng trong thuật trạch cát. Diều đó 
đương nhiên không hợp với chủ ý của thuật trạch cát, nhưng tại thời 
đại cổ cũng là một điều chuẩn tác xử thế, 


287 


BỆNH PHÙ 


"Càn Khôn bảo điển" nơi rằng: "Bệnh phù chủ tai bệnh, thường 
đóng sat. Tuế một thời". 


"Tào Chấn Khuê nói rằng: "Dóng sau Tuế một thời, là nói cựu 
Tuế vậy. Tân Tuế đương vượng, cựu Tuế tất suy, suy thì là bệnh". 


258 


TỬ PHÙ - TIỂU HAO 


"Kinh" nơi rằng: "Tử phù là hung thần của Tuế. Phương nớ quản 
không thể đặt phần mộ, đặt chỗ tử táng (chôn khi chết N.D) và 
cũng có sự xuyên tạc phạm phải chủ có tử vong. Thường đóng trước 
Tuế năm thời. 

Tho Chấn Khuê nói rằng: "Tử phù là thời Thái tuế tự tuyệt. Giả 
như thời lệnh Thái tuế tại Tý là đương vượng, thì Sửu là suy, Dần 
là bệnh, Mão là tử, Thìn là mộ, T là tuyệt. Ngoài ra phỏng theo như 
thế, - 

"Hinh" nới rằng: "Tiểu hao là thần hư hao trong Tuế. Phương nó 
quản không nên vận hành thu chỉ, khởi việc kính doanh buôn bán, 


259 


cho đến tạo tác, phạm đến nơ nên xảy ra những việc để lại không 
phải là lo sợ hão. 

"Minh thời tổng yếu" nói rằng: "Thường đóng trước Tuế năm 
thời”. 

Tho Chấn Khuê nói rằng: "Tiểu hao, tổn hại nhỏ vậy, chính là 
thời Thái tuế khí tuyệt, vì vậy gọi là Tiểu hao. Giả như thời lệnh 
năm Dần, Dần vượng, Mão suy, Thìn bệnh, Tị tử, Ngọ mộ, Mùi 
tuyệt vậy. Cùng ngôi vị với Tử phù. Ngoài ra phỏng theo như thế". 


"Khảo nguyên" nơi rằng: "Tiếu hao thường đóng sau Dại hao 
một thời, chưa tới chỗ Dại hao, vì vậy gọi là Tiểu hao". 


TỔNG LUẬN VỀ: BỆNH PHÙ - TỬ PHÙ - TIỂU HAO 


đệnh phù là cựu Thái tuế. Chỗ Bệnh phù xung thì là Tử phù. 
Chỗ cuối cùng của bệnh, làm sao mà không chết! Vì sao không chỉ rõ 
chỗ năm nay Thái tuế xung là Tử phù? Thái tuế là quân của một 
năm, đức hình cùng giúp cho, chỗ nó xung, họa còn không dừng ở sự 
chết, mà phúc cũng chưa thể lường trước được. VÌ vậy loại thần lục 
Nhâm lấy Tuế phá là qúy tướng, bảo rằng được ngồi mà luận đạo. 
Nếu là chỗ khí xung của cựu Thái tuế ngừng phát ra, thì tất chết 
vậy. Lại là Tiểu hao, thì theo thứ tự của Đại hao mà nới. Chế Thái 
tuế xung nơi là Đại hao thì chỗ xung của cựu Thái tuế là Tiểu hao. 
Chỗ Thái tuế phá, chỗ đó mất, hao lớn lắm vậy. Đợi tới sau khi Tuế 
dịch chuyển mà nguyên khí chưa phục hồi ở đó có tượng là Tiểu 
hao. Vì vậy cựu Tuế phá là Tiểu hao. Lại "Dịch" nói rằng: "Thiên số 
ð, địa số ð, số đến ð là tới cực". Trước Tuế năm thời, số đóng ở chố 
cực, vì vậy là Tử phù. Cũng là một thuyết. Tho Chấn Khuê lấy trước 
Tuế năm thời là Thái tuế tuyệt khí, đại thể cũng là ý số đã đến cùng. 
Như vậy thuyết đó tựa như đúng mà không phải. Trường sinh, Mộc 


260 


dục lấy đến Tuyệt, Thai, Dưỡng đều theo ngũ hành vượng, tướng, 
hưu, tù, tử mà nói, bảo là ngũ thắng. Lại theo ngũ thắng mà chia 
nhỏ ra mà nới là đúng mười hai ngôi vị. Ngũ hành trải qua bốn mùa 
chăng như lấy trưng ương thổ, thì ngũ thắng ở đó. Ngũ hành trải 
qua ư mười hai thời mà mỗi thời đần dần đều có sự chấm dứt hưng 
vượng, chấm dứt sự suy sụp, thì mười hai ngôi vị mới dựng lên ở đó 
được. Lại cùng là một hành, dương thuận mà âm nghịch, dương tử 
thì âm sinh, âm tử thì dương sinh, ở đơ, lấy thành khí của ngũ hành 
thì không có dứt tuyệt, dụng ý đó rất thâm sâu. Nay Thái tuế này, 
tuế âm vậy, tuy đi trong ngũ hành mà không định nó là hành nào, 
sao chỉ ra được bản vị của nó. Là Đế vượng mà lấy trước nó năm là 
ngôi vị Tuyệt chăng? Như lấy trước năm là ngôi vị Tuyệt, thì giống 
như lấy cựu Thái tuế là ngôi vị Lâm quan của tân Thái tuế ư? 
Không thể thông được. Còn dương thuận mà trước năm là Tuyệt 
vậy, âm nghịch thì đương lấy sau năm là TYệt: Năm âm Thái tuế 
há lại lấy sau năm là Tử phù ư! 


THÍCH Ý 


Bệnh phù là hung thần trong Thái tuế chủ tai bệnh. Đóng sau 
Thái tuế một thời, thuận hành mười hai thời. 


Tử phù là hung thần trong Tuế, đóng trước Tuế năm thời. 

Phương đó không thể mai táng, khiên cưỡng động thổ, phạm 
vào thì có tử vong. 

Tiểu hao là thần hư hao trong Tuế, cùng ngôi vị với Tử phù, 
Phương đó không nên kinh doanh thương mại, mua bán, cũng như 
động thổ tu tạo, không thì gặp phải những việc để lại không phải là 
lo sợ hão huyền, 


Sách này theo lời nói cho là Bệnh phù thực tức là cựu Thái tuế. 


261 


Đối xung của Bệnh phù chính là Tử phù. Sinh bệnh mà đến cùng cực 
tự nhiên là tử vong. Thế tại làm sao lại không lấy chỗ Thái tuế của năm 
nay xung năm gọi là Tử phù? - Bởi vì Thái tuế là quân của một tuế 
(năm), hình đức đều giúp cho chỗ đối xung của nó chính là có khả 
năng cả bai loại họa, phúc. Chố Thái tuế xung là Đại hao, lực lượng 
của cựu Thái tuế đương nhiên không bằng, cho nên chỗ nó xung mới 
gọi là Tiểu hao. Ngoài thế ra, "Chu dịch" lấy ð là số đến cực, trước 
Tuế năm thời, chính đúng là số đến cực, cho nên là Tử phù. Loại giải 
thích đó có thể thông được. Thuyết pháp của Tho Chấn Khuê là 
không chính xác. 


GÓI Ý 


Truyền thống triết học Trung quốc nhận thức là, hai sự vật đáp 
đổi nhau xung kích, đối lập khắc sâu sắc, không những đối với sự 
vật không lợi cho sự phát triển, thậm chí cùng nhau gắn liền với 
thân thể bản thân mình chịu gặp phải sự tổn hại. Vật cực tất phản, 
cũng là không cát lợi vậy. Cho nên Bệnh phù, Tử phù, Tiểu hao là 
hung, chính nguồn gốc xuất ra là như thế. Thuật trạch cát có không 
thiếu thần sát, chính là sản sinh ra như vậy. 


362 


KIẾP SÁT 


"Thần khu kinh" nói rằng: "Kiếp sát là âm khi của Tuế. Chủ có 
sát hại. Phương nó quân kị có khởi tạo. Phạm vào chủ có việc trộm 
cướp làm tổn thương sát hại". 

Lý Đỉnh Tọ nói rằng: "Năm Dần Ngọ Tuất, tại Hợi; năm Hợi 
Mão Mùi tại Thân; năm Thân Tý Thìn, tại Tị; năm Tị Dậu Sửu tại 
Dần; đúng vậy". 


263 


"Thần khu kinh" nơi rằng: "Thi sát là ngôi vị của ngũ hành âm 
khí, Thường đóng trước Kiếp sát một thời. Chủ việc tai bệnh, tật 
ách. Phương nó quân không thể tư tạo hướng đến, phạm vào mắc 
phải bệnh hoạn". 

Tào Chấn Khuê nơi rằng: "Tai sát - Thai thần tam hợp ngũ hành". 


"Đổng nguyên kinh" nơi rằng: "Kiếp sát khởi ở Tuyệt, Thi sát 
khởi ở khắc. Giả như thời lệnh năm Thân Tý Thìn hợp thủy cục, 
thủy Tuyệt ở Tị, vì vậy Kiếp sát tại Tị, Thai ở Ngọ, lại thủy với Ngọ 
hỏa tương khác, vì vậy Tai sát tại Ngọ. Năm Tị Dậu Sửu hợp kim 
cục, kim Tuyệt ở Dần vì vậy Kiếp sát tại Dần, Thai ở Mão, lại kim 
với Mão tương khác, vì vậy Tai sát tại Mão. Ngoài ra phỏng theo nhĩ 
thế, 


264 


"Thần khu kinh” nới rằng: "Tuế sát là sát của âm khí, đó là đặc 
biệt độc. Thường đóng ở tứ qúi, bảo rằng âm khí của tứ qúi được đi 
chơi trên trời”. 

Lý Dinh Tộ nói rằng: "Dần Ngọ Tuất, Sát tại Sửu; Tị Dậu Sửu, 
sát tại Thìn; Thân Tý Thìn sát tại Mùi; Hợi Mão Mùi; sát tại Tuất”. 

“Quảng thánh lịch” nói rằng: "Đất của Tuế sát không thể đục 
khoét, tu tạo, di chuyến, phạm vào thương tổn con cháu, lục súc”. 

Tao Chấn Khuê nói rằng: "Kiếp sát, Thi sát, Tuế sát đúng là tam sát". 

Như họ Tào nói thì là tam hợp ngũ hành ở ngôi vị Tuyệt, Thai, 
Dưỡng. Tuyệt, Thai, Dưỡng này ở sau mộ khố, Trường sinh ở trước. 
"Thần khu kinh" chố bảo rằng đúng là âm khí. Hoặc bảo rằng tam 
sát là xung với tam hợp ngũ hành đương vượng, vÌ vậy mới nói nên 
hướng vào mà không nên ngồi vào. Như Thân Ty Thìn hợp thủy cục, 
thủy vượng ở phương Bắc, nó xung ở phương Ñam, vì vậy tam sát ở 
phương Nam Tị Ngọ Mùi. Ngoài ra phỏng theo thế, 


265 


PHỤC BÌNH - ĐẠI HỌA 


“Lịch LẠ" nơi rằng: "Phục binh, Đại họa này ngũ binh của Tuế. 
Chủ bãi binh, hình sát. Phương nơ quản, kị xuất binh, hành quân với 
tu tạo, phạm vào chủ có thương tổn quân lính, mắc tội bị hình phạt 
phải giết". : 

Lê Cán nơi rằng: "Năm Dần Ngọ Tuất, Phục binh tại Nhâm. Đại 
họa tại Qúy. Năm Hợi Mão Mùi: Phục bình tại Canh, Đại họa tại 
Tân. Năm Thân Tý Thìn, Phục binh tại Bính, Đại họa tại Đinh. 
Năm Tị Dậu Sửu, Phục binh tại Giáp, Đại họa tại Ất”. 

Tào Chấn Khuê nơi rằng: "Phục binh, Dại họa lấy tam hợp ngũ 
hành tương khắc, đương can là Phục binh, âm can là Đại họa Phục 
binh tai nặng, Đại họa tai nhẹ hơn". 

"Khảo nguyên" nơi rằng: "Phục binh, Đại họa giáp chỗ khoảng 
giữa tam sát. Như năm Thân Tý Thìn, tam sát tại Tị Ngọ Mùi Phục 
binh, Đại họa thì tại Bính Dinh, đúng vậy. Ngoài ra phỏng theo thế. 


266 


TỔNG ĐỒ VỀ NGŨ BINH 


t2 


$ 
© 
E 
bị 
C 
=< 


Theo thiên lấy 1 mà tròn, địa lấy 2 mà vuông, nhân lấy 3 mà là. 
góc. Trời đất vô tâm (vô tình ND). Người - tâm của trời đất vậy. 
Đúng như thế, 1 sinh 2, 2 sinh 3, đến chỗ 3 mà vạn vật đều sinh ra 
vậy. Tròn mà vuông ba góc xuất ra ở đó. Đến ở góc mà thấy được 
đầy đủ tÌ mÌ hết vậy. Như vậy là thiên hạ vốn hết sức giản dị, lấy 
chỗ cùng cực của thiên hạ thì hết sức tỉnh vi, sâu xa() suy ra đến 
chỗ hết kín đáo của thiên hạ, thành ra chỗ rất hiển nhiên của thiên 
hạ, tất ở ba góc mới được. Như vậy thì ba góc là tâm của thiên địa, 


(1) Trách: u thâm huyền diệu. 


267 


khởi đầu của âm dương, chỗ hội của qủi thần, tú khí của ngũ hành. 
Như vậy là tam hợp, chỗ tối trọng của thần sát, tam hợp tất ở ba 
góc( vậy. Thái tuế này mà không làm chủ, tính tình nó thấy hết ở 
tam hợp. Vì vậy ở dưới Thái tuế, các thần sát chính lấy tam sát làm 
đầu. Tam sát cùng với Thái tuế là địch, là đối vậy. Giả như Thái tuế 
tại phương tam hợp Dần Ngọ Tuất, tự Dần đến Ngọ, giữa là Mão 
Thìn Tị ở Đông Nam, chỗ giao của Xuân Hạ, không cùng loại. Tự 
Ngọ đến Tuất ở giữa là Mùi Thân Dậu ở Tây nam chỗ giao của Hạ 
Thu, cũng không phải cùng loại. Nếu tự Tuất đến Dần, ở giữa là 
chính Bác, Hợi Tý Sửu, thì là thời lệnh ba tháng Đông, Nhâm Qúy 
ngôi vị của thủy, là địch là đối với hẻa cục Dần Ngọ Tuất vậy. Như 
vậy là lấy Sửu là Tuế sát. Tuế sát - tam hợp là hỏa mà Dần là đầu, 
- Sửu đóng ở trên Dần, ấy là bằng dựa vào chỗ đỉnh đầu của nó mà 
đè xuống. Giống như Nguyệt yếm ở trước Thái đương một vị, tất là 
chỗ tuế sát, vì vậy gọi là Tuế sát. Hợi là Kiếp sát, Kiếp sát - tam hợp 
của nó là hỏa mà Tuất đóng ở cuối chót, Hợi đóng ở dưới Tuất, ấy là 
liếc nhìn? (mong muốn ND) khe hở đó, trải qua thay đổi, ngôi vị 
của nó, có tượng của kẻ trộm ở đơ, vì vậy gọi là Kiếp sát. Tam hợp 
là hỏa mà Ngọ đóng ở giữa Ngọ ư, hỏa gặp lúc đức thịnh mãn, xung 
nó thì tất có tai. Tý ư, là chính ngôi vị xung nó, vì vậy gọi là Thị sát. 
Địa chỉ vốn là như thế vậy, mà ngôi vị của địa chỉ tất có thiên c=n 
ở đậu. Khoảng Hợi Ty Sửu. Nhâm Qúy đóng ở đơ. Dương Nhâm là 
Phục binh, âm Qúy là Dại họa, thì lấy phương vị cũng giống với tam 
sát. Không dùng Mậu Kỷ, Mậu Kỷ là khí của trung cung, đã lấy tam 
hợp để luận thì không dùng Mậu Kỷ. Bởi vì do tam hợp thành cục, 
thì không được có thổ cục, ngoài ra có thể loại suy. Nếu Tho Chấn 


(1) Tam hợp tất tam giác: tam hớp cục trên phưỡng vị đều hiện lên hình tam giác. 
(2) Bễ nghễ: hạnh (may mắn) hy vọng vậy 


268 


Khuê nơi là Tuyệt, Thai, Dưỡng thì không trúng với lẽ vậy. Chỗ 
"Khảo nguyên" nói rằng nên hướng không nên ngồi, rất là đúng. Đại 
để phương của tam sát, đều là chỗ của Thái tuế ghét mà không thể 
đóng ở đó được, không đem nó có thể địch với Thái tuế mà sợ vậy. 


THÍCH Ý 


Hiếp sát là âm khí của Thái tuế, phương đó kị khởi tạo, phạm 
vào gặp phải việc bị trộm cắp sát hại làm tổn thương. 

Ti sát là chỗ âm khí ngũ hành đang ở đó. Phương đơ kị tu tạo, 
phạm vào mắc phải bệnh hoạn. 

Tuế sát là một loại âm khí hết sức là hung độc, thường đóng ở 
phương vị tứ qúi Thìn Tuất Sửu Mùi, phương đó kị tu tạo, di cư đến, 
phạm vào con cháu, lục súc gặp nguy hại. 


Phục binh, Dại họa là ngũ bính của Thái tuế, chủ có việc binh, 
hình sát. Phương đó kị hành binh cũng như tu tạo, phạm vào, gặp 
phải họa hình phạt tử hình, binh đao làm thương tổn. 


Thần sát rất trọng tam hợp, cho nên tam sát là đầu của ác thần 
chính bởi vì chúng là địch, là đối với Thái tuế. Ví như Thái tuế tại 
phương tam hợp Dần Ngọ Tuất mà Hợi Tý Sửu chính đúng là địch, 
là đối với nó, cho nên Sửu là Tuế sát, Hợi là Kiếp sát, Tý là Thi sát. 
Bởi vì Dần Ngọ Tuất là tam hợp hỏa cục mà Dần là đầu, Sửu đóng 
ở trên Dần hơi biềm vì bị đè nén, tất nhiên là chỗ tuế sát, cho nên 
gọi là Tuế sát; tam hợp hỏa cục Tuất đóng ở cuối chót, Hợi đóng ở 
dưới Tuất mà tính toán ngồi vị của nó, có tượng để cho kẻ trộm vào, 
cho nên gọi là Kiếp sát, tam hợp hỏa cục, Ngọ đóng ở giữa, Ngọ là 
tượng hỏa thịnh, xung vào tất có tai, mà Tý đúng xung với nơ, cho 
nên gọi là Thi sát. Ngôi vị của Nhâm Quý ở khoảng Hợi Tý Sữu, 


269 


đương nhiên cũng là phương hung. Chỗ đó dương Nhâm gọi là Phục 
binh, âm Qúy thì gọi là Đại họa. 


GỌI Ý 


Tuế sát, Kiếp sát, Thi sát, Phục binh, Đại hoạ là năm hung thần, 
với tam hợp ngũ hành của Thái tuế tại trên phương vị là tương địch, 
tương đối; trên tính chất là tương khắc, tương sát, đương nhiên 
hung không thể nơi được. Đến chỗ tại sao lại gọi tên chúng cụ thể 
như thế, như vì sao Sửu đóng ở trên Dần, hơi có hiềm là bị đè nén, 
chán ghét mà gọi là Tuế sát. Hợi có tượng là trộm cắp mà gọi là 
Kiếp sát, Tý có thô lỗ xúc phạm mà gọi là loại Thi sát. Lệ là vậy bất 
tất phải tÍnh toán so bì. 


.970 


"Phong giác" của họ Dực nói rằng: "Kim cương, hoả cường đều 
giữ phương của nó. Mộc rụng quay về cội, thuỷ chảy hướng tới mùi." 

"Tăng môn kinh" nói rằng: "Tị Dậu Sửu là ngôi vị của kim, hình 
tại phương Ty, nói là kim cậy chất cương của nớ, chẳng có vật nào 
đối được. Dần Ngọ Tuất là ngôi vị của hoäả, hình tại phương Nam, 
nói là hoả cậy chỗ cường của nó, chẳng có vật nào đối được. Hợi Mão 
Mùi là ngôi vị của mộc, hình tại phương Bắc, nơi là mộc cậy ở vinh 
hoa, vÌ vậy âm khí hình khiến cho nó tàn tạ. Thân Tý Thìn là ngôi 
vị của thuỷ, hình tại phương Đông, nơi là thuỷ cậy ở Am tà, vì vậy 
dương khí khiến cho không quay trở lại được. Cho nên Tý hình Mão 
Sửu hình Tuất, Dần hình Tị, Mão hình Tý, Tị hình Thân, Mùi hình 


271 


Sửu, Thân hình Dần, Tuất hình Mùi, Thìn Ngọ Dậu Hợi là tự hình". 

Trữ Vịnh "Khử nghỉ thuyết” nới rằng: "Tam hình là cực số, Tý 
Mão là nhất hình, Dần Ty Thân là nhị hình, Sửu Tuất Mùi là tam 
hình. Từ Mão thuận đến Tý, tự Tý nghịch đến Mão, cực là số 10. Tự 
Dần nghịch đến Tị, từ Tị nghịch đến Thân, cực là số 10. Sửu thuận 
đến Tuất, Tuất thuận đến Mùi, cực là số 10. Hoàng cực ở giữa trời 
lấy 10 là số sát. Tích số đến 10 thì biết số đó là không, Thiên đạo 
ghét đầy tràn, đầy thì nhào, đổ. Như thế phép của tam hình do từ 
chỗ đó khởi”. 


"Quảng thánh lịch" nơi rằng: "Đất của Tuế hình, công thành 
chiến trận không thể phạm vào, động thổ khởi công cũng cần quay 
tránh đi. Phạm vào nhiều đấu tranh". 

*Khảo nguyên" nơi rằng: "Thuyết về hình nhau, họ Dực hết sức 
sáng tỏ. Đại để lấy Tị Dậu Sửu hình Thân Dậu Tuất, thì Tị hình 
Thân, Dậu tự hình, Sửu hình Tuất. Lấy Dần Ngọ Tuất hình Tị Ngọ 
Mùi thì Dần hình Tị, Ngọ tự hình, Tuất hình Mùi. Lấy Thân Tý Thìn 
hình Dần Mão Thìn thì Thân hình Dàn, Tý hình Mão, Thìn tự hình. 
Lấy Hợi Mão Mùi hình Hợi Tý Sửu thì Hợi tự hình, Mão hình Tý, 
Mùi hình Sửu". 

Theo họ Dực bốn câu nơi ở "Phong giác", "Tăng môn kinh" với 
*Khảo nguyên" nơi rõ dụng ý chỗ đó ra, cũng rõ ràng vậy. Nhưng chỗ 
bảo rằng mộc cậy vào vinh hoa, vì thế Am khí hình vậy; thủy cậy vào 
âm tà vì vậy dương khí hình vậy; thuyết đó còn không phải là không 
già tạo, miễn cưỡng mà cái lý là Thìn, Ngọ, Dậu Hợi tự hình cũng 
chưa luận tới vậy. Trữ Vịnh nơi đạo trời ghét đầy tràn, nơi số cực ở 
10 cũng có điệu nghĩa. Cũng cần không ra khỏi bốn câu của họ Dực. 
Nay tìm ra đầu mối dụng ý của nó mà được thuyết tự hình ở đơ. 
Kim, hỏa cương, cường; thủy mộc nhu, nhược vì vậy kim hình 
phương kim, hỏa hình phương hỏa, cương cường tất tự sát. Mà kim 


372 


chẳng cương ở Dậu, hỏa chẳng cường ở Ngọ, thì cũng không riêng 
chỉ tự sát ở bảp phương của mình mà thôi, còn tự sát thân mình. 
Nếu thủy mộe-nhu nhược thì tất bị giết ở nơi sinh ra ta với chỗ sinh 
ra. Thủy sinh mộc mà hình mộc, mộc sinh ở thủy mà hÌnh thủy. Cửa 
sinh ra ta là cửa ta chết, chỗ Mạnh Tử chết là ở An lạc, bảo rằng ở 
chỗ này ư. Lấy Hợi Mão Mùi hình Hợi Tý Sửu mà Hợi chuyển ra tự 
hình. Hợi là gốc rễ của mộc, cho nên mộc rụng quay về gốc rễ. Lấy 
Thân Tý Thìn hình Đần Mão Thìn mà Thìn chuyển ra tự hình. Thìn 
là thủy khố, cho nên nước chảy hướng về mùi. 


THÍCH Ý 


Tuế hình tức là mười hai địa chỉ hình nhau. Cộng có ba loại tình 
huống: Tý Mão là loại hình thứ nhất; Dần Tị Thân là thứ hai; Sửu 
Tuất là thứ ba. Lý luận đó là căn cứ vào sách "Phong giác" của họ 
Dực chỗ nói: "Kim cương, hỏa cường, mỗi cái đều giữ phương của nó, 
mộc rụng quay về gốc rễ, nước chảy hướng về mùi". Như Tị Dậu Sửu 
kim cục, hình tại phương Ty, là nới kim mà cương chẳng qua ở 
Dậu, chẳng những khác vật và lại vốn tự sát. Dần Ngọ Tuất hỏa cục 
hÌnh tại phương Nam, là nới hỏa cường mà suy ra đầu là Ngọ chẳng 
những hại vật, và lại cũng tự sát. Hợi Mão Mùi mộc cục, Thân Tý 
Thìn thủy cục; thủy mộc nhu nhược, tất nhiên chắc là bị chỗ sinh ra 
ta và chỗ ta sinh ra là chỗ hình sát. Cho nên phương Đông mộc 
thịnh, phương Bắc âm khí là chố hình chính yếu khiến cho điêu tàn; 
phương Bắc thủy thịnh, phương Dông dương khí chính yếu hình 
khiến cho không quay trở về được. Cho nên Tý hình Mão, Sửu hình 
Tuất, Dần hình Tị, Mão hình Tý, Tị hình Thân, Mùi hình Sửu, Thân 
hình Dần, Tuất hình Mùi, Thìn Ngọ Dậu Hợi tự hình, 


278 


GÓI Ý 


Hình chính là chỗ này chố kia hình hại nhau, ý tứ là đắp đổi mà 
không hòa với nhau. Loại lý luận đó tại tuyển ngày, chọn phượng 
thông thường vận dụng, mệnh lý gia thêm cho đầy đủ để người ta 
suy ra mệnh, ứng dụng chỗ đó đặc biệt là nhiều lần. Nhưng hình 
không nhất định là triệu chứng không cát. "Qủy cốc di văn" nói 
rằng: "Quân tử không hình, quyết định không phát, nếu ở sỉ đồ 
nhiều lần vượt lên đạt. Tiểu nhân đến chỗ ấy tất là tai, không như 
thế cũng bị quan phạt đánh bằng roi". Phân tích cụ thể để ứng vào 
làm theo trong câu nơi, chỗ nói: "Cương, cường tất tự sát", "Cửa sinh 
ra ta là cửa ta chết" cũng hết sức giàu thêm triết học sâu sắc. 


274 


ĐẠI SÁT 


"Lịch i@” nói rằng: "Tuế sát là thứ sử trong Tuế. Chủ về việc hinh 
thương, đấu sát. Dất của nó quản, xuất quân không thể hướng vào, 
cùng kị tu tạo. Phạm phải chủ có hình, sát”. 

"Minh thời tổng yếu” nói rằng: "Năm Tý khỏi ở Tý, nghịch hành 
tứ trọng. 

Tho Chấn Khuê nói rằng: "Đại sát là thời của Tuế tam hợp ngũ 
hành kiến vượng, ngôi vị của tướng tỉnh, tên gọi là thứ sử". 

"Khảo nguyên" nơi rằng: “Dại sát, năm Tý tại Tý, năm Sửu tại 
Dậu, năm Dần tại Ngọ, năm Mão tại Mão, năm Thìn lại tại Tý, theo 
đúng là nghịch hành tứ chính). Dại để Thân Tý Thìn là tam hợp 
thủy, thủy vượng ở Tý. Tị Dậu Sửu là tam hợp kim, kim vượng ở 
Dậu. Dần Ngọ Tuất là tam hợp hỏa, hóa vượng ở Ngọ. Hợi Mão Mùi 
là tam hợp mộc, mộc vượng ở Mão", 


(1) Tá chính: Chỉ Bắc, Đông, Nam, Tây bốn phướng vị chính 


275 


- Xét Tý Ngọ Mão Dậu là chính vị của thủy hỏa mộc kim, trời đất 
giao mà nhật nguyệt xung. Vì vậy Thái tuế tại tứ chính, thì Thái tuế 
tự gánh vác lấy việc, tên là Thái tuế thì Dại sát không nơi đủ được. 
Giống như thiên tử tự sửa trị chỗ dựng đôC() của mình. Nếu Thái tuế 
tại mạnh, qúi thì chính vị cũng thành đại sát. Nói Đại sát là á Thái 
tuế mà xem trọng về Quan phù, Bạch hổ vì vậy "Lịch lẠ" mới goi là 
thứ sử. Dại để thời cổ thứ sử được sinh sát một phương. 


THÍCH Ý 


Đại sát là một vị thứ Thái tuế, là đại thần trọng về Quan phù, 
Bạch hổ. Phương đó kị hành quân tu tạo. Phạm vào gặp việc hình 
thương, đánh giết. Phương vị Đại sát, năm Tý tại Tý, năm Sửu tại 
Dậu, năm Dần tại Ngọ, năm Mão tại Mão, năm Thìn lại tại Tý, cứ 
như thế nghịch hành tứ chính. Phương vị Dại sát do thời vượng của 
tam hợp ngũ hành quyết định. Như Thân Tý Thìn tam hợp là thủy, 
là thủy cho nên ba năm đó Dại sát tại Tỷ. Tị Dậu Sửu tam hợp là 
kim, kim vượng ở Dậu. Cho nên ba năm đó Đại sát tại Dậu. Các 
năm khác cũng như vậy. 


GÓI Ý 


Học thuyết ngũ hành nói chung lấy vượng tướng là cát, nhưng 
thời vượng của tam hợp ngũ bành lại bị gọi là sát, mà còn là một vị 
đại sát chỉ là thứ Thái tuế, không thể xung phạm, đại khái là bởi vì 
đương lúc Đại sát ở tại thời tứ chính vị, nó chính là Thái tuế, tại các 
phương vị khác ư, đều có quan hệ tam hợp với Thái tuế, ìực lượng 
rất to, cho nên có thể ngồi mà không thể hướng vào. 


(L) Kỳ nội: Thời cổ kinh đô của vua đều ở tại chỗ có điện tích đất nghìn lý. 


276 


PHI LIÊM 


"Thần khu kinh" nới rằng: "Phi liêm là Liêm sát của Tuế, tượng 
của sứ quân, cũng có tên là Đại sát. Chỗ phương nó quản, không thể 
khởi công, động thổ, di cư đến, cưới vợ cưới chồng, phạm vào chủ 
khẩu thiệt nơi cửa quan, tật bệnh, để lại sự chết chớc". 

"Quảng thánh lịch" nơi rằng: "Năm Tý tại Thân, năm Sửu tại 
Dậu, năm Đần tại Tuất, năm Mão tại Tị, năm Thìn tại Ngọ, năm 'Tị 
tại Mùi, năm Ngọ tại Dần, năm Mùi tại Mão, năm Thân tại Thìn, 
năm Dậu tại Hợi, năm Tuất tại Tý, năm Hợi tại Sửu". 

Xét Phi Liêm là Lực sĩ vậy, làm việc tàn ngược lấy thiện chệch 
ra làm tên. Thời cổ lực sỹ nhiều vậy, mà dùng tượng ở Phi liêm, ví 
như ác sát. Thứ tự của tam hợp, từ sinh mà vượng, từ vượng mà 
mộ, từ mộ mà lại sinh. Thứ tự của bốn mùa, từ mộc mà hỏa, từ hỏa 
mà kim, từ kim mà thủy, từ thủy mà mộc. Như thế cho nên một 
nguyên luân lưu xoay vần mà không cùng, cho nên ngũ hành thuận 
chia bầy mà thành tuế. Phi lim năm Tý khởi ở Thân, Tý là thủy 


377 


vượng, Thân là thủy sinh, ấy là lấy vượng mà nghịch trải qua đến 
sinh. Do vậy năm Mão tại Tị, năm Ngọ tại Dần, năm Dậu tại Hợi. 
Lấy thứ tự của tứ vượng ở Tý Mão Ngọ Dậu, mà nghịch kinh qua 
phương của tứ sinh là Thân Tị Dần Hợi, thì chỗ đó đều là sinh mà 
cũng là nghịch vậy. Năm Sửu khởi ở Dậu, Sửu là kim mộ, Dậu là 
kim vượng, ấy là lấy mộ mà nghịch trải qua đến vượng. Do vậy mà . 
năm Thìn tại Ngọ, năm Mùi tại Mão, năm Tuất tại Tý, lấy thứ tự. 
của tứ mộ là Sửu Thìn Mùi Tuất mà nghịch kinh qua bốn phương 
vượng là Dậu Ngọ Mão Tý, thì chỗ đó đều là vượng mà cũng là 
nghịch vậy. Năm Dần khởi ở Tuất, Dần là hỏa sinh, Tuất là hỏa mộ, 
ấy là lấy sinh mà nghịch trải qua tới mộ. Do vậy mà năm TỊ tại Mùi, 
năm Thân tại Thìn, năm Hợi tại Sửu. Lấy thứ tự của tứ sinh là Dần 
Tị Thân Hợi mà nghịch trải qua đến phương của tứ mộ là Tuất Mùi 
Thìn Sửu, thì các chỗ đó đều là mộ mà cũng nghịch vậy. Thuận 
thiên mà lấy đức, nghịch thiên mà lấy lực, như thế há không phải là 
tượng cậy vào lực, mà ngược lại đức ư? Vì vậy lấy Phi lêm làm ví 
dụ. Lại có tên là Đại sát, tại tuế (năm) tên là Phi liêm, tại tháng tên 
là Dại sát (tên của nó biến đổi, khiến nó không rối loạn)(Ù, Lại xét 
các năm Tý Sửu Dần, Ngọ Mùi Thân, Phi liêm tức là Bạch hổ; các 
năm Mão Thìn Tị, Dậu Tuất Hợi, Phi liêm tức là Tang môn. Như 
vậy thần của Phi liêm cũng giống với Hoàng phan, Cẩu vi, có thể cớ, 
có thể không vậy. 


THÍCH Ý 


Phi liêm là Liêm sát trong tuế, tượng của sứ quân, cũng gọi là 
Đại sát. Phương đó không thể khởi công động thổ, di cư đến, cưới vợ 
cưới chồng, phạm phải bất cát. Phi êm là do tam hợp ngũ hành mà 


{1) Văn: loạn, tạp vậy, 


278 


lại, tam hợp tức là sinh vượng mộ của ngũ hành, thứ tự của nó là từ 
sinh rồi đến vượng, đến mộ, lại từ mộ đến sinh. Thứ tự bốn mùa là 
từ mộc rồi đến hỏa, đến kim, đến thủy, lại từ thủy rồi đến mộc. Năm 
Tý Phi liêm khởi ở Thân, Tý là thủy vượng, Thân là thủy sinh. Dớ 

“Ïã từ vượng mà nghịch hành đến sinh. Nam Mão tại Tị, năm Ngọ tại 
Dần, năm Dậu tại Hợi, cũng -là-từ vượng nghịch hành đến sinh. 
Ngoài ra phương vị Phi liêm các năm khác thì Sửu Thìn Mùi Tuất là 
từ mộ mà nghịch hành đến vượng; các năm Dần Tị Thân Hợi thì từ 
sinh mà nghịch hành đến mộ. Thuận thiên ư là đức, nghịch thiên ư 
là lực, lấy phương vị ở trên chính là tượng cậy vào lực, ngược lại 
đức, cho nên dùng tỷ dụ Lực sĩ Phi liêm của thời đại Trụ vương nhà 
Thương. Phi liêm làm tên gọi cho năm, cho tháng thì gọi là Đại sát, 
mục đích là khiến cho phân biệt được. Năm Tý Sửu Dần Ngọ Mùi 
Thân Phi liêm chính là Bạch hổ; năm Mão Thìn Tị Dậu Tuất Hợi 
Phi liêm chính là Tang môn. Cho nên đó cũng là một vị thần kỳ có 
thể có, cố thể không. 


GÓI Ý 


Thuận hồ trời đất, ứng hồ tự nhiên, thuận thiên làm việc. Dó là 
tông chỉ của thuật trạch cát. Phi liêm nghịch trời bội đức, đương 
nhiên không cát. Dó cũng là ngọn nguồn tượng nó dùng 


279 


- KIM THÂN 


"Thiên Hồng phạm" nói rằng: "Kim thần, là tỉnh của Thái bạch, 
thần của bạch thú, chủ chiến tranh, loạn li chết chóc, nước khô hạn, 
ôn dịch. Chỗ đất nó quản kị tu bổ thành trÌ, xây cung thất, dựng lầu 
gác, mở rộng khu vườn cây cảnh, khởi công cất nóc, xuất quân chỉnh 
phạt, di chuyển, cưới vợ cưới chồng, đi xa nhậm chức. Nếu phạm can 
thần phải đặc biệt kị chỗ đó". 

"Kham dư kinh" nói rằng: "Năm Giáp Kỷ tại Ngọ Mùi Thân 
Dậu; năm Ất Canh tại Thìn Tị; nam Bính Tân tại Tý Sửu Dần Mão 
Ngọ Mùi; năm Dinh Nhâm tại Dần Mão Tuất Hợi; năm Mậu Qúy tại 
Thân Dậu Tý Sửu". 

Tào Chấn Khuê nơi rằng: "Kim thần lấy can của năm, Ngủ hổ 
nguyên lịch gặp Canh Tân ngôi vị nạp âm kim là đúng. Giả như 


TEEN nh * - 7 
(1) Can thần: chỉ đo từ can của năm Ngũ hồ độn số đến Canh Tần. chỗ địa chỉ trực tức là 
can thần. 


380 


năm Giáp Kỷ khởi Bính dần thuận hành được Canh ngọ Tân mùi, lại 
Nhâm thân, Qúy dậu nạp âm là Kiếm phong kim, vì vậy năm Giáp 
Kỷ Ngọ Mùi Thân Dậu là Kim thần. Ngoài ra phóng theo thế”. 
Theo "Tuyển trạch Tông kính" lấy Ngũ hổ độn được phương Canh 
Tân là Thiên Kim thần, tuần nạp âm thuộc kim là Địa Kim thần. 


Lấy Thiên Kim thần làm trọng, tức là "Thiên Hồng phạm) chỗ 
nơi là nếu phạm phải can thần, phải đặc biệt kị chố đơ. Lại nói 
Thiên Kim Thần có một tên là Du thiên ám điệu, phạm phải bị tai 
hạn về mắt, rất chuẩn xác. Thuyết đó là gần giống. Nếu "Thiên 
Hồng phạm" chỗ nơi là quá đáng nếu như chưa chắc đã đúng. Chiến 
tranh, chết chóc, loạn lạc, khô hạn, dịch bệnh, há chỉ thuộc một nhà 
phạm vào chố Kim thần sát mà đến chỗ nỗi như thế ư! 


_ THÍCH ÝY 

Kim thần là tính của Thái bạch, thần của bạch thú, chủ chiến 
tranh, chết chóc loạn li, khô hạn dịch bệnh, thiết đáng phải kị phạm 
vào can. Phương vị im thần do can của năm Ngũ hổ độn thuận số 
được Canh Tân là chủ, cùng với nạp âm trong tuần thuộc kim, chễ 
phương vị địa chỉ trực ở đó chính là Kim thần. Như năm Giáp Kỷ 
ngũ hổ độn khởi Bính đần thuận số được Canh ngọ Tân mùi; trong 
tuần Nhâm thân, Qúy dậu nạp âm được kim. Cho nên năm Giáp Kỷ 
lấy Ngọ Mùi Thân Dậu là Kim thần. Trong đó Ngọ Mùi là Thiên 
Kim thần, Thân Dậu gọi là Địa Kim thần. 


GÓI Y 
Như còn không luận Canh Tân của Ngũ hồ độn -ang 7ới nạp âm 
trong tuần thuộc kim có đúng là không cát hav kbânz, :ainh đã trù 
tính chỗ đó là bất cát, lại há đến nỗi ở mội người can pham mà từ 
đó dẫn đến tai họa chiến tranh, chết chóc loại. !y khô nan dịch bệnh 
hay sao, Sách này xét lời nói mà chất vấn rất ì¿ dúng. 


2381 


NGŨ QUỈ 


"Lịch lệ" nói rằng: "Năm Tý tại Thìn, nghịch hành mười hai 
thời" 

Tào Chấn Khuê nơi rằng: "Thìn với Tý tỉnh của thủy, Sửu với 
Mão tỉnh của mộc; Mùi với Dậu tỉnh của kim; Ngọ với Tuất tỉnh của 
hỏa; Dần Thân Tị Hợi tỉnh của thổ. Đó là thổ có thể sinh dục vạn 
vật, tứ mạnh là ngũ hành, thời của Trường sinh. Vì vậy năm Tý tại 
Thìn, nghịch hành tự nhiên tương hợp". 

"Kháo nguyên" nơi rằng: "Thuyết ngũ hành của họ Tào không 
xác thực. Lấy lý mà tỉm xem, hầu như lấy theo thứ tự của năm khởi 
Tý mà thuận hành, hai mươi tám tú khởi ở Thìn mà nghịch hành. 
Thuận là dương, là người; nghịch là âm, là quỉ; mỗi cái đều lấy số 
của nó để ô vào chỗ khởi, chuyển vần mà ứng với nhau". 


Xét Ngũ ví đều khởi ở Thìn mà nghịch hành, Ngũ qui cũng khởi 
ở Thìn mà nghịch hành. Như vậy thì Ngũ qui là khí của phách của 


282 


Ngũ ví. Ngủ vi đều không phải mười hai tuế (nãm) là một chu kỳ, 
mà Ngũ qui thì mười hai tuế một chu kỳ, lấy Tuế tỉnh là trưởng (bề 
trên ND) của Ngũ vĩ, vì vậy theo Tuế tỉnh. Qủy đó là khí phản mà 
quay trở về, nó tượng cho âm tối tăm, sâu thảm, vỉÌ vậy tên gọi là 
Qủy, Qủy tất có năm. Ngũ tỉnh Qủy, trong đó một tỉnh gọi là Chất, 
đương dương( không sáng, là tích khí sáng của xác chết, thì chỗ 
lâm vào dưới có xác chết lâu ngày, vì vậy dùng Qủy tú, ngôi sao thứ 
năm làm tượng, mà tên gọi là Ngũ quỉ, không phải thực từ một đến 
năm mà Qủy cố năm vậy. Năm Tý Ngọ cùng ngồi vị với Quan phù, 
năm Sửu Mùi cùng ngôi vị với Tang môn, năm Dần Thân cùng ngôi vị 
với Thái tuế, năm Mão Dậu cùng ngôi vị với Thái âm, năm Thìn Tuất 
cùng ngôi vị với Bạch hổ, năm Tị Hợi cùng ngôi vị với Tuế phá, mỗi 
năm tùy theo thần chỗ nó cùng ngôi vị lấy làm loại ứng với nhau. 


THÍCH Ÿ 


Phương vị Ngũ qui, năm Tý tại Thìn, nghịch hành mười hai 
thời. Nhân vì là Ngũ qui nguồn gốc đến là tú Qủy ở hai mươi tám 
tú, hai mươi tám tú khởi ở Thìn mà nghịch hành, cho nên Ngũ qui 
cũng từ Thìn khởi mà nghịch hành. Ngũ qui thực là một loại qui khí 
phụ vào hình của ngũ tính, một loại khí của hồn phách. Tú Qủy của hai 
mươi tám tú cộng cố năm sao trong đó ngôi sao thứ năm gọi là Chất 
đương dương không sáng, tượng cho âm tối tầm của qủy, cho nên dùng 
nơ làm tên gọi là Ngũ qui, tịnh không thực-có năm con qui. 


GỌI Ý 


Theo chỗ sách này nói, Qủy thực chất là một loại khí, vốn không 
bảo là cát hung, nhưng nhân phương vị Ngũ quÌ theo năm cùng với 
Quan phù, Bạch hổ, Tang môn, Thái tuế, Thái âm, Tuế phá... cùng 
ngôi vị, cho nên cũng bị xem là hưng thần. 


(1) Dương dướng: sảng khoái mê mắn, hình dáng của buổi bình minh 


283 


PHÁ BẠI NGŨ QUÍ 


"Càn Khôn bảo điển” nơi rằng: "Ngũ qui là tính khí của ngũ 
hành. Chủ việc hư hao. Phương nó quản không thể khởi sự, phạm 
vào chủ tài vật hao bại". 


"Lịch lệ" nới rằng: "Năm Giáp Nhâm tại Tốn, năm Ất Qúy tại 
Cấn, năm Bính tại Khôn, năm Dinh tại Chấn, năm Mậu tại Ly, năm 
Kỷ tại Khảm, năm Canh tại Doài, năm Tân tại Căn", 

Tho Chấn Khuê nơi rằng: "Theo phép nạp Giáp, Càn nạp Giáp 
Nhâm, xung nó tại Tốn, vì vậy năm Giáp Nhâm tại Tốn. Khôn nạp 
Ất Qúy xung nó tại Cấn, vì vậy năm Ất Qúy tại Cấn; Cấn nạp Bính, 
xung nớ tại Khôn, vỉ vậy năm Bính tại Khôn; Doài nạp Dinh, xung 
nó tại Chấn, vì vậy năm Dinh tại Chấn. Khảm nạp Mậu, xung nó tại 
Ly, vÌ vậy năm Mậu tại Ly. Ly nạp Kỷ, xung nó tại Khảm, vÌ vậy 
năm Kỷ tại Khảm. Chấn nạp Canh, xung nó tại Đoài, vÌ vậy năm 


Canh tại Doài. Tốn nạp Tân, xung nó tại Càn, vÌ vậy năm Tân tại 
Căn". 


284 


Theo Phá bại ngũ qui nơi, lấy phương nó xung phá tuế can chỗ 
quái vị nạp vào, vì vậy lấy Phá bại làm tên. Nơi thế cũng là để Ngũ 
quÌ gắn bớ vào, hợp với tượng âm tối tăm của nớ. Ấy là theo lệ của 
Tuế phá mà tới ở quái vị của lệ vậy. Như vậy Hậu thiên quái vị thì 
như thế mà Tiên thiên quái vị thì lại không như thế. Còn Hậu thiên 
quái vị chỗ bị xuất ra Chấn cùng với Tốn... ấy là từ Dông theo đến 
Đông bắc là thứ tự của trời đi một tuế (năm). Vả lại từ xưa thánh 
cũng chưa từng nói lấy phương vị xung, xạ rồi. Nếu là Tiên thiên bát 
quái, trời đất định vị, núi đầm thông khí, sấm gió tương bác, thủy 
hỏa không xạ nhau, chuyển lấy làm nghĩa đối đãi, không hiềm xung 
xạ vậy. Như vậy thì cưỡng dùng Dịch quái để đi đến lệ của Kiến Trừ, 
bảo rằng Tốn có thể phá bại khí của cung Càn. Cấn có thể phá bại 
khí của cưng Khôn, về lý không thể thông được. Nay lấy chỗ dùng 
của lịch cũ, tạm còn tồn lại, thực thì không có cái gì là quan hệ với 
nhau, 


THÍCH Ý 

Chỗ gọi là Phá bại ngũ qui là bởi vì phương đó xung phá tuế can 
chỗ nạp quái vị của bát quái, cho nên gọi là Phá bại. Lại kèm thêm 
Ngũ qui, thì nhân vÌ nó có tượng của âm tối tăm. Nớ gắn với lệ của 
Tuế phá mà lại, mà là đúng là dựa vào Hậu thiên bát quái, cho nên 
phương vị của nó là năm Giáp Nhâm tại Tốn, năm Ất Qúy tại Cấn, 
năm Bính tại Khôn, năm Dinh tại Chấn, năm Mậu tại Ly, năm Kỷ 
tại Khảm, năm Canh tại Đoài, năm Tần tại Càn. Phương đó không 
thể khởi sự, không thời tài vật bị hao bại, Nhưng "Chu dịch" cũng 
không lấy xung xạ làm kị cả, cho nên loại, thuyết pháp đó cũng 
không có ý nghĩa bao nhiêu. 


GÓI Ý 
Không chỉ Phá bại Ngũ qui, thuật trạch cát có không Ít thần sát 
đều thuộc loại khiên cưỡng, gán ghép không có ý nghía thực chất. 


285 


NGÀY XUẤT RA Đi CHƠI CỦA THÁI TUẾ 
TRỞ XUÔNG CÁC THÂN SÁT BÊN DƯỚI 


NAM 


„8 f\ìS H1/Q tp t 
: éyu %⁄ụ 
ogui ẤM UU Qua, 


Đ % 
šẽ Giữa $ § 
5 5 k+ 3 
^ >zà 5 ð © 
ĐÔNG | Đ e | TÂY 
xã Ỷ Nhâm thìn Tân mão -.= 
§ $ _\ Canh dần Kỷ sửu Mậu tý / £ 
. b2) 


Đỉnh thì Ất não 
in t®U 


Gụ 
cấp đần Nhâm tỷ Quý S 


"Lịch I@* nói rằng: "Ngày Thái tuế xuất ra đi chơi này, ngày 
Giáp Tý đi sang Đông chơi ngày Kỷ tị về ngôi vị. Ngày Bính tý đi 
sang Nam chơi ngày Tần tị về ngôi vị. Ngày Mậu tý đi chơi ở trung 
cung, ngày Qúi tị về ngôi vị. Ngày Canh tý đi sang Tây chơi, ngày 
Ất tị về ngôi vị. Ngày Nhâm tý đi sang Bắc chơi, ngày Dinh tị về 
ngôi vị. Cộng ra đi chơi hai mươi nhăm ngày. 

Tào Chấn Khuê nơi rằng: "Thái tuế chư thần này, âm khí hóa 
thần đất vậy. Dại để từ Tý để Tị là thời dương khí kiến vượng. Âm 


286 


khí thụ chế ở dương thần, không dám dùng vào việc, vì vậy là nói 
giả như nó ra đi chơi thôi". 

"Khảo nguyên" nơi rằng: "Ngày xuất đi chơi đều lấy can các 
ngày ngũ Tý là chỗ phương đi đến. Giáp là phương Đông mộc, vÌ vậy 
ngày Giáp tý đi chơi sang Dông. Bính là phương Nam hỏa, vÌ vậy 
ngày Bính tý đi chơi sang Nam. Canh là phương Tây kim vì vậy 
ngày Canh tý đi chơi sang TRy. Nhâm là phương Bác thủy, vì vậy 
ngày Nhâm tý đi chơi sang Bắc. Mậu là trung ương thổ, vì vậy ngày 
Mậu tý chơi ở trung cung. ð là cực của số sinh, vì vậy mỗi can đều 
xuất du năm ngày. Cộng õ x ö = 2ð ngày." 

Xét Thái tuế là thần đất. Thần đất theo chỉ, vÌ vậy lấy ngũ Tý 
để đoán. Giáp - mộc vậy, Đông vậy, vì vậy Giáp tý đến Kỷ tị tại 
Đông. Bính - hỏa vậy, Nam vậy, vì vậy Bính tý đến Tân tị tại Nam. 
Ba Tý khác cũng phỏng theo thế. Ngày Giáp tý Đông du thì Thy, 
Nam, Bắc có thể gom công vào tu tạo. Đông thì tuy vốn thuộc 
phương Không, do đương có chỗ kị, nếu gốc không trống không, thì 
không luận vậy. Chỗ Thái tuế trở xuống các thần sát, các thần sát 
đều theo Thái tuế mà có, Thái tuế đã không đóng ở bản vị, thì chư 
thần sát đều không vậy. Nếu bảo rằng ngày xuất ra đi chơi bốn 
phương đều không, thì chỉ đương cử ra như thế hai mươi nhăm ngày 
là hết có thể không cấm kị, hà tất còn phân chia ra Dông Tây Nam 
Bác làm chi! Chỉ lấy năm ngày để đoán, thiên số 5, địa số ð, 5 là 
chung hết của số vậy. 


THÍCH Ý 


Ngày xuất du của Thái tuổ, lấy sáu mươi hoa giáp làm một chu 
kỳ, mà lấy can của ngày ngũ Tý là chỗ phương hướng đi đến. Như 
Giáp là phương Dông mộc, vì vậy ngày Giáp Tý Dông du, ngày Kỷ tị 


287 


trở về ngôi vị. Bính là phương Nam hỏa, vì vậy ngày Bính tý Nam 
du, ngày Tân tị trở về ngôi vị. Canh là phương Tay kim, vì vậy ngày 
Canh tý Tây du ngày Ất tị trở về ngôi vị. Nhâm là phương Bắc thủy, 
vì vậy ngày Nhâm tý Bắc du, ngày Dinh tị trở về ngôi vị. Mậu là 
trung ương thổ, vì vậy ngày Mậu tý du trung cung, ngày Qúy tị trở 
về ngôi vị. ö là cực của sinh số, cho nên mỗi phương đều chơi năm 
ngày, cộng hai mươi nhăm ngày. Phàm các thần sát ở dưới Thái tuế 
không đến chỗ phương Không, có thể khởi công tu tạo. 


GỌI Ý 


Thái tuế vốn là vật tượng trưng của Tuế tỉnh, một năm di 
chuyển một phương vị, tại chỗ đó tại sao ở trên lại đeo lấy một túp 
thần sát, một năm chuyển nó nhiều hơn sáu vòng nhỉ? Mà còn là tại 
sao nơi chung là tề chỉnh như thế, mỗi phương đều ‹ìu chơi năm 
ngày nhỉ? Chơi xong năm ngày lại trở về ngôi vị, bán vị lại tại ở đâu 
nhỉ? Dương nhiên Thái tuế không có thực thể mà chỉ là một loại 
"âm khí". Nhưng do từ Tý đến Tị chính là thời dương khí kiến 
vượng, âm khí thụ chế mà không dám dùng vào việc, tại vì sao trở 
lại cứng nhác ở đất của dương khí kiến vượng mà mọi người vẫn cần 
quay tránh nó đi nhỉ? Nhân thế, chỗ bảo rằng Thái tuế xuất ra đi 
chơi, là khó đem ra lệnh cho người ta hết sức tin được. 


288 


NGÀY DU THẦN 


NAM 


& qu#2 nJs up, 


uệp UIÊUp 


ĐÔNG TÂY 


yeu) 001G 6ÕU gụ, g 
\Ñ ty DI dụ 


Mậu thân 


Mậu tuất 


“Địn đậu Bính thà? 
ST mời Giáp ngọ GUIŠ 


BẮC : 

"Lịch lệ” nói rằng: "Ngày Qúy tị đến Đinh dậu ở trong phòng 
phía Bắc; ngày Mậu tuất, Kỷ hợi ở trong phòng giữa; ngày Canh tý, 
Tan sửu, Nhâm dần ở trong phòng phía Nam; ngày Qúy mão ở trong 
phòng phía Tay; ngày Giáp thìn đến Dinh mùi ở treng phòng phía 
Đông; ngày Mậu thân lại ở giữa; ngày Kỷ dậu xuất ra du chơi bốn 
mươi bốn ngày. Phương chỗ Du thần đang ở, không nên đặt buồng 

sản phụ, quét nhà cửa, đặt giường màn. Nghĩa này chưa sáng tỏ". 

Nay theo ngày Du thần chép ở "Thời hiến thư" đời Minh tiếp nối - 

đời Nguyên "Thụ thời lịch" ấy là có vậy. Trước đó thì chẳng làm sao : 


289 


khảo sát được. "Lịch lệ" nơi rằng: "Nghĩa đó chẳng sáng tỏ". Xưa nay 
chẳng có gì là thuyết, nhưng tin theo ở tục. Tục dân ở phương Nam 
lại có nơi về phương Hạc thần, xuất hành kị hướng tới đó. Ngày 
Giáp tý, Ất sửu tại Tị ở phương Dông nam; Bính dần chuyển sang 
phương Bính Ngọ Đinh; năm ngày mới chuyển sang phương Mùi 
Khôn Thân; sáu ngày mới chuyển sang phương Canh Dậu Tần; năm 
ngày mới chuyển sang phương Tuất Càn Hợi; sáu ngày mới chuyển 
sang phương Nhâm Tý Qúy; hết năm ngày thì là Nhâm thìn vậy. 
Ngày Qúy tị khởi, đến ngày Mậu thân đừng, mười sáu ngày ấy bảo 
rằng Hạc thần lên trên trời. Dến ngày Kỷ dậu, lại xuất ra đến 
phương Sửu Cấn Dần; sáu ngày mới chuyển sang phương Giáp Mão 
_ Ất; năm ngày mới chuyển sang phương Thìn Tốn Tị. Tất cả bốn 
ngày là Qúy hợi vậy, Thìn hai ngày, Tốn hai ngày, mà Giáp tý Ất 
sửu lại theo Tị khởi. Hễ đóng ở tứ duy (bốn góc) thì sáu ngày mới đi, 
đóng ở tứ chính thì năm ngày mới đi. Chỗ làm ra chép ở "Loại 
nguyên lễ". "Tứ gia ngũ hành" Thuyết đó nói: Hạc thần ngày Kỷ dậu 
xuống đất ở phương Đông bác, Ất mão chuyển sang chính Đông. 
Canh “hân chuyển sang Đông nam, Bính dần chuyển sang chính 
Nam, “5%n mùi chuyển sang Tây nam, Dinh sửu chuyển sang chính 
Tay, Nhâm ngọ chuyển sang Tây bác, Mậu tý chuyển sang chính 
Bắc, Qúy tị ở trên trời, tại phía Bác trên trời, Ngày Mậu tuất 
chuyển sang phía Nam ở trên trời, Giáp thin chuyển sang phía Đông 
ở trên trời, Kỷ dậu hạ xuống dưới đất. Hết vòng mà quay lại từ ban 
đầu. Nói khái quát là: Chỉ gặp Qúi tị mới ở nhà chính trên trời, Kỷ 
dậu lại quay trở về phương Đông bác. Ngày ở trên trời hay dưới đất 
đều nắng, chủ trời nắng lâu, mưa, chủ mưa lâu, chuyển phương hơi 
nhẹ, nếu năm đại hạn tuy chuyển phương trời tịnh không tạo ra 
biến đổi. Ngạn ngữ nơi: "Năm mất mùa không có lục thân, năm hạn 


290 


hán không có Hạc thần". Nay tìm ra manh mối(, Ngàầm ứng nhau, 
với ngày Du thần. Đại để ngày Du thần lấy ngày Qúi tị ở tại nhà, 
cộng mười sáu ngày, đến ngày Kỷ đậu mới xuất ra du chơi bốn 
phương, cộng bốn mươi bốn ngày. Hạc thần lấy ngày Qúi tị lên trên, 
cũng cộng mười sáu ngày, đến ngày Xỷ dậu mới xuống đất tuần sát 
kinh qua bốn phương, cũng cộng bốn mươi bốn ngày. Kia lấy là ở 
nhà thì đây lấy là ở trời, tại ở bốn phương thì như vậy cùng là bốn” 
mươi bốn ngày. Công bằng mà xét về ý, chính xác là có chí lý. Đại 
để tức là sát khí của Thiên cương du hành vậy. Có đương tất có âm, 
giống như cầm giữ thì có chưởng bối vậy. Dương để sinh mà âm để 
sát, đạo tịnh hành mà không trái ngược nhau. Hễ dương đến ở đâu 
là âm cũng đến ở đó, chỗ nó thác gửi từ đầu tất ở thời đương khí cực 
thịnh. Vì vậy ngày Giáp tý, Ất sửu khởi ở nhương Tị. Nớ ở tứ chính 
thì thiếu một ngày, ở tứ duy thì thừa một ngày. Chính là dương mà 
duy là âm. Dương lẻ mà âm chẵn. Hợi Tý Sửa ngày quang mà không 
chiếu chỗ nào. Khu tích âm chính là nhà nơ, vì vậy chỉ riêng ở đó là 
hết sức lâu. Góc Tây bác, chính phương Bác, góc Đông bác, đã là 
mười bảy ngày vậy, lại ở trên trời cố mười sáu ngày, hợp lại là ba 
mươi ba ngày. Túm chung lại mà tính, nó ở các phương dưới đất là 
hai mươi bảy ngày. 27 này, 3 - 3 vậy. Nó ở bản phương thì là ba 
mươi ba ngày. 33 này, cũng là 3 - 3 vậy. Phương Qúy gặp Qúy đặc 
biệt là trùng âm. Tị chỗ hội Am sinh âm tận. VÌ vậy đã khởi ở 
phương Tị, mà trên trời lại tất lấy ngày Qúy tị. Qúi tƒ đến Mậu thân 
mười sáu ngày chính là gặp Kỷ dậu. Kỷ - đối ngôi vị vậy. Dậu - là. 
chính vị của kim. Lấy ngày Kỷ dậu xuất ra ở phương Sửu - hợp ở 
trên trời mà tính, thì lại là Tị Dậu Sửu, lim toàn cục vậy. Đúng từ 
ở đó kinh qua Đông Bắc để đến Đông nam, mà Nhâm tuất, Qúy hợi 


(1) Trừu dịch: dẫn ra nghĩa tìm về đầu mối ban đầu, trình bày sầu thêm và nói rồ ra. 


291 


-số can chỉ tận hết ở đơ. Vừa vặn khớp lại giao ở Tị vậy. Dương tận 
cùng trong Ngọ, âm tận cùng trong Tý. Tị thì đương là hào hiện lục 
quải quải) là chỗ kim sát khởi từ đơ, đại nghĩa của Dịch vậy, Trong 
nhà là đối với bốn phương, vì vậy là tượng của trung cung, mà lấy 
mười sáu ngày thích hợp với trên trời. Nơi trên trời, lời nói đó không 
thiên vào một phương nào, há trên trời thực có vậy thay! VÌ vậy, 
tượng tựa như ở trong nhà, mà lần ra đầu mối chỗ phương đó, vẫn 
bát đầu từ Bắc, do từ Bắc mà đến Nam, đến Tây, đến Đông, tức là 


phương của ngày Du thần đang ở đớ. Dặt buồng sản phụ, kê giường 
thì không nên hướng tới ngày Du thần, xuất hành thì không nên 
pkạm Hạc thần. Nói chung lấy chỗ đó là khí của âm sát, vì vậy phải 
kị. Chuyển phương thì trời có mưa giớ, khí của âm dương giao nhau. 
Biết nghĩa của nó có thể thấy. Duy tên của Hạc thần thì theo tục gọi 
mà chang có thể giải thích gì được. Ý giả Hạc luận là chữ Ngạc, 
ngày Dậu tạo ra Ngạc (dữ tợn, khủng khiếp - N.D), Ngạc thần giống 
như Kim thần ư. 


THÍCH Ý 


Ngày Du thần hoạt động qũi đạo, theo ngày Qúi tị đến ngày 
Mậu thân tại trong phòng, cộng mười sáu ngày; theo ngày Kỷ dậu 
khởi xuất ra du chơi bốn phương, đến ngày Nhâm thìn, cộng bốn 
mươi bốn ngày. Ngày Du thần tại trong phòng, các phương; không 
nên đặt phòng sản phụ, quét nhà cửa, kê giường. Ngày Du thần tại 
đời Nguyên "Thụ thời lịch" đã cớ. 

Tục dân phương Nam lại có thuyết gọi là chỗ phương Hạc thần. 

_Qũi tích vận động của Hạc thần từ ngày Qúy tị đến ngày Mậu thân 


(1) Hiện lục quải quải. Hiện lục: răng ngựa giòn; quải: quyết đoán; ÿ là: tượng là răng ngựa 
giòn. như vậy phạm vào dứt khoát phải quả quyết. 


292 


ở tại trên trời, cộng mười sáu ngày; từ ngày Kỷ dậu khởi ở dưới đất 
đi tuần sát kinh qua bốn phương, đến ngày Nhâm thìn thì dừng, 
cũng là bốn rnươi bốn ngày. Phàm! chỗ nở ở đâu, xuất hành kị hướng 
đến đó. 

Khảo tra qũi tích vận động của ngày Du thần và Hạc thần, một 
cái ở trên trời, một cái ở dưới đất mà nó ở tại bốn phương thì giống 
nhau. Thường chính là bảo toàn việc du hành của Thiên cương, Dịa 
sát. Dân gian thường lấy Hạc thần ở trên trời, ở dưới đất hoặc ngày 
chuyển phương để xem trời nắng hay mưa, đó là nhất định có đạo 
lý. Nhân vì lúc đó âm đương hai khí giao nhau, thường hội nhau 
hiện ra chứng triệu rõ ràng của sự biến hóa về trời nắng hay mưa. 


GÓI Ý 


Ngày Du thần với Hạc thần, tuy tên gọi là thần, thực là một 
loại "âm khí" một loại khí am sát không lợi cho người, cho nên đặt 
buồng sản phụ kê giường hoặc xuất hành cần phải quay tránh đi. 
Vấn đề là loại âm khí đớ rốt cuộc là cái gì? Đáng được nghiên cứu. 


293 


394 


PHỤ ĐỒ HẠC THẦN 


h 4M 
8u quz2 up tu‡g b 
gu QUIG tk TÊN (Lý 

XS x 


Tàn sửu Canh tý 


_= 

== 
em 
ca 
3 
c 


Canh dần Kỷ sửu 
Mậu tý Nhằm thìn 
Tân mão 


Đ 3š 
: Quý mão - 
kị Mậu tuất &h 
E3 2 3 
Š # F_- 
m © =~ 1g _ 
Km Ki xe _ Ee° 
“về . Si x “2 a 
«” Quýtigiáp Ở 


Ganh thìn 


Quyển bốn 
NGHĨA LỆ 2 
1 - Kiến trừ mười hai thần 
2 - Kiến trừ đồng vị khác tên 
3 - Kiến - Binh phúc - Tiểu thời - Thổ phù 
4 - Trừ - Cát kỳ - Binh bảo 
5 - Mãn - Thiên vu - Thiên cẩu 


6 - Bình - Tháng dương: Thiên cương - Tháng âm: Hà khôi - Tử 
thần 


7 - Định - Thời âm - Quan phù - Tử khí 

8 - Chấp - Chi đức - Tiểu hao 

9 - Phá - Dại hao 

10 - Nguy 

11 - Thành - Thiên y - Thiên hỉ 

12 - Thu: - Tháng dương: Hà khôi - Tháng âm: Thiên cương 
13 - Khai - Thời đương - Sinh khí 

14 - Bế - Huyết chỉ 

1ð - Kiến trừ mười hai thần, chỗ hợp theo thời 
16 - Nguyệt kiến - Địa hỏa 

17 - Nguyệt yếm - Chiêu diêu 

18 - Âm dương bất tương 


295 


296 


19 - Âm dương đại hội - 

20 - Ám dương tiểu hội 

21 - Hành ngận - Liễu lệ - Cô thần 

22 - Dơn âm, thuần âm - Cô dương, thuần đương 
23 - Tuế bạc - Trục trận 

24 - Âm dương giao phá - Âm dương xung kích 
25 - Dương phá âm xung - Âm đạo xung dương 
26 - Dương vị - Tam âm. Dương thác, âm thác 
27 - Âm dương đều thác. Tuyệt âm, tuyệt dương 


KIẾN - TRỪ 12 THẦN 
"Lịch thư” nơi rằng: Các nhà làm lịch lấy mười hai ngày Kiến - 
Trừ Mãn - Bình - Định - Chấp - Phá - Nguy - Thành - Thu - Khai. 
Bế, hết vòng quay lại từ bắt đầu, xem chỗ, nó trực để định cát hung. 
Mỗi tháng vào lúc giao tiết thời có hai ngày trùng trực. Phép 
này theo Nguyệt kiến mà khởi sao Kiến, cùng tương ứng với chỗ 
chuôi sao Bác đẩu trỏ vào. Như tháng Giêng là kiến Dần, thì ngày 
Dần khởi sao Kiến, rồi thuận hành mười hai thời là đúng. 
ˆ "Hoài Nam Tử" nơi rằng: "Tháng Giêng kiến Dần thời ngày Dần 
- là Kiến, Mão là Trừ, Thìn là Mãn, Tị là Bình, chủ sinh, Ngọ là Dịnh, 
Mùi là Chấp - Chủ hãm, Thân là Phá chủ Hành (ngôi sao giữa sao 
Bác đấu ND), Dậu là Nguy - chủ Tiêu (ba ngöi sao cán gáo thuộc 
chòm sao Bắc đẩu N. D) Tuất là Thành, chủ tiểu đức, Hợi là Thu - 
chủ đại đức, Tý là Khai - chủ Thái dương, Sửu là Bế - chủ Thái âm. 
"Tuyển trạch Tong Kính" nói rằng: 
- Kiến là Tuế quân, là Nguyên thần, là chủ soái của chúng thần 
cát hung, có thể ngồi vào mà không thể hướng vào. 
Như tại sơn, tại phương nào có cát tỉnh chồng chất vào thời đại 
cát, chồng hung tỉnh thời hung. 
- Trừ là Tứ lợi Thái đương, tiểu cát 
~ Mãn là Thổ ôn, là Tứ lợi, Tang môn, lại là Thiên phú - Tiểu 
cát ï 
- Bình là Tam thai, lại là Thổ khúc - Đại cát 
- Định là Tuế tam hợp, là Hiển tỉnh - Cát - Lại là Dịa Quan phù 
Đúc quan - thứ hung. 
- Chấp là Tứ lợi của Tử phù, lại là Tiểu hao - Hung. 
- Phá là Tuế phá, là Đại hao - Dại hung 


297 


- Nguy là Cực Phú tỉnh, là Cốc Tướng tỉnh, là Tứ lợi của Long 
đức - Cát. 
- Thành là Tam hợp - Cát - Lại là Phi Hêm, lại là Tứ lợi Bạch hổ 
Tiểu hung 
- Thu là Tứ lợi Phúc đức - Tiểu cát - Lại là Bát tọa - Tiểu hung 
- Khai là Thanh long, Thái âm, là Sinh khí Hoa cái - Thượng 
cát. Lại là Tứ lợi Diếu khách - Tiểu hung. 
- Bế là Bệnh phù - Hung 
Bình - Thành - Khai - Nguy: Tối cát 
Định - Trừ : Thứ cát 
Phá : Đại hung 
"Khảo nguyên" nói rằng: "Xét mười hai thần của Nguyệt kiến thì 
- Trừ, Dịnh, Chấp, Thành, Khai là cát, 
- Kiến, Phá, Bỉnh, Thu, Mãn, Bế: Hung." 
"Lịch thư" cho rằng: 
- Kiến- Mãn - Bình - Thu là Hác 
- Trừ - Nguy - Dịch - Chấp là Hoàng 
- Thành - Khai: đều có thể dùng. 
- Bế - Phá: không thể cùng đương được 
"Tuyển trạch Tông Kính" lấy Tứ lợi tam nguyên chư thần tương 
phối, cát hung cũng chưa khớp kết. Như lấy Kiến là Thái tuế, Trừ là 
Thái dương, Mãn là Thng môn, Phá là Tuế phá, Nguy là Long đức. 
Như thế là tương hợp vậy. Cho đến Bình là Thái Am, Dịnh là Quan 
phù, Chấp là Tử phù, Thành là Bạch hổ, Thu là Phúc đức, Khai là 
Diếu khách; như thế không tương hợp vậy. 


Dại để phàm là ngày nhiều cát thần thời cát, hung thần nhiều 
thời hung, lại xem xét các thần nghĩ, ky ra sao mà hướng theo hay 


298 


tránh đi, cũng không thể chấp nhất mà luận được. Xét Kiến này là 
chủ tháng vì vậy theo Kiến tạo ra nghỉa mà dự vào hàng ngũ ở mười 
hai thời, thời xưa bảo rằng đó là nói về các nhà Kiến Trừ. 

Kiến tiếp đến Trừ. Trừ cũ thời bầy cái mới, khí tương ứng với 
tháng. 

Một sinh hai, hai sinh ba; ba ấy số đến cực, vì thế gọi là Mãn. 
Mãn thời tất đầy tràn. "Dịch" nói rằng: Chỗ trũng (Khàm) chẳng đầy 
đã đến phẳng(Ù, Dại thể mãn thời bình. Kế tiếp Mãn vì vậy tất là 
Bình vậy, bình thời định. Trước Kiến bốn vị thời là tam hợp, hợp 
cũng định vậy. Định thời cơ thể chấp, cho nên tiếp theo là Chấp. 
Chấp đó giữ gìn cái đã có. Vật không chết mà không hủy. Cho nên 
kế tiếp là Phá Đối 7 là xung, xung thời phá vậy. Cứu Phá vÌ nguy. 
"Thị Dịch": "Ngày Kỷ chính là cách (biến đổi). Kỷ là thứ 6 trong 
mười can, Phá là thứ 7 trong mười hai thời nghia chúng giống nhau. 
Nên cố cứu Phá vì nguy. Đã Phá mà tâm thấy Nguy. 

"Mạnh Tử" nới rằng: "Nguy nên đạt" Tâm có thể nguy, việc bèn 
Thành vậy, bất tất đợi nó thành mà sau mới biết là đạt. 

"Hoài Nam Tủ" nói là: "Trước 3 sau ð, trăm sự có thể cử lên” 
Bình trước 3, Nguy sau 5 vậy. Tiếp Nguy là Thành. Vì sao lại 
Thành? - Kiến tam hợp đầy đủ vậy, đã Thành tất là Thu Từ Kiến 
đến đây là 10. 10, là số cực vậy. Số không có cái lý cùng cực vậy lại 
mở ra. Nói là Khai, 10 ấy là I vậy. 1 sinh 2, 2 sinh 8, do vậy 1 mà 
3 thời phục lại là Kiến vậy. Kiến vốn đã sinh ở Khai. Cho nên Khai 
là Sinh khi vậy Khí ban đầu manh nha. Không bế thời đó là cái 
phòng phát ra trời đất mà vật không thể nhàm để sinh. Vì thế chịu 
nhận để Bế chung dứt ở đó. Duy nó có thể khép lại (Bế) cho nên có 
thể phục lại Kiến, cùng giống như "Dịch" vậy. Lại xét mười hai thần 
từ Kiến đến Bế, các thời đều từ Kiến mà lần lượt thay đổi. Xưa nay 
bàn luận, xôn xao, cát hung bất nhất, Dừng lại ở Kiến Trừ để luận 


(1) Khảm không đầy tràn, chẳng qua đã là bình rồi. Lới này từ “Chư Dịch" "Khám" phát ra. 
Khảm là thưỷ. đoanh là đầy. chí nghĩa ià chẳng qua là yên. Ý nói rằng: nước không đầy tràn 


ra. đã yên lại còn bình. 


299 


cát hung làm sao có thể rõ rệt, sáng tỏ được. Đây là Kiến, thời kia 
là Trừ, mười hai thời luân chuyển tự nhiên vậy. 

Nhân lúc để tìm hiểu vạn sự, xen kẽ dùng hai khí ngũ hành, rồi 
sau cát hung sinh ở đó. Đặc biệt liều lượng to nhỏ cát hung của nó 
thời sinh ra ở Kiến Trừ. Mây bay nhanh, trăng chuyển vần, thuyền 
bè rời đi trên bờ, sáng khó lặng lẽ hợp ý vị thần mới có thể sáng 
vậy. 

Nay liệt ra đầy đủ các loại như sau: 

Âm dương biến hớa vô cùng. 


Hãy cử một khía cạnh mà nới. Lại xét thuyết Kiến Trừ xem ở 
đây. Ngoại trừ từ "Hoài Nam Tử" còn có Thái công "Lục Thao'() 
nói: "Mở cửa quan (nha môn) nên quay lưng lại, Kiến trông về Phá", 
"Việt tuyệt" nói rằng: "Dầu tiên Hoàng đế, Chấp Thìn, Phá Tị, khí 
của Bá vương thấy ở địa hộ" "Vương Măng truyện" nói: "Để Tuất Thìn 
trực Dịnh, mũ ngự của vương ấy là ngôi vị của chân thiên tử". Thầy đời 
cổ nói rằng: "Dặt vào thứ tự của Kiến Trừ ngày đó đang Định vậy". 
Biết rằng, chỗ đó đã có từ lâu rồi. Dại để các thuyết đó cùng với các 
nhà cùng khởi ra thời Chiến quốc, đều dựa vào lời của Hoàng Đế nói. 


THÍCH Ý 


Các lịch gia lấy Kiến Trừ, Man, Bình, Định, Chấp, Phá, Nguy, 
Thành, Thu, Khai, Bế mười hai thần phối hợp trực ngày, mười hai 
ngày là một tuần hoàn. Hết vòng rồi lại quay lại từ đầu xem chỗ 
chúng trực, để định cát hung. Phép trực ngày là theo Nguyệt kiến 
để khởi Kiến trên đó. Như tháng giêng, Kiến Dần thì lấy ngày Dần 
khởi Kiến, tháng hai - Kiến Mão, lấy ngày Mão khởi Kiến.... thuận 
hành mười hai thời; Kiến vào ngày giao tiết thời lặp lại mười hai 
trực của một ngày trước nó để miễn là hoàn toàn trùng hợp với 


(1) Thái công "Lục thao”: Thái công: Khương thái công Lã Thương. truyền thuyết "Lực thao” 
là do ông làm ra. 


300 


mười hai thời. 

Thuyết Kiến Trừ khởi đầu từ đời Chiến quốc, có người mượn 
danh là của Hoàng Đế làm ra. Xét về tên gọi của Kiến Trừ mười hai 
thần cho đến sự cát hung của nơ, mỗi người nói một khác, ý kiến 
không nhất trí suy cho cùng, cần phải kết hợp với âm dương, ngũ 


hành và nghĩa lý cụ thể trong từng loại việc để tiến hành tìm hiểu 
phán đoán. 


GỌI Ý 


Kiến, Trừ, Mãn, Bình... mười hai thần gọi là mười hai trực, lại 
gọi là Kiến Trừ mười hai khách, mười hai thần. Rất xa xưa ấy là 
tượng trưng cho mười hai thời để xem cát hung trong tháng, sau 
này chuyển hóa là xem cát hung cho ngày. 

Việc an bài mười hai trực có quan hệ với sao Phá quân, tức là 
chuôi sao Bắc đẩu. Chập tối ngày tiết khí tháng Giêng nớ chỉ thẳng 
hướng vào phương Dần trước tiên, nên gọi là Kiến Dàn; tháng hai 
chập tối tiết đầu nó chỉ vào Mão, vì vậy tháng hai gọi là Kiến Mão... 
cho đến năm sau, tiết tháng Giêng, lúc chập tối nó lại chỉ vào Dần. 
„ Do đó mà sau tiết tháng Giêng, ngày Dần là Kiến của mười hai trực, 
tiếp đến là ngày Mão, ngày Trừ, ngoài ra cứ thuận theo thế mà suy 
ra. Vì để tránh khối mười hai trực và mười hai thời hoàn toàn trùng 
hợp, cho nên cứ mối tháng tiết khí lấy một ngày nào đó lặp lại trong 
mười hai trực của ngày trước nó. Như thế sau một năm mười hai 
trực lại cùng với mười hai chỉ hoàn toàn nhất trí. Ngày Dần tháng 
Giêng lại đúng trực Kiến. 

Theo thuyết của người xưa để xem cát hung. Có người cho là lấy 
hai chữ làm một tổ, tức Kiến Trừ - Mãn Bình - Dịnh Chấp. Phá 
Nguy - Thành Thu - Khai Bế. Như vậy là chỉ theo văn tự mà định 
cát hung. Thế là bỏ bết thâm ý, hãy nghiên cứu thêm. 


301 


CÙNG NGÔI VỊ VỚI KIẾN TRƯ SONG KHÁC TÊN 


Cổ xưa có các nhà Kiến Trừ, tùng thời gia, các thời sư đã chẳng 
biết hệ thống của nớ. Tất cả các tên tuyển trạch đều gồm hết thảy 
vào thiên quan. 

Nay xét nghĩa của Kiến Trừ lấy năm quản mùa, mùa quản 
tháng, tháng quản ngày, tuy gốc nguyên ở ngũ hành mà lấy Kiến , 
làm trọng. Nếu nói là tùng thời thì giống như nơi là mọi thời cát 
hung nghỉa đều cất lên từ đớ. 

Như: Binh phúc, Tiểu thời tức Kiến - Cát kỳ, Binh bảo cùng loại 
với Trừ. 

Hoặc của Kiến Trừ gia tuy tên khác mà vẩn biết nghĩa, hoặc 
tùng thời gia tuy khác đường mà cùng một đích, đều không tì khảo 
xét được. Nhưng tản mạn, không ghi chép được, tạp nhạp mà không 
có thứ tự, đây thì bảo là cát mà kia lại cho là hung, lúc bảo là nên 
theo, lúc lại bảo là phải ky không biết theo sao cho hợp. 


Nay theo chủng loại mà gồm tất cả vào Kiến Trừ, lấy tên khác 
của nơ tất cần sau phải biết nghỉa, hoặc cũng không ngại đây bảo là : 
cát, kia cho là hung vì nhất thời có hai nghĩa, soạn vào thiên này. 


302 


KIẾN 
BINH PHÚC - TIỂU THỜI - THÔ PHỦ 


= 


"Lịch Lệ" nơi rằng: "Bính phúc cùng Nguyệt kiến đồng hành. 
*Thái bạch kinh" nói rằng: Chỗ Ngũ đế ở không thể xuất quân, 


hướng theo tất bại Xuân: phương Đông, Hạ: phương Nam, Thu: 
phương Tay, Dông: phương Bắc. 


Ki, 
[=) 


sở 
“ 


Lại nói rằng: Xuân không đi về hướng Đông, ấy gọi là chém, 
chật sự sống, bách sự chẳng thành. Hạ không đi về phương Nam, ấy 
gọi là chém giết đữ dội, binh lính tai ương nhiều. Thu chẳng đi 
hướng Tây, ấy gọi là chém giết đã quen, binh tướng không phục 


303 


tùng. Dông không đi hướng Bắc ấy gọi là chém giết phải ẩn tàng sĩ 
tốt tổn thương nhiều. Vạy Nguyệt kiến bic/ năm là phương vượng 
tướng..Ta dùng thì ta lợi vậy. 

"Hoài Nam Tử" nói ràng: Tiểu thời là Nguyệt kiến vậy. 

"Thần khu kinh" nói rằng: Tiểu thời tức là tượng của tướng. 
Ngày này kị kết thân gia, mở kho hàng. 

"Tổng yếu lịch" nói rằng: Khí của bốn mùa tùy theo chuôi sao 
Bắc đẩu chỉ mà lập Kiến, tuy không phải là đại thời của bốn mùa mà 
một tháng cũng có Tiểu thời. 


"Tuyển trạch Tông Kính" nói ring Kiến, Phá, Bình, Thu tục cho 
là chế ky. Duy ngày Phá tối hung. Ngày Kiến mà cát nhiều có thể 
dùng. Ngày Bình thậm cát. Ngày Thu cát nhiều không ngại. 

Tào Chấn Khuê nới rằng: Tiểu thời là thời vượng lúc bấy giờ. Ky 
kết thân gia, bởi vÌ dương khí độc một mình cầm giữ vượng khí, Ky 
mở kho hàng, ấy là do vượng khí phát ra mà không thu được. 

Thiệu Thái Cù nói rằng: "Kiến là Thổ phủ. Giống như nói trong 
phủ đường. Nguyệt kiến đương trong thời lệnh của tháng là chủ ở 
trong phủ đường". 

Theo "lịch thư” thỉ ngày Kiến bất lợi ra quân, mà ở Binh phúc 
lại nói là lợi hành quân. Binh phúc tức là Kiến vậy. Sao mâu thuẫn 
như vậy? - Đại để Nguyệt kiến ở chỗ nào, ta dùng thì ta lợi, dùng thì - 
là Bình phúc vậy. Nếu địch tại phương Hiến thì bất lợi hành quân 
đánh dẹp - để địch chiếm vượng khí. Như thế "Lễ ký" thời lệnh của 
tháng mạnh Xuân cho rằng: "Binh nhung không khởi, không thể 
theo ta từ đầu°. Như vậy thì Kiến tuy là Binh phúc song cũng cần 
biết Kiến đó ở tháng kiến nào? 


Như tháng giêng, Kiến Dần thì cũng bất lợi hành quân. Nghĩa 
tường tận của Nguyệt kiến sẽ được nới đầy đủ ở sau thiên viết về 


304 


Kiến, ở đây nói chuyên về khác tên mà đồng vị. Lại theo ngày Kiến 
mà phải kị kết thân gia, nam là Nhật mà nữ là Nguyệt, mà Kiến này 
là Nguyệt, tượng của nữ tráng (mạnh, N.D), vì thế phải kị. Như kị 
mở kho hàng nguyên do từ ý là can Giáp không mở kho. Kiến đứng 
đầu mười hai thời, cũng có tượng là buổi sớm ngày mồng 1, ghét chỗ 
Nguyệt kiến mới vừa chuyển tháng sẽ có phí tổn, tục dân kị chỗ đó 
vậy. Cho đến nay, ngày đầu năm vẫn có tục kị dùng tiền của vì cho 
rằng như thế thÌ suốt cả năm không thể tích xúc được. Tất cả đại 
loại đều như vậy. 


THÍCH Ý 
Kiến còn gọi là Binh phúc, Tiểu thời, Thổ phủ. 


Nguyệt kiến là phương vượng tướng, ta dùng thì ta lợi nên gọi 
là Binh phúc. Nhưng nếu kẻ địch tại phương Kiến thì phải kị, 

Ngày này kị kết thân gia vì Nguyệt kiến cớ tượng nữ tráng 
(mạnh N.D) không lợi cho chồng. Còn kị mở kho hàng vì khi Nguyệt 
kiến bắt đầu chuyển át có hao phí, bất lợi cho việc tích trữ. 


GỌI Ý 


Hành binh kị Nguyệt kiến vượng phương, đó là sự quyết định 
ứng thuận theo tự nhiên. Ngày Kiến kị hôn nhân vì có quan niệm 
sai là trọng riam khinh nữ. Còn việc kị mở kho hàng thì đây là một 
loại nguyện vọng thuần túy thuộc về tâm lý. 


305 


TRỪ 
CÁT KỲ - BÌNH BẢO 


"Tổng yếu lịch" nói rằng: Cát kì là thần Cát khánh. Chỗ ngày nó 
trực nên ra quân, hành quân, công thành đánh trại, hưng điếu phạt 
(nổi binh đánh kẻ có tội N.D) họp thân gia. 


"Lịch lệ” nói rằng: Thường đóng trước Nguyệt kiến một thời. 
Tào Chấn Khuê nới rằng: Cát kì là thị thần (quan thị ND) của 


Nguyệt kiến tâm phúc hợp nhau. Đại thể thường đóng trước Nguyệt 
kiến một thừi, có thể với việc cát cần phải hẹn mời. Thế nên có tên 
như vậy. 


306 


"Lịch lệ" nơới rằng: "Binh bảo này đóng trước Nguyệ. kiến một 
thời". 


Xét nghĩa của Binh bảo cũng giống như Binh phúc, xem giải 
thích ở trước. Giá như Dần là Binh phúc, thì Mão là Binh bảo. 
THÍCH Ý 


Trừ đóng trước Kiến một thời, nhân vì nó cớ lợi cho việc cát nên 
lại gọi là Cát kỳ, lại nhân vì nó là khí vượng trong bốn mùa, lợi cho 
việc dấy binh, vì thế lại gọi là Binh bảo. 


307 


MÃN : 
PHÚC ĐỨC - THIÊN VỤ - THIÊN CẤU 


"Tổng yếu lịch" nơi rằng: Phúc vãng qua, đó là thần phúc đức 
trong tháng. Ngày này nên tế trời đất, cầu phúc nguyện, sửa sang 
cung thất, dâng sớ tâu kín. 

"Lịch lệ" nói rằng: Phúc đức thường đóng trước Nguyệt kiến hai 
thời. 

Tào Chấn Khuê nói rằng: Trước Kiến hai thời là chỗ Nguyệt 
sinh con, để khí của nó xấp xỉ ngang nhau, tại đằng trước là dẫn dát 
với ta có thể là thần phúc, thần đức. Vì thế "Dịch quái" lấy hào Tử 
tôn là Phúc đức, nghĩa đó giống nhau. Dại để tử có thể chế qủy 


308 


khiến cho vô hại chăng nên là phúc đức. Như Dần là thời lệnh của 
tháng Giêng, lấy hỏa sinh Thìn thổ làm con, thổ này có thể chế thủy 
quỉ vậy. Tháng hai Mão mộc sinh Tị hỏa làm con, hỏa có thể chế 
kim qủy. Tháng ba Thìn là mộc đã suy, có thể sinh Ngọ hỏa làm 
con, khử chế kim qui vậy. Ngoài ra phỏng theo thế. 

"Khảo nguyên" nói rằng: mười hai địa chỉ mối cái đều có chố ẩn 
tàng. Nhưng lấy trước hai thời là chỗ Nguyệt kiến sinh, cũng chẳng 
phải không hợp, thời là Sinh khí ở tại trước Nguyệt kiến hai thời, 
cũng giữ theo nghĩa như thế. . 

"Tổng yếu lịch" nới rằng: Thiên vu là thiện thần trong tháng. 
Trực vào ngày nào thÌ nên mời thầy hợp nhau chữa chạy, tế quỉ 
thần, cầu phúc nguyện. l 

"Lịch lệ" nói rằng: Thường đóng trước Nguyệt kiến hai thời. 

Tào Chấn Khuê nói rằng: Thiên vu là thiện thần trong tháng, có 
thể khác trừ qủy sát. Nghĩa cũng giống như Phúc đức. 

"Khu yếu lịch" nói rằng: Thiên cẩu là hung thần trong tháng. 
Ngày đó kị đảo tế qui thần, lễ cầu phúc nguyện. 

"Lịch lệ" nói rằng: Thiên cấu thường đóng trước Nguyệt kiến hai 
thời. 

Tào Chấn Khuê nới rằng: Thiên cẩu là chó ngự vệ trong tháng, 
thần tiêu trừ tư tà, không cho xâm phạm được, vì vậy đóng trước 
Kiến hai thời, ấy là gác ở cổng chính vậy. 

Từ tháng Kiến Tý, khởi ở Dần, Dần là thời đương ở Cấn. "Dịch" 
nói rằng: Cấn quả là vậy. Cầu phúc nguyện, tế qủy thần đều là 
chính đạo, vì thế cùng phải kị". 

Xét Mãn là Phúc đức "Tổng yếu lịch" cho rằng ngày đó nên tế 
trời đất, cầu phúc nguyện, lại bảo rằng Thiên vu cũng bảo là nên tế 
qủy thần, cầu phúc nguyện. Thiên vu có nơi, Vu (ông, bà đồng ND) 


309 


có thể thông u minh, nếu gặp được ngày cát, giờ -lành, rất mực 
thành ý thì có thể thông thấu tới qui thần, vì thế tựa như Thiên vụ 
nơi vậy. Há ngày đó thực có thần hiệu là Thiên vư đi xuống thế gian 
vậy sao? Nhưng cùng một ngày Mãn, bỗng lại bảo là Thiên cẩu, cùng 
trong một quyển "Khu yếu lịch" lại nếi là ky đảo tế qui thần, cầu 
phúc nguyện, thành ra không thể giải thích được. Khảo rõ nghĩa 
này, đại để Thiên cẩu ở ngày Tuất trực ở Mãn. Thiên quan gia bảo 
là dư khí của Thái bạch tản ra làm Thiên cẩu. Mãn đã đúng ở Tuất 
thì Kiến tất ở Thân. Mãn là mãn (đầy N.D) vì lấy số 3 là số cực, Đó 
là thời đương là thời lệnh của hình thần ở trên trời, mà lại đóng ở 
chỗ cực thịnh mãn, thì ngày Mãn này không thể coi như các ngày 
Mãn khác cùng theo một lệ luận rõ được. Vì vậy lại gọi là Thiên cẩu 
mà cho là không nên đảo tế, không thể bảo là phàm là ngày Mãn thì 
đều là Thiên cẩu cả. Ngày Mãn sở di là Phúc đức mà nên tế tự, nhân 
vì Nguyệt kiến là sinh khí của ngày này, có tượng qủy thần giáng 
phúc. Nếu Mãn tại ngày Tuất thì từ Thân đến Dậu, ghét là thuộc 
hành kim, nơ là thần vậy mà chính là thần thu chiếu của ti hình mà 
không phải là thần giáng phúc vậy, vì vậy phải ky. Vậy thì Tho Chấn 
Khuê lấy Thiên cẩu là thần khu trừ tư tà, mà Thiên cẩu vốn là yêu 
tính, như là loài sao chổi cháy rực sáng, theo đó chưa chắc đáng 
được khen ngợi, thuyết này không giống nhau. Lại bảo là trước Kiến 
hai thời là tượng trấn giữ ở cổng chính. Thế nhưng giữ nhà bất tất 
phải ở cổng, lại lấy Dần là Cấn, Cấn là khuyển, mà bảo là Kiến Ty 
thì là Mãn Dần có tượng của khuyển ở đơ, chẳng hay rằng Kiến 
Sửu, Mãn Mão thì lại theo thuyết nào đây. Lại cho rằng cầu phúc 
nguyện, tế qui thần đều là chính đạo, vì thế cũng phải kị cả; như thế 
thỉ tà đạo chác không phải kị vậy. Vô luận đã là đạo của âm dương 
vốn không phải là mưu mẹo của kẻ tiểu nhân, còn trước đã lấy 
Thiên cẩu là thần khu trừ tư tà vậy, như thế lại bảo là kị dùng 
chính đạo. Thoắt một cái bảo là chính, bỗng thoát một cái bảo là tà, 


310 


há đó không phải là kiến thức riêng sao? 


Lại xét Thiên cẩu là Tuất của Kiến Thân( chỉ có một vị trí này 
nên không nhập vào đồ hình 


THÍCH Ÿ 


Ngày Mãn cũng gọi là Phúc đức, Thiên vu, Thiên cẩu. Ngày đó 
là sinh khí của Nguyệt kiến, có tượng qui thần giáng phúc, nên đảo, 
tế vì thế gọi là Phúc đức. Lại nhân ngày này có thể thông với u 
minh, có qua lại thấu đạt tới qui thần nên mới gọi là Thiên vu cũng 
không phải là thực có thần Thiên vu giáng lâm vào ngày hôm đó. 

Tháng Kiến Thân, trực Mãn tại ngày Tuất gọi là Thiên cẩu, thời 
gian này lưu hành ở thế, đều là thần thu chiếu của ti hình, nên 
không nên tế tự. 


Tào Chấn Khuê giải thích là không chính xác. 


(1) Thiên cầu là Tuất của Kiến Thân: Tháng 7 - Kiến Thân. như thế trong tháng đó ngày 
Tuất là Thiên cầu. 


jđll 


BÌNH 
THÁNG DƯƠNG: THIÊN CƯƠNG THÁNG ÂM : HÀ KHÔI 
TỬ THẦN 


Điệp Dạo Mậu nối rằng: Thiên cương. Hà khôi là hung thần bên 
trong tháng. Trực ở ngày nào, trăm việc đều nên tránh. 


"Lịch lệ" nói rằng: Tháng dương trước Kiến ba thời là Thiên 
cương, sau ba thời là Hà khôi. Tháng âm kiến là ngược lại. 


Tho Chấn Khuê nói rằng: Khôi - Cương này là-tứ sát thần của 
Nguyệt kiến, là ngày Bình, ngày Thu vậy. 


312 


"Đổng nguyên kinh" nói rằng: Đối bảy là xung, cách ba là phá. 

Tuyển trạch gia bảo rằng: Thìn phá Sửu, Sửu xung Mùi, Hợi phá 
Dàn - Dần xung Thân, Ngọ phá Mão - Mão xung Dậu, Dậu phá Tý - 
Tý xung Ngọ. Thân phá TỊ - Tị xung Hợi, Tuất phá Mùi - Mùi xung 
Sửu, như vậy đó. 

"Thần khu :kinh" nơi rằng: Tử thần là hung thần trong tháng. 
Ngày này kị thỉnh thầy uống thuốc, xuất quân chỉnh thảo, trồng trọt 
cây cối, dâng người, nộp súc vật. 

Lý Đỉnh Tộ nơi rằng: Thường đóng trước Nguyệt kiến ba thời. 

Tào Chấn Khuê nói rằng: Tử thần này đối với Nguyệt kiến là 
thời vượng, trước vị trí của Tử thì gặp. Đại để trước tử khí tất có Tử 
thần". Nghia này cũng giống như trên. 

Xét Thiên cương ở Thìn thì Hà khôi ở Tuất, Bình, Thu hai ngày 
luân chuyển qua mười hai chi. Thi sao việc xảy ra cùng với ngày 
Thìn, ngày Tuất cũng đặt tên là Thiên cương, Hà khôi sao? - Dổng 
nguyên kinh" nơi tằng: Đối bây là xung, cách ba là phá. Thuyết này 
nơi rằng: Thìn phá Sửu mà Sửu xung Mùi, Hợi phá Dần mà Dần 
xung Thân. Nên từ Thìn đến trên Sửu thì phá Sửu là chỗ nó ở mà 
Sửu lại xung đối cung của mình là Mùi. Tuy nhiên tại sao Thìn lại 
phá Sửu vậy thì nghĩa đó chưa rõ ràng. 

Nay xét. Thìn Tuất sở đi là Khôi, Cương, nó làm mấu chốt của 
hai khí. Dương theo Thìn từ bên trái đến ở Tuất mà thành tượng 
Bác miệt() rồi. Âm theo Tuất từ bên phải đến ở Thìn mà thành 
tượng qủe QuảiŒ). Đớ là đại bội của am dương tiêu tức. Vậy nên Tuế 
(1) Bác miệt: Bác là lột bỏ đi, âm đần dần; Qủe thú 23 trong 64 qúc. đưới Khôn trên Cấn. 
Miệt là tai họa. biểu thị trong quá trình phái triển dương bị âm bác bỏ; đỏ là tình trạng điều 
linh sở sác. 


(1) Quải: quyết. quyết đoán. đương cương ứng đem khí phách của tính quyết đoán để hạn 
chế âm nhu. 


318 


bát đầu từ Thìn mà đến Tị, Thìn, thông của dương thiện; chán ngán 
bát đá.. theo từ Tuất cho đến Hợi. Tuất tạo ra âm ác vậy. Hai cái đó 
tất không có thể dựa vào mà hòa với nhau. Còn Thìn Tuất thì đắp 
đổi nhau xung kích, vì vậy phải sợ mà kị. 

Nay Kiến Trừ gia lấy Bình Thu là Khôi Cương chính là mô 
phỏng Khôi Cương, rồi ý là nên sợ mà phải kị, không phải thực coi 
thế là Khôi Cương. Do lời nói đó thì chỗ "Dổng nguyên kinh" nơi là 
cách ba là phá. Phá tức là cương. Cương là Phá quân vậy. Vốn như 
thế là Khôi Cương đều mượn nghĩa ở phá mà người đời sau người 
mới giải thích ra, liền bảo rằng, Thìn phá Sửu, Hợi phá Dần, làm 
mất dụng ý của nó vậy. Hợi với Dần hợp, an xung cũng có nghĩa là 
phá vậy. Thường số 3 là cực. Trước Kiến 3, mà sau Kiến cũng 3, thì 
trước sau các số đều cực vậy mà như thế hai vị trÍ đó tất tự xung 
kích nhau. 

Giả như Kiến tại Tý, trước 3 là Bình ở Mão, sau 3 là Thu ở Dậu. 
Mão Dậu xưng nhau. Kiến tại Sửu, trước 3 là Bình ở Thìn, sau 3 là 
Thu ở Tuất. Thìn Tuất xung nhau, lần lượt mười hai thời không gì 
không như thế. Có tượng rồng đánh nhau ở đó. VÌ thế cũng lấy tên 
là Khôi Cương. Đến tháng âm, tháng dương hai tháng đổi vị cho 
nhau, có thể thấy như thế chẳng thực có Khôi Cương. Ví bằng có 
Khôi Cương thì có định vị vậy. Nay đem một năm mà luận, đương 
sinh ở Đông chí, tam ở Dần, ngủ thì ở Thìn. Ăm sinh ở Hạ chí, tam 
ở Thân, ngũ thì ở Tuất. Ba đứng đầu Xuân Thu, Âm dương mối bên 
đều một nửa. Ngủ này là đứng đầu tuế Yếm, nút âm dương vậy. Vì 
thế nói ràng Khôi Cương dùng nghĩa ở ngôi sao thứ nhất và thứ bảy 
của chòm sao Bắc đẩu, lấy nó làm mãấu chốt để chuyển vần chòm 
sao Bác đẩu. 


ở14 


"Quốc ngữ" nơi rằng: "Vương này tất hợp tam, ngũ”. Lấy riêng 
Kiến mà luận, dương sinh ở Khai, nửa chừng ở Kiến chung hết ở 
Bình. Vì thế Bình là Tử thần mà Khai là Sinh khí là thời dương vậy. 
Nửa chừng ở Kiến vậy dương Trường sinh đến tam, quả là có thể 
kiến, cùng với Dần cùng là đầu năm vậy, Âm sinh ở Định, nửa 
chừng ở Phá, chung hết ở Thu. Vì vậy Định là Thời âm, là Tử khí. 
Nội riêng Kiến ở bên trong cũng có tượng mười hai tháng, vì thế 
cũng gọi là Khôi Cương dùng Khôi Cương để biết ức lượng các thần 
trong năm. Bính là Tử thần, Bình ở trước Định, Định là Tử khí thì 
thần đó đã giáng ở Bình vậy. Khí còn manh nha ở trước, mà thần lại 
ở tại trước khí. Do thế suy ra Khai là Sinh khí. Thu tất là Sinh thần, 
mà lịch không nói thôi - hoặc là sai sót về văn tự hoặc lấy thật tỉnh 
vì thì không đủ đặt vào cát, vì thế không nói đều là không thể định 
được. Nhưng mà "Thần sát khởi lệ" lấy Thu là chố Nguyệt ngồi ra 
lệnh thời cũng là ý nơi về Sinh thần. 


THÍCH Ÿ 


Ngày Bình đóng ở trước Kiến ba thời, tháng dương gọi là Thiên 
cương, tháng âm gọi là Hà khôi, lại gọi là Tử thần. Lấy đó là không 
cát nên ky thỉnh thầy thuốc, uống thuốc, ra quân, trồng trọt, cùng 
đâng người, nộp gia súc. 

Hai vị trí Thìn Tuất, là mấu chốt của hai khÍ âm đương, mà còn 
đấp đổi xung kích nhau, cho nên Bình trực vào ngày đơ đầu gọi là 
Khôi Cương, để khiến cho mọi người phải sợ mà kị. Thực cũng 
chẳng phải lấy ngày Bình là Khôi Cương. Đem mười hai trực của 
mười hai tháng mà suy luận, dương sinh ở Khai (Tý), nửa chừng ở 
Kiến (Dần) hết ở Bình (Ngọ) cho nên ngày Bình còn gọi là Tử thần 


315 


ĐỊNH 
THỜI ÂM-QUAN PHÙ-TỬ KHÍ 


"Tổng yếu lịch" nói rằng: Thời Am là Ám thần trong tháng. Trực 
ở ngày nào nên vận dụng bầy mưu, định kế, con cháu hòa mục, họp 
họ hàng bạn hữu. 

"Lịch lệ” nới rằng: Thường đóng trước Nguyệt kiến bốn thời 

Tào Chấn Khuê nới rằng: Thời âm là thần âm khí trơng tháng, 
tượng cho mẫu, phụ, vÌ thế âm thần làm chủ sự, cơ mật khó :ường. 
Cho nên ngày này nên vận dụng bầy mưu, định kế, hợp họ hàng, bạn 
bè, hòa thuận con cháu. Khởi lệ thường lấy Nguyệt kiến thêm vào 
Công tào; trên cung Tý chỗ thời được là Thời dương. Trên cung Ngọ 


316 


chỗ thời được là Thời âm. Bảo rằng ở Tý là nhất dương sơ sinh vì 
thế Thời dương dùng. Ó Ngọ nhất Am sơ sinh vì thế Thời âm dùng 
ở đó. Ỏ Dần phương Cấn thành vị trí lúc chung cuộc, lại thành lúc 
ban đầu, tam dương giao thái tại đó nên mới đem gia thêm vào. 
Thái ất gia thường lấy thần mưu hòa thêm với đức, nghĩa nó là một 
vậy. 

"Tổng yếu lịch" nói rằng: Quan phù ngày đó ky trao chức cho 
quan, xét việc, dâng biểu chương, bầy đặt ra việc kiện tụng. 

"Lịch lệ” nói rằng: Quan phù tháng Giêng khởi ở Ngọ, thuận 
hành mười hai thời. 

Tào Chấn Khuê nơi rằng: Quan phù là vị quan nắm phù tín 
trong năm tháng, là văn chức thường đóng ở trước thời tam hợp. 
Đại để là hàng năm. hàng tháng lấy thời trước tam hợp đớ là văn 
quan, thời sau là vũ chức; ấy là lấy nghĩa trái văn, phải võ, 

Giả như thời lệnh tháng giêng, kiến Dần thì ở trên Ngọ cớ 
Quan phù là văn quan, trên Tuất có Bạch hổ là vũ chức (xin xem 
ở quyển 2) _ 

"Thần khu kinh" nói rằng: Tử khí là thời vô khí. Ngày này kị 
chiến đấu, chỉnh phạt, chữa bệnh, cầu thầy, sắp đặt buồng sản phụ, 
kinh doanh, trồng trọt. 

Lý đỉnh Tộ nói rằng: Tử khí thường đóng trước Nguyệt kiến bốn 
thời 

Tào Chấn Khuê nói rằng: Tử khí lấy Nguyệt kiến làm Lâm 
quan, lâm trước vị trí của Tử. 

Như thời lệnh tháng Hai kiến Mão là Lâm quan, thường 
Vượng tại Thìn, Suy tại Tị, Bệnh tại Ngọ, Tử tại Mùi vậy Hoặc 
nói sinh khí xung ở Thìn, bảo rằng như thế là đây yêu chỗ sinh, 
kia yêu chố tử đó. Ta vượng thì kẻ đó tử, cho nên thường cùng đối 


317 


nhau với sinh khí. 

Xét nghỉa của Thời âm, Tử khí thấy đầy đủ ở điều trước, mà 
thuyết của Tho Chấn Khuê đem Công tào thêm vào Nguyệt kiến 
cũng rất có lý. Đến nghĩa của Quan phù, cũng thấy Tuế Quan phù 
ở điều sau Tứ lợi tam nguyên. Thành là Bạch hổ. Dịnh là Quan phù 
đến cùng dùng nghĩa của Tuế thần. Quan phù là văn, Bạch hổ là võ. 
Nay lịch gia không dùng Bạch hổ mà duy chỉ dùng Quan phù, không 
hợp với nghia lệ. Dại để Tứ lợi tam nguyên theo Thái tuế khởi lệ, 
Quan phù Bạch hổ đều là phương vị của Tuế thần, lấy nó treo lên để 
chiếu sáng cho Thái tuế vì vậy tránh đi. Nếu tại ngày đó thời Dịnh, 
Thành là tam hợp của Nguyệt kiến, có gÌ mà hung! Lịch gia đặc biệt 
ngộ nhận lấy phương của năm phối với thời của ngày vậy. Nhất là 
lấy ngày lâm là hung. Sai lầm cũng từ đó, nay đã không dùng Bạch 
hổ nên cũng không dùng Quan phù. 


THÍCH Ý 


Ngày Dịnh đóng trước, Kiến bốn thời, lại gọi là Thời âm, Quan 
phù; Tử khí, Lấy mười hai trực phối với tháng, Am sinh ở Dịnh 
(Ngọ) nửa chừng ở Phá (Thân) chung hết ở Thu (Hợi). Nhất âm sơ 
sinh, nên gọi là Thời âm, Tử khí. 

Ngày này nên định kế mưu, họp họ hàng bạn bè, hòa mục con 
cháu, không nên chỉnh phạt, chữa bệnh, sắp đặt buồng sản phụ, kính 
doanh, trồng trọt. Lấy ngày Định là Quan phù.nghĩa của Tuế thần 
dùng mà không hợp với ngày, không thể dùng được. 


318 


CHẤP. 
CHI ĐỨC - TIỂU HAO 


số Bà, 
IV 
ú 


ò * 
S2 


"Kinh" nói rằng: Chỉ đức là địa chỉ đèo đức. Ngày nó trực nên tu 
tạo, xây tường. 

"Lịch lệ" nơi rằng" Chi đức tháng giêng tại Mùi thuận hành 
mười hai thời. 

"Khu yếu lịch" nơi rằng: Cũng là Hao thần trong tháng. Ngày 
này ky kinh doanh, trồng cấy, nạp tài, giao dịch, khai trương. 

"Lịch lệ" nới rằng: Tiểu hao thường đóng trước Nguyệt kiến năm 
thời. 

Tào Chấn Khuê nơi rằng: Tiểu bao, tổn nhỏ vậy. Chính là thời 
khí tuyệt của Nguyệt kiến, là tòng thần của Dại hao vậy. 


Nuy 
[x) 


“ 
“ 


319 


Xét Chỉ đức chính là Tuế thần cát phương, sẽ nói rõ ở điều đưới 
về Tuế Chỉ đức. Đại thể năm dương, tuế can tức Tuế đức năm âm 
tuế can tức Tuế đức hợp. Từ Thái tuế thuận số đến trước năm thời, 
can này tất hợp với tuế can. Năm dương thì là Tuế đức hợp, năm âm 
thì là Tuế đức. Phương là chỉ mà can là đức, vì vậy bảo rằng địa chỉ 
đeo đức vậy. 

Nếu như tại tháng này, thì riêng một tháng Bính dần đến ngày 
Mùi là thứ năm, đến ngày Tân mùi này là nguyệt can hợp; Ất, Đính, 
Kỷ, Quí, bốn ngày Mùi cùng với Bính dần ban đầu chẳng cớ liên 
quan đến nhau làm sao nhất loạt bảo là Chỉ đức được? - Ấy là lấy 
ngày Tân mùi mà luận, Tân là ngũ hợp của nguyệt can. Lục Tần 
đều như thế, cùng với chỉ chẳng dính gì. Chẳng bằng trước tuế chỉ 
năm thời chỉ có độc hợp với tuế can. Và lại Nguyệt can không phải 
là Nguyệt đức, tức là hợp với nhau thôi, cũng là nơi về loại can hợp 
vậy chẳng bằng tuế can hợp tất là đức vậy. Ấy là tên của Chi đức, 
nơi rằng chỉ, nói rằng đức đều là không dùng nghĩa. Có thể thấy 
người xưa nguyên do tuế chỉ mà khởi lệ, đời sau ngộ nhận dùng cho 
tháng, mà chữa lại chuyển qua dùng cho năm. Nay nhập thêm vào 
Tuế thần thì nguyệt Chỉ đức nên xớa đi. 

Nghĩa của Tiểu hao tháng nơi rõ ở điều đưới về Tuế Tiểu hao 
Cựu Tuế phá là Tuế Tiểu hao, thì Cựu Nguyệt phá là Nguyệt Tiểu 
hao lại là xung với ngày Bế của tháng này. Ứng với Bế mà xung ấy 
là Tiểu hao. 


THÍCH Ý 

Chấp lại gọi là Chi đức, Tiểu hap. Tháng Giêng tại Mùi thuận 
hành mười hai thời. Ngày này nên tu tạo, ky kinh đoanh, trồng cấy. 

Xót Chỉ đức duyên theo lệ của Tuế Chỉ đức mà lại. Nhưng ở 
tháng thì không hợp nên xóa bỏ đi. Dến Tiểu hao, nhân vì Tuế phá 
cũ là Tuế Tiểu hao vì thế Nguyệt phá cũ là Nguyệt Tiểu hao, đồng 
thời nó đương còn đối xung với chính ngày Bế tháng này. Ứng với 
Bế mà xung cho nên Hao. Diều đó vẫn còn có chỗ dùng được. 


320 


THÀNH 
THIÊN Y - THIÊN HỶ 


"Tổng yếu lịch" nơi rằng: Thiên y là thầy mo.chữa bệnh của trời. 
Ngày này nên xin thuốc, phòng ngừa bệnh tật. Tìm thầy phụng tế. 

"Lịch lệ" nói rằng: Thiên y, tháng Giêng khởi ở Tuất, thuận 
hành mười hai thời. 

Tào Chấn Khuê nói rằng: Thiên y tam hợp thời sau, có thể 
khiến vạn vật chết mà sống lại, tổn mà trở lại có Ích. Như tháng 
Giêng kiến Dần, tam hợp là Dần Ngọ Tuất mà Tuất đúng là thời sau 
của Dần. Ngoài ra cũng phỏng theo thế. 

"Tuyển trạch tông kính" nơi rằng: Thiên hỷ, tháng Giêng ở Tuất, 
tháng hai ở Hợi, tháng ba ở Tý, tháng tư ở Sửu, thuận chuyển vần 
mười hai tháng. Chính là chỉ ngày tam hợp với Nguyệt kiến, .yÌ thế 


325 


gọi là Thiên hỷ. 


"Thông thư” nơi rằng: Xuân: Tuất - Hạ: Sửu - Thu: Thìn - Đông: 
Mùi. Nay người ta không tìm đến cái lý gốc này, từng được yếu lỉnh 
này ở trong quái thư. Đại để dùng nhật thời tương hợp với Nguyệt 
kiến là Thiên hỉ, cùng một vị trí với ngày Thành. 

Theo Nguyệt kiến sau hai thời là Sinh khí, lại sau hai thời tức là 
Sinh khí của Sinh khí, Vì vậy nơi là Thiên y, lại là ngày Thành, vạn 
vật nào chẳng vui mừng khi nó được thành, vì thế gọi là Thiên hỉ. 
"Lịch thư" lấy Xuân Tuất. Hạ Sửu - Thu Thìn, Dông Mùi là ngày 
Thiên hỉ. Còn Tào Chấn Khuê thì bảo rằng mẹ mừng thấy con; thế 
cũng là có nghĩa thành tựu vậy. 


Như thời lệnh mùa Xuân thuộc mộc, mộc sinh hỏa, hỏa mộ tại 
Tuất, đến Tuất thì đạo của hỏa thành. Vì vậy Xuân lấy Tuất làm 
Thiên hỉ. Thời lệnh mùa Hạ thuộc hỏa, hỏa sinh thổ (1), thổ sinh kim, 
kim mộ tại Sửu, đến Sửu thì đạo của kim thành. Vì thế Hạ lấy Sửu làm 
Thiên hỷ. Thu Thìn, Đông Mùi có thể theo loại mà suy ra được. 

Nay "Thông thư" và "TĐng kính" đều lấy ngày Thành là Thiên 
hỷ. Duy Dần Thân Tị Hợi, bốn tháng mạnh cùng với Tuất Sửu Thìn 
Mùi tương hợp với nhau. Ngờ rằng thời cổ có hai thuyết hay là sau 
này mới dựng lên. Dầu không thể biết. Như vậy lý về ngày Thành là 
trên. Còn "Thông thư tổng luận" đã dùng ngày Thành, mà lập thành 
lại dùng ngày Tuất Sửu Thìn Mùi, không nên tự mâu thuẫn với 
mình, vậy nên nhất loạt cải theo phân định, đồng thời tồn tại lại 
thuyết này; lấy cho đầy đủ để tham khảo. : 


THÍCH Ý 


Ngày ¿ h lại gọi là Thiên y, Thiên hỷ. Tháng Giêng khởi ở 
Tuất, thuậy hành mười hai thời. Ngày đó cùng với Nguyệt kiến 
chính thành tam hợp cục, tượng là có thể khiến vạn vật chết mà 
Phực sình lại, vÌ vậy gọi là Thiên y, mà còn về ngũ hành đến đó thì 
dư ớc thành, cho nên lại gọi là Thiên bỉ, 


"¬——————— 
(1) Hỏa sinh thổ: nguyên tác viết là "thổ hỏa” nay đổi lại cho đúng. 


324 


THỦ 
Tháng đương là: Hà khôi - Tháng âm là: Thiên cương 


Theo nghĩa tháng dương là Khôi, tháng âm là Cương. Đã nói ở 
ngày Bình. 


325 


KHAI 
THỜI DƯƠNG - SINH KHÍ 


"Tổng yếu lịch" nới rằng: Thời dương là đương thần trong tháng. 
Trực vào ngày nào nén định việc hôn nhân, mở tiệc yến nhạc. 

"Lịch lệ" nói rằng: Thường đóng sau Nguyệt kiến hai thời. 

Tào Chấn Khuê nơi rằng: Thời dương, là thần nắm dương khí 
trong tháng, tượng là cha, là chồng. Vì vậy dương là chủ sự, uy nghỉ 
chính trực, có lễ nghĩa nghi dung. Vì thế ngày này nên định việc hôn 
nhân, mở tiệc yến nhạc. 

"Ngũ hành luận" nới rằng: Sinh khí là Cực phú chi thần. Ngày 
này nên tu đắp thành lũy, mở đường, làm cừ, khởi công sửa dinh, 
-dưỡng dục súc vật, trồng cấy. Còn như xuất quân chiến trận, tất nên 


326 


rời bỏ. 

"Lịch Lệ” nối rằng: Sinh khí, thường đóng sau Nguyệt kiến hai 
thời. 

Tào Chấn Khuê nơi rằng: Sinh khí này là thời chỗ vạn vật sinh, 
sinh dục vạn vật là đất vậy. Chỗ thổ đớng là tứ qúi. Tứ qúi chính là 
bốn mùa, chỗ thời mà ngũ hành suy ở đớ. Từ suy mà sau đó mới có 
thể sinh ra cái khác. Vì thế lấy thời qúi trước bốn mùa là vị trí sinh 
ra vật. Giả như thời lệnh mùa Dông là thủy sinh Xuân mộc, thủy 
suy ở Sửu, sinh mộc ở trước, Trường sinh của mộc tại Hợi vậy. Mộc 
suy ở Thìn, sinh hỏa trước, Trường sinh của hỏa tại Dần. Hỏa suy ở 
Mùi, sinh kim ở trước, kim Sinh ở Tị vậy. Kim suy ở Tuất, sinh thủy 
ở trước, thủy Sinh ở Thân. Tất cả mọi cái đều đóng sau hai thời. Dó 
là nghĩa của điều này. 

"Khảo nguyên" nơi rằng: Nguyệt kiến chính là khí còn đương 
vượng, không thể bảo là suy được. Còn Sinh khí cũng không riêng ở 
vị trí tại tứ duy (bốn góc N.D). Cũng không thể nói là riêng ở vị trí 
Trường sinh của ngũ hành. 


Dại để Nguyệt kiến chính đương ở vị trí chính vượng mà trước. 
hai thời đã có Sinh khí, ấy là chưa vượng mà đã theo vượng vậy. 
Như tháng Giêng là tháng tam dương, mà nhất đương đã sinh từ Tý, 
đó là Sinh khí. Có thể xem thêm ngày Vượng, ngày Quan để thêm 
sáng tỏ. 


ˆ Theo Tôn Thích, Mạnh Tử nói sơ qua rằng: 
Mộc vượng: Hợi Tý Sửu Dần Mão 
Hỏa vượng: Dần Mão Thìn Tị Ngọ 
Kim vượng: Tị Ngọ Mùi Thân Dậu 
Thủy vượng: Thân Dậu Tuất Hợi Tý 
Thổ cùng giống như thủy. 


327 


Lài nói về vượng này bắt đầu: ở vị trí Trường sinh mà chung hết 
ở quê hương chính vượng. 


Như thế cớ nghĩa là Sinh khí đóng sau Kiến hai thời, 


"Âm phù kinh" nới rằng: "Dạo của trời đất thấm dần", Vậy nên 
âm dương thắng, âm dương thức đấy lẫn nhau mà biến hớa thuận 
vậy. Eiến là thiên tử trong tháng, sau nơ hai thời là thần Cực phú, 
âm đương thấm dần mà thắng vậy. Tất lấy hai vị trí này theo Sinh 
khí đến Kiến mà thành ba. Dại để 1 sinh 2, 2 sinh 3 mà đạo trời đất 
được đầy đủ. Sau Tuế bai thời là Thái âm, sau Kiến hai thời là Sinh 
khí, Thái âm là tượng phối ở sau, đó là mẹ của thiên hạ. Nghĩa của 
Sinh khí cũng là đạo làm mẹ vậy.: 


Ỏ Riến Trừ là ngày Khai, không có một chút nào không cát. Tào 
Chấn Khuê cưỡng lấy suy để luận, há ngờ rằng nó cùng với Thái âm 


đồng vị sao? Không biết rằng Thái âm vốn đã là cát thần. Dặc biệt 
không nên xâm phạm tới. 


THÍCH Ý 


Ngày Khai đóng sau Kiến hai thời. Nguyệt kiến là vị trí chính 
vượng, mà trước nó hai thời đã có sinh khí, có tượng theo vượng cho 
nên lại gọi là Thời dương, Sinh khí. Ngày này nên định việc hôn 
nhân, tu tạo, nạp súc vật, trồng cấy... cát sự. 


328 


BẾ 
HUYẾT CHI 


"Khu yếu lịnh" nói rằng: Huyết chỉ, ngày này kị châm cứu, xuất 
huyết. 

Tào Chấn Khuê nói rằng: Huyết chỉ, khí huyết lưu chuyển ở các 
chỉ, vÌ vậy khởi ở sau Kiến vượng mà ở trước Sinh khí. Như sau khi 
người ta sinh ra tự có huyết mạch thông suốt kháp tứ chỉ. Nếu ngày 
này châm cứu là bỏ máu đi vì vậy phải kị 


Theo "Nguyệt lệnh" sau trọng Đông phải ky tho sự, bảo rằng để 
ngăn trở địa khí tiết ra ngoài, ấy gọi là mở gian phòng của trời đất 
ra. Ngày Bế, ky huyết mà không nên châm cứu cũng là ý như thế. 
Thân thể của người ta cùng với khí của trời đất tương ứng với nhau, 


329 


không nên ứng với ngày Bế mà phát tiết ra. Kiến là dựng lên, sinh 
ở Khai, mà dưỡng ở Bế thì thành ở Kiến. 


Bế tại mười hai thời giống như tiểu Đông vậy. Ngày Bế châm 
cứu giồng như mở cửa phòng ngày mùa Dông vậy. 
THÍCH Ý 


Ngày Bế lại gọi là Huyết chỉ, đóng ở sau Kiến một thời. Kiến 
sinh ở Khai mà dưỡng ở Bế. Bế tại mười hai thời giống như tiểu 
Đông. Thân người ta cùng với khí trời đất tương ứng với nhau. Cho 


nên ngày Bế kị châm cứu, xuất huyết. Tựa như quí Động động thể thì 
bất lợi cho việc hàm dưỡng phát triển thêm khí trời đất. 


GÓI Ý 


Huyết mạch vận hành trong thân thể của người ta có thực là có 
quan hệ với ngày Bế không? 


330 


uIq J2ÁnẨN 
tueJ n2 1Équ 8uonA 
10znu SuptT 


1u qL 

gui dạJ\,[, 

uy2 Jutg ưông1 nÿ# 
1uy2 8pwL 


ư 


tuẩu 21 
1ÿ tt 
1p} Supt(T 


tỌp 00A. 
qu t2ÁnẨN 


8uondq1 uạiqT 
#2 „1q 

tu ñuonA 
Ápq Šupt/1 


0I2Á tL2Án?N YỆUU UEnQ 
lột4 102144 21/1 


8uoaA 3uvA. 


12 qu1g 
1ýqư t1, 
đồu2 2up\1 


1ÿu 8uônA — g2 guịf 
1o qutq  uoA 8UA 
đuonu 0gt|, Ẩ2/8 3up1£ 


tựu uUenj) 
1uẩu 3ñ] 


¡DU 3uptL 


IỌP UQA, 


1u II], 
2q 8up,T 


tutq 1‡ÁnÄN 


1§qu 04.[, 
12 tung 
g8upWT 


nud od1[, 
g2 Qui 
qut\ 1ÁnÄN 
ui2Á 1@ÁnÄN 


1ÿqu ương 
sp 8uong 
tap 301. 


IỌH.L OHHL dÒH NHI IVH IỌO/ñ1IÑ OHĐ 


xu 8upnA 
+ 8ưptj [ 


331 


1ửqu uen 
ÿyư uọtq[ 
1Q? 8Upt.T 


lọt) Ilêq 


1šuu 8uon†, 
nd 0ẩẨN 
ty/2 8upt(T 


tỆq 01, 
tu 12AnổN ẩưong) ng 
tp? Äupt{T 
1ÿqu uen 

182 quig 


8uoa 3ugA, 
mỹ tn^ 
10W] tÊŒ 
Á?q 8up1 


2np 8upng( 


9pp 3on( 

dò 3ñ" 

1ỆUƯ B1, 

1Ô Lạt Ẩupt, } 


týqu 2upnJ, 
1ự2 UUIg 
2p ẩuon 
Trợ 3upt{} 


nH BŸN 
31 U11, 
1S dạng 


3È1 tlạIL, 
1s dang 


Jÿ2 uy 
2pP Io\1, 
1u 8ưon, 
đỦụ2 Supuw 


12 1U 
1ÿ ưznQ 
Suat8 Sưphr 


I041 tứŒ 


lÈt 12ÁnẦN  IúU 0ú[ 
1Ð Supt(T 
2np Zưongq 
nqđ nẩN 
1ÿqu ẩ8upn1, 
0q 8upT 


nụ 0ẨN 
1s don 


đóu 30rỊ 
1ýqU f1, 
tupu ŠupUL 


!D(1 IÈÉQ 1ÿ\qu ưn) 


IOH.L OMHL dÒH /1ML [VH !QO/1N OHO 


+ 2ưptï Ƒ 


332 


2RP !OHL 


Zuoq3 nạ ÿư 0211, 
f4 tD bị mÒ yưi 2l 3uoni 0a, tgtĐ nn2 
109 IÉ vệqu 0uL ft 0ÊN 12 1U 179 1U! 8uounn2 ˆ mu nn2 
-_ m8Á yeÁnŸN Iÿqu !0q1L 1ÿ9 J§Ị, 1‡qu tt tỌp DA, 1ÿU0 0L 
10zitu 2U0T „ M4 †Q214t SUPt(.} dDu2 Supt.[ 328 3upuL 


gu t21q 
nụdeqi  1ẻuquuonL 
1ÿ IÊq : 


10t Êup1,L 

1ÿS I8] Jnp !Ð9{L 
1s IÉq 1ÿ Uợ(] 
Đq Supw[ 


ữ (2‡ 
1s,  1ỳqUu 8uonL 
1Ð! 81T 
tu 21 
8upnq1 ngpj 

tọp ĐA 2np 3uong |: 
8uoqw nạ2 xệqU núL 
Á)q 8upt(ï 


8uoqy nn2 

1ÿ IÉC{ 
tig„ nn2 têuu pựL | 
tuaÁ 12ÁnẨN 


_ 0đ 

gu (2Ì 
nụ 8ẦN ửqu 8uonL 
tupu Ÿpt [ 


#uontì tệttL 

\y2 tt 

1ÿS IKL 1#\u 0g 
nợs 8upt(L 


+ 3upt(Ƒ Ị 


IỌHL OäHL dÓH NYN IVH IỌnW QH2 


189 }2ÁnŸN 


0Iÿ3 qui 
8uoA 8ugA, 
IÈJ ưØIŒL 


20p !oq1, 
đỏu 2#1 
dở ĐẩN 
vửqn #uon,L 
1Q 8upt([ 


3upn1 nyw 
1/2 8p L 
2np 8uonq 
2]P I0{L 
yêu uợŒ 


tup SưptƑ 


ĐÈ1 uUgI[ 
tÈ] trQJq [, 
1utq 1ÈÁnŸN 


11H 1Qnnua Sup( T, 


nu BÄN 
gôq n1 
IÈq 1ðÁn?N 


1uu 8uon[, 


Ápq 2upt(L. 


nwd Ø4 
1ES 18ÁnẨN 


y tệtt[, 
1ÿ2 qutg 
d0u2 ÂuptƑ 


my2 Wu†8 
1ÿS 10AnẨN 


2W! u2t{[,  1Équ HỆŒ 
IEJ ØI[  1ÿ2 JUIH 
tipu 3upt[ 


IQH.L O-HL đÔH HNIS IVH IỌAN QH2 


nụ n°N 

#Öt nC] 
1ut j;ÁnẰN 
1È 12ÁnẨN 


tÉI t@T(.L 


\ÿS: j0Án?N 


_ nH BỀN 
tus5 uIq 
vòu ng 
tt 1ÿÁnŸN 


xu 8upn 


Sug SupuT 


2]P 10tL 
lÿqu 0y 
ID Supt[ 


đòu 5ñ'T 
nqd 0ẨN 
1§uu 8upnJ, 


m 8up[ 


334 


tưaÁ 13ÁnŸN 


(6i n2 


2np 8uong 
döq te, 
1ÿ2 quIg 
1u ý 
141i Supt(T 
du 061, 
1u mự] 
2p 8uonq 
12 3upt,L 
dòu q81, 
8upnt( nỆW 
tp1 3,01} Ƒ 
dòu uns[ 
1u Uy 
1U trỆT 
92ƒP 1041 
Ápq 2uptL 


8ưonu) tạJ{L 
dõu 09L 

1ửUU tUỰ] 

1g 4UId 

1Ộ14 1QZH4A 301V} 


2np 3uong 


1u8u 2ñ | 


dòu ung], 
nps 8upt(L 


lọp MĐA 


tu8u 2#" 
đó 0meL 
đ?t/2 3uptT 


mu 1 
100 ĐA, 


Äuoa 80gA. 
mpÁ 1@ARÖN 


8uon tạrqL 
dou tng[, 
1ừu tử] 
1£2 qUIN 
tupu 8upt/_L 


IQH.L O4H.L dÒH HNÏÍG IVH IỌƒñN QHĐ 


dòq 61, 
vu I2] 
ửu u§Q 
1ÿu V] 
920p !oqL 
3uạd? 3upt/T 


2np 3uondq 
dọu 0rtL 
tp 3upt,L 
1ÿ ty] 
dòu ĐŸN 
0q Ÿupt1( 


dộu meg[, 
1ÿ9 UIđ 
1u uy 
Tu 8upt1 


335 


tụd gựL 
2É1 UØI(I, 


ñ DỂN 
t0! !ÊQ 


3ÿ2 q0 
UEU) t1 
2p ñưong 
IQtmu 8Mpt( 


-_ độn 2#] |. 


J2 3upƑ 


tr 1 IỆIO 
tp Supt[ 


8upnd) ngu 
Ápq 3uptL 


tẸs đ?p 


IỌM1 Tê 
n\ nẨN 

BỊ ttD 

IÊU 1ÐÁnẨN 
ty nn2 


12 qu\g 
pụd 0N 
lộtA tQzH“t SU01(Ƒ 


` 1209) 


'rợs 3u0T 


nụ 08ỔN 
IÊ 1ÊÁn?N 
lọt) !#QG UẸH1 ID 
đ9ự2 8upự} 

g1 tạ, 
tIỤN! IẸLO 
)pụ ÄupkJ 

nq B8ỔN 

ad ọtL 

I0 !ÉG 


1ÿ2 {01 
HỆ) IỆIO 
+ đượu1 


)g2 418 
pưd 9ŸN 
tupu 3upt([ 


IOHL OäH.L đÓH dYHO IVH [QO/ñN QHO 


356 


đuoqx nn2 
, I5H PL 
3uoa 8ugA, 


nq BỂN 
.!fS I&L 
IUBÁ 1ÐÁn?N 


mg2 quIg 
tu tÐÁnÑN 


§upnW uợI4L 
gu 42†q 

12 1g 
1Qz1t 3uDt[Ƒ 


UNW1 ID 
wư uạ|UL 


1ÿ2 qUIH 


1/2 3uptT 


UẸH1 IƑD 
tu t3{q 
Ápq Sưpur 


lợp MạÄ 

_ 1# [B URN1 [ÿIO q2n nị, 
nÑ IẨN tuẩu 2ñ] 8uưou nn2 

g9 HUg 2/271 2/07 


8uoy n2 ˆ nữ BỔN tẩu 2/1 
+ Q2 8L IỌP ĐA, uý) ID 
(q0J 1kÁn?N 3S JET, 2np 8uong 


nps Supt 1, 1upUt Ất [ 


IỌHL OäH.L đÒH YHả IVH IỌ/IN QH2 


1S \ỆL 
m?Á ệÁnẨN 
nú DẨN 


tIỆX n2) 
tp tr 
8uoq nn2 
121 0L 


®#uoA 8uEA, 


1H) !ÿID 
va 191đ 
3uạt8 3upwL 


tự 0u 
(1 IỆtO 
3uonu1 ng) 
0q Supt/L 
8uongì ạt 1. 
12 Ig 

gu q3Íq 

3z S/pWT 


337 


, †Ẻ| U@f{L 
nủ nŸN 


2ÿ) TL 
#òu nq 


q21 ñL 
109 12ÁnNŸN 


R ĐẨN 
qd ọq1, 
¡| tiệt 


1ÿ2 u18 
tạ mu Ẩupt{[ 
2np ty 

1ÿ JUHH 
12 3Mpt(T 
8uonu ng 
dôu 281 
tup 3MptJT 


q2! L l 8uonu) nJj 
1ÿ8 18ÁnẦN 2np äupnq 
tê I2ÁnŸN nựd BỔN 
1Ø 122114 5Upt(,L d2 3upt(1 


_ N9 NL 

nụd 0N | — 1s BÁnẨN 
8t nŒ ẩuonu) nÿÿi IÉ IBÁn?N 3pp trợ 
nps 3uptT 1p"; cep(.Ƒ 


TỌQH.L OäHL dÓH Äf19N IYH IỌAN QH2 


1É† t0g14([, 
ft 0ÄN 


q31 ŠL 
1S 1ÐÁn3ÄN 


2# 0g!I4] 
#ÓU ñŒ 


1Ẻ[ RLTL 
nữ 0ẦN 


1# qu11 
8uon1 nẸw 
Đq 8upt(1 


§m uạI\J, 
12 1JUIE 
zu 8upt} 


\3H PL 
3uoA đugA, 


lọp mộA 


q2 0L 
18S IÈŒ 


u12Á 1ðÁrIÖN : 


đoq x1 
TệqU (ỰT 
tU 3ñ] 
tạnu Zupt/Ƒ 


dòu mẹ[, 

102 UIH 
8uondq uy], 
taJ2 3uptL 


độ me[ 
1u Mỹ] 
1Ð J8 
t1 Su t1, 


3uonu) ngw 
đột t8, 
đ?q ÊuptL 


rg 02 : YÿU UV] 
nd oq[  uong) ng 3ưonqì ngw 
1ÿS lÉQ đòu 0e[, 1S tÈŒ đó e1, 
1 tọiu¿ Ÿupt(, đöi{2 3upt‡Ƒ 


— JÿMU mựt gui uợIL 

8upnu ngụj 1# lẺ 8uonu) ngwị 

185 !Ẻq döu tug[, tì mÒ dòu tus|, 
'ip$ Äpt( [ tt 8upPt/.J 


IỌH.L O4H.L đÒH HNVHL IVH IỌñNÑ QHĐ 


9N RL 
m2Á j2ÁnẩN 


1gS lÉŒ 


đòu tie[ | 


2np 8uon 
Suat8 3upvT 


dò 0t§[, 
tệ tuý] 
đuonu) ngu 
1g2 )u:tg 

†1J Ÿuptï 
đôn tit[, 
3uonu) uạj{L 
8uon ngW 
12 tqutg 


0q SuptT 


330 


t2 utq 

1É 1ẨnŸN trưd nà : t_tq 1ðẤnŸÑN 

1s d2r đóa 2w] !0(1 IÈQ 1ÿ2 qurq nữ 0ŸN 
1Qnt SP T lột! lọt 8upt(L 


nd nẦN ÿtu uUợI([, 
\qu‡{ JệÁnÑN PP !0( 
(2 2uptT 


IE(3 0R2 
2É! 1L 
ID1IÉŒ — 3uon) nggj 
MP) 30T 


tiyq3 TẠO 

1p2 UIIg 101 fÊ 

IWsdaM ` uong ngụj nHĐDŸN  1y2dug| SuoA8uyA 
(0q 3upur __ ng ÔMpWT 


102 0t 
8upnu ngWị 
đÐu2 3upt(r 
tig2 qUIf] 
9#! UeIL 
1041 tÉ 
qu \@ÁnẨN 


9np 8uong 1s đ2†M 

ẩuonu) ny„y twqd gụL 

12 \U† JÊ I@ÁnẩN 
tupti 2upt.T 


IỌHL O4HL đÓH 1HL IYH IỌA1WN QHO2 ˆ 


3upnì ng 
2up‡8 3upt(1 


3upnu1 ngw 
10w 8uptT 


8uonq1 nyw 
pqd 0ŸẩN 
đöu 3#] 
7U Šupt/} 


340 


lọp mộ 


nụ nẩN 


tạd Q1 
8uoq3 nn2 


8uonq nẸW 
1Ạnitu Šupt(L 
yư q3‡Œ 
1ýqu 8uonA, 
IqŸu 2ñ] 
1J/2 2P.T 


3uon1 ngW 
1ÿ9 1u! 
đuonu) ượttL 
90p my 

i01 301j T 
ÿt U21], 

182 quIg 

Ápq 3upt(L 


nụ ŸN 2np mự 
Suoa 8ugA. gư q2i( 
8ugu n2 2Á JàÁnŸN tèqu 8uIpnA, 
10 1Qntu 3upt[ đủ2 8uptjƑ 


t6ig3 n5 
8uoưw nn2 
nñN BẨN 


10p MA 


gu q21q nụ BỂN 
tUÁ 1ÁnŸN xửqu 8ượọnA, 3uoux nn2 9nP I0 
rrps 2ưnd Ƒ utpu đt T 


IỌH.L O34HL dÒH IVHXW IVH [ỌnMN QH2 


1E2 II 
8uonu1 nỆ 
Su¿2 3upt/L 


1ÿ9 u!q 
8upn u21,L 
JPpt Šupt(T 
ønp đuonq 
1u8u 3#'J 


g q9] [ 


ùqu 8uonA 
Đq ÂuptT 
9p 
ẩupnq) ng 
tử 8upW1, 


341 


nq nŸN 
1S 1ðÁnẨN 


tế] Ø1 
1È 1ĐÁnŸN 


nự nỞŸN 
1ÿ# 18ÁnẦN 
3É) 1Q], 


1Q?1u ẩupt,[ 


1ÿ1ƒ1 un) 
MJt/2 Supt{[ 
gư1 u21 [, 
nựd 0ẩN 
1ÿ qug 
1qu 8uonA 
tượi 3up(/.Ƒ 


ý9 \U(f 
8uonự1 ng 
Ápq 8uptL 


tạ mÒ 
1É[ ượI4[, độu 2ñ 
uu 8uUonA nqd 9L )ÿUu uenD 
1t ¡Oai 8upt. đö2 8upt,.T 


8uoA 8ugA, dò 202 
ti Ø1], 1Ế1[# uEn‡) )ýqU äuonA 
nợs 3uptT M4214 8M0tJ_T 


IỌH.L O3H.L dÒH 38 IVH IỌ/N QH2 


R1 BỔN 

lị IO 

nụd oqL 
1ES 18Án3»[ 


92È1 ứạr4 [, 


LÈt tt J, 
tÉ 1ÿÁn?N 


nủ nẺŸN 
1ES 10Án#ˆ[ 


12 1ƒU1£] 
Suạt8 3uptL 
teqd 0ẩN 
tự2 0UIR 
tu 8uonA 
10 5upt[ 


tqu uzn? 
Đq 8upt/T 


opp #upn(] 
3P lọ], 
+ 8p T 


342 


Thường Nguyệt thần lấy mười hai thời khởi lệ. Tuy chẳng khảo 
xét nó là lời của Kiến trừ gia bay lời của tùng thời gia, nay đều lấy 
Kiến Trừ để hợp cà lại. Như Dần là Kiến, thì thường thần sát tại 
tháng Giêng là Dần, đều cùng với Kiến vậy. Mão là Kiến thì hễ là 
thần sát tại tháng Hai là Mão đều cùng với Kiến. Như Dần là Trừ, 
thì thường thần sát tại tháng chạp là Dần, đều cùng với Trù, Mão là 
Trừ, thì thường thần sát tại tháng Giêng là Mão đều cùng với Trừ 
cả. Ngoài ra có thể loại suy ra được. Đã khiến cho các thần sát cát 
hung nội trong một tháng cùng dựa vào các chức mình giữ, lại có 
thể xét rõ cát hung của-nớ lớn hay nhỏ, sâu hay nông, có chế hay 
không chế được, có thể hớa hay không hóa được (Ð, để theo hay bô. 


THÍCH Ý 


Thường là Nguyệt thần lấy mười hai thời để khởi lệ, bất luận nó 
thuộc Kiến Trừ hoặc là tùng thời, đều tùy theo các biểu về Kiến Trừ 
tự thuật ra. Như Dần là Kiến, thì hễ thần sát tại tháng Giêng thuộc 
Dần, toàn bộ đều liệt vào tại Kiến của tháng Giêng để tiện giải thích 
các thần sát cát hung trực ở các ngày, để quyết định theo hay bỏ. 


GÓI Ý 


Ỏ trên giới thiệu các loại thần sát khác tên mà đồng vị với Kiến. 
Trừ. Các loại thần sát đó, hoặc ở Kiến Trù sinh ra hoặc xuất ra ở 
tùng thời ra, hoặc ở kham dư xuất rà, mà một bộ phận dứt khoát có 
quan hệ với lý luận chính trị và triết học sinh hoạt đem lại. Nhân hệ 
thống không thống nhất, tiêu chuẩn mỗi cái một khác, cho đến cát 
hung mâu thuẫn khó định theo hay bỏ. Đời sau các tuyển trạch gia 
tỉnh thần tuy rằng tiếp thu dùng chế sát, hớa sát, cùng với hóa 
trùng trùng các phép biến, vẫn khó tiêu trừ được mâu thuẫn của nó. 
Đấy là một chỗ nhược điểm chí mạng của thuật trạch cát. Nếu như 
thuật trạch cát thực là một thuật vạch ra lẽ tự nhiên của trời đất, 
hệ thống quy luật vận hành của âm dương ngũ hành, thì nó phải 
triệt để bỏ đi những chỗ khiên cưỡng phụ hội thêm vào của các cành 
cũ, lá tàn, không thì thật khó thủ tín với mọi người. Chẳng qua là 
phân biệt để lộ ra tạp nhạp, tỉnh hoa cùng với cặn bã đều tồn tại, 
hoặc hứa hẹn là tại nước ta truyền thống văn hóa qúi báu đặc trưng 
là thuật trạch cát. 


ti! ——————e 
(1) tức là phép chế sát hay hóa sát, xem Ỏ quyền 34 nói về các yếu pháp chế sát. 


343 


NGUYỆT KIẾN 


"Thiên bảo lịch" nói rằng: Nguyệt kiến là thần dương kiến. Dóng 
ở phương nào, chiến đấu, công phạt rên quay lưng lại, không thể 
mạo phạm hướng vào. Trực ở ngày nào nên eoi việc phong tước cất 
đất, không nên động thổ hưng công, làm lễ kết thân. 

"Lịch Lệ" nói rằng: Tháng Giêng kiến Dần, đi thuận mười hai 
thời. 

Tho Chấn Khuê nói rằng: Nguyệt kiến ở đất nào, chiến đấu công 
phạt, không nên hướng vào mà nên quay lưng lại, đại thể khiến ta 
thừa vượng khí mà công phá, cầm tù. Trực ở ngày nào nên coi việu 
phong tước, cát đất. Kiến là kiên (mạnh mẽ) vậy, là trưởng các quần 
thần trong tháng, vạn thần không thể không phục. Không thể hưng 


344 


công động thổ, đại thể kẻ kia thế đương vượng không thể phạm vào. 
Ngày ấy cũng không thể làm lễ kết thân được vì do đương kiến 
vượng độc một rmnình, còn âm kiến là thời khí tiêu vậy. Dạo lễ kết 
thân cần âm dương tương hòa, nếu thiên tất không nên. 


Theo "Hoài Nam Tử" nơi: Đẩu bính là tiểu Tuết, Tháng Giêng 
kiến Dần, Nguyệt xoay về bên trái, đi mười hai thời. Tiểu Tuế Dông 
nam thì sinh, Tây bác thì sát, không thể gần, mà có thể quay lưng 
lại, không thể ở trái mà có thể ở phải. 

Giả Công Ngạn "Chu Lễ" chiêm mộng nói sơ qua rằng: Kiến, gọi 
chuôi sao Bắc đẩu là chỗ Kiến, gọi là dương Kiến, vì thế ở trên trời 
xoay về bên trái. 


"Sử ký" thiên "Quan thư" nói rằng: Dẩu là xe vua di chuyển ở 
trung ương để chế ngự bốn phương. 

Thế thì Nguyệt kiến là chủ soái của chư thần vậy. Tục gọi là 
thiên tử trong tháng. Mà Kiến ở đó thì có Trừ, Mãn mười một thần 
ở dưới gồm câ Kiến là mười hai, xem chỗ nớ trực để định cát hung, 
thời cổ các Kiến Trừ làm như vậy. Kiến ở tại chỗ nhật triển, chỗ hợp 
với thời của nó thời là Thái dương, Nguyệt tướng vậy. Trước Thái 
dương, một vị thì là Nguyệt yếm. Nguyệt yếm gọi là Âm kiến xoay 
chuyển trên trời ở bên phải. Yếm - Kiến cùng nhau trực mà cũng 
cùng nhau ly. Thời "Chu lễ" gọi chỗ đó là quan sát chỗ hội của trời 
đất. Thuyết này được nói rành mạch ở sau. 


THÍCH Y 


Nguyệt kiến là thần dương kiến. Phương đó có chiến đấu, công 
phạt thÌ nên quay lưng lại mà không nên hướng vào. Như thế có thể 


(1) Tiểu tuế: Bắc đầu - Ngôi sao thú 5 đến thứ 7 của ngôi sao Bắc đầu. 


345 


- khiến cho ta thừa vượng khí để đánh địch, cầm tù. Ngày này nên coi 
việc phong tước, cát đất, bởi vì Nguyệt kiến là trưởng của quần thần 
trong tháng, vạn loài hết thảy đều phục. Nhưng không thể động thổ, 
hưng tạo, bởi vì chính nó đương ở thế vượng không nên phạm. Lại 
không nên định việc hôn nhân vì là thời dương vượng âm tiêu, âm 
dương nghiêng lệch, thế mà đối với hôn nhân lại cần được âm dương 
tương hòa thời không ổn thỏa. 


GỌI Ý 


Căn cứ theo tự nhiên của trời đất, ãm dương ngũ hành đang đến 
thời vượng suy hay tiêu trưởng để định nên làm hay kị, theo hay 


bỏ. Đó là nguyên tắc cơ bản của thuật trạch cát. 


346 


NGUYỆT YẾM 
ĐỊA HỎA 


nh 


Ề 
NA 


sài? 


"Kham dư kinh” nới rằng: Thiên lão( nơi rằng: Tháng Giêng 
Dương kiến ở Dần, Âm kiến ở Tuất, 

"Xuân Thu phồn lộ' nói rằng: Thiên đạo, phần nhiều là vật 
tương phân; không được xuất ra đến cả, âm dương là vậy. Xuân xuất 
dương mà nhập âm. Thu xuất âm mà nhập dương. Hạ bên phải 
dương mà bên trái âm. Dông bên phải âm mà bên trái dương. Âm 
xuất thì dương nhập, dương nhập thì âm xuất âm phái thỉ dương 
trái, âm trái thì dương phải. Đúng vốn là Xuân đều ở Nam, Thu đều 
ở Bác mà không cùng đường. Hạ giao ở trước, Đông giao ở sau mà 


uy, 
.. 


sã 
“ 


(1) Thiên lão: tướng truyền lả thần Hoàng đế. 


347 


không cùng lý, cùng đi mà qua lại không rối loạn, ác nghiệt, xảo trá 
mà đều giữ bổn phận, như thế bảo là ý của trời. Mà tại vÌ sao làm 
việc phải theo đạo của trời? Ban đầu đại đồng mỏng nhẹ, âm đương 
mỗi cái đều theo một phương lại mà di chuyển về sau. Âm do từ 
phương Đông mà lại Tây. Dương do từ phương Tây mà về Đông, cho 
đến tháng giữa Dông, gặp nhau ở phương Bác hợp lại làm một, xưng 
hô gọi là "chí". Cùng nhau tách ra đi, âm đi về phải, đương đi về trái. 
Đi về trái đó là thuận đường, đi về phải đó là nghịch đường. Nghịch 
thì khí bên trái bốc lên, thuận thì khí bên phải đi xuống. Vì thế ở 
dưới ấm áp mà trên lạnh, lấy như thế mà quan sát trời, mùa Dông 
thì phải âm, mà trái đương vậy. Ỏ trên là về bên phải mà ở dưới là 
về bên trái. Tháng Đông hết mà âm dương đều trở về Nam. Dương 
ở Nam lại xuất ở Dần, âm ở lại nhập trở về Tuất. Như thế âm dương 
lại ở chỗ đất ban đầu xuất, chỗ đất ban đầu nhập vậy. Cho đến 
tháng giữa Xuân, dương tại chính Đông, âm tại chính Tây, đớ là 
Xuân phân. Xuân phân thì âm dương mỗi bên một nửa. Vì thế ngày 
đêm đều nhau, nóng lạnh bằng nhau. Ngày âm tổn mà theo dương, 
ngày dương Ích mà lớn lên, vÌ thế mà nóng nực. Ban đầu vào tháng 
đại Hạ gặp nhau ở phương Nam hợp lại làm một. Xưng hô gọi là 
"chí". Cùng nhau tách ra lại đi, đương đi về phải, âm đi về bên trái, 
Đi về phải từ đớ xuống, đi về trái từ đó lên. Trên nóng mà dưới 
lạnh; lấy thế mà quan sát trời mùa Hạ thì phải đương mà trái âm. 
Chỗ trên đó ở phải, chỗ dưới đó ở trái. Tháng Hạ hết mà âm dương 
đều trở về Bác. Dương trở về Bác mà nhập ở Thân, ấm trở về Bắc 
mà nhập ở Thìn. Như thế là âm dương lại trở về gặp ở chỗ đất ban 
đầu xuất, ban đầu nhập. Cho đến tháng trưng Thu, dương tại chính 
Tây, âm tại chính Đông, gọi là Thu phân. Thu phân, âm dương mỗi 
bên một nửa. Vì thế mà ngày đêm bằng nhau, nóng lạnh đều nhau. 
Ngày dương tổn mà theo âm, ngày âm Ích mà lớn; vì vậy mà đến 


_8348 


tháng cuối Thu bát đầu có sương, đến mạnh Đông (tháng mười) mới 
bát đầu đại hàn. Tuyết rơi mà hết thảy mọi vật đều thành, đại hàn 
mà hết thảy mọi vật đều tàng ẩn, công của trời đất xong rồi. 

"Hoài Nam Tủ" nơi rằng: Thần Bắc đẩu có thư, hùng. Tháng 
mười một bát đầu Kiến ở Tý, Nguyệt chuyển một thời, hùng đi về 
trái, thư đi về phải. Tháng năm hợp ở Ngọ tính toán hình, tháng 
mười một hợp ở Tý mưu cầu đức. Chỗ Ám kiến đóng là ngày Yếm, 
ngày Yếm trăm việc đều không thể làm. Kham dư từ hành, hùng lấy 
ý tứ mà biết thư, vì thế thời số lẻ, số bất đầu từ Giáp tý, tử mẫu 
tương cầu chỗ nó hợp là hội mười ngày, mười hai thời, chu kỳ sáu 
mươi ngày, gồm tám hội) (âm dương đại hội, cộng có tám hội). Hội 
ở trước Tuế thì tử vong, hội ở sau Tuế thì vô ương". 

"Thiên bảo lịch" nói rằng: Nguyệt yếm là thời âm kiến, đóng ở 
phương nào có thể cầu khẩn giải tai, cầu phúc, tránh bệnh. Trực tại 
ngày nào, ky đi xa trở về nhà, di chuyển, cưới gà. 

"Lịch lệ" nơi rằng: Nguyệt yếm, tháng Giêng tại Tuất, ngàấ 
hành mười hai thời. 

Tào Chấn Khuê nới rằng: Nguyệt yếm là thần yểm mị. Tính nó 
ám muội, tư tà bất chính, vì thế mọi việc đều phải kị. Đại để tháng 
mười một, kiến Tý khí âm dương giành nhau, trước Dông chí âm khí 
tới cực, sau Đông chí dương khí sinh. VÌ thế tự tháng Kiến Tý, 
Dương kiến đi thuận trải qua Sửu, Dần, Mão mười hai thời, Âm kiến 
đi nghịch kinh qua Hợi, Tuất, Dậu mười hai thời. 

Đến tháng năm Hạ chí, hai khí lại cùng Kiến mà tương tranh 
vậy, cũng gọi tên là Âm kiến. h 

Xét Nguyệt kiến, chỗ Kiến ở là chuôi sao Bác đẩu, tượng thấy ở 


(1) Bát hội là âm dương đại hội cộng có 8 hội. Xem giải thích ở dưới. 


349 


trời ngửa mặt mà trông không ai không thấy. Nguyệt yếm nguyên 
là hai khí tiêu tức xoay vần ở Thái - Vô (tức Thái cực. Vô cực), mà 
xuất ra vạn hữu vậy. Suy từ Kiến có thể biết Yếm vì thế "Hoài Nam" 
nói: Kham dư biến đổi dần dần, hùng lấy ý tứ mà biết thư. Gọi là 
Kham dư, đại thể đó 18 lời nói của các nhà Kham dư. Chỗ gọi là 
Yếm, trước nhật triển (tức là độ thứ của thái dương vận hành) cứ 
lấy chỗ đó, vì thế gọi là Yếm (nghĩa là thỏa mãn). Yếm là chữ áp cổ 
vậy. Nguyệt kiến đi về trái, Nguyệt yếm đi về phải. Lục thập (60) 
Giáp Tý tương giao, đáp đổi cho nhau mà cát hung sinh ra ở đó. 
"Chu lễ" quan sát chỗ trời đất hội, Trịnh Khang Thành lấy ngay Yếm 
Kiến. Cơ thể biết Nhật giả) thời cổ tất tông phái có lẽ như thế 
chăng? Nếu không rõ nguyên cớ vÌ sao thì Dổng Trọng Thư "Xuân: 
Thu phồn lộ" nói rất rõ, rất sáng vậy. 

"Hoài Nam Tủ" nơi: Hội ở trước Tuế là tử vong, hội ở sau Tuế 
thời vô ương. Dương nhiên ngày Bát hội không phải là ngày it vậy. 
Kiến dương mà Yếm âm, Kiến cát mà Yếm hung, chúng ở chung 
một ngày, âm dương lẫn lộn xen kẽ nhau, đoán cũng có thể biết 
được. Hòa hội có lẽ bảo là âm tòng theo dương chăng Thái dương là 
dương, Nguyệt kiến là âm. Như tháng Dần đến Hợi, tháng Mão đến 
Tuất thì lấy âm đương đương lúc hòa hội mà luận. Nếu như theo 
Nguyệt kiến mà phục sinh Âm kiến thì chỗ đơ là trong âm lại có âm, 
chỗ can chỉ hội đó an được, lấy cát mà luận chang? Lại xem vào lấy 
Thái tuế tiêu tức. Như Tuế tại Giáp dần, tháng Giêng Giáp tuất đại 
hội thì là trước Tuế rất hung. Nếu là tháng tám, Tân mão đại hội thì 
là sau Tuế, có thể vô ương. Thời Hán, xem trong kinh sử có Kbam 
dư bát hội. Nay lịch gia đại hội có tám đem truyền lại. Lại có tám 
tiểu hội. Lại cố các tên Hành ngận, Liễu lệ, Cô âm, Đơn dương. 
"Khảo nguyên" nơi rõ ràng nay gộp lại ở sau Thiết đáng đều là ngày 


(1) Nhật giả (ngày thơi cổ): là người lấy bốc bầu. bốc phệ làm nghề 


350 


không tốt lành, mà Tòo Chấn Khuê lại lấy đại, tiếu hội là âm dương 
hòa hội thì rõ ra là không phù hợp với "Hoài Nam Tử", không thể 
theo được. Nếu như thiên tử dùng ngày đại tiểu hội mà cho là Tuế 
vị; hoàng hậu, thái tử, chư hầu dùng Tuế tiền, Khanh đại phu dùng 
Tuế đối sỹ thứ dân dùng Tuế hậu. Chỗ là trước Tuế, sau Tuế đó cũng 
bất đồng với "Hoài Nam Tủ", mà lấy Tuế tiền là có thể dùng, lợi ích 
trái với le cổ. Đều không thể giữ vậy. 


ĐỊA HỎA 
"Thần khu kinh” nơi rằng: Địa hỏa là hung thần trong tháng. 
Ngày này kị tu bổ vườn tược, trồng trọt, cấy trồng. 
"Lịch lệ” nói rằng: Địa hỏa tháng Giêng khởi tại Tuất, đi ngược 
mười hai thời. 
Xét Yếm Kiến theo lời của Kham dư gia, còn Địa hỏa theo lời 


của tùng thời gia. Đương nhiên Dịa hóa tức là Nguyệt yếm, vì thế 
mới chép vào như vậy. 


THÍCH Ý 


Nguyệt yếm là thời của Nguyệt kiến, tháng Giêng khởi ở Tuất, 
đi ngược mười bai thời. Phương này có thể cầu khẩn, giải tai, cầu 
phúc. Ngày này kị đi xa trở về nhà, di chuyển, cưới gả. 

Theo Nguyệt kiến là chuôi sao Bắc đẩu ở Kiến, mắt người có thể 
trông thấy. Nguyệt yếm là căn cứ vào âm dương hai khí tiêu trưởng, 
chuyển vần ở Thái cực Vô cực mà sinh ra có. Vị trí của Yếm đều ở 
trước triển độ của Thái đương, vÌ vậy gọi là Yếm. Yếm thượng cổ 
tức là chữ áp. Còn có một thuyết Thái dương là dương mà Nguyệt 
kiến là âm, Âm kiến tức là âm ở trong âm. Ngày Nguyệt Kiến và 


3ã1 


Nguyệt yếm hòa hội, tự nhiên không tốt. "Hoài Nam Tử" nói: Hội 
mà ở trước Tuế là tử vong, hội mà ở sau Tuế là vô ương. 

Nhưng các nhà tuyển trạch đời sau cho là trước Tuế có thể 
dùng, như vậy là trái với cổ, không đủ để giữ lại. 

Yếm Kiến là thuật ngữ của âm dương gia, tùng thời gia gọi là 
Địa hỏa. 


GÓI Y 


Nguyệt yếm cùng các vấn đề cát hung, nghỉ kị, nguyên tự hai 
khí âm đương vận hành tiêu trưởng, còn gộp cùng với triển độ của 
thái dương hợp lại để luận đoán. Loại phương pháp này không còn 
nghỉ ngờ gì mà có thể dùng. Nhưng về cát hung của nó "Hoài Nam 
Tử” và các trạch gia đời sau vận dụng có chỗ không tương đồng. Cứu 
cánh nên giữ cái nào? - "Hoài Nam Tử" nơi là chỉ có hội ở sau Tuế 
mới vô ương, đối với phép đó không thể thích đáng sao? Thực đáng 
được nghiên cứu. 


352 


_ YẾM ĐỐI 
LỤC NGHI - CHIÊU DIÊU 


"Thiên bảo lịch" nơi rằng: Yếm đối là thời xung của Nguyệt yếm. 
Ngày dó kị cưới gả. Lại là Chiêu diêu, kị đi thuyền, qua sông nước. 


"Lịch 1@* nói rằng: Yếm dối, tháng Giêng khởi ở Thìn nghịch 
hành mười hai thời. 


"Thần khu kinh" nối rằng: Lục nghỉ là cát thần trong tháng. 
Chỗ nó trực thì nên chăn nuôi. sinh tài (làm giàu), trồng trọt cây 
cối, lễ kết thân gia, lên quan'coi xét việc. 


"Lịch LẠ" nói rằng: Tháng Giêng khởi ở Thìn, nghịch hành mười 
hai thời. 


Tào Chấn Khuê nói ràng: "Lục nghỉ là thần lễ nghi chính ở 


353 


trong tháng. Nguyệt yếm chủ ám muội, cùng với Lục nghỉ chống 
chọi, lấy uy nghỉ nghiêm khác để hợp, không đám xằng bậy làm mất 
nghỉ dung, vì vậy lấy làm tên", 

Theo Yếm đối, tháng Giêng khởi ở Thìn, nghịch hành mười hai 
thời, Lục nghi tháng Giêng, cũng khỏi ở Thìn, nghịch hành mười hai 
thời. Như vậy thì Yếm đối cũng tức là Lục nghi vậy rất sáng. Qủa là 
sách tuyển trạch đến Yếm đối thì nơi là kị cưới gả, đến Lục nghỉ lại 
nói là nên làm lễ kết thân gia vừa vặn tương phản. Đại để Kham dự 
gia nói, ý tứ của nó kị lấy Kiến là dương, Yếm là âm, tất can chỉ 
toàn bộ cùng với Yếm không quan hệ với nhau được, bắt đầu là ngày 
cát, vì vậy Yếm đối tuy xung phá Nguyệt yếm cũng không lấy làm 
cát. Mà tùng thời gia thì lấy nó có thể xung phá Nguyệt yếm mà gọi 
tên nó là Lục nghi. Bào rằng Nguyệt yếm chủ ám muội, âm tà, thì 
trái lại với Nguyệt yếm tất là thần uy nghỉ chính trực. Ấy là lấy hai 
bên mâu thuẩn nhau gộp lại để quan sát trong lịch thư, chẳng cần 
thích hợp mới theo. 

Nay định là Yếm đối kị cưới gả, Lục nghỉ nên lên quan coi xét 
việc, nghĩa phụ ấy mọi cái đều xác đáng. Chiêu điêu xét sau. 


THÍCH Ý 
Yếm đối, Lục nghi đều là thời đối xung với Nguyệt yếm. Tháng 
Giêng khởi ở Thìn, nghịch hành mười hai thời. 


Rham dư gia lấy Yếm là âm, tuy nó đối xung cũng Nuớn cát, 
cho nôn ngày đó kị cưới gả. 


Tùng theo thời gia thì thấy là Nguyệt yếm chủ ám mướội, âm tâ, 
đối xung tất là thần uy nghỉ, chính trực nên gọi là Lục nghỉ, vì vậy 
ngày này nên làm lễ kết thân. 


Hai bên mâu thuẫn nhau, sách này triết trung, lấy Yếm đối kị 


354 


cưới gả, Lục nghỉ nên lên quan coi xét việc. 


GÓI Ý 


Đại khái tự như mâu thuẫn, ở trong thuật trạch cát tùy chỗ có 
thể thấy. Lấy sách này để tạo ra học thức, nhưng dựa vào thì chỉ có 
thể triết trung, thiết đáng có thể xem thống nhất thuật trạch cát 
nghia lệ thật không phải là việc đế. 


m-.- 


ÂM DƯƠNG BẤT TƯƠNG 


- 
, 
¬ 
„ 


\UUIỔ ,n uuẾO nợ 


"Thiên bảo lịch" nói rằng: Âm đương bất tương, lấy Nguyệt kiến 
là dương, gọi là dương Kiến. Tháng Giêng khởi ở Dần, thuận hành 
mười hai tháng. Nguyệt yếm là âm, gọi là âm Kiến, tháng Giêng 
khởi ở Tuất, nghịch hành mười hai thời. Phân ra ở Mão Dậu, hội ở 


356 


Tý Ngọ. Yếm ở trước thì can chỉ tự tương phối nhau là dương tương. 
Yếm ở sau thỉ can chỉ tự tương phối là âm tương. Can của Yếm sau 
phối với chi của Yếm trước là âm dương đều tương. Cản của Yếm 
trước phối với chỉ của Yếm sau là âm dương bất tương. Dương tương, 
tổn thương chồng âm tương tổn thương vợ, âm dương đều tương thì 
vợ chồng đều tổn thương, âm dương bất tương thì vợ chồng vinh 
xương. ` 

Can Mậu Kỷ vị trí ở trung ương, Mậu là dương thổ đóng ở Cấn, 
Kỷ là âm thổ, đóng ở Ehôn. Kinh nói rằng: Xuân, Đông: Kỷ bất 
tương. Thư, Hạ: Mậu bất tương. 

"Lịch lệ" nói rằng: "Âm dương bất tương". 

- Tháng Giêng: Tân hợi. Tân sửu. Tần mão. Canh tý, Canh đần, 
Kỷ hợi, Kỷ sửu, Kỷ mão, Dinh hợi, Đinh sửu, Đinh mão, Bính tý, 
Bính dàn. 

- Tháng hai: Canh tuất, Canh tý, Canh dần, Kỷ hợi, Kỷ sửu, 
Đinh hợi, Đinh sửu, Bính tuất, Bính tý, Bính dần, Ất hợi, Ất sửu. 

- Tháng ba: Kỷ dậu, Kỷ hợi, Kỷ sửu, Dinh dậu, Dinh hợi, Dinh 
sửu, Bính tuất, Bính tý, Ất Hợi, Ất Sửu, Giáp tuất, Giáp tý. 

- Tháng tư: Đinh dậu, Dinh hợi, Bính thân, Bính tuất, Bính tý. 
Ất dậu, Ất hợi, Giáp thân, Giáp tuất, Giáp tý, Mậu thân, Mậu tuất, 
Mậu tý. 

- Tháng năm: Bính thân, Bính tuất, Ất mùi, Ất dậu, Ất hợi, 
Giáp thân, Giáp tuất, Mậu thân, Mậu tuất, Quí mùi, Quí dậu, Quí 
hợi. 

- Tháng sáu: Ất mùi, Ất dậu, Giáp ngọ, Giáp thân, Giáp tuất, 
Mậu ngọ, Mậu tuất, Quí mùi  Quí đậu, Nhâm ngọ, Nhâm thân, 
Nhâm tuất. 


357 


- Tháng bảy: Ất tị, Ất mùi, Ất dậu, Giáp ngọ, Giáp thân, Mậu 
ngọ, Mậu thân, Quí tị, Quí mùi, Quí đậu, Nhâm ngọ, Nhâm thân. 

- Tháng tám: Giáp thìn, Giáp ngọ, Giáp thân, Mậu thìn, Mậu 
ngọ, Mậu thân, Quí tị, Quí mùi, Nhâm thỉn, Nhâm ngọ, Nhâm thân, 
Tân tị, Tân mùi, Canh thìn, Canh ngọ. 

- Tháng chín: Mậu thìn, Mậu ngọ, Quí mão, Quí tị, Quí mùi, 
Nhâm thìn, Nhâm ngọ, Tân mão, Tan tị, Tân mùi, Canh thìn, Canh 
nợo. 

- Tháng mười: Quí mão, Quí tị Nhâm dần, Nhâm thìn, Nhâm 
ngọ, Tần mão, Tần tị, Canh dần, Canh thìn, Canh ngọ, Kỷ mão, Kỷ 
tỊ. 

- Tháng mười một: Nhâm dần, Nhâm thìn, Tân sửu, Tần mão, 
Tân tị, Canh đần, Canh thìn, Kỷ sửu, Kỷ mão, Kỷ tị, Dinh sửu, Dinh 
mão, Đinh tị. 

- Tháng chạp: Tần sửu, Tân mão, Canh tý, Canh dần, Canh 
thìn, Kỹ sửu, Kỷ mão, Dinh sửu, Dinh mão, Bính tý, Bính dần, Bính 
thỉn". 

"Khảo nguyên" nói rằng: trước Yếm can chỉ tự phối nhau là 
dương tương, thuần dương vô âm, sau Yếm can chỉ tự phối nhau 
thuần âm, vô đương. Can sau Yếm phối với chỉ trước Yếm là âm 
dương đều tương, âm chẳng phải âm, dương không phải dương. 
Chúng trái đường nhau vậy. Đại để can là dương đương đóng ở 
trước, chỉ là âm đương theo nó ở sau, ấy là cái lý phu xướng phụ tùy, 
vì thế can Yếm trước phối với chi Yếm sau là âm dương bất tương 
vậy”, 

Theo âm dương bất tương, chính là ngày cát của âm dương gia. 
Hễ có việc là có thể dùng, không chỉ riêng cho việc cưới gà. Duy 
tháng sáu ngày Mậu ngọ là trong lúc lâm trận bị đuổi theo, không 


358 


thể dùng. Nay đời sau truyền lại chỉ nới là việc cưới gả thÌ cát mà 
lại không rõ nghía Tuế tiền, Tuế hậu, còn về thiên tử, hoàng hậu, 
khanh sĩ, thứ dân dùng ngày này thì lại thuyết sằng bậy, cũng biết 
khá chi ly song khớ thông được. Các ngày duổi theo tướng đại hội 
cũng gộp làm một mà vứt bỏ đi không dùng, không biết rằng phép 
này tối cổ, đến như nghĩa của âm dương cũng tối vi diệu, kỹ càng, 
chặt chế, tốt lành không thể sao nhãng quên được. Nói rõ đầy đủ ở 
sau. - 


THÍCH Ý 


Âm dương bất tương là ngày cát của âm dương gia, rất nên cưới 
xin. Phép này đúng là lấy Nguyệt yếm là Am, gọi là Âm kiến tháng 
giêng khởi ở Tuất nghịch hành mười hai thời. Hễ là trước Yếm can 
chỉ tự phối nhau là dương tương, sau Yếm can chỉ tự phối nhau là 
âm tương. Can sau Yếm phối với chỉ trước Yếm là âm dương đều 
tương. Can trước Yếm phối với chỉ sau Yếm là âm dương bất tương. 
Dương tương là thuần dương vô âm cho nên thương phu, Âm tương 
là thuần âm vô dương cho nên thương phụ. Âm dương đều tương là 
âm dương sai trái phu phụ đều bị thương. Âm dương bất tương là 
can chi đắc vị, âm dương hòa hợp, lợi cho việc hôn thú. 


GÓI Ý 


Âm dương bất tương lấy can chỉ đắc vị, âm dương phối hợp định 
cát hung, không thể không bàn. Song chỉ lấy can ở trước, chỉ ở sau 
của âm dương bất tương là nên hôn thú, hiển nhiên là trọng nam 
khinh nữ, phu xướng phụ tùy của lý luận phong kiến, là bỏ không 
giữ tiêu chuẩn, vì thế không đủ tin theo. Can ở sau, chỉ ở trước là 
âm dương đều tương đáng lẽ phải là cát tường mới phải. 


359 


ÂM DƯƠNG ĐẠI HỘI 

"Kham dư kinh" nơi rằng: Tháng Giêng đại hội, Giáp tuất, tháng 
hai đại hội Ất đậu, tháng năm đại hội Bính ngọ, tháng sáu đại hội 
Đỉnh tị, tháng bảy đại hội Canh thỉn. tháng tám đại hội Tân mão, 
tháng mười một đại hội Nhâm tý;tháng chạp đại hội Qúy hợi. 

Như tháng Giêng Dương kiến tại Dần, Âm kiến tại Tuất, Dương 
chủ can, âm chủ chỉ. Dương kiến tại Dần gần chỗ Giáp, Dương Giáp, 
Âm Tuất chỉ can hòa hội với nhau vì thế Giáp tuất là tháng Giêng 
đại hội. : : 

Tháng Hai Dương kiến ở Mão, Âm kiến ở Dậu, Mão gần chố Át. 
Dương Ất, Âm dậu, vì vậy Ất dậu là tháng Hai đại hội. 

Tháng Năm Âm dương hai kiến đều hội ở Ngọ, Ngọ gần chỗ 
Bính đem Bính phối với Ngọ, vì thế Bính ngọ là tháng Năm đại hội. 

Tháng Sáu Dương kiến ở Mùi, Âm kiến ở Tị. Mùi gần chỗ Đinh, 
đem Đinh phối với Tị, vì thế Dinh Tị là tháng sáu đại hội. 

Tháng Bảy Dương kiến ở Thân, Âm kiến ở Thìn Dương kiến gần 


Canh, đem Canh phối với Thìn, vÌ thế Canh thìn là tháng bảy đại 
hội. 


Tháng Tám Dương kiến ở Dậu, Âm kiến ở Mão. Dậu gần chỗ 
Tân đem Tân phối với Mão, vì vậy Tân mão là tháng tám đại hội. 

Tháng mười một Àm Dương hai kiến đều hội ở Tý, Tý gần chỗ 
Nhâm, đem Nhâm phối với Tý, vì thế Nhâm tý là tháng mười một 
đại hội. 

Tháng chạp Dương kiến ở Sửu, Âm kiến ở Hợi, Sửu gần chỗ 
Quí, đem Quí phối với Hợi, vì vậy Quí hợi là tháng chạp đại hội. 


360 


Âm Dương đại hội lập thành 


Tháng họp 
đại hội 


Chỗ ngây tiếp nhận đại hội Đông 


1- Tháng 1 
Giáp Tuất 


Qui hợi, Giáp tý, Ất sửu, Bính dần, 
Đinh mão, Mậu thìn, Kỉ tị, Canh ngọ, 
Tần mùi, Nhâm thân, Quí đậu 


Tuếvjị | Tuế |Tuếđối| Tuế 
hậu tiền 


Tuể 
hậu 


Giáp tuất, Ất bi, Bính tý, Đinh sửu, 
Mậu đần, Kỷ mão 


Canh thìn, Tần tị Nhâm ngọ, Quí 
mùi, Giáp thân 


5 - Tháng Š 
Bính ngọ 


Ất dậu, Bính tuất, Đình hợi, Mậu tý, 
Kỷ sửu, Canh đần 


Tần mão, Nhâm thìn, Quí tị, Giấp 
ngọ. Ất mùi, Bính thân, Định đậu. 
Mậu tuất, Kỷ hợi, Canh tý, Tần sửu, 
Nhâm đồn, Qúy máo. Giáp thìn, Ất tị 


6- Tháng lỗi 
Nhâm tý 


8 - Tháng 12 
Qưi hới 


T- Tháng 6 Nhâm tý, Quí sửu, Giáp đần, Ất mão, | Tuế | Tuếvi | Tuế |Tuế đối 
Đinh" ty Binh thìn tiền 


Bính ngọ, Định mùi, Mậu thần, Kỷ 
dậu, Canh tuất, Tần hợi 


Đinh tị, Mậu ngọ, Kỷ mùi, Canh thân, 
Tan dậu, Nhâm tuất, Quí hợi 


Tuế đối 
tt 


Sẽ 


Đại hội ở trên dùng sau ngày vọng (tức ngày rằm - 15'N.D). Chỗ 
ngày tiếp nhận đơ, theo ngày bản hội khởi, nghịch số đến hội trên 
thì dừng, tức là được số chố ngày tiếp nhận. 


361 


ÂM DƯƠNG TIỂU HỘI 


"Eham dư kinh" nói rằng: Tiểu hội: Tháng hai Kỷ dậu, Tháng ba 
Mậu thìn. Tháng tư Kỷ tị. Tháng năm Mậu ngọ. Tháng tám Kỷ mão. 
Tháng chín Mậu tuất. Tháng mười Kỷ hợi. Tháng mười một Mậu tý. 
Đều là lấy Mậu, Kỷ ở trung cung phối với Yếm, Kiến. Như: 

- Tháng hai: Dương Kiến ở Mão, Ám kiến ở Dậu, Âm Dương 
tương xung lấy Ất phối với Dậu, Tan phối với Mão, đại hội đều có 
Kỷ, vỉ vậy lấy Kỷ phối với Âm kiến ở Dậu làm Âm dương tiểu hội. 

- Tháng ba: Dương kiến ở Thìn, Âm kiến ở Thân, lấy Canh phối 
với Thìn, có đại hội vậy, lấy Ất phối với Thân, âm dương chẳng có 
đôi vì thế lấy Mậu phối với Thìn là tiểu hội tháng ba. 

- Tháng tư: thuần dương dùng làm việc, âm thế tiêu hết tận, vì 
vậy không có đại hội mà lấy Kỷ tị là tiểu hội tháng tư. 

- Tháng năm: Dương kiến, Âm kiến đều hội ở Ngọ, vì vậy đem 
Mậu phối vào chỗ thời của Kiến, thì Mậu ngọ là tiểu hội tháng năm. 

- Tháng tám: Thu phân, Kiến Yếm phân vị trí, cũng lấy Kỷ phối 
với thời của Âm dương. Kiến Yếm, vì vậy tháng tám lấy Kỷ mão làm 
tiểu hội. 

- Tháng chín: là qủe Bác, dương tiêu đến hết tận, vì vậy không 
có đại hội mà lấy Mậu tuất làm tiểu hội. 

- Tháng mười: dương thế tiêu hết tận, thuần âm làm việc, vÌ vậy 
không có Đại hội, thời lấy Kỷ hợi làm Tiểu hội tháng mười, 

- Tháng mười một: Àm Dương hai kiến đều ở Tý cũng lấy Mậu 
phối với chỗ kiến Tý vì vậy Mạu Tý là tiểu hội tháng mười một. 


362 


Âm dương tiểu hội lập thành 


Tháng họp 
Chỗ ngày tiếp nhận tiểu hội Thu | Dông 
tiểu hội 
- Tháng 2 | Bính ngọ, Dinh mùi. Mậu thân Tuế Đà Tuế 
Ề dậu vị tiền 
2- Tháng 3 | Quí hợi, Giáp tý, Ất sửu, Bính dần, | Tuế Tuế Xi Tuế 
Mậu thìn Định mấo Í 


5 - Tháng 8 | Giáp tuất, Ất hợi, Bính lở Định sửu, 
Kỷ mão Mậu đần hd Í hậu 
6 - Tháng 9 | Tân mão, Nhâm thin, Quí Tị, Giáp Tuế | Tuế Tuế 
Mậu tuất nạo, Ất mùi, Bính thân, Dinh dậu ì | 

- Tháng 10 | Mậu tuất 
ø họi 
8 - Tháng 11 | Ất dậu, Bính tuất, Đình hợi 
Mậu tý 


Tiểu hội ở trên, dùng trước ngày sóc (tức ngày mồng Ï ND) chẽ 
ngày tiếp nhận đơ, cũng theo ngày của bản hội, nghịch số đến đại 
tiểu hội khác thì đừng. 


Tạo Chấn Khuê nói rằng: Dại hội là thời Âm đương chính hội 
trong tháng, tiểu hội là thời Âm Dương ngẫu nhiên hội vì thế là 
ngày thượng cát, là thời tị hòa. - 

"Khảo nguyên" nơi rằng: Dại hội là Dương hội ở Âm. Tiểu hội, 
Âm hội ở Dương. Tháng nào không có đại hội, lấy can chỉ của nó 


363 


không thể phối với nhau được. Như tháng ba, Ất ở tròng Thìn, 
không thể phối với Âm kiến ở Thân được, tháng tư Bính ở trong Tị. 
Không thể phối với Âm kiến ở Mùi được. Tiểu hội là Âm hội Dương, 
vÌ vậy ngày này đều dùng Dương kiến, duy tháng hai, tháng tám Âm -: 
Dương hai kiến đối xung, vì vậy đổi cho nhau. Tháng này không cớ 
tiểu hội, lấy ngày của đại hội thì có, hoặc tiểu hội của tháng khác đã 
có. Xem chỗ ngày tiếp nhận nó, nghịch đến ngày đại, tiểu hội của 
tháng khác thì dừng, có thể biết được vậy. 


364 


HÀNH NGẬN - LIỄU LỆ - CÔ THẦN 


*Kham dư kinh" nói rằng: Tháng ba Dương Kiến ở Thìn, Âm 
kiến ở Thân, Dương trước bất cập ở Bính, cách ở Tị, sau thời đã qua 
ở Giáp, cách Mão. Vì vậy lấy Giáp phối với Thân thì không theo 
được, lấy Bính phối với Thân thì bất cập (không tới) lấy Mậu Canh 
Nhâm thì không hợp, vì vậy Giáp thân là Hành ngận, Bính thân là 
liễu lệ, Mậu thân, Canh thân, Nhâm thân là Cô thần. 


Tháng tư Dương Riến ở Tị, Âm kiến ở Mùi. Dương trước không 
kịp tới Dinh cách Ngọ; sau thì quá Ất rồi, cách Thìn. Vì vậy lấy Ất 
phối với Mùi thì không theo được, lấy Đinh phối với Mùi thì không 
tới, lấy Kỷ Tan Quí phối với Mùi thì không hợp. Vì vậy Ất mùi là 
Hành ngận, Đinh mùi là Liễu lệ. Kỷ mùi Tân mùi Quí mùi là Cô 
thần. 

Tháng chín Dương kiến ở Tuất, Âm kiến ở Dần. Trước Dương 
không tới Nhâm, cách Hợi; sau đã qua Canh, cách Dậu, VỊ vậy đem 
Canh phối với Dần thì không theo được; lấy Nhâm phối với Dần thì 
không tới lấy Giáp Bính Mậu phối với Dần thì không hợp. Vì vậy 
Canh dần là Hành ngận, Nhâm dần là Liễu lệ, Giáp dần, Bính dần, 
Mậu dần là Cô thần. 

Tháng mười Dương kiến ở Hợi, Âm kiến ở Sửu, Dương trước 
không tới Quí, cách Tý; sau thì quá Tân, cách Tuất. Vì vậy lấy Tân 
phối với Sửu thì không theo được, lấy Quí phối với Sửu thì không tới, 
lấy Ất Định Kỷ phối với Sửu thÌ không hợp. Vì vậy Tân sửu là Hành 
ngận, Quí sửu là Liễu lệ, Ất sửu Dinh sửu Kỷ sửu là Cô thần. 

"Thiên bảo lịch" nối rằng: Qua rồi là Hành ngận, không tới là 
Liễu lệ, không hợp là Cô thần. 

Tào Chấn Khuê nơi rằng: Nguyệt kiến là đương, Nguyệt yếm là 


36B 


âm. Dương chủ can, âm chủ chi, nếu được Dương kiến trước sau gần 
can để phối với Âm kiến thì là đại hội vậy. Nếu lấy vị trí của can 
cách sau Dương kiến, phối với Âm kiến là Hành ngận. Không theo 
được, chính là dương khí không theo vậy. Vì trí của can cách trước 
Dương kiến phối với Âm kiến, là Liễu lệ. Không tới, đó là đương khí 
không tới. Lấy can ở bên phải, bên trái của Âm kiến tự phối là Cô 
thần, chẳng phải chính ứng với Âm tự phối, vì vậy nói là không hợp. 


366 


ĐƠN ÂM - THUẦN ÂM 
CÔ DƯƠNG - THUẦN DƯƠNG 


Đơn âm 


Từ Đơn âm đến Thuần dương: bốn vị trí này đều lấy thời không 
có Dại hội, vì thế lấy Mậu Kỷ phối với Nguyệt kiến mà được. 

"Kham dư kinh" nói rằng: Tháng ba được qủe Quải, đó là năm 
hào đương đối với một hào âm. Vì vậy Mậu phối Thìn là Dơn âm. 


Thuần âm 


"Kham dư kinh" nói rằng: Qùe tháng mười được Khôn, đó là sáu 
hào đều âm, dương khí đã hết tận. Vỉ thế lấy Kỷ phối Hợi là Thuần 
âm. 


Cô dương 


"Kham dư kinh” nói rằng: Qủe tháng chín được Bác, đó là năm 
hào âm đối một hào dương. VÌ vậy lấy Mậu đối Tuất là Cô dương. 


Thuần dương 
"Kham dư kinh° nói rằng: Qủe tháng tư được Càn, đó là sáu hào 


đều dương, âm khí đã hết tận. Vì vậy đem Kỷ phối Tị là Thuần 
dương. 


367 


TUẾ BẠC (BÚC BÁCH) 


"Kham dư kinh" nơi rằng: Tháng tư Dương kiến ở Tị mà đi về 
bên trái. Âm kiến ở Mùi mà đi về bên phải, Âm dương hướng vào 
nhau, muốn hợp ở Ngọ, vì vậy lấy Bính ngọ, Mậu ngọ là tháng tư 
- Tuế bạc. 

Tháng mười Dương kiến ở Hợi mà đi về bên trái, Âm kiến ở Sửu 
rà đi về bên phải. Âm Dương hướng vào nhau muốn hợp ở Tý, vì 
vậy lấy Nhâm tý, Mậu tý là tháng mười Tuế bạc. 

Tào Chấn Khuê nới rằng: Bạc là bức bách. Bính Nhâm là Âm 
dương hai kiến giao nhau rất bách, thời gần can của Tý Ngọ. Mậu là 
thời không có Đại hội, đều là lấy Mậu Kỷ phối vào. 


TRỤC TRẬN 


"Kham dư kính" nói rằng: Tháng sáu Dương kiến ở Mùi mà đi 
về bên trái. Âm kiến ở Tị mà đi về bên phải, Âm dương quay lưng 
lại chia tay nhau ở Ngọ, vì vậy lấy Mậu ngọ, Bính ngọ là Trục trận 
tháng sáu. 

- Tháng chạp Dương kiến ở Sửu mà đi về bên trái, Âm kiến ở Hợi 
mà đi về bên phải, vỉ vậy lấy Nhâm Tý, Mậu tý là Trục trận tháng 
chạp. 

Tào Chấn Khuê nói rằng: Âm Dương hai kiến, tháng ấy phân 
chia ra mà quay lựng lại nhau, mỗi cái tùy theo trận của nó. 


368 


ÂM DƯƠNG GIAO PHÁ 


"Kham dư kính" nới ràng: Tháng tư Dương kiến ở Tị. Phá ở Hợi. 
Âm kiến ở Mùi, Phá ở Quí. Quí Dương vậy là chỗ Âm phá. Hợi, Âm 
vậy là chỗ Dương phá. Ấy gọi là Dương phá Âm, Âm phá Dương, vÌ 
vậy tháng tư Qúy hợi là Âm dương giao phá. 

Tháng mười Dương kiến ở Hợi, Phá ở Tị; Âm kiến ở Sửu, Phá ở 
Dinh, Dương vậy là chỗ Âm phá; Tị, Ấm vậy là chố Dương phá. Ấy 


là Dương phá Âm. Âm phá Dương, vì vậy tháng mười Đỉnh tị là Âm 
dương giao phá. 


ÂM DƯƠNG KÍCH XUNG 


"Kham dư kinh" nói rằng: Tháng năm Âm đương đều đến Ngọ, 
Dương kiến ôm cặp Bính mà kích Nhậm. Âm kiến đóng ở Ngọ mà 
xung Tý, vì vậy tháng năm lấy Nhâm tý là Ám dương kích xung. 

Tháng mười một Âm Dương đều tới Tý. Dương kiến ôm cặp 
Nhâm mà kích Bính. Ảm kiến đóng ở Tý mà xung Ngọ, vÌ vậy tháng 
mười một lấy Bính ngọ là Ám đương kích xung. 


DƯƠNG PHÁ, ÂM XUNG 


*Kham dư kinh" nới rằng: Tháng sáu Dương kiến ở Mùi mà phá 
Sửu. Âm kiến ở Tị mà xung Quí, vì vậy tháng sáu Quí Sửu là Âm 
phá dương xung. 

Tháng chạp Dương kiến ở Sửu mà Phá Mùi. Âm Kiến ở Hợi mà 
xung Đinh vì vậy tháng chạp Đinh mùi là âm phá dương xung. 


ÂM ĐẠO XUNG DƯƠNG 


"Kham dư kinh" nói rằng: Tháng hai Dương kiến ở Mão mà 
xung Dậu. Âm kiến ở Dậu mà xung Mão, vì vậy tháng hai Kỷ mão 
Nguyệt trú tại Mão là Âm đạo xung dương. 

Tháng tám Dương kiến ở Dậu mà xung Mão, Âm kiến ở Mão mà 
xưng Dậu, vÌ vậy tháng tám lấy Kỷ đậu. Nguyệt trú tại Dậu là Âm 
đạo xưng dương. 


ÂM VỊ 
"Kham dư kinh" nơi rằng: Tháng ba Dương kiến ở Thìn, Ảm 


kiến ở Thân, vÌ vậy tháng ba Canh thìn Nguyệt trú tại Thìn là Âm 


Tháng chín Dương kiến tại Tuất, Âm kiến tại Dần, vÌ vậy tháng 
chín Giáp tuất Nguyệt trú tại Tuất là Âm vị. 


TAM ÂM: 


"Kham dư kinh" nơi rằng: Tháng Giêng Phá tại Thân, nhất âm 
vậy, Yưm tại Tuất nhị âm vậy. Tần ở tại trong đó, tam âm vậy. Vì 
vậy tháng Giêng được Tần dậu Nguyệt trú tại Dậu là Tam âm. 

Tháng bảy Phá tại Dần nhất âm vậy, Yếm tại Thìn nhị âm vậy, 
Ất ở tại trong đó tam Am vậy. Vì vậy tháng bảy được Ất mão Nguyệt 
trú tại Mão là Tam âm. 


DƯƠNG THÁC (XEN KẾ) 
"Kham dư kinh" nới rằng: Lấy chỉ của Dương kiến phối với can 


370 


của phương ấy là ngày Âm dương tự phối nhau, lấy chỗ trực của chỗ 
trú bị xung là Dương thác. 

Như Tháng Giêng, Dương kiến tại Dần, gần với Giáp, chỉ cạn 
phối nhau là ngày Giáp dần. Dần xung ở Thân, vì vậy tháng Giêng 
ngày Giáp dần Nguyệt trú tại Thân là Dương thác. 

Tháng Hai, Dương kiến tại Mão, gần chỗ Ất, chỉ can phối nhau 
là ngày Ất mão. Mão xung ở Dậu, vì vậy tháng Hai ngày Ất mão 
Nguyệt trú tại Dậu là Dương thác. 

Tháng Ba, Dương kiến tại Thìn, gần chỗ Giáp, chỉ can phối 
nhau được ngày Giáp thìn. Thìn xung ở Tuất, vì vậy tháng ba, ngày 
Giáp thìn Nguyệt trú tại Tuất là Dương thác. 

Ngoài ra phỏng theo như thế. ˆ 


ÂM THÁC 


*Kham dư kinh" nơi rằng: Lấy chỉ của Âm kiến phối với can của 
phương ấy đang là ngày Âm dương tự phối nhau, lấy chỗ trực, chỗ 
trú bị ưng là Âm thác. 

Như: Tháng Giêng, Âm kiến ở Tuất gần chỗ Canh, chỉ can phối 
nhau là ngày Canh tuất. Tuất xung Thìn, vì vậy tháng Giêng ngày 
Canh tuất, Nguyệt trú tại Thìn là Âm thác. 

Tháng Hai, Âm kiến ở Dậu, gần chỗ Tân, chỉ can phối nhau là 
ngày Tân dậu. Dậu xung Mão, vì vậy tháng Hai, ngày Tân dậu 
Nguyệt trú tại Mão là Âm thác. 

Tháng Ba, Âm kiến tại Thân, gần chỗ Canh, chỉ can phối nhau 
là ngày Canh thân. Thân xung Dần, vì vậy tháng ba ngày Canh thân 
Nguyệt trú tại Dần là Âm thác.. 


đ71 


Ngoài ra phỏng theo như thế. 
Duy tháng năm, tháng mười một Âm dương hai kiến hội ở Tý 
Ngọ. Vì vậy không có Âm thác, Dương thác. . 


ÂM DƯƠNG ĐỀU THÁC 


"Kham dư kinh" nơi rằng: Tháng năm, tháng mười một Âm 
Dương hai khí cùng với Kiến ở một thời, thì đem chế chi của Riến 
phối với chỗ can ở gần cùng chưng một ngày. Nguyệt trú cư ở chỗ 
thời của Nguyệt kiến xung là Âm dương đều thác. 

_ Như: tháng năm, Âm Dương hai kiến hợp ở Ngọ, gần chỗ Bính, 
phối vào là Bính ngọ, Nguyệt trú tại Tý là Âm Dương đều thác. 

Tháng mười một, Âm Dương hai kiến hợp ở Tý, gần chỗ Nhâm, 
phối vào là Nhâm tý. Nguyệt trú tại Ngọ là Âm dương đều thác. 


— TƯYỆT ÂM 


"Kham dư kinh" nơi rằng: Tuyệt âm, bảo rằng tháng ba, tháng 
tư, âm khí tuyệt vậy. Vì thế tháng ba chố ngày tiếp nhận Tiểu hội là 
ngày tiếp nhận Tuyệt âm của tháng tư. 


TUYỆT DƯƠNG - 


"Kham dư kinh" nói rằng: Tuyệt dương, bảo rằng tháng chín, 
tháng mười dương khí tuyệt. Vì vậy chỗ ngày tiếp nhận Tiểu hội của 
tháng chín là ngày tiếp nhận Tuyệt dương của tháng mười. 


372 


lMm Ất Canh 

ngận Í thân mùi đần 
Bính ( Định Nhâm | Quí 
thân † mũi dần | sửu 


l l cất 


ˆ 
Lẻ L1 ba 
B. = EÌ 
L¬ z 


373 


—: thành (Tiếp theo) 


Dương | Giáp Ất i ỉ ¡ | Canh | Tan | Canh Quý 
thác | đần | mão ì ÿ | thân | đậu ‡ tuất sửu 
Âm |Canh| Tần Ỉ loa Ất Giáp Kẻ 
thác | tuất | đậu ỷ ° thìn | mão | đần : 


374 


Lập thành (Tiếp £heo) 


Âm 
dương 
đều 
thác 

Tuyệt 
âm 
Tuyệt 
dương 


Tạo Chấn Khuê nói rằng: *Những ngày ở trên tuy gặp Thiên 
đức, Nguyệt đức, Ngọc đường, Sinh khí, Hoàng đạo, cát tỉnh trực 
trong ngày cũng không thể dùng được, tập chính chỗ bảo rằng thời 
am dương bất túc là thế vậy. Kị hưng tạo, giá thú, lên quan nhậm 
chức, nhập trạch, di chuyển, xuất hành, giao dịch, hợp ước,. khám 
bệnh, trăm sự đều kbông nên". 

Theo chỗ ngày tiếp nhận Dại, Tiểu hội "Khảo nguyên” dựa vào 
"Lịch sự minh nguyên" chỗ có chép lệ của "Kham dư kinh", Tào Chấn 
Khuê đã lấy Dại, Tiểu hội là ngày thượng cát, thời của tị hòa, thì 
ngày tiếp nhận nó tất cũng là ngày cát. Nay theo lời của "Hoài Nam" 
thì Đại, Tiểu bội đã cho là ngày hung, thì ngày tiếp nhận ấy cũng 
chẳng cát. Nhưng "Chu lễ" thời Hán, Thiệu Khang Thành chú chỗ 
cốt yếu của tám hội, mà Giả công Sản đời Dường bảo rằng Kham dư 
Dại hội có tám. Tiểu hội cũng có tám. Như vậy thì Dại, Tiểu hội đã 
có từ xưa. Nhìn lại chẳng thấy nơi về ngày nhận tiếp Đại, Tiểu hội. 
Nay khảo xét ý nghĩa và ngày của nó sai sót không đầy đủ, nhiều ít 


375 


không bằng nhau, không thể tÌm được nghĨa, sợ rằng người đời sau 
phụ hội thêm vào chăng? Lại lấy Tuế vị, Tuế tiền, Tuế đối, Tuế hậu 
thuộc vào Xuân, Hạ, Thu, Đông, lấy qúi làm tuế, tên thực rối loạn 
vậy. Lại với lời của "Hoài Nam Tử" cùng nhau khinh triều đình. Trở 
lại phân ra thuộc thiên tử, hoàng hậu, khanh sĩ, thứ dân hoặc dùng 
Tuế vị, Tuế đối, hoặc dùng Tuế tiền, Tuế hậu thì sai lầm đó càng quá 
lắm. Nay nên phân chỗ dùng ngày bốn điều xơa bỏ đi. Vẫn còn mục 
Xuân Thu Đông Hạ ngày Tuế vị, Tuế đối, Tuế tiền, Tuế hậu xóa đi. 
Vậy chỗ đó không thể làm phép nữa. Còn tồn lại dấu tích cũng 
không thể xơa hết, làm cho người sau có thể khảo xét được. 

Từ chố Hành ngận, Liễu lệ trở xuống, hai mươi tư thần đều theo 
Yếm Kiến mà khởi lên nghĩa hợp với ngày Bất tương( để mà quan 
sát. : 

_ Đạo chọn ngày của các Kham dư gia thật đầy đủ. "Kham dư 
kinh" Đơn âm, Thuần âm, Cô dương, Thuần dương, lấy thời không 
có Dại hội vì vậy lấy Mậu Ký phối với Nguyệt kiến là thế, mà bảo 
rằng đều là không cát, Như vậy thì bản ý của Kham dư gia lấy Đại 
hội cho là ngày hung Ích lợi có thể biết được vậy. Dặc biệt sách này 
không truyền về nghĩa cát hung, không bám vào lịch gia, không thấy 
các loại sách của "Hoài Nam”. Vì thế hạng Tao Chấn Khuê có ý 
ngông cuồng lấy là cát mà thôi. Lại theỏ Tho Công Ngạn Sơ "Chu lễ" 
dẫn "Kham dư kinh" Hoàng Đế hỏi Thiên Lão trả lời là: "Tháng tư 
Dương kiến ở Tị, Tị phá ở Hợi, Âm Kiến ở Mùi, Mùi phá ở Quí, ấy 
là Dương phá Âm, Âm phá Dương, vì vậy tháng tư cớ Qúy hợi là Âm 
Dương giao hội. Tháng mười có Đinh tị là Âm Dương giao hội". Lời 
nói Mùi phá Qúy tức là Mùi với Sửu đối nhau mà gần Quí vậy... Ấy 
là lập thành trong đó hai ngày Âm đương giao phá. Nay nơi rằng 


————==-—_- 
(1) Bất tướng nhật túc là ngày Âm dương bất tương. 


376 


giao phá cổ lại nơi rằng giao hội, như vậy thì hội có nghĩa cũng 
giống như phá quê thật chẳng cát. Cho đến Đại hội các loại tên và, 
nghĩa của nó "Khảo nguyên" chép lại càng quá rõ mà dường như còn 
chẳng hết. Nay xét Âm Dương hai kiến hợp ở Tý Ngọ, phân ở Mão 
Dậu. Đại hội là Dương hội Âm, từ hợp mà đến phân, vì vậy từ tháng 
mười một đến tháng hai, từ tháng năm đến tháng tám, cộng tám 
ngày. Mà các tháng ba, tư, chín, mười không có Đại hội. Tiểu hội là 
Âm hội Dương, từ phân mà đến hợp, vì vậy từ tháng hai đến tháng 
năm, từ tháng tám đến tháng mười một, cộng tám ngày. Mà tháng 
sáu, bảy, chạp và tháng Giêng không có Tiểu hội, chẳng lấy can chỉ 
của tháng này vì không thể tương phối với nhau mà không có Đại 
hội. Ngày ấy đã có Đại hội rạà không có Tiểu hội. Dương hội ở Âm, 
can Kiến, chỉ Yếm, Giáp ấy tức là Dần, Ất ấy là Mão không phải 
dùng can ở gần. Âm hội ở Dương, can của Yếm, chi của Kiến, Yếm 
là Am, am là đất, vì vậy lấy Mậu, Kỷ phối với Nguyệt kiến là Tiểu: 
hội, không phải can gần đã có Dại hội mà sau dùng Mậu Kỷ. Lại nữa 
Tiểu hội đều là ngày Kiến, xung đều là ngày Phá "Minh nguyên" lấy 
ngày Kỷ dậu cho tháng hai, ngày Kỷ mão cho tháng tám là Tiểu hội, 
Tháng hai Kỷ mão, tháng tám Kỷ dậu là ngày Dạo âm xung dương, 
đó là đổi nhầm. Tháng ba tháng chín âm dương bắt đầu xâm nhập; 
tháng tư tháng mười âm dương tương ngộ, vÌ vậy Hành ngận, Liễu 
lệ, Cô thần không có ngày Hư; Đơn âm, Thuần dương, Cô dương, 
Thuần âm vì thế theo Tiểu hội dùng riêng một nghĩa làm tên, không 
phải là tháng đó không có Dại hội. Tuế bạc, âm dương tương hội mà 
khí đã tranh nhau trước. Trục trận, Am dương bát đầu phân mà còn 
khó giải được, vÌ vậy lấy hai kiến phối với ngày Tý Ngọ, Bính Nhâm 
ấy là Dương kiến, không phải dùng can ở gần vậy. Mậu ấy là Âm 


(1) Tuân: đúng như thế, quả thật như thế. Thực tại vậy. 


37? 


kiến, không phải là không có Đại hội mà dùng Mậu Kỷ vậy. Thìn 
Tuất là Mậu Kỷ phân ra, vÌ vậy lấy Âm kiến phối với ngày Thìn Tuất 
là âm vị, nhưng chẳng lấy Thìn Tuất là Dương kiến. Như dến việc 
dùng Kỷ với Dương kiến, thì trục nguyệt đều có, tại sao độc chỉ cổ 
tháng ba, tháng chín? Tháng Giêng, tháng bảy Yếm Phá cùng gộp lại 
mà khí đã giao từ trước, vì vậy tháng Giêng Tân dậu, tháng bảy Ất 
mão đều dùng can chỉ trong khoảng Yếm Phá tự phối với nhau làm 
ngày Tam âm, cũng đồng nghĩa với Tuế bạc(. "Minh nguyên" tạo ra 
Tân mão tháng Giêng. Ất Dậu tháng bảy, đấy cũng là đổi nhầm. 
Dương kiến trùng Dương kiến là Dương thác, Âm kiến trùng Âm 
kiến là Âm thác. Tháng năm, tháng mười một Âm dương cùng kiến 
lại trùng đồng can của Kiến là Âm dương đều thác, cũng chẳng 
dùng can ở gần. Lại từ Âm vị về sau đều dùng Nguyệt trú. Tòn tư 
Mạc "Phòng trung kinh" chép: Ngày Nguyệt trú là không phải là như 
thế, cũng không thể khảo xét được. Như vậy ngày đó không cát. 
Nghĩa lệ càng rõ lắm, không phải đặc biệt có Nguyệt trú trực mà sau 
mới định vậy. Nay Tam âm đã là cải chính, Tiểu hội cải đổi chép lập 
thành quyển trung, như thế thì lại quay trở về cũ lấy đầy đủ để 
tham khảo. Nếu theo Tuyệt âm, Tuyệt dương, chính là theo Dơn âm, 
Cô dương bước thêm tới một nghĩa, Đại để là Dơn âm đến tháng tư 
mà tuyệt. Cô dương của tháng chín đến tháng mười mà tuyệt. Chỗ 
ngày tiếp nhận đớ cũng do người đời sau phụ hội thêm vào, vì thế 
xóa bỏ đi. 


_ THÍCH Ý 
Âm dương Đại hội 
Âm dương Đại hội là thời Âm Dương chính hội trong tháng, là 


{1) Bạc: bức bách gần vậy 


378 


Dương hội ở Âm. Cộng có tám ngày: Tháng giêng Giáp tuất, tháng 
hai Ất dậu, tháng năm Bính ngọ, tháng sáu Dinh tị, tháng bảy Canh 
thìn, Tháng tám Tân mão, tháng mười một Nhâm tý, tháng chạp 
Qúy hợi. Chỗ bảo rằng Dương hội ở Âm là lấy Kiến là can, Yếm là 
chỉ, mà Giáp tức là Dàn, Ất tức là Mão. Cho nên tháng Giêng, 
Dương kiến tại Dần, Âm kiến tại Tuất, dùng Giáp phối với Tuất, vì 
thế mà Giáp tuất là Dại hội tháng Giêng. Các tháng ba, tư, chín, 
mười không có Đại hội. "Kham dư kinh" nhận là những tháng ấy can 
chi không thể tương phối với nhau, mà sách này lại nhận là Hành 
ngân, Liếu lệ, Cô thần, chẳng qua là biệt danh của Dại hội của 
những tháng đó. Quan hệ ở chỗ ngày tiếp nhận Đại hội, sách này 
nhận điều đớ là phụ hội thêm vào, cần xóa bỏ đi, 


Âm Dương Tiểu hội 


Âm dương Tiểu hội là thời Âm Dương ngẫu nhiên hội, là Âm 
hội với Dương. Cộng có tám ngày: Tháng hai Kỷ mão, tháng ba Mậu 
thìn, tháng tư Kỷ tị, tháng năm Mậu ngọ, tháng tám Kỷ dậu, Tháng 
chín Mậu tuất, tháng mười Kỷ hợi, tháng mười một Mậu tý. Chỗ bảo 
rằng Âm hội ở Dương là lấy Yếm làm can, Kiến làm chỉ. Yếm thuộc 
âm, âm là đất, cho nên dùng Mậu Kỷ phối với Nguyệt kiến là Tiểu 
hội. Tháng đương dùng Mậu, tháng âm dùng Kỷ. Như tháng bai là 
tháng âm, Dương kiến ở Mão, vì thế Kỷ mão là Tiểu hội tháng hai, 
"Kham dư kinh" cho là gần can Kỷ có Đại hội cho nên Tiểu hội dùng 
Mậu Kỷ, không phải. Chỗ tháng hai lấy Kỷ mão là Kỷ dậu. tháng 
tám lấy Ký dậu là Kỷ mão, là thay đổi nhầm. Chỗ ngày tiếp nhận 
Tiểu hội cũng là phụ hội thêm vào, cần xóa bỏ đi. 


Theo "Hoài Nam Tử" nói thì Dại, Tiểu hội đều là ngày hung, 


379 


Tào công Ngạn Sơ "Chu lễ" dẫn "Kham dư kinh" chỗ thuyết về hội 
cùng với phá nghĩa giống nhau, chỗ này chứng mỉnh Đại, Tiểu hội 
quả không phải là cát nhật. Hạng Tho Chấn Nhuê cho là Đại, Tiểu 
hội là ngày thượng cát, âm đương tị hòa, không phù hợp với cổ ý. 


Hành ngận , Liễu lệ , Cô thần 


Qúa đi là Hành ngận 
Không tới là Liễu lệ 
Không hợp là Cô thần 

Chúng đều là cách gọi tên khác của Dại hội. Tháng ba, tháng 
chín, Âm Đương bất đầu xâm nhập, tháng tư, tháng mười Âm 
Dương tương ngộ với nhau. Chỗ Dương kiến cùng với can đều có 
cách trở. Dùng quá đi để phối với Yếm là Hành ngận, dùng bất cập 
để phối với Yếm là Liễu lệ, dùng bất hợp để phối với Yếm là Cô 
thần. 

Như: tháng ba Dương kiến ở Thìn. Âm kiến ở Thân. 


Thìn trước thì bất cập Bính; sau thì đã qua chỗ Giáp; Mậu Canh 
Nhâm càng không tương hợp. Cho nên Giáp phối với Thân là không 
theo được (đã qua) gọi là Hành ngận; Bính phối với Thân là bất cập 
gọi là Liễu lệ; Mậu Canh Nhâm phối với Thân là không hợp, gọi là 
Cô thần. 


Đơn âm, Thuần âm, Cô dương, Thuần dương 


Đều theo Tiểu hội khởi lệ, tức là theo Âm hội Dương, lấy can 
của Yếm (Mậu Kỷ) phối với chỉ của Kiến là được. 


Tháng ba Dương kiến là Thìn, tháng ba là tháng dương, lấy Mậu 
phối hợp với Thìn, vì thế Mậu thìn là Đơn âm của tháng ba. 


380 


Tháng mười Dương kiến là Hợi, tháng mười là tháng âm, lấy Kỷ 
phối với Hợi, vì thế Kỷ hợi là Thuần âm-của tháng mười. 

Tháng chín Dương kiến là Tuất, tháng chín là tháng dương, lấy 
Mậu phối với Tuất, vì thế Mậu tuất là Cô dương của tháng chín. 

Tháng tư Dương kiến là Tị, tháng tư là tháng âm, lấy Kỷ phối 
với Tị, vì thế Kỷ tị là tháng tư Thuần đương. 


Tuế bạc, Trục trận 


Tháng tư, tháng mười Âm Dương hội nhau ở Tý Ngọ mà khí đã 
tranh giành trước, vỉ vậy lấy hai kiến phối với ngày Tý Ngọ gọi là 
Tuế bạc. Mà Bính Nhâm tức là Dương kiến, Mậu tức là Âm kiến. 
Cho nên Bính ngọ, Mậu ngọ là Tuế bạc ở tháng tư. Nhâm tý, Mậu tý 
là Tuế bạc ở tháng mười. 

Tháng sáu, tháng chạp âm dương hai khí rong ruổi đi ngược 
đường nhau, vì vậy lấy hai kiến phối với ngày Tỷ Ngọ là Trục trận. 
Bính ngọ, Mậu ngọ là Trục trận của tháng sáu. Nhâm tý, Mậu tý là 
Trục trận của tháng mười. 


Âm dương giao phá 
Cộng có hai ngày: Tháng tư là ngày Qúy hợi, tháng mười là 
ngày Dinh Tị. Tháng tư Dương kiến ở Tị. Phá ở Hợi. Âm kiến ở 
Mùi, Phá ở Qúy (Qúy ở gần Sửu) Qúy là Dương, là chỗ Âm phá, Hợi 
là Âm là chỗ Dương phá, cho nên gọi là Âm Dương giao phá. 
ˆ_ Ngày Dinh tị tháng mười cúng như thế, ˆ 
Âm Dương kích xung 
Tháng năm, tháng mười một Âm Dương kiến đều hội ở Tý Ngọ, 


881 


cùng nhau xung kích đối phương, gọi là Âm Dương kích xung, mỗi 
cái có một ngày tức là ngắy Nham tý tháng năm, ngày Bính ngọ 
tháng mười một. 


Dương phá Âm xung, Âm đạo xung Dương 


- Tháng sáu, tháng chạp Âm Dương can chỉ của hai kiến chia 
nhau xung phá, gộp lại gọi tên là Dương phá Âm xung. 

Tháng sáu là ngày Qúy sửu, tháng chạp là ngày Đình mùi. 

Tháng hai, tháng tám Âm Dương hai kiến phân ra ở chố Mão 
Dậu thay đổi nhau xung kích. Tòn Dương, hạ thấp Âm, vì vậy gọi 
tên là Âm đạo xưng Dương. 

Tháng hai là ngày Kỷ mão, tháng tám là ngày Kỷ dậu.. 

Tem âm Dương kiến ở Thìn, Âm kiến ở Thân. Tháng chín 
Dương kiến ở Tuất, Âm kiến ở Dần. Thìn Tuất là Mậu Kỷ phân ra, 
lấy Âm kiến phối với Thìn Tuất, cho nên tháng ba Canh thÌn là Âm 
vị tháng chín Giáp tuất là Âm vị. _ 

Tháng giêng, tháng bảy Yếm Phá gồm vào nhau mà khí đã giao 
từ trước, dùng can chỉ trong khoâng Yếm Phá tự phối với nhau là 
ngày Tam âm. Vì vậy tháng Giêng là Tân đậu, tháng bảy là Ất mão. 

Dương thác, Âm thác, Âm dương đều thác 

- Dương kiến trùng Dương kiến là Dương thác. 


Như tháng Giêng Dương kiến tại Dần, Dần tức là Giáp, đem 
Giáp phối với Dần. Giáp dần là Dương thác ở tháng Giêng. 


382 


Ngoài ra phỏng theo như thế. 

- Âm kiến trùng Âm kiến là Âm thác. 

Như tháng Giêng Âm kiến tại Tuất, Tuất ấy là Canh, đem Canh 
phối với Tuất. Canh tuất là Âm thác ở tháng Giêng. 

Ngoài ra phỏng theo như thế. , 

- Tháng năm, tháng mười một Âm Dương cùng kiến lại trùng 

can kiến là Âm Dương đều thác. 

Như tháng năm Âm Dương hai kiến hợp ở Ngọ, Ngọ ấy là Bính, 
lấy Bính phối với Ngọ, BÍnh ngọ là Âm đương đều thác ở tháng năm. 

Tháng mười một Nhâm tý cũng vậy. 


“Kham dư kinh" nói rằng: dùng can ở gần phối với Kiến - Không 
phải. 


Tuyệt âm - Tuyệt dương 


Tuyệt âm - Tuyệt dương - Đơn âm - Cô dương là Tuế mở ra tiến 
lên một bước. Tam âm (Mậu thìn) Dơn âm đến tháng tư tức là Tuyệt 
âm, tháng chín (Mậu tuất) Cô dương đến tháng mười cũng là Tuyệt 
dương. 


Ỏ trên là những ngày không cát, trăm việc đều kị dũng 


GÓI ï Ý 


Đi theo Âm Dương bất tương, Dại, Tiểu hội cho đến Tuyệt âm 
Tuyệt dương tất câ là hai mươi ba thần, đều nảy ra từ lời nói của 
các Kham dư gia. Các vị thần kỳ đó nghĩa đều khởi từ Âm kiến và 
Dương kiến, bởi vì chúng không hợp với đạo của âm dương, cho nên 


383 


đều là không cát. Nhưng bởi vì lưu truyền đã xa xưa. Trong đó CÓ Sự 
phụ hội thêm vào và sai lầm không Ít, đặc biệt là chỗ Âm Dương Đại 
hội và Âm Dương Tiểu hội. Sách này về một phương diện đã chỉ ra 
những chỗ sai lầm, xóa bỏ tước đi không dùng, thêm một phương 
diện lại không nhận chỗ sai làm mà không cho sửa chép lại, cho 
người sau được dòm ngó nội dung chính của nơ. Loại thái độ này đối 
với văn hóa truyền thống là mười phần có thể dùng được. 

Chỗ bát chước phép chọn ngày của Kham dư gia ứng dụng mười 
phần rộng rãi, mười phần lưu hành ở dân gian. Dân gian thường nói 
rằng loại "Âm sai Dương thác” tưởng chắc có quan bệ cùng với cái 
ấy. 


384 


Hiệp Kỷ Biện Phương Thư - Quyển V 
NGHĨA LỆ 3 


1- Thiên đạo - Thiên đức 
3- Nguyệt đức 
3- Thiên đức hợp 
4- Nguyệt đức hợp 
ö- Nguyệt không 
6- Thiên An 
1- Thiênxá _ 
8- Thiên nguyện 
9- Mẫu thương 
10- Nguyệt ân ˆ 
11- Tứ tương 
12- Thời đức (lại có tên là bốn mùa Thiên đức) 
13- Vương - Quan - Thủ - Tương - Dân nhật 
14- Tứ kích, 
15- Cửu không 
16- Ngũ mộ ` 
17- Tứ bao - Tứ phế - Tứ ky - Tứ cùng 
- Bát long - Thất điểu - Cửu hổ - Lục xà 
18 Cửu khảm - Cửu tiêu 
19- Ngũ hư 


386 


20- Bát phong (Xúc thủy long) 

21- Bảo - Nghĩa - Chế - Chuyên - Phạt nhật 
22- Bát chuyên 

23- Vô lộc 

24- Trùng nhật - Ngũ hợp - Ngũ ly - Trừ thần 
25- Giải thần 

26- Phục nhật 

27- Ngày Ô phệ - Ngày Ô phệ đối 


THIÊN ĐẠO - THIÊN ĐỨC 


"Càn Khôn bảo điển" nói rằng: "Thiên đạo này, nguyên dương 
của trời thuận theo phương nó quản. Đất này nên dấy cất lên công 
việc mọi người trông vào đó là thượng cát. 


387 


"Quảng thánh lịch” nơi rằng: "Thiên đạo tháng giêng, tháng chín 
tại phương Nam; tháng hai tại phương Tây nam; tháng ba, tháng 
bảy tại phương Bác; tháng tư, tháng chạp tại phương Tay; tháng 
năm tại phương Tây bắc; tháng sáu, tháng mười tại phương Đông; 
tháng tám tại phương Đông bác; tháng mười một tại phương Đông 
nam vậy," l 

"Khảo nguyên" nơi rằng: "Xét Thiên đạo ấy, là phương chỗ Thiên 
đức đ". 

"Càn Khôn bảo điển" nơi rằng: "Thiên đức là phúc đức của trời - 
chỗ phương nó quản chỗ ngày nó trực có thể khởi công, động thổ, 
làm cung thất." 


"Kham dư kinh" nói rằng: "Thiên đức tháng giêng ở Dinh, tháng 
hai ở Khôn, tháng ba Nhâm, tháng tư Tân, tháng năm Càn, tháng 
sáu Giáp, tháng bảy Qúy, tháng tám Cấn, tháng Chín Bính, tháng 
mười Ất, tháng mười một Tốn, tháng chạp Canh." 

Tào Chấn Khuê nói rằng: "Các tháng tứ mạnh lấy âm can làm 
Thiên đức - ấy là đạo trời ban ơn cho nó chưa sinh vậy. Tháng giêng 
Bính hỏa sinh mà Dinh hỏa chưa sinh; tháng tư Canh kim sinh mà 
Tân kim chưa sinh; tháng bảy Nhâm thủy sinh mà Qúy thủy chưa 
sinh; tháng mười Giáp mộc sinh mà Ất mộc chưa sinh. Vì thế lấy âm 
can làm Đức. Các tháng tứ quí lấy đương can làm Thiên đức - ấy là 
đạo trời ban ơn cho mà tự mộ vậy. Tháng ba Nhâm thủy mộ; tháng 
sáu Giáp mộc mộ; tháng chín Bính hỏa mộ; tháng mười một Canh 
kim mộ. Vì thế lấy dương can làm Đức. Các tháng tứ trọng lấy tứ 
duy (bốn góc) của quái là Đức - ấy là đạo trời biến hớa thành công 
đó. Tháng hai vạn vật tương sinh dẫn đến sắp bày ra ở Khôn chăng; 
tháng năm âm khí tương sinh, đạo Càn biến hơa; tháng tám vạn vật 
tương thu nơi là thành ở Cấn chăng; tháng mười một âm khí tán, 
dương khí nhập Tốn. Gió đã tan rồi. 


388 


"Khảo Nguyên" nới rằng: Thiên đức là khí tam hợp. Như tháng 
giêng, năm, chín: kiến Dần, Ngọ, Tuất hợp hỏa cục vì thế lấy hỏa là 
Đức: Tháng giêng Đinh, tháng chín Bính, tháng năm Càn, Tuất, hỏa 
mộ tại cung Càn vậy. Tháng hai, sáu, mười; kiến Mão, Mùi, Hợi hợp 
mộc cục vì thế lấy mộc làm Đức. Tháng sáu Giáp, tháng mười Ất. 
Tháng hai Khôn Mùi, mộc mộ tại cung Khôn vậy. Tháng ba, bảy, 
mười một kiến Thìn Thân Tý hợp thủy cục, vì thế lấy thủy làm Đức. 
Tháng ba Nhâm Tháng bảy Qúy, tháng mười một Tốn Thìn, Thủy 
mộ tại Tốn cung vậy. Tháng tư, tám, chạp kiến Tị, Dậu, Sửu hợp 
kim cục vì thế lấy kim làm Đức. Tháng Tư, Tân, tháng chạp Canh, 
tháng tám Cấn Sửu. Kim mộ tại Cấn cung vậy. 

Tháng Dần, Thân, Ty, Hợi chính là ngôi vị Trường sinh của ngũ 
hành, nên phối âm can. Tháng Thìn, Tuất, Sửu, Mùi chính là ngôi vị 
mộ khố của ngũ hành vì thế phối dương can. Tháng Tý, Ngọ, Mão, 
Dậu chính ngôi vị ngũ hành đương vượng vì thế phối với thời mộ của 
quái của bản cung. Không dùng chi mà dùng can. Chi là địa can là 
thiên, tên gọi là Thiên đức vì thế dùng thiên can. Lại dùng bốn quái 
để thay Thìn, Tuất, Sửu, Mùi, không dùng địa chí là vì thế. 

Theo Nguyệt kiến thì đều là chỉ cả. Chuôi sao Bắc đẩu chuyển 
vần ở trời, chỗ của kiến đấy là chỗ kiến ở địa, chỗ kiến ở hỏa thi 
kiến cũng là hỏa; kiến nếu ở thủy thì kiến cũng tất là thủy. VÌ thế 
nếu Kiến ở Dần Ngọ Tuất thời kiến tất ở Bính Dinh Cân vậy. Kiến 
đớ, trời vậy; Đức ư, được vậy, chỗ đó tự được vậy. Đất được Dần, 
Ngọ, Tuất là hỏa thời trời tất được Bính Dinh Càn hỏa rồi. Như vậy 
tất tháng giêng ở Đinh, Tháng năm Càn, tháng chín Bính, phải vậy 
chăng? Địa lấy lần là sinh hỏa thỉ thiên tất lấy Đinh là hỏa thành 
rồi. Dịa lấy Tuất làm hỏa thành, thời thiên tất lấy Bính là chỗ hỏa 
theo mà sinh rồi. Hỏa sinh ở Nhật (mặt trời) Bính là Nhật vậy, thiên 
hỏa đó. Dinh cũng là hỏa, địa bỏa đó. Nếu tháng năm ở Ngọ thi hỏa 


389 


ở chính vị. Dịa cư chính vị thời thiên tất ở Càn. Tuất là nơi cuối 
cùng cũng là nơi bát đầu của hỏa. Trời cầm giữ cả hai đầu, mà đất 
chính là đắc dụng ở trong đớ. Ngoài ra có thể suy ra. Kháp cả Dịch 
đều là Thiên nhất, Địa lục, ba nghĩa vậy. Thiên đức ở đó, dùng vào 
không gì không cát, thuận trời vậy. 

Lại xét theo "Hoài nam hồng liệt giải" thiên "Văn huấn" nơi 
ràng: Tý, Ngọ, Mão, Dậu là nhị thằng (giây thừng N.D); Sửu, Dàn, 
Thìn, Tị, Mùi, Thân, Tuất là tứ câu (bốn cái móc ND), góc Dông bác 
là báo Đức (), góc Tây nam là bối dương (2, góc Đông nam là 
thường dương (tốt lành) ) góc Tay bác là đề thông (4), 

Đẩu chỉ Tý thời là Dông chí 

thêm mười lãm ngày chỉ Qúy là Tiểu hàn 

thêm mười lăm ngày chỉ Sửu là Đại hàn 

thêm mười lăm ngày chỉ góc "báo đức", thời vượt Am tại địa, vì 
vậy bảo rằng: cách Đông chí bốn mươi nhăm ngày đến Lập Xuân. 

thêm mười lãm ngày chỉ Dần là Vũ thủy 

thêm mười lãm ngày chỉ Giáp là sấm (ôi) Kinh trập 

thêm mười lăm ngày chỉ Mão "trung thằng", vì thế nơi là Xuân 
phân. thời sấm chuyển động 

thêm mười lăm ngày chỉ Ất thời gió Thanh mính tới 

thêm mười lăm ngày chỉ Thìn là Cốc vũ 


thêm mười lăm ngày chỉ góc "thường dương" thời Xuân phân 
hết, vì vậy bảo rằng lại bốn mươi sáu ngày đến Lập Hạ. 


(L) Báo Đức: hết sức đối đãi ân đức với người khác; đó là phương Cấn, 
(2) Bối dương: sau lưng của đương, chỉ phưởng Khôn 

{3) Thường dương: có ý tiêu điêu; đó là chỉ phướng Tốn 

(4) Đề thông: đề là mã đề, thông là thông đạt, đó là chỉ phương Càn. 


390 


thêm rnười lãm ngày chỉ Tị là Tiểu mãn 

thêm mười lãm ngày chỉ Binh là Mang chủng 

thêm mười lắm ngày chỉ Ngọ là dương khí cực, vì thế bảo rằng 
lại bốn mươi sáu ngày đến Hạ chí 

thêm mười lăm ngày chỉ Đinh là Tiểu thử 

ˆ thêm mười lăm ngày chỉ Mùi là Đại thử 

thêm mười lãm ngày chỉ góc "bối dương" là Hạ chí hết, vì thế 
bảo rằng lại bốn mươi sáu ngày đến Lập Thu 

thêm mười lăm ngày chỉ Thân là Xử thử 

thêm mười lăm ngày chỉ Canh là Bạch lộ giáng 


thêm mười lăm ngày chỉ Dậu là "trung thằng", vì thế bảo là Thu 
phân 


thêm mười lắm ngày chỉ Tân là Hàn lệ 

thêm mười lãm ngày chỉ Tuất là Sương giáng 

thêm mười lăm ngày chỉ góc "đề thông” Thu phân hết, vì thế bảo 
rằng lại bốn mươi sáu ngày đến Lập Đông. 

thêm mười lăm ngày chỉ Hợi là Tiểu tuyết 

thêm mười lãm ngày chỉ Nhâm là Đại tuyết 

thêm mười lăm ngày lại chỉ Tý | 

Cái gọi là góc "báo đức" góc "thường dương”, góc "bối dương", góc 
"đề thông" đơ tức là Cấn, Tốn, Khôn, Càn vậy. 


Các góc Cấn, Tốn, Khôn, Càn đó đuôi sao Bắc đẩu chỉ đều mỗi 
góc mười lăm ngày, như chỗ ở của Chấn, Đoài, Khảm, Ly tại Mão, 
Dạu, Tý, Ngọ đều thống nhất trong mười lãm ngày, không phân biệt 
là vị trí "lập" hay "phân". Vì thế phương Thiên đức chỉ có Cân, Tốn, 
Khôn, Càn còn không có Chấn, Doài, Khảm, Ly; như vậy đó. 


391 


Lại theo "Lãi hải tập" nơi rằng: Thuật gia dùng phép của Thiên 
đức. Đến tháng Tý, Ngọ, Mão, Dậu đóng ở trên tứ quái, mỗi quái có 
hai chỉ. Có người nghỉ rằng Thiên đức không gia vào Mậu Kỷ. Thiên 
khí không thân ở thổ. Tháng Tý, Ngọ, Mão, Dậu ấy chỉ dùng Tị Hợi 
Dần Thân không dùng tứ mộ. 

Lại có một thuyết: đã không dùng tứ mộ thời trong ngũ hành 
thổ khí liền tuyệt. Thổ cớ thể tuyệt sao! Đại để dùng tứ mộ chính 
như thế. Mùa Xuân tháng hai mộc mộ ở Mùi. Mùa Hạ tháng năm 
hỏa mộ ở Tuất. Mùa Thư tháng tám kim mộ ở Sửu. Mùa Đông tháng 
mười một thủy mộ ở Thìn, chính là bốn hành hưu mộ ở tứ quí là 
Đức vậy. 

Do là thuật gia xưa nay kiêm chọn dùng ở đó. Huống chỉ tháng 
Hợi dùng Ất, tháng Mùi dùng Giáp, thỉ tháng Mão dùng Mùi không 
dùng Thân không còn nghỉ ngờ gì cả. Tháng Dần dùng Dinh, tháng 
Tuất dùng Bính, thời tháng Ngọ tại Tuất, không tại Hợi cũng không 
còn nghị ngờ gì nữa. Đại thể tháng Sinh dùng âm, tháng Mộ dùng 
dương tháng Vượng dùng Mộ. Ngoài ra phỏng theo thế. 

Do nay xét thấy, đại thể chọn Thiên đức để dùng, lấy thiên can 
là tám, lấy quái vị là bốn. Can, quái không thuận, vì thế luận thuyết 
lộn xộn như thế đớ. 

Còn Mậu Eý, vị ở trung cung, vốn không có phương, đó vốn là 
đem mẹ ở trong nhà nó để mệnh lệnh thời bảo rằng: Kỷ Mùi, lấy Lộc 
vượng đó để chỉ thị; thời bảo rằng Tị Ngọ lấy nghĩa của chỗ chung 
hết của vạn vật, chỗ thủy vạn vật bát đầu để mệnh lệnh thời bảo 
rằng Cương Khôi, lấy nghĩa sinh vạn vật, thành vạn vật ấy để sai 
khiến; thời bảo rằng Khôn Cấn, cần phải cử một nghĩa nào đó mà 
chẳng cử đến trọn vẹn. Như muốn cử cho nó vẹn cũng chẳng bằng 
"Tham đồng khế" lấy Mậu Kỷ là Khảm Ly, hư trung (để không ở 
giữa ND) không dùng là được vậy. Không dùng, là không thích hợp 


392 


mà không dùng. - 

Phàm Thiên đức của mười hai tháng đều là Mậu Kỷ vậy. Tuy 
nhiên, bốn phương chính tất đặc biệt nổi rõ ở đơ. Như thế là vốn trú 
ngụ ở tứ duy (bốn góc ND). Phàm vật ở tứ duy tất thông vào tâm. 
Tầm dựng lên thì sau đó mới biết góc, bởi vậy biết dùng góc tức 
chính là dùng tâm. Vì thế, hễ nơi Càn, Khôn, Cấn, Tốn tức là Mậu 
Kỷ mà thôi. Nơi Trường sinh, mộ khố mới cớ mười hai chỉ, còn mười 
can thì không. Nay Thiên đức đã dùng mười can thì không lẫn lộn 
ứng dùng nghía của mười hai chỉ được "Khảo nguyên" cũng vậy. 

Thuyết Mộ khố của Vương Qùy tạm tồn tại truyền ra giải thích 
suốt cả cũng tốt vậy. Lại theo Thiên đạo cho là Thiên đức nơi riêng 
về phương của nó thời gọi là Thiên đạo, nói kiêm cả can ngày với 
phương hướng thì gọi là Thiên đức. Kỳ thực là một thôi. 

__ Lại "Long đầu kinh" Thiên đạo khỏi lệ: Tháng dương đùng Sửu, 
tháng âm dùng Mùi gia vào Nguyệt kiến, coi xem trên trời thấy lâm 
vào chỗ Giáp Canh là Thiên đạo. Như vậy là không giống nhau. 
Phân biệt cho hfểu rõ ở phần biện ngụy. 


THÍCH Ý 


Thiên đức là phúc đức của trời. Phương, chỗ Thiên đức ở gọi là 
Thiên đạo. Truyền ngôn rằng phương này gọi là Thiên đạo, kiêm nới 
cả về can ngày và phương vị, thì gọi là Thiên đức. Thực chất chỉ là 
một, chuyên quay trở lại. Thiên đức tháng giêng tại Định, tháng bai 
tại Khôn tháng ba tại Nhâm, tháng tư tại Tân, tháng năm tại Càn, 
tháng sáu tại Giáp, tháng bảy tại Qúy, tháng tám tại Cấn, tháng 
chín tại Bính, tháng mười tại Ất, tháng mừời một tại Tốn, tháng 
chạp tại Canh, Phương chỗ Thiên đức trị ngày chỗ Thiên đức trực 
nên khởi công, động thổ, cất lên các việc. 


393 


Phương vị chỗ Thiên đức trực dùng tám can, bốn quái để biểu 
thị nhân can, quái không thuần cho nên luận thuyết phân vân. Trên 
thực tế là họ căn cứ vào Hà đồ, Lạc thư "thiên nhất, địa lục" lấy 
nghía từ đó lại. Thiên đức ở đâu nếu dùng tất cát, là do thuận trời 
vậy. 


GỌI Ý 


Trong thuật trạch cát. Thiên đức là một vị thần kỳ cực kỳ trọng 
yếu. "Thời hiến thư" hoặc "Hoàng lịch" trong mỗi tháng tất định lệ 
tháng này Thiên đạo ở đâu, để tuân hành làm động thố, tu tạo, 
Thiên đức ở đâu, dùng thời tất cát. Bởi vì Thiên đức là khí tam hợp, 
ngũ hành, là nguyên dương của trời thu thuận theo phương mà 
quản. Vấn đề ở chỗ Thiên đức không chỉ là một loại ngũ hành tam 
hợp được dẫn ra để chơi đùa, mà còn là chân đích thể hiện nguyên 
dương của Thiên địáẩ vận hành khí ở đớ? 


394 


NGUYỆT ĐỨC 


"Thiên bảo lịch" nơi rằng: Nguyệt đức là đức thần tháng vậy. 
Đào đất, xây cất nên hướng về phương này; yến hội, lên quan lợi 
dụng ngày này. 


395 


"Lịch lệ” nói rằng: Nguyệt đức tháng giêng, tháng năm, tháng 
chín tại Bính tháng hai, tháng sáu, tháng mười tại Giáp; tháng ba, 
tháng bảy, tháng mười một tại Nhâm; tháng tư, tháng tám, tháng 
chạp tại Canh. - 

Tào Chấn Khuê nói rằng: nguyệt đức là dương Đức trong tháng 
vỉ thế can là tôn, chi là ti, ấy là thần cầu Quân Dức vậy. Lấy tam 

_hợp ngũ hành, dương can là Đức. Giả như Dần Ngọ Tuất tam hợp là 


hỏa, lấy Bính là Đức, là đều cầu can tự vượng làm ứng trợ cho. 
Ngoài ra phỏng theo thế. 


Theo tháng âm vậy. Âm vô' Dức, lấy Đức của dương làm Đức. 
Bỳ nhất hồ dương (Ì) đều là Đức vậy. Kì nhị hồ dương (2) đều là 
gian ác vậy. VÌ thế mà hỏa tháng giêng, tháng năm, tháng chín thời 
lấy Bính là Đức, Bính là hỏa trên trời. Hỏa ở trên trời là chỗ địa hỏa 
phải bẩm trình. Vì thế hỏa của tháng Dần Ngọ Tuất lấy Bính là 
Nguyệt đức. Ngoài ra phỏng theo thế. Chọn ra Giáp Bính Canh 
Nhâm đều là dương cả. Dương này là Đức vậy. Thế là không dùng 
Ất Đinh Tân Qúy. Như thế thời Thiên đức vì sao lại có Ất Dinh Tân 
Qúy? 

Nói rằng: Theo trời mà nới thì trời nắm giữ dương, vì thế Dức 
nên dương mới đến dương, Đức nên âm mới đến Âm vậy. Theo 
Nguyệt mà nơi, Nguyệt nấm giữ âm, vì thế lấy dương làm Dức. Như 
vậy vÌ sao không có Mậu, Kỷ? 

Đáp rằng: Tam hợp chỉ có bốn hành thôi. Thổ đóng ở giữa, 
không thích hợp mà không phải thổ vậy. Ỏ giữa thì dùng giữa, sinh 
sát cùng thi hành, Đức Hình cùng giúp nhau được việc. Nay chuyên 


(1) Nhất hồ: thống nhất vào một chỗ. 
(2) Nhị hồ: hối nghịch ở chỗ đó. 


396 


lấy Đức mà nơi, thì lúc một hành đương vượng là Dức. Tự không 
được đạt tới thổ đơ vậy chăng. Thổ này là địa vậy. Dức của không 
Đức ấy là đại Đức - Thiên đức, tất không Đức vậy. 

* * 


THÍCH Ý 


Nguyệt đức là Dức thần trong tháng. Phương vị của nớ từ 
dương can của tam hợp ngũ hành mà lại. Như Dần Ngọ Tuất là tam 
hợp hỏa, đã lấy Bính làm Đức của các tháng giêng, tháng năm, 
tháng chín. Phương của Nguyệt đức nên tu tạo, ngày đó lợi cho lên 
quan, yến hội 


GÓI Ý 


Thuận ứng với âm đương, ngoài ra xem trong tam hợp là ý 
nghĩa của trạch cát. Mà đem quân thần tôn ty làm ví dụ rõ ràng, 
thời đ là sự phản ánh lịch sử của thời đại vậy. 


397 


THIÊN ĐỨC HỢP 


"Thiên bảo lịch" nói rằng: Thiên đức hợp là thần hợp đức. Nó 
quản phương nào thì nên xây dựng cung thất, tủ bổ tường thành. Nó 


trực ngày nào nên ra ân sâu, ân xá, khiến tướng, ra quân, tế lễ núi 
sông, cầu thỉnh phúc nguyện. 


398 


"Lịch lệ" nơi rằng: Thiên đức hợp tháng giêng ở Nhâm tháng ba 
ở Đinh, tháng tư ở Bính, tháng sáu ở Kỷ, tháng bảy ở Mậu, tháng 
chín ở Tân, tháng mười ở Canh, tháng chạp ở Ất. Các tháng tứ 
trọng Thiên đức đóng ở tứ duy vì thế không có hợp vậy. 

"Khảo nguyên" nơi rằng: Thiên đức hợp là mỗi tháng lấy can 
hợp với chỗ của Thiên đức tháng đó. Dựa vào dương can của Đức, 
âm can là hợp, âm can là Đức thời dương can là hợp. Tứ duy cố 
nhiên không có hợp. Nhưng cử ra các duy Khôn, Càn, Cấn, Tốn lấy 
làm Đức, thời chỗ gần duy đó tức là hợp. Càn cùng với Cấn hợp, 
Dần Hợi hợp, Dần Tuất cũng hợp. Khôn và Tốn hợp Thân TỊị hợp, 
Thân Thìn cũng hợp. Không nói là do tứ duy không có mười can thời 
ngày đó không có được. Như vậy đem luận về phương hướng, thì 
Càn là phương của Thiên đức, Cấn tức là phương của Thiên đức 
hợp; Tốn là phương của Thiên đức, Khôn tức là phương của Thiên 
đức hợp, khả dị trở lại cách ba vậy. Thế cũng có thể là một nghĩa 
đầy đủ. ˆ 


THÍCH Ý 
Thiên đức hợp, đúng là thần của can hợp với Thiên đức. Tại bốn 
tháng trọng Thiên đức cư ở quái vị ở tứ duy, cho nên không có hợp. 
GỌI Ý 


"Lịch lệ" thừa nhận là bốn tháng trọng không có hợp, sách này 
lại nhận cho là cớ. Nhưng chưa muốn theo ý mình biết để áp đặt cho 
người, mà cũng là tôn trọng nghĩa cổ, đề xuất thuyết của mình, cho 
đầy đủ mà tham khảo. Dơ lại là một chỗ cao mính ngoài cuốn sách 
này. 


399 


NGUYỆT ĐỨC HỢP 


"Ngũ hành luận" nới rằng: Nguyệt đức hợp là tỉnh phù hợp voi 
ngũ hành vậy. Chỗ đất nó trị, chúng ác đều tiêu, chỗ ngày nó trực 
thì bách phúc đều tụ vào, lợi việc ra quân, lệnh cho tướng, đâng 
sách, nhận phong chức, cúng sao, tế thần, xây dựng cung thất. 


400 


"Lịch lệ” nói rằng: "Nguyệt đức hợp tháng giêng, tháng năm, 
tháng chín tại Tân; tháng hai, tháng sáu, tháng mười tại Kỷ; tháng 
ba, tháng bảy, tháng mười một tại Dinh; tháng tư, tháng tám, tháng 
chạp tại Ất. 

"Khảo nguyên" nói rằng: "Nguyệt đức hợp tức là đều lấy chỗ can 
mà Nguyệt đức, hợp cùng." 

Lấy Giáp Bính Canh Nhâm là Nguyệt đức, thì Kỷ Tân Đinh Ất 
là Nguyệt đức hợp. Nguyệt đức và Nguyệt đức hợp không có Mậu, 
Qúy. Mậu tại Tị là mẹ của Kim, Qúy tại Sửu là kim mộ, Dậu là kim 
chính vị. Canh Tân là chỗ không lâm, chỗ hợp, chính là Tị Dậu Sửu 
toàn cục vậy. Kim là hình vậy, nhánh của Đức vậy Tị Dậu Sửu gọi 
là tam sát, lại gọi là Phá toái, lại gọi là Hồng sa. 

Ngoài Đức hợp ra, phương Mậu Qúy vừa khớp Kim cục, đó là 
âm đương tự nhiên như thế, kỳ diệu như thế. 


THÍCH Ý 


Nguyệt đức hợp chẳng qua là can hợp với Nguyệt đức của các 
tháng. Nhân vì Giáp, Bính, Canh, Nhâm là Nguyệt đức vÌ thế nên 
Kỷ Tân Ất Dinh là Nguyệt đức hợp. Dây là một loại tỉnh phù của 
ngũ hành hội hợp, cho nên mười phần cát tường. 

GÓI Ý 


Lý luận về Nguyệt đức hợp là dựa vào ngũ hợp của thiên can 


401 


NGUYỆT KHÔNG 


"Lịch lệ" nói rằng: Tháng Dần, Ngọ, Tuất tại Nhâm; tháng Hợi, 
Mão, Mùi tại Canh; tháng Thân, Tý, Thìn tại Bính; tháng Tị, Dậu, 
Sửu tại Giáp 


402 


"Thiên bảo lịch" nới rằng: "Thời dương trong tháng vậy, ngày nó 
sở trị nên trù mưu tính kế, bầy kế sách. 

"Lịch thần nguyên thủy" nới rằng: Nguyệt đức tự Nam mà đến 
Đông, Bính Giáp Nhâm Canh. Nguyệt không từ Bắc mà đến Tây 
Nhâm Canh Bính Giáp, chính là xung thần của' Thiên đức vậy, đốn 
ngày đó nên trù mưu tính kế, hoạch định kế sách. Qúy nhân, đối với 
tên gọi là Thiên không, thích hợp với lời trình bày, ở trên sách thì 
Thiên không là Tấu thư vậy. Còn đối với thần của Nguyệt đức tên 
cũng lấy là Không nhưng mà là Nhật Nguyệt không, vÌ thế mà lợi ở 
dàng biểu chương. ˆ 

Cứ Nguyệt đức ở Bính thì Nguyệt không ở Nham. Thời đúng hể 
là Nguyệt không thường là cừu là địch với Nguyệt đức. VÌ sao mà lấy 
tên gọi là Nguyệt không như vậy? -Mạnh Tử nói răng "Nhân ấy là 
vô địch". Phàm Nguyệt đức tại chỗ nào, chẳng dám đối với nó mà 
cũng chẳng có lẽ thù địch với nó, thế là thần của phương vốn đã có 
mà không có vậy. 

Vì thế ví như lệ của mười hai thần Thiên không mà lấy là thần 
Tấu thư ở đó. 


THÍCH Ý 
Nguyệt không là thời dương trong tháng, là một vị thần kỳ, 
chính đúng đối xung với Nguyết đức. Bởi vì Nguyêt đức là tượng 
trưng của nhân với đức. Cho nên nguyệt không đối xung với nó cũng 
không là hung. Ngày đó nên trù mưu kế, dâng biểu chương. 


GÓI Ý 


Đối thời là địch, xung thời là cừu, nhưng lại không thể luận 
nhất loạt như thế được. Đó đích thực là biện chứng pháp của thuật 
trạch cát. 


403 


THIÊN ÂN 


"Thiên bảo lịch" nói rằng: Thiên ân là thần thí đức rộng rãi 
xuống dưới vậy. Trời có tứ cấm() thường mở một cửa Giáp là dương 
đức, phối với Kỷ thành công lao dưỡng dục vì thế Giáp phối với Tý, 
Kỷ phối với Mão Dậu, mỗi can năm ngày mà làm ơn vậy. Vạn vật 


(1) Tứ cấm: Cấm là cung điện, hướng về của tức là 4 của tý, mão. ngọ, dậu 


404 


không Thổ không sinh, vì vậy đem Kỷ thổ phối với Giáp thì thành 
công..Ngày đó có thể thi ân, khen thưởng, ban bố chính sự, chẩn cấp 
cho kẻ cô độc (D mở yến tiệc. 

*Lịch lệ" nói ràng: thường lấy Giáp tý đến Mậu thìn, Kỷ mão đến 
Qúy mùi, Kỷ dậu đến Qúy sửu, bình thường là mười lãm ngày. 

Tho Chấn Khuê nơi rằng: Trời có tứ cấm đó là Tý Nzo Mão Dậu 
Ty là của Huyền vũ, Ngọ là cửa Minh đường, Mão là Nhật môn, Dậu 
là Nguyệt môn. Đại để thánh nhân mới ở Minh đường trị thiên hạ vì 
thế thường mở cửa này. "Dịch" chỗ nơi rằng thánh nhân ngoảnh mặt 
về Nam nghe theo thiên hạ, trông vào chỗ sáng mà trị. Giáp là Càn 
nạp giáp, Kỷ là Ly nạp giáp, Tiên thiên thì Càn đóng ở chính Nam, 
Hậu thiên Ly đóng ở chính Nam, vì thế đem Giáp phối với Tý, Kỷ 
phối với Mão Dậu. như vậy thời không phối với Ngọ lấy Giáp Kỷ đều 
là qủe phương Nam nạp giáp. Đều tiến năm thời mà không đạt tới 
sáu, bảo là 5 là quân vị, số ở trung ương không thể quá được, vì thế 
đều phối với năm ngày, hợp thành mười lãm ngày, là ngày đại cát 
Thiên ân. 

Xét mười mẹ đều là thiên vậy, mười hai con đều là địa vậy, như 
thế chính là từ mười mẹ mà phân ra, thời Giáp, Ất, Bính, Dinh, Mậu 
lại thuộc thiên. Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, Qúy lại thuộc địa. Cái tâm 
của trời đất, không qua mà không có ơn vậy. Như vậy tất có thể 
thấy chỗ đầu mối ở đó. Chỗ mở đầu đó tiếp nối ra sao? - Nói rằng: 
trời tất theo chỗ bát đầu, mà đất tất theo chỗ ở giữa. Đứng đầu điều 
thiện Cần vì thế thống quản tất cả. Hoàng trung, Khôn vì thế rộng 
lớn vậy. Trời tất lấy bất đầu, vì vậy từ Giáp tý đến Mậu thìn là năm 
ngày đầu của lục thập Giáp tý là Thiên ân. Đất tất lấy ở giữa, vÌ vậy 
từ Kỷ mão đến Qúi mùi, Kỷ dậu đến Qúy sửu, sáu mươi chia ra được 


{1) huỳnh quỳnh nghĩa là cô đơn không có anh em. cô độc. 


405 


một nửa. Mười ngày ấy đều đóng ở giữa, cũng là Thiên ân. Giáp đến 
Mậu, thiên vậy; Kỷ đến Qúy, địa vậy. Trời ö mà đất 10, dương Ì mà 
âm 2 (lưỡng). Không gọi là Địa ân mà đều gọi là Thiên An, địa do 
trời quân lí cả. 


THÍCH Ý 


Thiên ân là thần thí đức rộng rãi xuống dưới. Mười can là thiên; 
mười hai chỉ là địa mà chính là mười can phân định, Giáp đến Mậu 
thuộc thiên, Kỷ đến Qúy thuộc địa. Tâm của trời đất, chẳng qua đi 
mà chẳng có ân. Trời lấy bắt đầu, đất lấy ở giữa, vì vậy dùng Giáp 
tý đến Mậu thìn, năm ngày đầu của lục thập Giáp tý là Thiên ân; 
lấy Kỷ Mão đến Qúy mùi, Kỷ dậu đến Qúy sửu, so với lục thập Giáp 
Tý chia làm hai nửa đúng mười ngày là Địa ân. Thiên ân 5 mà Dịa 
ân 10 vốn là đạo đương l âm 2 vậy. Thống nhất gọi là Thiên ân, ấy 
là do vì địa do thiên quản lý cả. Ngày này rất nên làm việc bố thí, 
khen thưởng. 


GÓI Ý 


Thiên án mười lãm ngày, đại thể nguồn gốc xuất ra từ cái lý 
thiên thủy (trời bất đầu) địa thành, đồng thời lại có phối hợp thiên 
địa với đạo hóa sinh vạn vật, còn có thánh nhân mặt ngoành về 
Nam. nghe theo thiên hạ thuyết giáo chính trị. Nhượng người rất 
khó, tranh biện cho thấy chỗ cứu cánh là triết học, suy lý trở về lý 
tự nhiên. Dặc trưng của loại này tựa như thế mà chẳng phải thế, 
nghỉ cho người sau nghiên cứu thuật trạch cát tăng thêm vào, khó 
lường được. ` 


406 


THIÊN XÁ 


"Thiên bảo lịch" nới rằng: Thiên xá, thời xá lỗi, khoan tội. Trời 
sinh dục Giáp với Mậu, đất thành lập Tý Ngọ Dần Thân, vì thế lấy 
Giáp Mậu phối thành Thiên xá. Ngày đó có thể hoãn hình ngục, giải 
oan uổng, thí ân huệ. Nếu cùng với Đức thần hội họp, đặc biệt nên 
khởi công xây đấp". 


407 


"Lịch lệ" nơi rằng: "Xuân, Mậu dần, Hạ, Giáp ngọ, Thu: Mậu 
thân, Dông Giáp tý là đó". 

Tào Chấn Khuê nói rằng: Xá quả là trời xá lỗi, thần khoan thứ 
tội vậy. Sinh vạn vật là thổ vậy. Thổ đóng ở tứ qúy. Trợ thổ thành 
công, là Giáp Kỷ vậy; Tý Ngọ là thời khí âm dương giành nhau, đó 
là tội vậy. Dần Thân là thời âm dương bi thái đơ là lỗi vậy. Dến bốn 
thời ấy, thiên đạo thương xót cho tội lỗi, vì vậy lấy Giáp Kỷ phối hợp 
để giúp đỡ cho xá. Thìn Tuất là dương thể vậy, đem Giáp phối vào, 
Xuân: khởi Giáp tuất, Thu: khởi Giáp thìn. Sửu Mùi, âm Thổ vậy, 
đem Kỷ phối vào, Hạ: khởi Kỷ sửu, Đông: khởi Kỷ mùi. Tất cả bốn 
mùa đều là trước Trường sinh một thời, thuận số đến thời của dương 
đương vượng, là đó vậy". 

"Khảo nguyên” nơi rằng: "Thiên xá là thời xá lối, thời chẳng lấy 
Tý Ngọ Dần Thân là tội lỗi vậy. Dại thể Tý Ngọ Dần Thân quả là 
bốn mùa dương thần đương vượng. Giáp Mậu ở trong thập can là tối 
tôn, chỗ gọi là Giáp là đầu của chư thần. Mậu để trợ giúp cho Giáp 
thành công vậy. Vì thế đem phối cho ngày đớ. Tất cả đều chọn can 
không khác chỉ, có ý để trên có thể sinh dưới. Như Mậu dần, mộc, 

' không thổ không sinh vậy; Giáp ngọ, mộc sinh hỏa vậy; Mậu thân, 
thổ sinh kim vậy; Giáp tý tuy không tương sinh, nhưng Mậu tý thời 
đem thổ khắc thủy, vì vậy đem Giáp phối vào. Còn Giáp mộc sinh ở 
Hợi, thủy cũng sinh mộc vậy. VÌ thế gọi là Thiên xá". 

Theo "Lịch thần nguyên thủy" nới rằng: Trời có ngũ vi (đường 
ngang N.D) 

Tuế tỉnh là nhân mà Giáp ứng vào 

Trấn tinh là đức mà Mậu ứng vào 

Thần nhân đức, chỉ bằng Giáp Mậu còn hơn 

Thuyết đó cao hơn Tào Chấn Khuê xa rồi. 


408 


"Sử ký" thiên "Quan Thư" lấy mộc thổ là cát tỉnh. 

Còn Đạo Gia lấy ngày Giáp Mậu là ngày nên tế thần, cầu yên. 

Đại khái điều đó đã có từ lâu rồi. Nghĩa của Thiên xá với Thiên 
ân tương tự. Theo lục thập Giáp tý mà luận giếng Thiên ân có mười 
lãm ngày. Theo tứ quí mà luận, thời Thiên xá có bốn ngày. Giáp là 
đầu mười can, Mậu là ở giữa mười can. Dần Thân là bất đầu Xuân, 
Thu, Tý Ngọ là giữa Hạ và Dông. Không lấy Kỷ là giữa, Kỷ thời đã 
quá giữa, lại là âm can. Vì vậy "Dịch" nơi rằng: Ngày Kỷ chính là bãi 
bỏ đi, Nơi Giáp đến Mậu thời số cùng mà đương biến vậy. Không 
dùng Mão Dậu. Sinh ra vật thì Xuân bát đầu Hạ cuối cùng. Thành 
vật, Thu bất đầu, Đông là cuối hết. Bát đầu là trời, hết là đất vậy. 
Xuân, Thu thuộc thiên, vì thế không dùng giữa mà dùng bát đầu. 
Còn Mão Dậu cũng là chỉ âm. Dùng chỉ bất đầu thời đem can ở giữa 
phối vào, vì thế mà Hạ là Giáp ngọ, Đông là Giáp tý. Ấy là trời đất 
hợp với thời đức, trời đất sinh tâm, thấy chỗ đầu mối vậy. Dã chết 
mà bỗng lại sinh ra, không gì lớn hơn xá, vì vậy lấy tên là Thiên xá 
vậy. Thi ân, xá tội cố nhiên nên dùng. Nhưng mà bảo rằng ngày 
Thiên ân tất chính có thể thi ân, ngày Thiên xá chính có thể xá tội, 
thời cũng là cố chấp mà luận vậy. Việc khen thưởng không thể làm, 
tội không thể khoan thứ vậy ư, thế thòi cố nhiên không được lấy 
ngày Thiên ân, Thiên xá, mà làm phép cong để theo việc vậy. Ấn 
này chỉ nên cho, tội này chỉ nên khoan thứ, thời như lửa đang cháy, 
như mạch nước thông suốt, tuy là ngày phá bại, hưu phế há chọn ở 
đó. An được, chọn tmmười chín ngày như thế mà dùng, ngoài ra gộp 
truân vào cao (ân huệ) (1) mà không rớt xuống sao. ˆ 


(1) Truân cao: Truân là keo bắn, bún xỉn - Cao là ân trạch: bảo rằng keo bần đổi với việc bổ 
thí với ân trạch. 


409 


THÍCH Ý 


Thiên xá là thời xá lỗi, thần khoan thứ tội. Nớ có bốn ngày. Tức 
là Xuân: Mậu dần, Hạ: Giáp ngọ, Thu: Mậu thân, Đông: Giáp Ty 
Dùng ý của Thiên xá tương tự với Thiên ân. Thiên ân theo lục thập. 
Giáp tý mà chọn. Thiên xá thời từ tứ quí mà sinh. Giáp là đầu của 
thập can, Mậu là giữa của thập can; Dần Thân là bắt đầu của Xuân, 
Thu; Tý Ngọ là giữa của Hạ, Đông. Dùng chỗ giữa của địa chỉ thời 
đem đầu của thiên can phối vào, vì thế Hạ là Giáp ngọ, Đông là 
Giáp tý. Dùng chỗ bắt đầu địa chí, thờ? lấy chỗ giữa của thiên can 
phối vào, vì thế Xuân là Mậu dần mà Thu là Mậu thân, trời thi ân 
tại đây, xá tội nên dùng, nhưng tuyệt không có ý nghĩa, chỉ có tại 
đây trời mới cớ khả năng thi ân, xá tội. 


GÓI Ý 


Không tùy theo ngày đó không có Thiên ân, Thiên xá mà keo 
xin đối với việc ân trạch, loại thái độ đó cố nhiên là đáng khen ngợi, 
nhưng vì sao chỉ mười chín ngày ấy mới rất nên làm? Trong đó giải 
thích đương nhiên là khiên cưỡng, nhưng chủ ý của nớ tựa hồ như, 
cứ là tại thuận ứng với tự nhiên. 


410 


THIÊN NGUYÊN 


"Tổng yếu lịch" nói rằng: Thiên nguyện là thiện thần trong 
tháng. Nóơ trực ngày nào nên cưới hỏi, nạp tài, hòa mục thân tộc. 


*Lịch lệ" nói rằng: Thiên nguyện, tháng giêng: Giáp ngọ, tháng 
hai: Giáp tuất, tháng ba: Ất đậu, tháng tư: Bính tý, tháng năm: 


411 


Dinh sửu, tháng sáu: Mậu ngọ, tháng bảy: Giáp dần, tháng tám: 
Bính thìn, tháng chín: Tân mão, tháng mười: Mậu thìn, tháng mười 
một: Giáp tý, tháng chạp: Qúy mùi. : 

Tào Chấn Khuê nơi rằng: Thiên nguyện chính là thần Nguyệt 
kiến chỉ đức hợp vậy. Dương trước, âm sau năm thời, đầu lấy dương 
can phối vào, tháng tứ qui lấy âm can phối vào. Nếu gặp tứ mạnh 
với Sửu Mùi Tý Ngọ thì không có hợp. Đại để nơi rằng: Hợi Tị là âm 
dương hết, đến cực; Dần Thân là thời âm dương bỉ thái; Sửu Mùi là 
thời âm dương tuyệt không còn gì, Tý Ngọ là thời đương tiêu âm 
trưởng vì thế không thể hợp được. Mười can: Kỷ đã là Lục tặc, Canh 
là Bạch hổ, Nhâm là Huyền vũ vì thế không thể dùng. Nếu gặp là 
thời ky dùng, lấy trước, sau, gần mà dùng. 

VÍ như: thời lệnh tháng Giêng, Mùi là chi đức, nay kị dùng chọn 
gần Mùi là Ngọ; đem vượng can Giáp phối vào, được Giáp ngọ. 
Tháng hai: Giáp tuất, tháng ba: Ất đậu, tháng tư: Bính tý, tháng 
năm ky Hợi, lui lại hợp Sửu, thì đem Đinh phối vào, vì vậy được 
Định sửu. Tháng sáu kị Dần, đến Ngọ, lực hợp lấy Mậu phối vào 
được Mậu ngọ. Tháng bảy là thời không có kiến, ky Sửu, đến Dần, 
trong Dần có Giáp, theo chỗ thái vậy. Tháng tám ky Canh dùng 
Bính (bảo rằng kim ở Tj, trong Tị có Bính hỏa vậy) phối vào được 
Bính thin. Tháng chín, Tần mão, tháng mười ky Nhâm, lấy Mậu là 
dương thổ có thể tụ thủy sói vỡ thổ, "Dịch" có nghĩa của qủe ấy, vì 
thế được Mậu thìn. Tháng mười một chỗ tự Kiến bảo rằng trước sau 
đều không có chỗ phối, như vậy tháng kiến Tý, chẳng thể mượn lực 
ở người. Nơớ ky Nhâm thì dùng Giáp, ấy là chỉ riêng Tý là có chỗ trợ 
giúp vậy. Tháng chạp kị Thân để lấy gần Thân là Mùi, vì vậy được 
Qúy mùi. Nghĩa này như thế". : 

Theo luận của Tào Chấn Khuê, lộn xộn, khó thông, không phải 
biện mới sáng tỏ được. Ỏ Dông không thể được thời chuyển mà sang 


412 


Tay, ở Tây không thể được mới lại chuyển sang Nam, sang Bác; 
dương can không thể không thì vay mượn âm can để dùng; bản vị 
không thể thông thời mượn vị ở dưới để dùng. Như thế thời thần sát 
chính là vật tùy người tạo tác vậy. Người xưa tạo tác lấy ngu mà 
khiến người, khiến người giải ra, lại uyển chuyển, tự đạo đến trạng 
thái tạo tác mà hiệu lệnh ra cho thiên hạ rằng: Dang theo ta tạo tác 
để định cát hung. Tuy thế, trẻ nhỏ cũng biết không tin vậy. Kháo các 
"Thần sát khởi lệ" chính là biết truyền ra viết sai làm. Trong hai 
mươi tư chữ iầm lạc mười ba chữ ở đó. Tào Chấn Khuê không biết 
chỗ sai làm đó nên quanh co giải thích, vòng vo lộn xộn như Hàn 
sương Lê trạng hầu Lưu với Hiên-viên Di mình liền câu, chế bảo 
rằng mồm miệng hót càng thêm bi vậy. 

"Khởi lệ" nói rằng: Tháng giêng Ất hợi, tháng hai Giáp tuất, 
tháng ba Ất dậu, tháng tư Bính thân, tháng năm Dinh mùi, tháng 
sáu Mậu ngọ, tháng bảy Kỷ tị, tháng tám Canh thìn, tháng chín Tân 
mão, tháng mười Nhâm dần, tháng mười một Qúy sửu, tháng chạp 
Giáp tý. Mưỡi hai thời đều là Thái dương vậy €), thập can đố đều là 
lệnh tỉnh vậy(2, duy tháng chạp Giáp không có lệnh tỉnh, mà nó là 
Giáp tý nghía đó rất lớn. Đại để Sửu Dần là Cấn, vạn vật kết thúc. 
vạn vật bất đầu" Tháng Sửu, mộc Kỷ Giáp ở trong đất mà thái 
dương lại thích hợp bát đầu ở Tý vì vậy Sửu tuy là Tuế chung hết, 
mà thực là vạn vật bát đầu, đầu mối then chốt của âm dương, thời 
lệnh tỉnh đặc biệt lớn Thái dương là mặt trời vậy, trời vì thế sinh 
vạn vật. Lệnh tỉnh, là các mùa vậy, trời vì thế thành tuế. Thái 
dương xoay chuyển về bên phải, lệnh tỉnh xoay chuyển về bên trái, 
ngũ khí thuận bầy ra, bốn mùa chuyển động ở đó, vạn vật sinh ở đó, 
ước nguyện của trời vậy. Nghĩa của Thiên nguyện rộng lớn vậy thay: 


(1} 12 thời đều Thái đương vậy: Thiên nguyện L2 thời đều là độ chuyển vần của mặt trời. 
(2) 10 can đều là lênh tỉnh vậy: 10 can của Thiên nguyện đều là ngõ hành đương vượng. 


418 


THÍCH Y 


Thiên nguyện là thiện thần trong tháng. Nó có mười hai ngày, 
tức tháng giêng Ất hợi, tháng hai Giáp tuất, tháng ba Ất dậu, tháng 
tư Bính thân, tháng năm Đỉnh mùi, tháng sáu Mậu ngọ, tháng bảy 
, Kỷ tị, tháng tám Canh thìn, tháng chín Tân mão, tháng mười Nhâm 
dần, tháng mười một Qúy sửu, tháng chạp Giáp tý. Chỗ Thiên 
nguyện trực ở mười hai thời đều là vận hành của Thái dương mười 
can thời là ngủ hành đương vượng. Trong đó chỉ có can Giáp của 
tháng chạp là không có lệnh tỉnh, nhưng ý nghĩa của thời vận đó 
vẫn rất lớn. Nhân vì tháng chạp là Sửu thời đó mộc Kỷ Giáp ở trong 
đất mà Thái dương lại bát đầu khớp dễ dàng ở Tý, cho nên Sửu tuy 
là tuế (năm N.D). Kết thúc mà thực là vạn vật bát đầu, là then chốt 
mở đầu âm dương, vì thế thâm nghĩa của Giáp chính là tối đại, đối 
phú trong lệnh tính. Thái đương hóa sinh vạn vật, lệnh tỉnh vì thế 
thành tuế. Thái dương chuyển vần về phải, lệnh tỉnh chuyển vần về 
trái, ngũ khí thuận theo thứ tự, bốn mùa dựa vào thứ tự càng lưu 
hành, trăm vật mạc lòng hóa sinh. Đó đúng là ước nguyện của trời. 
Ý nghĩa của Thiên nguyện thực tại là xa rộng quá chừng vậy. 


GÓI Ý 


Nhật Nguyệt hóa sinh vạn vật. Thiên nguyện trên thực tế đúng 
là Thái dương và bốn mùa ngũ hành vận hành một loại luật về thời 
tiết. Trạch cát thần sát, số hàng trăm tích lại thành nghìn, nhưng 
góp lại không thể thành chân thuyết, lại gọi là mỗ thần, hoặc mỗ 
sát, mà là trời đất tự nhiên, âm đương ngũ hành vận hành; đó là 
một loại luạt về tiết khí, một loại trạng thái. Thiên nguyện có thể 
nói là một điều thuyết minh so sánh tốt. 


414 


MẪU THƯƠNG 


"Thiên bảo lịch" nới rằng: "Mẫu thương là chỗ sinh của ngũ hành 
đương vượng. Như gặp sau Thổ vương, thì đó là Tị Ngọ. Ngày này 
nên dưỡng dục đàn gia súc, trồng trọt, cấy trồng." 

"Lịch lệ" nới rằng: "Xuân: Hợi Tý, Hạ: Dần Mão; Thu: Thìn Tuất 
Sửu Mùi; Đông: Thân Dậu: Sau Thổ vương là Tị Ngọ". 


41lỗ 


Tho Chấn Khuê nói ràng: Sinh ra ta là mẫu (mẹ), chất trữ lá 
thương (cái kho), vì vậy lấy tên nhứ thế, Đều là lấy thời ngũ hành 
đương mùa sinh, 

"Khảo nguyên" nói rằng: "Xuân thuộc mộc, thủy sinh ra vÌ vậy 
lấy Hợi Tý là Mẫu thương. Ngoài ra phông theo thế Không dùng can 
mà dùng chỉ, chí là địa, có đạo mẫu ở đơ, Vạn vật sinh ở thổ, có đạo 
chất trữ ở đơ," 

Xét Mẫu thương là thời cát của các việc trồng trọt, chăn nuôi 
súc vật, nạp tài, 

Xuân mộc lấy Hợi Tý làm mẫu. Mộc thì Hợi Tý là chỗ sinh ra. 
Thủy đến Mộc thành thời nghỉ. 

Mẹ già thời đặc biệt nuôi dưỡng ở Tý vì thế lấy thương làm tên. 
Lại mộc sinh ở thủy, mà thủy vì thế có thể vượng ở mùa Xuân, do 
thủy sinh ra, thời mộc vốn đã do thủy mà được nuôi dưỡng, vì vậy 
lấy mẫu làm tên. Lại ta khắc là tài, mà do sinh khắc ta cũng là tài 
vậy, lấy thời Mẫu thương mà nạp tài, chỉ thấy chất trữ ở phương 
sinh ra ta, thời vốn di không thiếu hụt. Chỉ thấy phương sinh ra ta 
thì nên hết sức nuôi dưỡng ở đó, cho như thế là trở lại gốc là trở về 
bát đầu vậy. Chỉ thấy tài, vì thế nuôi đưỡng người mà chất trữ nhiều 
thời khác ta do chỗ sinh, chuyển coi là ta hại vậy. Không phải thế là 
nuôi dưỡng vậy. Nghỉa của Mẫu thương lớn vậy thay! 

THÍCH Ý 


Chỗ sinh ngũ hành đương vượng gọi là Mẫu thương. 
Như Xuân thuộc Mộc, mộc là thủy sinh, vì thế lấy Hợi Tý là 
Mẫu thương. Mỗi quí hai hoặc bốn ngày. 


Xuân: Hợi Tý, Hạ: Dần Mão, Thu: Thìn Tuất Sửu Mùi, Đông: 
Thân Dậu sau Thổ vương là Tị Ngọ. 


Đó là cát thần cho các việc: trồng trọt, chăn nuôi, nạp tài. 
GỌI Ý 


Đây là một vị trí lấy lý luận ngũ hành tương sinh làm chỗ 
nương tựa của "cát thần", 


416 


NGUYỆT ÂN 


"Ngũ hành luận" nói rằng: "Nguyệt ân là chố can sinh ra dương 
kiến vậy, mẹ con theo nhau gọi là Nguyệt ân. Ngày đó nên xây cất, 
việc hôn nhân, di chuyển, cúng tế, lên quan, nạp tài. 

"Lịch lệ" nói rằng: "Nguyệt ân tháng giêng: Bính, tháng hai: 


417 


Định, Tháng ba: Canh, tháng tư: Kỷ, tháng năm: Mậu, tháng sáu: 
Tân, tháng bảy: Nhâm, tháng tám: Qúy, tháng chín: Canh, tháng 
mười: Ất, tháng mười một: Giáp, tháng chạp: Tân." 

Tào Chấn Khuê mói rằng: "Nguyệt ân là mẹ con theo nhau, là 
nguyệt kiến phản sinh ở đó. Đại thể nghĩa là mẹ sinh ra ta, ta sinh 
ra con vậy. 

"Lịch thần nguyên thủy" nơi rằng: Dần mộc, sinh Bính hỏa; Mão 
mộc sinh Dinh hỏa; Thìn Tuất thổ, sinh Canh kim; Sửu Mùi thổ, 
sinh Tân kim Tị hỏa, sinh Kỷ thổ; Ngọ hỏa, sinh Mậu thổ; Thân kim 
sinh Nhâm thủy; Dậu kim, sinh Qúy thủy; Tý thủy, sinh Giáp mộc; 
Hợi thủy, sinh Ất mộc. Tất cả đều là chỗ nguyệt kiến sinh, vì thế gọi 
là Nguyệt ân vậy. 

"Khảo nguyên" nói rằng: "Tháng giêng, Dần dương mộc, sinh 
Bính dương hỏa tháng hai Mão âm mộc, sinh Dinh âm hỏa, thời mọi 
cái đều theo. loại của nó cả. Ngoài ra phỏng theo thế. 

Xót Nguyệt ân, đối đãi với Mẫu thương vậy, Mẫu thương là 
Nghĩa hào (D, Nguyệt ân là Bảo bào(2, sinh thần Mẫu thương là 
thần thời lệnh vậy, có án ở bản thời lệnh vậy, chỗ nguyệt thần sinh 
ra thần Nguyệt ân vậy, có ân ở chỗ thần đó vậy. Mẫu thương là mẹ 
của tháng này, tháng này là mẹ của Nguyệt ân. Dần sinh Bính tức 
Giáp sinh Bính vậy; Mão sinh Đinh tức Ất sinh Đinh vậy, Thìn Tuất 
sinh Canh tức Mậu sinh Canh vậy. 

Tử bình gia Ở) goi là Thực thần(2 


(1) Nghĩa hào: là thuật ngữ của Dịch học, chỉ có thể sinh dưỡng cho hào của bản quái. 

(2) Bảo hào: là thuật ngữ của Dịch học, chỉ cung sở tại của bản quái, chỗ hào sinh để phù 
giúp ngũ hành. : 

(3) Tủ bình gia: các nhà học về mệnh lý đời Tống, đần đần Tủ Bình phát triển thành phép 
tứ trụ đoán mệnh, đời sau đem thuật này đoán mệnh gọi là Tử bình gia. Khác bản tính của 
ngữ hành là chỗ ngũ hành sinh bản mệnh. 

(4) Thực thần: là chỗ gọi là "ta sinh ra" vậy. 


418 


Đần Mão Thìn ấy là mẹ vậy Bính Dinh Canh ấy là cơn trai vậy, 
theo địa chỉ để sinh thiên can ấy là mẹ sinh ra con vậy. VÌ thế việc 
hôn nhân nên là con, việc xây dựng, lên quan không có chỗ nào 
không nên cả. 


THÍCH Ý 


Chỗ thần Nguyệt kiến sinh ra gọi là Nguyệt ân. Thủ nghĩa này 
chính đúng tương phản với Mẫu thương. Như tháng giêng kiến Dần, 
Dàn mộc sinh Bính hỏa. Vì vậy tháng giêng Bính là Nguyệt ân. 
Ngoài ra phỏng theo thế Địa chỉ sinh thiên can, đã như mẹ sinh con, 
cho nên nhật can đớ, các việc hôn nhân, xây dựng, nạp tài, không có 
chỗ nào không nên. 


GỌI Ý 


Nhân vì ngày mố, nhật can cùng nguyệt kiến có quan hệ tương 
sinh vì thế cho nên hôn nhân, các việc; nên làm. Đó là, không chỉ là 
nghỉa lý của ngũ hành chăng? 


(*) 2 đoạn này đo Vương ngọc Dúc viết 


419 


"Tổng yếu lệ" nói rằng: "Tứ tương là thời bốn mùa vượng tướng. 
Ngày đó nên khởi công xây dựng, nuôi dưỡng, sinh tài, trồng trọt, 
cấy trồng, di chuyển, viễn hành". 


. "Lịch lệ" nới rằng: Xuân, Bính Đinh. Hạ: Mậu Kỷ. Thu: Nhâm 


420 


Qúy. Dông: Giáp Ất. 

Tao Chấn Khuê nơi ràng: "Tứ tương là đạo nuôi dưỡng, mẹ sinh 
con vậy. Xuân mộc vượng, sinh Bính Đinh. Hạ hỏa vượng, sinh Mậu 
Kỷ. Thu kim vượng, sinh Nhâm Qúy. Dông thủy vượng, sinh Giáp 
Ất. Duy Canh Tân là Kim có thể sát vạn vật, vÌ vậy không dùng". 

Xét Tứ tương không có Canh Tân, nhự thế chỗ ấy chẳng ai có 
thể làm vậy. Mộc là gốc giúp hỏa, hỏa là gốc giúp thổ, kim là gốc 
giúp thủy, thủy là gốc giúp mộc, ngũ hành tự nhiên mà như vậy. 
Tương ấy là bổ trợ cho ta vậy, như thế để biết đạo của trời, dùng 
đức không dùng hình vậy. Tương ấy là tướng quân vậy, như thế để 
biết đạo của thần, dẫn đưa đức mà không dẫn đưa hình vậy. 


THÍCH.Y 


Thời bốn mùa đương vượng, chỗ ngũ hành sinh gọi là Tứ tương. 
Như Xuân mộc vượng, mộc sinh Bính Dinh hỏa, vì thế Xuân lấy 
Bính Dinh làm 'Tứ tương. Ngoài ra là: Hạ Mậu Kỷ, Thu Nhâm Qúy, 
Dông Giáp Ất. Tứ tương có nghia là mẹ sinh con, cho nên ngày đó 
nên làm các việc tu tạo, cầu tài, trồng trọt, đi xa. 


GÓI Ý 


Tứ tương đúng là chọn dùng nghĩa cùng với Nguyệt ân cơ bản , 
tương đồng. Do tương có ý là "bể trợ", dẫn dát đường xuất ra tướng 
quân, đơ lại là một phương diện mà trạch cát lập ý. 


421 


THỜI ĐỨC 
Lại có tên là Tứ Thời Thiên Đức 


"Tổng yếu lịch" nói rằng: "Tứ thời Thiên đức là đức thần thứ tư 
xếp trong thứ tự vậy. Ngày này nên mừng ban thưởng, ban cho đồ 
mừng, ban cho quan chức, mở yến tiệc”. 


422 


"Lịch lệ" nơi rằng: "Xuân Ngọ, Hạ Thìn, Thu Tý, Đông Dần". 

Tào Chấn Khuê nới rằng: "Tý Dần Thìn Ngọ chính là thời dương 
sinh dục ở phương Đông, vì vậy dùng làm việc là cát vậy. Thân Tuất 
là sát khí phương Tây vì vậy không thể dùng. Đều lấy chỗ thời 
dương sinh ở bốn mùa, đó là ta sinh, là Dức vậy. Cũng có tên là 
Thời đức. Xét Thời đức cùng nghĩa với Tứ tương, Xuân mộc sinh 
Ngọ hỏa, Hạ hỏa sinh Thìn thổ, Thu kim sinh Tý thủy, Đông thủy 
sinh Dần mộc. Tứ tương dùng thiên can. Thời đức dùng địa chí. 

Xét Tý Dần Thìn Ngọ Thân Tuất đều là sáu thời dương. Dương 
là Đức vậy cho nên Thời đức đến thời dương vậy. 

Phân ra mà nơi, thời Xuân Thu mỗi mùa hai, Đông Hạ mỗi mùa 
một đều dùng chỗ sinh của mỗi mùa. Xuân mộc sinh hỏa dùng Ngọ. 
Hạ hỏa sinh thổ, dùng Thìn, Tuất, Thìn trước, Tuất sau; dùng Thìn. 
Thu kim sinh thủy, dùng Tý. Đông thủy sinh mộc dùng Dần. Sáu 
dùng bốn chỗ dư ra bai thời thích hợp với thu lệnh. Cũng giống như 
thập can giúp Tứ tương mà lại còn thừa Canh Tân hai can không 
dùng. Tất cả đều tự nhiên như thế, chẳng phải là chỗ người có thể 


làm ra. Tâm của trời lấy Dức không lấy hình, há nói ngày là cương 
saol 


THÍCH Ý 


Thời đức lại có tên gọi là Tứ thời Thiên đức. Ấy là đức thần thứ 
tư xếp theo thứ tự. Cụ thể là Xuân Ngọ, Hạ Thìn, Thu Tý, Đông 
Dần đều là thời dương chỗ bốn mùa sinh ra. Nghia của Thời đức với 
Tứ tương tương đồng. Chỗ khác nhau chỉ ở chỗ Tú tương dùng thiên 
can, còn Thời đức thì dùng địa chỉ. Ngày này nên làm các việc mừng 
khen thưởng, ban quan chức. 


423 


GỌI Ý 


Cương là quy luật điều hòa trời đất vận hành, cương điều hòa tự 
nhiên tiến mà thúc đẩy, dẫn xuất ra đạo của thần, đẫn dất đức, 
không dẫn đất hình. Thiên tâm dùng Dức không dùng hình, là 
nguyên tắc chính trị, đem đến tiêu chuẩn để biện việc nên làm hoặc 
nên ky. Đại khái đó là một bản chỉ của thuật trạch cát. 


424 


VƯƠNG - QUAN - THỦ - TƯƠNG - DÂN nhật 


Đàn Linh nới rằng: "Ngày Vương, Quan, Tương, Dân, Thủ đều 
là thời coi xét việc trong tháng. Chỗ ngày trực đó nên ra lệnh cho 
tướng đãng đàn, nhận phong nối tước vị, lên quan nhậm chức, lâm 
chính sự thân đân. 


425 


"Lịch lệ" nói rằng: "Vương nhật: Xuân Dần, Hạ Tị, Thu Thân, 
Đông Hợi (nay đổi là Quan nhật) - Quan nhật: Xuân Mão, Hạ Ngọ, 
Thu Dậu, Dông Tý (nay đổi là Vương nhật) - Tương nhật: Xuân Tị, 
Hạ Thân, Thu Hợi, Đông Dần - Dân nhật: Xuân Ngọ, Hạ Dậu, Thu 
Tý Đông Mão - Thủ nhật: Xuân Dậu, Hạ Tý, Thu Mão, Đông Ngọ". 

Tào Chấn Khuê nơi rằng: " - Vương nhật là thời chính vương 
của bốn mùa, là vị trí tứ chính, tượng Đế vượng, vÌ vậy được về 
chính trị vậy. : 

- Quan nhật là thời bốn mùa Lâm quan, tượng chư hầu 

- Tương nhật là bốn mùa chỗ ngày quan sinh, thời của tương 
khí, tượng tể tướng. 

- Dân nhật là thần bốn mùa Tử, Tuyệt, tượng cho thứ dân. 

- Thủ nhật là thời bốn mùa Thai, Tuyệt, vô khí, có thể tự cố thủ, 
chờ đợi tướng đến. 

Đầều dùng nghĩa đơ lấy làm tên vậy". 

Xét như thể đem Xuân Hạ Thu Đông dùng lệnh tỉnh, vượng 
tướng lấy làm thời cát. Ngày Vương là ngày thiên tử dùng. Quan 
nhật là chỗ ngày của thần ở đưới dùng. Thủ nhật là chố ngày mà 
thần dùng để đóng kín biên giới. Tương nhật, chỗ ngày thần cận quý 
dùng để tiếp cận người sang. Dân nhật là ngày bách tính dùng. 
Ngoài năm ngày đớ, lịch gia lại lấy Mùi Tuất Sửu Thìn là thứ tự bốn 
ngày tù ngục; Thân Hợi Tị Dần là thứ tự bốn ngày lệ (lệ thuộc, 
nô lệ ND) Dậu Tý Mão Ngọ là thứ tự bốn ngày lao (nhà tù); Tuất 
Sửu Thìn Mùi là thứ tự bốn ngày tử biệt; Hợi Dần Tị Thân là thứ tự 
bốn ngày phục tội, Tý Mão Ngọ Dậu là thứ tự bốn ngày đại bại; lại 
nói rằng không nêu ra ngày Sửu Thìn Mùi Tuất là thứ tự bốn ngày 
tội hình, lại nói rằng ngày hình ngục. Dại để ngày ngục là thứ tự 
của bốn thời "mộ. Ngoài ra gộp với thời hưu, tù, tử nói mà thôi. 


426 


Người sau lấy Vương, Quan, Thủ, Tương, Dân nhật có cát mà không 
có hung, mà chưa khấp cả mười hai thời vậy, thế là nhất nhất chia 
ra mà phân biệt mà đặt tên, lại át sẽ không thể chính xác vậy. Thế 
là xuất hiện trùng lặp, lộn xộn, lộn ngược lại mà không thể tin cậy 
được. Như vậy thần sát tuy tăng thêm bày loại mà riêng không có 
chố thích hợp, chỉ có một lệ ky dùng, mà chỉ còn định năm thời mà 
dư ra đều không thể dùng được, hà tất cần nhiều thuyết nói hay để 
mê hoặc đời đâu. Nay xóa bỏ đi hết. 


Đến ngày Vương hướng vào là Dần Tị Thân Hợi. 


Quan nhật hướng vào là Mão Ngọ Dậu Tý, người sau đem hai 
chỗ đó đổi vị trí đại thể lấy Dần là Xuân mộc, Lâm quan, mà Mão 
là Xuân mộc, Đế vượng vậy. Như vậy tÌm cặn kế ra lý của nó, không 
bằng thuyết cổ là hơn. 


Đại để Dần là Lâm quan dương mộc, Mão là Lâm quan âm mộc, 
tính của ngũ hành, Lâm quan cát ở Đế vượng, lấy cho đúng nó vậy. 
Quân dùng dương, mà thần dùng âm, lại là đạo Dịch vậy. Đế cư đế 
vị, quan cư quan vị, đều là Lâm quan vậy, bất tất đế dùng Đế 
vượng quan dùng Lâm quan như vậy sau mới được. Còn khiến Âm 
dương đổi vị trí, truyền như thế là sai lầm. Dến chưng Xuân Thìn, 
Hạ Mùi, Thu Tuất, Dông Sửu, bốn thứ tự của thổ thần đương 
vượng vậy, vì thế gọi là Thủ nhật. Thủ là thần dùng đóng kín biên 
cương. Xuân Tị, Hạ Thân, Thu Hợi, Đông Dần, bốn thứ tự của 
tướng khí thời tự Thiên tử t! trở xuống vương, hầu, khanh, tướng 
thông dụng là thời cát vậy. Xuân mộc vượng mà sinh hỏa, thời Ngọ 
là chính thời lệnh. Hạ thổ vượng mà sinh kim, thời Dậu là chính 
thời lệnh. Tương nên lấy Ngọ, Dậu, Tý, Mão. Còn như lấy Ngọ Dậu 
Tý Mão là Dân nhật mới không gọi là Tương là cớ sao vậy? TỊ 
dương hỏa, dương thổ vậy, Thân dương kim, Hợi dương thủy, Dần 


(Ú) Nguyên tý: thiên tý vậy 
(2) Bằng sinh: Bằng: thịnh vướng. to lớn. Bằng sinh: có dáng sinh trưởng phồn thịnh. 


427 


dương mộc vậy, vÌ vậy là tương; Ngọ âm hỏa, âm thổ vậy, Dậu âm 
kim, Tý âm thủy, Mão âm.mộc vậy, vì vậy là dân, thần dương mà 
dân âm giống như vương dương mà quan âm vậy, nhưng thay đổi 
có tiến bộ vậy. Tương ư là tướng vậy, là chỗ sinh của vượng, vốn đã 
di nhiên. Tị có kim, Thân có thủy, Hợi có mộc, Dần có hỏa, không 
chuyên một hành, cát hung của nó chưa định vậy. Sách nói rằng: 

"Duy cát hung không lạm quyền, tại người; duy có trời giáng tai - 
tường (tốt lành), tại đức". Cát hung ấy chưa định, chính cũng tương 
tự với phú qúy. Dùng ngày đó, theo thuận với đạo trời vậy mà để 
khuyên bảo ở tâm của người vậy. Nếu như Ngọ Dậu Tý Mão thời 
chuyên hỏa, chuyên kim, chuyên thủy, chuyên mộc là thực là bốn 
thứ tự đương thời lệnh, cát há chẳng lớn ở đớ, vÌ thế là Dân nhật. 
Dân được toàn cát thì Vương, Quan, Tương, Thủ cũng đều được 
toàn cát vậy. Thế mà Tho Chấn Khuê lấy thời Tử Tuyệt của bốn 
mùa là tượng của thứ dân hết sức vô lý. Tâm người mà ác, tuy Kiệt, 

Trụ, Đạo Chích vị tất đã muốn tử tuyệt cho thứ đân vậy. Còn 
những người thường sinh sôi, thịnh vượng như thế mới gọi là 
thường dân. Tuy một ngày, một đêm vạn lần sinh, vạn lần tử mà 
suốt từ cổ xưa vẫn không tử tuyệt vậy; chính là thường dân được 
yên, cớ phải là tượng Tủ Tuyệt chăng! Chỗ đó hoang đường, sai lầm 
đến thế, 


Lại xét "Lịch lệ" lấy Xuân Dạu, Hạ Tý, Thu Mão, Đông Ngọ là 
Thủ nhật; lấy Xuân Thìn, Hạ Mùi, Thu Tuất, Đông Sửu là ngày Lao 
Thiệu Thái Cù làm "Lịch thần nguyên thủy" bảo là Thủ với Lao hai 
chữ gần giống nhau, mà còn thay đổi sai lầm, thời cát hung tất cả 
đều do loại mà tụ hội, còn với nghĩa ngũ thắng thì vừa đúng phù 
hợp. Rất có lý, nay theo thế. 


THÍCH Ý 


Vương nhật, Quan nhật, Tương nhật, Dân nhật, Thủ nhật, đều 
là thời cát ở trong tháng dùng để làm việc. Ngày đó nên ra mệnh 


428 


lệnh chơ tướng, đóng kín biên cương, lên quan nhận chức, lâm chính 
sự, thân dân. : Ỉ 


Vương nhật chỉ ra mùa xuân ngày Dần, Hạ Tị, Thu Thân, Đông 
Hợi (sau đổi là Quan nhật) đều là thời bốn mùa đương vượng. 


Quan nhật chỉ ra mùa Xuân ngày Mão, Hạ Ngọ, Thu Đạu, Đông . 
Tý (sau cải là Vương nhật) đều là thời bốn mùa Lâm quan. 


Tương nhật là Xuân Tị, Hạ Thân, Thu Hợi, Dông Dần; đều là 
thời sinh ra chính thời lệnh của bốn mùa 

Ba trường hợp ở trên đều là tượng cực vượng, nên từ thiên tử, 
đến vương hầu, bách quan đều thông dụng. 


Thủ nhật là Xuân Thìn, Hạ Mùi, Thu Tuất, Đông Sửu đều là 
bốn mùa thổ thần đương vượng, vì vậy, thần trông giữ nên đóng kín 
biên cương. 


Dân nhật là Xuân Ngọ, Hạ Dậu, Thu Tý, Đông Mão; ấy là thời 
chính hội chỗ sinh ra bốn mùa. Nhưng không giống với ngày Tương. 
Ngày Tương là dương. Dân nhật là âm, tượng thần là dương mà dân 
là am, Mà còn Ngọ Dậu Tý Mão là chuyên hỏa, chuyên kim, chuyên 
thủy, chuyên mộc; là chính thời lệnh thực của bốn mùa, là cát lớn 
hơn hết; vì thế mới lấy là Dân nhật. Cho nên đân được toàn cát, thời 
thiên tử bách quan cũng được toàn cát. 


Tào Chấn Khuê lấy thời Tử Tuyệt của bốn mùa là tượng cho thứ 
dân, hết sức vô nghĩa lý. 


GÓI Y 


Túc giá lấy Dân nhật xem tạo ra là cái thực đương thời lệnh của 
bốn mùa, tối cát, tối thiện cho là dân được toàn cát, thời thiên tử, 
tram quan đều được toàn cát, bởi có trước an vui đến "quan vi 
khinh, dân vi trọng" của phong tục còn để lại tư tưởng lấy dân làm 
gốc, cao xa đối với hạng Tào Chấn Khuê. Tuy nhiên như thế đó là tư 
tưởng của đẳng cấp phong kiến vẫn không thể tránh khỏi. Thời đại 
khiến cho như vậy. 


429 


TỨ KÍCH 


wÒ\ 


"Thông thư" nói rằng: "Tứ kích:.Xuân Tuất. Hạ Sửu. Thu Thìn 
Đông Mùi. Ngày này ky việc quân". 
"Khảo nguyên" nói rằng: "Tứ kích là chỗ bốn mùa xung với thời. 


430 


Mộ vậy". Như Xuân, nguyệt kiến là Dàn, Mão, Thìn; Thìn với Tuất 
xung nhau vì vậy Tuất là Tứ kích. Ngoài ra phỏng theo thế. 


Xét bốn quí lấy thổ vượng là Thủ nhật, Tứ kích xung với nó vậy. 
_ Xuân thổ vượng ở Thìn, mà Tuất kích vậy. Hạ thổ vượng ở Mùi mà 


Sửu kích vậy, Thu, Đông cũng như thế, vÌ vậy nơi rằng ngày đó ky 
các việc xuất quân, phòng bị bờ cõi, 


THÍCH Ý 


Tứ kích chính là thời đối xung với ngày thổ vượng trọng bốn 
quí. Cụ thể là Xuân Tuất, Hạ Sửu, Thu Thìn, Đông Mùi. Ngày đó ky 
xuất quân. 


.431 


CỬU KHÔNG 


"Quảng thánh lịch" nơi rằng: Cửu không là sát thần trong tháng. 
Ngày đó ky tu tạo kho hàng, xuất nhập tiền của. 


"Lịch l ệ' nói rằng: Cửu không tháng giêng tại Thìn, nghịch 
hành bốn qúy. 


482 


Tào Chấn Khuê nói rằng: Cửu không là thời phá bại mộ khố. 
Phá khố thời không, xung thời bại. Giả như thời lệnh tháng Dần, 
Ngọ, Tuất; hỏa khố tại Tuất, Thìn có thể xung bại vậy. Tháng Hợi 
Mão Mùi; mộc mộ tại Mùi, Sửu cớ thể xung bại vậy. Tháng Tị Dậu 
Sửu; kim mộ tại Sửu, Mùi có thể xung bại vậy. Tháng Thân Tý 
Thìn; thủy mộ tại Thìn, Tuất có thể xung bại vậy. 

Nay lịch gia, truyền cùng Cửu khám, Cửu tiêu cùng vận hành là 
không phải, Dại thể chỗ truyền có làm lẫn; ghi nhớ tuế lịch cũng chỉ 


là nghịch hành bốn quí. 
THÍCH Ý 


Cửu không là thời đối xung với tam hợp ngũ hành mộ khố. Khố 
bị xung kích thời phá bại nên Cửu không là sát thần trong tháng. 
Ngày đó ky tu tạo kho hàng, xuất nhập tiền hàng, 


433 


"Quảng thánh lịch" nói rằng: Ngũ mộ, thời tứ vượng của Mộ vậy. 
Ngày này ky xây dựng, động thổ, làm lễ cưới, xuất quân. 

"Lịch lệ” nơi rằng: "Ngũ mộ, tháng giêng, tháng hai: Ất "nùi; 
tháng tư tháng năm: Bính tuất; tháng bảy, tháng tám: Tần sửu, 
tháng mười, tháng mười một: Nhâm thìn, tháng tứ quí Mậu thìn 
vậy”. 


484 


Tào Chấn Khuê nơi rằng: Ngũ mộ, ngũ hành vượng, can tự lâm 
vào thời Mộ vậy. 

Thập can, tượng cho thân thể, nếu xây dựng động thổ, tựa hồ 
lâm vào vị trí vô khí vậy. Lại lấy can làm tượng, nếu là việc làm lễ 
cưới thời như tự lâm vào vị trí tử khí vậy. Lại lấy can là ta, nếu xuất 
quân chỉnh phạt, thời tự lâm vào đất Tủ, Mộ vậy. Vì thế ky Già như 
tháng giêng, tháng hai mộc vượng mộc Mộ ở Mùi, lại thêm Ất mùi, 
là tự lâm vào thời mộ vậy. Ngoài ra phỏng theo thế. 


THÍCH Ý 


Ngũ mộ là ngũ hành can vượng tự lâm vào thời Mộ, ví như: 
tháng giêng, tháng hai mộc vượng, mộc Mộ tại Mùi. Nếu Ất (mộc) 
thêm vào Mùi, chính là tự lâm vào thời Mộ. Bởi vì thập can là tượng 
thân thể, tượng trưng cho trượng phu và tự mỉnh, lâm vào Mộ thời 
không cát; cho nên ngày này ky: tu tạo, làm lễ cưới, xuất quân. 


485 


TỨ HAO - TỨ PHẾ - TỨ KY - TỨ CÙNG . 
Bát Long - Thất Điểu - Cửu Hổ - Lục Xà 


"Tổng thánh lịch" nói rằng: Tứ hao, là thời bốn mùa hưu nghỉ, 
can lâm vào phân, chí vậy. Ngày này ky họp với thân nhân, ra quân, 
mở kho bàng, bố thí cho kẻ mắc nợ, 


436 


"Lịch lệ" nới rằng: Xuân: Nhâm tý, Hạ: Ất mão, Thu: Mậu ngọ, 
Đông: Thn dậu. 

Tào Chấn Khuê nơi rằng: Vật cùng nhau phân ra, tất tản mạn 
vậy. Dến hết tận vậy. Ấy là số âm đương hết tận mà cùng nhau 
phân ra vậy. Lại can được lâm vào nghỉ ngơi vì vậy gọi là Hao. 

"Khảo nguyên" nới rằng: Ngày Tứ Hao vốn là can nghỉ, chỉ cũng 
nghỉ vậy. Xuân: Nhâm tý, can chỉ đều thủy. Hạ: Ất rão, can chỉ đều 
mộc. Thu: Mậu ngọ, can thổ mà chỉ hỏa. Đông: Tần dậu, can chỉ đều 
kim. : 

*Đõng nguyên kinh" nói rằng: "Hỏa không khắc kim" làm sao 
thổ vượng sinh kim mà hỏa cũng sinh kim vậy sao? Đại để Xuân 
mộc vượng thì thủy hao, Hạ hỏa vượng thời mộc hao, Thu kim 
vượng thời hỏa, thổ hao, Dông thủy vượng thời kim hao, vÌ vậy bảo 
ràng Tứ hao. 

"Quảng thánh lịch" nơi rằng: Tứ phế là thời bốn mùa suy yếu 
tàn tạ vậy. Ngày này ky xuất quân chỉnh phạt, làm nhà, đón dâu, 
cất đất, ban cho tước quan, nạp tài, khai trương. l 

*Lịch lệ" nói rằng: Xuân: Canh thân, Tân dậu. Hạ: Nhâm tý, 
Qúy hợi Thu: Giáp đần, Ất mão. Dông: Bính ngọ, Đinh tị. 

*Bồng doanh kinh" nơi ràng: Tứ phế là ngũ hành vô khí, thời 
phúc đức không lâm. Trăm việc ky dùng. 

Tho Chấn Khuê nơi rằng: Tứ phế, can chỉ đều tuyệt vậy. Giả 
như thời lệnh, Canh thân, Tân dậu tuyệt ở Xuân: Dần Mão Thìn vậy 
chúng phỏng theo như thế. 

"Thần sát khởi lệ" nói rằng: Tứ ky - Xuân: Giáp tý - Hạ: Bính 
tý. Thu: Canh tý. Dông: Nhâm tý hợp ngày Tứ cùng tức là Bát long, 
Thất điểu, Cửu hổ, lục xà. 


4ð/ 


"Tổng yếu lịch" nói rằng: Tứ cùng - bảo Hợi là thời âm tuyệt 
đem vượng can bốn mùa lãm vào, vì vậy nói là Tứ cùng. Chỗ ngày 
nó trực không thể đi xa, chính phạt, xuất nộp tài vật. 

"Lịch lệ" nói rằng: Xuân: Át hợi, Hạ: Dinh hợi, Thu: Tân hợi, 
Đông: Qúy hợi. 

Tào Chấn Khuê nơi rằng: Hợi địa chị, chẳng phải là thời ở vị trí 
cực âm, bốn mùa lấy âm can phối vào, vì thế gọi là Tứ cùng. 

"Tổng yếu lịch" nói rằng: Bát long, Thất mã, Cửu hổ, Lục xà các 
ngày đó không thể nghênh hôn, làm lễ cưới. 

"Lịch lệ” nói rằng: Xuân: Giáp tý, Ất hợi là Bát long. Hạ: Bính 
tý, Dinh hợi là Thất mã. Thu: Canh tý, Tân hợi là Cửu hổ. Đông: 
Nhâm tý, Qúy hợi là Lục xà. 

Tào Chấn Khuê nơi rằng: Hợi, âm khí đến cực; Tý, dương khí sơ 
sinh. Ấy là thời âm đương khí tuyệt, rơi rụng tàn tạ vậy. Thập can 
tượng phu, mười hai chỉ tượng phụ, nơi là lấy vượng can bốn mùa 
phối cho Hợi, Tý; ấy là phu vượng mà phụ tuyệt, còn ta lâm vào 
tuyệt địa, vì vậy dùng phải ky. 

"Khảo nguyên" nói rằng: Giáp, Ất mộc phương Đông, là Thanh 
long, thành số của nơ là 8. Bính, Đinh hóa phương Nam là Chu tước 
thành số của nó là 7. Canh, Tần phương Tây, kim là Bạch hổ, thành 
số của nó là 9. Nhâm, Qúy thủy phương Bắc là Quy xà, thành số của 
nó là 6(1, Vì thế mỗi cái nhân thế lấy làm tên. 

Xét ngày Tứ hao can chỉ đều là khí hưu vậy 

ngày Tứ phế can chi đều là tử khí 

ngày Tứ kị lấy bản thời lệnh của dương can gia vào thời đầu 


(1) Số.của Bát long. Thất điểu, Củu hồ. Lục xà nguyên từ Hà đồ sinh ra. Xem ở nguyên bản 
điều nói về Hà đồ. 


438 


ngày Tứ cùng lấy bản thời lệnh của âm can gia vào thời đuôi. 

Hưu, tử vốn đã là thời chẳng cát rồi, bản thời lệnh dương can 
gia Tỷ, bản thời lệnh âm can gia Hợi, há cũng hung sao? Xin nói 
rằng: đạo Dịch. Thiên đức không thể là đầu, nay lấy đương can mà 
lại đóng ở thời đầu, ấy là đầu vậy; đạo đất vô thành, nay lấy âm can 
mà lại đóng ở thời đuôi, ấy là thành vậy. Tất cả đều lấy chỗ cực 
vượng mà thành hung, không phải nghĩa suy rụng tàn tạ vậy. Cho 
đến nghỉa của Bát long, Thất điểu, Cửu hổ, Lục xà cũng vốn như 
thế. Dại thể Xuân Giáp tý, Ất hợi là hợp, thời là dương can của 
Xuân đóng vào chỗ đầu; âm can của Xuân đớng vào chỗ đuôi, toàn 
bộ đầy đủ không sót gì rồi. Vì vậy nói là Bát long, Bát là số của mùa 
Xuân, long là con vật của mùa Xuân giống như số của mùa Xuân 
toàn cát đã tận, tại đây rồi. "Dịch" nói rằng: "Nhà nào tích thiện tất 
có dư phúc". Thiên địa tuần hoàn không cùng, vạn hóa ngày một. 
mới, tất cả đều do khí đầy tràn, hư mà xuất ra. Không dư chút nào, 
không phải đạo trời, vÌ vậy phải ky. 


THÍCH Ÿ 


Xuân: Nhâm tý, Hạ: Ất mão, Thu: Mậu ngọ, Đông: Tân đậu gọi 
là Tứ hao. Mùa đó, can chỉ ngũ hành đều đương lãm vào trạng thái 
nghỉ ngơi. Như Xuân Nhâm tý là thủy, trời Xuân mộc vượng, mộc 
vượng thời thủy hao. Các trường hợp khác cũng vậy. Vì thế gọi là Tứ 
hao. 

Xuân: Canh thân, Tân dậu; Hạ: Nhâm tý, Qúy hợi; Thu: Giáp 

_đần Ất mão; Đông: Bính ngọ, Dinh tị gọi là Tứ phế. Mùa đó can chỉ 
ngũ hành đều lâm vào trạng thái Tử Tuyệt. Như Canh thân, Tân 
dậu tuyệt ở trời Xuân Dần Mão Thìn. 


Xuân: Giáp tý, Hạ: Bính tý, Thu: Canh tý, Đông: Nhâm tý gọi là 


439 


Tứ ky, do bản thời lệnh đương can gia vào thời đầu mà được, 
Xuân: Ất hợi, Hạ: Dinh hợi, Thu: Tân hợi, Dông: Qúy hợi gọi là 
Tứ cùng, do bản thời lệnh âm can gia vào thời đuôi mà được. 

— Tứ ky, Tứ cùng hợp lại mà khởi: Xuân: Giáp tý, Ất hợi gọi là 
Bát long; Hạ: Bính tý, Dinh hợi gọi là Thất điểu; Thu: Canh tý, Tân 
hợi gọi là Cửu hổ; Đông: Nhâm tý, Qúy bhợi gọi là Lục xà. Thứ tự 
mấy con số đó và tên các con thú là qăn cứ vào Hà đồ lấy tới chỗ 
thuộc bốn phương các con thú mà dùng. Nhân vì chúng đều cực 
vượng, không có dư chút nào, vì thế không cát, trăm việc đều ky 
dùng. 


GÓI Ý 


Tứ kích, Cửu không, Ngũ Mộ, Tử hao, Tứ phế, Tứ ky, Tứ cùng, 
các loại đó đều do ngũ hành vượng tướng hưu tù mà lại. Chỗ dùng ý 
vốn đã khổng thể không bàn luận, vấn đề ở chỗ ngày ky số hung 
thần đớ, nghiên cứu thấy Ít nhiều xuất ra từ sự thực khách quan, 
cũng có Ít nhiều sinh ra từ yếu tố tâm lý, cần được nghiên cứu thực 
chất. Dấy lại qui kết đến chúng ta lại đề ra đến vẫn đề căn bản. 
Người xưa đối với việc qui nạp ngũ hành cực kỳ suy điến là không 
khoa học? 


440 


“Quảng thánh lịch” nới rằng: "Cửu khâm là sát thần trong 
tháng. Ngày đó ky đi thuyền qua sông, tu bổ đê điều xây tường bao 
quanh nhà, lợp nhà, cất nóc". 

"Lịch lệ" nói rằng: "Cửu khâm đớ, tháng giêng tại Thìn, nghịch 
hành tứ quí. Tháng năm tại Mão, nghịch hành tứ trọng; tháng chín 
tại Dần, nghịch hành tứ mạnh. : 


441 


Tào Chấn Khuê nơi rằng: "Khảm đó, hãm vậy, hiểm vậy, không. 
yên ổn vậy, nghĩa cũng giống Cửu tiêu. 

"Quảng thánh lịch" nơi rằng: Cửu tiêu là sát thần trong tháng. 
Ngày đó ky luyện lò đúc đồ, trồng trọt, tu bổ vườn tược. 

"Lịch lệ" nới rằng: Tháng giêng tại Thìn, nghịch hành tứ quí. 
Tháng năm tại Mão, nghịch hành tứ trọng. Tháng chín tại Dần, 
nghịch hành tứ mạnh. 

Tào Chấn Khuê nói rằng: Cửu khảm, Cửu tiêu là sát thần trong 
tháng ngược với đạo trời đất vật. Giả như tháng giêng, bai, ba, tư là - 
tháng đầu năm ở vị trí phương Đông, đương lấy mạnh thời để sinh 
vạn vật nay lại lấy Thìn là qúy thời để thu sát vạn vật, đó là nghịch 
vậy. Tháng năm, sáu, bây, tám là tháng giữa năm, nay tuy đùng 
trọng thời để thành thục vạn vật. Song le đầu năm không thể cùng 
sinh ở đó, há có thể thành thục được sao. Tháng chín, mười, mười 
một, chạp là cuối năm, là mùa vạn vật thu tảng, nay muốn lấy thời 
mạnh để sinh dục vạn vật, há cớ được sự sinh dục vậy sao! Ấy là 
nghịch đạo trời đất vạn vật không có thể thành tựu được, : 

Xét Dần, Ngọ, Tuất là tháng hỏa đi ngược Thìn, Mão, Dần, Hợi, 
Mão, Mùi là tháng mộc, lại nghịch hành Sửu, Tý, Hợi; Than, Ty, 
Thìn là tháng thủy lại nghịch hành Tuất, Dậu, Thân; Tị, Dậu, Sửu là 
tháng kim lại nghịch hành Mùi, Ngọ, Tị Hỏa nghịch hành đến mộc 
thời lửa thành cháy tràn lan cả, mộc nghịch hành đến thủy thời mộc 
sa vào chỉm đấm quá mức thủy nghịch đến kìm thời thủy hay kích 
bác quyết liệt, kim nghịch đến hỏa thời kim bị nung chảy đến tiêu 
tan. VÌ vậy gọi là Cửu khảm, gọi là Cửu tiêu. Như vậy, theo thủy hỏa 
lấy để đạt hai tên gọi đó, vì thế lịch gia chỉ ky các việc đi thuyền qua 
sông, luyện đúc, trồng trọt; nghĩa cho là không hại lớn, nay theo như 
thế. 


442 


THÍCH Ý - 


Cửu khảm, Cửu tiêu là sát thần trong tháng. Ò Dần, Ngọ, Tuất 
là ba tháng hỏa thÌ chúng ở Thìn, Mão, Dần. Ba tháng mộc Hi, 
Mão, Mùi thì chúng ở tại Sửu, Tị, Dậu. Ba tháng thủy Thân, Tý, 
Thìn thỉ chúng ở tại Tuất, Dậu, Thân. Ba tháng kìm Tị, Dậu, Sửu 
thì chúng ở Mùi, Ngọ, Tị đều là nghịch hành. Hỏa nghịch đến mộc 
thời thành tai, mộc nghịch đến thủy thời chìm đám, thủy nghịch đến 
kim thời chống chọi, kim nghịch đến hỏa thời bị nấu tiêu tan, cho 
nên gọi là Cửu khảm, Cửu tiêu. Ngày đó kị các việc đi thuyền qua 
sông, luyện đúc, trồng trọt. 


GỌI Ý 


Nghịch hành thời không hợp với đạo của trời đất, vạn vật nuôi 
nấng, chửa đẻ, sinh trưởng. Cho nên ngày đó ky trồng trọt, lại nhân 
ngày đó hỏa nghịch về mộc thành tai, mộc nghịch về thủy thời chìm 
đám, kim nghịch về hỏa thời bị nấu tiêu tan, cho nên lại kị luyện 
đúc, lợp nhà, đi sông nước. 


443 


NGŨ HƯ 


"Khu yếu lịch" nới rằng: Ngũ hư là thời tuyệt của bốn mùa. 
Ngày đó ky mở kho hàng, kinh doanh, cấy trồng, xuất tiền của châu 
báu, cấp cho người vay ng. 

"Lịch lệ" nói rằng: Ngũ hư: Xuân: Tị Dậu Sửu. Hạ Thân Tý Thìn 
Thu: Hợi Mão Mùi. Dông Dần Ngọ Tuất vậy. 


444 


Tao Chấn Khuê nới rằng: Ngũ hư là thời bốn mùa đều gặp 
tuyệt. Vật tuyệt thời phối vào bị tổn hại, trong đó hư mà không 
thực, vì thế gọi là hư. Như Xuân mộc vượng, Tị Dậu 5ửu là kim 
tuyệt vậy. Hạ hỏa vượng thời thủy Thân Tý Thìn tuyệt. Thu kim 
vượng, mộc Hợi, Mão Mùi tuyệt Đông thủy vượng, hỏa Dần Ngọ 
Tuất tuyệt vậy. 


THÍCH Ý 


Ngũ hư là ngũ hành tại bốn mùa gặp thời tuyệt. Như tiết Xuân 
mộc vượng, kim tuyệt, cho nên lấy Tị, Dậu, Sửu là kim làm Ngũ hư 
của mùa Xuân. Vật tuyệt thời tốn hại mục nát, mục nát thời hư, cho 
nên gọi là hư. Ngày đở kị kinh doanh cùng các việc xuất tiền của. 


GÓI Ý 


Khảm, Tiêu tượng trưng thủy hỏa thành tai, cho nên kị làm việc 
có liên quan với thủy hỏa. Ý hao tuyệt vị ngấm vào hao, cho nên kị 
kinh doanh, xuất tiền của. Chúng ta phát hiện ở chỗ đó, thuật trạch 
cát rõ ràng lấy ngũ hành suy diễn. Töm lại là giống triết học chính 
trị của nước ta, sinh hoạt triết học có quan hệ chặt chẽ để mọi người 
đạt được nguyện vọng hướng đến bình yên, thuận toại, phát đạt, 
thành công, thậm chí cớ thời cơ bản phân không rành mạch ai là 
chủ ai là thứ. 


445 


BÁT PHONG - XÚC THỦY LONG 


öÕN 
L—= ⁄ 
_ ` % 
» ⁄ ` © «4 v 
_ 2.,®**4«®& X 
„` ch 
XÀI ⁄. 
S vÉ ^° 
II HE 5 
ì se 
Š H l} = 
k) e> 
KÀ “ ` s gO 
`` Ẫ 
` 4® ' sÉ TL 
%N®% NM/ZG 
K2 = về 
Tỷ 


"Khu yếu lịch" nói rằng: Hàm trì, Chiêu điêu, Bát phong, Xúc 
thủy long, trực ở ngày nào ky đi thuyền, đi qua sông, lội giang hà. 


"Lịch lệ” nói rằng: Bát phong: Xuân: Đinh sửu, Kỷ đậu () Hạ: 
Giáp thân, Giáp thìn. Thu: Tân mùi (2) Dinh mùi. Dông: Giáp tuất, ` 


(1) Kỷ đậu ứng làm Dịnh-tj 
(2) Tần mùi ứng làm Đính hợi 


446 


Giáp dần. Xúc thủy long: Bính tý, Qúy sửu, Qúy mùi. 

Tào Chấn Khuê nới rằng: Bát phong là gió của bát tiết, bát quái. 
Mọi cái đều lấy bốn ngôi vị sau kiến một thời là bốn ngôi vị của 
phong, đem tam hợp thời trước đớ là thứ bậc của tiết phong Như 
Lập Hạ, kiến Tị lấy Thìn là hợp với Hạ phong, Thân là tam hợp 
trước Thìn là Hạ chí phong vậy. Giả như thời lệnh Lập Xuân, kiến 
Dần, lấy Sửu ở trước kiến là chính phong, đem Đỉnh phối vào dùng 
cái ý ôn hòa vậy. Lấy Dậu là bàng phong, đem Kỷ phối vào, dùng Kỷ 
thổ là đất Trường sinh vậy. Lập Hạ, kiến Tị lấy Thìn là chính phong, 
Thân là bàng phong, đều đem Giáp phối vào, sau Lập Hạ thế gió cực 
nhẹ, vÌ vậy phối với Giáp để sinh vậy. Lập Thu, kiến Thân, lấy Mùi 
là chính phong mà không dùng bàng phong, bảo rằng Thu phong dễ 
sát và không có tính dưỡng dục, đem Tan phối vào, dùng tượng của 
Kim phong, lại đem Dinh phối vào để cho còn cái khí ôn hòa. Lập 
Đông, Kiến Hợi, lấy Tuất là chính phong, Dần là bàng phong, đều 
đem Giáp phối vào, lấy phong minh (kêu, hót) của mùa Đông, thế nó 
cực lớn, phối với Giáp mộc để lấy sinh phong cùng chung là bát tiết, 
vì thế gọi là Bát phong. 

Xúc thủy long - Xúc là phạm vào, long là vật ở đưới nước; Nhâm 
Qúy, Hợi, Tý đều là thủy. Có thể cùng với thủy tương thắng hỏa, thổ 
vậy. Hỏa ở trên là Bính, thổ đóng ở đưới là thời tứ quí, chính là 
chính vị của long. Chỗ Nhâm thủy đóng ở Tuất Hợi là ngôi vị của 
Càn là trời, có tượng long ở đó, vì thế duy còn Bính tý, Qúy mùi, 
Qúy sửu là ngày Xúc thủy long. 

Theo "Linh khu kinh" nói rằng: 1 là trời, 2 là đất, 3 là người, 4 
là thời, 5 là Am, 6 là luật, 7 là tỉnh, 8 là phong, 9 là đã. Lại nơi 
rằng: Ngày Đông chí, Thái nhất đứng ở thời kỳ nấp kín, gió theo từ 
phương Nam đến là hư phong, giặc làm tổn thương người. Ngày Lập 
Xuân gió theo từ phương Tây đến, vạn dân lại đều ở trong hư phong. 


447 


Từ đó quan sát, nghĩa của Bát phong gốc của chúng đều như thế 
chăng Xuân: Dinh sửu, Dinh tị - Hạ: Giáp thân, Giáp thìn - Thu: 
Dinh mùi, Đinh hợi - Đông Giáp tuất, Giáp dần. Tị Sửu ở Xuân, tức 
Ngũ hư Tị Dậu Sửu mà nó đi đến Dậu là chính vị. Thân Thìn ở Hạ, 
tức Ngũ hư Thân Tý Thìn mà nó đi tới Tý là chính vị. Thu, Đông có 

'thể suy ra được. Đại để chính phong còn có thể, mà tà phong lại 
càng hung. Nó lấy Dinh Giáp mộc làm phong, phong lại xuất ra ở 
hỏa. 

Xúc thủy long đớ thủy lại chạt nhật. Long là loài đứng đầu thủy 
tộc. Tý là thủy cung, Qúy tức Tý vậy. Can là thủy mà chỉ lại chặt 
can, Với chỉ là thủy mà can lại là chỗ bị chỉ chặt, tất cả đều do phạm 
vào trong thủy của long vậy. Chiêu diêu tức Lục nghỉ, Lực nghỉ tức 
Thiên cương, âm kiến xung nhau. Hàm trì là đất ngũ hành tắm gội. 
Dều xem đồ hình trước, vì thế không rõ. Xúc thủy long, bất luận, 
trong cả bốn mùa đều phải kị ba ngày ấy, vÌ thế không có đồ hình, 
bơi lội ở sông nước đều phải kị, vì vậy mà bất chước mà đặt ra. Mà 
Hàm Trì, Chiêu diêu không hiềm thấy trùng, riêng sắp bầy một 
nghĩa như vậy. 


THÍCH Ÿ 


Bát phong chỉ Xuân là ngày Định sửu, Dinh tị. Hạ: Giáp thân, 
Giáp thìn - Thu Đình mùi, Đinh hợi - Dông: Giáp tuất, Giáp dần Bát 
phong dùng cùng loại nghĩa với Ngũ hư, tức Ngũ bư tam hợp cục mà 
đi tới chỗ chính vị của nó. Như Xuân Tị Sửu, chính là Ngũ hư Tị. 
Dậu Sửu mà đi đến chính vị Dậu của nó. Hạ: Thân Thìn chính là 
Ngủ hư Thân Tý Thìn mà đi đến chính vị Tý của nó, Thu, Đông 
cũng như vậy. Bát phong mà tà, có thể biết là nó hung. : 


Xúc thủy long chỉ ngày Bính tý, Qúy sửu, Qúy mùi. Ò đây trời 


448 


trên thực tế là thủy đúng phạt ngày. Hoặc là can là thủy mà là chỗ 
chi phạt, hoặc là chỉ là thủy mà phạt can. Long là đứng đầu thủy 
tộc, bất luận là phạt thủy hoặc là chỗ thủy phạt, đều có xúc phạm 
vào thủy của long, cho nên gọi là Xúc thuy long, vì thể ngày Bát 
phong, Xúc thủy long kị đi thuyền, đi qua sông, bơi lội ở sông. 


GÓI Ý 


Cổ đại bởi vì sinh sản lực cùng với khoa học, kỹ thuật bị chế ước 
nhát triển, đường thủy hiểm ác; do thế cái lý về Bát phong, Xúc 
thủy long tuy khả nghỉ, mà kỳ tình thời cổ thể thông cảm. 


44u 


BẢO - NGHĨA - CHẾ - CHUYÊN - PHẠT nhật 


_ IÔH 
lÊUud+  nẹa 
82  mụ. 


9Q Xi 
ƯợÁnu2 9EW 


"Hoài Nam Tử” nơi rằng: Tử (con) sinh mẫu (mẹ) gọi là Nghĩa' 
Mẫu sinh tử gọi là Bảo. Tử mẫu tương đắc gọi là Chuyên. Mẫu thắng 
tử gọi là Chế. Tử thắng mẫu gọi là Khốn. Đem chế kích sát, thắng 


450 


mà không tới cực. Lấy chuyên theo việc mà có công. Lấy ngứa làm 
lý lập danh mà không bị sa đọa. Lấy 6do mà nuôi dưỡr g, vạn vật 
phồn thịnh: Lấy khốn mà khởi sự thời phá diệt, tử vong. 

"Độn Giáp kinh" nơi rằng: Ngày Bảo là can sinh chỉ - Ngày 
Nghĩa là chỉ sinh can. Ngày Chế là can khác chỉ, ngày này lợi hành 
quân. Ngày Phạt chỉ khác thời can, ngày này kị đánh dẹp, chỉnh 
phạt, xuất quân, cướp đất. Ngày Chuyên can chỉ ngũ hành tương 

- đồng, ngày này kị xuất quân. 

"Lịch lệ" nói rằng: Ngày Bảo: Dinh mùi, Dinh sửu, Bính tuất, 
Giáp ngọ, Canh tý, Nhâm dần, Qúy mão, Ất tị, Mậu thân, Kỷ dậu, 
Tân hợi, Bính thìn. 

Ngày Nghĩa: Giáp tý, Bính dần, Định mão, Kỷ tị, Tân mùi, 
Nhâm thân, Qúy dậu, Ất hợi, Canh thìn, Tân sửu; Canh tuất, Mậu 
ngọ. 

Ngày Chế: Ất sửu, Giáp tuất, Nhâm ngọ, Mậu tý, Canh dần, 
Tân mão, Qúy tị, Ất mùi, Bính thân, Dinh đậu, Kỷ hợi, Giáp thìn. 

Ngày Phạt: Canh ngọ, Tần tị, Bính tỷ, Mậu dần, Kỷ mão, Qứi 
mùi, Qúy sửu, Giáp thân, Ất đậu, Kỷ hợi, Nhâm thìn, Nhâm tuất. 

Ngày Chuyên: Giáp dần, Ất mão, Dinh tị, Bính ngọ, Canh thân, 
Tan dậu, Qúy hợi, Nhâm tý, Mậu thìn, Mậu tuất, Kỷ sửu, Kỷ rùi. 

Tào Chấn Khuê nói rằng: Can sinh chi đó là được thiên thời. Chỉ 
sinh can được địa lợi đấy. Can khác chỉ được nhân hòa, ta có thể chế 
kẻ khác được. Vì thế can là trời, là ta; chi là đất, là kẻ khác. Ngày 
Phạt, kẻ kia khác ta. Can là tôn (quí), là ta chỉ là tỉ là kẻ kia, ấy là 
tỉ phạt vào tôn, kả khác khắc vào ta, đó là nghia nghịch vậy. Nay 
can chỉ đồng loại, kẻ khác với ta cùng đức, thế hai bên tương dịch, 
bất phân thắng phụ (bại) vì vậy kị xuất quân. 


451 


"Khảo nguyên" nói rằng: Ngày Chuyên cũng có tên là Hòa nhật. 

Theo "Hoài Nam Tử" lấy ngày Chuyên là cát, bảo là lấy Chuyên 
dùng làm việc thời có công; mà "Độn Giáp" thời lấy ngày Chuyên là 
hung. Nay xét chỗ ky của ngày Chuyên, chỉ tại hành quân, tự nó vốn 
đã ứng theo "Hoài Nam", đem gộp vào ngày cát mà luận. 


THÍCH Ý 

Can sinh chỉ gọi là ngày Bảo, đó là được thiên thời. 

Chỉ sinh can gọi là ngày Nghĩa, đó là được địa lợi 

Hai ngày đó đều là ngày cát. 

Can khắc chỉ gọi là ngày Chế; can là ta, chỉ là kẻ khác, ta thắng 
kẻ khác, cho nên ngày đó lợi hành quân. 

Chi khắc can gọi là ngày Phạt, ta bị kẻ khác khác, cho nên kị 
xuất quân. 

Can chỉ ngũ hành tương đồng goi là ngày Chuyên; thời đó thế 
lực ta với địch ngang nhau bất phân thăng bại cho nên kị xuất quân. 
Nhưng đối với các sự tình khác có lợi cho thành công, nhân vì đó là 
tượng trưng kẻ kia với ta cùng đức. 


GỌI Ý 


Theo ngũ hành của can chỉ sinh khấc hay tị hòa, phân biệt là 
cương nhu, cát bung, lấy để định là nên hay ky, theo hay không 
theo, tại nước ta đã có từ rất lâu. Thi thời tiên Tần từ đớ đã lưu 
hành "việc ngoài lấy ngày cương, việc trong lấy ngày nhu" thành tập 
tục. Bất luận là nó không có đạo lý chân thực. Loại này người xưa 
nỗ lực tuân theo phép tự nhiên, thời tỉnh thần để theo việc đều là 
được chỉ định rành mạch. 


452 


BÁT CHUYÊN 


"Tầng môn kinh" nói rằng: Ngày Bát chuyên kị xuất quân, cưới 
xin, Dinh mùi, Kỷ mùi, Canh thân, Giáp dần, Qúi sửu là ngày đó. 

Theo Bát chuyên chỉ có năm ngày, chỗ mười can gối thác chỉ ở 
tám chả, không đóng ở Tý Ngọ Mão Dậu. Mà trong tám chỉ đó, lục 
giáp tuần hoàn can chỉ gặp nhau, thời gọi là Bát chuyên. Kị xuất 


453 


quân, kẻ kia với ta cùng một ngôi vị thời kết hợp với nhau yên ổn()), 
Kị việc cưới xin, am dương cùng ở chung thời không có. phân biệt. 


THÍCH Ý 


Ngày Bát chuyên chỉ năm ngày: Dinh mùi, Kỷ mùi, Canh thân, 
Giáp dần, Qúi sửu. Mấy ngày này can chỉ cùng một chỗ, một phương 
vị, bỉ ngã (ta người) không phân biệt, âm dương cùng ở chung, cho 
nên kị xuất quân, việc cưới xin. 


GÓI Ý 


Chỗ các nhà âm dươag ngủ hành thuyết về Bát chuyên với chỗ 
đó không giống nhau. Thuyết đó hiểu là, tại sáu mươi can chi nhiều 
nhất có mười hai chỗ trong đó (từ Giáp tý đến Qúy hợi) trừ ra Qúy 
sửu, Bính thìn, Mậu ngọ, Nhâm tuất, còn ngoài ra tám chỗ đều là 
cùng một khí trùng với nhau, gọi là Bát chuyên. Những ngày ấy khí 
thiên địa bất hòa vì vậy trăm sự không thuận. 


(1) Giao tuy: quân đội 2 phía tự triệt thoái 


454 


"Thông thư" nói rằng: Giáp thìn, Ất tị, Canh thìn, Tần tị, Bính 


thân, Mậu tuất, Đinh hợi, Kỷ sửu, Nhâm thân, Qúy hợi; mười ngày 
đó Lộc đều rơi vào Không, vì vậy gọi là Vô Lộc. Như: 


- Giáp Lộc tại Dần, Ất: Lộc tại Mão. Giáp thìn tuần, Dần, Mão 


455 


Không, vÌ vậy Giáp thìn, Ất tị là Vô lộc. 

- Canh: Lộc tại Thân, Tân: Lộc tại Dậu. Giáp tuất tuần, Thân 
Dậu Không, vì vậy Canh thìn, Tân tị là Vô lộc. 

- Bính, Mậu: Lộc tại TỊ. Giáp ngọ tuần, Tị Không vì vậy Bính 
thân. Mậu tuất là Vô lộc. 

' - Đỉnh, Kỷ: Lộc tại Ngọ. Giáp thân tuần Ngọ -Không vì vậy Dinh 
hợi, Kỷ sửu là vô lộc. 

- Nhâm: Lộc tại Hợi. Giáp tý tuần Hợi Không vì vậy Nhâm thân 
là Vô lộc. 

- úy: Lộc tại Tý. Giáp dần tuần Tý Không, vÌ vậy Qúy hợi là 
Vô lộc. 

Mười ngày ấy tên gọi là ngày Vô lộc, lại gọi là ngày Thập ác đại 
bại. Nhưng cũng tùy theo mỗi năm với bản mệnh cần tránh đi. Như: 
năm Canh tuất, người tuổi Canh tuất là loại cần kị dùng ngày Giáp 
thìn vậy. 

Xét ngày Vô lộc chính là Lộc bị Tuần không hãm, vì vậy lấy làm 
kị. Nhưng mà Lục nhâm pháp Hỏa châu lâm, lấp đầy vào thời không 
là Không, chẳng thể không luận năm, tháng mà đã coi như mười 
ngày đó là không có Lộc. Như ngày Giáp thìn, Dần Lộc Không, 
nhưng Thái tuế, Nguyệt kiến, Thái dương tại Dần thời không phải là 
Không, mà ngày Giáp thìn năm tháng ấy tức không phải là ngày Vô 
lộc vậy. Các ngày khác phỏng theo như thế. Thuật sĩ mù về lý không 
hỏi năm, tháng mà đã kị. Bởi vì thế là quàng vào sự trói buộc, không 
thể thông được. Lại bảo rằng duy năm đối xung, vởi bản mệnh người 
đối xung là kị dùng ngày đó, thời lại quanh co cho là thông dung mà 
bội người lại tất sai làm không thể giải thích được. 


THÍCH Ý 


Giáp thìn, Ất tị, Canh thìn, Tân tị, Bính thân, Mậu tuất, Dinh 


456 


hợi, Ký sửu, Nhâm thân, Qúy hợi Lộc của mười ngày đó đều ở tại 
trong Tuần Không, cho nên gọi là Vô Lộc. Như Giáp Lộc tại Dần, Ất 
Lộc tại Mão. Giáp Thìn tuần Không ở trong Dần Mão. Vì thế Giáp 
thìn, Ất tị chính là ngày Vô lộc. Ngày đơ không cát. Như: g, như nếu 
Thái tuế, Nguyệt kiến hoặc Thái dương rơi vào trên Lộc đó thời 
không thế luận là Không được. VíÍ như ngày Giáp thìn Dần Lộc rơi 
vào Không, tháng Giêng, Nguyệt kiến tại Dần thời không phải là 
Không, tức là Giáp thìn tháng đó không phải là ngày Vô lộc. 


GÓI Ý 


Chính là đoán ngày Vô lộc, không có Thái tuế, Nguyệt kiến, 
Thái dương.... lấp đầy mà thực là Không, tại sao lại cơ thể đạt đến 
trình độ "Thập ác đại bại" nhỉ?! Chỉ sợ là không có cách làm cho 
người ta tin theo. 


TRÙNG NHẬT - NGŨ HỢP - NGŨ LY 


"Thiên bảo lịch” nói rằng: Trùng nhật lấy âm dương hỗn hợp ở 
Hợi, dương khởi ở Giáp tý mà thuận, âm khởi ở Giáp tuất mà 
nghịch, mà cùng đến Tị Hợi, vì vậy gọi là Trùng nhật. 

Ngày này kị làm việc dữ, lợi làm việc tốt lành. 


45B 


"Lịch lệ" nói rằng: Ngày Trùng là hai ngày Tị, Hợi 

Tao Chấn Khuê nối rằng: Hợi là vị trí âm cực, Khôn mở ra tại 
đơ. TỊ là vị trí dương cực, Càn mở ra tại đó. ấy là dương trong 
dương mà cũng là âm trong ảm, vÌ thế bảo là Trùng. Ngày này kị 
làm việc dữ sợ phạm trùng. Lợi cho làm việc tốt lành nên gặp lại 
nhiều lần. 

"Khu yếu lịch” nói rằng: Ngũ hợp là ngày lành trong tháng. 
Ngày đó nên làm các việc đính hôn nhân, họp thân hữu, lập ước, 
giao dịch. 

—— "Lịch lệ" nói rằng: Ngũ hợp là ngày Dần Mão 

Tào Chấn Khuê nói rằng: Mười can tượng cho chồng, mười hai 
chi tượng cho vợ. Nay bát đầu từ Tý, lấy Giáp phối với nhau đến 
Dậu thì dừng, không tới Tuất Hợi. Như vậy Tuất có thể tiến năm 
thời vào trong Dãn phối với Giáp, Hợi có thể tiến năm thời vào 
trong Mão phối với Ất mà thành lễ hội họp phu phụ, vì thế gọi là 
Ngủ hợp. Nếu là cái khác thì tiến năm khòng có chỗ hợp. Tuy cơ 
Thin phối trong Thân với Canh, Tị phối vào trong Dậu với Tân mà 
Thân. Dậu trái lại chỉ là Ngũ ly, "Dịch" nơi ràng: "một âm, một 
dương gọi là đạo", tạp thời theo nhau, hợp không hợp, cách ly vậy. VÌ 
thế gọi là Ngủ ly. . 

Theo "Lịch lệ” Ngũ hợp là ngày Dần, Mão mà Tào Chấn Khuê 
lấy Tuất Hợi để nơi, nghỉa nó chưa rõ ràng. Nay xét "Hán thư" nói 
rằng: "Giáp dần không có Tý", đó là nơi tuần trung Giáp đần không 
ở Tý Sửu vậy. Như vây Dân Mão là ngày Ngũ hợp, đem Dân phối với 
Giáp, Mão phổi với At, mà lục giáp quả là thành, có nghĩa là khẳng 
khái sau mới bát đầu khởi, thời khiến năm vị trí tương đắc mà mọi 
cái đều hợp, Dần Mão vậy, vì thế gọi là Ngũ hợp. Trái với như thế là 
Thân Dậu, lục thập Giáp ty tới Tuất Hợi là tuyệt thời chưa hẳn 
tuyệt mà là ly, là Thân Dậu vậy. Nếu lấy bốn mùa để nơi, Đân Mão 


- 


là khí Xuân hòa hội, vì vậy là Ngũ hợp Thân dậu là khí Thu yên 
lặng, nghiêm túc, vì vậy nên dùng vào việc giải trừ 
Ngũ ly 
Trừ thần 

"Khu yếu lịch” nơi rằng: Ngũ ly là thân cách ly trong tháng.. 
Ngày đó kị các việc về hôn nhân, họp thân hữu, tạo ra quan hệ giao 
dịch, lập khoán thư (hợp đồng, giao ước). 

"Lịch lệ" nới rằng: Ngũ ly là ngày Thân Dậu 

Tho Chấn Khuê nói rằng: Ngũ ly là thời âm dương trùng hợp, 
tái thì lực 

"Khảo nguyên" nói rằng: Theo "Thông thư” lấy ngày Thân Dậu 
là trừ thần, cùng ngày Ngũ hợp đối xung. Nên tấm gội, cầu phúc,, 
trừ tai vạ Œ), 

Xét nhật thần không theo thiên can năm tháng khởi ra nghỉa 
như thế duy chỉ có tam sát, vì vậy gộp vào một đồ hình. 


THÍCH Ý 


Trùng nhật tức là hai ngày Tị, Hợi. Hợi là vị trí âm cực, có 
tượng của Khôn; Tị là vị trí dương cực có tượng của Cân; một là 
dương trong dương, một là âm trong âm, cho nên gọi là Trùng. Ngày 
này kị làm việc dữ, đã tổn hại lại còn sợ vướng vào hung họa; lợi cho 
làm việc tốt lành, bởi vì việc cát thỉ càng nhiều, càng tốt (đa đa ích 
thiện). 

Ngũ hợp là hai ngày Dãn, Mão. Một mạt lấy Đần phối với Giáp, 
Mão phối với Ất, mới có thể cấu thành lục giáp Một mặt khác, Dần, 
Mão là khí hòa hợp của trời Xuân, cho nên gọi là Ngũ hợp. Ngày này 


(1) Sảnh: Tầm lỗi. sai [ầm 


460 


nên đính hôn, họp thân hữu, lập quan hệ giao dịch. 

Ngũ ly tức hai ngày Thân Dậu. Thân Dậu là khí thanh lặng 
nghiêm nghị của trời Thu, đồng thời lại đối xung với Ngũ hợp cho 
nên gọi là Ly, lại gọi là Trừ thần. Chỗ Ngũ hợp nên làm chính là chỗ 
Ngũ ly phải kị ngày đó chỉ nên tắm gội, cúng cầu phúc, trừ tà họa 
tội lỗi. 


GỌI Ý 


Cơ sở lý luận về Trùng nhật, Ngũ hợp, Ngũ ly tuy rằng nông cạn 
nhưng tại dân gian lại cực kỳ lưu hành, đặc biệt nó là hâu nhị (hai 
hâu: vua và hoàng hậu N.D) nam hôn, nữ giá, tất cần xem cho rõ 
ràng. Thông thư dân gian lại đem cụ thể hóa nội dung hợp ly, thuyết 
Giáp đần, Ất mão: thiên dịa hợp; Bính dần, Đinh mão: nhật nguyệt 
hợp, Mậu dần, Kỷ mão: nhân dân hợp; Canh dần, Tần mão: kim 
thạch hợp; Nhâm dần, Qúy mão: giang hà hợp; Tương phản lại: Giáp 
thân, Ất đậu thời thiên địa ly; Bính thân, Dinh dậu: nhật nguyệt ly; 
Mậu thân, Kỷ dậu: nhân dân ly; Canh thân, Tân dậu: kim thạch ly; 
Nhâm thân, Qúy dậu: giang hà ly. Dại khái là dựa theo tâm lý của 
mọi người: đều thích hợp mà ghét ly thôi. 


461 


4% b 
ca 


"Tổng yếu lịch" nơi rằng: Giải thần là thiện thần trong tháng. 
Nó trực ngày nào nên dâng từ chương (như thơ, phú, từ khúc), giải 
oan khiên : : 


"Lịch lệ" nơi rằng: tháng giêng, tháng hai ngày Thân. Tháng ba, 
tháng tư ngày Tuất, Tháng năm, tháng sáu ngày Tý. Tháng bảy, 
tháng tám ngày Dần. Tháng chín, tháng mười ngày Thìn. Tháng 


462 


mười một, tháng chạp ngày Ngọ 

Tạo Chấn Khuê nói rằng: "Giải thần là thần thẳng thắn tấu lời 
can gián trong thang. Là thời dương thường đóng đối nhau với 
nguyệt kiến, cùng một nghĩa với Tấu thư trong Thái tuế. Dại để là 
vị thần trung trực không phải chỗ riêng tư, thầm lén”. 

Xét tính của âm dương, không xung không giải. Mà Giải thần ở 
thời lục dương tức là dùng xung thần, ở thời lục âm thời không dùng 
xung thần. Mà tức là dùng xung thần của thời đương bay sao? - 
Dương là đức vậy, xung tức là chỗ giải, như nhật nguyệt thực vậy. 
Âm đó là gian ác, xung tức là tạo ra sự gian ác. Như thế mà âm 
chẳng phải không dương vậy tất xung dương đó, thời gian ác cũng 
được giải khỏi, nó vốn đã có đức. Tuy nhiên, không thể trực tiếp 
xung bản vị của nó. Là thần biết như thế sẽ có cách dâng lời can 
gián ở đó. Là vua mà biết như thế nhận đạo can gián ở đơ. Vì thế, 
Tho Chấn Khuê cho như thế là Tấu thư. 


THÍCH Ý 
Giải thần là thiện thần trong tháng. Chỗ đóng ở, thời dương đối 
xứng với nguyệt kiến. Mỗi một chỗ đóng hai tháng. Giải thần tất dùng 
thời dương, ấy là bởi vì dương là đức, xung vào tất giải, ấy là khiến cho 
âm ác cũng có thể bàng xung mà giải được, có đủ đặc điểm của Tấu 
thư, cho nên ngày đó nên dâng từ chương, giải oan uổng. 


GÓI Ý 
Dương cơ thể chính diện xung kích mà giải, âm thời tất cần 
bàng xung đảo kích (xung ở bên mà kích đổ ND), không thể lỗ mãng 
chạy theo việc, tiến dẫn đến thần ở dưới dâng lên lời can cùng với 
quân chủ chịu đạo can gián. Dóơ là các tác giả qui nạp theo trong 
hiện tượng tự nhiên, lại nhất loạt chữa theo nguyên tắc chính trị. 


463 


PHỤC NHẬT 


"Thiên bảo lịch" nơi rằng: Phục nhật là chỗ thời Khôi Cương 
kích. Ngày đó kị làm việc dữ, lợi làm việc tốt lành 

"Lịch lệ" nơi rằng: " Ngày Phục đó tháng giêng, tháng bây là 
ngày Giáp Canh; tháng hai, tháng tám là ngày Ất Tần; tháng tư, 
tháng mười là ngày Bính Nhâm; tháng năm, tháng mười một là 


464 


ngày Đinh, Qúy; tháng ba, sáu, chín, chạp là ngày Mậu, Kỳ". 

Tho Chấn Khuê nơi rằng: "Phục đó thấy trừng lặp, lá thời bản 
kiến với chố gặp cùng can. Giả như thời lệnh tháng giêng là Dần, 
tức là Giáp, mà lại gặp can Giáp, thế là Phục. Lại như Thìn, Tuất 
tức là Mậu; Sửu, Mùi tức là Kỷ, mà lại gặp can Mậu, Kỷ thế là Phục. 
Ngoài ra phỏng theo thế." : 

"Dịa lý Tấn thư" nơi là: "Tháng giêng: Giáp, tháng bảy: Canh, 
tháng hai: Ất, tháng tám: Tần, tháng tư: Bính, tháng mười: Nhâm, 
tháng năm: Dinh, tháng mười một: Qúi tháng ba, chín: Mậu, tháng 
sáu, chạp: Kỷ." 

Xét kiến Dần mà được ngày Giáp, thời là tháng với ngày giống. 
nhau. Làm việc dữ phải kị, đại để giống như nghĩa phải kị của 
Nguyệt kiến. Như vậy mách bảo cho can với chỉ không thể cùng một 
ngày dược. Tục lệ coi như phạm sẽ dẫn đến trùng tang, càng không. 
phải là lý. 

"Tuyển trạch tông kính" chép ràng: Cách chôn cất của người 
xưa, thường dùng ngày Kiến. Lại nói ràng: tháng giêng, ngày Giáp, 
tháng hai ngày Ất được thời lệnh có Lộc. tối cát; tháng ba ngày Mậu 
tuy không được Lộc mà thực được thời lệnh, thứ cát. 

_ Như thế thời không thể theo, ngày Phục mà kị mà thế tục tương 
truyền đã lâu, nay định là Ö phệ gặp ngày Phục thời kị. Dức, Xá, 
Lục hợp gặp ngày Phục thời không kị. Hầu như vốn tên này nơi là 
không hại cho nghĩa. 


THÍCH Y 


Ngày Phục là thờimà Khôi Cương xung kích. Ngày đó kị làm 
việc dữ, lợi làm việc tốt lành. Nhưng "Tuyển trạch tông kinh" chép 
là cách chôn cất của người xưa thường dùng ngày Kiến, mà còn khảo 


465 


- xét ngày Phục từng tháng cũng vì là được thời lệnh, lại được Lộc, chí 
Ít cũng được thời lệnh, là tượng tối cát hoặc thứ cát cho nên nói tóm 
lại ngày Phục là không thể tin theo được. Nhưng nhân thế tục tương 
truyền đã lâu, nay định là Ô phệ gặp ngày Phục thời kị. Thiên đức, 
Thiên xá, Lục hợp gặp ngày Phục thời không kị 


GỌI Ý 


Phát hiện vấn đề hoặc sai làm, tác giả sách này, một mặt cố 
gáng vạch trần chỗ tệ của nó, đồng thời lại không xem nhẹ ý mà cất 
xén đi, xóa bỏ, mà là cân nhấc đến hiện thực xã hội và thừa nhận 
khả năng tâm lý của nhân dân. Cách làm loại này đáng được khẳng 
định và đúng là điều răn. 


466 


Đã nơi qua một lần là: Ô phê là thời ngũ tính an táng. 

Dùng ngày đó, được kim kê (gà vàng) gáy ô ô, ngọc khuyển phệ 
(chó ngọc sủa), trên dưới ô hô! Vong linh yên ổn, con cháu giàu có 
thịnh vượng (phú xương). - ` 

Ngày Ô phệ: Canh tý, Nhâm thân, Qúy đậu, Nhâm ngọ, Giáp 
thân, Ất dậu, Canh dần, Bính thân, Đỉnh dậu, Nhâm dần, Bính ngọ, 
Kỷ dậu, Canh thân, Tân dậu. 

"Lịch sự mình nguyên" nói rằng: Kim kê là Đoài, cung Đoài là 
Dậu Ngọc khuyển là Cấn, Cấn là chó. Dại khái điều cốt yếu ở ngoài 
nhà tại địa thế núi đầm, ấy là Khôn Cấn Đoài vậy. vì vậy lấy 
Khôn Doài qua lại gia thêm Cấn, thuận bày ra bát quái. Xem thời 
chỗ Cấn lâm ấy là tốt vậy, như Đoài gia Cấn, thời Cấn lâm Ly Ngọ. 
Lại lấy Ly gia Cấn, thời Cấn lâm Doài Dậu. Lại lấy Khôn gia Cấn 
thời Cấn lâm Khôn Mùi Thân. Lại lấy Cấn tự gia vào mình, là Cấn 
Sửu Dần. Hai thời Sửu Mùi chính là Mộ Tuyệt, vị trí vô khí vì vậy 
không thể dùng. Lại trong thập can Mậu là dương thổ đem phối vào 
vị trí trong cung minh đường, không thể dùng được. Giáp ngọ, Giáp 
dàn, Bính dần chính là ngày tự tử (tự chết), tự vượng, tự sinh, vì 
vậy không dùng. Chỉ dư ra mười bốn ngày là Ô Phệ cát nhật. 

"Nhất hành kinh" nói là: Ngày Ô phệ đối, dùng cho việc phá thổ, 
phạt cỏ. 

Ngày Ô phệ đối là ngày Bính dần, Đinh mão, Bính tý, Tân mão, 
Giáp ngọ, Canh tý, Qúy mão, Nhâm tý, Giáp dần, Ất mão. 

"Khảo nguyên" nói rằng: Xét Ô phệ đối chính là ngày đối xung 
với Ô phệ, chỗ ngày Kỷ sửu không có đối xung. Canh dần với Giáp 
thân, Nhâm dần với Bính thân lại đắp đổi lẫn nhau làm đối xung, vÌ 
vậy chỉ dư ra chín ngày. Nay chọn dùng mười ngày. Đại thể ngày 


468 


Giáp ngọ tuy không dùng là Ô. phệ, nhưng nó đối xung với Canh tý 
nên có thể dùng làm Ô phệ đối. Nếu Giáp dần đối với Canh thân, 
Bính dần đối với Nhâm thân thì trong ngày Ô phệ đã dùng như vậy' 
Duy Giáp ngọ ngờ phải tạo ra Giáp tý. Dại để Giáp tý vốn đối xung 
với Canh ngọ. Còn đã dùng Canh tý thời không nên đồng thời dùng 
Giáp ngọ. Sợ rằng truyền lại có lầm lẫn.. 

"Thần sát khởi lệ” nói rằng: Kim kê gáy ô ô, chớ ngọc cắn,: hợp 
với ngày Ô phệ đối tương truyền ban đầu ở Quách cong, muà định ở 
Thiệu tử, thiên hạ đều dùng. Ngày đại táng gọi là kim kê ô ô gáy, 
chớ ngọc cấn; ngày tiểu táng gọi là Ô phệ đối. Thử hỏi tại sao lại là 
kim kê, ngọc khuyến? Tại sao lại là đối? thời không biết từ đâu lại 
vậy, Đại để lễ của người sống thuộc về đương. Túng là tàng ẩn thời 
thuộc về âm. Con người có sinh tử, âm dương của cả đời. Thứ tự bốn 
mùa có Xuân Thu, âm dương của một năm vậy mười hai giờ có ngày 
đêm, âm dương của một ngày. Dương dùng ở dương chăng, âm dùng 
ở âm chăng, mỗi cái đầu theo loại của nó, Đạo vốn tự nhiên mà thôi. 
Âm dương của thời gian một, phân ra ẩn hiện ở mặt trời. Mặt trời 
mọc ở phương Đông là dương, việc sinh đẻ của người. Mặt trời lặn ở 
phương Tây là âm, việc ma chay chôn cất vậy. Kim kê (gà vàng) là 
Dậu, là cửa mặt trời nhập. Ngọc khuyển là Tuất, là lúc vạn vật đóng 
kín. Như thế chôn cất ở đất mà không dám phạm vào đất. Hễ chỉ - 
can thuộc thổ, như Mậu, Kÿ tên là Đô thiên, Thìn, Tuất, Sửu, Mùi 
tên là Đại mộ, đều là chỗ không nên, vị vậy không dùng Tuất mà : 
dùng Dậu. Ngược Dậu mà lên, đến Ngạ mới dừng. Ngọ chính là nhất 
âm bắt đầu, quá Ngọ đến Tị thời là quẻ lục dương vậy. Dùng năm 
lấy Dậu làm chủ. Tị âm thổ, thuộc Dậu vì thế cũng không kị. Ấy gọi 
là Kim kê vậy. 

Thân bỏ qua Mậu mà không dùng bốn Thân. Vượt qua Mùi đến 
Ngọ cũng bỏ qua Mậu mà dùng bốn Ngọ. Cộng là mười ba ngày đại 


469 


táng, gọi là Ô phệ như thế. : 

Lần này đối với Dậu là Mão, thời bỏ qua Kỷ mà dùng bốn Mão 
để phân biệt ở Dậu. 

Đối với Thân là Dần, cũng bỏ qua Mậu mà dùng bốn Dần. 


Đối với Ngọ là Tý, cũng bỏ qua Mậu tý không dùng, đến ở Giáp 
chính là trưởng của thập can, thuần dương vậy, vì thế cũng không 
dùng mà dùng ba Tý, cộng tiểu táng là mười một ngày, gọi là Ô phệ 
đối là như thế, Hợi là đối của Tị, vì thế cũng nói là không dùng còn 
của "thuật số Tỉnh mệnh", đời người có khi gặp Mão an mệnh chọn 
nghĩa xuất ra ở phương Đông, mà trong Tý dương. "Tñng mai khắc 
trạch" thời gặp Dậu an mệnh cũng dùng nghĩa nhập địa ở phương 
Tây, há không dùng Dậu là một chứng minh ư! Còn ngoài ra nhân 
Kim kê mà bày đặt ra nhiều loại, thời chẳng qua là thuật gia khéo 
tô điểm tai mắt vậy thôi. 


Lập thành- 
r nh , Nhâm ngọ, Giá , Bính . Không dù 
Ngảy nhất âm sinh ĐA nóc ngọ, Giáp ngọ, Bính ngọ. Không dùng 
Mậu ngọ 
Ngày Ô phê Nhâm thân, Giáp thân, Bính thân, Canh thân, 


không dùng Mùi thể Không dùng, Mậu thân 
đừng ngày Thần Qúy dậu, Ất dậu, Đinh dậu, Kỷ dậu. Tân dậu 


Không dùng Không dùng: 
5 Tuất thuộc thổ Giáp tuất, Bính tuất, Mậu tuất, Canh tuất, Nhâm tuất 


¬- Qúy mão, Ất mão, Định mão, Tân mão, 
Ngày đối với Dậu, : 
Không dùng: Kỷ mão 


Ngày Ô phệ đối 
Không dùng Sửu thổ 
dùng ngày đố: với Thân 


Ngày đối với ngày âm 
sinh 


470 


Nhâm dần, Giáp dần, Bính dần, Canh dần, 
Không dùng: Mậu dần 


Canh tý, Nhâm tý, Bính tý, 
Không dùng: Giáp tý, Mậu tý 


Theo "Thông thư" an táng dùng các ngày: Canh dần, Nhâm dần, 
Bính ngọ, Canh ngọ, Nhâm ngọ, Giáp thân, Bính thân, Canh thân, 
Nhâm thân, Ất dậu, Dinh dậu, Kỷ đậu, Tân dậu, Qúy dậu, mười bốn 
ngày là ngày Ò phệ. Cải táng dùng: Bính tý, Canh tý, Nhâm tý, Giáp 
đần, Bính dần, Ất mão, Dinh mão, Tần mão, Qúy mão, Giáp ngọ. 
mười ngày là ngày Ô phệ đối. Tương truyền bất đầu từ Quách Phác, 
gọi là ngày kim kê ô - Ngọc khuyển phệ, mà không biết nó do từ 
đâu. "Minh nguyên khúc" đã có giải thích song không thể thông 
được. "Khảo nguyên" nghi ở đó có lầm lẫn nên chưa định được. Nay 
theo lời trong "Thần sát khởi lệ" ở lý là yên, ngõ hầu cớ thể tin được. 

Phép này đem bốn can Giáp, Bính, Canh, Nhâm phối vớt Ngọ 
Thân được tám ngày, tránh Mậu thổ không dùng. 

Đem năm can Ất Đinh Kỷ Tân Qúy phối với Dậu được năm 
ngày, tránh Mùi thổ không dùng. Cộng mười ba ngày là ngày Ô phệ. 
Kỷ là âm thổ sinh ở Dần vì vậy phối với Dậu mà không tránh. 

Lại đem ba can Bính Canh Nhâm phối với Tý được ba ngày, 
tránh Mậu thổ không dùng; Giáp phối với Tỷ là thưần đương, cũng 
không dùng. 


Đem bốn can Giáp, Bính, Canh, Nhâm phối với Dần được bốn 
ngày, tránh Mậu không dùng. 

Đem bốn can Ất, Dinh, Tần, Qúy phối với Mão được bốn ngày, 
tránh Kỷ không dùng. 

Cộng mười một ngày là ngày Ô phệ đối: 

Cộng tất cả là hai mươi bốn ngày. 

"Thông thư" nhầm lấy Canh dần, Nhâm dần là Ô phệ; Giáp ngọ 
là Ô phệ đối, bèn không thể giải thích được. Nay đồ hình dựa vào 
"Khởi lệ" cải chính lại. Lại theo "Khởi lệ" coi Tuất là thổ không dùng, 


471 


mà chỉ dùng Dậu, thời chỉ có Kim kê ð mà không có Ngọc khuyển 
phệ vậy. Thi sao phải là Ô phê vậy? Nói rằng trải qua một lời °Kim 
kê ô, Ngọc khuyển phệ, trên dưới cùng hô to vong linh yên ổn". 
Chôn táng người ta, xương cốt trở về đất, Tuất là.nơi vạn vật kết 
thúc, đến Hợi thời lại là bát đầu vậy, vì thế Hợi goi là bước lên chỗ 
sáng. Như thế thời Tuất chỉ về đất chôn mà không chỉ về ngày chôn. 
Còn nơi về chọn ngày tất phải lấy Dậu là chủ, thời là Kim kê ô ô gáy 
ở trên, mà dưới đất Ngọc khuyển cùng ứng theo sủa, trên dưới cùng 
hô to mà vong linh yên ổn vậy. Dâu - Tân, như thế Tân không đóng 
ở Dậu mà đóng ở Tuất. Tan là hành kim, ngọc là kim tỉnh khiết, vì 
vậy có hiệu là Kim kê - Ngọc khuyển. Việc của người tiến hành ở 
trên đất" hồn phách an ở đưới đất, chính đem Kim kê ở trên đất hô 
Ngọc khuyển ở dưới đất, mà không nói là gộp ngày Kê với ngày 
Khuyển lại mà dùng. : 


THÍCH Ý 


Ngày Ô phệ với ngày Ô phệ đối là ngày cát dùng cho việc an 
táng vong linh. Tương truyền bắt đậu từ Quách Phác đời nhà Tấn, 
mà Thiệu Khang Tiết đời nhà Tống thì định. 

— Ngày Ô phệ tất cả có mười ba ngày là những ngày: Canh nợo, 
Nhâm ngọ, Giáp ngọ, Bính ngọ, Giáp thân, Bính thân, Canh thân, 
Nhâm thân, Qúy dậu, Ất dậu, Dinh dậu, Kỷ dậu, Tân dậu. : 

Ngày Ò phệ đối tất cả có mười một ngày là những ngày: Qúy 
mão, Ất mão. Dinh mão, Tần mão, Nhâm dàn, Giáp dần, Bính dần, 
Canh dần, Canh tý, Nhâm tý, Bính tý chính là ngày đối xung với Ö 
phệ. 

Tăng Nhất Hành thuyết rằng: "Kim kê gáy ô ô, Ngọc khuyển 
sủa,-trên dưới cùng hô to, vong linh yên ổn". 


472 


Ngày Ó phê lấy Dậu làm chủ, Dậu là Kê, nhưng Tuất là Khuyển. 
Lại không có ngày đó. Nguyên nhân vì sao vậy? - Nhân vỉ Dậu là 
cửa cho mặt trời lặn, nên làm các việc chôn cất, tang ma người chết, 
mà Tuất là chốn cùng của vạn vật lại có tượng là con chó, cho nên 
chọn ngày Dậu để táng, chác được Kim kê gáy o oø ở trên mà chó 
ngọc ứng theo ở dưới vậy. Thuyết Ô phệ có ý không gộp lại dùng 
ngày Kê với ngày Khuyển. 


GÓI Y 


Người - Qủy cách trở, người chết vô tri. Ó, Phệ tới ngày đối với 
nó là phủ định chân hữu, có công khiến cho "vong linh yên ổn, con 
cháu phú xương”. e chừng, chỉ được gạn hởi chư thần vu (phù thủy 
hay thầy cúng ND) hoặc là giữ lại đợi tương lai vậy. 


473 


474 


Quyển 6 


NGHĨA LỆ 4 
1 - Tam hợp 
2 - Lâm nhật 
3 - Dịch mã - Thiên hậu 
4 - Kiếp sát 


ở - Thi sát - Thiên ngục - Thiên hỏa 
6 - Nguyệt sát - Nguyệt hư 

7 - Nguyệt hỉnh 

8 - Nguyệt hại 

9 - Dại thời - Đại bại - Hàm trì 
10 - Du họa 

11 - Thiên lại - Trí tử 

12 - Lục hợp - Vô kiều 

13 - Binh cát 

14 - Ngủ phú 

lỗ - Thiên thương 

16 - Thiên tặc 

17 - Yếu an - Ngọc vũ 

18 - Kim đường - Kính an 

19 - Phả hộ - Phúc sinh 


20 - Thánh tâm - Ích hậu 
21 - Tục thế - Huyết kị - Cửu thần tổng luận 
22 - Dương đức 

23 - Âm đức 

24 - Thiên mã 

25 - Binh cấm 

26 - Dịa nang 

27 - Thổ phù 

28 - Dại sát 

29 - Qui kị 

30 - Vãng vong 

31 - Khí vãng vong 

32 - Thượng sóc 

33 - Phản chí 

34 - Tứ ly - Tứ tuyệt 

35 - Ngày Nguyệt kị 


475 


TAM HỢP 


"Tang môn kinh" nơi rằng: Tam hợp, khác vị trí mà đồng khí 
Dân Ngọ Tuất là tam hợp hỏa, Tị Dậu Sửu là tam hợp kim, Thân Tý 
Thìn là tam hợp thủy, Hợi Mão Mùi là tam hợp mộc. Ngày đó nên 
họp kết thân gia, hòa hợp, giao dịch, sửa chữa, khởi công, dựng cột, 
gác xà nhà. 

"Lịch lệ” nói rằng: Tháng Giêng tại Ngọ Tuất, tháng hai tại Mùi 
Hợi, tháng ba tại Tý Thân, tháng tư tại Sửu Dậu, tháng năm tại 


476 


Dần Tuất, tháng sáu tại Mão Hợi, tháng bảy tại Tý Thìn, tháng tám 
tại Sửu Tị, tháng chín tại Dần Ngọ, tháng mười tại Mão Mùi, tháng 
mười một tại Thìn Thân, tháng chạp tại Sửu Tị ( 

"Khảo nguyên" nói rằng: Tam hợp đều thành tam hợp cục với 
chố Nguyệt kiến. 

Xét: Tý Ngọ là xung, Tỷ Mùi là hại, xung trùng ở hại. Dần Mão 
là loài, Dần Ngọ Tuất là hợp, hợp tất xem nhẹ ở loài vậy. Mà khong 
như vậy sao? Trời tròn títh khi, đất vuông tích hình. Người ta, đầu 
tròn, chân vuông, trên tròn, dưới vuông mà là tam giác, thực là tâm 
của trời đất. Ấy vì vậy số của vuông tròn tất lấy tam giác là dụng, 
thiên quang minh chính đại là đại viên, địa là đại phương, tất tam 
giác do từ người mà thăn lấy để cắt cử, sai phái. Như vậy, tam hợp 
của thời, đạo của trời đất vốn do từ đó tới ở người là bắt đầu chăng? 
Ba phương đã lập. Ngũ hành lấy làm cuối hết lấy làm bắt đầu, thứ 
tự theo thứ tự lấy làm sinh lấy làm thành 1 sinh 2, 2 sinh 3, 3 sinh 
vạn vật. Lý của tự nhiên rất thô mà ở tĩnh, ở gần mà đến xa, rất 
nhỏ mà rất đồ sộ, rất tầm thường mà rất thần (phi thường ND): đó 
chỉ là nghĩa của tam hợp hay sao! 


THÍCH Ý 


Tam hợp, ngay cả lấy Nguyệt kiến làm cơ sở, đều dùng hai chỉ 
cấu thành toàn cục tam hợp. Như tháng Giêng, kiến Dần dùng Ngọ 
Tuất thành hỏa cục. Trời tròn, đất vuông, người kiêm cả vuông tròn 
mà là tam giác, thực là tâm của trời đất. Cho nên số của vuông tròn 
nhất định, cần lấy tam giác là dụng Cục tam hợp chính là phân ánh 
đúng đạo của trời đất, đến chỗ thể hiện thần diệu ở người. Nghĩa lý 
của tam hợp rất là thiển cận, lại rất là thâm viễn. Cho nên ngày đó 
rất nên làm việc đức, việc hỷ. 


(1) Sửu Tị: phải là Tị Dậu. Bởi vì tháng chạp. kiến Sửu hợp Tị Đậu mà thành kim toàn cục. 


477 


'GÓI Ý 


Cục tam hợp, tại trên phương vị, cấu thành chính hình tam giác. 
Hình tam giác đều có tính ổn định. Tại trên mặt tính chất, tương 
sinh, tương thành, hóa sinh vạn vật. Tam hợp là tốt lành, trên mặt 
lý luận nói chung là không cớ chỗ nào nới lỏng để có thể kích được. 


478 


NGÀY LÂM 


(Lâm nhật) 


"Khu yếu lịch" nơi rằng: Lâm nhật, nghĩa là trên đi xuống dưới. 
Ngày này kị đến với dân, kiện tụng. 


"Lịch lệ” nói rằng: Ngày Lâm: tháng Giêng Ngọ, tháng hai Hợi, 
tháng ba Thân, tháng tư Sửu, tháng năm Tuất, tháng sáu Mão, 
tháng bảy Tý, tháng tám Tị, tháng chín Dần, tháng mười Mùi, tháng 
mười một Thìn, tháng chạp Dậu. 


Tào Chấn Khuê nới rằng: Lâm là ở trên lâm xuống dưới. Là 
Dương kiến khiến thần phụng thượng mệnh đem trao cho bách 
quan. Tháng của dương kiến tại thời trước tam hợp, là lâm vào văn 
quan, Quan phù Tháng của kiến âm tại thời sau tam hợp, là lâm vào 
vũ chức, Bạch hổ. 


“ 
c3 


È 
“ 


về 
` 


Sâm [ vÀ 


bã 


Xét: thời trước tam hợp là ngày Định, thời sau tam hợp là ngày 


479 


Thành. Định Thành tam hợp vốn đã cát, dương thuận mà ở trước, 
âm nghịch mà ở sau, ấy là âm dương đác vị, nghĩa này rất cát. Ấy 
là phối với phương của năm mà luận Định là Quan phù, thời thứ tư 
trước kiến; ngày Thành là Bạch hổ, thời thứ tư sau kiến. Quan phù 
là văn, Bạch hổ là võ, âm sau mà dương trước, trái văn mà phải võ. 
Tháng dương ở trước bên trái dùng Quan phù; tháng âm ở sau, bên 
phải dùng Bạch hổ. Tên riêng là ngày Lâm, Dại để là âm dương 
không được đúng vị của nó, thì Quan phù, Bạch hổ đều là hại cho 
người. Âm dương đều được vị của nó, thì Quan phù, Bạch hổ đều là 
vì người mà trừ hại. Ấy là coi được điềm cát nên đến với dân nhận 
việc tố tụng. Chính "Khu yếu lịch" cho là kị, đại để là nhầm. 


THÍCH Ý 


Ngày Lâm ý tứ là trên đến với dưới. Ngày Lâm từ đâu lại, ấy là 
lấy Nguyệt kiến làm cơ sở, tháng dương kiến (đơn âm) thì dùng thời 
trước taro hợp, tháng âm kiến (song nguyệt) thì dùng thời sau tam 
hợp. Dương thuận mà ở trước, âm nghịch mà ở sau, âm dương đắc 
vị, mười phần cát tường. Cho nện, ngày này nên đến với dân xét việc 
tố tụng. "Khu yếu lịch" lấy ngày này là kị đúng là nhận lầm. 


GÓI ÝY- 


Tam hợp là ngày cát, nhiều chỗ thích iáng nên được lợi, mà 
ngày Lâm chính hợp với vị trí của Quan phù, Bạch hổ âm dương đều 
đắc vị của nó, cho nên nếu đến với dân nhận từ tụng, là vì dân trừ 
hại, bài trừ những điều dân lo buồn. 


480 


DỊCH MÃ 
Thiên hậu 


"Thần khu kinh" nới ràng: Dịch mã, cười ngựa trạm đưa tỉn - 
Ngày này nên phong tặng quan tước, ban mệnh lệnh cho công 
khanh, đi xa, nhậm chức, đi chuyển, dời chỗ ở. 


Lý đỉnh Tộ nói rằng: Dịch mã, tháng giêng khởi ở Thân nghịch 
hành tứ mạnh, - 


"Tổng yếu lịch" nói rằng: Thiên hậu là phúc thần trong tháng 


481 


Ngày đó nên cầu thầy chữa bệnh, cầu phúc, lễ thần. 
"Lịch lệ" nói rằng: Thiên hậu với Dịch mã cùng một chỗ 


Trư Vịnh "Khử nghỉ thuyết" nói rằng: Dời nay chỗ gọi là Dịch 
mã, là số tam hợp ở Tiên thiên. Tiên thiên Dần 7, Ngọ 9, mà Tuất 
5, hợp số là 21, vì thế tự Tý thuận đến Thân, tất cả là 21 mới là 
Dịch mã của hỏa cục. Số của Hợi, Mão, Mùi là 4,6,8 hợp lại là 18, vì 
vậy từ Tỷ thuận đến Tị tất cả là 18 là Dịch mã của mộc cục. Mộc 
hỏa là dương cục, đi theo Tý, nhất dương thuận hành. Kim, thủy, là 
âm cục, đi theo Ngọ, nhất âm thuận hành. VÌ vậy số của Thân Tý 
Thìn là 7, 9, 5 hợp lại là 21. Từ Ngọ thuận hành đến Dần, tất cả là 
21 mà là Dịch mã của thủy cục. Số của Tị Dậu Sửu là 4, 6, 8, hợp 
lại là 18, từ Ñgọ thuận đến Hợi, tất cả là 18 mà lại Dịch mã của kim 
cục. Phép Dịch mã đó, khởi từ đó. 

Tào Chấn Khuê nói rằng: Dịch mã, ngũ hành đương lúc bệnh 
được thấy vợ con, tựa như người gặp phải bước đường khốn cùng lại 
gặp được vợ con. Giả như thời lệnh Dần Ngọ Tuất là hỏa. Bệnh ở 
Thân, trong có Canh là thê, Mậu là tử, vì vậy lấy Thân là Mã. Thân 
Tý Thin là thủy, Bệnh ở Dần, trong có Bính là The, Giáp là tử. Hợi 
Mão Mui là mộc, Bệnh ở Tị, trong có Mậu là thê, Bính là tử. Tị Dậu 
Sửu là kim, Bệnh ở Hợi, trong có Thân là thê, Nhâm là tử. 


"Đỗng nguyên kinh" nơi rằng: Đã bệnh lại thấy con, Dịch mã đã 
đến. Lại nói: Thiên hậu, Dịch mã vậy, ngũ hành bị bệnh được gặp vợ 
con, trở lại được cứu trợ. Thiên hậu, chủ sinh dục vạn vật, là mẹ của 
vạn vật, vÌ vậy lấy tên ấy. 

Xét: Dần là Công tào, Thân là Truyền tống. Hợi là thiên môn TỊ 
là địa hộ, đều là tượng đường xá. Thm hợp tại Dần Ngọ Tuất thì 
Thân đối với Dần, cớ tượng Dịch mã ở đó. Lại Dịch mã đó bảo rằng 
không an cư ở đó. Số cùng thì biến, số của Dần Ngọ Tuất đã tận mà 
vừa đúng gặp Thân thì hỏa sắp biến mà đến thủy vậy ư Hỏa sinh ở 


482 


mộc, mộc tuyệt ở Thân, mà Thân lại sinh thủy để sinh mộc, ấy là 
hỏa do biến mà không cùng. Số của Tị Dậu 5ửu tận mà vừa đúng 
gặp Hợi, thì kim sắp biến mà đến mộc vậy sao. Kim sinh ở hỏa thổ, 
hỏa thổ tuyệt ở Hợi, mà Hợi lại sinh mộc để sinh hỏa, ấy là kim do 
biến mà không cùng. Thân Tỷ Thìn, Hợi Maơ Mùi cũng phỏng theo 
như thế. "Dịch" gọi là: "Như cưỡi ngựa đi trở về, dùng ngựa mạnh để 
cứu". Đều lấy bỏ cũ mưu toan mới, có nghĩa là sửa chữa lỗi làm 
ngựa mạnh chuyển thãnh nghĩa thiện. Vì vậy Dịch mã lại gọi là 
Thiên hậu cũng có ý là tuyệt xứ phùng sinh vậy. Như chỗ "Đỗng 
nguyên kinh" bảo rằng: "Đã bệnh lại gặp con, dịch má đã đến rồi" thì 
lấy Thân là hỏa Bệnh, Tị là mộc Bệnh, để thấy dịch mã, chính là quê 
quán tam hợp của Bệnh, hãy tạm biết như thế. Giống như Thm sát 
là thời lúc tam hợp Tuyệt, Thai, Dưỡng, sẽ gặp ở phương đớ, tức là 
dùng để ghi nhớ, mà không phải là có dùng nghĩa ở chỗ Bệnh, Tuyệt, 
Thai, Dưỡng. Như thế là xuyên tạc, phụ hội thêm vào, thì sai lầm, 
khác xa vậy. Tao Chấn Khuê lấy Tam sát là Tuyệt, Thai, Dưỡng thì 
Tuyệt, Thai, Dưỡng đều thuộc đất của âm u tối, dường như thể 
thông. Tới chế lấy Dịch mã là ngũ hành đương có bệnh được thấy vợ 
con thì là nghĩ xằng, sai lầm quá lấm. Lại xét Dịch mã có dùng theo 
chỉ của năm, dùng theo chi của ngày, nghĩa lệ đó đều cùng giống 
như với tháng; vì vậy không trình bày trùng lặp lại. 


THÍCH Ý 


Dịch mã chấc là cưỡi ngựa dịch - Thiên hậu với Dịch mã cùng 
một vị trí Tháng Giêng khởi ở Thân, nghịch hành tứ mạnh. Tại giữa 
tháng chạp, Dần là Công tào, Thân là Truyền tống, Hợi là thiên 
môn, Tị là địa hộ, đều là tượng đường xá ba tháng Dần Ngọ Tuất 
dùng Thân. Ba tháng Tị Dậu Sửu dùng Hợi, ba tháng Hợi Mão Mùi 
dùng Tị, ba tháng Thân Tý Thìn dùng Dần, đều là tượng của Dịch 


483 


mã, số của Dần Ngọ Tuất sắp tận mà gặp Thân. Đó là ý nghĩa tuyệt 
xứ mà phùng sinh. Ngoài ra các tháng khác đều giống như thế, cho 
nên Dịch mã lại gọi là Thiên hậu. Theo đó mà ngày này nên làm các 
việc phong tặng, ban mệnh lệnh, đi xa, di chuyển 


484 


KIẾP SÁT 


"Thần khu kinh" nơi rằng: Kiếp sát là thần cướp hại. Ngày này 
kị lâm quan coi việc, nạp lễ thành thân, hành quân chiến phạt, xuất 
nhập chấn hưng buôn bán. : 

Lý đỉnh Tộ nơi rằng: Tháng Giêng khởi ở Hợi, nghịch hành tứ 
mạnh. 

Xét: nghĩa của Kiếp sát giống nghĩa của Tuế Kiếp sát. 


485 


TAI SÁT 
Thiên ngục - Thiên hỏa 


Xét nghĩa của Ti sát tháng với Tuế (năm ND) Thi sát giống 
nhau, lại theo "Thần sát khởi lệ" cũng có Phục binh, Đại họa, Ngũ 
binh thần sát cùng giống lệ với Tuế, mà lịch gia đòi không có hai 
thần Phục binh, Dại họa, không gộp vào Tai sát, đơ là sai sót, vốn 
không đòi phải bảo. Nhưng Nguyệt chủ việc một tháng, bất tất phải 
nhất nhất giống với lệ của Tuế, cho đến Phục binh, Đại họa có thể 


486 


không luận. Tới chỗ tam sát, nhất định khó thiếu một, tự phải dựa 
theo "Khởi lệ" để bổ túc thêm vào. Lại xét Thiên ngực, tháng giêng 
khởi ở Tý, thuận hành ở tứ trọng. 

Theo Thiên ngục và Thiên hỏa, hướng là tháng Giêng khởi ở Tý, 
thuận hành ở tứ trọng, Tào Chấn Khuê cho rằng Thiên ngục tức. là 
Thi sát nên nghịch hành ở tứ trọng, mà nay lại thuận hành, lưu 
truyền nhầm lẫn. Thuyết này là như thế, nay theo thế. 

Thiên ngục - Thiên hỏa 

"Thần khu kinh" nói rằng: Thiên ngục là cấm thần trong tháng 
Ngày này kị dâng sớ mật, dấy lên việc kiện tụng, nhậm chức đánh 
dẹp 

"Ngọc trướng kinh" nơi rằng: Thiên hỏa là hung thần trong 
tháng Ngày này kị lợp mái, xây dựng tường lũy, khởi binh chấn động 
nơi xa, họp với bà con thân, lấy vợ. 

“Lịch lệ" nói rằng: Thiên hỏa tháng Giêng tại Tý, thuận hành ở 
tứ trọng. 

Xét: Thiên ngục cùng với Thiên hỏa là tháng Giêng hướng là 
khởi ở Tý, thuận hành ở tứ trọng.,Tào Chấn Khuê cho rằng Thiên 
ngục tức là Thi sát của tháng, nghịch hành ở tứ trọng là đúng, mà 
Thiên hỏa vấn thuận hành tứ trọng. Thuyết ấy nói rằng: Tháng Dần 
Ngọ Tuất tại Tý, đại để trong Tý tàng chứa hơi nóng của dương khí, 
thế đó hết sức yếu nhược, đợi hỏa thế của tháng Dần Ngọ Tuất hưng 
vượng, để hiển ra ánh sáng của nớ, vì vậy trong. Tý có hỏa của sấm 
sét. Ấy là hỏa ở trong thủy thấy ở trời vậy. Tháng Hợi Mão Mùi tại 
Mão đại để trong Mão có ngọn lửa của hỏa phục ở trong. Hỏa khí đã 
sinh ở Dần, đến Mão thì mộc vượng, trái lại che lấp ngọn lửa đó mà 
thành than, lại đợi tháng Hợi Mão Mùi mộc tái sinh, vì vậy bên 
trong Mão có Lô trung hỏa. Tháng Thân Tý Thìn tại Ngọ. Dại để 
trong hỏa có hỏa chính vượng, thế của nó rất lớn, vật không dám 


487 


xâm phạm vào, Ảnh sáng của nó trái lại mờ tối, đợi thủy thế của 
tháng Thân Ty Thìn giúp cho nổi lên, trái lại chế ngự ánh sáng của 
nó, trên dưới đều sáng, vÌ vậy trong Ngọ có Thiên thượng hỏa. 
Tháng Tị Dậu Sửu tại Dậu, bảo rằng trong Dậu có hỏa Trường sinh 
Định, như loại lưu hoàng, than đá, vì vậy đợi tháng Tị Dậu Sửu khí 
của kim thạch mà lại phát vượng lại, vì vậy trong Dậu có Sơn hạ 
hỏa. Còn dương hỏa trong Tý, trong Mão có mộc hỏa, trong Ngọ có 
vượng hỏa, trong Dậu có Trường sinh Đinh hỏa, phải chăng Thiên 
đạo tự nhiên, vì thế lấy làm tên! Xem luận của Tho Chấn Khuê cùng 
gần tựa như vậy. Nhưng người xưa lập nghỉa đặt tên thuần nhất 
không hai, khiến chơ nó đổi thay uyển chuyển, thâu tớm tất cả. Nạp 
Giáp không được nhập vào nạp âm. Hà lạc không được nhập vào 
Nhâm độn, thì không đâu mà không có thể lập thuyết vậy. 

Hỏa Dần Ngọ Tuất đã dùng Tý thủy, thủy Thân Tý Thìn đã 
dùng Ngọ hỏa, thì mộc Hợi Mão Mùi tất: không dùng Mãœ mộc mà 
dùng Dậu kim; Tị Dậu Sửu kim tất không dùng Dậu kim mà dùng 
Mão mộc là có thể đoán được. 


Tý thủy tại sao lại có hỏa? - Nơi rằng: Hỏa trong Tý chính là 
chân hỏa. Nghiệm ở trong thân người, mệnh môn là chân hỏa. 
Nghiệm ở trong biển, đêm không trăng, toàn cả biển đều là hỏa. Đại 
để trong Khảm ( ), một vạch ấy là thuần dương, vì vậy Dần Ngọ 
Tuất hỏa cục gốc ở Tý vậy. Phát ra hồ Chấn thì là long, là lôi, mà 
người chính là thấy hỏa trong thủy ở đó, không biết đó là không 
thấy, chính là Thiên hỏa của Tý thủy vậy. Biết được như thế, thì 
thủy Thân Tý Thìn lấy Ngọ là Thiên hỏa, một mà chẳng hai, dùng 
tay trái, để làm lệ cho tay phải vậy. Nếu trong mộc có hỏa, có thể 
dùng cái khoan để đùi lấy lửa được; đá là mẹ kim, kích cho hỏa phát 
ra; trong kim có hỏa, sát nghiền cũng phát ra, đó là chỗ người biết 
được. Chỗ không thấy thì là Thiên hỏa của mộc. Nơi là mộc lão thì 


488 


mụt nát, mà hỏa phát ở đó. Ấy là khoan, dùi gỗ mà phát ra hỏa, 
cũng là gỗ hỏng mà phát ra lửa để tự thiêu đốt vậy, mộc bại ở kim, 
như thế thỉ kim là thiên hỏa của mộc. Kim lão thì sinh thủy. Còn 
hỏa của kim thì là kim còn non - là đá vậy, chưa thành kim. Kim mà 
còn non thì hỏa cư ở đó. Thổ thì lại chưa thánh đá, lại là đá non, thì 
lửa càng phân tán ra tràn đầy ở trong đó mà thảo mộc sinh ra, lại 
là mẹ của hỏa ở đó. như thế thì mộc, là Thiên hỏa của kim không 
còn gì nghỉ ngờ nữa. Ỏ giữa thủy hỏa, Dông chí tới. Đoản, trường 
đều cực, mà Thiên hỏa chuyển làm một thể. Ỏ giữa kim, mộc Xuẩn, 
Thu phân vậy. Doản trường ngang nhau, mà Thiên hỏa chuyển cư 
làm hai mối. Như thế có thể thấy đạo của trời đất đó là tương phản, 
thực chỉ có một mà biến hóa bất trác như thần. Cũng tương tự như 
vậy, thực hai mà hóa' vậy. Ấy vì thế mà Thiên hóa cũng ưng theo 
nghịch hành ở tứ trọng 

Lại Thiên ngục ấy là Thi sát, nay dùng Thi sát thì Thiên ngục 
đáng xóa bỏ. ˆ : 


THÍCH Ý 


Ý nghĩa Thi sát tháng, Tai sát năm tương đồng, có thể xem điều 
nói về Thi sát tuế. Thiên ngục thực là Thi sát, nên xóa bỏ đi. 

Thiên hỏa là hung thần trong tháng, tháng Giêng khởi ở Tý, 
nghịch hành ở tứ trọng. Ấy là tháng Dần Ngọ Tuất là Tý, tháng Hợi 
Mão Mùi là Dậu, tháng Thân Tý Thìn là Ngọ, tháng Tị Dậu Sửu là 
Mão. Tại sao lại lấy Tý Ngọ Mão Dậu, đặc biệt là tại sao lấy Tý là 
Thiên hỏa? Dáp rằng: trong Tý có chân hỏa, Tý đóng ở cung Khảm, 
ở giữa Khảm có một vạch, đó là thuần dương, vận hành đến Chấn 
thì phát ra tiếng sấm, hiện hỉnh là long mà là chỗ người thấy, mọi 
người không biết, xem mà không thấy được, chính là Thiên hỏa của 


489 


Ty thủy, Lý giải được điểm này thì Mão, Ngọ, Dậu là Thiên hỏa thật 
không thành vấn đề Thiên hỏa khó lường, vÌ vậy ngày này kị các 
việc lợp nhà, dấy binh, lấy vợ. 


GÓI Ý 


Lấy Tý Ngọ Mão Dậu là Thiên hỏa, không quản hết, không 
khiên cưỡng, xét đến cùng càng có thể thuyết suôi được. Nhưng nếu 
bảo là ngày này xây phòng, lợp nhà thì phát sinh gặp hỏa tai, thì 
đoán thế khớ tin được. Tưởng ràng thời cổ dễ phát sinh hỏa tai, vì 
vậy lấy thế để cảnh báo. 


490 


NGUYỆT SÁT 
Nguyệt hư 


"Quảng thánh lịch" nói rằng: Nguyệt sát là sát thần trong tháng 

Ngày này kị đình khách khứa làm việc đào quật, kinh doanh 
trồng trọt, nộp đàn gia súc. 

"Lịch lệ" nói rằng: Nguyệt sát, tháng Giêng khởi ở 5ửu, nghịch 
hành tứ quí. 

"Khu yếu lịch" nơi rằng: Nguyệt hư là thần hư hao trong tháng 


49] 


Ngày này kị mở kho hàng, xuất tài vật, đính-hôn, xuất hành, 

"Lịch lệ" nói rằng: Nguyệt hư, tháng Giêng khởi ở Sửu, nghịch 
hành tứ qui. 

Xét: trong năm là Tuế sát, trong tháng là Nguyệt sát không có 
hai nghĩa. Hình vẽ đã giới thiệu cho thấy tuế thần. Duy lại bảo rằng 
Nguyệt hư đó, đại để lấy chỗ đối của vượng khí tam hợp Nguyệt kiến 
thì tất hư hao, giống như ngày Phá, lại có tên là Đại hao. 


THÍCH Ý 


Nguyệt sát là sát thần trong tháng, nghĩa là giống như Tuế sát. 
Nguyệt hư là thần hư hao trong tháng. Bởi vÌ ngày này đều là đối 
xung với vượng khí tam hợp của Nguyệt kiến, xung thì hư hao, phá 
tán. Cho nên kị với các việc mở kho hàng, xuất tài vật. 


GÓI Ý 


Giỏi quân lý tiền tài, đáng tiêu phí thì tiêu, Nguyệt hư xuất tài 
tuyệt không thể dẫn tới suy bại. Không giỏi quản lý tiền tài thì cẩn 
thận giữ gìn kị nó. Tưởng tất không phải gặp mà vì thế phát vạn 
phú. Vì thế chế kị của Nguyệt hư, đại để ở chỗ đưa ra đề nghị mọi 
người hãy cẩn thận trong quản lý tiền tài. 


492 


NGUYỆT HẠI 


"Thần khu kinh" nói rằng: Nguyệt hại là chỗ thời hại của dương 
Kiến. Trực vào ngày nào, kị công thành, dã chiến, nuôi đàn mục súc, 
kết hội với thân gia, mời thầy mo, nộp nô tì. 

"Lịch lệ” nói rằng: Tháng Giêng khởi ở Tị nghịch hành mười bai 
thời : 
Tào Chấn Khuê nói rằng: Nguyệt hại là lục hại trong tháng. 

Giả như: tiết Mão, Thìn tương hại, Mão đem mộc của Ất vượng 


494 


hại thổ của Thìn mộ; Thìn lấy mộ thổ hại Qúy thủy trong Mão. Dần 
Tị tương hại, bảo là Dần đem vượng Giáp hại Mậu thổ trong Tị, mà 
TỊị lấy sinh Canh hại vượng Giáp trong Dần. Sửu - Ngọ tương hại 
Sửu lấy Qúy thủy hại Dinh hỏa trong Ngọ; Ñgọ lấy Kỷ thổ hại Qúy 
thủy trong Sửu. Tý Mùi tương hại; Tý lấy chỗ sinh là Tân kim hại 
mộc mộ trong Mùi; mộc lấy vượng thổ hại vượng thủy trong Tý. 
Thân Hợi tương hại; Hợi lấy sinh mộc hại sinh thổ trong Thân; Thân 
lấy vượng kim hại sinh mộc trong Hợi; lại lấy sinh thổ, hại vượng thủy 
trong Hợi. Dậu Tuất tương hại, Tuất lấy mộ hỏa hại vượng kim của 
Dậu; Dậu lấy chỗ sinh Dinh hỏa hai Tần kim trong Tuất. 

"Khảo nguyên" nói rằng: Lục hại, bất hòa vậy. Thường việc 
chẳng kể hợp mà kị xung. Tháng Giêng, kiến Dần cùng với Hợi hợp 
mà Tị lại xung vì thế Dần với Tị hại. Tháng hai, kiến Mão hợp với 
Tuất mà Thìn lại xung vỉ thế Mão với Thìn hại. Đại để Nguyệt kiến 
là đứng đầu chúng thần, xung chỗ nó hợp, ấy là hại vậy, 

Theo nghỉa lục hại "Khảo nguyên" là đúng, Tào Chấn Khuê nói . 
không phải. 

Năm hay ngày có lục hại đều cùng dùng theo nghĩa Nguyệt hại, 
vì thế không cần sửa lại. 


THÍCH Ý 


Địa chỉ đối lại với Nguyệt kiến đều thành tổn hại, gọi là Nguyệt 
hại, cộng cớ sáu tổ, cho nên lại gọi là lục hại. 

Như tháng Giêng, kiến Dần. Dần hợp với Hợi mà Tị xung Hợi, 
nên Tị đối với Dần tạo thành tổn hại. Các chỗ khác cũng vậy. 
Nguyệt kiến là đầu của chúng thần, ngày đó đã nguy hại cho Nguyệt 
kiến, đương nhiên không cát, vì thế mà phải kị. 


495 


ĐẠI THỜI 
Đại bại - Hàm trì 


_ "Hoài Nam Tử" nói rằng: Chuôi sao Dẩu là Tiểu tuế, tháng đi 
theo về trái mười hai thời..Hàm trì là Đại tuế, tháng Giêng kiến 
Mão, tháng đi theo về phải là tứ trọng hết mà trở lại bất đầu. 
Nghẽnh Dại tuế thì không dám đương, quay lưng lại thì vững mạnh, 


496 


ở trái ( thì suy, ở phải (2 thì phồn vinh. Tiểu tuế, Đông nam thì 
sinh; Tây bắc thì sát, không thể nghênh đớn được, mà có thể quay 
lưng lại; không thể ở trái, mà cớ thể ở phải. 

Đại thời là Hàm trì vậy- 

Tiểu thời là Nguyệt kiến vậy. ˆ 

"Thần khu kinh" nói rằng: "Đại thời đó, tượng của Tướng quân 
vậy. Trực ở ngày: nào thì kị xuất quân, công chiến, xây nhà, họp thân 
thuộc. 

Lý đỉnh Tộ nói rằng: Dại thời tháng Giêng khởi ở Mão, nghịch 
hành tứ trọng. 

Tào Chấn Khuê nói rằng: Dại thời chính là thời Ngiyk kiến 
tam hợp ngũ hành, Mộc dục. Đại để ngũ hành đến đấy thì bại tuyệt, 
ấy là thời tối hung, vì vậy bảo rằng thời đại hung đó. 

Xét: Hàm trì, Đại thời, "Thần khu kinh" chỉ có kị, không có nghỉ 
Tào Chấn Khuê lấy là thời đại hung. Nay khảo "Hoài Nam" bản 
nghĩa thì nghĩa này tương tự như nghĩa Tuế thần đại tướng quân. 

THÍCH Ý 

.Đại thời tức Ham trì. Tháng Giêng khởi ở Mão, nghịch hành tứ 
trọng: Dại thời là thời Mộc dục, ngũ hành tam hợp với Nguyệt kiến 
Ngũ hành tới chỗ đó thì bại tuyệt, cho nên là thời đại hung, bảo rằng 
là đại bại, chỉ có kị không có nghỉ 

GÓI Ý 

Mộc dục, suy, bại của ngũ hành cùng với các việc xuất quân 
công chiến, xây buồng, họp thân hữu là không thực có quan hệ vậy 
MP : 


(1) Trái: là nghịch, Đại thời đi về phải, trái là ngược. 
(2) Phải: là thưện, thuận thời thịnh vượng. 


497 


"Thần khu kinh" nới rằng: Du họa là ác thần trong tháng. Ngày 
này kị uống thuốc cầu thầy, hết lòng cúng tế chúc thần. 


Lý đỉnh Tộ nói rằng: Du họa tháng Giêng khởi ở Tị, nghịch 
hành tứ mạnh. : 


Tào Chấn Khuê nơi rằng: Du họa là thần Lâm quan tam hợp 
ngũ hành, là đối xung với chỗ Kiếp sát. 


"Khảo nguyên” nói ràng: Thần Du họa đem nó lưu hành ở tứ 


498 


ngung, vì thế gọi là Du. Để nó quá vượng, vì thế gọi là họa. 

Xét: Thiên can lấy Lâm quan là Lộc, mà địa chỉ tÌì lấy Lâm 
quan là Họa, nghĩa nó không giống nhau. Can là dương. chỉ là âm. 
Dương thiện mà âm ác. Vì vậy đương lấy phương vượng là cát, mà 
âm thì lấy phương vượng là hung, Tuế phương không kị Dương nhận 
mà kị Đại sát, nghĩa cùng một loại như thế. Nếu Thành, Định mà 
cát thì dùng ngày, tháng tam hợp, không thể dùng nhiều chữ khác 
nhau để tham dự vào 


THÍCH Ý 
_ Du họa là thời tam hợp ngũ hành của Lâm quan, là ác thần 
trong tháng. Tháng Giêng khởi ở Tị, nghịch hành tứ mạnh. Bởi vỉ 
. nói chung nó ở tại bốn góc lưu hành, cho nên gọi là Du. Lại bởi vì 


nó quá vượng, cho nên gọi là họa. Qúa cũng giống như bất cập cho 
nên kị các việc uống thuốc, cầu thần 


GÓI Ý 


Thiên can là dương, địa chỉ là âm. Dương lấy phương vượng là 
cát, vì vậy Du họa bất cát: Nhưng Dại thời là thời Mộc dục, Bại, 
Tuyệt tại sao lại cũng không cát. 


499 


THIÊN LẠI 
Trí tử 


"Khu yếu lịch" nơi rằng: Thiên lại là hung thần trong tháng 
Ngày này kị lâm quan nhậm chức, đi xa, kiện tụng. 
_ MLịch lệ" nói rằng: Thiên lại, tháng Giêng khởi ở Dậu, nghịch 
hành tứ trọng. 
_ Tho Chấn Khuê nói rằng: Thiên lại là chỗ tử khí ngũ hành tam 
hợp, ngũ hành đến đó chết mà không có khí, chính là hung lại (quan 
lại nhỏ ND) cửa trời, toàn là ý vô sinh. Phải kị nó có thể hiểu được. 


500 


Xét: Thiên lại, tử khí của tam hợp, vì vậy lại là Trí tử. Tư mã 
Thiên nới rằng: tước bóc mộc là Lại nghĩa không đối. Doãăn Thường 
đời Hán là quan lại cực kỳ tàn ác mà còn chết. Giới Tử nói rằng: 
Trượng phu là Lại, chính vì tàn tặc mà bị miễn bỏ, truy ân nhớ đến 
công lao đóng góp của ông ta thì phục lại dẫn dát lên dùng vậy, bởi 
vÌì một mực cho là kém cỏi không đảm đương nổi chức vụ phải biếm 
truất, suốt đời phế bỏ, không lúc nào được xá tha. Đại để tâm của 
Lại quả thật là chết chung lợi cho người. Vì vậy tên như thế, cho đến 
ba đời trở xuống không còn nghỉ ngờ nữa, nếu quả là Thiên lại tất 
nói rằng cứu cho sống mà không được thì chết, cùng với ta hai bên 
không có thù hận. Làm sao đem cái chết để sỉ nhục Thiên lại ư? 


ð%01 


LỤC HỢP 
(Vô kiểu) 


<SI 
hà 
đế” XÀ 
NIÊN 


C5 


“Thần khu kinh" nơi rằng: Lục hợp là thời nhật nguyệt hợp trú 
| lại. Ngày này nên họp tân khách, định việc hôn nhân, lập khế ước, 
hợp giao dịch. 

Lý đỉnh Tộ nơi rằng: Tháng Giêng tại Hợi nghịch hành 12 thời, 


"Khảo nguyên" nói rằng: "Lục hợp này, là nguyệt kiến hợp nhau 
với Nguyệt tướng". 


"Thiên bảo lịch” nói rằng: "Vô kiểu này, cong lên như cái đuôi 
vậy, chỗ dương ô (qua đen N.D) làm chủ, âm thời không, thường 
đóng sau Yếm, vì vậy gọi là Vô kiểu. Ngày đó kị cưới xin". 


902 


Tạo Chấn Khuê nói rằng: Kiểu, giống như đàn bà trang điểm 
đầu vềnh lên vậy. Vô kiểu này, đó là không trang điểm ở đó. VÌ vậy 
kị giá thú”. 

Xét: Lục hợp, Nguyệt tướng, Thái dương quá cung rồi, gồm lại 
xem trong các quyển bản nguyên với công qui, duy ngày ấy lại có 
tên là Vô kiểu. "Thiên bảo lịch" cho là cái đuôi qua, Tho Chấn Khuê 
cho là trang điểm ở đầu, nghĩa này cũng không đủ để tiếp thu. Đại 
để Kham dư gia tối kị Nguyệt yếm, vì vậy lấy một thời trước Yếm là 
Chương quang, sau Yếm một thời là Vô kiểu, ngày này đều kị giá 
thú. Giống như Tuế thần lấy trước Tuế là La hầu, sau Tuế là Bệnh 
phù - Nguyệt yếm chỉ trực một ngày, không như phương vị cùng 
nhau so sánh, đoán là vô lý bởi vỉ kị một ngày mà gộp lại trước sau 
kị hai ngày. Còn Lục hợp, Thiên nguyện đầu là ngày cát chơ việc 
cưới gà, lại lấy Vô kiểu mà kị, chớ lừa dối đời mà sinh ra nghỉ hoặc 
sao? Tục sỉ lại còn lấy tên là Phi kiểu, càng thêm bắt chước điều sai 
lầm, đáng xóa bỏ. 


THÍCH Ý 


Lục hợp là thời Nguyệt kiến hợp nhau với Nguyệt tướng - tháng 
Giêng khởi ở Hợi nghịch hành mười hai thời. Ngày này nên họp thân 
hữu, định việc hôn nhân, lập ước giao dịch. 


Vô kiểu nguồn gốc sinh ra từ Kham dư gia, cùng với Lục hợp 
nghĩa chính đúng tương phản, vô lý ngộ nhận, sai lầm, đáng xóa bỏ đi. 


GỌI Ý 


Phê phán sai làm đó, mà giữ lại thuyết đơ, để chỉ ra cho mai 
sau, như thế sách này là một chỗ đại sở trường. 


508 


BÌNH CÁT 


"Tổng yếu lịch" nơi rằng: Binh cát, thời cát dùng binh trong 
tháng. ngày này nên xuất quân, ra mệnh lệnh cho tướng, định kế 
công phạt, chiếm đất. _ 

"Lịch lệ” nơi rằng: Binh cát, tháng Giêng Tý Sửu Dần Mão, 
tháng hai Hợi Tý Sửu Dần, tháng ba Tuất Hợi Tý Sửu, tháng tư Dậu 
Tuất Hợi Tý, tháng năm Thân Dậu Tuất Hợi, tháng sáu Mùi Than 
Dậu Tuất, tháng bảy Ngọ Mùi Thân Dậu, tháng tám Tị Ngọ Mùi 
Thân, tháng chín Thìn Tị Ngọ Mùi, tháng mười Mão Thìn Tị Ngọ, 


504 


tháng mười một Dần Mão Thìn Tị, tháng chạp Sửu Dần Mão Thìn 
Tao Chấn Khuê nới rằng: Binh cát, đuổi theo tháng lùi đần một 
thời, ý là binh gia không có tiến sằng, không hành động nóng vội, vÌ 
vậy mới nói rằng binh là đồ chẳng lành, bất đác đi mà dùng. Lại quẻ 
Sư trong 64 quẻ Dịch nói rằng: Soái bị giáng xuống bực dưới, không 
lỗi. Nơi giáng xuống bậc dưới thì là thoái lui, bỏ đi. Vì thế biết cớ thể 
thì mới tiến, biết khớ thì lui, thông thường soái như vậy. Lại "Thái 
bạch âm kinh" nói rằng: Không biết mà đánh tuy đông song tất thất 
bại; thấy có lợi mới đánh, tuy ít mà tất tháng. Ấy là binh gia không 
thể hành động càn, khinh tiến. Như thế là sự răn đe của Am dương. 
Xét: Binh cát, đều sau Thái dương bốn thời. Trước Thái dương một 
vị là Nguyệt yếm, có ngăn cách với Thái dương, thì sau Thái dương 
một, hai, ba, bốn đều là chỗ đất Yếm không đến, Bình hành binh cát 
đạo vậy. Thường chỗ ở sau Thái dương, tùy theo Thái dương mà đi, 
thời đi mà không dám phạm. Chỗ cuối cùng là bốn gộp cả Thái dương 
vào là năm thì Thái dương là trưởng nhớm của quân ta. 


THÍCH Ý 


Binh cát là thời cát đùng binh trong tháng, thường ở sau Thái 
dương bốn thời, đi theo Thái dương vận hành, rượt theo tháng đi lùi 
một vị. Nguyệt yếm ở trước Thái dương một vị, thời của Binh cát. 
đều là chỗ Nguyệt yếm không đến cho nên là hành binh cát đạo. Còn 
chỗ Binh cát đuổi theo tháng lui dần, một thời, là có ý nói không 
tiến cân, không vội vàng hành động. : 


GÓI Ý 


Hai nước giao binh, hình thế thiên biến vạn hớa, Binh cát chỉ là 
đề xuất nguyên tắc không tiến càn, không nớng vội hành động, biết 
cơ thể được mới tiến, biết lợi mới đánh, thấy khó phải lui không thể 
quá câu nệ vào đó. l l 


505 


"Vổng yếu lịch" nơi rằng: Ngủ phủ là thần phú thịnh. Ngày này 
nên hưng khởi, vận động, đánh giá chợ để câu buôn bán. 

"Lịch lệ" nói rằng: Tháng Giêng khởi ở Hợi thuận hành tử mạnh 

Tho Chấn Khuê nói ràng: Ngũ phú là thần dư thịnh trong tháng 
Đại để tháng Dân Ngọ Tuất hỏa vượng. Thích ở trong Hợi, Giáp mộc 
mới sinh. Tháng Thân, Tý, Thìn, thủy vượng, hay ở trong Tị, Canh 
kim mới sinh. Tháng Hợi Mão mùi mộc vượng, cần Dần mộc tương 
trợ. Tháng TỊ Dậu Sửu, kim vượng, cầu trong Thân Canh kim giúp 


506 


ích cho nhau. Vi vậy nói rằng dư thịnh. Nghĩa nó như thế. 


Xét: Ngũ phú là lục hợp của Trường sinh tam hợp. Dần Ngọ 
Tuất hỏa, hỏa Trường sinh ở Dần, Hợi ấy, Dần hợp. Mão Mùi mộc, 
mộc Trường sinh ở Hợi, Dần ấy, Hợi hợp. Thân Tý Thìn thủy, thủy 
Trường sinh ở Thân, Tị ấy, Thân hợp. Tị Dậu Sửu kim, kim Trường 
sinh ở Tị, Thân ấy, Tị hợp. Thần sinh ra ta, ở được đất hợp, thÌ nó 
giúp Ích cho ta tất là nhiều, vì thế gọi là Ngũ phú. Hoặc bảo rằng 

đương nghịch hành tứ mạnh. Thuyết đó bảo rằng đó là Trường sinh 

của tam hợp phụ mẫu. Dần Ngọ Tuất hỏa, lấy mộc làm phụ mẫu, 
mộc Trường sinh ở Hợi. Hợi Mão Mùi mộc, lấy thủy làm phụ mẫu, 
thủy Trường sinh ở Thân. Thân Tý Thìn thủy, lấy kim làm phụ mẫu, 
kim Trường sinh ở Tị. Tị Dậu Sửu kim, lấy thổ làm mẫu, thổ Trường 
sinh ở Thân. Thần sinh ta đã được Trường sinh, thÌ cát khánh chẳng 
gì lớn bằng ở đó, vì vậy lấy tên là Ngũ phú..Nói chẳng qua đủ thì 
thôi. Lại () nơi là Ngũ phúc €?) thứ hai là phú, phú vốn đã là một 
ngũ phúc, ngủ phúc mà đến giầu có, quả thực nó đều đầy đủ vậy 
chăng. . Thuyết này cũng thông, vì vậy phụ thêm vào để để lại. 


THÍCH Ý 
Ngũ phú là thần phú thịch trong tháng, tháng Giêng khởi ở Hợi 
thuận hành tứ mạnh. Nó cùng với Nguyệt kiến tam hợp hoặc là 
tương sinh, tương trợ; hoặc là tương ích, tương hợp; hoặc là Trường 
sinh, thần sinh ra ta; cho nên gọi là Phú ngũ, gọi là dư thịnh mười 
phần cát tường, rất nên tu tạo động thổ, kinh thương, cầu tài. 


GÓI Ý 


Lấy tương sinh, tương phù trợ là cát, đó là một nguyên tác cơ 
bản của thuật trạch cát 


(1) Hựu: nguyên tác viết là củu (_ ) sủa lại là hựe( ) 
(2) Ngũ phúc "Thu - Hồng phạm": Ngũ phúc một là thọ. bai là phú. ba là khang ninh. bốn là 
có chín đức tốt, năm là thợ hết mệnh. 


507 


THIÊN HƯƠNG 


"Tổng yếu lịch" nói rằng: Thiên thương là thần thiên khố (kho 
trời). Ngày đó có thể sửa kho hàng, nhận ban thưởng,.nạp tài, nuôi 
mục súc. 

"Lịch lệ” nói rằng: Thiên thương, tháng Giêng khởi ở Dần, 
nghịch hành mười hai thời. 

Tào Chấn Khuê nơi rằng: Thương là tàng trữ, thần tàng trữ 
riêng của Nguyệt kiến. Dại để tháng kiến Dần, trời đất giao thái âm 
dương đều một nửa mà đồng khi, vì thế mà tàng chung ở bản kiến. 


508 


Đến tháng hai, âm dương khí ly thì việc xảy ra ở trước kiến việc cất 
trữ riêng tư ở sau, vÌ vậy nghịch hành trải qua Sửu. Dến tháng bảy, 
âm đương bi, khí nó lại đồng, âm dương đều một nửa, cũng cùng 
tàng trữ ở Thân. 

Xét: Thái dương tại Hợi, thì Thiên thương tại Dần; Thái dương 
tại Tuất thì Thiên thương tại Sửu; mỗi trường hợp đều đóng sau thái 
dương bốn thời. Như thế thì Thiên thương là ngày Thu của Thái 
dương, sau kiến bốn thời là ngày Thu. "Thần sát khởi lệ" lấy Thu là 
tại phương Thiên thương, có thể quan sát lẫn nhau mà tự được. Thu 
tất có thương, Thương ở nơi nào, tất ở chỗ đất lục hợp. Thiên 
thương tại Dần thì Hợi là ngày Thu. Thiên thương tại Sửu thì Tý là 
ngày Thu. Như thế thì Thiên thương lại là lục hợp của ngày Thu. 
Nếu Tho Chấn Khuê nói việc xây ra ở trước Kiến thu tàng ở sau 
cũng quá chỉ ly tạm tránh đi vậy (), 


THÍCH Ý 
Thiên thương là thần của thiên khố, tháng Giêng khởi ở Dần 
nghịch hành mười hai thời. Từ đầu đến cuối, chỗ nó ở sau Thái 
dương bốn thời. Thực tế chính la ngày Thu của Thái dương, Thu tất 
có thương, nên gọi là Thiên thương. Ngày đớ rất nên sửa kho hàng, 
nhận thưởng, nạp tài. 


GỌI Ý 


Mưa Xuân dai dẳng không dứt, vạn vật sơ sinh, trăm giống cóc 
vừa mới trồng. Thời đó chắc là Thiên thương sợ hãi không dùng để 
sửa kho hàng mà cho là ngày giờ rất tốt được, có thể thấy chỗ Thiên 
thương cho là nên làm cũng chỉ là tương đối mà không thể quá câu 
nệ vào lời nói được 


(1) Chỉ thả độn: chỉ: chỉ ly: độn = quay về tránh đi, không có được yếu lĩnh 


509 


THIÊN TẶC 


"Thần khu kinh" nơi rằng: Thiên tặc là thần ăn trộm trong 
tháng. Ngày này kị vận hành. - 
_Lý đỉnh Tô nói ràng: Thiên tặc, tháng Giêng tại Sửu, nghịch 
hành mười hai thời. 
_ Tho Chấn Khuê nói rằng: Thiên tặc, thần ăn trộm. Thường đóng 
sau thời Thiên thương. Đại để sau kho hàng tất có trộm. 
Xét: Thiên tặc, ngày Thu của Nguyệt yếm, thường cư sau Yếm 
bốn thời. Nguyệt yếm nghịch hành, Thiên tặc cũng nghịch hành. Vì 
vậy ngày Bình của Kiến chính là ngày Thư của Yếm. Kiến là chỗ 


510 


trước vậy thì Yếm ở chỗ sau. Nguyệt yếm chủ âm tư (việc xấu ngấm 
ngầm ND) "Quốc ngữ" nói rằng: "Lượng thiên sự hằng thường". Chố 
Thu của Yếm tất là Thiên tặc vậy. 


THÍCH Ý 


Thiên tặc là thần ăn trộm trong tháng, tháng Giêng tại Sửu 
nghịch hành mười hai thời. Vị trí chỗ nó ở, chính ở đằng sau Thiên 
_ thương Dòm ngớ, rình dập thương khố! Tất là đạo tặc. Mà lại còn là 
ngày Thu của Nguyệt yếm. Nguyệt yếm chủ ngấm ngầm làm việc 
xấu, chố Thu của Yếm tất là Thiên tặc. Cho nên ngày đó kị đi xa, đề 
phòng không dự liệu được. 


GÓI Ý 


Ngày đó đi xa là không có tai họa mất trộm chăng? Đại khái có 
ý bảo mọi người phải cẩn thận. 


b)ại 


"Khu yếu lịch" nói rằng: Yếu an, là cát thần trong tháng. Chỗ có trực 
vào ngày nào nên phủ dụ biên cảnh, sửa sang lại hào quanh thành. 

*Lịch lệ" nới rằng: Yếu an, tháng Giêng ngày Dần, tháng hai 
Thân, tháng ba Mão, tháng tư Dậu, tháng năm Thìn, tháng sáu 
Tuất, tháng bảy Tị, tháng tám Hợi, tháng chín Ngọ, tháng mười Ty, 

- tháng mười một Mùi, tháng chạp Sửu. = 

Tao Chấn Khuê nơi rằng: Yếu an cần mà dùng, có thể được yên. ˆ 
Đại để tháng dương kiến trải qua Dần Mão Thìn Tị Ngọ Mùi, tháng : 
âm Kiến trải qua Thân Dậu Tuất Hợi Tý Sửu. Như thế thi tháng của 
thời dương dùng thời dương khí thông thuận, tháng của thời âm 
dùng thời âm khí nhu hòa. Loại tượng sáu hào cương nhu tương ứng 
trong Dịch quái. 


512 


NGỌC VŨ 


"Khu yếu lịch" nới rằng: Ngọc vũ, quí thần trong tháng. Chỗ 
trực vào ngày nào nên sửa cung khuyết, tu bố đỉnh đài, định việc 
hôn nhân, họp tân khách. 

"Lịch lệ” nói rằng: Tháng Giêng Mão, tháng hai Dậu, tháng ba 
Thìn, tháng tư Tuất, tháng năm Tị, tháng sáu Hợi, tháng bảy Ngọ, 
tháng tám Tý, tháng chín Mùi, tháng mười Sửu, tháng mười một 
Thân, tháng chạp Dẫn... : : 

Tào Chấn Khuê nói rằng: Ngọc vũ, chỗ buồng xếp đặt cho 
Nguyệt kiến: Mão Dậu là cửa của Nhật Nguyệt, là vị trí phân giới 
hạn, phương Dông nam dương vị, là ngoài, là trước, vì thế dương 
Kiến ở đó. Phương Tây bắc âm vị, là trong, là sau, vì thế tháng âm 
ở đó, Tựa như chỗ ở của người ta, nam cư ở trước, nữ cư ở sau. 


513 


KIM ĐƯỜNG 


“Khu yếu lịch" nơi rằng: Kim đường là thiện thần trong tháng. 
Chỗ ngày nó trực, nên xây dựng cung thất, hưng tạo, tu bổ. 

"Lịch lệ" nói rằng: Tháng Giêng Thìn, tháng hai Tuất, tháng ba 
Tị, tháng tư Hợi, tháng năm Ngọ, tháng sáu Tý, tháng bây Mùi, 
tháng tám Sửu, tháng chín Thân, tháng mười Dần, tháng mười một 
Dậu, tháng chạp Mão. 

Tho Chấn Khuê nói rằng: Kim đường là nhà của Kiến thần an 
lạc, thường ở trước Ngọc vũ, tựa như Vương công lần lượt dựng xây 
sửa chữa nhà cửa. : 


n4 


KÍNH AN 


"Khu yếu lịch" nói rằng: Kính an là thần cung kính thuận theo. 
Chỗ nó trực ở ngày nào, nên hòa mục thân tộc, thuật bày tôn ti, nạp 
lễ nghỉ, làm việc ban thưởng, chúc mừng. 

"Lịch lệ" nối ràng: Kính an, tháng Giêng Mùi, tháng hai Sửu, 
tháng ba Thân, tháng tư Dần, tháng năm, Dậu, tháng sáu Mão, 
tháng bảy Tuất, tháng tám Thìn, tháng chín Hợi, tháng mười Tị, 
tháng mười một Tý, tháng chạp Ngọ. 

Tào Chấn Khuê nơi rằng: Kính an này là nghĩa âm dương tương 
hội. Dương hội âm mà tất kính, âm hội dương mà tất cung, nếu 
cung mới kính, tất được yên. Đại để Mùi Thân Dậu Tuất Hợ: là thời 
dùng âm khí, vì thế hội với tháng thời dương; Sửu Dần Mão Thìn Tị 
dương khí dùng làm việc, vì vậy hội với tháng thời âm Tý Ngọ âm 
dương tranh nhau vì thế tự hội. Nghia nó như thế. 


515 


"Khu yếu lịch" nói rằng: Phả hộ là thần của thần che chở. Trực 
ở ngày nào nên cầu cúng, tế trời đất qủi thần, tìm thấy ngừa bệnh. 

"Lịch lệ" nơi rằng: Phả hộ, tháng Giêng Thân, tháng hai Dần, 
tháng ba Dâu, tháng tư Mão, tháng năm Tuất, tháng sáu Thìn, 
tháng bây Hợi, tháng tám TỊ, tháng chín Tý, tháng mười Ngọ, tháng 
mười một Sửu, tháng chạp Mùi. 

Tào Chấn Khuẽ nói rằng: Phả hộ chính là thần không có thiên 
tư, giúp đỡ, che chở vạn vật trong tháng. Thường đối nhau với Yếu 
an. Dại để Thân Dậu Tuất Hợi Tý Sửu chính là vị trí tác nghẽn của 
âm quyền. Dần Mão Tý Ngọ Mùi chính là chỗ dương khí thông 
thuận phối nhau với tháng Nguyệt kiến. Ấy là trong tháng âm 
dương mờ tối lại có thần che chở giúp đỡ cho. 


B516 


PHÚC SINH 


"Khu yếu lịch" nói rằng: Phúc sinh là phúc thần trong tháng 
Trực ở ngày nào nên cầu phúc, cầu ơn, tế thần, thành tâm cúng tế. 

"Lịch lệ" nói rằng: Phúc sinh, tháng Giêng Dậu, tháng hai Mão, 
tháng ba Tuất, táng tư Thìn, tháng năm Hợi, tháng sáu Tị, tháng 
bảy Tý, tháng tám Ngọ, tháng chín Sửu, tháng mười Mùi, tháng 
mười một Dần, tháng chạp Thân. 

Tào Chấn Khuê nơi rằng: Phúc sinh là thần thỉnh cầu phúc 
nguyện ở trong tháng, vì thế cùng với Ngọc vũ đối nhau, bảo rằng 
Ngọc vũ là chỗ Nguyệt kiến yên, định hướng vào cho nên được phúc. 
Đó là chỗ Nguyệt kiến chú ý nhìn vào, cũng vỉ thế nên tạo phúc. 


ð17 


THÁNH TÂM 


"Khu yếu lịch” nói rằng: Thánh tâm là phúc thần trong tháng. 
Ngày đó nên dâng biểu chương, làm ân trạch, mưu cần trăm việc. 

"Lịch lệ” nói rằng: Thánh tâm, tháng Giêng Hợi, tháng hai TỊị, 
tháng ba Tý, tháng tư Ngọ, tháng năm Sửu, tháng sáu Mùi, tháng 
bảy Dần, tháng tám Thân, tháng chín Mão, tháng mười Đậu, tháng 
mười một Thìn, tháng chạp Tuất. 


Tào Chấn Khuê nói rằng: Khó nhọc mà không dám yên, tâm của 


518 


Thánh nhân vậy. Dại để tháng thời đương thuận theo lý vị trí của 
dương quái, tháng thời âm thuận theo lý vị trí của âm quái. Tháng 
sơ Dần khởi ở cung Căn Hợi là thuận theo đạo trời. 

"Khảo nguyên" nói rằng: Giêng ba, năm, bảy, chín, mười một, là 
tháng dương kiến vì thế theo từ Hợi đến Thìn, phối với Càn Khảm 
Cấn Chân bốn dương quái. Hai, tư, sáu, tám, mười, chạp là tháng 
âm kiến, vì thế theo tử Tị đến Tuất, phối với bốn âm quái là Tốn Ly 
Khôn Đoài. 


B19 


2H 


s 


S7 


, 


s— 
_. 


"Khu yếu lịch" nơi rằng: Ích hậu, phúc thần trong tháng. Trực ở 
nêày nào nên tạo nhà cửa, tu bổ tường lũy, làm lễ cưới, an buồng 
sản phụ. 

"Lịch lệ” nới rằng: Tháng Giêng Tý, tháng hai Ngọ, tháng ba 
Sửu, tháng tư Mùi, tháng năm Dần, tháng sáu Thân, tháng bảy 
Mão, tháng tám Dậu, tháng chín Thìn, tháng mười Tuất, tháng mười 
một Tị, tháng chạp Hợi. 


520 


Tho Chấn Khuê nơi rằng: Ích hậu, thần của con nôi tự, được bổ 
ích Ty Sửu Dân Mão Thìn Tị là vị trí của dương khi, lấy tháng 
dương kiến phối vào. Ngọ Mùi Thân Dậu Tuất Hợi là vị trÍ của âm 
khí, lấy tháng âm kiến phối vào, âm dương hòa hợp với nhau, đã 
sinh nam nữ, chồng gánh vác việc gìao huấn cho con trai, vợ dạy dỗ 
cho con gái, khiến nam theo đạo chồng, nữ theo đạo vợ, mỗi người 
đều theo đạo của mình đáng là có ích cho tương lai, vì vậy gọi là Ích 
hậu. 


521 


"Khu yếu lịch" nói rằng: Tục thế là thiện thần trong tháng. 
Ngày nào nó trực nên định việc hôn nhân, hòa mục với thân tộc, lễ 
thần đất, cầu nối tự. 

"Lịch lệ" nới rằng: Tục thế, tháng Giêng Sửu, tháng bai Mùi, 
tháng ba Dần, tháng tư Thân, tháng năm Mão, tháng sáu Dậu, 
tháng bảy Thìn, tháng tám Tuất, tháng chín Tị, tháng mười Hợi, 
tháng mười một Ngọ, tháng chạp Tý. 


522 


"Khảo nguyên" nói rằng: Xét Tục thế là thần kế tục trong tháng. 
Thường ở sau Ích hậu một thời, đại để cùng với Ngọc vũ, Kim đường 
liền nhau, ý giống nhau. ` 


Lại xét từ Yếu an đến Tục thế là chín thần, chúng khởi lệ đều 
lấy sáu tháng âm đối xung với sáu tháng dương. Như: tháng Giêng 
Dần thì tháng hai Thân; tháng Giêng Mão thì tháng hai Dậu. 


Ngoài ra phỏng theo như thế. 


523 


TỔNG LUẬN CẢ CHÍN THẦN 


Tự Yếu an trở xuống là chín thần, đều đem so sánh đối xứng 
từng đôi một, hoặc đương nguyệt dương, âm nguyệt âm, hoặc dương 
nguyệt âm, âm nguyệt dương, đi theo tháng Dần thì Dần khởi, đến 
tháng Dần dừng ở Sửu. Chọn chín vị trí đó mà đi đến tháng Dần, 
không dùng ba vị trí Tị Ngọ Tuất. Hoặc lại lấy tháng Dần đi theo Tị 
Ngọ Tuất khởi, như "Lịch lệ" mười hai thời, là Long hổ, là Tội chí, là 
Thụ tử, đều là hung thần, mà lấy chín vị trí như thế là cát thần, tuy 
có lệ đó mà chẳng có tên cho các sự vật đó. Chúng thuyết nhiều như 
thế, đều là không xác định rõ thần có cát hung vậy tất cả đều lấy 
âm dương ngũ hành để đoán bản năm tháng ngày chỗ thần hợp, chỗ 
thần kị, hoặc lấy tam hợp, ngũ hợp mà nói, hoặc lấy vượng tướng 
hưu tù mà nói, thiên biến vạn hóa, chỉ cần tất cả không đời chỗ đó. 
Mà như thế lấy Dần Thân, Mão Dậu từng đôi so sánh với nhau để 
sai khiến mười hai thời, thì không phù hợp được khắp cả. "Sử ký”: 
Thời Hán Vũ Dế có ngũ hành gia, kham đư gia, kiến trừ gia, tùng 
thời gia, lịch gia, thiên nhân gia, thái nhất gia nhớm họp lại tranh 
cãi không quyết được, mỗi nhà đều giữ ý kiến của thầy truyền lại 
không nhân nhượng nhau. Thời ấy thuật gia nhiều như thế, nay thì 
thống nhất qui vào lịch gia, thuyết đó đem truyền lại đều mông 
muội đoán nát ra chẳng tìm đến đầu mối đoan đích. Kham dư, kiến 
trừ, ngũ hành lịch gia còn có thể áng chừng được ý mà khiến, còn 
tùng thời các nhà nới thời càng không thể khảo xét được. Nay chín 
thần ấy, với kham dư, kiến trừ, ngũ hành, lịch gia thì ý tứ đều 
không phù hợp. Ý giả là tùng thời và các nhà đơ để chừa lại manh 
mối ru, mà truyền lại từ rất lâu rồi, các đời vẫn duyên theo không 
bỏ, dùng để khẩn cầu tế qủi thần, mà cũng là kiến tạo ngày cát của 
các việc. Tuy "Lịch thần nguyên thủy" thì nói rằng: Đặt ra chín thần 
ấy chuyên dùng vào việc cầu khẩn qủi thần". Nay xét theo nghĨa của 
các tên đã đặt cho, lại còn tìm hiểu "Lễ ký" ý tứ về ngày nhu ngày 


524 


cương(}), thuyết này hầu như gần hơn chăng, còn tồn tại lại để xem 
chọn ngày cho việc tế lễ. Mà chỗ "Khu yếu lịch" nói dâng biểu chương, 
tu tạo, các việc, đều không khôi phục lại dùng. Còn như Long hổ, Tội 
chí, Thụ tử ba thời, đều vẫn như lịch cũ, từ đó xóa bỏ. Đã lấy chín 
thần là cát, thì dư ra ba không dùng có thể biết được bất tất lập trùng 
danh mục. Lại xét "Thần sát khởi lệ" lấy Long hổ, Tội chí, là ngày 
Thiên địa tranh hùng. Từ đơ quan sát, chín thần là khẩn cầu cúng qủi 
thần mà đặt ra nghiệm thêm. Dại để Tý Ngọ, âm dương giao vậy, vỉ 
vậy có mục cho Thiên địa tranh hùng. Mà lại là chính vị phương Nam, 
vÌ vậy cùng với âm u tịch mịch có nghĩa qủi thần. Ngược lại Tuất đó 
là Thụ tử, Hợi là hội của dương khí bị bóc đến cùng tận mà Càn thuần 
dương ở, lấy làm đầu vạn vật; thế là điệu nghĩa của âm dương. Lục 
Nhâm?) lấy tên Nhâm mà không gọi là là Lục Giáp cũng như thế vậy. 
Hợi đã là đầu thì Tuất tất ở chỗ hết, vì vậy lấy Tuất là Thụ tử. Như 
thế đặc biệt lấy lục đương, lục âm mười hai thời luân chuyển theo 
Dần mà nói rằng để sai khiến. Nếu từ Dần đến Mão, lấy tới chỗ Sửu 
luận đi theo tháng, thì nghĩa cũng không thể thông. Tuy là đạo qủi thần 
mà nó cũng có chỗ bát đầu, thiết đáng cũng có chỗ hết chẳng qua việc 
của người hiển lộ ra rõ ràng, mỗi việc một lý, mà không thể sơ sài để mắc 
sai lầm), vì vậy nơi rằng nên tế tự vào thời cát, hầu như gần cạnh. 

Yếu an, nơi là cầu phúc ở qủy thần vậy. 

im đường, Ngọc vũ, chỗ thần ở, dùng vào việc sửa đền thờ, nhà 
thờ, lập miếu. Thần bên trong lấy Kim đường, thần bên ngoài lấy 


(1) Ý tưởng về ngày nhú. ngày cương "Lễ ký - Khúc lễ thượng" nói rằng: "việc ở trong là ngày 
nhu, việc ngoài là ngày cướng 

(2) Lục nhâm: là 1 loại phương pháp lấy âm dương ngũ hành xem bói cát hung cùng với Dộn 
giáp. Thái ất hợp lại gọi là tam thức. Trong lục thập Giáp tý, Nhâm có 6 cái. vì vậy gọi là Lục 
nhằm (đó là Nhâm thân. Nhâm ngọ. Nhâm thìn. Nhâm đần, Nhâm tý, Nhâm tuất). Phép bói 
đó chia ra lam 64 quê bói. dùng thời giồ có thiên bàn của can chỉ địa bàn trồng lên nhau, 
chuyển động thiên bản quan sắt cát hung. 

(3) Thắc: biến đổi, sai lầm 


525 


Ngọc vũ 
Kính an là ngày an thần vị 


Phả hộ, Phúc sinh, Thánh tâm là ngày khẩn cầu việc này việc 
khác với thần, 


Ích hậu, Tục thế là ngày lễ ở đền thờ thần mai mối () 


THÍCH Ý 


Theo từ Yếu an đến Tục thế, cộng có chín vị thần kỳ (trời đất 
N.D). Vị trÍ của chúng đều lấy đối xung từng đôi một so sánh với 
nhau. Nghĩa chúng dùng về nguyên tắc hoàn toàn không giống nhau 
với trạch cát thần sát cát hung. Dại lược là theo các nhà tùng thời 
còn để xót tàn dư lại, lưu truyền từ rất xa xưa, chủ yếu dùng vào 
việc cầu cúng qủi thần, đồng thời cũng là kiến tạo ngày cát của các 
việc. Nơi riêng, chín vị thần thì chỗ cho là nên cũng không giống 
nhau. Yếu an, thì nối là cầu phúc ở qủi thần; Phả hộ, Phúc sinh, 
Thánh tâm là ngày cầu việc nọ việc kia, đều là những ngày sát để :ế 
thần câu phúc. Kim đường, Ngọc vũ là chỗ thần linh ở, là ngày đại 
cát để sửa đền thờ, nhà thờ, lập miếu. Kính an là ngày cát để an 
thần vị Ích hậu, Tục thế thì là ngày cát khẩn cầu tế thần mai muối. 


GÓI Ý 


Như quả thực có thần linh, thì đáng là dâu đầu cũng cớ, không 
lúc nào không có. Vậy tại sao chỉ có một số ngày đó mới nên tế tự, 
cầu khẩn sao? Qủy thần là không thực cố, mà đặc tính của nó lại 
như vậy sao? 


=——=.==_.- 
(1) Cao quán tức là thần mai mối. 


526 


DƯƠNG ĐỨC 


"Tổng yếu lịch" nói rằng: Dương đức là đức thần trong tháng. 
Ngày nào nó trực nên giao dịch, khai trương, kết mối thân gia 

"Lịch lệ" nói rằng: Tháng Giêng khởi ở. Tuất, thuận hành sáu 
thời dương. 

Tào Chấn Khuê nói rằng: Dương đức là đạo Càn đương vậy. 
Dương đức không thể đem bóc đến tận cùng, vÌ vậy tháng Giêng 
khởi ở Tuất, ứng với Càn là thượng cửu Tuất là hào thế của Càn. Lại 


527 


tháng năm nhất âm sinh tức phối ở Căn sáu hào, thuận đi qua Càn. 
Tháng sáu dương đóng ở Dần Ngọ Tuất, hỏa viêm ở trên, là tôn, là 
chồng. Tháng sáu âm lâm vào ở Thân Tý Thìn, nước tưới nhuận ở 
dưới, là tỉ, là vợ. Vì thế chỗ ngày nó trực lớn nhỏ phải có thứ tự, 
chồng vợ phải có phân biệt, ấy là thời tốt đẹp cho việc bội họp làm 
lễ, vÌ vậy nên như thế. 


528 


"Tổng yếu lịch" nói rằng: Âm đức là thần âm đức trong tháng. 
Trực vào ngày nào nên giúp cho âm trắc (âm bí mật sắp đặt định 
đoạt N.D)) làm việc ân huệ, nhân ái, giải oan uổng, cắt cử người 
chính trực. 


"Lịch lệ” nơi ràng: Tháng Giêng khởi tại Dậu nghịch hành sáu 
thời âm. 


{1) Âm trắc: Âm đức 


520 


Tào Chấn Khuê nơi rằng: Âm đức là đạo Khôn âm trong tháng. 
Tháng Giêng khởi ở Dậu, ứng với thượng lực quẻ Khôn là Dậu vậy, 
thế hào của Khôn, vì thế từ Dậu, sáu hào đi ngược qua Khôn. Khôn 
đó là đức lấy để chở vật, hàm chứa rộng lớn, làm cho rạng rỡ, vạn 
vật nhờ cậy để sinh, vì vậy nên như thế. 

Xét: Dương đức là sáu hào quẻ Càn nạp Giáp, Âm đức là sáu 
hào quẻ Khôn nạp Giáp. Mão, Dậu, Nhật, Nguyệt vậy. Mỗi cái đều 
theo Mão Dậu khởi hào sơ; để kinh qua mười hai thời. Dương đức, 
tháng Mão, Càn sơ, Tý. Âm đức, tháng Mão, Khôn sơ, Mùi. Dương 
đức tháng Thìn. Càn nhị, Dần. Âm đức, tháng Thìn, Khôn nhị Tị. 
Dương đức tháng Tị, Càn tam Thìn. Âm đức tháng Tị, Khôn tam 
Mão. Dương đức tháng Ngọ, Càn tứ Ngọ. Âm đức tháng Ngọ, Khôn 
tứ Sửu. Dương đức tháng Mùi, Càn ngũ, Thân. Âm đức tháng Mùi, 
Khôn ngủ Hợi, Dương đức tháng Thân, Càn thượng, Tuất. Âm đức 
tháng Thân Khôn thượng Dậu. Mà sáu hào đều hết cả. Trở lại từ 
Dậu đến Dần, theo thứ tự mà liệt bầy. Từ Mão đến Thân thì vạn vật 
sinh. Từ Dậu đến Dần thì vạn vật thành. "Dế xuất hồ Chấn” mà 
phục sinh ở đó, sinh sinh mãi chẳng thôi. Ấy là chức phận của Cần 
Khôn để sinh vạn vật, thành vạn vật, mà dùng ở tháng, ngày. Nay 
sáu âm, sáu đương theo Mão Dậu thuận sắp bày là tượng trời ban 
cho, đất sinh ra đầy đủ vậy. Dương gọi là Dương đức, âm gọi là Âm 
đức. Nói đức của âm đương đều tại ở sinh thành vạn vật. Ngày này 
tất cát, 


THÍCH Ý 
Dương đức là đức thần trong tháng, tháng Giêng khởi ở Tuất, 


thuận hành sáu thời dương. Âm đức là thần âm đức trong tháng, 
tháng Giêng khởi ở Dậu, nghịch hành sáu thời âm. Dương đức là quẻ 


530 


Càn sáu hào được nạp Giáp. Âm đức là quéẻ Khôn sáu hào được nạp 
Giáp. Mão Dậu thì là Nhật Nguyệt. Âm dương đức mỗi cái đều theo 
Mão Dậu khởi hào sơ, thuận đi qua mười hai thời. Càn Khôn lấy 
sinh thành vạn vật là thiên chức, mà mấu chốt thì tại Nhật Nguyệt. 
Tiiện tại sáu dương cùng với sáu âm, phân riêng ra theo Mão Dậu 
thuận chia bày ra; tượng là trời ban cho, đất sinh ra cũng là thể 
. hiện không sót, không thừa vậy. Dương gọi là Dương đức, âm gọi là 
Âm đức. Ấy là thuyết về đức của âm dương đều tại ở sinh ở thành 
vạn vật, cho nên ngày đó nhất định là cát tường. 


GÓI Ý 


Dương đức, Âm đức thuận với trời đất ư, ứng với âm dương ư, 
cho nên tốt lành 


581 


THIÊN MÃ 


"Kàu yếu lịch" nói rằng: Thiên mã là ngựa trạm để cưỡi của 
trời. Ngày nảy nên trao chức cho công khanh, chọn người hiền 
lương, ban bố chính sự, đi xa đánh giặc. 

Lý định Tộ nối răng: Thiên mã, tháng giếng khởi ở Ngọ, thuận: 
_ hành sáu thời dương. 

Tho Chấn Khuê nói rằng: Thiên mã, thể sáu dương của Càn 
dùng vào việc. 

“Địch" nói rằng: Càn là mã. 

_Xét: Quẻ Càn nạp Tý, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất vào. Thiên 


589 


mã thì tháng tư, tháng mười tại Tý quá Càn tháng tư, tháng mười 
kiến Hợi lại là cung Càn. Ngọ là mã. "Kinh Thi" nói rằng: "ngày cát 
Canh ngọ, đã sai phái ngựa ta." Nói như vậy là bảo rằng Ngọ là thần 
của ngựa tổ, Dần Thân là đường đi. Ngọ khởi ở Dần, thuận đi qua 
sáu thời dương, thì Thân lại được Ngọ, chọn tượng ở mã để dùng. 


THÍCH Ý 
Thiên mã là ngựa trạm để cưỡi của trời, tháng Giêng khởi ở 
Ngọ, thuận hành sáu thời dương. 


Ngọ là mã, Dần Thân là đường đi, Ngọ khởi ở Dần, thuận đi 
qua sáu thời dương, đến "Thân. lại được Ngọ, chọn tượng ở mã để dùng 
Cho nên gọi là Thiên mã. Dều đáng nên dùng 


GỌI Ý 


Ngựa là để giúp đỡ cho người, ngày có tượng Thiên mã, cho nên, 
nên ban chức cho công khanh, chọn hiền lương các việc, ý là thuận 
thiên mà làm việc. 


533 


BINH CẤM 


"Tổng yếu lịch" nói rằng: Binh cấm là thời hung cho việc dùng 
- binh. Ngày này kị ra quân làm chấn động nơi đất khách, duyệt võ 
dạy chiến đấu. 

"Lịch lệ" nói rằng: Binh cấm, tháng Giêng khởi ở Dần, nghịch 
hành sáu thời dương. 

Tho Chấn Khuê nói rằng: Chỗ lợi cho bính gia, âm đạo vậy, chỗ 
kị, dương đạo vậy, vì vậy Binh cấm tháng Giêng khởi ở Dần, nghịch 
hành sáu thời dương. Lại "Nguyệt lệnh" nơi rằng: Tháng mạnh Xuân 
không thể cử binh, cử binh tất gặp thiên ương. Binh nhung không 


534 


khởi, không thể theo ta từ ban đầu. Vì vậy tháng Giêng lấy Dần là 
thời cấm. Tháng hai, Tý, tứ sát hình nhau. Tháng ba, Tuất, là thời 
hao phá. Tháng tư, Thân, tứ sát tam hình. Tháng năm, Ngọ, tự 
hình. Tháng sáu, Thìn, Thiên cương tứ sát. Tháng bảy, Dần, phá hao 
tam hình. tháng tám, Tý, tứ sát tử thần. Tháng chín, Tuất, Hà khôi, 
Tháng mười, Thân, lục hại. Tháng mười một, Ngọ, phá hao. Tháng 
chạp, Thìn, tứ sát Thiên cương. Có thể biết là phải kị. 

Theo "Dịch" nơi rằng: "Trong đất có quân thủy". Nói rõ ra là bảo 
rằng núp chỗ chí hiểm ở trong chỗ thuận hết mức. Quân của vương 
giả nên có chỉnh mà không chiến. Binh cấm thời trái nhau với nghĩa 
của quẻ. Sáu hào quẻ Khảm nạp Giáp: Dần Thìn Ngọ Thân Tuất Tý. 
Nay từ hào sơ của Khảm lật lại chuyển lên trên, đi lộn ngược lên mà 
đi tắt. Ấy là đem chỗ hiển nhiên chí hiểm mà đi ngang trong thiên 
hạ vậy. Nếu từ Càn Khôn lấy để suy ra nghia Nhật Nguyệt là dụng 
thì tháng Mão khởi hào thượng quẻ Khảm, nghịch hành mà xuống, 
há chẳng phải chỗ của Khâm là "hào thượng mất đạo hung ba năm" 
hay sao? Đi theo lên mà tới chỗ ban đầu gắn với việc dùng huy 
mặc(U) mà nhập vào Khảm hãm?) há chẳng phải là đại cấm việc 
binh sao? 


THÍCH Ý 


Binh cấm là thời hung cho việc dùng binh, tháng Giêng khởi ở 
Dần, nghịch hành sáu thời đương. Binh gia lợi ở đạo âm, kị đạo 
dương, mà Binh cấm tháng Giêng khởi ở Dần nghịch hành sáu thời 
dương, cho nên bất cát. Lại theo trên nghĩa của quẻ mà xem, quẻ 
Khám sáu hào nạp Giáp: Dần Thìn Ngọ Thân Tuất Tý, hiện tại là 


(1) Huy mặc: giây thừng trói buộc. 
(2) Khảm hãm: tiểu lục trong Khảm 


535 


theo hào sơ quả Khảm mà chuyển lộn ngược lên, đi lộn ngược lên 

mà đi tắt, hung hiểm chẳng quá chừng sao. Từ hai quẻ Càn Khôn 

suy luận, hung hiểm cũng như vậy, cho nên là crưỗ cấm của binh gia. 
GỌI YÝ 


Binh cấm với đế đạo dùng binh trái ngược nhau, mà còn với 
nghĩa quẻ là bội nghịch, cho nên không tốt. 


586 


Thang giảng 


ĐỊA NANG 


Tháng 4 


—— 
—x- =. 
——— _ Kỳ ==== Dậu 
== %.A kỳ == ` 
4 =. vo Ä 2 ro 
+ ` : + `: 
-Ố % ⁄ - KS 
ã 
Ễ # 
"Í "Í Xuâ 1111 1H41 II" 
uân | [li lIIIÍ 
mắm IÊU mắm ¡Íh: 
ä ä 
27 2 Xà “6 
PỒ _— ` * 
và 2 SS K/2Ä 
]— sờ SẠN Ạ == w> ⁄ Cu 
- &u W ..P 
—— ——— 
_ —Ỷ_—.. 
— " 
== : == Só 
sô và —— ~ — % 
. z ¿* — v ` hờ ⁄2 œ — M) Kha 
⁄⁄ «Z⁄⁄ vê, 
& RỘ “ ` + ` *% 
: 
š Đông 


I0H m==—# QUIG 
— 
—= 

+ BuguL 


d 
⁄⁄ 
À 


UgLL| mm mạ nẸWJ 
—— 


d1 8uEW 1 


537 


“Lịch lậ' nói rằng: Địa nang, tháng Giêng: Canh tý, Canh nợo, 
tháng hai: Qúy mùi, Qúi sửu; tháng ba: Giáp tý, Giáp dần; tháng tư: 
Kỷ mão, Kỷ sửu; tháng năm: Mậu thìn, Mậu ngọ; tháng sáu: Qúi 
mùi, Qúi tj; tháng bảy: Bính đần, Bính thân; tháng tám: Dinh mão, 
Đỉnh °-; tháng chín: Mậu thìn, Mậu tý; tháng mười: Canh tuất, Canh 
tý; tháng mười một: Tân mùi, Tân dậu; tháng chạp: Ất dậu, Ất mùi. 

Tào Chấn Khuê nói rằng: "Nguyệt lệnh" nói: "Tháng mạnh Xuân 
thiên khí giáng xuống, địa khí bốc lên, thiên địa hòa đồng(, thảo 
mộc nảy sinh". Đại để thảo mộc đơ là Chấn vậy. Vì vậy “Dịch'" nói: 
"Động vạn vật chẳng có thuốc nào bằng sấm'". Vì vậy, tháng Giêng 
Chấn nạp giáp là Dịa nang "tháng trọng Xuân, sấm mới phát ra' 
tiếng, bát đầu là điện?) sâu bọ ngủ Đông hết thảy đều động mở cửa 
bát đầu xuất ra "đương lúc dưỡng sinh, đức chẳng sánh bằng Khôn 
được, vÌ thế tháng hai dùng Khôn để nạp Giáp là Dịa nang. "tháng 
quí Xuân, mà mưa sắp giáng, nước ở dưới bốc lên, che phủ, nuôi 
dưỡng vạn vật" không gì lớn bằng trời vì vậy dùng Càn để nạp Giáp. 
"Tháng mạnh Hạ, nhà nông chính là được mùa lúa mạch, chứa cất 
trăm vị thuốc, nấm cô chết, việc nuôi tằm xong. Cơ thể nắng gắt, 
khô cạn) vạn vật chẳng sấy vào lửa ư (9 vì vậy tháng tư dùng Ly 
để nạp Giáp. "Tháng trọng Hạ, âm dương tranh chấp, tử sinh phân 
chia, tế đảo vu) núi sông trăm nguồn, lập ra đàn Khảm, không 
dùng hỏa phương Nam. Vì vậy khiến vạn vật nhuận trạch, chẳng 
thấm nhuận ở Khảm ư "Vì vậy tháng năm Địa nang dùng Khảm để 


(1) Thiên địa hòa đồng, vốn đĩ thoát khỏi "đồng" đựa vào cỏ ích. . 

(2) Thủy điện: vốn dĩ thoát ra, dựa vào có ích trở xuống, các tháng quí Xuân. mạnh Hạ. 
trọng Hạ dẫn đất so với nguyên văn có sự khác nhau, không chú lại nữa. 

(3) Huyên táo: nắng gắt khô 

(4) Hãn: dùng lủa sấy khô 

(5) Vụ tế: tế cầu mưa thời cổ 


5958 


nạp Giáp". "Tháng quí Hạ, không thể khởi công làm đất, đất mềm 
ẩm ướt nóng bức, mùa mưa lớn, đốt làm cô() dẫn thủy, lợi để đem 
diệt cỏ. Như đem ngâm nước nóng, có thể bón phân cho đồng ruộng, 
có thể làm đẹp đất đai, Để phối với vị trí ở trung ương, vì vậy dùng 
Khôn để nạp Giáp. Tháng mạnh Thu, nghề nông chính là lúc lúa 
chín, vạn vật được thành, bèn bắt đầu làm chung. Vì vậy "Dịch" nói 
rằng: Cho nên vạn vật thành ở chỗ hết mà cũng thành ở chỗ bất 
đầu" chẳng thịnh ở Cấn ư, vì vậy dùng Cấn để nạp Giáp. 

Tháng trọng Thu, nhất thiết phải trữ rau, khuyên gieo giống lúa 
mạch, sấm là thu thanh, trùng ẩn nấp hại các nhà, âm dần dần 
thịnh, ngày đương suy, chẳng nói ân trạch ư, vì vậy dùng Đoài để 
nạp giáp. Tháng qui Thu, trùng ẩn nấp hết thảy, nép xuống trong, 
đều dùng bùn trátZ2) cửa của mình, sương bất đầu giáng, thảo mộc 
chuyển sang mầu vàng và rụng lá, công việc nhà nông đầy đủ, thực 
thu ngũ cốc, chôn, giấu đế tạ (chưa rõ nghĩa N.D) cất giữ kho thần. 
Ấy là chỗ vạn vật thu tàng, chẳng vất vả ở Khảm sao, vì vậy dùng 
Khâm để nạp Giáp. Tháng mạnh Đông thiên khí bốc lên, địa khí 
giáng xuống, bế tắc mà thành đông, nước bắt đầu đóng băng, đất bắt 
đầu đông cứng lại. Chim trí nhập vào nước lớn làm con trai (oài 
trai, sò thủy sản N.D), cầu vồng tàng ẩn không trông thấy. Trái lại 
động ở dưới, vì vậy dùng Chấn để nạp Giáp. Tháng trọng Đông, 
băng càng thêm cứng, đất bát đầu nứt nẻ ra), rau cỏ bắt đầu sinh, 
cây vải vươn trồi ra, các loài giun đất kết lại với nhau, công việc đất 
đai không làm được, âm dương tranh chấp, mọi thứ lay động mọc ra, 
vạn vật ngay ngấn và tỉnh khiết, vì vậy dùng Tốn để nạp Giáp. 
Tháng quí Đông, số đã hết, năm thay lại bắt đầu, nước sông ngồi 


(1) Thế: trừ đi 
(2) Cận hộ: dùng đất bùn bôi trát những khe hở ở cửa số 
(3) Xách - Xích: nút, nẻ ra, phân chỉa ra 


539 


đầy chặt, sửa chữa cày bừa nông cụ, các đồ làm Tuộng, đem trâu vỡ 
đất tống đưa Đồng khí chuyên chở đức nguyên đố mà đưa ra sai 
khiến làm việc thì chẳng gì lớn bằng Khôn, vì vậy dùng Khôn để nạp 
Giáp. 

Xết: Địa nang chính là quê tứ thời tam hợp nạp Giáp. Dại để 
tam hợp không cớ thổ cục, mà thổ vượng ở tứ quí. Cho nên mộc, hỏa 
kim, thủy sinh, vượng, mộ chẳng qua là thổ, vì vậy dùng qué tam 
hợp đương lúc ấy, nạp Giáp nội ngoại quái sơ hào là ngày Địa nang. 
Một quẻ đó hai công dụng, thì lại dùng thế 'ứng hai hào nạp Giáp 
ngày, Xuân mộc Hợi Mão Mùi cục là quẻ Chấn, Khôn, Càn. Tháng 
Giêng dùng Chấn hào sơ nội quái Canh tý, hào sơ ngoại quái Canh 
ngọ. Tháng hai dùng Khôn, hào sơ nội quái Ất mùi, hào sơ ngoại 
quái Qúi sửu. Tháng ba dùng Càn, hào sơ nội quái Giáp tý, hào sơ 
ngoại quái Nhâm ngọ. Hạ hỏa Dần Ngọ Tuất cục là quẻ Ly, Càn, 
Cấn. Tháng tư dùng quẻ Ly, nội quái hào sơ là Kỷ mão, ngoại quái 
hào sơ Kỷ dậu. Tháng năm dùng Càn, thế hào Nhâm tuất, ứng hào 
Giáp thỉn. Tháng sáu dùng Cấn, hào sơ nội quái Bính thìn, hào sơ 
ngoại quái Bính tuất. Thư kim, Tị Dậu Sửu cục là quẻ Doài Cấn 
Tốn. Tháng bảy dùng Đoài, hào sơ nội quái Dinh tị, hào sơ ngoại 
quái Dinh hợi. Tháng tám dùng Cấn, thế hào Bính dần, ứng hào 
Bính thân. Tháng chín dùng Tốn, hào sơ nội quái Tần sửu, hào sơ 
ngoại quái Tân mùi. Đông thủy Thân Tỷ Thìn cục là quẻ Khảm Tốn 
Khôn. Tháng mười dùng Khảm hào sơ nội quái Mậu đần hào sơ 
ngoại quái Mậu thân. Tháng mười một dùng Tốn, thế hào Tần mão 
ứng hào Tân dậu. Tháng chạp dùng Khôn, thế hào Qúy dậu, ứng hào 
Ất mão. 

Nay truyền ở đời "Lịch lệ" tháng hai Ất mùi giả Qúi mùi, tháng 
ba Nhâm ngọ giả Giáp đần, tháng tư Kỷ dậu giả Kỷ sửu, tháng năm 


540 


già Mậu ngọ Mậu thìn, tháng sáu giả Qúi mùi, Qúi tị, tháng bảy 
tháng tám đổi lẫn nhau, tháng chín giả Mậu thìn Mậu tý, tháng 
mười giả Canh tuất Canh tý, tháng mười một Tân mão giả Tân mùi, 
tháng chạp Qúy Dậu giả 'Ất dậu Ất mão giả Ất mùi. Tào Chấn Khuê 
không giải được chỗ lầm đó. Quanh co giải mãi mà càng không thể 
thông. Nay suy nghia nó mà cải chính lại. Đại để bản cũ truyềủ viết 
nhầm lẫn, trong 48 chữ nhầm 28 chữ, cũng giống như Thiên nguyễn 
vậy. 


THÍCH Ý 


_ Địa nang là nạp Giáp của quẻ tám hợp bốn mùa 
Tam hợp không có thổ cục, mà thổ vượng ở tứ quí. Mộc hỏa kim 
thủy sở đi có thể cấu thành sinh vượng mộ tam hợp cục chẳng qua 
là thổ, cho nên dùng quẻ tam hợp của đương, lúc ấy, nạp Giáp cho 
hai hào sơ nội quái ngoại quái là ngày Dịa nang. Nếu như một quẻ 
có hai công dụng thì lại dùng ngày nạp Giáp của hào thế, hào ứng. 
*Lịch lệ rất nhiều chỗ chép sai lầm về ngày Dịa nang. 


541 


THỔ PHÙ 


"Tổng yếu lịch" nới rằng: Thổ phù là Thổ thần. Ngày này kị phá 
thổ, đào giếng, khai cù, xây tường. 

"Lịch lệ" nói rằng: Thổ phù tháng Giêng tại Sửu, tháng hai TỊ, 
tháng ba Dậu, tháng tư Dần, tháng năm Ngọ, tháng sáu Tuất, tháng 
bảy Mão, tháng tám Mùi, tháng chín Hợi, tháng mười Thìn, tháng 
mười một “Thân, tháng chạp Tý : 

Tào Chấn Khuê nói rằng: Thổ phù chính là thần Thổ địa nắm 
phù tín, nắm quyền sai khiến ngũ thổ. Giả như thời lệnh mùa Xuân 
mộc vượng, thổ chịu nó khắc, vÌ vậy gửi Tý kim chế, ấy là ba tháng 
Xuân đi qua Tị Dậu Sửu, Hạ hỏa vượng, thổ hưu, dựa vào hỏa làm 
mẹ để nuôi dưỡng, vì thế ba tháng Hạ đi qua Dần Ngọ Tuất. Thu 


542 


kim vượng, thổ tướng, không sợ mộc chế, vì thế ba tháng Thu đi qua 
Hợi Mão Mùi. Đông thủy vượng, thổ cũng cứng bền, dựa vào thủy là 
nhu hòa, vì thế ba tháng Đông đi qua Thân Tý Thỉn. 

Xét: Tào Chấn Khuê xem Thổ phù là nghĩa của phù tín, tựa như 
vậy, mà lấy Hạ là thổ hưu, Thu là thổ tướng thì sai với nghĩa của 
ngũ thắng vậy. Sinh vật của trời đều là đất sinh ra cả. vì thế mười 
hai thời chẳng thời nào không thổ. Vạn vật sinh ở Đông, vượng ở 
Nam, thu ở Tây, tàng ở Bác; từ Bác mà đến Đông thì cho nên thổ là 
chỗ vạn vật hết mà cũng là chỗ vạn vật bát đầu. Từ Nam mà đến 
Tay, thì cho nên thổ lấy chỗ vạn vật thịnh mỹ, phát đạt hừng hực. 
Từ Tây mà đến Bắc thì cho nên thổ là chế vạn vật phục tàng bảo 
đâm kiên cố vạn vật. Dần Tị Thân Hợi là vị trí Trường sinh, thì lấy. 
chỗ Sửu Dần Mão Thìn là phù hiệu của Trường sinh; Tý Ngọ Mão 
Dâu là vị trí của Dế vượng, thì lấy chỗ Tị Ngọ Mùi Thân là phù hiệu 
của Dế vượng. Thìn Mùi Tuất Sửu là vị trí của thu tàng, thì lấy chỗ 
Dậu Tuất Hợi Tý là Phù hiệu của thu tàng, vì vậy gọi là Thổ phù. 
Nó cơ chỗ kị, cũng giống như là Thổ phủ của Nguyệt kiến, tôn trọng 
mà không dám phạm. 


THÍCH Ý 


Thổ phù tức là Thổ thần. Trời sinh vạn vật, đều do đại địa thai 
nghén, cho nên mười hai thời trên thực chất đều là thổ. Dần Tị 
Thân Hợi là vị trí Trường sinh của ngũ hành, dùng Sửu Dần Mão 
Thìn làm dấu hiệu của Trường sinh. Tý Ngọ Mão Dậu là vị trí của 
ngủ hành Dế vượng dùng Tị Ngọ Mùi Thân là phù hiệu của Đế 
vượng. Thìn Mùi Tuất Sửu là vị trí thu tàng của ngũ hành thì dùng 
Dậu Tuất Hợi Tý là phù hiệu của thu tàng, cho nên gọi là Thổ phù. 
Ngày Thổ phù kị động thổ cũng giống như, Nguyệt kiến Thố phủ 


543 


_ cũng thế, ấy là tôn sùng nơ, cho nên không đám mạo phạm. Giải 
thích của họ Tào tựa như thế mà không phải thế. 


GÓI Ý 


Ngày Thổ phù kị động thổ, ấy là kính ngưỡng, công lao to lớn 
thành tựu ví đại của đại địa hớa sinh vạn vật, tôn sùng công lao của 
tạo hóa tự nhiên. Nhân vÌ bản thân nhân loại đã là kết quả tự nhiên 
của tạo hóa, tôn sùng thứ tự của tự nhiên mới có thể khiến cho 
nhân loại giành được và đồng thời không làm gián đoạn việc giữ gìn 
một hoàn cảnh sinh tồn tốt đẹp. Đó là một loại ý thức cực kỳ cao câ; 
không phải là nói tại ngày Thổ phù nếu động thổ sẽ gập hung họa. 


544 


ĐẠI SÁT 


— 
li 
tà» s2? 


"Thần khu kinh" nơi rằng: Đại sát là thần Liêm sát trong tháng. 
Trực vào ngày nào, phải kị xuất quân chỉnh phạt làm lễ cưới, nạp 
tài, dựng cột, cất nóc, di chuyển, sắp đặt nhà ở. 


K 


ch [g2 


tậ) 
te 


Lý đỉnh Tộ nói rằng: Đại sát, tháng Giêng tại Tuất, tháng hai 
tại Tị, tháng ba tại Ngọ, tháng tư tại Mùi, tháng năm tại Dần, tháng 
sáu tại Mão, tháng bảy tại Thìn, tháng tám tại Hợi, tháng chín tại 
Tý, tháng mười tại Sửu, tháng mười một tại Thân, tháng chạp tại 
Dậu. 


Tho Chấn Khué nới rằng: Phương Đông là vị trí sinh dục vạn 


545 


vật, phương Nam là nơi thành thục vạn vật, phương Tay là chỗ sát 
phạt vạn vật, phương Bác là nơi thu tàng vạn vật. Đại sát là Liêm 
sát trong tháng. Tháng Tý Sửu Dàn trải qua Tây phương Thân Đậu 
Tuất, đại để bảo rằng giúp cho dương khí phát ra giúp cho vạn vật 
sinh ra, vì thế phải tuần sát phương Thy, không để sát càn. Tháng 
Mão Thìn Tị trải qua phương Nam Tị Ngọ Mùi, bảo rằng là mùa vạn 
vật sinh trưởng, vì thế tuần sát phương Nam, kiến được thành thục. 
Tháng Ngọ Mùi Thân trải qua phương Dông, Dần Mão Thìn, bảo 
rằng vạn vật thành thục, nên dưỡng dục ở đó. Tháng Dậu Tuất Hợi 
trải qua phương Bác, Hợi Tý Sửu bảo rằng vạn vật thu thành khiến 
được thu lại mà ẩn tàng. 


Xét: Dại sát của tháng tức là Phi liêm của Tuế, nghĩa này cứng 
giống nhau. Xem quyển 8. 


THÍCH Y 


Dại sát lạ thần Liêm sát trong tháng, dụng ý tại chỗ bảo vệ vạn 
vật. Cho nên tháng Tý Sửu Dần, đi tuần qua phương Tay Thân Dậu 
Tuất, khiến cho không sát càn, Tháng Mão thìn Tị tuần thú qua 
phương Nam Tị Ngọ Mùi, khiến được thành thục. Tháng Ngọ Mùi 
Thân kinh qua phương Đông Dàn Mão Thìn để dưỡng dục vạn vật. 
Tháng Dậu Tuất Hợi qua phương Bác Hợi Tý Sửu, khiến vạn vật 
được iễm tàng. 


GÓI Ý 


Đại sát là Liêm sát trong tháng, ấy là thần bảo hộ vạn vật, đã 
khiến cho không cát chí Ít là không hung. Chố đó nên kị các việc 
xuất quân, làm lễ cưới..., đại lược đã là tôn sùng tự nhiên, ý là thuận 
ứng theo tự nhiên. 


546 


"Quảng thánh lịch" nói rằng: Qui kị là hung thần trong tháng 

Ngày đó kị đi xa trở về nhà, di chuyển, lấy vợ. 

"Lịch lệ" nơi rằng: Tháng mạnh: Sửu, tháng trọng: Dần, tháng 
quí: Tý. 

Tạo Chấn Khuê nơi rằng: Tý có nhất dương, Sửu chính là nhị 
dương, Dần chính là tam dương. Đại để như thế ba thời, dương khí 
bát đầu thịnh chủ động ở ngoài, không có thể trở ngược quay về 
trong. 

"Khảo nguyên” nơi ràng: Tháng mạnh kị Sửu, tháng trọng kị 
Dần, tháng quí kị Tý, đều là kị lui lại sau một thời, đó là chỗ bảo 


547 


rằng Qui kị vậy. Như Tý là trọng, Sửu là quí, Dần là mạnh vÌ vậy 
tháng mạnh kị lui quay trở về ở quí, tháng trọng kị lui quay trở về 
ở mạnh, tháng quí kị lui quay trở về ở trọng. 

"Hậu Hán thư - Quách trấn Truyền" nói rằng: "Trần bá Kính đi 
tất có khuôn phép, ngồi tất đầu gối ngay ngắn, vẫn còn tiếp xúc với 
Qui kị, thì dừng lại nương nhờ chốn hương đình". Chú giải rằng: 
"Âm dương thư lịch pháp" nói rằng: Ngày Qui kị, tứ mạnh tại Sửu, 
tứ trọng tại Dần, tứ quí tại Tý; ngày này không thể đi xa quay về 
nhà. Như vậy thì thuyết Qui kị, đã có từ lâu vậy. Chỗ Tho Chấn 
Khuê cùng với "Khảo nguyên" nói đều có lý mà dụng ý đó vị tất đã 
suôn sẻ, Mạnh Tý nhất dương; Sửu nhị dương; Dần tam dương. 
Dương chủ tiến, âm chủ thoái, nay Sửu thoái vào Tý, Dần thoái vào ` 
Sửu, Mão thoái vào Dần là nghịch với đạo dương, vì thế là Qui kị, 
các tháng khác phỏng theo như thế, 

Lại xét Qui kị với Phi liêm cùng nghĩa. Tý Sửu Dần là bắt đầu 
thời của chỉ, Tý bát đầu của vượng, Sửu bất đầu của mộ Dần bắt 
đầu của sinh; Dần Thân Tị Hợi là bốn tháng sinh, Qui kị tại Sửu, ấy 
là sinh mà thoái quay về mộ. Mão Ngọ Dậu Tý là bốn tháng vượng. 
Qui kị tại Dần là kị vượng mà thoái quay về sinh. Thìn Mùi Tuất 
Sửu là tháng tứ mộ, Qui kị tại Tý là kị mộ mà thoái quay về vượng. 
VÌ vậy ngày này kị đi chuyển, đi xa quay về. "Quảng thánh lịch" nói 
rằng gồm kị cả cưới, gả. Dại để lấy đàn bà bảo rằng đã giá (đã lấy 
chồng N.D), lại nói rằng quay về thì kị, Lại nơi là đã lấy chồng, lại 
bảo là quay về, nới nghỉa về lòng dạ ngay thẳng theo chồng vậy, 
không quay về khi đi xa. "Dịch" tượng quẻ Tiệm, từ nơi rằng: "con 
gái quay về cát Tiệm tức là dần dần tiến lên, không thoái lui. "Thí" 
nói rằng: "Con gái có đi" đi cũng là tiến, chẳng thoái vậy "Hán thự 
với các thông thư khác cũng không nơi là phải kị cưới, gá. Chỉ cần 
kị đi xa quay về, không kị cưới gả. 


548 


THÍCH Ý 


Qui kị là hung thần trong tháng. Tháng tứ mạnh tại Sửu, tháng 
tứ trọng tại Dần, tháng tứ quí tại Tý. Trải qua Tỷ là nhất dương 
Sửu là nhị dương, Dần là tam dương, dương chủ tiến, âm chủ thoái, 
hiện tại Sửu thoái về Tý, Dần thoái về Sửu, Mão thoái về Dần, so 
với đạo dương tiến là bội nghịch lại, cho nên phái kị, đó là điều thứ 
nhất. Thứ nữa, Tý là bát đầu của vượng, Sửu là bất đầu của mộ, 
Dần là bất đầu của sinh. Dần Thân Tị Hợi là tháng tứ sinh kị Sửu 
là kị sinh mà thoái quay về mộ. Mão Ngọ Dậu Tý là tháng tứ vượng 
kị Dần là do kị vượng mà thoái quay về sinh Thìn Mùi Tuất Sửu là 
tháng tứ mộ kị Tý là do kị mộ mà quay về vượng, Cho nên ngày ấy 
kị đi chuyển, từ xa quay về. Nhưng không kị giá cưới gả. 


GÓI Ý: 


Ngày Qui kị với đặc tính của âm đương trái nhau, lại cùng với 
thứ tự của ngũ hành sinh vượng mộ cũng trái nhau cho nên phải kị 
di chuyển, từ xa về. Đó cũng là ý thuận ứng với tự nhiên. 


549 


VÃNG VONG 


`. 
GIkÒ CÔ 
` 


= 
K» 


é) 
Cà, 


SỀ T2) 


"Kham dư kinh" nói rằng: vãng là đi, vong là võ. Ngày này kị 
phong quan, lên chức, đi xa quay về nhà, xuất quân chỉnh phạt, cưới 
gả, tìm thầy thuốc. 

"Lịch lệ" nơới rằng: Vãng vong, tháng Giêng tại Dần, tháng hai 
tại Tị, tháng ba tại Thân, tháng tư tại Hợi, tháng năm tại Mão, 
tháng sáu tại Ngọ, tháng bảy tại Dậu, tháng tám tại Tý, tháng chín 
tại Thìn, tháng mười tại Mùi, tháng mười một tại Tuất, tháng chạp 
tại Sửu. 

Tao Chấn Khuê nơi rằng: Vãng vong cố ý là đi qua mà không 
trở lại. Mạnh là mới đầu vậy. Trọng là giữa chừng. Qúi là cuối. Đại 


550 


để có ý là đầu, giữa và cuối năm. Tháng giêng, hai, bạ, tư là đầu 
năm, đều theo thời tứ mạnh mà là đất sơ sinh của ngũ hành, là đạo 
của sinh khí, đi mà không trở lại. Tháng năm, sáu, bảy, tám chính 
là giữa năm, đều lấy thời của tứ trọng. Đại để tứ trọng là thời ngũ 
hành đương vượng, là đạo của vượng khí, đi mà không trở lại. Tháng 
chín, mười, mười một, chạp chính là cuối năm, đều lấy thời của tứ 
quí, gọi là tứ quí chính là đất của ngũ hành hết mà mộ vậy, là vạn 
vật đều quay về vãng mà vong. 

Theo "Thông thư" nói rằng: Tống Vũ Dế dùng Văng vong khởi 

-binh, quan lại trong quân cho là không thể được. Đế nói ràng: " 
vãng thời nó vong". Qủa thắng lợi. Lời nơi như thế có thể bỏ đi là 
sáng suốt vậy. 

Nay theo nghia âm dương chẳng phải là ngay từ đầu không thận 
trọng, rất mực cẩn thận, lấy tình thực bộc bạch kính theo, bất tất vì 
một việc vô nghiệm mà vội vã bảo rằng điều đó có thể phế bỏ, cũng 
suy nghĩ về lý đơ có đáng không mà thôi. 

Vãng vong, tháng Dần Ngọ Tuất hỏa, thuận hành Dần Mão 
Thìn. Mão Mùi Hợi tháng mộc, thuận hành Tị Ngọ Mùi. Thìn Thân 
Tý là tháng thủy, thuận hành Thân Dậu Tuất. Tị Dậu Sửu là tháng 
kim, thuận hành Hợi Tý Sửu. Hỏa tính thỏa thuê ở mộc, mộc tỉnh 
thỏa thuê ở hỏa. Thủy tính thỏa thuê ở kim, kim tính thỏa thuê ở 
thủy. Mộc sinh hỏa mà hỏa đốt mộc. Kim sinh thủy mà thủy lại làm 
kim chìm xuống. Dại để không khác thi sinh, không sinh không chế 
thì hóa không hóa không bói ( thì từ đầu không thể khởi lên được, 
vì vậy gọi là Vang vong. Ôi sâu xa vỉ diệu thay. 


(1) Chiêm: bói. Bốc vấn nghĩa là hỏi Ò bói. 


551 


THÍCH Y 


Vãng vong, ý tứ là đi qua mà không trở lại. Tháng giêng, hai, 
ba, tư là đầu năm lấy bốn thời mạnh Dần Tị Thân Hợi, là Vãng 
vong biểu thị đạo sinh khí của ngũ hành đi qua mà không trở lại. 
Tháng năm, sáu, bảy, tám là giữa năm lấy bốn thời trọng Mão Ngọ 
Dậu Tý là Văng vong, biểu thị vượng khí của đạo ngữ hành, qua đi, 
mà không trở lại. Tháng chín, mười, mười một, chạp là cuối năm lấy 
bốn thời quý Thìn Mùi Tuất Sửu là Vang Vong, biểu thị vạn vật đều 
quay về vãng mà vong. 

Tính của ngũ hành, hỏa thông ở mộc, mộc thông ở thủy, thủy 
thông ở kim, kim thông ở thổ. Nhưng mộc sinh hỏa mà hỏa đốt mộc. 
Kim sinh thủy mà thủy làm kim chìm xuống. Đại khái là không có 
khác thì sinh không thể sinh, không có chế thì hớa không thể hóa 
cho nên gọi là Văng vong. Đạo lý trong đó thật là vi diệu mà còn 
khắc vào rất sâu. 


GỌI Ý 


Nghĩa về âm dương ngũ hành bất quá cho phép người ta từ đầu 
phải thận trọng, cẩn thận hết mức để biểu thị thực tình kính 
ngưỡng, bất tất vÌ một việc không linh ághiệm mà nới rằng phế bỏ 
nó đi, mà nên suy nghỉ khảo xét tới đạo lý của nó là bỏ cớ thỏa đáng 
không. Cũng cần rõ, không thể vì việc này có ứng nghiệm thì hoàn 
toàn chấp mê ở trong đó. Loại thái độ này đáng nói là cần có trí 
sáng suốt mới có thể đùng được. 


552 


KHÍ VÃNG VONG 


"Lịch lệ" nói rằng: Khí Văng vong sau Lập Xuân bảy ngày 
Sau Kinh trập mười bốn ngày Sau Thanh minh hai mươi mốt 
ngày 
Sau Lập Hạ tám ngày Sau Mang chủng mười sáu ngày 
Sau Tiểu thử hai mươi tư ngày Sau Lập Thu chín ngày 
Sau Bạch lộ mười tám ngày Sau Hàn lộ hai mươi bảy ngày 
Sau Lập Dông mười ngày Sau Đại tuyết hai mươi ngày 
Sau Tiểu hàn ba mươi ngày  Dều là số của ngày giao tiết. 


558 


Tào Chấn Khuê nói tằng: Khi Vãng vong lấy các tháng tứ Lập 
là thành số tam hợp của ngày Vãng vong. Như thời lệnh Lập Xuân 
tháng Giêng, Đần là Vãng vong; Dần Ngọ Tuất hợp hỏa cục, thành 
số của hỏa là 7. Tháng tư Lập Hạ, Mão là Vãng vong; Hợi Mão Mùi 
hợp mộc cục, thành số của mộc là 8. Tháng bảy Lập Thu, Dậu là 
Vãng vong; Tị Dậu Sửu hợp kim cục, thành số của kim là 9, Tháng 
mười Lập đông, Mùi là Vãng vong, thổ không hóa tượng khiến phải 
lấy bản hành của thổ, thành số này là 10. Mỗi cái gấp đôi lên là ngày 
Vãng vong của tháng sau, gấp ba là ngày Vãng vong của tháng dưới. 
Do số của thủy không dùng, đại để các tháng của tứ Lập Vãng 
vong không có ngày Thân Tý Thin. Như vậy nội trong một năm các 
tháng tứ qúi lấy Thỉn làm đầu. Tháng Thìn lấy Thân làm Vãng 
vong, Thân hợp thủy cục, số thành của thủy là 6. Vì vậy trong tháng 
ba sau khí sáu ngày trong tháng chín sau khí mười hai ngày. Tháng 
sáu thổ vượng sau mười hai ngày. Tháng chạp sau thổ vượng mười 
tám ngày, mọi cái đều được Vãng vong. Hoặc tiết khí có thể sớm, 
muộn trong khoảng ấy cớ thể sai một ngày. Như vậy lý này đại khái 
là như thế. : 

Xét: Khí ngày Vãng vong, thuyết của Tào Chấn Khuê vừa vặn 
khéo hợp, nhưng chuyên dùng thời mạnh, thời bốn phương cùng với 
tam hợp cái này cái kia đấp đổi có khác. Còn đã dùng khí của tam 
hợp lại không lấy Mùi là mộc mà lấy là thổ, không tránh khỏi tự 
mâu thuẫn với nhau. Nay lấy thứ tự của ngủ hành bốn mùa tự thúc 
đẩy, thi vốn đã là số tự nhiên vậy. Đại để 1, 2, 3, 4, 5, là sinh số của 
ngũ hành; 6, 7, 8, 9, 10 là thành số của ngũ hành. 1 - 6 là thủy, thủy 
là khí, khí lấy chỗ hết để mà phục lại chỗ bát đầu. Vang mà không 
vong vậy. Hỏa, mộc, kim, thổ, thì có chất. Khí này chính là có mùa 
mà tận. Mà 2, 3, 4, 5 là sinh số Chí mà là trọng - 7, 8, 9, 10, là 
thành số, quay lại mà trở về. Vì vậy 7, 8, 9, 10 là ngày Văng vong 
mà lấy thứ tự bốn mùa phối vào. Lập Xuân 7, Lập Hạ 8, Lập Thu 9, 


554 


Lập Đông 10. Tháng trọng là tháng thứ hai của bốn mùa, vì thế 2 là 
ngày Vãng vong của tháng trọng. Tháng qúi là tháng thứ ba của bốn 
mùa, vì thế 3 là ngày Vâng vong của tháng qúi. 


THÍCH Ý 


Khí ngày Vãng vong dùng số tự nhiên của tự ngũ hành. Ngũ - 
hành lấy 1, 2, 3, 4, ð là số sinh; 6, 7, 8, 9, 10 là số thành. ] - 6 là 
thủy, thủy đã là khí, khí không có lý tiêu vong. Hỏa, mộc, kìm, thổ 
thì khí chất cụ thể. Khí đó có mùa gặp bao hết. 2, 3, 4, 5 là sinh số, 
cụ thể cớ dư địa để phát triển. 7, 8, 9, 10 là thành số, chung hết mà 
phục lại đầu chớt. Cho nên lấy 7, 8, 9, 10 là ngày Văng vong, cùng 
với thứ tự bốn mùa phối với nhau. Lập Xuân sau bảy ngày, Lập Hạ 
sau tám ngày Lập Thu sau chín ngày, Lập Dông sau mười ngày 
Tháng trọng lấy số của tháng mạnh nhân gấp đôi là ngày Vãng 
vong. Tháng qúi lấy số của tháng mạnh nhân gấp ba lần là ngày 
Vãng vong. 

Giải thích của họ Tào là một kiểu khéo léo làm cho hợp mà còn 
tự mâu thuẫn nhau, không thể tín được. 


THƯỢNG SÓC 


im 


<sl se 


"Kham dư kinh" nói rằng: Ngày Thượng sóc kị yến hội, cưới, gả, 
đi xa, lên quan. 

"Lịch lệ” nói rằng: Năm dương lấy can của năm gia vào Dần, 
thuận số-đến Hợi. Năm âm lấy can của năm gia vào Sửu, thuận số 
đến TỊ. 

Tào Chấn Khuê nơi rằng: Sửu Dần là phương của qủe Cấn, là 
chỗ của vạn vật bát đầu và kết thúc. Tị thời của dương cực, Hợi thời 
của âm cực; vÌ thế dương có công sinh, phát ra vạn vật, Dần vậy; ãm 
có đạo của vạn vật thành và kết thúc, Sửu vậy. Dem dương mà đến 
hội ở cực âm, đem âm mà qua hội ở cực dương, thì chẳng phải là đạo 
hội với nhau của nó, có thể biết phải kị nó. 


556 


Xét: Ngày Thượng sớc là bất cát, ghét nó là âm dương với đức 
đến tận cùng. Dương tận ở Hợi, âm tận ở Tị, can tận ở 10. Như năm 
Giáp, lấy Giáp là Dức, Giáp đến Quí là 10. Quí của năm Giáp mà lại 
lâm vào Hợi thì Qúy là Đức tận, Hợi là đương tận; năm Ất lấy Canh 
làm Đức, Canh tới Kỷ mà là 10. Kỷ của năm Ất mà lại lâm vào Tị thì 
Kỷ là Đức tận, Tị là âm tận. Ngoài ra có thể loại suy ra. chỗ đó tên là 
Thượng sóc, sóc có nghĩa là bát đầu, lại có nghĩa tận cùng "Thượng 
thư": "Bình tại sóc". "Dịch" nghĩa chính nói rằng: "Sóc, tận vậy" 


THÍCH Ý 


Ngày Thượng sóc kị các việc yến hội, cưới, gả, lên quan, đó là 
chán ghét nó có ý tứ là âm dương với Dức đều cùng tận. Dương bắt 
đầu ở Tý tận ở Hợi, âm bát đầu ở Ngọ tân ở Tị. Thiên can thì tận ở 
10. Ví như năm Giáp lấy Giáp là Đức, Giáp đến Quí là 10. Nếu như 
Qui của năm Giáp lại lâm vào Hợi, thế là Đức cùng với dương đều 
tận. Nam Ất lấy Canh làm Dức, Canh đến Kỷ là 10, nếu như Kỷ của 
năm Ất lại lâm vào Tị, thế là Đức cùng với âm đều tận, cho nên bất 
cát. Chỗ đó sở dĩ gọi là Thượng sóc nhân vì sóc có nghĩa là bát đầu, 
cũng có nghiã là tận. 


Họ Tho biểu Thượng sóc là âm dương hội với nhau không phải 
đạo của nó, cũng thông. 


GÓI Ý 


Vật cực thời phản, cùng tận thì hung, cưới gả với lên quan, tiền 
đồ khó có thể giới hạn được, đương nhiên kị dùng ngày này. Đớ 
chẳng qua cũng là thuận theo tự nhiên. Nếu quả định lấy ngày 
“Thượng sóc là hung, thì lại quá câu nệ rồi. 


557 


PHẢN CHI 


"Hậu Hán thư - Vương phủ Truyền" nơi rằng: "Công xa( lấy 
ngày Phán chí không nhận tấu chương". Chú giải rằng: Ngày Phản 
chỉ dùng Nguyệt sóc là chính. Tuất Hợi sóc một ngày Phản chí, 
Thân Dậu sóc hai ngày Phản chí, Ngọ Mùi sớc ba ngày Phản chỉ, 
Thin Tị sóc bốn ngày Phản chỉ, Dần Mão sóc năm ngày Phản chi, Tý 
Sửu sóc sáu ngày Phản chỉ. Thấy. ở sách về âm dương vậy. 


(1) Công xa: đời Hán đúng là quan thuộc hạ vệ úy bày ra. lệnh thiết lập Công xa năm quyền 
quản trong cung điện. quản canh gác mã môn là do vệ công làm. Thần dân viết thư trình bày 
và trưng mộ đều do Công xa tiếp dẫn 


558 


"Lịch lệ” nơi rằng: Ngày này kị dâng biểu chương. 

Xét: Nghĩa của Phản chỉ, ghét vÌ nó tới cùng tận. Tuất Hợi sóc, 
ngày này ấy là chỉ đến cùng tận vậy, Thân Dậu sóc thỉ tại hai ngày, 
Ngọ Mùi sóc tại ba ngày, đồng loạt đều theo lệ ấy. 5uy như thế mà 
nơi thỉ các việc: định hôn nhân, nạp tài cũng tất đáng phải kị, mà 
"Lịch lệ" chỉ nơi dâng biểu chương thôi, đại để sách âm dương cổ 
truyền lại đại khái thiếu, mà nay "Lịch lệ" lại dựa vào “Hậu hán thư” 
truyền Công xa) không nhận biểu chương mà mới kị đâng biểu 
chương vậy- l 


THÍCH Ý 


Ngày Phân chỉ kị dâng biểu chương, ấy là chán ghét nó có ý tứ 
đến tận cùng. Ví như Tuất Hợi sóc, ngày này đúng là địa chỉ tới chỗ 
cùng tận rồi, Thân Dậu sóc quá hai ngày, cũng đến cùng tận. Còn 
ngoài ra cũng như vậy. 


GỌI Ý 


Đến tận cùng đương nhiên không đẹp. Xét phép này nơi, Tuất 
Hợi sóc một ngày, Thân Dậu sóc hai ngày Phản chỉ cùng với hỏa 
phù cho nhau Ngọ Mùi sóc ba ngày cũng lại nói đi qua được nhưng 
Dần Mão sóc năm ngày, Tý Sửu sóc sáu ngày thì rời chỗ "đến cùng 
tận" quá xa. Sợ rằng có dụng ý khác. 


559 


TỨ LY - TỨ TUYỆT 


"Ngọc môn kinh" nói rằng: Ly, âm dương phân, chí() trước một 
thời. Bảo rằng tháng của kiến Mão, dương khí xuất, âm khí nhập. 
Tháng của kiến Tý, âm khí giáng, dương khí thăng. Tháng của kiến 
Dậu âm khí xuất, dương khí nhập. Tháng của kiến Ngọ, dương khí 
giáng âm khí thăng. VÌ thế trước một ngày là thời Tứ ly. 

Lý đỉnh Tộ nơi rằng: Ngày ấy kị xuất hành, chỉnh phạt 

Tào Chấn Khuê nơi rằng: Tứ ly: Đông chí trước một ngày thủy 
ly, Hạ chí trước một ngày hỏa ly, Xuân phân trước một ngày thể 
dương phân ra mà mộc cũng ly, Thu phân trước một ngày, thể âm 
phân ra mà kim cũng ly. VÌ vậy gọi tên là Tứ ly. 

"Ngọc môn kinh" nơi rằng: Tứ tuyệt, tứ Lập trước một thời. 

Lý Đỉnh TB nói rằng: Ngày ấy kị xuất quân di xa 

Tào Chấn Khuê nói rằng: Lập Xuân mộc vượng, thủy tuyệt, Lập 
Hạ hỏa vượng, mộc tuyệt, Lập Thu kim vượng, thổ tuyệt, Lập Dông 
thủy vượng kim tuyệt. VÌ vậy trước một ngày là tuyệt. 


THÍCH Ý 


Xuân phân, Thu phân, Hạ chí, Dông chí trước một thời gọi là 
Tứ ly. Ngày này kị xuất hành, chỉnh phạt. 


Lập Xuân, Lập Hạ, Lập Thu, Lập Đông trước một thời gọi là Tứ 
tuyệt. Ngày đơ kị xuất quân đi xa. 


(1) Phân. chí: Phân: Xuân phân. Thu phân; Chí: Hạ chí, Đông chí 


560 


GÓI Ý 


Tứ ly, Tứ tuyệt, đương nhiên đã là ngủ hành vận hành một loại 
luật về thời tiết. Nhưng loại tiết luật này cùng với xuất quân đi xa 
chỉ sợ không có gÌ quan hệ trực tiếp với nhau. 


Người xưa kị dùng, đại lược cũng là ý thuận theo tự nhiên. 


561 


NGÀY NGUYỆT KY 


"Lịch Lệ" nói ràng: Ngày Nguyệt kị chỉ chú các việc: cúng tế, 
tắm gội, yến hội, sửa dung mạo, sửa móng tay móng chân, cầu thầy 
chữa bệnh, tu bổ tường, quét dọn nhà cửa, sửa sang tường bao, sửa 
sang đường sá, phá nhà, hủy tường, các việc khác không chú. 

"Tạ đông dã ngữ” nơi rằng: Tục lấy mối tháng ngày mồng 5, 14, 
23 là ngày Nguyệt kị, hễ có việc tất phải tránh. Thuyết này chưa 
từng thấy. Sau thấy Vệ đạo phu) nói là có nghe các tiền bối nói, 
như thế là ba ngày ấy là cung ngũ trong Hà đồ, cung số năm mà 
thôi. ngũ là tượng cho quân, vì vậy dân thường không có thể dùng. 
Thuyết ấy cũng hơi có lý. 

"Thông thư" nơi rằng: Tục kị ngày mồng Š, 14, 23 lấy ngày Ngũ 
Hoàng trực phối với Liêm trinh hỏa, sinh khởi ra thổ của trung cung 
Phép này mỗi tháng ngày mồng 1 khởi Nhất Bạch thủy nhập trung 
cung, cùng với Tham lang mộc phối với nhau, thủy mộc tương sinh 
vậy. Ngày mồng 2 Nhị Hác thổ cùng với Cự môn tương phối, tị hòa 
vậy. Ngày mồng 3 Tam Bích mộc, có thể chế Lộc tồn thổ vậy. Ngày 
mồng 4 Tứ Lục mộc cùng với Văn khúc thủy tương sinh. Ngày mồng 
5 Ngũ Hoàng thổ phối với Liêm trinh hỏa, hỏa gia vào thổ của cung 
trung, hỏa sinh thổ vượng, hỏa tối tăm, thổ mai một mà thôi. mồng 
10, 19 lại khởi Nhất Bạch Tham lang, đến 14, 23 Ngũ Hoàng Liêm 
trinh lại trực Tiền bối nới muốn kị ngày ấy, nếu có cát tỉnh vẫn có 
thể dùng. 


"Khảo nguyên" nơi rằng: Thứ tự của cửu cung từ Nhất Bạch đến 
Cửu Tử. Thứ tự của cửu tỉnh 1 Tham lang, 2 Cự môn, 3 Lộc tồn, 4 
Văn khúc, 5 Liêm trinh, 6 Vũ khúc, 7 Phá quân, 8 Tñ phù, 9 Hữu 
(1) Về đạo phu: là người tiếp nối bảo vệ lý luận chính thống của Nho gia 


562 


bật. Vì vậy nơ tương phối với nhau như thế. Lại lấy ngày đớ là số 
của 9 - ð, từ mồng 1 đến mồng 5, số 5 vậy. Từ mồng 5 đến 14, từ 14 
đến 23, đều cách nhau 9 ngày, đời không dám dùng, vì thế kị. 

Xét: Nghĩa của Nguyệt kị, thuyết về trung cung Ngũ Hoàng đều 
là được, mà thuyết Liêm trinh sinh thổ thì không thể tin. nay cung 
điện, nha thực (công sở của quan NÑD) có xuyên đường (nhà xuyên 
qua sân ND) tọa hướng dùng chính Tý Ngọ, nhà ở thì không dám 
dùng, lại lấy Thái tuế để chất chồng Hoàng sát, đều tôn trọng mà 
tránh đi. Lấy tỉ phạm tôn là hung, chẳng phải lấy nó là Liêm trinh 
vậy. Nghĩa của Nguyệt kị cũng do là thế. Quốc gia cũng không dùng 
ngày ấy, nước có việc tất phải tới thần dân, vì vậy cũng không dùng 
vậy. 


THÍCH Ý 


Tục dân lấy mỗi tháng ngày mồng 5, ngày 14 và ngày 23 là 
Nguyệt kị, hễ có việc đều kị dùng. Nguyên nhân tại ở chỗ ba ngày ấy 
lại là số ngũ trung cung của Hà hồ, ngũ là tượng cho quân, cho nên 
thứ dân bách tính không đám dùng. 


GÓI Ý 


Bất luận ngũ hay là cửu, bản thân đều không có cát hưng, 
nhưng nhất đán thành là tượng trưng cho quân vương, thì đớ là một 
loại không thể mạo phạm đến tôn nghiêm. Dám phạm "cửu ngũ" rất 
có thể mà theo đó là hành vi phóng túng mặc ý xúc phạm pháp luật 
mắc họa. Cho nên mới nói "đem tỉ phạm tôn là hung". Đá là chế độ 
đẳng cấp phong kiến thiết lập tại thuật trạch cát, một loại bóng đen. 


569 


Quyển 7 
NGHĨA LỆ 5 


1- Hoàng đạo - Hác đạo 

2- Thiên ất quí nhân 

3- Thiên quan quí nhân 

4- Phúc tỉnh quí nhân - Hỷ thần 

5- Bát lộc 

6- Nhật kiến - Nhật phá - Nhật hợp - Nhật hỉnh - Nhật hại 
7- Tứ đại cát thời. Tứ sát một thời - 
8- Quý đăng thiên môn thời 

9- Ngũ bất ngộ thời 

10- Cửu xú 

11- Tuần trung Không vong 

12 Triệt lô Không vong 


“Thần khu kính" nói rằng: Thanh long, Minh đường, Kim qui, 
- Thiên đức, Ngọc đường, Tư mệnh đều là thần Thiên hoàng đạo 
trong tháng. Trực vào ngày nào đều nên làm mọi việc; không tránh 
Thái tuế, Tướng quân, Nguyệt hình; nhất thiết hung ác tự nhiên 
phải tránh. 

Thiên hình, Chu tước, Bạch hố, Thiên lao, Huyền vũ, Câu trần 
là hác đạo trong tháng, đóng ở phương nào, trực ở ngày nào, đều 
không thể hưng công, động thể, xây nhà cửa, di chuyển, viễn hành, 
cưới gả, xuất quân. 

Lý đỉnh Tộ nơi ràng: Tháng giêng 

a- * Thanh long khởi ở Tý Kim qui khởi ở Thìn 

Tư mệnh khởi ở Tuất sáu thời dương đều đi thuận 
* Minh đường khởi ở Sửu Thiên đức khởi ở Tị . 
Ngọc đường khởi ở Mùi sáu thời âm đều thuận hành 

b-*- Thiên hình khởi ở Dần Bạch hổ khởi ở Ngọ 


Thiên lao khởi ở Thân sáu thời dương đều thuận hành 
*. Chu tước khởi ở Mão Huyền vũ khởi ở Dậu 
Câu trần khởi ở Hợi sáu thời âm đều thuận hành 


Tào Chấn Khuê nói rằng: 

Thiên hoàng đạo này đại để là trời, là chủ vạn vật, Hoàng, là 
sắc ở trung ương; đạo chính là Thiên hoàng ở trong cửu trùng, lấy 
đó làm đường xuất nhập, chỗ triển ra. Vì vậy mà tên gọi là Thiên 
hoàng đạo. Thần này theo năm, tháng, ngày đều có chỗ làm chủ. 

"Dịch truyện" bảo rằng: 

Càn là trời, là vua, là cha, là Thiên hoàng chính vị, chủ cai quản 
mọi thần linh, quản lý sinh tử của vạn vật, vì thế gọi là Tư mệnh 
cũng là nám quyền vạn vật, vì thế lại gọi là Thiên phù, nay đều là 
Thiên phủ. 

Qué Càn này là chủ, bắt đầu đi ở đường này, khởi từ Tuất; đó là 


568 


Thế hào nạp giáp của Càn. Đối xung với nó là cung Tốn, là Minh 
đường. Đó là cung Thiên hoàng trị sự (xem xét mọi việc ND). Thánh 
nhân ngoành mặt về Nam mà lắng nghe thiên hạ, vÌ vậy mà lấy Tốn 
làm Minh đường. Lại có tên là Chấp trữ, ấy là Thiên hoàng cầm giữ 
để trừ bạo ngược, vì thế mà bảo rằng tề chỉnh ở Tốn vậy. Bát đầu đi 
ở đường này, khởi ở Sửu, đó là hào sơ của Tốn nạp giáp vậy. Tả của 
Minh đường có Thanh long, tượng của tể tướng, đó là cung Chấn. 
Chấn là lôi, là long, vì thế gọi là Thanh long, lại có tên gọi là Lôi 
công. Bát đầu đi ở đường này khởi từ Tý; đó là hào sơ của Chấn nạp 
giáp vậy 

Phía trước Minh đường có Chu tước ấy là cung Ly, lại gọi là Khí 
lưu, vÌ thế Ly là hỏa. Chu tước tượng cho Khí lưu. Ban đầu đi ở 
đường này khởi từ Mão. Đấy là hào sơ của quẻ Lyÿ nạp giáp. 

Phía hữu của Minh đường có Bạch hổ, tượng cho tướng quân, lại 
gọi là Thiên bồng, đây là tiền khu (người đi trước N.D) của Thiên 
hoàng: lại gọi là Thiên mã, đó là chỗ Thiên hoàng cưỡi. Ban đầu đi 
ở đường này khởi từ Ngọ. Đó là ngoại thể của quẻ Chấn nạp giáp 
vậy. Gọi Chấn là tượng Đại thần, hướng ngoại thời là tướng quân. 
Phía bên phải Thiên hoàng có Ngọc đường. Đây là cung để Thiên 
hoàng ngủ yên, chỗ của Thiên hậu, đó là cung Khôn. Lại nói rằng 
thiên ngọc, đó là chỗ Thiên vương sủng ái. Ban đầu đi ở đường này 
khởi từ Mùi. Đó là hào sơ của Khôn nạp giáp vậy. 

Bên trái Thiên hoàng có Kim qui, đó là phủ kho cất giữ của báu 
vậy; vị trí của Cấn. Lại gọi là Thiên bảo. Ban đầu đi ở đường này 
khởi từ Thìn. Đấy là hào sơ của quẻ Cấn nạp giáp vậy. 

Thiên hoàng phía bên phải có Thiên đức, Đoài đớ, đấy là quan 
hỷ nhạc thi nhân bố đức của Thiên hoàng. Lại gọi là Thiên đối, đó là 
nói Thiên hoàng nhận lời can gián, nghe chính, luận đạo kinh bang. 
Ban đầu đi ở đường này khởi từ Tị. Đó là hào sơ của Đoài nạp giáp 
vậy. 

Bên phía trái Thiên hoàng có Thiên hình, Khảm đó, quẻ Lao, đó 
là chỗ cầm giữ hình phạt, lại gọi là Si vưu. Si vưu là thần độc ác với 


569 


dân. Ban đầu bước vào đường này khởi ở Dần, đó là hào sơ của 
Khám nạp giáp vậy. 

Sau Bạch hổ, Thiên bổng có Thiên lao, lại gọi là Thiên ngục, đó 
là chỗ cầm tù. Ỏ giữa kết hợp Chu tước và Minh đường. Đại thể là 
khiến cho hình cấm được sáng suốt không bị riêng tư. Ban đầu đi 
vào đường này ở Thân; đó là ngoại thể của Khàm nạp giáp vậy, vì 
thế Lao đi ởKhảm vậy chăng. 


Giữa Thiền hoàng, Thiên lao có Huyền vũ, lại gọi là Âm tư, đó 
là thần tà vọng; vÌ thế luận chính đạo tất có sàm ngôn (lời gièm). Cử 
chính trực thời tà vọng cũng vào. 

"Dịch quái hào từ": Bán quân tử, bán tiểu nhân, đó là đạo thiên 
hạ như thế đơ. Ban đầu đi vào đường này khởi ở Dậu. Đó là ngoại 
thể của quẻ Ly nạp giáp vậy. Vì thế Ly là Chu tước, Phi lưu đều là 
hạng tiểu nhân. 


Ỏ vị trí trung cung có Câu trần, đớ là vị trí phi tần, Thiên đế cư 
ở đó vậy. Ban đầu đi vào đường này khởi từ Hợi. đó là thời âm của 
cung Cân, ngoại thể của cung Đoài nạp giáp vậy. Đại thể Đoài, nói 
đó là cung nơi Thiên boàng vui thích, vì thế dùng để phối vào ở đó. 
Lại nói: 


Thanh Long tức Lôi công Minh đường tức Chấp trữ 
Kim qui tức Thiên bảo Thiên đức tức Thiên đối 
Ngọc đường tức Thiên ngọc Tư mệnh tức Thiên phủ 
Thiên hình tức S¡ vưu Chu tước tức Phi lưu 
Bạch hổ tức Thiên bổng Thiên lao tức Thiên nhạc 
Huyền vũ tức Âm tư Thể bột tức Câu trần' 


Thiệu Thái Cù nói rằng: 

Hoàng đạo mười hai thần sao sáng, khác tên nó là hai mươi tư. 
Long, Lôi là một mà một cát, một hung. Thiên ngục là hung, mà chữ 
viết nhầm là nhạc Không biết đó là: Kiến, Trừ, Mãn, Bình, Định, 


570 


Chấp, Phá, Nguy, Thành, Thu, Khai, Bế vậy. Nay người ta lấy Trừ, 
Nguy, Định, Chấp, Thành, Khai là Hoàng đạo; Kiến, Phá, Bình, Thu 
Mãn, Bế là Hác đạo. Trừ là Minh đường hoàng đạo, Phá tức là Bạch 
hổ hác đạo đều là tương hợp, một mình Thanh long làm Kiến mà 
cho là Hác đạo, Lôi công là hung thì nhầm; lấy Thiên ngục hắc đạo 
mà nơi là hoàng đạo Thiên nhạc là cát thì nhầm. Không biết như thế 
là Trường sinh, Mộc dục, Quan đái, Lâm quan, Đế vượng, Suy, Bệnh, 
Tử, Mộ, Tuyệt, Thai, Dưỡng vậy. Kiến, Nguy tức là sinh, tử; tại thời 
gọi là Kiến Nguy, tại người gọi là Mọ, tại vật gọi là Thành. Cái gọi 
là cai quan (đóng quan NĐ) mới luận định được. Kiến Nguy để nói 
về thời gian sinh, tử để nói về người hay vật không yên tính Hoàng 
đạo Minh đường, là thần này. Người mới sơ sinh lúc còn sống mới 
Kiến lập. Giống như Long, Lôi xuất từ Chấn. Người lúc nhập Mộ 
thời đã thành, như Thiên ngục với nhà tù vậy. Thai của người và 
vật, trước tiên cớ tách mở ra mà gọi là Tư mệnh, mệnh căn do đó 
mà lập. Bế vốn di là đạo của Dưỡng mà sở dĩ thổ của Câu trần tàng 
ẩn. 

Tóm lại không xuất từ bốn trường hợp vượng, tướng, hưu, tù, 
phân ra là Vương, Quan, Thủ, Kiến, Trừ, Mãn, Trường sinh Mộc dục 
Quan đái, Thanh long, Minh đường, Thiên hình, Lôi công, Chấp trữ, 
8¡ vưu danh tuy khác mà lý vốn không khác. Can chỉ sinh tử lấy 
Trường sinh Mộc dục mà nói. Kiến lập bốn mùa, mười hai tháng lấy 
Kiến Trừ mà nơi. Ngày, giờ cát hung lấy Thanh long, Lôi công mà 
nói. Lại lấy vượng tướng mà bới, thời ý tứ chẳng thường không hợp 
nhất. Các nhà trạch nhật không thể là loại quan kiêm sát, chấp nề 
vào tên của thần sát để lập khác đi, mà đều không xem xét chế sai 
nhầm, đều tự mình lập thuyết khác, muốn tự mình là danh gia 
không biết bao nhiêu chỗ phải bỏ đi. Kiến, Trừ... đều theo thứ tự mà 
đi, Hoàng đạo lấy sáu dương, sáu âm để dùng, vì thế người ta không 
hiểu nó rõ được. 

"Khảo nguyễn" nơi rằng: 

Hoàng hác hai đạo; Hoàng đạo sáu, Hác đạo sáu, cộng mười hai; 


571 


đemi phối với mười hai thần: 1- Thanh long, 2- Minh đường, 3- Thiên 
hình, 4- Chu tước, ð- Kim qui, 6- Thiên đức, 7- Bạch hổ, 8- Ngọc 
đường, 9- Thiên lao, 10- Huyền vũ, l1- Tư mệnh, 12- Câu trần 
Phép này thời: 
Dần Thân Thanh long khởi ở Tý Mão Dậu khởi ở Dần: 
Thìn Tuất khởi ở Thìn Tị Hợi khởi ở Ngọ 


Tý Ngọ khởi ở Thân Sửu Mùi khởi ở Tuất 

thuận hành. mười hai thời 

Tháng khởi ngày thời là: Tháng kiến Dần thì ngày Tý là Thanh 
long, ngày Sửu là Minh đường. 

Ngày khởi giờ thì: Ngày Tý giờ Thân khởi Thanh long, giờ Dậu 
là Minh đường, thứ tự thuận số. 

Theo "Thần khu kinh" chép về Hoàng, Hác đạo mười hai thần, 
xưa nay vẫn dùng thông thư, chú ý đến mười hai thần ấy tại sao cát, 
tại sao hung thời không nói nguyên nhân của nó. Thông thư lại 
chuyên dùng để chọn giờ, tiếp nối nhau đã lâu ngày. Suốt đời do vậy 
mà không biết đạo này. 

Tào Chấn Khuê làm "Minh nguyên" thời lấy nạp giáp mà gạt 
Khám Ly là người tiểu nhân, hoang đường không tự mình kinh qua 
sâu sắc. 

Thiệu Thái Cù làm "Nguyên thuỷ" lấy Kiến, Trừ cùng phối với 
nhau nhưng không biết sáu dương, sáu âm, mười hai thần đều được, 
một nửa; không thể nào làm cho hợp nhau với Kiến, Trừ được, chỉ 
nhiều lời làng tránh 

Bởi thế cho nên "Khào nguyên" nghỉ ngờ mới để tồn lại mà 
không luận. 

Nay theo: Tư mệnh tức là Tý, Câu trần tức là Sửu, Thanh long 
tức là Dần, Minh đường tức là Mão, Thiên hình tức là Thìn, Chu 
tước tức là Tị, Kim quỹ tức là Ngọ, Thiên đức tức là Mùi, Bạch hổ 
tức là Thân, Ngọc đường tức là Dậu, Thiên lao tức là Tuất, Huyền 


572 


vũ tức là Hợi. 

Phép này lấy Thiên cương gia vào ở trên Kiến, coi xem chỗ các 
thời, các thần lâm vào; thần cát thời cát, thần hung thời hung. 
Thiên cương đó là Yếm đối, là Chiêu diêu. Là Lục nghỉ vậy. Tuỳ chỗ 
chọn nghĩa mà tên lại khác, kỳ thực là một. Cho nên dùng Thiên 
cương gia vào Kiến, vì Thiên cương là Bác đẩu đến nấm quyền chế 
ngư bốn phương, vì vậy đem gia vào Kiến. Trạch nhật thời gia vào 
Nguyệt kiến, chọn giờ thời gia vào Nhật kiến. Chỗ ấy là mấu nhốt 
của thần đạo vậy. Cướng đã gia vào dương Kiến, thời Phá tất chỉ ở 
âm Kiến. Như thế là âm dương diệu dụng vậy. 

Cương chỉ vào dương Kiến, thời dương sáng dùng để làm việc. 
Phá chỉ vào âm Kiến thời âm gian ác phục tàng. Từ đó xem ngày 
nào, giờ nào thần nào triển để định cát hung ở đó. 

Như ngày, tháng Dần, Cương là thời gia vào dương Kiến, Phá là 
Thân chỉ âm Kiến. 

Ngày, tháng Thân, Cương là Tuất gia vào dương Kiến, Phá là 
Dần chỉ âm Kiến, thì Dần là Thiên hình, Mão là Chu tước, Thìn là 
im qui, Tị là Thiên đức. Ngọ là Bạch hổ, Mùi là Ngọc đường, Thân 
là Thiên lao, Dậu là Huyền vũ, Tuất là Tư mệnh. Hợi là Câu trần, 
Tý là Thanh long, Sửu là Minh đường vậy. 

Ngày, tháng Mão thì Cương là Mão gia vào dương Kiến, Phá là 
Dậu chỉ âm Kiến. 


Ngày, tháng Dậu, Cương là Dậu gia vào dương Kiến, Phá là Mão 
chỉ âm Kiến, ấy là phục ngâm). Thời Mão là Minh đường, Thìn là 
Thiên hình Tị Chu tước, Ngọ Kim qui, Mùi Thiên đức, Thân Bạch 
hổ, Dậu Ngọc đường, Tuất Thiên lao, Hợi Huyền vũ, Tý Tư mệnh, 
Sửu Câu trần, Dần Thanh long vậy. 


Ngày, tháng Ngọ, Cương là Tý gia vào dương Kiến, Phá là Ngọ 
chỉ âm Kiến. 


(1) Phục ngắm, còn gọi là cửu tính phục ngâm, cân nhắc xây dấp bố cục về giồ, cửu 
tinh vẫn tại bản cung không động là. phục ngâm +iung tướng 


573 


Ngày, tháng Tý Cương là Ngọ gia vào dương Kiến, Phá là Ty chỉ 
âm Kiến Ấy là phản ngãm()) thì Ngọ là Tư mệnh, Mùi Câu trần, 
Thân Thanh long, Dậu Minh đường, Tuất Thiên hình, Hợi Chu tước, 
Tỷ Kim qui, Sửu Thiên đức, Dần Bạch hổ, Mão Ngọc đường, Thìn 
Thiên lao, Tị Huyền vũ vậy 

Ngoài ra các tháng, ngày khác cũng phỏng theo thế 

Chỗ Kỳ môn gọi là "tháng tháng thường gia Tuất 

thời thời Kiến, Phá quân" 
cũng là nghĩa ấy 

Đại thể dùng Kiến thời tháng tháng thường gia Tuất vậy.. 

Nói về giờ thì lúc hoàng hôn chuôi sao Bác đẩu chỉ vào phương 
nào thì đem Thiên cương gia vào đớ, khiến cho khởi được lệ vậy. 

Lại như, mười hai thần ở dưới, Tư mệnh như thế hướng lấy 
Hoàng đạo, Hác đạo để sai khiến. 

Nay theo Hoàng đạo ấy là độ vận hành của mặt trời, không chỉ 
có lấy Tý, Ngọ, Mão, Dậu, Dần, Mùi làm cái lý của Hoàng Đạo. 

Nếu nói về Hắc đạo, đại thể không thấy truyền qua. Tức là 
Hoàng, XÍch hai đạo cũng là các nhà lịch gia biết ở nghỉ tượng để 
ghỉ chép Thiên độ. Người sau theo đớ lấy mà đặt tên: Há trời thật 
đặc có sắc Hoàng, Xích khác nhau như thế sao? Như thế chỗ nói về 
Hoàng, Hác đạo cũng tức là nói tên riêng của cát hung vậy, quyết 
không có thâm nghĩa gì khác. 

Tý gọi là Tư mệnh. Tý vị, chính đang lúc thiên cực, Đấu cân 
nhác chỗ gối lên là trung ương của Đẩu vì thế gọi là Tư mệnh. 

"Xuân Thu" Văn Diệu Quân nói rằng: "Bắc cung Hác đế, chỗ 
tỉnh tuý là Huyền vũ; Hợi là Thiên môn, vì thế lấy là toà của Bác 
đế" Hợi là chỗ bất đầu của phương Bác, Dàn là chỗ bát đầu của 


(2) Phản ngắm lại gọi là củu tỉnh phán ngâm, bố cục giỏ, cửu tịnh phi tối đối cung là 
phản ngâm - hung tượng 


574 


phương Đông, Tị là chỗố bát đầu của phương Nam, Thân là chỗ bát 
đầu của phương Tây; tên của bốn thần đều ở chố khởi đầu, trọng lúc 
khởi đầu là vậy. Sửu là ngôi vị của sao Kiến. Kiến tình là cái cờ, vÌ 
thế là Câu trần, giống như lỗ bạ (sổ đăng bạ đồ binh nhung N.D) 
vậy. Thương Long (một chòm sao trong 28 tú) ở phương Đông; Dần 
là Nhiếp đề cách Nhật Nguyệt khởi đầu ở Tý, thời Đấu khởi đầu ở 
Dần, Tuế lại càng khởi đầu ở đớ, vì vậy Dần là Thanh Long. 


"Xuân Thu" nới trong lời tựa rằng: "Phòng Tâm là Minh đường, 
là cung bố chính của Thiên vương. Phòng Tam ở Mão Phòng ở Nam 
của chúng tỉnh, lý lẽ ở góc trái, tướng ở góc phải, đương ở ngôi vị 
Thìn. Lý là pháp quan, vì thế Thìn là Thiên hình. Thìn là Thiên 
cương thời Tuất là Hà khôi. Hà khôi là Thiên ngục Tuất ngục mà 
Thìn hình, Cương Khôi của trời vậy. Nan phương Chu điển, Thái vi 
đỉnh tam quang. 

"Xuân Thu hợp thành đồ" nơi rằng: "Thái vi chủ làm cách thức 
chuẩn vì thế lấy Ngọ làm Kim qui. Kim quÍ ở thạch thất để tàng giữ 
những lời răn bảo chuẩn mực của tiên vương tại đó, nơi thi hành 
phép tác chuẩn mực. Tị là Thuần vì, Chu điển hình (hình luật ND) 
thành, vỉ thế lấy Tị là Chu tước. 


Mùi là phương Khôn - vạn vật được thành, tuy đã vào Thu, mà 
sở đi nó thực tại ở Canh phục; Thổ chính vị ở trung ương. Khôn tác 
thành vật. Nó dẫn đến phục dịch ở Mùi mà chẳng phải ở Thân đến 
Thân thì phục dịch ngưng nghỉ rồi. Vì thế lấy Mùi là Thiên đức. Gọi 
là Thiên đức, Càn biết đại thuỳ (ban đầu ND) mà không phải là đầu 
sự thành vậy, đều là Khôn cả - có thể khiến cho được Khôn mới 
được thành, là Thiên đức. 


Bạch hổ tham dự vào cung Dậu, Bạch hổ ở tại Thân, vì thế lấy 
tên là Bạch hổ. Tháng Thân, Dậu; Mão là Minh đường vì thế lấy 
Dậu là Ngọc đường. Đế chủ nhật, hậu chủ nguyệt, nói Ngọc đường 
là giống như hậu cung. 


"Sử ký - Luật thư? nói rằng: "Tuất bảo là vạn vật tận diệt”. 


575 


"Hán thư chỉ" nói rằng: "Sao Tất nhập vào Tuất". 


Kim đó là sát khí. Tuất lại đi với Kim đến cuối cùng, vì thế Hà 
khôi là Thiên ngục. 


Hợp lại mà quan sát thì Tý Ngọ Mão Dậu là tứ chính của trời 
rửa tâm lòng lui về tàng ẩn. Nền của mệnh khoan dung thân thiết 
tất ở Tý đó là phép cổ của tiên vương, hướng vào chỗ sáng mà đem 
ra trị, trở lại có truyền pháp cho đến trăm đời thời bách tất ở Ngọ. 
Xuất hồ Chấn, duyệt (vui sướng ND) ở Đoài. Như ngày tháng, Đông 
Tây theo nhau mà không phải tự mình. Lấy Tiên thiên mà không 
trái với Hậu thiên, mà phụng thiên thời tất ở Mao Dậu. 

Vô thành mà hữu chung, chung thời có thuỷ. Quan sát trời đất 
sinh vật tất ở Dần, quần áo ở trong thời mầu sắc mà trang sức thì 
ở sau; thuận thừa theo Thiên đức. 


Xem trời đất thành vật tất ở Mùi, các thời khác không t» thịnh 
như thế được. VÌ thế lấy sáu thời là Hoàng đạo, ngoài ra thời gọi là 
hắc đạo. Lại theo tam hợp vượng khí gọi là Thiên đức Hoàng đạo 
này tên cũng gọi là Thiên đức do không hiềm có phân biệt. Tra tìm 
Thiên đức, Hoàng đạo, lại có tên là Thiên đối mỉnh tỉnh, lại có tên 
là Bảo quang, Thiên đối; tên không thuần nhã vì thế dùng tên Bảo 
quang, nói để phân biệt với Thiên đức. 


THÍCH Ý 


Hoàng đạo, Hác đạo cộng mười hai thần theo thứ tự là: Tý Tư 
mệnh, Sửu Câu trần, Dần Thanh long, Mão Minh đường, Thìn thiên 
hình, Tị Chu tước, Ngọ Kim qui, Mùi Thiên đức, Thân Bạch hổ, Dậu 
Ngọc đường, Tuất Thiên lao, Hợi Huyền vũ. 

Phương pháp suy diễn là lấy Thiên cương gia vào trên Kiến, 
chọn ngày thời gia vào Nguyệt kiến; chọn giờ thời gia vào Nhật kiến. 
Xem chỗ các thần lâm vào các thời, thần cát là cát, thần hung là 
hung. 


576 


Thiên cương còn gọi là Yếm đối, Chiêu diêu, Lục Thnn Tên tuy 
không giống nhau song thực chất chỉ là một. 


Thanh long, Minh đường, Kim qui, Thiên đức, Ngọc đường, Tư 
Mệnh là sáu thần Hoàng đạo, trực vào ngày nào thì nên làm mọi 
việc, nhất thiết hung sát tự nhiên tránh đi. 

Thiên hình, Chu tước, Bạch hổ, Thiên lao, Huyền vũ, Câu trần 
là sáu thần Hác đạo. Trực vào ngày nào, đóng vào phương nào, 
không thể hưng công, động thổ được, cũng không thể di chuyển, đi 
xa, cưới gả, xuất quân. 

Hoàng đạo hoặc Xích đạo đều là các nhà thiên văn dùng để ghi 
chép nhật nguyệt, ngũ tỉnh vận hành triển độ tịnh không phải là nói 
trên trời thật có một điều là sắc vàng hay sắc xích ở trên đường đi 
như thế. Nhân thế chỗ gọi là Hoàng đạo. Hác đạo bất quá chỉ là tên 
khác của cát hung quyết không có thâm ý. Đương nhiên Tý sở đi là 
Tư mệnh, Sửu sở dĩ là Câu trần. Dần sở di là Thanh long, Mão sở di 
là Minh đường, Thìn sở di là Thiên hình, Tị sở di là Chu tước, Ngọ 
_ 8ở di là Kim qui, Mùi sở dÏ là Thiên đức, Thân sở dÍ là Bạch hổ, Dậu 
sở di là Ngọc đường, Tuất sở di là Thiên lao Hợi sở di là Huyền vũ 
thời cố dùng nghĩa riêng phải giữ. Ngoài ra tam hợp vượng khí gợi 
là Thiên đức mà Hoàng đạo cũng gọi là Thiên đức, vì thế đùng tên 
Bảo quang để phân biệt với nhau. 

Giải thích của họ Tào cùng họ Thiệu đều khiên cưỡng phụ hội 
vào không thể tìn. 


GỌI Ý 


Người xưa cho là mặt trời đi nhiễu vòng quanh trái đất, Hoàng 
đạo chỉ là quí đạo của mặt trời nhiễu vòng quanh trái đất trong 
tưởng tượng. Bởi thế Hoàng đạo ban đầu thời không không có cát 
hung. Nhưng do chỗ người xưa có sự sùng bái đối với trời, đối với 
mặt trời, một lại hai qua, quỹ đạo vận hành của mặt trời đần dần 
thành Thiên hoàng, thượng đế, bộ lữ (đi đứng ND) trên đường lớn ở 


B77 


thiên đình. Cùng một lúc sinh ra rất nhiều thần sát hoặc cát hoặc 
hung. Gọi là cát thì đại cát là hung thì đại hung, là dùng để chọn 
ngày, chọn giờ, an bài mọi việc. Thuận ứng với tự nhiên, an theo quy 
luật vận hành của nhật nguyệt, ngũ tình để an bài công việc, cố 
nhiên không cần sâu sắc hay sai làm. Nhưng nếu quả thuyết sáu 
thần Hoàng đạo nhất định đại cát, chúng sát phải trốn tránh, sáu 
thần Hắc đạo nhất định đại hung, bách hoạ gộp lại tác động thời lại 
là nói quá sự thật, tuyệt không có lý. Sách này nhận là Hoàng Hắc 
hai đạo chỉ là tên khác của cát hung, tịnh không có thâm ý gì. 


Loại quan điểm này rõ ràng thật là sáng suốt. 


578 


THIÊN ẤT QUÝ NHÂN 


Lữ Hải Tập nói rằng: "Thiên ất quí nhân phân ra Dương quí và 
Âm quí" 

Đại khái Dương quí khởi ở Tý mà đi thuận 

Âm quí khởi ở Thân mà đi nghịch .. 


Vị thần này mỗi bên thực đều được âm dương phối hợp, vì thế 
thường cát khánh, có thể giải hung ách. 


579 


Còn như Dương quí lấy Giáp gia Tý, Giáp hợp với Kỷ cho nên 
Kỷ dùng Tý làm Quý nhân. l 

Lấy Ất gia Sửu, Ất hợp với C¿nh, cho nên Canh dùng Sửu làm 
Quý nhân. 

Lấy Bính gia Dàn, Bính hợp Tân, cho nên Tân dùng Dần làm 
Quý nhân. 

Lấy Đinh gia Mão, Đính hợp với Nhâm, cho nên Nhâm dùng 
Mão làm Quý nhân. 

Thìn là Thiên cương, Quý nhân không lâm. 

Lấy Mậu gia Kỷ, Mậu hợp với Quý, cho nên Quý dùng Kỷ làm 
Quý nhân. 

Ngọ xung Tý nguyên không có số 

Lấy Kỷ gia Mùi, Ký hợp với Giáp, cho nên Giáp dùng Mùi làm 
Quý nhân. 

Lấy Canh gia Thân, Canh hợp với Ất, cho nên Ất dùng Thân 
làm Quý nhân. 


Lấy Tân gia Dậu, Tân hợp với Bính, cho nên Bính dùng Dậu 
làm Quý nhân. 


Tu¿ t là Hà khôi, Quý nhân không lâm. 


Lấy Nhâm gia Hợi, Nhâm hợp với Định, cho nên Định dùng Hợi 
làm Quý nhân. 


Tỷ nguyên cung không có số 


Lấy Quý gia Sửu, Quý hợp với Mậu, cho nên Mậu dùng Sửu làm 
Quý nhân. 


Như thế chính là Dương quí dùng đường thuận vậy 


Còn như ¿êm quý lấy Giáp gia Thân, Giáp hợp với Kỷ cho nên 
dùng Thân làm Quý nhân. 


Lấy Ất gia Mùi, Ất hợp với canh, cho nên Canh dùng Mùi làm 
Quý nhân. 


580 


Lấy Bính gia Ngọ, Bính hợp với Tân, cho nên Tân dùng Ngọ làm 
Quý nhân. 


Lấy Đinh gia Tị, Đinh hợp với Nhâm, cho nên Nhâm dùng Tị 
làm Quý nhân. 


Thìn là Thiên cương, Quý nhân không lâm. 


Lấy Mậu gia Mão, Mậu hợp với Quý, cho nên Quý lấy Mão làm 
Quý nhân. . 

Dầu xung Thân nguyên không số 

Lấy Kỷ gia Sửu, Kỷ hợp với Giáp, cho nên Giáp dùng Sửu làm 
Quý nhân. : 

Lấy Canh gia Tý, Canh hợp với Ất, cho nên Ất dùng Tý làm Quý 
nhân. 


Lấy Tân gia Hợi, Tân hợp với Bính, cho nên Bính dùng Hợi làm 
Quý nhân. 


Tuất là Hà khôi, Quý nhân không lâm. 


Lấy Nhâm gia Dậu, Nhâm hợp với Định, cho nên Đỉnh dùng 
Dậu làm Quý nhân. 

Thân nguyên cung không số. 

Lấy Quý gia Mùi, Quý hợp với Mậu, cho nên Mậu dùng Mùi làm 
Quý nhân. 

Thế quả là Âm Quý dùng đường nghịch. 

Lời xưa: Sửu Mùi là cửa xuất nhập của Quý nhân. Bởi vÌ nguyên 
do 

- Dương Quý lấp Giáp khởi ở Tý, theo Sửu đi thuận, đến Quý 
quay về Sửu. 

- Âm Quý lấy Giáp khởi ở Thân, từ Mùi nghịch hành, đến Quý 
lại quay về Mùi. : 

Há Sửu Mùi chẳng phải là cửa xuất khẩu của Quý nhân sao. 

Tho Chấn Khuê nơi rằng: "Thiên ất chính là một ngôi sao phía 


581 


bên trái khu của Tử vi viên, làm chủ vạn thần vậy, một ngày hai 
mặt âm dương chia nhau trị nội ngoại. 


Thìn Tuất là ngôi của Khôi - Cương cho nên Quý nhân không 
lâm Mậu đem phối với ngôi vị ở trung ương, chính là tượng cho hậu 
cung của Câu trần, vÌ thế nó cùng với Giáp cùng khởi lệ. 

Lấy Sửu, chính là bên trái cửa sau của Tử vi, thần đương giới 
vậy. Mùi, chính là bên phải cửa Nam của Tử vi, thần của âm giới 
vậy. Giáp là đầu của mười can, vÌ vậy dương Quý lấy Giáp, gia Sửu 
nghịch hành. Giáp được Sửu, Ất được Tý, Bính được Hợi, Đinh được 
Dậu, Kỷ được Thân, Canh được Mùi, Tân được Ngọ, Nhâm được Tị, - 
Quý được Mão. Đó là Quý về ban ngày. 


Âm Quý lấy Giáp gia Mùi, thuận hành. Giáp được Mùi, Ất được 
Thân, Bính được Dậu, Định được Hợi, Kỷ được Tý, Canh được Sửu, 
Tân được Dần. Nhâm được Mão, Quý được Tị. Đấy là Quý về ban 
đêm. 

Mậu để trợ cho Giáp thành công, vì thế cũng được Sửu Mùi. Còn 
như lực Tần chỉ được Dần, Ngọ, thời tự nhiên gây ra, không còn 
nghỉ ngờ gì. 

"Thông thư” nơi ràng: Quách Cảnh Thuần lấy mười can thì Quý 
nhân là đứng đầu cát thần, hết sức tỉnh mà có thể chế ngự mọi chỗ 
động, chí tôn mà có thể trấn được phi phù; cho đến là Khôn, hoàng 
trưng cũng thông lý. Chỉnh là cái đức của Quý nhân. Ấy là dương 
Quý nhân xuất ra ở Khôn Tiên thiên mà đi thuận, âm Quý nhân 
xuất ở Khôn Hậu thiên mà đi nghịch Đức của thiên can, Mùi đủ là 
Quý, mà hợp khí của can đức chính là Quý vậy. 


Tiên thiên quẻ Khôn tại chính Bắc, dương Quý khởi ở Khôn 
Tiên thiên, vì thế theo Tý khởi Giáp. Giáp Đức tại Tý, khí hợp ở Kỷ 
vì thế Kỷ lấy Tý làm dương Quý, theo thứ tự mà thuận hành. 

Ất Đức tại Sửu, khí hợp ở Canh, mà Đức tại Dần, khí hợp ở Tân 
Định Đức tại Mão, khí hợp tại Nhâm. 


Thin là Thiên la, Quý nhân không ở. Vì thế Mậu vượt qua tại Tị 
khí hợp tại Quý. 


582 


Ngọ với ngôi vị của Khôn ở Tiên thiên đối nhau, tên gọi là Thiên 
không Quý nhân, có độc mình là vô đối vì thế dương Quý nhân 
không nhập ở Ngọ. 

Kỷ Đức tại Mùi, khí hợp ở Giáp. Canh Đức tại Thân, khí hợp ở 
Ất. Tần đức tại Dậu, khí hợp ở Bính. 

Tuất là Địa võng, Quý nhân không ở. VÌ thế Nhâm vượt qua tại 
Hợi khí hợp ở Đinh. 

Tý ở Khôn vị, Quý nhân không tái cư, vÌ thế Quý vượt qua tại 
Sửu khí hợp ở Mậu. 

Đó là khởi lệ dương Quý 


Tị Ngọc . Mùi Thân Thìn Dậu 
Mậu Thiên Ký Canh Thiên Tân 
hợp không hợp hợp la hợp 
Quý ` Giáp — Ất Bính 
Mão Tuất ˆ Dần Sửu Tý —= Hợi 
Định Địa Bính Quý ` Ất Giáp Nhâm 
hợp võng hợp hợp hợp hợp hợp 
Nhâm ` Tan Mậu Canh Kỷ Đỉnh 


Khôn quái Hậu thiên tại Tây nam Âm quý khởi ở Khôn hậu 
thiên, vì thế theo Thân khởi ở Giáp Giáp đức tại Thân khí hợp ở Tị, 
vì vậy Tị lấy Thân làm âm Quý. Cứ theo thứ tự mà nghịch hành. Ất 
Đức tai Mùi, khí hợp Canh. Bính, Đức tại Ngọ khí hợp ở Tan Đính, 
Đức tại TỊ, khí hợp ở Nhâm. 

Thìn là Thiên la, Quý nhân không ở. Vì thế Mậu vượt qua tại 
Mão, khí hợp ở Quý. 

Dần ở ngôi của Khôn Hậu thiên tên gọi là Thiên không Quý 
nhân, chỉ độc có một mình không có đối, vì vậy âm Quý nhân không 
nhập vào Thân. 


Kỷ Đức tại Sửu, khí hợp ở Giáp. Canh, Đức tại Tý, khí hợp ở Ất 
Tan, Đức tại Hợi, khí hợp ở Bính. 


583 


Tuất là Địa võng, Quý nhân không ở. Vì thế Nhâm vượt qua tới 
Dậu, khí hợp ở Đinh. 


Thân là Khôn vị, Quý nhân không tái cư. Vì thế Quý nhân vượt 
qua tới Mùi, khí hợp ở Mậu ' 


Đó là khởi lệ Âm Quý 


Tì Ngọ Mùi Thôn Thìn Dệu 
Đính Bính Quý Ất Giáp Thiên Nhâm 
hợp hợp hợp hợp hợp cương hợp 
Nhâm Tân Mậu Canh Kỷ Đỉnh 
Mão Tuất Dền — Sửu Ty Hợi 
Mậu Dịa Thiên Kỷ Canh Tân 
hợp võng không hợp hợp hợp 
Quý Giáp Ất Bính 


"Khảo nguyên" nơi rằng: Họ Tho với "Thông thư hai thuyết đều 
có nghĩa. Nhưng họ Tào thời lấy đương là âm, .lấy âm là dương. Thế 
nên dương thuận âm nghịch, dương trước âm sau, đó là lý tự nhiên - 
vậy nên lấy khởi từ Mùi mà đi thuận là dương: khởi từ Sửu mà 
nghịch là âm, mới nơi là an Quý nhân. Can Đức là hợp phương với 
thần, tại sao không dùng can Dức mà còn dùng can nào cho hợp? - 
Đức, là thể, hợp thời dùng nó, hợp can của Đức, chỗ đó dùng tất đại - 
cát. VÌ thế lấy tên là Quý nhân. Luận về hợp phương khảo xét lịch 
thư chỗ chép đầy đủ rõ ràng vậy, mà Tào Chấn Khuê âm đương 
thuận nghịch, đảo lộn sự sắp đặt vậy, thời thế tục đều như thuyết 
đơ. Khảo xét căn nguyên của nó, thời lấy "Huyền nữ kinh" cớ ghỉ 
thành văn là sáng đại cát, tối tiểu cát. Như thế lý này rất không thể 
thông, thời cũng chẳng lấy được "Huyền nữ kinh" cớ lời văn này mà 
có thể vội vàng tin được. Còn về hai chữ đại, tiểu dễ lẫn lộn với giả. 
Biết đâu không phải là người học nông cạn - đem chuyển đổi cất xén 
tục thuyết, cải đổi "Huyền nữ kinh", bèn truyền khắc sâu vào rập theo 
chỗ nhầm cũ ư?. Cho đến chỗ phân biệt ngày đêm, thời hoặc lấy Mão 
Dậu làm giới hạn, hoặc lấy mặt trời xuất nhập làm giới hạn. Nay khảo 
lại nghĩa này, tự lấy theo mặt trời xuất nhập làm định vậy. 


584 


THÍCH Ý 


Thiên ất Quý nhân có dương Quý với âm Quý không giống nhau, 
Dương Quý nhân khởi ở Khôn Tiên thiên mà đi thuận. Âm Quý 
nhân khởi ở Khôn Hậu thiên mà đi nghịch. Ví dụ như dương Quý 
khởi ở Khôn Tiên thiên, tức lấy Giáp gia vào Tý, Giáp hợp với Kỷ, 
cho nên Kỷ dùng Tý làm Quý nhân Thuận hành, vì thế lấy Ất gia 
Sửu. Ất hợp với Canh cho nên Canh dùng Sửu làm Quý nhân. Sau 
cứ theo thứ tự mà gia thêm vào. Thìn là Thiên cương, Tuất là Hà 
khôi Quý nhân không ở; Ngọ với Tý tương xung nhau không dùng, 
phàm gặp giờ thời vượt qua. 


Âm Quý khởi ở Khôn Hậu thiên, tức lấy Giáp gia vào Thân, 
Giáp hợp với Kỷ, nên Kỷ dùng Thân làm Quý nhân. Âm Quý nghịch 
hành nên lấy Ất gia Mùi. Ất hợp Canh nên Canh dùng Mùi làm Quý 
nhân; sau cứ theo thứ tự nghịch hành mà gia vào. Như gặp ThÌn, 
Tuất, Dần thời vượt qua. Người xưa đã nơi rằng: "Sửu Mùi là cửa 
xuất nhập của Thiên ất Quý nhân" chính là theo quy luật cơ bản của 
âm đương Quý nhân để xếp bày Đức của thiên can Mùi đủ là Quý 
mà hợp khí của can Đức thời mới có thể là Quý. Bởi vì Thiên ất Quý 
nhân thấm sâu được sự phối hợp hài hoà của âm dương cho nên cực 
kỳ cát khánh, có thể giải hung ách. 

Thiên ất Quý nhân còn phân ra ngày và đêm, giới hạn để phân, 
lấy giờ khắc mặt trời mọc, lặn làm tiêu chuẩn. 


GÓI Ý 


Bởi vì thiên can Quý nhân thấm xâu được sự phối hợp tỉnh diện 
của âm đương, cực kỳ cát tường cho nên tại trong Kỳ môn độn giáp 
đã coi là một cát thần mười phần trọng yếu. 


585 


THIÊN QUAN QUÝ NHÂN 


"Thần sát khởi lệ'; Ngày tuỳ theo can của Quan tỉnh gọi là 
Thiên quan quý nhân (Quan tỉnh: Thuật tỉnh mệnh lấy can của 
ngày, giờ sinh ra người gặp ngũ hành tương khác là Quan tỉnh). 

Xét ra: 

- Trong Dậu có Tân, Quan của Giáp vậy, nên ngày Giáp ở Dậu. 


- Trong Thân có Canh, Quan của Ất vậy, nên ngày Ất ở Thân 


586 


- Trong Tý có Quý, Quan của Bính vậy, nên ngày Bính ở Tý 

- Trong Hợi có Nhâm, Quan của Đính, nên ngày Đỉnh ở Hợi 

- Trong Mão có Ất, Quan của Mậu, nên ngày Mậu ở Mão. 

- Trong Dần có Giáp, Quan của ÄXỷ, nên ngày Kỷ ở Dần 

- Trong Ngọ có Định, Quan của Canh, nên ngày Canh ở Ngọ. 

- Trong Tị có Bính, Quan của. Tân, nên ngày Tân ở Tị. 

- Trong Sửu Mùi có Kỷ, Quan của Nhâm, nên ngày Nhâm ở Sửu 
Mùi 

- Trong Thìn Tuất có Mậu, Quan của Quý, nên ngày Quý ở Thìn 
Tuất. Không dùng ngũ Tý độn 

Phục tàng là quý, là quan, hiển giáng là khác, là phạt. 


THÍCH Ý 


Mỗi ngày tuỳ theo can của Quan tỉnh mà gọi là Thiên quan quý 
nhân. 


"Tỷ như trong Dậu có Tân kim, là Giáp chỉ Quan, cho nên, Dậu 
chính là Thiên quan quý nhân của ngày Giáp. Ngoài ra có thể dựa 
vào lệ này mà suy ra. 


GÓI Ý 


Khác ta là Quan tỉnh; khác thời không cát, vì sao lại lấy ngược 
lại cho là quý nhân thế? 


587 


PHÚC TINH QUÝ NHÂN 


.C 


<4 Ja) 


“Thần sát khởi lệ": Nhật can sinh thời can gọi là Phúc tỉnh quý 
nhân. 


Theo "Hoài Nam Tử": Ngày Giáp giờ Dần tất là Bính dần, ngày 
Ất giờ Sửu, giờ Hợi tất là Đinh sửu, Đinh hợi. 

Ngày Bính giờ Tý, giờ Tuất tất là Mậu tí, Mậu tuất, 

Ngày Dinh giờ Dậu, tất là Kỷ Dậu 


588 


Ngày Mậu giờ Thân, tất là Canh thân 
Ngày Eỹ giờ Mùi, tất là Tân mùi 
Ngày Canh giờ Ngọ, tất là Nhâm ngọ 
Ngày Tần giờ Tị, tất là Quý tị 

Ngày Nhâm giờ Thìn, tất là Giáp thìn 
Ngày Quý giờ Mão, tất là Ất mão. 


Các nhật can của ngày đó đều là con cháu của thực thần Tử tôn 
là hào Bảo, nên gọi là Phúc tỉnh quý nhân. 


THÍCH,Ý 


Nhật can sinh thời can gọi là Phúc tính quý nhân. VÍ như giờ 
Dần ngày Giáp, giờ Sửu, giờ Hợi ngày Ất; giờ Tý - giờ Tuất của ngày 
Bính... đều là nhật can của ngày đó chính là con cháu của thực thần. 
Ỏ trong "Mệnh lý học" tử tôn là hào Bảo cho nên gọi là Phúc tỉnh 
quý nhân. 


589 


Ngày Giáp Kỷ, phương Cấn, giờ Dần 
Ngày Ất Canh, phương Càn, giờ Tuất 


._ Ngày Bính Tân, phương Khôn, giờ Thân 


690 


Ngày Đính Nhâm, phương Ly, giờ Ngọ 
Ngày Mậu Quý, phương Tốn, giờ Thìn 


Tạo Chấn Khuê nơi rằng: Đại để chỗ vật vui mừng, mẹ thấy con 


vậy. Giả như thời lệnh: 
Giáp Kỷ hoá Thổ, sinh Kim là con, chỗ Kim ở là Sửu vậy. Sửu 
gần với Cấn. 


Bính Tân hoá Thuỷ, sinh Mộc là con, chỗ Mộc ở là Mùi vậy. Mùi 
gần với Khôn. 


Mậu Quý hoá Hoả, sinh Thố là con, Thổ ở Thìn gần chỗ Tốn. 


Ất Canh hoá im, sinh Thuỷ là con, Thuỷ ở Thìn, Thìn đã cơ 
Thổ ở chỗ Căn, Càn là Hợi, Tý vậy. 

Định Nhâm hoá Mộc, sinh Hoả là con, Hoả vượng ở Ngọ Ly vậy 

"Khảo nguyên" nói rằng: Vật lấy tương kiến làm mừng. 

"Dịch truyện" nơi rằng: Tương kiến với Ly chăng. Ly này là quẻ 
của phương Nam vậy. Ò ngũ hành là Hoả, ở thập can là Bính. Hỷ 
thần ở Bính vậy. Giả như thời lệnh là can Giáp Kỷ dùng ngũ hổ 
nguyên khởi Bính dần, Dần là Cấn vậy, nên tại Cấn vậy. Can của Ất 
Canh được Bính tuất. Tuất là Càn vậy, nên tại Càn vậy. Can của 
Bính Tân được Bính thân, Thân là Khôn vậy, nên tại Khôn vậy Can 
của Định Nhâm được Bính ngọ, Ngọ là Ly vậy, nên tại Ly vậy. Can 
của Mậu Quý được Bính thìn. Thìn là Tốn vậy, nên tại Tến vậy. 

Theo nghĩa với Hÿ thần, theo "Khảo nguyên" là đúng. Phương 
của ngày này gộp với giờ này chọn dùng có lợi. Như thế cũng cần 
tham luận với các thần sát khác. Như ngày Giáp Kỷ được giờ Bính 
đần cố nhiên là giờ Hỷ thần, mà tại ngày Thân thời lại là Nhật phá, 
không được lấy đó làm Hỷ thần mà dùng. 

Ñgoài ra phỏng theo mà làm. 


GÓI Ý 


Nhật can kiến Bính gọi là Hỷ thần. VÍ như ngày Giáp Kỷ, dùng 
ngũ hổ độn được Bính dần. Giờ Bính đần tức là giờ Hỷ thần. Dần tại 
Cấn, vậy nên Cấn là phương Hỷ thần. Ngoài ra đều như thế. Giờ Hỷ 
thần cùng Hỷ thần cùng giờ mà chọn dùng thời là lý tưởng nhưng 
còn cần kết hợp với các thần sát khác để xem thêm. Và lại Hỷ thần 
của các ngày không giống nhau. 


591 


BÁT LỘC 


Chú giải về Bát lộc 


Theo "Thần sát khởi lệ" thì có giờ Bát lộc. Đấy là ngôi vị Lộc của 
ngày đó, định là giờ cát. Nới rõ trong thần lệ của năm. 


592 


NHẬT KIẾN, NHẬT PHÁ, NHẬT HỢP, NHẬT HẠI, RHẬT HÌNH 


Kiến — Tuất 


Chú giải về 


Nhật kiến, Nhật phá, Nhật hợp, Nhật hại, Nhật hÌnh 

Lấy địa chỉ của ngày này làm chủ, mà lấy giờ để xem thêm, hoặc 
là Nhật kiến, hoặc là Nhật phá, hoặc là Nhật hợp, hoặc là Nhật hại, 
hoặc là Nhật hình. 


593 


Kiến, Hợp là cát mà Phá, Hình, Hại là hung. Cùng với năm, 
tháng cùng xem, cũng tất cả có năm thứ đó. Những việc xa rộng 
cũng cần xem tới, còn những việc nhỏ gần thì không cần luận. 


THÍCH Ý - 


Nhật kiến, Nhậtphá, Nhật hợp, Nhật hại, Nhật hình khởi lệ 
giống như của năm, tháng, lấy Kiến, Hợp là cát, Phá, Hại, Hình là 
hung. 


Nếu là việc lớn thì cần xem cho kỹ càng 
Còn là việc nhỏ thì không cần 


594 


TỨ ĐẠI CÁT THỜI 
(Bốn giờ không sát) 


"Lịch lệ" nới rằng: Tứ đại cát thời 

Nguyệt tướng tại tứ mạnh, dùng giờ Giáp Bính Canh Nhâm 
Nguyệt tướng tại tứ trọng, dùng giờ Quý Ất Đinh Tân 
Nguyệt tướng tại tứ quý, dùng giờ Cấn Tốn Khôn Càn 
"Khảo nguyên" nói rằng: Tứ sát 

Dần Ngọ Tuất là Hỏa, Sát tại Sửu 


595 


Hợi Mão Mùi là Mộc, Sát tại Tuất 

Thân Tý Thìn là Thuỷ, Sát tại Mùi 

Tị Dậu Sửu là Kim, Sát tại Thìn 

Phàm dùng tứ Sát một thời (giờ tứ Sát ẩn N.D) lấy Nguyệt 
tướng thêm vào giờ, khiến cho tứ Sát lâm vào ngôi vị của Càn Khôn 
Cấn Tốn là tứ Sát ở tứ duy. 

Giêng - tư - bảy - mười, tháng mạnh dùng giờ Giáp Bính Canh 
Nhâm 

Hai - năm - tám - mười một, tháng trọng dùng giờ Cấn Tốn 
Khôn Càn 


Ba - sáu - chín - chạp, tháng quý dùng giờ Quý Ất Định Tân 

Như tháng Giêng Nguyệt tướng tại Hợi thời lấy Hợi gia Giáp, 
hoặc gia Bính, hoặc gia Canh, hoặc gia Nhâm, cứ theo 24 phương vị 
mà thuận suy ra, thời Thìn Tuất Sửu Mùi tứ Sát đều lâm vào vị trí 
quẻ tứ duy, đở là tứ Sát một thời vậy. Do Tứ Sát đã ẩn vậy nên lại 
gọi là Tứ đại cát thời, 

Xét Thìn Tuất Sửu Mùi -gọi là tứ Sát do chỗ đơ là khí ngũ hành 
chung, tận vậy. Như lâm vào vị trí Trường sinh thời Sinh không tự sinh 
được, tuần hoàn không có đầu mối, vì thế gọi là tứ sát một thời. Tức là 
thuyết Nhâm khoá tứ Mộ phục sỉnh trở lại vậy. Đó là nói về bát can, tứ 
quái, thì "tuyển trạch minh cảnh" gọi là ở trên giờ là bốn khác), 

Ì Tứ đại cát thời bảo rằng bốn khắc trên giồ: chỗ dùng của bốn giờ cát là Giáp 


Bính Canh Nhâm, Quý Ất Đnh Tân và Cấn Tốn Khôn Càn. Vậy giồ cụ thể theo 
"Thần sát khởi lệ° cư như sau: l 


Nhâm là Tý sở (túc bốn khắc trên giờ Tý) 


Quý là Sửu só Cấn là Dần sở 
Giáp là Mão sở Ất là Thần sở 
Tấn là Tị sở Bính là Ngọ sở 
Đình là Mùi sở Khôn là Thân sở 
Canh là Dậu sở Tân là Tuất sở. 
Càn là Hợi sở 


(Xem thôn quyển 34 Thời khắc phượng vị đồ) 


596 


Thuyết này là đúng. Đại thể tuyển trạch dùng thông lệ của giờ, 
mà không những tứ Sát một thời này với bát can, tứ quái can thiệp 
lẫn nhau. Tục lại lấy như thế là thời thần tàng sát ẩn, thời nhân hai 
chữ sát ẩn mà dẫn đến sai trái. Đại thể duy chỉ có Quý đăng thiên 
môn, thời dư ra mười một tướng đều đóng ở đó Hung thần thụ chế, 
cát thần đắc vị, là tên của bốn thần tàng - sát ấn. Còn như bốn giờ 
sát ẩn vừa mới theo mười hai chí gia vào địa bàn( còn chưa luận 
đến chỗ thần tướng, an được hữu lý thần tàng sát ẩn. Các nhà tuyển 
trạch chưa xem qua Nhâm độn vậy. 


THÍCH Ý 


Bốn giờ đại cát, lại gọi là bốn giờ sát ẩn. Chỗ gọi là tứ Sát là: 


Dần Ngọ Tuất Hoả cục Sát tại Sửu 
Hợi Mão Mùi Mộc cục Sát tại Tuất 
Thân Tý Thìn Thuỷ cục Sát tại Mùi 
Tị Dậu Sửu Kim cục Sát tại Thìn 


Suy tỉm bốn giờ sát ẩn là lấy Nguyệt tướng, thêm vào giờ khiến 
cho Thìn Tuất Sửu Mùi tứ Sát lâm vào ở ngôi vị của các quê Càn, 
Rhôn, Cấn, Tốn; đây chính là bốn sát ẩn vào ở tứ duy 


Bốn tháng mạnh dùng giờ Giáp Bính Canh Nhâm 
Bốn tháng trọng dùng giờ Cấn Tốn Khôn Càn 
Bốn tháng quý dùng giờ Quý Ất Định Tân 


Như tháng Giêng Nguyệt tướng tại Hợi, tức là Hợi gia Giáp 
hoặc Bính, Canh, Nhâm, dựa vào hai mươi tư phương vị đi thuận, 
thời Thìn Tuất Sửu Mùi, tứ Sát đều lâm vào ngôi vị của bốn quẻ tứ 


(1 Địa bàn: Túc là đồ thức (đồ hình kiểu mẫu ND) cố định của Bát quái, Cửu cung, dùng 
để biểu thị phướng vị cùng với Cửu cung Bát quái tướng trưng cho thuộc tính Ngũ hành. 
Củu tỉnh với Bát môn ở trong địa bàn đều có chỗ tướng hỗ, đối úng, có bản là vị trí 
được ổn định. 


597 


duy, Đó chính là bốn giờ sát ẩn, đo chỗ tứ Sát đã ẩn, nên mới gọi là 
tứ đại cát thời. 


GỌI Ý 


Thìn Tuất Sửu Mùi sở dĩ bị gọi là tứ Sát. Đớ là do chúng là chỗ 
chung, tận của khí ngũ hành. Mà ứng với giờ ẩn của nó thời lại do 
tận cùng mà lại bát đầu do tử mà phục sinh cho nên cát tường. Thật 
đáng là phù hợp với sự phát triển của vạn vận và hợp với lô-gích của 
phép biện chứng vậy. 


"Lịch lệ" nhận thức là bốn tháng trọng dùng giờ Quý Ất Đỉnh 
Nhâm, bốn tháng quý dùng giờ Cấn Tốn Khôn Càn là nhận lầm 


598 


QUÝ ĐĂNG THIÊN MÔN 


Đưa, 


ự 


599 


NGÀY ẤT 
GIỜ QUÝ ĐĂNG THIÊN MÔN 


NGÀY MẬU 
GIỜ QUÝ ĐĂNG THIÊN MÔN 


NGÀY KỶ 
GIỜ QUÝ ĐĂNG THIÊN MÔN 


Ngày CANH 
giờ Quý đăng thiên môn 


{N.D chủ) : 
Trong sách ở Tứ khố toàn thư cũng như sách này đều không có 
đồ hình vẻ ngày Canh. 

Song cứ theo bảng dùng giờ ở phần dưới mà suy ra thì giống hệt 
như ngày Mậu cả dương Quý lẫn âm Quý. 605 


NGÀY NHÂM 


"Thông thư” nối rằng: "Kinh nói: Năm thiện không bằng tháng 
thiện, tháng thiện không bằng ngày thiện, ngày thiện không bằng 
gìờ thiện". : 

Quý nhân đăng thiên môn chính là giờ tối thiện 

Phép này lấy Nguyệt tướng thêm vào giờ ban ngày dùng dương 
Quý, ban đêm dùng âm Quý. Lấy Thiên ất Quý nhân làm chủ, mà 
Đằng xà, Chu tước, Lục hợp, Câu trần, Thanh long, Thiến không, 
Bạch hổ, Thái thường, Huyền vũ, Thái âm, Thiên hậu theo vào; vì 
thế: 


Quý nhân lâm Càn Hợi đăng thiên môn, 

Thì Đăng xà lâm Nhâm Tý mà lạc thuỷ 

Chu tước lâm Quý Sửu mà gẫy cánh) 

Lục hợp lâm Cấn Dần mà cưỡi xe (thừa hiên - tức xe thời cổ có 
Tàn che ND) 

Câu trần lâm Giáp Mão mà lên thềm (đăng bệ) 

Thanh long lâm Át Thìn mà chơi ngoài biển (du hải) 

Thiên không lâm Tốn Tị mà bị bỏ vào hòm, tráp (đầu qui) 

Bạch hổ lâm Bính Ngọ mà thiêu thân (thiêu thân) 

Thái thường lâm Đinh Mùi mà ngồi vào tiệc (đăng điên) 

Huyền vũ lâm Khôn Thân mà gấẫy chân (chiết túc) 

Thái âm lâm Canh Dậu mà hồi cung (hồi cung) 

Thiên hậu lâm Tân Tuất mà vào màn trướng (nhập duy) 


Sáu cát tướng đều đắc địa mà sáu hung tướng đều thu uy lại 
(liễm uy) vì thế mà gọi là thần tàng sát ẩn, lại là lục thần ác phục. 
Chọn giờ như vậy thật là diệu dụng 


Lại nói rằng: 


ỞÌ GẤy cánh (sát vũ} sát, tàn phá, huỷ hoại, thuớng tàn, đã gẫy cánh thưởng tàn là 
cánh chim bị sưng, phù nền. 


609 


Quý nhân Kỷ Sửu Thổ Lục hợp Ất Mão Mộc 
Thanh long Giáp Dần Mộc Thái thường Kỷ Mùi Thổ 


Thái âm Tân Dậu Kim Thiên hậu Nhâm Tý Thuỷ 
là sáu cát tướng 
Đằng xà Đỉnh Tị Hỏa Chu tước Bính Ngọ Hoả 


Câu trần Mậu Thìn Thổ Thiên không Mậu Tuất Thổ 
Bạch hổ Canh Thân Kim Huyền vũ Quý Hợi Thuỷ 
là sáu hung tướng 


Theo Quý đăng sáu cửa trời để chọn giờ là nghĩa thứ nhất; đem 
Nguyệt tướng thêm vào giờ, Quý nhân âm dương thuận nghịch đều 
là phép "Lục Nhâm" vậy. 

Các nhà xem ngày vị tất đã biết phép Nhâm độn vì thế nhầm 
lấy bốn giờ sát ẩn là thần tầng sát ẩn, mà nói , 


Quý đáng thiên môn gộp lân lộn vào giữa chỗ đó, nên xem thÌ 
không thể hiểu được. Nay để dùng mà xếp theo thứ tự, thời biết 
thần tàng an tại nghĩa chỗ nó đóng, 


Quách PHác gọi chố đó là "tàng thần hợp sóc" 

Tông Cảnh gọi chỗ đó là "quay về khu vực để nhập cục vậy”. 

Sát ẩn giấu kín tmà không biết được nghĩa "Thông thư” gọi chỗ 
đó là sáu hung thu uy lại, sáu thần ác phục xuống vậy. 

Càn Hợi là Thiên môn, Quý nhân ở đó. 

Lục hợp mộc mà lâm ở Cấn Dần 

Thanh long mộc mà lâm ở Ất Mão 

Thái thường thổ mà lâm ở Dinh Mùi 

Thái âm kim mà lâm ở Canh Dậu 

Thiên hậu thủy mà lâm ở Tân Tuất 


Tất cả đều đác vị của nơ, đương vượng mà thụ sinh, vì thế mà 
gợi là thần tàng. 


610 


Đằng xà, Chu tước hỏa mà lâm ở Nhâm Tý, Quý Sửu. 
Câu trần, Thiên không thổ mà lâm ở Giáp Dần, Tốn Tị 
Bạch hổ kim mà lâm ở Bính Ngọ 

Huyền vũ thủy mà lâm ở Khôn Thân 


Tất cả đều không đắc vị, thụ chế mà tiềm phục vì thế gọi là 
sát ẩn. 


Như vậy đều do Quý đăng thiên môn mà được, như thế Quý 
đăng thiên môn tức là thần tàng sát ẩn không có hai nghĩa. 


Một ngày chỉ có một giờ, nhưng Quý lại phân ra âm dương. Lại 
giờ Mão Dậu Thìn Tuất kiêm xem cho cả ngày lẫn đêm vì thế một 
ngày có hai giờ. 

Có ngày ban ngày không được dương, ban đêm không được âm, 
thời lại có trường hợp một ngày không có giờ nào, 

Nay đã theo lệ lấy ngày như trước thời tổng quát có 720 khóa 
Quý đăng thiên môn, xem ở biểu đưới:. 


MIBIEC1L1L2LC1L4:GL1-CT 


hơi mão lành 

va dậu mão 
Xuân | Tuất | ngày Mã đậu | thân | mửi thầm 
phân ¡ tướng | dêm tý sửu | dần | mão 
cóc Dậu | ngày ù ngo 

tướng | đêm } ý dần 
Tiểu | Thân | ngày thân ù | ngọ ì 
mãn |tưởng | đêm tuất |' ì sửu 

HỆ thần | mão 


ngày 
chí đâm 
Đại | Ngọ | ngày thì thn | mão 
thủ |tuống | đêm tuất tuất ¡ hội 


611 


(Biểu tiếp theo) 
Xử | T¡ |ngày mãn mão : 
thủ jtướng| đêm dậu dậu | tuất | hới 
Thìn | ngày | thân ' 
Bia tướng | đêm | dần ._ | dậu | tuất 


bướng | Mão | ngày tị | mão 

giáng |tướng| đêm «4 mão dậu 
Tiểu | Dần |ngày | ngọ | tị | thh 

tuyết |tướng | đêm | tý | sửu | dần 


Đông ngày thhn 

chí đêm tý | sủu | mão 
Đại | Tý |ngày mão ngọ 
hàn |tướng | đêm hới | tý | dần thân 


Như ngày Giáp, giờ Mão sau Vũ Thủy, lấy Nguyệt tướng ở Hợi 
gia vào Giáp Mão, thời dương Quý ở Mùi gia Càn Hợi. Đó là dương 
Quý đăng thiên môn vậy. 


Lạ. như sau Vũ thủy giờ Dậu, lấy Nguyệt tướng ở Hợi gia vào 
Canh Dậu, thời âm Quý ở Sửu gia Càn Hợi. Đó là âm Quý đăng 
thiên môn vậy. 

— Phép này lấy nhật can làm chủ, lấy Quý nhân gia trên Càn Hợi 
xem Nguyệt tướng mỗ gia vào giờ mỗ, tức giờ mỗ đó là Quý đăng 
thiên môn. 

Như ngày Giáp, dương Quý tại Mùi, gia trên Càn Hợi xem giờ 
ban ngày. : 

Vũ thủy là Hợi tướng gia Giáp Mão tức sau Vũ thủy, ngày Giáp, 
giờ Mão là dương Quý đăng thiên môn. 

Đại hàn là Tý tướng gia Ất Thìn, tức sau Đại hàn ngày Giáp giờ 
Thìn là đương Quý đăng thiên môn. 


612 


Lại như ngày Giáp, âm Quý tại Sửu, gia trên Càn Hợi, xem giờ. 
ban đêm. Vũ thủy, Hợi tướng gia Canh Dậu tức sau Vũ thủy ngày 
Giáp giờ Dậu là âm Quý đăng thiên môn. 

Đại hàn, Tý tướng gia Tân Tuất, tức sau Đại hàn ngày Giáp giờ 
Tuất là âm Quý đăng thiên môn. 

Ngoài ra phỏng theo lệ đó. 

Cho đến Tông Cảnh lấy: 

Giờ Nhâm là bốn khác trên giờ Tý, tHời hợp với phép "song sơn” 
mà dùng nghĩa hết sức sát. Như Càn là Thiên quý đăng thiên môn, 
dùng Càn mà không dùng Hợi vậy. 

Chu tước gẫy cánh dùng Quý mà không dùng Sửu. 

Thiên không bỏ tráp dùng Tốn mà không dùng Tị 

Huyền vũ gây chân dùng Khôn mà không dùng Thân 

Thiên hậu nhập màu trướng dùng Tân mà không dùng Tuất 

Như vậy "song sơn" lấy can duy cùng với chỉ đồng cung, vì thế 
Lục Nhâm dùng chỉ cũng gọi là thần tàng sát ẩn, thời biết phép của 
hai mươi tư giờ, gốc tÍnh từ cũ rồi, Đời sau mất nghĩa này, bão rằng. 

Giờ Càn là Tuất chính hai khác đến Hợi sơ hai khác 

Giờ Hợi từ Hợi sơ hai khác đến Hợi chính hai khắc 

Giờ Nhâm từ Hợi chính hai khác đều Tý sơ hai khắc 

Giờ Tý từ Tý sơ hai khác tới Tý chính.hai khác 

Lấy mười hai chỉ xem trong mười hai giờ bốn khác, mà lấy trước 
sau đều hai khác để phân ra lẽ trước sau liên quan ràng buộc tựa 
như cũng có lý. Như vậy Càn, Tốn là thiên môn, địa hộ, giới hạn của 
âm dương Quý nhân: thuận nghịch cũng phân ở đó, nếu lấy Càn là 
Tuất chính hai khác, thời luận Càn là âm Quý, thì La ở Võng, mà từ 
sau Đằng xà chư thần đều phải nghịch chuyển. Nào nhìn thấy chỗ 
nào gọi là Quý đăng thiên môn, thần tàng sát ẩn đâu? 


S18 


THÍCH Ý 

Quý đăng thiên môn là giờ tối cát tường, là đệ nhất yếu nghia 
của việc chọn giờ trong tuyển trạch, Quý nhân đăng thiên môn sở di 
cát tường, là bởi vì thường trong giờ đó Quý nhân, Lục hợp, Thanh 
long, Thái thường, Thái âm, Thiên hậu, sáu cát thần đều đắc vị, 
đương vượng mà thụ sinh đó gọi là thần tàng; Đằng xà, Chu tước, 
Bạch hổ, Câu trần, Thiên không, Huyền vũ, sáu hung thần đều 
không đắc vị, thụ chế mà tiềm phục, cái đó gọi là sát ẩn cho nên 
Quý đăng thiên môn lại gọi là thần tàng, sát ẩn. 

Quý đăng thiên môn một ngày chỉ có một giờ, nhưng Quý nhân 
lại có phân biệt ra âm dương, vả lại giờ Mão Dậu, Thìn Tuất lại 
kiêm xem cho cả ngày và đêm, cho nên một ngày lại có hai giờ. 
Cũng do chỗ giờ ban ngày không có dương Quý, ban đêm không có 
âm Quý nên lại có trường hợp một ngày không có giờ nào cá. 

Giờ Quý đăng thiên môn ở các ngày có thể tra biển cũng được. 
Nếu như không có biểu mà suy diễn theo phương pháp cũng rất dễ. 

Tức là lấy nhật can làm chủ, đem Quý nhân gia trên Càn Hợi 
nhìn xem chỗ thuộc Nguyệt tướng gia lâm giờ nào, chính giữ đơ là 
Quý đăng thiên môn. 

Tỷ như ngày Giáp, dương Quý tại Mùi, tức lấy Mùi gia trên Cần 
Hợi xem giờ ban ngày. Như quả là tiết Vũ thủy ngày Giáp Vũ thủy 
Hợi tướng gia lâm ở trên Giáp Mão, tức là giờ Mão là dương Quý 
đăng thiên môn. Ỉ 

Như quả là tiết Đại hàn ngày Giáp; Đại hàn Tý tướng gia lãm 
trên Ất Thìn tức là giờ Thìn là dương Quý đăng thiên môn. 

Ngày Giáp, Am Quý tại Sửu. Lấy Sửu gia Càn Hợi xem giờ ban 
đêm. Giờ đó, Vũ thủy Hợi tướng gia Canh Dậu, như thế là tiết Vũ 
thủy ngày Giáp giờ Dậu là Quý đăng thiên môn. 

Ngoài ra có thể dựa vào loại lệ này mà suy ra. 


614 


'GÓI Y 


Thi giờ Quý đăng thiên môn trong đồ hình, hai mươi tư phương 
vị và vị trí của Quý nhân, Đằng xà Chu tước... mười hai thần là cố 
định, bất biến mà vị trí của mười hai kiến và mười bai khí là nhân 
nhật can mà có khác. Như vậy nếu làm một viên bàn, khiến cho hai 
mươi tư phương vị và vị trÍ mười hai thần cố định bất động, mười 
hai kiến và mười hai khí tự do chuyển động. Chỉ cần biết tiết khí 
nào, đem mười can ngày, dương Quý, âm Quý ở chỗ nào, thời rất 
nhanh có thể tìm được giờ Quý đăng thiên môn của các ngày. 


615 


"Thần sát khởi lệ” nơi rằng: "Ngũ bất ngộ là thời can khác nhật 


can". 

Xét giờ Ngũ bất ng2, lấy Ngũ Tý độn được giờ đó lâm vào can 
nào, khác can của ngày nào, thời là giờ hung, mà "Độn Giáp ẩn công 
ca" chú) thời lại lấy giờ nào khác chỉ ngày nào cũng coi là Ngũ bất 
ngộ. Nay khảo lại nghĩa này, chẳng qua cũng là chỗ khéo léo của 
sách "Thần sát khởi lệ". Cũng vẽ ra các đồ hình mà biện như ở dưới 
đây. 

"Độn Giáp ẩn công ca": "Thời khác can bề, Ngũ bất ngộ; giờ đơ 
tên là giờ chịu nhục tổn minh (khuất nên giảm sáng ND). Khởi sự 
xa vời cuối cùng không định, buổi sớm đi, sẩm tối thất bại, tổn tỉnh 
bỉnh". 

Chú giải nói rằng: "Can giờ khác can ngày, chi giờ khắc chỉ ngày 
tên gọi là tổn minh, không dùng vào việc. Nếu như ngày Giáp, Ất 
gặp giờ Canh, Tân; ngày Hợi, Tý gặp giờ Thìn, Tuất; ngày Dần, Mão 
gặp giờ Thân Dậu đều là những loại đó". 

Theo thiên can, ngũ hành khí thuần, địa chỉ ngũ hành khí tạp. 
Như trong Dần có Hỏa, thời gặp Thổ là có lý tương sinh. Tính của 
ngũ hành gặp sinh tức sinh mà thấy khác không khác, đó là tính của 
trời đất. Vậy nên can khác can thì thuần mà không tạp. Như vậy 
còn cần luận tới chỗ của chỉ lâm vào, có phải cùng nhật can, nhật 
chỉ tương sinh hay không; nếu như tương sinh thời không phải là 
Ngũ bất ngộ. "¬ 

Sao được lấy ngày Thổ gặp giờ Dần, Mão tức là Ngũ bất ngộ 
hay sao? l 


THÍCH Ý 


Can giờ khác can ngày gọi là giờ Ngũ bất ngộ, Độn Giáp gọi têu 
là tổn minh, ky dùng bất cứ việc gì. Nhưng trở lại nên tham khảo 


t1) "Dộn Giáp ẩn công ca" chủ: túc khói - sóng. Cụ già câu cá có câu ca phú giải 


617 


chỗ chỉ lâm vào có phải cùng với can ngày, chỉ ngày tương sinh không; 
nếu như tương sinh thời không thể tính vào Ngũ bất ngộ được. 


GÓI Ý 


Xung, khắc, hình, hại, không chỉ ngũ hành cho là không cát; 
truyền thống triết học và triết học sinh họat đều coi như thế là kị. 
Nhưng can giờ khác can ngày có phải thực hội dẫn đến kết quả "khởi 
sự bất định, sáng sớm làm cuối ngày thất bại" hay không thì quả là 
đáng hoài nghí vậy. 

Đương nhiên nguyên tác cơ bản này là không nên không coi 
trọng được. 


"Kim quỹ kinh" nơi rằng: "Ất là ngày lôi điện mới phát Mậu, Kỷ 
là ngày ở dưới ngôi vị Bắc thần Tân là ngày vạn vật quyết đoán. 
Nhâm là ngày tam quang) không chiếu. Tý, Ngọ, Mão, Dậu là thời 
tứ trọng, cửa của Nhật Nguyệt ranh giới của âm dương; năm can 
lâm vào bốn thời đó, ngày đó không thể xuất quân, cưới gả, di 
chuyển, cất nhà. 

Tào Chấn Khuê nơi rằng: "Mão, Dậu là cửa xuất nhập của Nhật 
Nguyệt; Tý, Ngọ là ranh giới của âm dương giao tranh. Ất là Lục 
hợp Tân là Thái âm, Nhâm là Huyền vũ, Kỷ là Lục tạc, Mậu là Câu 
trần vì thế mà năm can đó gia vào bốn thời này tên gọi là xú (nghĩa 
là dễ ghét, đáng khinh, xấu ND). Lại đem năm can, bốn thời đó cộng 
lại được chín số, vÌ vậy nên cớ tên như vậy”. 


"Chỉ chưởng Phù" nơi ràng: Ất, Mậu, Kỷ, Tân, Nhâm với tứ 
trọng, tên gọi là Cửu xú; thiên địa quay về họa ương”. 

Chú giải: Phàm là ngày Mậu tý, Mậu ngọ, Nhâm tý, Nhâm ngọ, 
Ất mão, Kỷ mão, Tân Mão, Ất dậu, Kỷ dậu, Tân dậu, mà đại cát lại 
lâm vào ngày giờ Tý, Ngọ, Mão, Dậu, thời thực là quả Cửu xú. 


Đại thể Ất là ngày lôi điện mới động, Chấn mới không yên, Mậu 
Kỷ là ngày chư thần ở ngôi vị dưới. Lại Mậu Kỷ là Khôn, là khí 
thanh hư của chư thần, hợp đức ở Càn, chuyển nhập Khôn duy 
(góc), nên gọi là hạ vị là thế. Nhâm là vị trí tam quang không chiếu. 
Nhâm Lộc tại Hợi, lục âm đều đủ, ánb sáng của Nhật Nguyệt đến đó 
giảm chiếu. Tân là phương Tây chỗ sát vật, tại sao lại đóng tại ngôi 
vị tứ trọng cực âm đó? Đại cát là chủ thần của mười hai cung, là 
quý nhân của nhà mình, cho nên là tỉnh kỷ, nói về chư tỉnh triều hội 
ở Bác đẩu vậy. Nay lại lâm vào vị trí tứ trọng cực âm, đó là Cửu xú. 


Cửu là dương số, Cửu xú bảo là dương đáng khinh ghét vậy. 
Theo Thìn Tuất là Thiên la, Địa võng, Tý Ngọ Mão Dậu là tứ bại, 
Sửu là tỉnh kỷ, duy mười ngày đó, chỉ của ngày đã là tứ bại mà tỉnh 


LỦ Tam quang Nhật - Nguyệt - Tỉnh gọi là tam quang 


621 


kỷ lại rơi vào ở trên chỉ, thời can lại tất gặp La Võng. Bằng không 
can đó vốn thuộc La Võng. Còn La, Võng lại tất lâm vào tứ bại; đó 
gơi là thiên địa qui ương (trở về ương họa ND). 

Nếu như sửu không lâm vào chỉ, thời tất cả đều không như thế, 
tự không phải là Cửu xú vậy. Ất, Mậu, Kỷ, Tân, Nhâm hợp với Tý, 
Ngọ, Mão, Dậu là chín vì thế gọi là Cửu xú. Thuyết của Tào Chấn 
Khuê là đúng. Tất là ngày đại cát lâm vào mới là Cửu xú "Chỉ 
Chưởng Phù" chú giải đúng. Còn như về nghỉa của Cửu xú thời đều 
chỉ ly khiên cưỡng, không đủ để dùng. Mười hai Nguyệt tướng mỗi 
ngày đều có một giờ, tổng cộng 720 ngày() trong đó 120 giờ là Cửu 

- xú. 

Ngoài ra đều không đúng . 

Như trong hình vẽ, tầng trong là Nguyệt tướng, vòng ngoài là 
chỗ giờ đóng. 

Giả như trong tầng 1 là Tý thời là Đại "hàn, Lập Xuân vậy; ngày 


Mậu tý thời giờ Sửu là Cửu xú, ngày Mậu ngọ, giờ Mùi là Cửu xú. 
Ngoài ra phỏng theo như thế 


THÍCH Ý 


Ất Mậu Kỷ Tân Nhâm năm can và bốn thời Tý Ngọ Mão Dậu. 
gọi là xú. Nhân vÌ cộng có chín vị trí, nên gọi tên là Cửu xú. Ngũ 
can cùng với bốn giờ gia vào nhau được mười ngày. Nếu như đại cát 
lại lâm vào Tý Ngọ Mão Dậu trên bốn giờ đó, mới thực là Cửu Yú. 

Các hình về Cửu xú, tầng trong là Nguyệt tướng, tầng ngoài là 
giờ đóng ở đó; như vòng trong là Tý, tức là Đại hàn, Lập Xuân, Tý 
tướng, Ngày Mậu tý tức giờ Sửu là Cửu xú; ngày Mậu ngọ tức giờ 
Mùi là Cửu xú. 


Cửu xú là dương đáng kinh ghét, trời đất quay trở về ương họa, 
bất cát 


(1) 720 ngày: Trạch cát lịch thu lấy 60 Giáp tý là 1 tháng, nên 1 năm 12 tháng cộng 
dược 720 ngày. 


622 


TUẦN TRUNG KHÔNG VONG 


uẹn) uIut dẹI© 


_— 
Re 
=Í 
_—= 
~—_ 
$ 
¬5 
_—— 
a 
- 
@Ø 


“Lịch lệ" nơi rằng: "Tuần trung không vong, tuần Giáp tý ở giờ 
Tuất Hợi; tuần Giáp tuất ở giờ Ngọ Mùi; tuần Giáp ngọ ở giờ Thìn 
Tị; tuần Giáp thìn ở giờ Dần Mão; tuần Giáp dần ở giờ Tý Sửu". 

"Khảo nguyên" nơi rằng: "Mười ngày là một tuần, lấy mười can 
phối với mười hai chi từ Giáp đến Quý là hết, thiên can không bằng 
nên dư ra hai thời là Không vong. Như Giáp tý đến Quý dậu không 
tới Tuất Hợi; vậy nên tuần Giáp tý lấy Tuất Hợi là Không vong. 


623 


Ngoài ra phỏng theo như thế. 

Theo Lưu Hâm "Thất lược" có Phong hậu, Cô hư hai quyển, nay 
sách đã mất rồi. Người xưa lấy Tuần không là Hư, đối với né là Cô. 
Như trong tuần Giáp tý không có Tuất Hợi, thời Tuất Hợi là Hư. 
Thìn Tị tức là Cô vậy. 

"Binh pháp" viết: "Quay lưng lại Cô, kích Hư, một gái có thể 
địch nổi mười chồng". Lại theo thơ về Tuần trung không vong, thì 
nội trong một tuần, mới nói là mười can không tới hai chi vậy 
Không vong vốn di là bất lợi rồi, như vậy đo còn có nghĩa là Hỏa 
Không thời phát. Kim Không thời minh (kêu), tuỳ theo tính của ngũ 
hành cùng với gặp việc nào mà cho rằng đoạn, nhưng chưa chúc ¿ä 
tận (hết) mà cho là hung. Huống chỉ lại theo Không vong mà luận 
nhật Lộc như tuần Giáp thìn ở trong Dần Mão, rồi b¿o là Lộc hãm 
Không vong mà lại lấy hai giờ Dần Mão trong ngày Giáp thìn. Ất tị 
bảo là thập ác đại bại, là giờ vô Lộc, thì càng thêm vô nghĩa 


Ngày Giáp thìn giờ Dần, ngày Ất tị giờ Mão tức đã được Lộc của 
ngày này, mà lấy nó là Tuần không, rồi bảo nớ là vô Lộc há chẳng 
như cưỡi lừa lại đi tìm lừa rồi than văn trách mớc hay sao? Nếu như 
giờ Dần Mão ở trong bản tuần Giáp thìn này mà ngày nây là Bính, 
Đỉnh thời đặc biệt là vô Lộc của người khác, đâu có ở cùng với mình 
mà cũng gọi là Lộc hãm không vong mà ky chứ, há chẳng quá sai 
saol 


THÍCH Ý 
Mười ngày là một tuần, lấy mười can phối với mười hai chi, mỗi 
tuần đều có hai địa chỉ thiên can không đủ, thế gọi là Không vong. 


Tỷ như tuần Giáp tý, từ Giáp tý đến Quý dậu; Tuất, Hợi hai thời 
không có can để phối hợp, theo tuần Giáp tý thì chế Tuất Hợi là 
Không vong. Ngoài ra phỏng theo như thế, 


Thông thường nơi đến, Không vong là không tốt, nhưng trong 


624 


đó lại có Hỏa Không thời phát, Kim Không thời minh, không như 
nhau, cho nên cũng không được hoàn toàn cho là hung. Mà đem 
Không vong luận nhật Lộc, thời hoàn toàn là sai lầm. 


GÓI Ý 


Tuần trung không vong nơi giản đi là Tuần không, có: năm 
Không, tháng Không, ngày Không, giờ Không không giống nhau. 
Người xưa xem Tuần không là Hư, đối xung với nó là Cô. 

"Binh pháp" nơi: "quay lưng Tại Cô, kích Hư, một gái có thể địch 
nổi mười người". . 

Nếu được năm, tháng, ngày, giờ cùng là Không, hiệu quả rất 
đẹp. Cứ xem trên bề mặt ngoài, can chỉ phối hợp cùng với phương vị 
là ngộ nhận sai, không thể có được hiệu quả kỳ lạ to lớn như thế; 
nhưng do chỗ Binh pháp nơi ngại rằng lại có chỗ dựa vào nhân thế, 
có thể trong đó có thể có được một số áo bí đáng được nghiên cứu. 


625 


TRIỆT LỘ KHÔNG VONG 


"Lịch lệ" nói rằng: "Triệt lộ không vong, ngày Giáp, Kỷ là giờ 
Thân Dậu; ngày Ất Canh là giờ Ngọ Mùi, ngày Bính Tần là giờ Thìn 
Tị, ngày Định Nhâm là giờ Dần Mão; ngày Mậu Quý là giờ Tý Sửu 
Tuất Hợi". 

“Khảo nguyên” nơi rằng: "Triệt lộ không vong gặp Nhâm Quý 
vậy. Đi đường mà gặp nước thời không thể đi được. Như ngày Giáp 
Kỷ lấp Ngũ thử độn khởi Giáp tý, thuận đi qua đến Nhâm thân, Quý 
đậu, vậy nên ngày Giáp Kỷ lấy Thân Dậu là Triệt lộ không vong. 
Ngoài ra phỏng theo như thế. 


626 


Theo nghĩa của Triệt lộ không vong, cho rằng mười can đến đó 
là cực rồi, từ đó về sau hai chỉ là Tuần không. khiến cho không có 
đất để lãm tiếp sau, vậy nên gọi là Triệt lộ không vong. 

Thuyết này chép ở “hân sát khởi lệ". Lấy Ngu thử độn dùng 
nhật can độn chi, được Giáp ÄÀt thời vô cát vô hung; được Binh Đinh 
thời là Hỷ thần; được Mậu Kỷ thời là Ngũ quỷ, được Canh Tần thời 
là Kim thần được Nhâm Quy thời là Triệt lộ không vong. 

"Thông thư" duy chỉ dùng một loại. Triệt lộ không vong, nay 
theo nghĩa đó, đại thể Kỳ môn rất coi trọng Bính Đinh( nên ky 
Nhâm Quý khác vậy. 

Nếu lấy đi đường gặp nước là Triệt, thời nếu có phương (2 là cơ 
thể được. làm sao triệt nổi. 


THÍCH Ý 


Địa chỉ ngộ Nhâm Quý gọi là Triệt lộ không vong. Thuyết là đi 
đường gặp nước thời khó đi. Đại thể đó là do từ Kỳ môn Độn Giáp 
đem đến. Bởi vì Kỳ môn rất trọng tam kỳ Ất, Bính, Đinh nên ky 
Nhâm Quý tương khác. 


GỌI Y 


Mười can ở tại thời tất cả đều có tên. Mà "Thông thư" chỉ dùng 
có một thứ. Hiềm là thực có việc cắt đầu cát đuôi dùng theo ý riêng 
thôi. Mà con việc đi đường gặp nước là triệt, đi thuyền thời không 
ngầm bị đình trệ được hoàn toàn bất tất phải ky húy. Ngày nay đặc 
biệt là như thế đó. F 


Thưyết của "Biện phương thư" dạy là khách quan. 


ẤD Kỳ môn Dộn giáp lấy Ất Bính Dinh là tam kỳ. Tam kỳ này tâm Khai, Hưu, Sinh ba 
cửa tối cát 
{#) phướng: Cổ đại gọi gôm các loại thuyền bè là phướng 


627 


Quyển 8 
NGHĨA LỆ 6 


1- Tuế lộc - Phi Thiên lộc 

2- Phi thiên mã 

3- Phi cung quí nhân 

4- Thông thiên khiếu 

9- Tẩu mã lục Nhâm 

6- Tứ lợi - Tam nguyên 

7- Cai sơn - Hoàng đạo 

8- Tam nguyên Cửu tỉnh 

9- Bái tiết - Tam kỳ 

10- Tuần sơn La Hầu 

11- Tọa sát - Hướng sát 

12- Cứu thoái - Độc hỏa 
_18- Phù thiên không vong 

14- Âm phủ - Thái tuế 

15- Thiên quan phù 

16- Phi thiên quan phù 

17- Phí địa quan phù 

18- Phi đại sát 

19- Tiểu nguyệt kiến 

20- Đại nguyệt kiến 

21- Bính Đinh độc hóa 

22- Nguyệt du hỏa 


628 


TUẾ LỘC 


Năm Giáp tại Dần, Năm Ất tại Mão, năm Bính Mậu tại Tị, năm 
Định Kỷ tại Ngọ, năm Canh tại Thân, năm Tần tại Dậu, năm Nhâ 
tại Hợi, năm Quý tại: Tý. : 

Xét Tuế lộc là phương Lâm quan của tuế can. Tính của ngũ 
hành, Lâm quan cát ở Dế vượng. Đại để, Lâm quan thời đương 
thịnh, mà Đế vượng thì thái quá vậy, vì thế Lộc mệnh gia lấy Lâm 
quan là Lộc mà Đế vương là Nhẫn. Tuyển trạch gia cũng có thuyết 
của Tuế nhẫn, không phải Thiên quan. Lời nới xem ở phụ lục. Nhật 
lộc xem ở điều này. Nguyệt thần đều dùng theo chỉ, vì vậy độc chỉ 
không có lệ về Nguyệt lộc, 


629 


THÍCH ÝŸ 


Tuế lỏc đúng là phương Lâm quan của tuế can. Tính của ngũ 
hành. Lâm quan tối cát. Bởi vì Lâm quan đúng thịnh, đang lên phơi 
phới mà l)¿ vương thì thái quá, ấy là thịnh cực thì đến suy. Cho nên 
Lộc mệnh gia lấy Lâm quan là Lộc, lấy Đế vương là Nhẫn. Tuyển 
trạch gia củng có thuyết Tuế nhẫn, 


630 


PHI THIÊN LỘC 


PHI THIÊN MÃ 


PHI THIÊN LỘC - PHI THIÊN MÃ 


"Thông thư" nơi rằng: Mã đáo đầu non, người phú quí - Lộc đáo 
đầu non, vượng tử tôn. Nếu gặp Lộc Mã cùng nhau đến, nghìn lành 
trăm phúc tự đến kèm. 

"Tuyển trạch tông kính" nói rằng: Lộc Mã Quý nhân, sơn 
phương gồm cát. Tại độn này() nội có lực, độn ngoại là thứ. Lại nói 
rằng: Trước lấy "Ngũ hổ độn" tìm can chi Lộc Mã năm nay là chân 
Lộc Mã, thứ đem Nguyệt kiến nhập Trung cung tìm chân Lộc Mã 
năm nay ở cung nào, tức luận là cát. 

Xét: Lộc Mã là cát thần của phương và nảm, cùng nhau đến tốt 
lành. "Thông thư" lập thành thần năm, chỉ dùng một thứ Lộc Mã địa 
chi, lấy Nguyệt kiến nhập cung TYung, thuận phi cửu cung. Như 
năm Giáp tý, Lộc Mã đều tại Dần, tháng Giêng Dần kiến nhập cung 
Trung, tức Lộc Mã cùng tại Trung cung. Tháng hai, Mão kiến nhập 
cung Trung, thuận số, Dần tại Đoài cưng 7, ấy là Lộc Mã cùng tại 
cung Đoài, Năm Ất sửu Lộc tại Mão, Ma tại Hợi; tháng hai Mão 
kiến nhập Trung cung, Hợi tại Tốn 4, tức Lộc tại Trung cung, Mã tại 
Tốn cung. Tháng ba Thìn kiến nhập Trung cung, Mão tại Đoài 7, 
Hợi tại Chấn 3, ấy là Lộc tại cung Doài, Mã tại cung Chấn. "Tông 
cảnh" kiêm dùng thiên can bản độn là chân Lộc Mã, lại lấy Ñguyệt 
kiến can chỉ nhập Trung cung, thuận phi cứu cung. Như năm Giáp 
tý, Lộc Mã đều tại Dần, dùng "ngũ hổ nguyên độn" được Bính dần, 
tức Dần là chân Lộc Mã. Tháng Giêng. Bính dần nhập Trung cung. 
tức Lộc Mã cùng tại Trung cung. Tháng hai Đinh mão nhập Trung 
cưng, thuận số, Bính dần tại Khảm 1, tức Lộc Mã cùng tại cung 
Khảm. Năm Ất Sửu, Lộc tại Dân, Mã tại Hợi, dùng "ngũ hổ nguyên 
độn" được Kỷ mão là chân Lộc, Đỉnh hợi là chân Mã. Tháng hai Mão 
nhập Trung cung, Đinh hợi tại Tốn 4. Tức Lộc tại Trung cung, Mã 
tại cung Tốn. Tháng ba Canh thìn nhập Trung cung, Kỷ mão tại 


(Ù Độn: Ngũ hổ độn 


633 


Khảm 1, Đinh hợi tại Chấn 3, tức Lộc tại cung Khảm, Mã tại cung 
Tốn. : 

Hai thuyết đều là có lý, Như vậy "Thông thư" nguyên phi cung 
Quí nhân, vÌ thế dùng phép của "Tông cảnh một lệ cùng với Quý 
nhân mà gộp với Lộc theo thuyết của "Thông thư", để tham khảo 
đầy đủ. 


THÍCH Ý 


Phi Thiên lộc với Phi Thiên mã đều là cát thần niên phương, hai 
thứ đó nếu cùng đến, đặc biệt rất cát tường. Phương pháp suy tìm 
chỗ Lộc Mã đầu tiên lấy "ngũ hổ độn" suy đoán ra can chỉ Lộc Mã 
năm nay, đó đúng là chân Lộc Mã. Tiếp đến lấy Nguyệt kiến nhập 
cung Trung xem năm nay, theo tháng Lộc Mã ở cung nào 


GÓI Ý 


Lộc Mã mà gọi là phi thiên, đại khái là bởi vì phương vị hai cái 
đều theo thuận phi cửu cung mà được, cho nên gọi là phi thiên Lộc, 
phi thiên Mã. : 

Phi thiên Lộc tám đồ, Canh Tân ở sau, theo thứ tự của nguyên 
thư (sách gốc). 


634 


PHI CUNG QUÝ NHÂN 


635 


MÀ 
v3 


uý 


ẲẮ 


2> 
*Se® 


K 


cặn 
“ Gàn 
g giống 
ñ 


k 
*; (QẺ 
Ơn Trụ, 


636 


"Tuyển trạch tông kính" nơi rằng: Tuế Lộc Mã Quí nhân, sơn 
phương đều tốt, tại trong Giáp này là có lực, Giáp ngoại là thứ. Lại 
nói rằng: Trước lấy "ngủ hổ độn" tìm tuế quÍ gắn với can chỉ nào, 
thứ đến đem Nguyệt kiến nhập cung Trung, thuận tÌìm tuế qui tại 
cung nào, tức là đem để luận cát. Như năm Ất sửu, tháng sáu kiến 
Quí mùi, tu (sửa chữa ND) hai sơn phương Càn Khảm, trước lấy 
"ngũ hổ độn" năm nay, khởi Mậu dần thuận tìm, Giáp thân là chân 
dương Quý, Mậu tý là chân âm Quý, thứ đến lấy Quí mùi Nguyệt 
kiến nhập Trung cung thuận hành, dương Quý Giáp thân đến Càn, 
âm Quý Mậu tý đến Khảm. Tu tạo bai sơn phương đều hung. Ngoài 
ra phỏng theo như thế. Lại nói ràng: Quý nhân với Lộc Mã chọn 
dùng không giống nhau. Cốt yếu ở chỗ phân biện để xét rõ âm 
dương, dương Quý nhân dùng sau Đông chí mới có lực, phì tại dương 
cung) đặc biệt có lực. Âm Quý nhân sau Hạ chí dùng mới cơ lực, 
phi tại am cung(2 đặc biệt cớ lực. 

Xét: Quý nhân Lộc Mã đều là cát thần trong năm, nay "Thông 
thư” có phi thiên Lộc Mã mà không có phi thiên Quý nhân, thật là 
thiếu sót sơ lược quá. Vì vậy dùng "Tbng kính" để bù vào. 


THÍCH Ý 


Phi cung Quý nhân là cát thần trong năm. Phép suy tìm với phi 
thiên Lộc Mã đại thể tương tự. Tức trước tiên lấy "ngũ hổ độn" tìm 
ra can chỉ của tuế quí năm nay. Thứ đến lấy Nguyệt kiến nhập cung 
Trung thuận đẩy tới, xem tuế Quí tại cung nào, phương đó đúng là 
cát phương. Nhưng phi thiên Quý nhân với Lộc Mã trên chỗ chọn 
dùng không giống nhau. Tức là Quý nhân có phân biệt âm đương. . 
Dương Quý nhân dùng sau Đông chí tương đối tốt, phi tại dương 
cung nớ đặc biệt có lực. Âm Quý nhân thì tại sau Hạ chí dùng mới 
tương đối tốt, phi tại âm cung nó đặc biệt có lực. 


[1Ì Dương cung: Cửu cung lấy: 1 Khám, 3 Chấn. 5 Trung, 7 Đoài, 9 Ly thuộc dương 
(?) Âm cung: Ấy là 4 cung: 2 Khôn, 4 Tốn, 6 Càn, 8 Cấn 


637 


THÔNG THIÊN KHIẾU 


638 


"Thông thư" nơi rằng: Thông thiên khiếu chính là Dương cứu 
bần() chân quyết. Hễ tu tạo, mai táng, khai sơn lập hướng, tu 
phương(?), nếu gặp cát tỉnh trực ở đó, không hỏi là Thái tuế, tam 
sát, Quan phù Đại tướng quân cùng chư hung sát, những sao ấy đều 
có thể đè được. Phép này chỉ dùng bát can tứ duy suy cầu năm 
tháng ngày giờ chỗ cát tình đến, tu sửa đại cát. Lệ này thì dùng 
song sơn ngũ hành, mỗi cái đều theo Trường sinh tam hợp của năm 
nay, khởi Nghênh tài, Tiến bảo, Khố châu, thuận hành, ba vị trí, chỗ 
đối xung ba vị trí đó là Đại cát, Tiến điền, Thanh long, cộng là mười 
hai cát sơn), lợi dụng tam hợp của năm nay tới chỗ tháng, ngày, 
giờ đối xung. 

Theo "Thông thư" nơi, Thông thiên khiếu chỉ dùng bát can tứ 
duy, mà lệ này lại dùng song sơn kiêm mười hai chỉ, tuy có chỗ khác, 
chổ giống nhau mà ở lý thì vô hại, đến chỗ theo Trường sinh tam 
hợp của tuế khởi Nghênh tài, Tiến bảo, Khố châu ba vị, gộp lại dùng 
đối cung thì Đại cát, Tiến điền, Thanh long ba sao là cát. Dại để tam 
hợp bản phương là vị trí đại sát, đối phương là vị trí tam sát, Trường 
sinh tiến ba vị trí thì là sau phương tam hợp, chỗ đối cung thì là tam 
hợp tiền phương, không phạm đại sát, tam sát, chư hung. 

Như năm Thân Tý Thìn, đại sát tại Tý, tam sát tại Tị Ngọ Mùi 
lệ theo tam hợp Trường sinh khởi lệ thì Nghênh tài tại Khôn Thân, 
Tiến bảo tại Canh Dậu, Khố châu tại Tân Tuất, đối cung với nó Cấn 
Dần là Đại cát, Giáp Mão là Tiến điền, Ất Thìn là Thanh long, tự 
' không phạm Đại sát, Tam sát, tọa sát, hướng sát chư hung là vậy. 
Dùng tháng ngày giờ tam hợp năm nay, tháng ngày giờ đều không 


t1) Dương cứu bần tức là Dướng quân Tùng, tụ là Thúc Mậu, hiệu !à Cứu bần tiên sinh, 
là quốc sư, triều Đường Hy Tông, đem thuật địa lý làm ở dời, có sách "Nghỉ long kinh", 
"Hám long kinh" và các sách khác. 

(?) Khai sản lập hướng tu phướng. HŠ thay cũ đổi mới làm ra để ở, lệ nếu kiến tạo nhà, 
đều gọi là khai són lập hướng, vốn đã có chỗ ở mà sau tụ tạo gọi là tu phương 

(3) t2 cát sơn: theo phép song sơa Nghênh tài, Tiến bảo, Khố châu, Dại cát, Tiến điền, 
Thanh long, mỗi cái chiếm 2 són, cộng là 24 sơn. 


639 


phạm tam sát chư hung vậy. Như vậy duy chỉ có các năm Tý Ngọ 
Mão Dậu là như vậy, các năm khác không thể nhất loạt luận như 
thế. Như năm Thân, Thái tuế tại Thân, lẽ nào có thể lấy Nghênh tài 
là cát ư? Năm Thìn, Thái tuế tại Thìn, lẽ nào có thể lấy Thanh long 
là cát sao? Ấy là thuyết về chỗ có thể đè ép Thái tuế, đã không thể 
là chỗ cốt yếu, lại thuyết là tự không phạm tam sát thì có thể đè ép 
được tam sát, càng thuộc hữu danh vô thực. Như thế "Tông Kính" sở 
di chửi bới nó cũng không đủ bằng cứ. Nhưng gộp với "Tẩu mã lục 
Nhâm" đã truyền từ lâu, thế tục gọi là Khiếu Mã mà cũng không hại 
ở lý, vÌ thế còn tồn lại. Duy các tên Nghênh tài, Tiến bảo, Khố châu 
rất không thuần nhã. Nay nói về chất của tên thỉ tam hợp tiền 
phương, tam hợp hậu phương, hầu như lệ minh nghĩa chính Bản của 
phường bảnÓQ) lại lấy tam hợp bản phương là Đại chân lao, Tiểu 
huyện ngục, Tiểu trùng tang, đối phương là Tiểu hỏa huyết, Đại hỏa 
huyết, Đại trùng tang, khiến mười hai cung mỗi cung đều có tên 
riêng, đặc biệt là tục ghét một cách vô lý. Đài bảnt2) không chép, đại 
để xóa bỏ đi. 


THÍCH ŸÝ 


Thông thiên thiếu là một vị cát thần, rất có lực lượng, rất nên 
khai sơn lập hướng tu phương. Theo phép của Thông thiên khiếu chỉ 
dùng bát can, tứ duy để tìm năm tháng ngày giờ, cùng với cát tỉnh 
cùng đến chỗ đó, tu sửa đại cát. Mà lệ đó thì dùng song sơn ngũ 
hành, đều theo Trường sinh tam hợp năm nay khởi Nghênh tài, Tiến 
bảo, Khố châu, thuận hành ba vị trí, chỗ đối xung với ba vị trí ấy là 
Đại cát, Tiến điền, Thanh long. Giờ ấy, chỗ tam hợp của năm nay và 
chỗ tháng ngày giờ đối xung với nó, đại cát. Bởi vì tam hợp bản 
phương là chỗ đại sát, đối xung với nó là chỗ của tam sát. Trước. 
Trường sinh ba vị trí là tam hợp hậu phương, đối cung với nó là tam 


(Ủ phường bản: sách "Thông thư" của dân gian khắc in- 
(2Ì Đài bản: là sách "Thông thư" của các phủ quan khắc in 


640 


hợp tiền phương, không phạm đại sát, tam sát cùng chư hưng, cho 
nên cát tường. Nhưng chỉ có Tý Ngọ Mão Dậu là như thế, còn các 
năm khác thÌ không như thế. Ỏ trong "Thông thư" chỗ nói về Thông 
thiên khiếu có thể ép Thái tuế, tam sát, thực không đủ bằng cứ. Chỉ 
là nhân vì đã lưu truyền từ lâu, vì vậy vẫn còn tồn lại thuyết này. 
Lại bởi vì các tên Nghênh tài, Tiến bảo rất không thuần nhã, lại 
thêm tên gọi là tam hợp tiền phương, tam hợp hậu phương, để làm 
sáng tỏ nghĩa lệ. 


GÓI Ý 


Thông thiên khiếu bởi không phạm đại sát, tam sát, chư hung, 
cho nên cát tường. Nhưng nếu thuyết rằng nó cớ thể trấn yểm Thái 
tuế, chư thần, tự nhiên là lời nói quá sự thực. Đến chỗ các tên 
Nghênh tài, Tiến bảo thì là tục sĩ nắm được tâm lý của lão bách tính 
mộng tưởng chiêu tài, tiến bảo phát tài rất mực, giàu có mà sắp xếp 
bầy đặt ra, tuy nhiên thô tục mà vẫn mười phần hấp dẫn người. 

Phi thiên Lộc, phi thiên Mã, phi thiên Quý nhân, Thông thiên 
khiếu đều là phương vị cát thần cho việc tu tạo âm dương trạch. 


641 


TẤU MÃ LỤC NHÂM 


"Thông thư" nơi rằng: Lục Nhâm Thiên cương năm, tháng. Lệ 
dùng Thiên cương đứng đầu, thuận hành mười hai chí. Đem “Thiên 
cương phố: với Thìn, Thái ất phối Tị, Thắng quang phối Ngọ, Tiểu 
cát phối Mùi, Truyền tống phối Thân, Tòng khôi phối Dậu, Hà khôi 
phối Tuất, Đăng minh phối Hợi, Thần hậu phối Tý, Đại cát phối Sửu, 
Công tào phối Dần, Thái xung phối Mão. Dùng sáu vị trí Thần hậu 
Tý, Tháng quang Ngọ, Công tào Dần, Truyền tống Thân, Thiên 
cương Thìn, Hà khôi Tuất là cát, dùng tam hợp của tháng ngày giờ. 
Dương cứu bần, tạo táng thì dùng sơn đầu cát tỉnh, tu phương dùng 
phương đạo cát tỉnh. Như bắt tay tu hung phương theo cát phương 
chủ mười hai năm thì điền tài đại vượng. 

Lấy Thần hậu, Đại cát, Công tào, Thắng quang, Truyền tống, 
Đăng minh theo mười hai chỉ phối với nhau là cát; Thái xung Thiên 
cương, Thái ất, Tòng khôi, Hà khôi là hung. Nay không dùng Đại 
cát, Tiểu cát, Đăng mỉnh mà dùng Thiên cương, Hà khôi. Đại để lấy 
Ty Dần Thìn Ngọ Thân Tuất sáu thời dương là cát. Chỗ khởi lệ bảo 
rằng năm Tý là Thiên cương gia Thìn, mỗi năm thoái đi một vị. Đại 
để thời cổ cớ thuyết Tuế Yếm. Năm Tý hợp vào Tý là phục ngâm, thì 
Thiên cương tất tại Thìn vậy. Yếm nghịch hành vì thế Thiên cương 
mối năm thoái một vị, nghĩa này với Hoàng Hác hai đạo phẳng phất 
giống nhau, không có thâm ý. Đại để phương nào trùng cát thần thì 
cát, không cớ cát thần thì không thể là phúc. Cho nên "Tong Kính" 
các sách nói nó thậm tệ mà không đủ bằng cứ. Như thế tương 
truyền đã lâu, thuyết này cũng không bại lý, vì thế còn tồn lại. 


THÍCH Ý 


Tẩm mã Lục Nhâm là một vị trí phương vị của cát thần. Nó 
dùng mười hai thần tướng là: Thần hậu, Tháng quang, Công tào, 
Truyền tống, Thiên cương, Hà khôi là cát, đùng tháng ngày giờ tam 
hợp với nớ. Đại lược là sáu thần ấy phân vào ở trên của sáu dương 
thời Tý Dần Thìn Ngọ Thân Tuất, vì vậy lấy là cát. Khởi lệ của nó 


644 


là năm Tý lấy Thiên cương gia vào trên Thìn, như thế sau mỗi năm 
thoái đi một vị. Nhưng phương đó cần trùng điệp cát thần mới cát, 
không có cát thần thì không thể đạt tới phúc được. Cho nên "Tuyển 
trạch Tông Kính" các sách là nó không đủ bằng cứ. 


GÓI Ý 


Thiên cương cùng với mười hai thần tướng khác, hoặc theo 
Thần hậu, Đại cát, Công tào, Thắng quang, Tiểu cát, Truyền tống, 
Đăng minh, bảy thần là cát, hoặc lấy Thần hậu, Thắng quang, Công 
tào, Truyền tống, Thiên cương Hà khôi, sáu thần là tường. Cơ thể 
thấy cát với hung của trạch cát thần sát, tốm lại không nhất định. 
Vì thế chỗ bảo rằng nghị, kị ở đó tự nhiên bất chấp phải câu nệ. Mà 
đã như thế còn bảo là phương Tẩu mã lục Nhâm cần có cát trùng 
điệp mới cát, thì việc suy luận tạo táng về phương ấy suy vậy chỉ là 
sự vẽ vời cho thêm chuyện. 


645 


TỨ LỢI TAM NGUYÊN 
Đồ hình lấy Tý Ngọ khởi lệ 


yeu} Ị Đua tenG 


"Tuyển trạch TĐng Kính" nói rằng: Lý đình Phong Tứ lợi tam 
nguyên 1 Thái tuế 2 Thái dương 3 Tang môn 4 Thái âm ð Quan phù 
6 Tử phù 7 Tuế phá 8 Long đức 9 Bạch hổ 10 Phúc đức 11 Điếu 
khách 12 Bệnh phù. Thái dương, Thái âm, Long đức, Phúc đức là 
cát, các phương khác là hung. l 

Xét: Nghĩa của tam nguyên, không rõ, mà Tứ lợi phương thì 


646 


chép ở "Thông thư niên biểu", tám hung phương đều chép ở "Thời 
hiến thư". Nay đem các nghĩa suy ra: Thái tuế, Tuế phá: không dám 
phạm. Tang môn, Diếu khách thì hợp chầu Tuế phá(, đo xung Thái 
tuế. Quan phù, Bạch hổ thì ba phương điếu chiếu Thái tuết?. Bệnh 
phù, cựu Thái tuế vậy; Tử phù cựu Tuế phá vậy. Duy Thái dương ở 
trước Thái tuế, mới lên chưa ngừng, Long đức ở trước Tuế phá, yên 
định là cát không lo lắng, giới hạn Thái âm, Phúc đức tong khoảng 
giữa Thái tuế, Tuế phá, không xung không chiếu, nó là cát vốn nên 
như vậy. Như thế chính là theo Thái tuế khởi lệ, giống như Nhật có 
Kiến Trừ, vì thế "Tông Kính" lại có thuyết đem Tứ lợi phối với Kiến 
Trừ. Nếu đem tam hợp mà luận thì Thái dương năm Thìn Tuất Sửu 
Mùi, lại là Kiếp sát, Phúc đức năm Dần Thân Tị Hợi cũng là Kiếp 
sát, Thái âm lại là Thiên quan phù, Long đức năm Tỷ Ngọ Mão Dậu 
lại là Tuế sát, không thể nơi là cát vậy. Vì thế cần kiêm xem các 
thần, không thể chấp nhận mà định vậy. 


THÍCH Ý 


Nghĩa của Tam nguyên không được rõ. Tứ lợi thì chỉ Thái tuế. 
Thái dương, Tang môn... trong mười hai thần chỉ có bốn thần là 
Thái dương, Thái âm, Long đức, Phúc đức. Bởi thế bốn thần, Thái 
dương tại trước Thái tuế, đang lên, chưa dừng, Long đức tại trước 
Tuế phá yên định là cát, không lo lắng; giới hạn Thái âm, phúc đức 
ở chỗ khoảng giữa Thái tuế với Tuế phá, không xung, không chiếu, 
cho nên cát tường. Ngoài ra các chỗ khác, mọi thần đều hung. 
Nhưng suy ra phương Tứ lợi vẫn cần xem xét các chư thần khác ở 
mỗi năm, không thể chấp nhất mà định. 


(Í) Tang môa Điếu khách hợp chầu Tuế phá: Chö cho biết là Tang môn Diếu khách với 
Tuế phá cấu thành tam hớp cục 

(2) Quan phù Bạch hổ 3 phướng điếu chiếu Thái tuế: Quan phù Bạch hổ với Thái tuế là 
tam hóp cục 


647 


GỌI ŸÝ 


Danh mục trạch cát thần sát rất nhiều, cát hung thường mâu 
thuẫn với nhau, vì thế cần tổng hợp xem xét, tiến hành khảo sát 
tổng thể, quyết không có thể thiên chấp một phía. 


648 


CAI SƠN HOÀNG ĐẠO 


nẤI 


Tham: Khô, 


› cần kÝ 
: Khảm Quỷ Thân ThÌn 


bi Khảm Quý Thân Thin 
văn ° Khôn Ấy 


le) 


QUIỔ E2 :tuet 


Cai sơn hoàng đạo khởi ở Thanh nang cửu diệuU), lấy chỉ của 
năm nay đối cung với quẻ là bản cung. Dùng "tiểu du niên biến quái 
pháp" Tham lang là Hoàng la, Cự môn là Thiên hoàng, Văn khúc là 


Tử đàn Vũ khúc là Địa hoàng. 


2 Thanh nang cửu diệu: Thanh nang tưởng xứng vớ thời đại địa thuật Cửu diệu là: 
Tham lang, Cự môn, Lộc tồn, Văn khúc, Vũ khứ, Phá quân, Tả phù, Hữu bật, Liêm trinh 


8 sao 


Như năm Tý thuộc Khảm, đối cung là Ly, tức là lấy Ly là bản - 
cung Tham lang tại Chấn, Cự môn tại Đoài, Văn khúc tại Khôn, Vũ 
khúc tại Tốn. Lại đựa vào phép "cửu diệu" tam hợp nạp giáp. Cảnh 
Hợi Mùi gồm vào thuộc ở Chấn, Đinh Tị Sửu gộp vào thuộc ở Đoài, 
Ất nạp ở Khôn, Tân nạp ở Tốn, ấy là như vậy. Các năm khác phỏng 
theo như thế (phép xem ở Cội nguồn). 

"Thông thư” nơi rằng: Phương này khai sơn lập hướng, sửa 
doanh trại định cát. Khởi lệ thì chỉ dùng bát quái, không dùng nạp 
giáp tam hợp. 

Nay theo Thanh nang cửu diệu, lấy Tham, Cự, Vũ, Phụ là cát, 
như thế không dùng Phụ bật mà dùng Văn khuc, nghĩa này chưa rõ. 
Như vậy Phá quân là Phù thiên Không vong, Liêm trinh là Độc hỏa, 
trải qua từ "Thông thư" tránh kị dùng đã từ lâu. Đã lấy BỈ là hung, 
thì lấy Thử là cát, nên như vậy. Duy Hoàng la, các tên, ích lợi không 
thể hiểu rõ. Nay theo "Khởi lệ" vẫn dùng tên gốc, hầu như nối là 
không để mất nghĩa gốc. 


THÍCH Ý 


Cai sơn hoàng đạo khởi ở Thanh nang cửu diệu, lấy trong đó 
Tham lang, Cự môn, Văn khúc, Vũ khúc là cát, gộp lại chia riêng ra 
gọi là Hoàng la, Thiên la, Tử đàn, Địa hoàng. Lấy chỉ của năm nay 
_ đối cung với quẻ là bản cung, đùng phép "tiểu du niên biến quái" để 
sắp bày ra. Như năm Tý thuộc Khảm, đối cung là Ly, tức quẻ Ly là 
bản cung. Dựa vào thứ tự của cửu diệu, được Tham lang tại Chấn, 
Cự môn tại Đoài, Văn khúc tại Khôn, Vũ khúc tại Tốn, lại dựa vào 
phép nạp giáp tam hợp, theo chỗ can chỉ thuộc các quái chia ra chú 
ở dưới. Theo qui tắc bình thường, Thanh nang cửu diệu lấy Tham 
Cự Vũ Phụ là cát. Cai sơn hoàng đạo đã không dùng Phụ Bật mà 
dùng Văn Khúc, nghĩa này không rõ. 


650 


GỌI Ý 


Trạch cát thần sát nguồn gốc phức tạp, nghĩa lệ mỗi cái mỗi 
khác, đã tạo thành rất nhiều mâu thuẫn cho thuật trạch cát cũng 
làm cho việc nghiên cứu của người đời sau gặp rất nhiều khó khăn. 
Nhưng cần làm sáng tỏ đúng thực chất của thuật trạch cát thì tất 
cần minh xác ở nghĩa lệ của nó, Đó đúng là một hạng công tác mười 
phần gian tân. 


651 


TAM NGUYÊN CỬU TINH 


"Hoàng đế độn Giáp kinh" nói rằng: Tam nguyên) khởi ở cửu 
cung Lấy Hưu môn là nhất Bạch; Tử môn là nhị Hác, Thương môn 
là tam Bích, Đỗ môn là tứ Lục, Trung cung là ngũ Hoàng, Khai môn 
là lục Bạch, Kinh môn là thất Xích, Sinh môn là bát Bạch, Cảnh 
môn là cửu Tử. 


Í) Tam nguyên: lấy 80 Giáp tý là 1 nguyên. Giáp tý thứ nhất là thưởng nguyên, tiếp tà 


trung nguyên, lại tiếp nữa là hạ nguyên. Tam nguyên là 1 chu kỳ. Đã biết đứng là thượng 
nguyên năm Giáp tý dầu tiên dụa vào thuyết Đế Nghiêu nguyên chép. 


_ 652 


"Thông thư" nơi: Cửu cung, thần qui vác văn ở lưng. Vua Vũ 
nhân đó bày ra cửu trù) tức là Lạc thư: đội 9, xéo 1, trái 8 phải 7, 
2 - 4 là vai 6 - 8 là chân, số 5 ở giữa, ngang dọc cộng dồn đều thành 
đúng 1õ vậy. _ 

Hà đồ thi thiên 1, địa 2, thiên 3, địa 4, thiên ð, địa 6, thiên 7, 
địa 8, thiên 9, địa 10. 

Mà tiên nho có thuyết trừ 10 dùng 9. Chỗ bảo ràng Hà đồ Lạc 
thư làm kinh vi cho nhau. Đông Hán, Trương Hoành biến cửu 
chương làm cửu cung, đi theo 1 Bạch, 2 Hiác, 3 Bích, 4 Lục, ð 
Hoàng, 6 Bạch, 7 Xích, 8 Bạch, 9 Tử, chia ra tam nguyên, lục Giáp, 
lấy số làm phương, mà 1 Bạch cư Khảm, 2 Hác cư Khôn, 3 Bích cư 
Chấn, 4 Lục cư Tốn, 5 Hoàng cư Trung, 6 Bạch cư Càn, 7 XÍch cư 
Đoài, 8 Bạch cư Cấn, 9 Tử cư Ly ấy là Cửu cung. Tĩnh thì tuỳ theo 
phương mà định, động thì dựa số mà đi. 


Thể là địa bàn Dụng là Thiên bàn 
Tến Ly thôn Tốn Trung Càn 
4 Lục Tử . 2Hác , 4 5 6 
„ệ Chấn Đoài 
Chấn Trung Đoài 3 ? 
3Bích ð Hoàng 7 Xích Khôn Cấn 
2 8 
Cấn Khám Càn Khám. Ly 
8Bạch 1 Bạch 6 Bạch 1 9 


(2Ì Cửu trù: truyền thuyết Đại Vũ sửa sang trị thiên hạ đứng có 9 loại đại pháp. 


653 


Tam nguyên niên, Cửu tỉnh nhập trung cung 
Khang Hy năm thứ 23 Giáp tý là thượng nguyên 


Thư Tì 
lộng | Trung -_ Tam nguyên Thái tuế ỏ đấy 
nguyên | nguyên 
' 4 m | Tân 


Bạch Lục ý mão 
Nhâm 
thn 
Qưí 
tị 
Giáp 
ngọ | 


Ất 


"Khảo nguyên" nói rằng: Thượng nguyên Giáp tý Trung cung 
khởi I Bạch, trung nguyên Giáp tý khởi 4 Lục, hạ nguyên Giáp tý 
khởi 7 Xích Tam nguyên 180 là 1 chu kỳ. Đại để là 180, đem 9 số 
cửu cung với hoa Giáp sáu mươi đều có thể đo hết. Theo năm nghịch 


chuyển. Như năm Giáp tý ở Trung cung l Bạch, năm Ất sửu ở 
Trung cung khởi 9 Tử. Ma kỳ thực năm Giáp tý 1 Bạch tại Trung 


654 


cung, năm Ất sửu 1 Bạch thì tại Càn 6, vì thế 9 Tử tại Trung cùng. 
Tựa nghịch mà thực thuận vậy. Lấy năm nào chỗ sao trực nhập 
Trung cung, thuận chia bầy ra 9 cung. Như Khang Hy, năm thứ 23, 
Giáp tý l1 Bạch nhập Trung cung, 2 Hác tại Càn, 3 Bích tại Đoài, 4 
Lục tại Cấn, 5 Hoàng tại Ly, 6 Bạch tại Khảm, 7 Xích tại Khôn, 8 
Bạch tại Chấn, 9 Tử tại Tốn. Ngoài ra phỏng theo như thế. 


Tam nguyên tháng, Cửu tỉnh nhập Trung cung 


Tháng | Năm Tý Ngọ Mão Dậu |Năm Thìn Tuất Sửu Mùi | Năm Dần Thân Tị Hới 


5 Hoàng 
4 Lục 
3 Bích 
2 Hắc 


1 Bạch 
9 Tử 


8 Bạch 
7 XÍch 
8 Bạch 
5 Hoàng 
4 Lục 
3 Bích 


"Khảo nguyên” nơi rằng: Năm Giáp tý, tháng Giêng 8 Bạch tại 
Trung cung. Đại để năm trước tháng mười một Giáp tý khởi 1 Bạch, 
tháng chạp khởi 9 Tử, vỉ vậy tháng Giêng năm nay khởi 8 Bạch vậy. 

Ba năm là một chu kỳ. Dại để ba năm ba mươi sáu tháng, lấy số 
tháng là 12 với 9 số cung đều có thể đo hết. Vì thế lấy năm Tý Ngọ 
Mão Dậu là thượng nguyên tháng Giêng khởi 8 Bạch. Năm Thìn 
Tuất Sửu Mùi là trung nguyên, tháng Giêng khởi 5 Hoàng. Năm 
Dần Thân Tị Hợi là hạ nguyên tháng Giêng khởi 2 Hác. Theo tháng _ 
nghịch chuyển, cũng lấy sao trực tháng đó nhập Trung cung, thuận 


655 


sắp bầy ra cửu cung, giống với cửu tỉnh năm, 

Theo phép "độn Giáp", ngày Dông chí thượng nguyên Giáp tý 
khởi 1 Khảm, Ất sửu 2 Khôn, Bính dần 3 Chấn, Đinh mão 4 Tốn, 
Mậu thìn 5 Trung, Kỷ tị 6 Càn, Canh ngọ 7 Đoài, Tân mùi 8 Cấn, 
Nhâm thân 9 Tử Quý hợi lại quay lại 1 Khảm. Lấy thứ tự theo 
thuận số. Giáp tuất 2 Khôn Giáp thân 3 Chấn, Giáp ngọ 4 Tốn, Giáp 
thìn õ Trung, Giáp dần 6 Càn. Đến trung nguyên Giáp tý khởi 7 
Đoài, hạ nguyên thì Giáp tý khởi 4 Tốn Kinh qua 6 Giáp lại quay về 
thượng nguyên, Giáp tý lại khởi 1 Khảm Cứ thế thuận hành 9 cung. 

Phép của Cửu tính, thượng nguyên Giáp tý 1 Bạch nhập Trung 
cung, Ất sửu 9 Tử, Bính dần 8 Bạch, Dinh mão 7 Xích, Mậu thìn 6 
Bạch, Kỷ tị 5 Hoàng, Canh ngọ 4 Lục, Tân mùi 3 Bích, Nhâm thân 
2 Hác, Quí dậu trở lại 1 Bạch. Thứ tự lấy theo nghịch số. Giáp tuất 
9 Tủ, Giáp thân 8 Bạch, Giáp ngọ 7 Xích, Giáp thìn 6 Bạch, Giáp 
đần 5 Hoàng. 

Trung nguyên Giáp tý 4 Lục 

Hạ nguyên Giáp tý 7 Xích 

Kinh qua 6 Giáp quay lại là thượng nguyên Giáp tý, lại 1 Bạch 
nhập Trung cung. Cứ thế nghịch hành 9 cung. 

Thực ra Cửu tỉnh cũng liên quan với tauuận hành, tỉnh thuận 
hành mà tiến, thì tỉnh nhập Trung cung mà sau tự nghịch chuyển. 

Phép của tu tạo lấy tỉnh nhập Trung cung làm chủ, mà thuận 
sắp bầy ở 8 cung. Vì vậy từ thượng nguyên Giáp tý khởi I Bạch, 
nghịch hành mà được tỉnh nhập Trung cung năm đó. Kỳ thực cửu 
tính đều thuận hành Thuyết của "Khảo nguyên" đúng vậy, 

Đến Cửu tỉnh tháng, lấy năm Tý Ngọ Mão Dậu là thượng 
nguyên, năm Thìn Tuất Sửu Mùi là trung nguyên, năm Dăn Thân Tị 
Hợi là hạ nguyên, thì lệ này cũng là vậy. Phép này cũng đơn giản rõ 
ràng mà nghía này thì không hợp. Đại để một chu kỳ hoa giáp đúng 
là một nguyên, chu kỳ tam nguyên đã xong mới quay lại là thượng 
nguyên. Nay thượng nguyên Giáp tý năm, tháng mười một năm 


656 


trước Giáp tý 1 Bạch nhập Trung cung, tháng chạp Ất sửu 9 Tử 
nhập Trung cung, tháng Giêng Bính đần 8 Bạch nhập Trung cung, 
vốn đã vậy. Mà đến năm sau Àt sửu, lại năm sau Bính dần thì đều 
kinh qua mười hai tháng không được là một nguyên. Lại đến năm 
sau Đỉnh mão, cộng kinh qua ba mươi sáu tháng, tháng Giêng năm 
đó là Nhâm dần, hoa giáp chưa đủ một chu kỳ, còn không được một 
nguyên, càng không quay về được là thượng nguyên. Nay theo năm 
Giáp tý, tháng giêng Bính dần 8 Bạch nhập Trung cung là thượng 
nguyên, lấy thứ tự theo nghịch số, năm Ất sửu, tháng Giêng Máu 
dần ö Hoàng, năm Bính dần, tháng Giêng Canh dần 2 Hác, năm 
Định mão, tháng Giêng Nhâm dần 8 Bạch, năm Mậu thìn, tháng 
Giêng Giáp dần 5 Hoàng, đến năm Kỷ tị, tháng Giêng quay lại Bính 
dần, Trung cung chính là được 3 Hác, đấy là trung nguyên. Năm 
Giáp tuất, tháng Giêng quay lại là Bính dần, Trung cung chính được 
ð hoàng, đấy là hạ nguyên. Đến năm Kỷ mão, tháng Giêng Bính dần 
Trung cung lại được 8 Bạch quay lại là thượng nguyên. Như thế thì 
cùng với "Kỳ môn độn Giáp" đã là phù đầu) Tý Ngọ Mão Dậu là 
thượng nguyên, Dần Thân Tị Hợi là trung nguyên, Thin Tuất Sửu 
Mùi là hạ nguyên, nghĩa như thế mới hợp. Mà lệ này không như lấy 
ba năm là một chu kỳ để điều khiển. VÌ vậy phép của Cửu tỉnh 
tháng nhập Trung cung, chính là dùng ba năm một chu kỳ, không 
dùng tên là tam nguyên mà rõ ràng nghĩa nó như thế. Hầu như nơi 
về nghia lệ được cả hai. 


THÍCH Ý 


Thm nguyên do Cửu cung sắp bầy ra mà lại. Cửu tỉnh, tức là: 1 
Bạch, 2 Hác, 3 Bích, 4 Lục, 5 Hoàng, 6 Bạch, 7 Xích, 8 Bạch, 9 Tử. 
Bọn chúng ở trong 9 cung địa bàn theo thứ tự cùng với 8 cửa: Hưu, 
Tử, Thương, Đỗ, Trung, Khai, Kinh, Sinh, Cảnh đồng cung. 


( Phù đầu Kỳ môn độn Giáp đã họach định tiêu chí chia ra thượng trung hạ nguyên, 
bảo rằng là phù dầu. Quyết này nói rằng can Giáp Ký gia Tý Ngọ Mão Dậu là thướng 
nguyên. Can Giáp Kỷ gia Dần Thân Tị Hơi là trung nguyên. Can Giáp Kỷ gia Thìn Tuất 
Sủu Mùi là hạ nguyên. 


657 


PHƯÓNG PHÁP SẮP BẦY CỬU TINH CỦA NĂM 


Thượng nguyên năm Giáp tý lấy l Bạch nhập Trung cung, năm 
Ất sửu 9 Tử nhập Trung cung, Bính đần 8 Bạch, Đinh mão 7 Xích, 
Mậu thìn 6 Bạch Ký tị 5 Hoàng, Canh ngọ 4 Lục, Tần mùi 3 Bích, 
Nhâm thân 2 Hác, Quý dậu quay trở lại là 1 Bạch. Theo thứ tự 
nghịch số đến Giáp tuất là 9 Tử nhập Trung cung, Giáp thân 8 
Bạch, Giáp ngọ 7 Xích, Giáp thÌn 6 Bạch Giáp dần 5 Hoàng, thượng 
nguyên lục Giáp xong. 

Trung nguyên Giáp tý 4 Lục 

Hạ nguyên Giáp tý 7 Xích, sau khi kinh qua 6 Giáp lại đến là 
thượng nguyên Giáp tý, chỉ là 1 Bạch nhập cung Trung, 

Đó là phép nghịch hành của Cửu cung. Thực tế trên Cửu tỉnh 
đều là thuận hành,.chỉ là tỉnh nhập Trung cung theo thứ tự năm, 
thoái một vị 


PHƯÓNG PHÁP SẮP BẦY CỬU TINH THÁNG 


Năm Giáp tý. tháng Giêng Trung cung khởi 8 Bạch, bởi vÌ năm 
trước tháng mười một là Giáp tý khởi 1 Bạch, tháng chạp. Ất sửu 
khởi 9 Tử, cho nên năm nay, tháng Giêng Bính dần khởi 8 Bạch, 
Sao nhập Trung cung theo thứ tự tháng thoái một vị; chính đúng ba 
năm một chu kỳ. Bởi vì ba năm cộng được ba mươi sáu tháng, là số 
tháng là 12 cùng với số cung là 9 là bội số chung nhỏ nhất. Như thế 
tất cả các năm Tý Ngọ Mão Dậu tháng Giêng khởi 8 Bạch từ đø, 
năm Thìn Tuất Sửu Mùi, tháng Giêng khới 5 Hoàng, nam Dần Thân 
TỊ Hợi, tháng Giêng khởi 2 Hắc. 

Nhưng cần chú ý cái đó tịnh không phải chỗ "Khảo nguyên" nói 
về tam nguyên. Bởi vì sấp bầy ra Cửu tinh tháng, lấy ba năm là một 
chu kỳ là tiện lợi, chỉ cần lý giải một chu kỳ hoa Giáp đúng là một 
nguyên là được. 


658 


GÓI Y 


Cửu tỉnh lấy Tử, Bạch là cát; ba Bạch (1 Bạch, 6 Bạch, 8 Bạch) 
đặc biệt cát. Suy ra Cửu tỉnh năm hay Cửu tỉnh tháng, Đúng là tỉnh 
tại Trung cung định cho về sau, dựa theo thứ tự phân bế 8 tỉnh 
khác, quan sát chỗ ba Bạch đóng, để định cát phương cho nâm nay, 
tháng nãy. Cho nên tam nguyên Cửu tinh lại gọi là tam nguyên Tử 
Bạch, 


Suy từ cửu tỉnh năm, độn Giáp gia có một quyết rất tiện cho 
việc nhớ lại. Quyết nơi rằng: "Thượng nguyên Giáp tý khởi Khảm 
Bạch, Trung nguyên tứ Lục, hạ thất Xích. Phi: "Bạch lần lượt thứ tự 
nhập trung cung, cửu tỉnh thuận số năm đều nghịch". 

Suy từ cửu tỉnh tháng, Độn Giáp gia cũng có 1 quyết: "Mạnh 
niên tháng Giêng 2 Hác, trọng niên tháng giêng 8 Bạch, quý niên 
tháng Giêng 5 Hoàng". Tức là Dần Thân Tị Hợi 4 mạnh niên, tháng 
Giêng là 2 Hác nhập cung Trung. Tý Ngọ Mão Dậu 4 trọng niên, 
tháng giêng là 8 Bạch nhập cung Trung. Thìn Tuất Sửu Mùi 4 quí 
niên, tháng Giêng là 5 Hoàng nhập cung Trung. 

Năm gần đây, chỗ "Thông thư" phát ra, lại có dùng Cửu tỉnh 
ngày Đại lược là thượng nguyên, ngày Giáp tý khởi 1 Bạch, cùng với 
phương pháp sắp bầy Cửu tinh năm giống nhau. Đến chỗ pháp thức 
Kỳ môn ngày của Kỳ môn độn Giáp, thì đố hoàn toàn lại là một hệ 
thống khác. 


659 


BÁT TIẾT TAM KỲ 


Đông chí 


660 


Lập Xuân 


Canh tuất 
Kỷ mù 


Trung -5 


661 


Tốn 4 


Ất sửi 
Giáp tuất 
Qư mù 
Nhâm thìn 
Tân sửu 
Canh tuất 
Kỷ mù 


Chấn 3 ' 


Giáp tý 
Quý dậu 
Nhâm ngọ 
Tân mão 
Canh tý 
Kỷ dậu 
Mậu ngọ 


662 


Khôn | Chấn | Tấn 
Tến |Tốn | Trung 
Trung Càn | Đoài 
Đoài |Cấn | Ly 
Ly |Khảm Khôn 
Khôn | Chấn | Tốn 
Tốn |Tốn | Trung 


Tốn | Trưng Càn 
Càn | Đoài | Cẩn 
Cấn |Ly |Khả 
Khảrm| Khôn | Chấn 
Chấn| Chấn | Tốn 
Tốn |Trung Càn 


Xuân phân: 


Khôn 2 

Canh ngợ | Đoài | Cấn |Ly _|Nhâm thân Trung Càn | Đoài 
Kỷmão |Ly |Ly | Khám Tân tị Đoài | Cấn |Ly 
Mậu tý | Khám Khôn| Chấn| Canh dần | Ly | Khảm Khôn 
Đnhdậu | Chấn| Tến Trung Kỷ hợ Khôn | Khôn | Chấn 
Bính ngọ Trung Cân | Đoài | Mậu thân Chấn | Tốn | Trung 
Ấtmão | Đoài| Cấn |Ly | Đinh tị Trung Càn | Đoài 
T¡..ng 5 Đoài 7 
Bnh dần Chấn Mậu thn | Cấn |Ly |Khả 
Ất hởi Chấn| Tến | Trung Định Sửu | Khám Khôn | Chấn 
Giáp thân | Trung Trund Càn | Bính tuất | Chấn| Tốn | Trung 
Qư 1i Càn | Đoài | Cấn | Ất mù Trung Càn | Đoài 
Nhâm dần | Cấn |Ly | Khảm Giáp thhn | Đoài | Doài | Cấn 
Tânhợg — [Khám Khôni Chấn| Quýsủu | Cấn |ty |Khả 
Canh thân | Chấn Trung Nhâm tuất | Khảm Khôn | Chấn 
Khảm 1 

¡| Cấn | Đnh mão | Ly |Khảm Khôn | 

Khám Bính tý __ | Khôn | Chấn| Tốn 

Khôn | Ất dậu Tốn | Trung Càn | 

Tốn |Giáp ngọ | Càn | Càn | Đoài 

Càn | Quý mão | Đoài | Cấn | Ly 

¡| Cấn |Nhâam tý |Ly |Khản Khôn 

Khôn | Chấn| Tốn 


Giáp tý 
Quý dậu 
Nhâm ngọ 
Tân mão 
Canh tý 
Kỷ dậu 
Mậu ngọ 


Nhâmthần 
Tân 1¡ 
Canh dần 
Kỷ hơi 
Mậu thân 
Đình tị 


Mậu thhn 
Định sửu 
Bính tuất 
Ất mùi 
Giáp thn 
Quý sửu 
Nhâm tuất 


Tến 
Càn 


í | Cấn 


Lập Hạ 


Ly 9 


Kỷ t 


¡ Í Mậu dần 


Đnh hợi 
Bính thân 
Ấtti 
Giáp dần 


¡ | Quý hội 


đa 6 
Ấ† sƯU 


Khảm| Giáp tuất 
Chấn| Qưí mù 


hâm thhn 
Tân sửu 
Canh tuất 
Kỳ mù 


Ly |Ly 

Khảm| Khôn 
Chấn| Tốn 
Trung Càn 
Đoài | Cấn 
Ly |Ly 

Kh 


Chấn| Tến 
Càn | Đoài 
| Ly 

Khảm| Khôn 
Chấn 
Trung 


Đài 
Ly 


Chấn 


Cấn 
Kh 


Chấn 


Khôn 2 


Tân mùi 
Canh thì 
Kỷ sửu 
Mậu tuất 
Đình mừ 


Khảm| Bính thìn 


bệ Đình mão 
Trund nai Cần 


Bính tý 
Ất dậu 
Giáp ngọ 
Quý mão 
Nhâm tỷ 
Tân dậu 


Bính dần 
Ất hợ 
Giáp thân 
Quý tị 
Nhâm dần 
Tân hơi 
Canh thân 


Đoài 
ty 
Khôn 
Chấn 


Tr 


663 


Bính | Đính 


| Định dậu 
| Bính ngọ ¡ {Càn. | Trung| Giáp thìn 
| Ất mão Tấn | Ghấn| Quý sửi 


Cấn 8 


Ì Ất sửu 

ƒ Giáp tuất 

Ì Quý mù 

| Nhâm thn 
Tân súi , { 
Canh tuất *nh tị Đoài |Càn | Trung|[Nhâm tý 
Kỷ mù 


664 


Bính | Đinh 
kỳ | kỳ 
tại | tại 


Năm kỳ 


Lập Thu 


: Năm 


kỳ | kỳ 


Bính | Đình 


Năm 


Tốn 4 


Ly 9 


Khôn 2 


Tân mùi Cấn |Đoài | Cân 
Canh thn | Càn |Trung| Tốn 
Kỷ sửu Tốn |Tốn | Chẩn 
Mậu tuất | Chấn |Khôn | Khả 
Đmnhmừ |KhánlLy |Cấn 
| Bính thn ! Cấn |Đoài | Càn 


Bính đần 
Ất hới 
Giáp thân 
Qư 4 
Nhâm dần 
Tân hi 
Canh thân 


Tến | Chấn 
Khôn | Kh. 
Ly |Ly 
Cấn | Đoài 
Càn ! Trưn 
Tốn | Chấn 
Kh: 


Giáp tý 
Quý dậu 
Nhầm ngg 
Tân mão 
Canh tý 
Kỷ dậu 
Mậu ngo 


Chấn 3 


Trung 5 


Đài 7 


Nhâm thân 


Ly |Cấn | Đoài 
| Tân tị Đoài |Càn Trung 
Canh dần | Trưng Tấn | Chấn 
Kỷ hơi Chấn | Chấn | Khôn 
Mậu thân | Khôn |Khảm| Ly 
| Đính tị Ly |Cấn | Đaoài 


Canh ngọ 
Kỷ mão ` 
Mậu tỷ 
Đình dậu 
Bính ngọ 
Ất mão 


Trun 
Tốn 
Khôn 
Ly 
Đoài 
Trung 


Mậu th E Trung Tốn 

Đính sủi ¡ Tốn | Chấn Khôn | 
Bín tuất | Khôn|KhámLy | 
Ất mù Ly |Cấn | Đoài | 
Giáp thh | Đoài | Đoài | Càn 

Quý sửu | Càn | Trưng Tốn 

Nhâm tuất | Tến 


Chấn Khôn 


Cấn 8 


Khảm 1 


Càn 6 


Định mão | Trưng| Tến Chấn| 
Bính tý Chấn |Khôn | Khảm 
| Ất dâu Khảm|Ly |Cấn 
| Giáp ngọ | Cấn |Cấn | Đoài 
| Quý mão | Đoài |Càn |Trung 
Nhâmtý | Trưng|Tến | Chấn 
| Tân dậu | Chấn |Khôn |Khá 


Ất sửu 
Giáp tuất 
Quý mừ 
Nhâm thh 
Tân súu 
Canh tuất 
Kỷ mù 


Kỷ tị Càn |Càn | Trung 
Mậu dần | Trung Tốn | Chấn] 
¡ | Đình hợ _ | Chấn | Khôn | Khả 
Bính thân | KhámLy |Cấn 
Ất tị Cấn | Đoài |Càn | 
Giáp dần | Cân |Gàn | Trung 
Quý hơi Trung Tốn | Chấn 


665 


Thu phân 


Đình mão 
Bính †ý Ỉ KhảmLy |Mậu dần 
Ất dậu Ly | Cấn | Đnh hợi 
Giáp ngọ | Đoài | Càn | Bính thân 
Quý măo Trung Tến | Ất tị 
Nhâm tý ` Chấn Khôn | Giáp dần 
Tân dậu [ ải Quý hơi 


¡ Chấn 3 Trung 5 Đoài 7 


Mậu thn Ly | Bính dần Ấn | Đoài | Giáp tý 


Đính sửu ấn | Đoài | Ất hợi ài | Càn | Trung Quý dậu 
| Bính tuất ¡ | Càn | Trung Giáp thân Tếốn |Nhâm ngọ 
| Ất mùi ï:_| Chấn| Qưi tị Khôn | Tân mão 
| Giáp thn Khôn | Nhâm dần Ly | Canh tý 
Quý sửu Tân hợi Đoài | Kỷ dậu 
Nhâm tuất ¡ | Canh thân Trung Mậu ngẹ 


Cấn 8 Càn 6 


Nhâm thân ảm| Ất sửu 
Tân tị Giáp tuất 
Canh dần ả Quí mù 
Kỷ hú ị Nhâm thh 
Mậu thuân Ỉ Tốn | Chấn| Tân sủư 
Đính tị Q Chấn| Khôn| Khám Canh tuất 


666 


Bính | Định Bính | Đinh | —_ Ất | Bính | Đình | 
kỳ | kỳ | Năm 
tại 


sĩỶÝ{“.“az 
Ly 9 Khôn 2 


Bính dần | Cấn ‡ Canh ngọ Khảr|Ly |Mậu thh 
Ất hơi Càn |Trung Kỷ mão Ly |Cấn | Dị sửi 
Giáp thân | Tến |Tến Mậu tý . Đoài | Càn | Bính tuất 
Quý tị Chấn |Khôn |Khảm| Định dậu Trung Tến | Ất mừ 
Nhâm dần | Khảm|Ly | Chấn| Bính ngọ Chẩn| Khôn | Giáp thn 
Tanhø | Cấn |Đoài |Càn |Ất mão n|Khảm Ly |Quý sủu 
Canh thân | Càn |Trung Tốn | Nhâm tuất 


Chấn3 Trung 5 Đoài 7 


| 

| Đinh mão Cấn | Đoài | Ất sửu Đoài | Càn | Trung Nhâm thân Chấn! Khôn | 
| Bính tý ¡ |Càn Trung Giáp tuất | Trung Trung Tốn | Tân ti K Ly 

Ất dậu Ly |Chấn|Qưmù  |Tốn | Chấn| Khôn | Canh dần Cấn | Đoài 

Giáp ngọ Chấn | Khôn | Nhâm thn | Khôn |KhảmLy  |Kỷ hợi ài | Đoài | Cần 

Quý mão Khảm|Ly {Tân sủu Ly |Gấn | Đoài |Mậu thân | Càn |Trung Tốn | 

Nhâm tý Cấn | Đoài | Canh tuất ‡ Đoài | Càn | Trung| Dinh tị Khôn 
| Tân dậu ¡ |Càn | Trưng Kỷ mừ Trưng Trưng Tốn 


| Cấn 8 Khám 1 Càn 6 


T 
Ị 


Tân m% | Chấn |Khôn | Khár| Kỷ tị Khám Khảm|Ly | Giáp tý Gàn |Càn | Trung 
Canh thh |Khảm|Ly |Cấn |Mậudần |Ly |GCấn | ÐĐoài |Quý dậu | Trung Tốến |Chấn 
Kỳ sửu Cấn lCấn | Đoài | Đình hợi Đoài | Càn xảo Nhâm ngo | Chấn | Khôn | Khả 
Mậu tuất | Đoà |Càn |Trung Bính thân | Trung Tốn | Chấn|Tânmão | KhảmLy |Cấn 
Đình mù | Trung|Tến | Chấn| Ất tị Chấn | Khôn | Khảr| Canh tý | Cấn | Đoài | Càn 
Bính thn  ¡ Chấn |Khôn |Khảm Giáp dần |Khảm KhảrlLy |Kỹỷ dậu Càn |Càn | Trung 

Quýhớø |Ly |Cấn | Đoài Mậungo | Trung Tến | Chấn 


667 


"Thông thư" nói rằng: Thiên thượng tam kỳ Ất Bính Đính xuất 
ở can đức ở Quý nhân, du hành mười hai thời chỉ. Lấy Dương Quý 
thuận hành, thì Ất đức tại Sửu, Bính đức tại Dần, Đinh đức tại Mão. 
Đức của ba can liền nhau mà không gián đoạn. Lấy Âm Quý nghịch 
hành, thì Ất đức tại Mùi, Bính đức tại Ngọ, Định đức tại Tị, cũng 
liền nhau mà không gián đoạn. Lại đem nó theo Quý nhân tại thiên, 
vì thế bảo rằng thiên thượng cớ tam kỳ, có thể chế sát sinh ra tốt 
lành. Tọa hướng được trung cung, lên quan, cưới gả, nhập trạch, di 
cư, tu tạo, lo việc chôn cất đều cát. Ngoài ra như Mậu Kỷ Canh Tân 
Nhâm Quý, tuỳ theo chỗ Quý nhân trải qua, hoặc khoảng giữa La 
Võng, hoặc khoảng giữa Thiên không, đều không liền nhau. 

"Tuyển trạch tông kính" nơi rằng: Bát tiết, tam kỳ(, theo bản 
cung bát tiết khởi Giáp tý, Dương độn) thuận phi cửu cung, Âm 
độn”) nghịch phi cửu cung, tìm xem Thái tuế năm nay dừng vào 
cung nào, liền khởi Hể độn năm nay ở cung đó, dựa vào bát tiết „ 
thuận nghịch, phi tìm chỗ tam kỳ phân bố chọn để dùng. Như năm 
Canh thân, tiết Đông chí có việc dùng, theo cung Khám 1 khởi Giáp 
tý, thuận phi cửu cung, tìm thấy Thái tuế năm Canh thân tại cung 
Chấn 3. Năm Ất Canh độn Ngũ hổ được Mậu dần, liền theo cung 
Chấn 3 khởi Mậu dần, cũng thuận phi cửu cung, Ất dậu tại Khảm 1, 
Bính tuất tại Khôn 2, Đỉnh hợi tại Chấn 3. Tức là tiết Đông chí năm 
Canh thân Ất kỳ tại Khảm, Bính kỳ tại Khôn, Đinh kỳ tại Chấn. Tu 


{ Bát tiết, tam kỳ: Bát tiết tức là trong 24 tiết khí lấy 8 tiết Dông chí, Lập Xuân, Xuân 
phân, Lập Hạ. Hạ chí, Lập Thu. Thu phân, Lập Đông. Tam kỳ: Kỳ môn Độn Giáp lấy Ất 
Bính Định là tam kỳ. Bởi vì nó từ môn bàn suy diễn ra mà được, vì vậy lại gọi là Tam 
kỳ ở thiên thượng. 

(2) Dudng độn: Phép và cách thúc Độn Giáp, môn bàn bố cục, phân ra, âm dương 2 
cách độn. Sau Đông chí 12 tiết khí dùng Dương độn, thuận bầy ra lục nghị, nghịch bầy 
ra tam kỳ. 

(3) Âm độn: Pháp thức Độn Giáp, môn bàn bể cục, sau Hạ chí 12 tiết khí dùng Âm độn 
thuận bầy ra tam kỳ, nghịch bầy ra lục Nghi. 


668 


tác đến sơn, đến phương, chủ tiến điền sản, sinh quí tử; vượng đính 
tài, 

Theo Kỳ môn lấy lục Giáp làm phù sử( tối kị Canh kim, vÌ vậy 
dùng Ất để hợp, dùng Bính Đinh để chế. Tuyển trạch dùng tam kỳ, 
đại để gốc đều như thế, Đông chí thuộc cung Khảm dùng Dương độn 
cục 1, Khâm I khởi Giáp tý. Lập Xuân thuộc cung Cấn dùng Dương 
độn cục 8, Cấn 8 khởi Giáp tý. Xuân phân thuộc cung Chấn dùng 
Dương độn cục 3, Chấn 3 khởi Giáp tý. Lập Hạ thuộc cung Tốn dùng 
Dương độn cục 4, Tốn 4 khởi Giáp tý. Đều thuận phi cửu cung. Hạ 
chí thuộc cung Ly, dùng Âm độn cục 9, Ly 9 khởi Giáp tý Lập Thu 
thuộc cung Khôn, dùng Âm độn cục 2, Khôn 2 khởi Giáp tý. Thu 
phân thuộc cùng Đoài dùng Âm độn cục 7, Đoài 7 khởi Giáp tý. Lập 
Đông thuộc cung Càn, đùng Âm độn cục 6, Cần 6 khởi Giáp tý. Dầu 
nghịch phi cửu cung. Như thế là Kỳ môn pháp về giờ). Đến việc lấy 
cung của Thái tuế ghé đậu để khởi ngũ Hổ độn, thì cùng với phép 
Kỳ môn thuận bầy ra lục nghỉ, nghịch bầy ra tam kỳ?) cũng không 
giống nhau mà cũng tự có lý. "Tông kính" nơi rằng: "Tam kỳ đang 


(† Phù sử: Phù là Trực phù chỉ Thiên bồng, Thiên nhuế, Thiên xưng, Thiên phụ, Thiên cầm, 
Thiên tâm, Thiên nhậm. Thiên trụ. Thiên anh 9 tính. Chỗ chứng đang ỏ lục Giáp (Giáp tý, 
Giáp tuất, Giáp thân, Giáp ngọ, Giáp thìn, Giáp dần). Lúc phù đầu đang ở tại cung, sao 
đó tức là Trực phù sai khiến Trục sử vậy, chí ra Hưu Sinh Thuớng Đỗ Cảnh Tử Kinh Khai 
8 của, chỗ chứng đương ỏ tại lục Giáp lúc phù đầu đang ở tại cung, của đó túc là Trực 
sử. 

{*) Pháp Kỳ môn về giờ: Độn dùng phân ra: Kỳ môn pháp thức năm, Kỳ môn pháp thức 
tháng, Kỳ môn pháp thúc ngảy và Kỳ môn pháp thúc giờ Kỳ môn độn Giáp giồ chính 
là theo thiên bàn bố cục, tức là lấy Trục phủ gia lâm vào can giờ, Trực sử gia lâm vào 
chỉ gò, ỳ nghĩa tổng yếu ca" nói rằng: Mỗi tính phù theo can giờ chuyển, Trực sỦ 
thường tưỳ theo Thiên Ất chạy. 

(8Ì Thuận bổ lục nghị, nghịch bố tam kỳ: Lực nghỉ: Kỳ môn độn Giáp tấy Kỷ Canh Tân 
Nhâm Quý để phân biệt đại biểu thay Giáp tý, Giáp tuất, Giáp thân, Giáp ngọ, Giáp thìn, 
Giáp dần gọi là lục nghỉ. Tam kỳ tức là Ất Binh Đinh, bố cục giờ Dương độn thì nghi 
thuận. kỳ nghịch; Âm độn thì kỳ thuận, nghí nghịch. 


669 


dùngkỳ môn) cảngcó thể dùng bát tiết tam kỳ." thỉ từ cổ đã co 
phép như thế. Lại theo Nguyệt thần dem Nguyệt kiến nhập Trung 
cung, gập Bính Định là hỏa, như thế tự Tuế kiến khởi Hồ độn, gặp 
Binh Đinh là kỷ, tựa bồ hai cái đó mâu thuẫn nhau, như vậy mỗi cái 
có chọn nghĩa mà khởi lệ cũng đều không giống nhau. Còn Bính Đinh 
đọc hôa vốn không phải là hung, nhưng kị gặp Liêm trinh, Đà đầu, 
Nguyệt du, chủ hôa tỉnh, mà hỏa phát Bính Đinh 2 kỳ, lại đùng chiếu 
Cai sơn, hướng, khác chế Kim thần, mà không dùng để chế hỏa tính. 
Thi nghĩa đó vốn đã cùng đi lại mà không xoay lưng vào nhau. 


THÍCH Ÿ 


Thiên thượng tam kỳ Át Bính Đỉnh, xuất ra ở can đức Quý 
nhân. du hành mười hai chỉ, Dương Quý thì thuận hành, Âm Quý 
tức nghịch hành đều liên tiếp nhau mà không gián đoạn. Lại bởi vì 
nó tuỳ theo Quý nhân tại thiên. vì vậy gọi là thiên thượng tam kỳ, 
có thể chế hung sát, phát cát tường. Nếu Trung cung hoặc tọa hướng 
được tam kỳ thời thượng quan, cưới gà. Ìo việc an táng, các việc đều 
mười phần cát tường. 

Phép bố cục bát tiết tam kỳ, là theo bản cung của bát tiết khởi 
Giáp tỷ, sau Đông chí là Dương độn thuận phi cửu cung, sau Hạ chí 
là Âm độn, nghịch phi cửu cung. Tìm đến :bố cung của Thái tuế 
nảm nay ở tức là ở cung đó khởi Ngũ hổ độn năm nay, căn cứ vào 
phép sau đông chí Dương độn thuận hànÌ, sau Hạ chí Âm độn 
nghịch hành thời, phi tìm tam kỳ chọn để dùng. Như năm Canh: 
thân, dùng việc vào tiết Dông chí, Đông chí thuộc cung Thăm vì vậy 
theo Khảm cung 1 khởi Giáp tý, Giáp tý là Mậu, thuận phi cửu cung, 
Kỷ tại Khôn 2, Thái tuế Canh thân tức là tại Chấn cung 3. Năm Ất 
Canh Ngũ hổ độn khởi Mậu đần, tức là theo Chấn cung ở kbởi Mậu 


Ở) Kỳ môn: Kỳ tức là Ất Bính Đinh: môn chỉ Huu Sinh Thương Đỗ Cảnh Tủ Kinh Khai B 
của. 8 của lấy Khai Hưu Sinh là cát. Ba cát môn nếu hợp với tam kỳ thì tối cát. 


670 


dân, cũng là thuận bầy cửu cung, được Ất kỳ tại Khảm, Bính kỳ tại 
Khôn, Đỉnh kỳ tại Chấn 

Tuyển trạch thuận dùng tam kỳ, nguồn gốc ở Kỳ môn độn Gián 
lại. Nhưng nó lấy chỗ cung Thái tuế ghé đỗ vào để khởi Ngũ hố độn, 
thì phép Kỳ môn độn Giáp về giờ thuận bây ra lục nghị, nghịch bầy 
ra tam kỳ không giống nhau, cũng tự có đạo lý. 


GỌI Ý 


Tại thời cổ Kỳ môn độn Giáp cùng với Thái ất, Lục Nhâm gồm 
vào gọi là tam thức, phần nhiều dùng cho hành quân, tác chiến. Cứ 
thuyết của nơ trên có thể bù cho chỗ không đủ của trời đất tạo hóa, 
dưới có thể giúp quân vương liệu đoán chỗ bất cập của việc, đoạn 
nghi ngờ trong việc xử sự, quỷ kinh, thần khóc thấy được bí thuật 
của trong khoảng trời đất, không được tuỳ tiện truyền thụ. Cho nên 
tuyển: trạch gia chọn tam kỳ lấy để dùng. Kỳ môn độn Giáp vốn đã 
lấy tam kỳ là cát như vậy, nhưng chọn dùng thi tuỳ tiện lấy Khai 
Sinh Hưu ba cát môn phối hợp với nhau, mới cho là toàn cát, đơn 
thuần chỉ có tam kỳ, tóm lại không phải là lý tưởng. Mà tuyển trạch 
gia chỉ chọn tam kỳ mà không đề cập đến ba cửa, nghĩa lệ tự nhiên 
không toàn, nếu tam kỳ mà gặp cửa hung, thỉ không là cát tường. 
Cho nên tam kỳ tốt nhất là có thể kết hợp với ba cát môn Khai Hưu 
Sinh, chọn để dùng. 


671 


TUẦN SƠN LA HẦU 


"Khởi lệ": Tuần sơn La hầu ở trước Thái tuế một vị: năm Tý tại. 
Quý, năm Sửu tại Cấn, năm Dần tại Giáp, năm Mão tại Ất, năm 
Thìn tại Tốn, nam Tị tại Bính, năm Ngọ tại Đinh, năm Mùi tại 
Khôn, năm Thân tại Canh, năm Dậu tại Tân, năm Tuất tại Căn, 
năm Hợi tại Nhâm. 

"Tuyển trạch tông kính" nơi ràng: Tuần sơn La hầu chỉ kị lập 
hướng, khai sơn, còn tu phương không kị. 

"Thöng thư" nói rằng: Thân Tý Thìn La hầu Ất Tốn Tân, Dần 
Ngọ Tuất trung cung, Đỉnh Quý Cấn, Tị Dậu Sửu Bính Nhâm Cần 


672 


đứng đầu, Hợi Mão Mùi Giáp Canh Khôn đại kị. Chú giải rằng: 
Năm Thân Tần, năm Tý Ất, năm Thìn Tốn, năm Dần Cấn, năm Ngọ 
Định, năm Tuất Quý, năm Tị Bính, năm Dậu Càn, năm Sửu Nhâm, 
năm Hợi Canh, năm Mão Giáp năm Mùi Khôn. 


Theo "Khởi lệ" Tuần sơn La hầu là phương gần nhất trước Tuế, 
lại là Tuế quân, từ năm nay đến năm sau tất là đất tuần hành đi 
qua vÌ vậy lập hướng phải tránh. Lấy nó là trước Tuế một vị, giống 
như tỉnh trước là Thái tử, tiếp đến ở luế giá, không dám chống mà 
hướngvào, nhưng lại không dám nới bài xích, tỉnh trước lấy tên chữ 
là Thần sát, mà lấy tên Phật thì La hầu đảm nhiệm. "Thông thư" đã 
luận phần tam hợp niên, mà phương chỗ La hầu ở hiện tại cùng với 
tam hợp toàn không dùng nghĩa "Khởi lệ" thì năm Thân Tý Thìn tại 
Canh Quý Tốn, năm Dần Ngọ Tuất tại Giáp Đỉnh Càn, năm Tị Dậu 
Sửu tại Bính Tan Cấn, Hợi Mão Mùi tại Nhâm Ất Khôn, đều thành 
song sơn tam hợp ngũ hành, rất là ở lý. "Thông thư" duy các năm 
Thìn Tị Ngọ Mùi cùng hợp với "Khởi lệ”, đó là nhầm mà truyền viết 
ra, không nghỉ ngờ gỉ nữa. Nay dựa vào "Khởi lệ" cải chính lại. 


THÍCH Ý 


Tuần sơn La hầu là một vị phương vị hung thần. Phương vị đó 
dựa vào tuế chỉ khởi lệ, bắt đầu và kết thúc tại Thái tuế tức là trước 
chỉ của bản năm một vị. Khai sơn lập hướng phải kị. Tuần sơn La 
hầu rất gần Thái tuế, mà năm sau Thái tuế tất phải qua đất ấy; mà 
còn tỉnh ở trước Tuế là Thái tử, tiếp gần là Thái tuế quân, cho nên 
khai sơn lập hướng không dám chống mà hướng vào. Nhưng lại 
không dám trực tiếp lấy tính trước làm tên, cho nên mượn dùng tên 
La hầu của Phật giáo. 


GÓI Ý 


Tuần sơn La Hầu, nhân ở trước Thái tuế một vị, cho nên kị 
dùng. Nhưng trong Tứ lợi tam nguyên, Thái dương đã là trước Tuế 


673 


một vị, "lại vừa mới lên chưa ngừng" mười phần cát tường, hai là rốt 
cuộc là cái gì? Mà còn, nếu quả nói Tuần sơn La hầu trước Tuế một 
vị, Thái tuế năm sau tất nhiên đi qua chỗ đó, cho nên đáng phải 
tránh. Thế thỉ hai mươi tư phương vị Thái tuế đều cần đi qua, chỉ là 
thời gian sớm muộn không giống nhau cho nên tất cả đều nên tránh 
cả. Chỗ đó hiển nhiên là nói không đi qua. 


674 


TỌA SÁT - HƯỚNG SÁT 


n1 bÕN ƯbQ tuệ 
Là Đuợng, 


10W 09W 16; " 
e5 Buôn, 


Hướng sát 
Sâm Tị Dậu Sửu 


Hướng sát 
Đ 
Ẩm Than Tý Thìn 


"Thông thư" nơi rằng: Khoảng Tuyệt, Thai là Phục bình, khoảng 
Thai, Dưỡng là Đại họa. Hai là giáp Tam sát), tọa hướng đều 
không nên. Như năm Thân Tý Thìn Phục binh tại Bính, Đại họa tại 
Đinh; năm Dần Ngọ Tuất Phục binh tại Nhâm, Đại họa tại Quí; thì 
năm Thân Tý Thìn tọa Bính Đinh là Tọa sát, năm Dần Ngọ Tuất tọa 
Bính Đinh là Hướng sát Đại để tọa Bính thì hướng Nhâm, tọa Đỉnh 
thì hương Quí. Các năm khác phỏng theo như thế. 


C Tam sát là: Tai sát, Tuế sát, Kiếp sát hợp lại mà gọi tên như thế 


675 


Theo "Tuyển trạch tông kính" nơi rằng: Thái tuế có thể ngồi mà 
không thể hướng vào, Tam sát có thể hướng vào mà không thể ngồi. 
Lại nói rằng Thm sát tối hung, Phục binh, Đại họa là thứ. 

Như vậy thì Toạ sát, Hướng sát đặc biệt có thể tớm lại mà luận 
chung, phân nhỏ ra, thỉ Toạ với Hướng có khinh trọng không giống 
nhau. Biết mà sử dụng. 


THÍCH Ý 


Trong khoảng Tuyệt, Thai của ngũ hành là Phục binh, khoảng 
Thai Dưỡng là Đại họa, hai là giáp Tam sát, tọa, hướng đều không 
nên. VÍ như năm Thân Tý Thìn Phục binh tại Bính, Đại họa tại 
Đình; năm Dần Ngọ Tuất Phục binh tại Nhâm, Đại họa tại Quí. Như 
thế năm Thân Tý Thìn tọa Bính Đỉnh là Tbạ sát; năm Dần Ngọ Tuất 
toạ Bính Đinh thì là Hướng sát. Bởi vì tọa Bính thì hướng Nhâm, 
toạ Dinh thỉ hướng Quý. Ngoài ra các năm khác cũng như vậy. 


GÓI Ý 


“Thái tuế có thể ngồi mà không thể hướng" ấy bởi vì Thái tuế là 
quân, nếu hợp cát thần, cái đó chẳng gÌ sánh được, vÌ thế có thể 
ngồi. Nhưng đối xung Thái tuế thì là Tuế phá, là chỗ xung của Thái 
tuế, cụ: là hung hiểm, vỉ vậy không thể hướng vào. 

"Tam sát có thể hướng, không thể tọa” ấy bởi vì chỗ Tam sát 
phần nhiều ở tại phương vị Tuế phá, cùng với Thái tuế đối xung, cho 
nên thông thường không thể ngồi vào được. Nhưng nếu chế hóa 
đúng phép thì có thể hết sức có phúc. 


676 


CỨU THOÁI 


"Thông thư" nới rằng: Năm Thân Tý Thìn tại Mão, năm Tị Dậu _ 
Sửu tại Tý, năm Dần Ngọ Tuất tại Dậu, năm Hợi Mão Mùi tại Ngọ: 

"Tuyển trạch tông kính? nơi rằng: Phương Tử là Lục hại là Cứu 
thoái khí của Thái tuế này không đủ. Nên dùng tam hợp cục bù vào. 

Xét: Cứu thoái, là tam hợp của phương Tử, nghĩa lý của tên gọi 
nó không thể hiểu rõ. Thuật gia lại là Lục hại, lại là phi thiên Độc 
hỏa. Đại để kiêm Độc hỏa, Tử khi mà chọn nghỉa vậy. Lục hại, Độc 
hỏa cùng với Cứu thoái cùng đi với nhau mà tên khác, không dùng 
ở nghĩa, nay xóa đi không dùng. Mà nớ là Thái tuế không đủ khí, thì 


6Tï 


xuất ra ở cái lý tự nhiên của tam hợp, vỉ thế chỉ còn tồn lại độc nớ, 
mà tên cũng vẫn như cũ. 


THÍCH Y 


Cứu thoái là tam hợp phương Tử, là khí bất túc của Thái tuế, 
Nàm Thân Tý Thìn tại Mão, năm Tị Dậu Sửu tại Tý, năm Dần Ngọ 
Tuất tại Dậu, năm Hợi Mão Mùi tại.Ngọ. Hễ gập phương Cứu thoái 
nên dùng tam hợp cục phụ bổ thêm vào. 


GÓI Ý 


Phương vị Cứu thoái tức khởi Mão ở năm, nghịch hành tứ trọng. 
Bởi vì nó vốn là không phải như thế, vì vậy, nên bù vào không nên 
khác. 


678 


ĐỘC HỎA 


"Thông thư" nói rằng: Độc hỏa có một tên là Phi họa, lại có tên 
là Lục hại. Tức là Chu tước Liêm trinh trong Cai sơn Hoàng đạo. 
Xây dựng, động thổ phạm vào chủ tai, mai táng không kị. 

Xét: Độc hỏa cùng với Cai sơn Hoàng đạo đồng nhất khởi lệ. 
Như năm Tý thuộc Khảm, đối cung là Ly, tức là lấy Ly là quẻ của 
bản cung, một hào dưới biến là Cấn là Liêm trinh, vì vậy năm Tý lấy 
Cấn là Độc hỏa. Năm Sửu Dần đều thuộc Cấn đối cung là Khôn, túc 
là lấy Khôn là quẻ bản cung, một hào dưới biến thành Chấn, vì vậy 
năm Sửu, Dần đều lấy Chấn là Độc hỏa. Các năm khác phỏng theo 


' 679 


như thế. 


Lại xét Cai sơn Hoàng đạo kiêm dùng nạp Giáp tam hợp, Độc 
hỏa chỉ dùng bản quái. "Thông thư" nói rằng: "Phương Độc hỏa gặp 
Bính Đỉnh phi điếu ở trên nó, phương hỏa đó phát, không gộp cùng 
hung thần có thể không sao". Như vậy thỉ bản cung còn bất tất phải 
kị vậy. Nạp Giáp tam hợp lại là quanh co viển vông. Nên không 
dùng nó chăng. 


THÍCH Ý 


Độc hỏa lại gọi là Phi họa, Lục hại cũng tức là Chu tước, Liêm 
trinh trong Cai sơn Hoàng đạo khởi lệ, cùng với Cai sơn Hoàng đạo 
khởi lệ giống nhau, chỉ là không dùng nạp Giáp tam hợp. Như năm 
Tý thuộc Khám, đối cung là Ly, tức lấy Ly làm quẻ bản cung, một 
hào dưới biến, thành Cấn nên năm Tý lấy Cấn là Độc hỏa. Các năm 
khác phỏng theo như thế. 


GÓI Ý 


"Thông thư” một chố nói Độc hỏa "tu tạo phạm vào chủ tai, 
thuộc hung." một chỗ lại nói: "gặp Bính Dinh điếu chiếu trên nó, 
phương hỏa đó phát, không gồm cùng hung thần cớ thể không sao", 
là không cát, không hung. Đớ là tự mẫu thuẫn với mình. Mà còn 
cùng là động thổ, nhưng tu tạo thÌ kị, mai tháng thì không kị, tưởng 
tất là bởi vì dương trạch sợ hỏa tai, âm trạch thì không có duyên cớ 
nên không sợ. 


s80 


PHÙ THIÊN KHÔNG VONG 


"Khởi lệ" nói rằng: Phù thiên không vong năm Giáp: Ly Nhâm, 
năm Ất: Khảm Quý, năm Bính: Tốn Tân, năm Đinh: Chấn Canh, 
năm Mậu: Khôn Ất, năm Kỷ: Cân Giáp, năm Canh: Đoài Đỉnh, năm 
Tan: Bính Cấn, năm Nhâm: Càn Giáp, năm Quí: Khôn Ất. 

"Thông thư" nói rằng: Phù thiên Không vong, lệ của nó xuất từ 
nạp Giáp quẻ biến, chính là vị trí Tuyệt mệnh của Phá quân. Năm 
Giáp Kỷ tại Nhâm, năm Ất Mậu tại Quí, năm Bính tại Tân, năm 
Định tại Canh, năm Canh tại Định, năm Tần tại Bính, năm Nhâm 
tại Giáp năm Quý tại Ất. 


- "Tuyển trạch tông kính" nơới rằng: Năm Giáp Kỷ Tân: Bính 
Nhâm, năm Ất Canh Mậu: Đính Quý, năm Đỉnh Quý: Ất Tần, năm 
Đỉnh Nhâm: Canh Giáp. Sơn hướng gồm kị, chỉ kị hướng mà không 
kị sơn, không phải là thế 


THÍCH Ý 


Phù thiên Không vong nguyên xuất ra ở qué biến nạp giáp, là vị 
trí Tuyệt mệnh của Phá quân. Như Giáp là chỗ nạp quẻ Càn vì vậy 
quẻ Càn là bản cung của năm Giáp. Hào giữa Càn biết làm quẻ Ly, 
Ly nạp Nhâm, cho nên năm Giáp lấy Ly Nhâm là Phù thiên Không 
vong. Ngoài ra dựa theo loại mà suy ra. Phù thiên Không vong sơn 
hướng cùng kị Thuyết pháp của "Thông thư" đúng là sai lầm. 

Chú thích: Giáp niêm Ly Nhâm: Ly, là quẻ biến bản cung của 
năm Giáp; Nhâm là phương vị của Phù thiên Không vong năm Giáp, 
tóm lại chẳng phải là Phù thiên Không vong có hai phương vị. Sau 
là giống nhau. 


682 


ÂM PHỦ THÁI TUẾ 


"Thông thư. Niên thần lập thành": Âm phủ Thái tuế, năm Giáp 
Kỷ: Cấn Tốn, năm Ất Canh: Đoàn Càn, năm Bính Tân: Khảm Khôn, 
năm Đinh Nhâm: Ly, năm Mậu Quí: Chấn. Lại nói rằng: Âm phủ 
Thái tuế duy kị khai sơn, xây dựng; tú phương không kị. Năm, 
tháng, ngày, giờ Giáp Kỷ thuộc thổ, khác Cấn Bính Tôn Tần sơn. 
Năm tháng ngày giờ Ất Canh thuộc kim khác Càn. Giáp Đoàn Đinh 
Tị Sửu sơn. Năm tháng ngày giờ Bính Tân thuộc thủy khác Khâm 


683 


Quý Khôn Ất Thân Th:n sơn. Năm tháng ngày giờ Đinh Nhâm 
thuộc mộc, khác Ly Nhân Dần Tuất sơn. Năm tháng ngày giờ Mậu 
Quý thuộc hỏa khác Chấn Canh Hợi Mùi sơn. 

"Khởi lệ" nơi rằng: '*hính Âm phủ: năm Giáp Kỷ: Cấn Tốn, năm 
Ất Canh: Đoài Cân, năm Bính Tân: Mậu Quý, năm Định Nhâm: 
Giáp Kỷ, năm Mậu Quy: Khôn Chấn. Bàng Âm phủ: năm Giáp Ký: 
Bính Tân, năm Ất Canh: Đinh Nhâm, năm Bính Tân: Mậu Quý, 
năm Định Nhâm: Giáp Kỷ năm Mậu Quý: Ất Canh. Âm phủ tam 
hợp: Năm Ất Canh: Tị Sửu, năm Bính Tân: Thân Thìn, năm Định 
Nhâm: Dần Tuất, năm Mậu Quý: Hợi Mùi 

Xét: Âm phủ Thái tuế chính là hớa khí của năm nay khắc sơn 
gia khai sơn kị tuế tháng ngày giờ khác tọa sơn, vì thế tên nớ gọi 
là Thái tuế, thật không thể phạm vậy, không riêng có Thái tuế của 
Âm phủ tại mỗ sơn. Như năm tháng ngày giờ Giáp Kỷ hớa khí thuộc 
thổ, thổ khác thủy, mà thủy chính là khí của Bính Tân hợp hóa Cấn 
nạp Bính, Tốn nạp Tần, vÌ vậy năm Giáp Kỷ lấy bai sơn Cấn Tốn là 
chính Âm phủ, Bính Tân hai sơn là bàng Âm phú. Năm tháng ngày 
giờ Ất Canh, hóa khí thuộc kim, kim khắc raộc, mà mộc chính là khí 
của Đinh Nhâm hợp hơa. Đoài nạp Đinh, Càn nạp Nhâm, vì vậy lấy 
Đoài Càn là chính Âm phú, Đinh Nhâm là bàng Âm phủ. Ngoài ra 
phỏng theo như thế suy ra. Như vậy thì do từ chỗ dùng của quẻ, đều 
theo hai can hợp hóa mà lại. "Thông thư" năm Dinh Nhâm có Lự, 
không có Càn; năm Mậu Quý có Chấn, không có Khôn, không cớ đôi 
thì không thể hơa, đớ là điều còn thiếu sót, không phải nghi ngờ 
nữa. Lại, phép nạp Giáp: Càn nạp Giáp Nhâm, Khôn nạp Ất Quí, 
Khám nạp Mậu, Ly nạp Kỷ. Tuyển trạch gia lấy hai mươi tư sơn 
không cơ Mậu Kỷ, thì lấy Khảm nạp Quý, lấy Ly nạp Nhâm, mà Càn 
Khôn chuyên nạp Giáp Ất. Tý Ngọ Mão Dậu bốn sơn không dùng 
quái mà dùng chỉ, thì lấy tam hợp của chỉ gộp nạp vào một quẻ, như 
thế chính là phép nạp Giáp của hai mươi tư sơn. "Thông thư" mất 


Ÿ) Són gia: phương vị vậy 


684 


bản nghĩa của Âm phủ Thái tuế, mà trở lại tức là quẻ phối với can, 
nám, tháng Ất Canh: Đinh Nhâm giả làm Đình Giáp, là nhân Càn 
chuyên nạp Giáp mà nhầm vậy. Năm tháng Bính Tân; Mậu Quý giả 
Ất Quí, ấy là nhân Khảm nạp Quý, Khôn chuyên nạp Ất là nhầm. 
Năm Định Nhâm (ñiếu Giáp mà Kỷ giả là Nhâm. Là nhân vÌ còn sót 
Cần mà để sót, lại nhân vì Ly nạp Nhâm mà nhầm. Năm Mậu Quý 
có Canh không có Ất, là nhân vì sót Khôn mà để sót. Có thể thấy 
người xưa nguyên chỉ dùng quẻ, người đời sau đem can phụ vào, lại 
mất nạp Giáp bản nghĩa, chính là sai lầm quá nhiều. Nơi rằng 
chính, nói rằng bàng, các thuyết bất nhất. Như vậy quái theo can 
mà đến, dùng can giống như thuộc có lý. Đến chỗ nạp Giáp tam hợp, 
cùng với lưỡng can (hai can) hợp hóa toàn không can thiệp thì lại 
phụ bội hết sức đặc biệt chỉ li, tất không thể theo được. Nay toan 
đính chính, hầu như hiểu rõ ý của tác giả. Lại theo mười hai can hóa 
khí, các bản "Tố vấn" theo năm chuyển biến. "Hồng phạm" ngũ hành 
lại suy ý đớ lấy là Mộ long biến vận, không dùng Giác Chẩn mà dùng: 
mộ khố, không dùng can khí mà dùng nạp âm, chủ yếu cũng là theo 
từng năm biến. Âm phủ Thái tuế thì không luận năm mà luận sơn, 
Giáp sơn, Kỷ sơn thì thường đều thuộc thổ, Ất sơn, Canh sơn đều 
thường thuộc kim, không đợi hợp mới hóa, không tuỳ theo năm mà 
biến, như thế cũng là quá câu chấp, gò bó vậy. Còn lấy Giáp sơn mà 
luận, chính ngũ hành thì thuộc mộc, "Hồng phạm" ngũ hành thì 
thuộc thủy, Âm phủ ngũ hành thì thuộc thổ, Mộ long biến vận thì lại 
thuộc hỏa, hoặc lại thuộc kìm. Hành chỉ có năm, mà một sơn đã 
chiếm bốn chỗ, một năm tháng ngày giờ mà can chỉ nạp âm hơa khí 
lại chiếm bốn chỗ, cầu nó không khắc không cũng khó thay! Nay đài 
quan(Ð dừng quẻ không dùng can tuân hành đã lâu, vì thế nó còn lại 
từ xưa cũ. Dùng can tuy thuộc cớ lý, như vậy nghỉa nó vốn không 
thân, sơ, vì vậy cũng không dùng. 


() Đài quan: thông thưởng là thưởng thự hoặc ngự sủ, gọi riêng như thế. Nhưng ỏ đây 
sở rằng chỉ giám quan của Khâm thiên giám. 


685 


THÍCH Ý 


Âm phủ Thái tuế là ngũ hành hớa khí của can bản năm khác 
ngũ hành hóa khí của phương vị, khai sơn, xây dựng kị năm tháng 
ngày giờ khắc tọa sơn, cho nên gọi tên là Thái tuế, để cho hay là 
không thể xúc phạm. Chẳng phải thật có một chỗ gọi là Âm phủ 
Thái tuế tại trên một phương vị nào đơ. Âm phủ Thái tuế cơ: chính 
Âm phủ với bàng Âm phủ riêng. VÍ như năm tháng ngày giờ Giáp 
Kỷ. Giáp Kỷ hóa thổ, thổ khác thủy, mà Bính Tân hớa thủy, trong 
hệ thống nạp giáp Cấn nạp Bính, Tốn nạp Tần, cho nên năm Giáp 
Kỷ lấy hai sơn Cấn Tốn là chính Âm phủ. hai sơn Bính Tan là bàng 
Âm phủ. Các chỗ khác dựa theo loại như thế suy ra. "Thông thư" chỗ 
thuật ra về phương vị Âm phủ Thái tuế nhầm lẫn rõ ràng quá 
nhiều, không thể dùng. 


GÓI Y 


Âm phủ Thái tuế trên thực chất chỉ là biểu thị trong năm tháng 
ngày giờ với phương vị có một loại quan hệ tương khác, gọi tên là 
Thái tuế, ấy là biểu thị chỗ trọng yếu của nó, không thể xúc phạm, 
chẳng phải thật có thần nào tại sơn nào. 


Sách này chỉ ra Âm phủ Thái tuế chỉ luận phương vị ngũ hành 
không đợi hợp mới hóa, không tuỳ năm mà biến, ấy là mười phần 
cân chấp, gò bó khiên cưỡng. Mà còn một chỗ phương vị thường 
thường có tới ba, bốn loại ngũ hành thuộc tính, một chố luận về năm 
tháng ngày giờ can chỉ ngũ hành nạp âm hóa khí chiếm tới bốn loại, 
mà hành chỉ có năm loại, cho nên khó tránh khỏi tự mâu thuẫn với 
mình. Sách này bởi vì lưu hành đã lâu cho nên vẫn còn lại như cũ. 
Nguồn gốc lý luận lại bất nhất cùng với tự mâu thuẫn nhau, ấy là 
chỗ trọng yếu khuyết hãm chưa hoàn bị trong thuật trạch cát. 


686 


THIÊN QUAN PHÙ 


5à 
#) « 
2 k 


Sàn sờ) 


"Thông thư nơi rằng: Thiên quan phù kị tu phương. Năm Thân 
Tý Thìn thuộc thủy, thủy Lâm quan tại Hợi, vì vậy lấy Hợi là Thiên 
quan phù. Năm Tị Dậu Sửu thuộc kim, kim Lâm quan tại Thân, vì 
vậy lấy Thân là Thiên quan phù. Năm Dần Ngọ Tuất thuộc hỏa, hỏa 
Lâm quan tại Tị, vì vậy lấy Tị là Thiên quan phù. Năm Hợi Mão 
Mùi thuộc mộc, mộc Lâm quan tại Dần, vì vậy lấy Dần là Thiên 
quan phù. 


". 
= 


cc 
sẻ 


Xét: Thiên quan phù là khí vượng phương của Thái tuế tam hợp, 
vÌ vậy tư tạo phải tránh, nghĩa là giống với Nguyệt gia du họa. Tên 
gọi là Thiên quan phù, chất ngũ hành đều ở địa mà khí ngũ hành lại 
ở thiên, tam hợp vốn là khí. 


b 687 


THÍCH Ý 


Thiên quan phù là khí vượng phương ngũ hành tam hợp của 
Thái tuế, năm Thân Tý Thìn tại Hợi, năm Tị Dậu Sửu tại Thân, 
năm Dần Ngọ Tuất tại Tị, năm Hợi Mão Mùi tại Dần. Tu tạo cần 
phải quay tránh đi. 


GÓI Ý 


Ngũ hành lấy vượng tướng là cát. Nhưng tu tạo hoặc xuất quân 
vẫn thường hay lấy vượng phương là kị. Đó chác là không đành tâm 
phá họoai bốn mùa vượng khí của thổ địa. Vì vậy, bất luận loại lo 
lắng đơ là không thực có đạo lý, nhưng nó thuận ứng tự nhiên, tỉnh 
thần tôn sùng tự nhiên, vẫn phải được khẳng định. Bất kể hậu quả 
là cô độc làm theo ý mình, thường hay nới là dẫn tới sự trừng phạt 
của đại tự nhiên. 


688 


PHI THIÊN QUAN PHÙ 


689 


"Thông thư” nơi rằng: Thiên quan phù kị tu phương, một năm 
chiếm một chữ. 

"Tuyển trạnh tông kính" nói rằng: Năm Thân Tý Thìn tại Hợi, 
năm Tị Dậu Sửu tại Thân, năm Dần Ngọ Tuất tại Tị, năm Hợi Mão 
Mùi tại Dần. Lấy Nguyệt kiến nhập Trung cung, thuận phi cửu cưng, 
øặp chỗ chữ Thiên quan phù chiếm năm nay là Thiên quan phù của 
tháng này. Mỗi cung chiếm ba vị trí. 

Theo: Nguyệt gia phi cung Thiên quan phù, tức là Thiên quan 
phù năm nay theo tháng bay lên vị trí. Như năm Tý, Thiên quan 
phù tại Hợi, tháng Giêng tu tac thì lấy Dần kiến nhập cung Trung, 
thuận số, quay lại đến Trung cu:g gặp chữ Hợi, tức là tháng Giêng 
Thiên quan phù tại cung Trung. Nếu năm Tý, tháng ba tu tác, thì 
lấy Thìn kiến nhập cung Trung thuận số đến Chấn 3 gặp chữ Hợi. 
Cung. Chấn thống quản cả ba vị f.í Giáp Chấn Ất, ấy là tháng ba 
Thiên quan phù tại Giáp Chấn Ất. Lại xét 24 sơn tứ chính vị, không 
dùng quẻ mà dùng chỉ, phi cung lại không dùng chỉ mà dùng quẻ, 
lấy quẻ cớ thể theo cung mà có số. Ngoài ra phỏng theo như thế. 


GỌI Ý 


Phi thiên Quan phù là Thiên quan phù năm nay theo tháng đến 
chỗ vị trí nó-ở. Suy tỉm phương pháp,ấy là lấy Nguyệt kiến nhập 
cung Trung, thuận phi cửu cung, gặp chỗ chữ Thiên quan phù chiếm 
năm này, tức là Thiên quan phù của tháng này ở tại đó. Mỗi cung ba 
vị trí. \hư năm Tý, Thiên quan phù tại Hợi, tháng Giêng kiến Dần 
tu tác, túc là lấy Dần kiến nhập Trung cung, thuận hành cửu cung, 
đến Trung cung gặp chữ Hợi, thế thì tháng Giêng Thiên quan phù 
tại Trung cụng. 

-Hai mươi tư sơn tứ chính vị dùng chỉ không dùng quẻ, Phi thiên 
Quan phù thì dùng quẻ không dùng chỉ, bởi vì để tiện cho phi số. 


690 


PHI ĐỊA QUAN PHÙ 


CAI SƠN HOÀNG ĐẠO 


221® 


năm Dậu 
tại Sửu 


năm Tuất 
tại Dắn 


năm Hợi 


tại Mão 


693 


"Thông thư" nơi rằng: Địa quan phù kị tu phương. Một năm 
chiếm một chữ. 


"Tuyển trạch tông kính" nói rằng: Trước Tuế năm vị thì là Địa 
quan phù. Đem Nguyệt kiến nhập cung Trung thuận phi cửu cung, 
gặp chỗ chữ của Địa quan phù nầm nay chiếm là Địa quan phù của 
tháng này, mỗi cung chiếm ba vị trí. 

Theo: Nghĩa lệ của Địa quan phù đã biết niên thần, nguyệt gia 
phi cưng Địa quan phù, tức là Địa quan phù năm nay theo tháng phi 
đến vị trí của nó. Như năm Tý, Địa quan phù tại Thìn, tháng Giêng 
tu tác, thì lấy Dần kiến nhập Trung cung, thuận số đến Đoài 7 gặp 
chữ Thìn, cung Đoài thống quản cả ba vị trí Canh Đoài Tần, tức là 
Địa quan phù tháng Giêng tại Canh Đoài Tan. Nếu năm Tý tháng 
hai tu tác, thì đem Mão kiến nhập cung Trung, thuận số đến Càn 6 
gặp chữ Thìn, cung Càn thống quản cả ba vị trí Tuất Cần Hợi lại, 
tức là Địa quan phù tháng hai tại Tuất Cân Hợi. Ngoài ra phỏng 
theo như thế. 


THÍCH Ý 


Phi Địa quan phù là Địa quan phù năm nay theo tháng, phi đến 
vị trí nó lâm vào. Suy ra phép của phi Địa quan phù, là đem Nguyệt 
kiến nhập Trung cung, thuận phi cửu cung, gặp chỗ chữ của Địa 
quan phù năm nay chiếm, cung đó tức là Dịa quan phù của tháng 
đó. Mỗi cung chiếm ba vị trí. Như năm Tý, Địa quan phù tại Thìn, 
tháng Giêng kiến Dần tu tác, tức là lấy Dần kiến nhập cung Trung, 
thuận số đến cung Đoài 7 gặp chữ Thìn, cung Đoài thống quân cả ba 
vị trí Canh Đoài Tân, cho nên tháng Giêng Địa quan phù chính ở tại 
Canh Đoài Tân. Các trường hợp khác cũng như vậy. 


694 


PHI ĐẠI SÁT 
(tên cũ là Đả đầu hỏa) 


Thân Tý Thìn 
tại 


Dần Ngọ Tuất 
tại 


695 


"Thông thư” nơi rằng: Đả đầu hỏa kị tu phương. Năm Dần Ngọ 
Tuất tại Ngọ, năm Hợi Mão Mùi tại Mão, năm Thân Tý Thìn tại Ty, 
năm Tị Dậu Sửu tại Dậu. Đại để Tý Ngọ Mão Dậu là bản cung chỗ 
quê của nó vượng, phi cung phạm vào thì hung. 

"Tuyển trạch tông kính" nói rằng: Đả đầu hỏa là tam hợp vượng 
phương, lại là tướng tỉnh Kim qui, chủ hỏa độc, nếu chồng điệp Thái 
tuế lên thỉ đặc biệt hung. Đại để quá vượng thì kiêu ngạo(, đến 
ngất nghều thì thuộc hỏa. Phép này, đem chỗ Nguyệt kiến dùng 
nhập cung Trung thận phi cửu cung, gặp tam hợp vượng phương của 
năm nay là Đả đầu hỏa của tháng này, mỗi cung chiếm ba vị trí. 

Xét: Đà đầu hỏa tức là Đại sát của năm nay, theo tháng phi đến 
vị trí của nó Đại sát "nghia lệ" đã xem thấy ở chương "niên thần”, 
Nó theo tháng phi lên, cùng phương pháp với Thiên quan phù. Thiên 
quan phù là Lâm quan, Đại sát là Đế vượng. Bảo rằng đó là hỏa, lấy 
chỗ cực vượng là tai, cũng giống như Ti sát lại có tên là Thiên hỏa 
vậy. Đả đầu hỏa tên không thuần nhã, lại hiềm lập ra nhiều thứ tên, 
dễ đến chỗ mất thực chất, vì thế lấy tên gọi là Phi đại sát, để bản 
nghĩa của nó còn tồn lại là nơi. 


THÍCH Ý 


Phi đại sát ấy là Đại sát năm nay theo tháng phi đến vị trÍ nó 
lâm vào. Đại sát là tam hợp phương vượng, vượng cực thì thuộc hỏa. 
Nếu Thái tuế chồng chất lên nơ thì đặc biệt hung hiểm. 

Suy tìm phép của Phi đại sát, ấy là lấy chỗ dùng Nguyệt kiến 
nhập cung Trung, thuận hành cửu cung, gặp tam hợp vượng phương 
của năm này ấy là Phi đại sát của tháng này, mỗi cung chiếm ba vị 
trí Xưa Phi đại sát gọi là Đà đầu hỏa, bởi không thuần nhã, vì thế 
nay đổi ra gọi như thế. 


(1) Cang: thái quá, đấn cực 


696 


PHI ĐẠI SÁT KỊ TU PHƯƠNG 
Tiểu Nguyệt Kiến 


Thông thư nơi rằng: Tiểu Nguyệt kiến là Tiểu nhi sát, kị tu 
phương. ' 

"Tuyển trạch tông kính" nới rằng: Tiểu Nguyệt kiến kị chiếm 
phương như vậy chiếm sơn, chiếm hướng cũng kị. Tý Dần Thìn Ngọ 
Thân Tuất là năm dương, tháng Giêng khởi Trung cung. Sửu Mão Tị 
Mùi Dậu Hợi là năm âm, tháng Giêng khởi ở cung Ly 9. Đều thuận 
phi cửu cung. Như năm đương, tháng Giêng khởi ở Trung cung, 
tháng hai tại Càn 6, tháng ba tại Đoài 7. Năm âm, tháng giêng khởi 


ở cung Ly 9, tháng hai tại Khảm 1, tháng ba tại Khôn 2. Mỗi cung 
chiếm ba vị trí. : 


697 


Xét: Tiểu Nguyệt kiến, tức là Nguyệt kiến phi cung. Tu tạo, rất 
xem trọng Thái tuế, thứ thì là Nguyệt kiến, vì thế phải kị. Phép này 
lấy Nguyệt kiến là Dương kiến, Nguyệt vếm là Âm kiến. Năm dương 
dùng tháng Giêng Dương kiến Dần gia vào Trung cung, thuận hành, 
vì vậy tháng Giêng tại Trung 5, tháng bai tại Càn 6, tháng ba tại 
Đoài 7, thuận phi cửu cung, Năm Âm, dùng tháng Giêng Âm kiến 
Tuất gia vào Trung cung thuận số, đến Dương kiến của tháng này, 
vÌ vậy tháng Giêng tại Ly 9, tháng hai tại Khâm l1, tháng ba tại 
Khôn 2, cũng thuận phi cửu cung. Lịch gia bảo rằng năm âm khởi 
Ly 9 thuận phi cửu cung, chính là phép mau chóng. Lại theo Nguyệt 
thần phi đến đều lấy Nguyệt kiến nhập trung cung, theo Nguyệt 
kiến khởi lệ, đã là phi cung. VÌ vậy không dùng lại phi lên. Đại 
Nguyệt kiến phỏng theo như thế. 


- THÍCH Ý 


Tiểu Nguyệt kiến đúng là phi cung của Nguyệt kiến, lại gọi là 
Tiểu nhi sát. Tu tạo rất xem trọng Thái tuế, thứ tức là Nguyệt kiến, 
cho nên khai sơn, lập hướng, tu phương đều kị. Suy tìm phép của nó, 
là sáu năm dương, tháng Giêng khởi Trung cung, thuận hành cửu 
cung, vì vậy tháng Giêng tại Trung 5, tháng hai tại Càn 6, tháng ba 
tại Đoài 7... sáu năm âm, tháng giêng khởi ở Ly 9, cũng thuận hành 
cửu cung, tháng Giêng tại Ly 9, tháng hai tại Khâm 1, tháng ba tại 
Khôn 2... Phép của năm âm, tháng Giêng khởi ở Ly 9, thực do từ 
Âm kiến Tuất gia vào Trung cung mà lại, nhưng về sau dạy giản đơn 
đi cho nhanh. Bởi vỉ bản thân Nguyệt kiến đã là phi cung, cho nên 
Tiểu nguyệt kiến cũng không dùng lại đến phép phi điếu nữa. 


698 


ĐẠI NGUYỆT KIẾN 


"Thông thư" nơi rằng: Đại Nguyệt kiến kị tu phương, động thổ. 

"Tuyển trạch tông kính" nói rằng: Đại Nguyệt kiến là hệ Nguyệt 
gia thổ sát, chiếm sơn, chiếm hướng, chiếm phương, chiếm Trung 
cung, đều không nên động thổ. Năm Giáp Dinh Canh Quý, tháng 
Giêng khởi ở Cấn 8. Năm Ất Mậu Tan, tháng Giêng khởi ở Trung 5, 
Năm Bính Kỷ Nhâm, tháng Giêng khởi ở Khôn 2, nghịch hành cửu 
cung. 

Theo "Nguyên kinh" lấy thượng nguyên Giáp tý, 1 Bạch, trung 
nguyên Giáp tý 4 Lục, hạ nguyên Giáp tý 7 Xích là một sao Thái 
tuế. Năm Tý Ngọ Mão Dậu tháng Giêng khởi ở 8 Bạch. Năm Thìn 
Tuất Sửu Mùi tháng Giêng khởi 5 Hoàng. Năm Dần Thân Tị Hợi, 
tháng Giêng khởi 2 Hác là Nguyệt. kiến. 

"Tuyển trạch tông kính" chép, phép của Tuế Nguyệt kiến, lấy 
Thái tuế tìm Nguyệt kiến, lấy Nguyệt kiến tìm Thái tuế. Lại chép 
"Nguyên kinh" khởi lệ, hạ nguyên, năm Giáp tý 7 Xích là một sao 
Thái tuế, năm Tý tháng Giêng khởi 8 Bạch là Nguyệt kiến. Như 
tháng sáu sửa chữa ở phương Ly, tháng Giêng khởi 8 Bạch; tháng 
hai, 7 Xích; Yháng ba, 6 Bạch; tháng tư, 5 Hoàng; tháng năm 4 Lục; 
tháng sáu, 3 Bích, thì 3 Bích là kiến tháng sáu, tức là lấy 3 Bích 
nhập Trung cung, thuận tÌm, 7 Xích đến Ly 9, tức là một sao Thái 
tuế tháng tại Ly, hung, Do thế quan sát, thì Thái Tuế tức là năm 
tam nguyên, một tỉnh của cửu tỉnh nhập Trung cung, mà Nguyệt 
kiến tức là tam nguyên cửu tỉnh tháng, một tỉnh nhập cung Trung. 
Đại để cửu tỉnh thuận hành, lục giáp nghịch chuyển, năm đó, tháng ` 
đó đến cung mỗ, thì tỉnh của cung đó tức là nhập Trung cung mà 
dùng vào việc, sao đó chính là dụng thần của Thái tuế, Nguyệt kiến, 
mà cung đó tức là chỗ của Thái tuế Nguyệt kiến ở tại đớ. 

Nay "Thông thư" không dùng Phi Thái tuế mà dùng Phi Nguyệt 
kiến há đem Nguyệt kiến so với Thái tuế đặc biệt thân thết chăng? 
Như vậy lệ này, trong ba năm ba mươi sáu tháng là một chu kỳ, 
nghĩa là trong mười lãm năm đỉ qua tam nguyên, hết chu kỳ mới 
quay lại từ đầu "Tuyển trạch tông kính" chỗ chép Giáp Định Canh 


700 


Quý của các năm, tuy cũng cách ba năm, nhưng nhầm dùng thiên 
can khởi 1€, thỉ duy chỉ từ Giáp tý đến Quý dậu mười năm hợp với 
"Nguyên kinh", đến năm Giáp tuất thì không lần lượt theo cùng với 
năm Quý dậu, mà lại khởi từ Giáp không chỉ theo lệ của Thái tuế là 
không hợp, còn cùng với cửu tỉnh của tháng đó đều mâu thuẫn với 
nhau. Ấy đại thể là chỉ dựa vào từ Giáp tý đến Quý dậu mười năm, 
mà tóm tắt được lệ đó liền dẫn đến sai lầm. Nay dựa vào "Nguyên 
kinh" cải chính lại. Năm Tý Ngọ Mão Dậu tháng Giêng khởi ở Cấn 
8; năm Thìn Tuất Sửu Mùi, tháng Giêng khởi ở 5 Hoàng; năm Dần 
Thân Tị Hợi, khởi ở Khôn 2; theo tháng nghịch chuyển, thì lệ đó 
cùng với cửu tỉnh tháng cho tới "Nguyên kinh" Nguyệt kiến vẫn hợp, 
mà nghĩa đó cũng nới rõ như vậy. : 

Lại xét Tiểu Nguyệt kiến chuyên dùng Nguyệt chỉ, vì thế bảo là 
tiểu. Dại Nguyệt kiến kiêm dùng nguyệt can, vì thế bảo là đại. Đại 
Nguyệt kiến là Thố phù vÌ vậy kị động thổ. Như vậy tại sơn, tại 
phương, tự dùng để định vị( làm trọng, phi cung là khinh. Tuyển 
trạch rất xem trọng Thái tuế, mà chưa chắc có dùng Phi Thái tuế, 
thì sự khinh trọng của Nguyệt kiến có thể suy ra. Thuật sỉ không 
hiểu nghỉa này, chính bởi vì tên đại, tiểu của nó mới nói sai lầm 
theo bảo rằng phạm Tiểu nguyệt kiến thì tiểu nhi bị tổn thương, 
phạm Đại nguyệt kiến thì tốn thương trạch trưởng, lại phân biệt tên 
Tiểu Nguyệt kiến bảo là sát tiểu nhi. Thiên hạ sợ sệt kị mà không 
biết vì sao, mê hoặc đời, vu cho dân, quá đáng mãi không thôi. 


THÍCH Ý 


Đại Nguyệt kiến tức là tam nguyên phi cung của Nguyệt kiến. 
Bởi vì nó kiêm dùng nguyệt can, cho nên gọi là Dại. Tiểu Nguyệt 
kiến chuyên dùng nguyệt chỉ, cho nên gọi là Tiểu. Khởi lệ của hai 
cái đó không giống nhau: Tiểu Nguyệt kiến chia ra âm, dương năm 


IU Định vị: TÚc là bán thân phương vị của Nguyệt kiến 


701 


để dùng. Đại Nguyệt kiến thì theo tam nguyên để suy tỉm ra, cùng 
với cửu tỉnh tháng giống nhau. Tức là năm Tỷ Ngọ Mão Dậu, tháng 
Giêng khởi Cấn 8; năm Thìn Tuất Sửu Mùi, tháng Giêng khởi ð 
Hoàng; năm Dân Thân Tị Hợi tháng Giêng khởi 2 Hác, theo tháng 
nghịch hành. Nhân vì Nguyệt kiến là Thổ phù cho nên kị động thể. 


GỌI Ý 


Phi Thiên quan phù, Phi Địa quan phù, Phi đại sát, Tiểu Nguyệt 
kiến, Đại Nguyệt kiến đều là phi cung của bản thần. Phương vị thần 
sát lấy định vị là trọng, phi cung là khinh. Địa vị của mấy loại thần 
sát đó tự có thể suy đoán ra. Mà còn tu tạo trạch hướng rất trọng. 
Thái tuế, nhưng lại không có Phi Thái tuế, bởi vậy mà sách này đề 
xuất nghỉ vấn, như thế là một. Tiếp đến Thiên quan phù, Địa quan. 
phù, Đại sát là tuế phương thần kỳ, nó chọn nghĩa lý đính xác để 
dùng, nhưng dùng ở tháng, thì không phù hợp ở nghĩa. Bởi vì theo 
lô - gích đó, đáng vẫn còn có loại thần sát Thiên quan phù nøày với 
Thiên quan phù giờ. Đơ đương nhiên là một loại phụ hội vào. Ba thứ 
ấy trạch cát thần sát chỉ tỏ rõ ra chỗ nên làm, chỗ nẻa kị như một 
loại xu hướng, tóm lại không tuyệt đối đích là cát hay là hung. 
Huống chỉ còn phi cung lại xem nhẹ ở bản vị, làm sao mà có thể 
nhận định là phạm Tiểu Nguyệt kiến thì tổn thương tiểu nhi, phạm 
Đại Nguyệt kiểu mới tổn thương trạch trưởng, tóm lại đem Tiểu 
Nguyệt kiến gọi là Tiểu nhi sát như thế ư? Vì thế, chỗ đó chỉ có thể 
là một phái nói liều không chút căn cứ. Sách này chỉ trách các người 
đó là "hoặc thế, vu dân" đúng là mười phần chính xác vậy. 


702 


ĐÍNH BINH ĐỘC HỎA 


"Thông thư" nơi rằng: Bính Đỉnh độc hỏa kị tu phương. Phép 
này lấy Nguyệt kiến nhập Trung cung phi đến, được phương Bính 
Định hai chữ, tu tác động thổ phạm vào hung. 

Xét: Bính Đỉnh độc hỏa, chính là toàn bộ cốt yếu của chư hỏa 
tỉnh. Đại để dùng khí của thiên can chiếu ở trên đớ, là chỗ hóa phát 
ra từ đó, Như năm Giáp Kỷ tháng Bính dần tu tác thì lấy Bính Định 
nhập Trung cung thuận số: Bính tại Trung 5, Đinh tại Càn 6, tức là 
tháng Giêng Bính Định độc hỏa tại Trung cung với Càn cung vậy. 
Nếu là tháng Dinh mão tu tác, thì lấy Đinh mão nhập Trung cung. 
Định tại Trung 5. Mậu tại Càn 6, lấy thứ tự thuận số, Bính lại tại 


704 


Trung ð, tức là tháng hai Bính Đinh Độc hỏa tại Trung cung. Như 
vậy tất cùng với năm Độc hỏa, Phi đại sát gộp các phương lại mà kị.. 


THÍCH Ý 


Bính Đinh độc hỏa là một vị Hỏa thần, hễ là phương mà Bính 
Định hỏa chiếu lâm vào, chính là tiềm tàng nguy hiểm phát sinh hỏa 
tai, cho nên phương đó kị tu tạo. Suy tÌm phép của nớ, là lấy Nguyệt 
kiến nhập Trung cung, thuận số phi cửu cung, được bai chữ Bính 
Định, cung đó tức là Bính Đinh độc hỏa của tháng ấy. Nhưng nhất 
định phải là năm Độc hỏa, Phi Đại sát chư thần cùng đến mới kị, 


GÓI Ý 


Bính Đinh ngũ hành đều thuộc hỏa, đều có nguy hiểm dẫn phát 
hỏa tai, cho nên hễ gặp phương Bính Định lâm vào, đều phải quay 
tránh dân gian còn có tập tục ngày Bính, ngày Ngọ kị lợp nhà. Đó 
có phải là có quan hệ với thời xưa, phòng ở rất dễ phát sinh hỏa tai 
hay không? š 

Thủy tai cùng dạng đảng sợ. Tuyển phương chọn này tại sao 
không kị húy "Nhâm Quý độc thủy". Chỉ ngại rằng, không thể theo 
nội bộ hệ thống trạch cát tìm được đáp án rõ ràng, 


705 


NGUYỆT DU HỎA 


"Thông thư” nói rằng: Nguyệt du hỏa kị tu phương. Sát này 
"cùng với Đà đầu hỏa hoặc Dộc hỏa năm, cùng phi, được hai chữ Bính 
Định cùng đến phương thì tại ở đó mới phát ra, không đồng thời có 
hung thần thì không ngại. 

Xét: Nguyệt du hỏa tức là Thái tuế sang năm, là thời của vượng 
phương tiến khí, ở hai mươi tư sơn, thì lại tại trước Tuần sơn La hầu 
một vị trí, cách Thái tuế còn xa, lại là Tứ lợi Thái dương, vốn không 
phải là hung, nhưng lấy hỏa chưa phát ra mà đã nóng trước, vì vậy 
dùng trước Thái tuế một thời gọi là hỏa, đi tháng đi một vị trí, vì 
thế gọi là Nguyệt du. Như vậy tất đồng thời với Đã đầu hỏa, Độc hỏa 
năm, lại được Bính Đinh cùng đến sau mới kị. Như năm Tý, trước 
một thời là Sửu, năm Sửu trước một thời là Dần. Sửu Dần đều thuộc 
Cấn. VÌ vậy, năm Tý Sửu, tháng Giêng Nguyệt du hỏa cùng tại Cấn 
8, tháng hai tại Ly 9, tháng ba tại Khảm 1, thuận hành cửu cung. 
Năm Dần trước một thời là Mão, Mão thuộc Chấn, vÌ vậy năm Dần 
tháng Giêng Nguyệt du hỏa tại Chấn 3, tháng hai tại Tốn 4 tháng ba 
tại Trung 5, thuận hành cửu cung là đúng. Ngoài ra phỏng theo như 
thế. Lại xét Nguyệt du hỏa theo tháng, thuận phi cửu cung, không 
lấy Nguyệt kiến nhập Trung cung, giống nghĩa với Đại, Tiểu Nguyệt 
kiến. 


THÍCH Ý 


Nguyệt du hỏa chính là Thái tuế sang năm, là thời của vượng 
phương tiến khí, bởi vì là hỏa chưa phát đã nóng trước, vì thế bảo là. 
hỏa, quay lại nhân chỗ mỗi tháng di động một vị trí, cho nên gọi là 
Nguyệt du hỏa. Nhưng cần Đả đầu hỏa, Độc hỏa năm cùng với Bính 
Dinh... cùng đến mới kị huý, không có hung thần thì không sao. 
Phép suy tìm, là lấy địa chỉ mỗi năm trước một thời, là tháng Giêng 
Nguyệt du hỏa năm đó, một tháng một cung, thuận hành cửu cung, 
tức được phương vị của Nguyệt du bỏa của các tháng. 


GÓI Ý 


Cùng là trước Tuế một vị trí. Dương lúc-coí nó là Tuần sơn La 
hầu, nó là hoàng thái tử, ấy là chỗ Thái tuế năm sau tuần hành tất 
là đất phải trải qua không thể chống lại hướng vào. Đương lúc coi 
nó là Tứ lợi Thái đương, lại thành là tượng trưng cho cát lợi. Đương 
lúc coi nó là Nguyệt du hỏa thì thành là họa ngầm về hỏa tai. Trước 
Tuế một vị như thế. Các phương vị khác cũng như vậy. Ỏ đó ư, là 
hai mươi tư phương vị thần sát đầy dẫy hàng nghìn. Số hàng trăm 
nghìn thần sát đầy dãy ấy, cát hung đều khác, đã cho hệ thống trạch 
cát tạo thành rất nhiều mâu thuân, không có cách nào giải thoát, 
cũng cho thuật trạch cát thêm một tầng lừa dối, người ngày nay 
không sáng suốt thấy mạng che mặt thần bí kỳ diệu của nó lại làm 
cho người sau nghiên cứu mang đến khó khăn chồng chất. Rốt cuộc 
những loại thần sát đó bản chất là gì: Ai là phụ hội? Ài là chủ lưu 
truyền? Tưởng cần phải bỏ nguy giữ lại chân. Chính nguồn gốc, vốn 
trong sáng, chỉ ngại không thể được là một đóa hoa đại khí lực. 


709 


Hiệp kỷ biện phương thư - Quyển 9 
LẬP THÀNH 
Chương này chia làm 4 phần: 
Phần 1: gồm 10 biểu về niên thần 
Phần 2: gồm 30 biểu về nguyệt thần: 


"Phần 3: gồm 2 trang về nhật thần 
Phần 4: gồm 6 biểu về thời thần. 


Chỗ của thần sát do đâu khởi, nghia lệ đã đầy đủ rồi. Như vậy 
mỗi cái là một thiên, không có thể xem một lần mà biết hết mạch 
lạc của nó, còn phương vị niên thần, "Thông thư” "Thời hiến thư" 
chọn dùng mối cái đều có chỗ bất đồng, mà nguyệt gia cát hung 
thần, lại hợp Kiến Trừ theo các nhà Tùng thời, lấy khinh trọng chỉ 
là điều thứ yếu, thì nghĩa lệ còn chưa chấc ở đơ là tận cùng. 

- Nay đem "Thời hiến thư" với nguyệt biểu chỗ dùng cát hung 
thần, lập thành thiên riêng nhập bên ngoài "Vạn niên thự", mà hợp 
với "Thông thư". "Vạn niên thư" thần sát cát hung của năm tháng 
ngày giờ tập hợp lại liệt thành biểu, mối cái phân ra thể lệ khởi, lấy 
theo loại để lựa chọn theo, hầu như lệ đó càng sáng thêm mà nghĩa 
của nó cũng theo đó, có thể biết được. Làm ra lập thành. 


THÍCH Ý 


Trạch cát thần sát từ đâu lại cho tới khởi lệ, nghĩa lệ sáu quyển 


710 


đã -giới thiệu tường tận, đầy đủ rồi, nhưng mỗi cái một thiên không 
tiện cho xem thông luôn mà còn niên thần, nguyệt thần, nhật thần 
và thời thần tại "Thông thư" "Thời hiến thư", trong "Vạn niên thư" 
đều không giống nhau hết, vì thế làm riêng quyển khác là lập thành, 
dựa vào thần sái khởi lệ, lấy cùng loại để theo, khiến cho khởi lệ 
càng thêm sáng rõ, gồm lại có thể theo trong đơ ngó thấy dụng ý về 
nghĩa của nó. 


Niên thần khởi theo tuế can 


BB5EEB em Mì 


Ngọ | Thân | Dậu 


711 


Niên thần theo tuế can, nạp Giáp quẻ biến 


EEIEOERESIECIEG 


Phá bại 
Khôn | Chẩn | ty 
ngữ quỷ 
Âm phủ ì Khảm | Càn 
Thái tuế 


Kỷ | Canh | Tần |Nhâm gì 
Khám | Đoài 
Cấn 


Khảm | Càn 
Khôn | Ly | Chấn 


Chấn | Khôn 


KGIEIEDEOILGIIT 


Cấn 
Bính 


Càn ¡ Khôn 
Giáp | Ất 


| Bác | sĩ | Tốn. Tốn 


`. sĩ Cán 


412 


'ŒTNN UQ0I 80EJ, 0ES tỌnp “g1 Ð 02 ÿp tỷ IPUJ, tỌA uigtu 1o gp 0Q g1) 0Q) 2V(W H2IC] lĐA 2VQ3 dội g 00V (ý, q) 


g5 lUỆT, QquUEO | uQH 27 LÀN 1y đytD H1. ÁnD nVH #Ị 
l l 0S uýn[_ 


LNG ỤNM cụ LON [Loạt ong ung + ng | ái BA Huy, 


W2gu n!Œ 
ƒ=.ốôẽ 7= an 
ETETITBETRETBL-TEE-EIRE-TTT 
gụd øn [, 
OP nại 
qud nL “2np 2 
uenhồ onx 


0H | [ng [nr TnN [ữN [TM [ME [SN[ — Mu 
ẤL [ựn | mỹ |uvat | mm | 6N | l | 8U |oø | g | — ueu8ue | 
[9H |, |mq |uwqt | ty | SN | ĐH |ưI | 9v | ạg | nạg | - ẩuonpgpQL| 


LRH LÊN | U He: òm ng mg cát Lo 2 ák 


HNYH NV0ñHL IHĐ 71L Äí1L NVHL NNIN 


ŒN 26np Ÿug2 qượu q3{u8u gị 13 gg1 ọ 8uos queu wet ÿ[ 1g!A W9ÿ§ ([) 


HNVH ()IYOHL IH2 ã/1L Af1L NYH.L NHIN 


714 


] le len | 


E4. ni 
_.. 


KH == bEải khái NRúi 


“Í. 


nws 8upnud 
dòu 0J, 


Bờ 
th 
uý\1, 
lại o3 


_90n1I 8Uongd - 
dòu me[, 


!IPH 
uy 


IHĐ ãñL Ví1Đ dÓH WY.L OHH.L NYHL NIIN 


715 


EREEESEIETESTIESESETEREET) 


ĐNO/1Hd LÒN HNYH NYñHL IH2 äf1L ÄfLL NYHL NRIN 


DRENESEWESFSESESEYESEIRE.3 
ERILRESESLSL-RESE-SL-SL-SL.TNE-3 
ERLTESLERLSLE-SELTRE-SESEIRE—I 
ERLCRESIL-NL.RE-RITRL-RL-RL-RESIE-:I 
IRESLNLSIESELRETSIESIE.TETE- 


UWL no |.y ứ€L £nD ly 0§], £nb 
qu#2+ |uguqN | đtO qut2 |ưgqN | dẹto qguy2 | UỆUN 1ÿs đupnh 
£nD y S18 £nD ty UỆL ÁnD ty 5 
que2 |UuyqN | đo que2 |UUWNIN | đẹ†2 quv2 |ruguw | đdẹịo 1S tÒI, 
ụ 


x [mo |y [eú | x |20 [y [Su [n9 Jy Jwớ| 


(o1 đ?!.L) IHO ññL V2 dÒH WV.L O4HL NYHL NRIN 


to IÈQ 


16 


¬ 

—“ 

F¬ 
gọq 3Óq 


2083 0A 
.= 


_= 


3uE| 1eqJ, 


dV19 dVN NãI8 3/1D ĐNAdŒ IHO äf1L OSH.L NYHL NRIN 


z lì gui 'uyu) nợ 
|soee|so|xeel-s | so mo |=alma|smi s | si 'ðôu Á3j 'Up (2 *h UẸL “0ÿ! Bnh 
U( 4U1đ 'UI q1 
uợ1, us2| ug2 | eo |3un| ấ1 ug^2 | uy42 "gym: nẸp{ 'nns (3| 'UỊI Qu#2 “NHI 0L 
Í l O8 1y 'ö8u quig 
uọJ, |uyt2 8um| ro | 92 ‡ dọ1 | g2 ẤT | !ẹoq | u9WM Nà qiìg 3h: Ai“ 90x 6Á 08840662 
: la : tô £nD 'uẹp dgtD 'hì 
ụ U Mế. 
g2 1 | 99L x Ổ Nho 1y 'u§! (01g "tò qu11 '0Ẹp RỆN ']ì &1 
Ề 1ÿ) (DEN 'ns nO 0i đựTO 
ư uị 3u Á 
_ PE=D NI 1y ^gH: 0g "9g 1G “0N! NEN 
N đ |-s nựp uÿ[, 'Á1 (0EHN '090 ÁRO 
Kệ Nhàn: mi là SỈ lon SEO L... dự!IO “HẾP tý ' QUIH "O0E0U 00G 
sơ Í 1< UÿW) {UE2 "1ð WẸ[, 'URP GIVIỊN 
SH 92 | EP Ísụ £mo “gi đợto *ôu iy “tệp \uJg 
P : " : Inm 9$ 'Jg0} qus2 'nns 0L 
I su u uUẸ. * 
0y | ryoG |Zum| £1 ÿ2 | ugq2 |3unay| uọ.L s2 | “I1 tUẸQN I0 RÒ 'tợn1 dẹ}O 'nạs ly 
Òẩu nẻW 'nếp ẤX “Ái qu#2 "ov01 ug[ 
cài nai ly c7 Bưu ứI |teq 0ÿAO |EĐI|#ELÏ  ss3u mgụyy “nộp £nO !ñ đợnO sUÈN 
tq2¿q | q26q 9q | q3&q Kẻ toẻq } qoèq | qo¿gq 
8 ọ 8 ọ 1 


NGAĂ£1ÐN WV.L OHH.L IOHM NYH.L NHIN 


ề 


_ q2#g ñL tẹÁnŸu mẹ[, 


718 


qu\Œ I€OŒ !ÖH ue2 
1y quy tIllN ÉT 2g ¡q2 8ưỌŒ nes : ups 0], ẤN, 
._ữ1 I0Q !0H 02 
ÌL 02 y2 2gt rq2 #uoq nes (0Œ !§OG !0H u92 &\ 


ma Đy t908 00w 6T vọt gt (ng, 


' qU1( rEOQ !0H ug2 
: uØS 0L £nL 2y !q2 8uo@ nes K[ uy2 uyq? 


IÔH FL gu nýq OEW mu .. 18M nnS uugu 


01 !ÿ0G !0H 0É2,| .. 
00s 0L, £nL __ ĐEN I3 8uQGŒ ntts \UtG :goG !0H I2 


: t1Œ tOG !ÒH g2 
uos Q1, án,J, 1ÿ (0H (5ENN ẤT y1 i2 3uQQ nes 


(u1G !§oQG !ðH 2 1y qU/8 GÿqN #J uos 0L Ẩn 


1ÿ, 011, tueu 1ÿ. USq gu ĐẨN ẤL gu BI 00s 2p 02ïN 


IỌHX WY dVN đí1L OHIH.L NVHL NRIN 


718. 


t§[. 
ẤN 
QquE2 TW 


quŒ 
du! 

l4 
B213) 


tIỆU IẺ2 
8ugur, x : 


NV2 3/1L OSHL IOHW NVHL LÄAñDN 


uợqu £nbò 3uong 


720 


qE2 Rÿ]\ 
dư 


121 


uỆL 


ug 


Ấw tu 
ngWj tr 
Đã 

D219) 
HIỆU UE} 


Suy 1, 


oội tọrL, qd 


122 


L3| 
ugq2 WẸL 
_QWW qu 


đun, que 
tọ[ ' M¿ 
g2 bi 
đum, dgịm 


, : UIEU UE2) 
ấI TL ( 9 $ L4 .£ ễ 


ÿoOtj 2ộp dt quƒ1[ 


723 


Q4 uọÁn8u 0ø} ooq1 g1 1@Ấn3N[ 


T124 


725 


IRNNI - 0EN - I6 H 
' JÿERL - ÓŸN - UutQ 
nụ - né - IL 


tIL - ẤL - ÿ], 


ÿUI HỌƑL Iq 


IOH3 IH2 äf1L O-HL NYHL LAñ1ON 


II - 0EN - !9H 


1gnJL - ÔŸN - t§Œ 


nạs - nệq - lL 


út] - ẤL - ME(J, 


2 


qd ương 1q: 


T26 


n qd l1:241 À1 
` b . G6 


T2ï 


(o2; đ2+;) ạqd ươn9 ở‡q 


T28 


HIW * 9EN - !ÈH 


ýRL - 6ŸN - rựŒ 


nạ - n$q - ÍL 


ut\[, - ẤL - U§L 


gouq nụp ÿŒ - 19s tứ da 


729 


uii 
kệ uIÿ UEu 
101g 

| =x 


tIỆN 


.!BH 
1yn, - nÈŒ 
trợt_J, 
IDN - ðŸN 

tL 
u‡{J - ©ÿjj 


oq np 39Án?N 


730 


10H ÍL 
uyq[ 


IBN TS 


3ÿn1 0L 


ti 0ÿN 


ĐẨN ÁL 


WIEN 


uạI 39AnÄN t#Q 


731 


ugÐ 


0Q 


UIEt|XỊ 


d01X 


IỌOHX NV LÄAfñ10N O-HLL NVHL LÄÄAfIÐN 


MIVHN WUIC 


tự[ 1UIg 


9n tgựL, nựd uy 


782 


_ tai 


mẽ 
Áy dy!D 


đug\L 


t8 ups o0qW 194n?N 


IOH%X WV dŸN OSH.L NYHL LÄAfÐN 


, TẾP MEL - ÁJ qUIg 


In ẤN - agn) dgIO 


8u nộW - nýp Ấn 


-]} WUIG ~ WÿW) ŒEQN 


(JỤ? QU1g - HẠ 06t, 


OEUM }V -, Òẩư 1b 


uựp đự!Ð - l1 &3 
ñns ẨnO - utq) nệy| 


Ấ) IEIN - OÿI (0C 


lô tỆ[, - ưẹp quyg 


0ÿ H152 - ñns Jy 


4 }.) nẾP Ấ% - Á1 đựtO 
EILOLDLOLSLSLSLSLTLLSL 3N 


HNVH HOÏHON 'NYñNH.L ĐNfñ2 ñ/12 
LIL LY O4H.L NVHL LAf1ÐN 


uy que2 - tô ry | 


734 


h Án 

u11 iEQN 

DOẸtU tẸI 

uệp qu£s 

n]s ÁN 

£ nÈñ] 

tòq tữ\q 

1yn1 quttỊ 

np )y 

ugúì dự!O 

ưi ẤnD 

đu uIỆqN 

‡ U§L 

u11 qUE¿) 

DEŒI ẤN 

tbU £RÒ - up nỳW| 
-ÿH HIENN - fflS QUIQ 


Lep ] ep | q0 | eo | @, 


(đ21r) HNVH H2ÏHON ˆNYñHL ĐNñ2 ñ/19 LIL LY ONHHI NYHL LIAñĐN 


735 


1Uợ§} nỆW 


IẠŒ 1UIQ 
ð8u qurq 

hy 
uụn dợ!O 
ogu1 Án 


uIỆP HIENN 


ns tổi§[, 
Ấn que2 
tb{ ẤN 
1g11 RỆW 
nộp qut 


úöợ1 (UIf 


FEIEDiiFoINICHIE-RE-BESSiEETIEOR-SIEiEEmMrEEEI 


(đ2!1) HNVH HOÏHON 'NÝfIHL ĐNñ2 ñ/12 JãLL LYd OHH.L NYHL LAf\ĐN 


m0 )V 


ð8u đptiO 


736 


IÐU £nO - uẹp nại 


1gn1 IIEÑN - nns qui. 


' HỆP U§[, - ẤI HH 
at} U62 ~ tò )ÿ 
_ ẨM - tgnì dt 
Ôẩu néW - nép Án 
Ấ1 quIC| - 0ÿ) HIỆNN 
UIT (UIT - [ tẸ[, 
ogu Jy - Óổu ue2 


uạp đẹtO - Ã) Á 


nns ẨnD - 0! nÈyj[ 
Ấ1 tiệIN - 0ÿ 1u 
1Ò UỆ[ - UP 401g 
)g0) u£2 - nạs 1V 


ẽ=. Á% - Ø8 deto . 


(đ21.1) HNVH HOÌHĐN 'NÿnHL ĐNñ2 f1/12 1ãIL Ly OäHL NVHL .LAf1ÐN 


.137 


IRUI 1V 
ð8u đdẹtr) 
_hánD 
0IQ) (UVUN 
OẸmM UEI, 
uựp 4UE2 


ns ẤM 


.Ấ nờjN 
lót qu!G 
Iÿn! 118 

Ép ty 
u§t) dt 
tu (8D 
ð8u 1uIVtN 
lì t[, 
ú‡Úi quE-) 


ogtu Ấ3 


[ereo|w|eo[eLolole||o|s1s. 


(đ2tr) HNVH HOÏHĐN 'NÿfIHL ĐNñ12 ñ/12 LẠIL.LY8 OHHL NVHL LIAf1ÐN 


738 


MẸ) |IE : Ù , uÿd1 TÈJj 
¡ 8uu4[ s3 : Ệ Ị Ñ in 01G 
ưỌ], l[, | IE : Ẹ IỆ . .ðẩu qui 


uydq.) \ ú tự : : ự. l hìy 


kàu Ị IỆ ợỊ R1 đtO 


gu ẤN 
UẸP 0IỆ4N 
nỊs u§Ị, 
Ấn quE2 
t0 & 
y1 nỆWj 
rIỆpP qUIG 
uy du) 


EEmEEDiESRRTHISSIR-WTiiC BE 5IERK: TỊP2MiBEEREIrtE 


(đ¿1.r) HNVH H2ÌHON 'NY(1HL ĐNñ2 ñ/19 LãIL JVq O3HL NYHL LIAñĐN 


739 


F16. 8 n8arEPcrcrercrrn— 
xisimimlsieimimlsimiml mm 


BỀN]. M>" 1IÿŸNL. u§q[ 
úI{1L đdòu 0e], 


ETCOETIEIEOESIE-IKCTECILOL-IR—T- 
EIEREIESEIEIESEREINOIKILLL 
_ Jm|x| Jml»| Jmim mm mxx 
EREREIENLSLOIEOESIESIGIEIRES- 


vu 2gq 3q uIeu 
#uọq | đuọa . #uọq 8uoq | ÁtL Á§L 2pq ẤÁ§L 


dÒH WNVL NãIM LẠAf19N ĐNQŒ NVH.L LANĐN 


lê | 


740 


SIEIEIEIEIEIEIGIEEDIDIRE——E 
= EILIETEEETEIEESE-IEL TA NUNG D.) 
KHI SEESE-ESRE-IEMiEoillcnlEouiE: E—— 


tH UIEH 
1Êq !ẺŒ -!0U1 !ÈŒ 
)nL † 0nS | H!L „RL uIqI {| J„ÿnL. ngJ1BÁnN - 
- 1ÿS 18ÁNẨN.. 
g0 uØt{L 
- ]ES IE, 


m.ịm l=iri=lx=isrlxz— 
tu§tL 


ugụL | tH | utq nét uạtqJ, 
- ytữ 2Ì 
BnBBnnnnnnnin S X 


.(đ?!1) dÒH NV NIN L]Añ1ÐN ĐNngq NYHL LÄ/1DN 


up dgtD - 1y dự(O | tốt QUIG - tư gui( ượg đỹto - tíy dgio lì qữi( - nns qu!tŒ 3uoqd 1t 
1ynL ö3N ứŒ IIN OEN !ĐH 0L ẤL V4 nns nợ II 


h quịq - 6u 1u1 ogu yy - uẹp dự! |` 10 ÁnD - Ái ttgqN TIỆP tlệ| - ứÿ) que2 


t0 ẤRD Iòq u§L, lô qui lò 1V 
. WX 2W] ọq nn2 gu 1ÿt.L ẩuo] 1q 
ẤI UIEHN Ấ1 que: Ấ1 urg Ất dytLD 


DẦN lL 8uona ọq[, nes | 6ŸN ILL ẩuonA gú, ne§ | ÖŸN jL Šupn^ ọ(_|, nvs GẦN ÌL 8uUpnA @[, nes 
'nÿŒ ue11, IRjj RnS 1ÿRJ, uL ` 'ÁL 'ÊH Supnu: nÉ[ 


mm ho 


fL 1L AñL NVH.L .LAf1ÐN 


1 


Ấ ượILL 
Ấq uH|], - 1/01 


O9 t6 - pud 


0w nạt[ - đỹ1/2 


1q3 DỊ, 


UlỆ !ÐL - 1⁄/Œ 


ti) L J9H4X ÿH tỷ 


Sugu1, - uon2 ưạ!1, 
8uonp 8u, - 14 


2pp 2ndd 
0A UạJ(], - UPÿV 


cýq q41: 
4 IEO - TT 


to nạtJ, - ậqd Ọ4L 
_ onNd qUAg - #2 


1UEH1 18ÁnŸN 


qượu uỷng1 tạp 19Án3N £n) ượq) 19An?N 


743 


II 6N | 8tŒ | ẤU tựnJ, uIM], nợ nn2 
ty nn 


Äđưonqd 30: qượu ường) q2‡q3u dòu 0ø) 0ï 3$Án3N £n) tự) 19ÁnẦN 


J3 1S 
Suonp !QWL - ?2⁄ 


3ưpna uạïqL 


':tuy 8u£UL !@UX $H } 


› :8ượnp 8uyuL - mự? 
H1 1ỆÁn3N 


(217) trợ tưựn1 dep 1@£n8N @n) uợu) 1©ÁnẨŸN 


744 


} 


1iE2 QUỊ 
gũi 0L 


2np V 


2np ẩubng 


uÿì 32Án3N 


T45 


uuT |3gq, |oww | nèq 
nạ |mw | ÁL ĐẨN 
ẤÁU |®ẨN |H | ÌL 

IỦH ‡L 1ÿ | tui, 


HQ} ủi quợu ứng) 3uưonp mg 


tọt 


UE t|UTN 
3uonp 0w 
nA 30ŸN 


uv npA 


1 19ÁnÖN Ấn‡ g1 136n8N 


UE(1 LÁnŸN 


746 


TiÿIÐP nẹH.} 


IĐP UUA, - HJổU 3ñ'] 


3ÿ2 qu1] 


uạÁnẩu uy! J, 


độu 2W 


qượu woiq8#u 3ượn) 1©4n3N án) ượu) 3$AnÄN 


0y Ị l\ taÁnH - 4) 3ù, 
ưựq | ! Á niệu 42 
nnS Á 1g) quy, 
uts 2ftId 

©q t4 


U11 1QẤn?M 


đuyqL 


(đ21;) t1 2ñ[ qượu ung 8upnp trợ ưoI 14nÖ?N Ẩn1 urựq} 19ÁAnÄN 


T47 


ŒN 8utnb oựg uạ) 8unp uạu oèp H@ft[ - 2P 0V, [DA Hmựt nại 1102) 2Œ '2np 0!gL vị tö# uại ẩdp q2gs o2 :#uenb oợg (†) 


p\ 19Èq 

q) đuenh ogq 
tnb 0x 

Đpni nụ2 

(J4 02I(L 
8ượng quy 
8uo| tJut}, 


Iọq3 øñi đưpnp trợ qượu ạt 13Án8N Ẩn) uợu? 1$4n3N 


ĐÈ) ượI J, 


Cm[ sĩ m 
01, uÿq.L 1ÿ, ÿoq 0l 
' uI3Á ‡3ÁnÄN 
TP EOEEEEOEOEEESE on 


Suonq) uại4,], 


Up(I1 ttÁnŸN 


(d2) queq qotq8u 8upn) 1@Án3N Án uợu 19ÁnẦN 


748 


gym | yRI | 1gm nns uẹp 


* 


dụ | 1V uq 


á DỤ) 


Suon! :ÿq 


IMẸuN | myN| Án | dyẹro | deio y 
IQW 9X - 021 0941 uợd1 196nŸN 


que2 | 4% 1UlH | nÈN | 1V dg1D tửqu 2đ 
mỹqN | t§L Áw | wue2| qu| .tq . uy 1ÁnẨN 


goq quIs dạ 1©£n3N đunp uợq‡ 196x3N 


ug11 IEIO 
ut1{ ÿ2 
quạu nJ, 
8A ugÁnH 


Ovị uat[, 


1ÿ 
nns tL .| 9W nnS nẻq Suonp 3ö8N 
Lá 


ñ EU! l2ÁnŸN 
£ $ yp | € 


(d?;) tạq) oà[ 8uonp urợ quẹu 0o 19ÁnÖN n1 uựu1 13Á6nÑM . 


749 


8uÐn1 Igq 


1 IÁn?N 


750 


W1 92 


3] ngF] 


ưýểu \Ưe[] 


lột nạtJ, 


u01 IÿH 


E3 12AnẨN 


Tõ1 


3q 2m, 
trợ uÿn4], 
8upnp g2 


8upnp uentL 


t1 Q2 


tuy(1 1ÁnẨN 


T52 


#unx mg gid 8uon(] 


124 8unx 8uong ty 


lu : 
ÁnD gụd ow18 8uonp tự 


D ðẩu 
nÈN 

b öẩu 
mỄISIN qurq 


Ji Hi) T050 E6 SiLT SẺ] TT e ES, 


753 


8uưonp 1sÁn( 
IEE 


3y) nạp đuonp uy 


mm 


2gu) 8upn(1 


€z Áy8u 7 8uy1, 
£z Xg8u †Ị #uydqL 
p[ Áy8u 0Ị 5uyqL 


6 Áyẩu zỊ 8uydq(1, 
£z Áy#u 11 8uyq1 
I Águ 0J 8uytJ, 


¿1 A91 Ấ§#u 6 uy 


6] #A 8I Ág8u § 8ugnJ, 
£z Áyñu ¿ 8uyu1, 


ÿ 9A £ Ágẩu 6 Zug\|, 


$ €A Z Ấy8u g 8uydJ 
9 Ác#u ; ẩđuyuI 


0Z Áy#u ợ 8uyuq 1, 


sz Xyầu s 8uyq 


£z Áqẩu y .3uyq1, 


0ï Áe8u ọ 8upqL 
§1 Ág#u c 8uyt,L 


6 ÁyŸu y 8uyuL. 


_91 Ág§u € 8upuL 
61 Ấ§8u z 3uyq[ 
1z Ág#u ị 3ugL 


Ji 0Œ 
I ẤyŸu £ 2u 
y Xgẩu £ 8ueJ 
L Ág8u ị ñuynL 


qun 8uen+[, 


ÄYON VOĐ ỌS ĐNŒ ONVH.L O4HL NYHL JLVHN 


IÒI URL :0!gHN UIEU 
tÕq UG :ÈN tiợu 


lì uI( :ẤnD 0gu 


H yy :0§L tUyu IÒ Ẩ% :uE2 tiợu l¡ Án :Áw gu 


Iôu £nD :dgto iợu 


hị Ấ :iy 0gú 


|) uL, :qu;Q tgu lò 1V :40g tựu 


oos Rưởng,L 


WYN IH2 NV2 OäHL NVH.L LYHN 


755 


Ágầu 0£ ›pÁn! nạtL ieS ÁgŸu 0Z I2Án! JÈ ne$ Áy#u g[ 8uo( dự] nes 
Áy8u ¿¿ ó{ UẸH nes Ấyẩu g[ ộJ qoèN nwS Ág8u ø ng đựT nes 


Áy#u ĐZ ñì nạt[, ne§ _ Ấeãu oỊ 8un2 ẩuvy{ nes Ág3u q ÈHj dự] naS 
Ág3u [£ tt que\[ neS ÁyŸu tị d1) qurw nes Ápẩu ¿ ưyn% dựT† ns 


8uoa 8uyA rq3 


'ágẩu † on: nạp 8ưọc đờ] - nqL dự] - è‡H dựT - ưạnx dự] 
19Ẩm1 nL, 


'Ágẩu son nạp uyqd nụ[ - ugud 0uụnX - !42 ÈH - !q2 8u 


ẤT ÐL 


AXVDN V12 OS ONNd JHẦ LẠIL OS4HL NVH.L LAf1ON 


'† Ấ#u 30S IDH lynL £ Áyu 20s nè( uytL € ÁyŸu 20 In) 'öẩN 


b Áyu 30s l[ 0L §$ ẤyŸu 9ợs OEWN uE(I 9 Áy8u 30s nụ 'ÁJ, 


_ r2 tưựNđ 


ÄVON YĐ ỌS ĐNNd '2OS LãA/1ĐN OSHL NVHL .LAf1ÐN 


Tðõ6 


8u nỆN 
trệp ẤnO 


)ựn) qu#2 
0ÿ! UWIN 


UIW1 4UE2 


h@j up (01g 'Ái đpỊO tiqÄN Ấ9ẨŸN 


lô 1y 
oym 1U) 


INUI {UIG 


(0 UỆI 
ogm Án 


(q1 gU1g8 


h ty 


yn! 1urg 


ty) nÉN 


1 DẸq ÁgÄN 


bầu dự 


uựụp mỆN Ấ que tỌ TinS (UEŒ 


0g u[, OEU quI(† OguI †y 

trựp qU/H _.. MẸP dÿIÐ Ấ\ UIỆNN 

_ nếp (UIG nýp !'y g4] UDIN 
uẹu) dự1O Ò8u UIEHN ÓŸu que: 


- nns ÁRÖ Á1 UIENN- tòi tế 


ogui Án 


Ệp tIE1N -_ MẸP QUE2 


ẤI quw2 Ất qurg tp 2qđ Q 


ap ẤX 
uợq) q11 


nÉp. 0, 


_ UIỆ† U82 


Ủ8u quI 8u dg1O 2d Ọ 


9201161 độq nẦN 


1yni u82 n‡p 4X 


Óẩu UIẸENN lỊ uẸ[, f1 JUE2 ogm Á% 


Og01 uŒ up 4/1 


HN LVHN IHO NV2 ĐNAđ NYHL LÝHN 


tu! ÁnD 


1) "Éj RỊS 1V Ái dgIO uÿ tộI4,|, 


157 


IĐH - ĐL tÿqu ZunL 


MẸW} UIEIN F1 HUE“) ntnS ÁM 


)gn nỆN . t0 q01 ugd) q18 hày utì đợt) 


3gn1 tI§qN n]s ẤnO 


UI(} UEÑN - lò gu! uy1 đỹ!O Iqu ÁnD 


Ấ) 0u ö8u quẽ vua ÁtẨN 


J1 g1 


og ÁX 
tệp ug[ 
up dựtĐ 


_ 186 h qua 


u§(1 quE2 


UHt) nỆ}N uạÁnq2 Á€ŸN 


Ấ) mMẸNN bầu tuig 1m) nÿN 


utựì dỹ!Ð 
lì nD 


n‡p duIQ Uÿ¡ 401g 


&q nÈjW 


IH 3V 


ựp quw2 08u uIÿqN 1gn1 đyID #12 AVŸN 


(21) HNÌq HN IHĐ NYĐ ĐNRG NYHL JLVHN 


758 


IỌHX AYĐN V9 NY9 OäHL NYHL IQH,L 


8uou ợT 


tont 


bầu ›gq nẩN 


uguu mb 


\uu 9»aqd 
uyqu nb 


uenb uạI L 


ugqu nh 


w uạ!q.L 


Áy8u UE.) 


759 


tiựi ng2 
#01 nỊ 
IA Ư@ÁnH 
Øt| ượIQJ, 
3uonp 368 
ọU t2£g 
8ugnb ogg 
ánb mm 


39m nq2 


qut( uạr([, 
Suong qui 


3uoI tJuetJ[. 
WUỊ 1N 
tÉ{ TÊN 
guđ ttqN 
ÈtU )ÉUN 
đối 1ÿN 


211 1ÈWN 


760 


IOHX ÄYON V2 [HO O4HL NYH.L IQH.L 


ĐNO(\L ,LIÄAfĐN Af1L NYHL IỌH.L 


JỌđ) tự2 


IÈP 0L 


T61 


ưipp 
Ágẩu ÁnO 


MIệP 
: up 
p 


tạ 


HH 
5s 
Da) 
E3 
Kài 
5 Áyẩu 1y 
PA 


tMọp 
Áy8#u detO 


ng) .Ấyu ut;} 


.AVDN V2 IH9 NY2 ĐN(Q2 ĐNO(AL LIÄñON Af1L NVHL IỌH.L 


NỌN NãIHL ĐNYG Añ1Ò ỌIĐ 


762 


up dự! utf\, 


ugq1 đựt ugf\J, 


nặp 


U§M) 


0) dệ1D 0n, 


pm) đẹtO uyn, 


lò 


„„m 


bẩư dg12 ưựRL 


Ái dgJO tuynJ 


ÄVDN Ví NYfL nV§ O4HL Af1L NVHL IOHL 


3uyt3 
đuons 


nX n2 - AVÐN IH2 NV2 ĐN2 ĐNO/1L LãÄNĐN Af1L 


uguqd ' 
nHƑ, 


NYHL 


3uou uyn1, 


nẹp u|, 
nệp Á3 
RÉP )V 
0p tt], 
oyul ẤM 
D8U IV 
ðẩu LIE1JN 
Ấy tIVN 
Ó8u nẸJ\ 
Ái n§w 
&cầu Iqs 
UP) 


IỌHL 


763 


764 


Hiệp kỷ biện phương thư - Quyển 10 
NGHI - KỊ 


1- Thiên đức, Nguyệt đức, Thiên đức hợp, Nguyệt đức hợp, 
Nguyệt không, Thiên ân. 


2- Thiên xá, Mẫu thương, Thiên nguyện. 

3- Nguyên An, Tứ tương, Thời đức, Dương đức, Âm đức 
4- Ngày Vương, ngày Quan, ngày Thủ, ngày Tương 

ñ- Dân nhật., Tam hợp 


6- Lâm nhật, Dịch mã, Thiên hậu, Thiên mã, ngày Kiến, Bính 
phúc. 


7- Ngày Trừ, Cát kỳ, Bình bảo - Ngày Mãn, Thiên vu, Phúc đức 
8- Ngày Bình - Ngày Định, Thời âm - Ngày Chấp 

9- Ngày Phá - Ngày Nguy - Ngày Thành, Thiên hỷ, Thiên y 

10- Ngày Thu 

11- Ngày Khai, Thời dương, Sinh khí 

12- Ngày Bế, Binh cát, Lục hợp. Lục nghỉ, Ngủ phú. 

13- Thiên thương, Thiên tướng, Yếu an, Kính an 

14- Ngọc vũ, Kim đường 

15- Phả hộ, Phúc sinh, Thánh tâm. Ích hậu, Tục thế 

16. Giải thần, Trừ thần, Ngũ hợp 

17- Ngày Bảo, ngày Nghía, ngày Chế : 
18- Thanh long, Minh đường, Kim quỹ, Bảo quang, Ngọc đường, 


- Tư mệnh 
19- Ô phệ, Ô phệ đối, ngày Hợi Tý 
20- Ngày Ngọ Thân - 
Trở lên là chỗ sở nghi 
21- Nguyệt kiến, Tiểu thời, Thổ phủ 
22- Nguyệt phá, Đại hao 
23. Ngày Bình, Tử thần 
24- Ngày Thu 
25- Ngày Mãn, Thiên cấu - Ngày Bế, Huyết chỉ 
26- Kiếp sát 
27- Tai sát, Thiên hỏa, Nguyệt sát, Nguyệt hư 
28- Nguyệt hình. 
29- Nguyệt hại, Nguyệt yếm, Địa hỏa 
30- Yếm đối, Chiêu diêu, Đại thời, Đại bại, Hàm trì 
31- Du họa, Thiên lại, Trí tử, Tử khí 
32- Tiểu hao, Thiên tặc, Tứ kích, Tứ hao 
33- Tứ phế - 
34- Tứ ác, Tứ cùng, Bát long, Thất điểu, Cửu long, Lục xà 
35- Ngũ hư : 
36- Bát phong, Ngũ mộ, Cửu không, Cửu khám, Cửu tiêu 
37- Thổ phù, Địa nang, Binh cấm, Đại sát 
38- Quy kị, Huyết kị, Vãng vong, Khí vãng vong 
39- Phục nhật, Trùng nhật, Ngũ ly, Bát chuyên 
40- Xúc thủy long, ngày Chuyên, ngày Phạt 


41- Thiên hình, Chu tước, Bạch hổ, Thiên lao, Huyền vũ, Câu 


trần 


7Êh 


766 


'42- Ngày Vô lộc 


43- Phản chỉ 
44- Thượng sóc, Tứ ly, Tứ tuyệt, ngày Hối 
45- Đông chí, Hạ chí, Xuân phân, Thu phân 
46- Thổ vương dụng sự, Phục xã, Sóc, Huyền, Vọng 
47- Ngày Nguyệt kị, ngày lỗ 
48- Ngày chỗ hiện ở của 8 thần 
49- Trường tỉnh, Đoàn tỉnh 
B0- Phụ biểu 
ð1- Ngày bách kị 
Trở lên là chỗ sở kị 


NGHI KỊ 


Dịch truyện nói rằng: "Thoán hào, lấy lời nói về tình, cát hung 
lấy sự di chuyển của tình". Thần sát có nghỉ kị, tình vậy. Cơ tình đó 
tất có lực đó, lực có tương thắng, thì tình đó tùy theo mà biến vậy. 
Nghỉ kị ở lịch cũ phần nhiều không hợp với tên và nghĩa của thần 
sát, còn hễ là cát thần nên làm, việc gì vừa gặp hung sát vô luận 
khinh trọng đều nhất loạt kị cả, hết mức không thích đáng. Nay tức 
là chỗ yêu hay ghét về tình, và lực đó lớn hay nhỏ, phân ra rồi hợp 
lại mà khảo đính, như vậy sau theo hay tránh đều thích đáng, mà 
dùng hay bỏ đều được thỏa đáng. Chẳng phải chỉ: để dân dùng trước, 
cũng là ý phù dương hay là âm. Làm ra nghỉ kị. 


THÍCH Ý 


Trạch cát thần sát sở di có nghỉ kị, bởi vì là chúng cớ tỉnh, có 
tốt lành, có ác. Có tình tức là có lực lượng nhất định, lực lượng có 
tương sinh tương khác không giống nhau, cho nên có tình thì tùy 
theo phát sinh biến hóa. Nghỉ kị trong lịch cổ, cùng với nghĩa và tên 
thần sát phần nhiều không ăn khớp với nhau, mà hề là cát thần thì 
nên làm mọợi việc, một khi gặp hung sát, bất luận khinh trọng đều 
nhất loạt quay tránh đi, rất là không thỏa ‹iáng. Đó chẳng những có 
lợi cho đân dùng mà còn có dụng ý giúp cho dương hay âm. 


- GÓI Ý 


Trạch cát thuật từ lúc sản sinh ra tới đời Thanh, kinh qua hơn ' 
2.000 năm phát triển, đã dung hội: Kiến Trừ, Tòng thời, Kham dư, 
Ngũ hành, Thiên ất, lịch gia... rất nhiều hệ thống, đội ngũ thần sát 
cực kỳ đồ sộ. Những thần sát đó hoặc đại hoặc tiểu hoặc cát hoặc 
hung, mười phần phức tạp mà còn đều tập trung tại hai mươi tư 


767 


phương vị và trên sáu mươi can chỉ, khó tránh khỏi mâu thuẫn với 
nhau: Cơ thể nới cơ hồ mỗi một phương vị, mỗi một ngày giờ, đều là 
đã có cát thần, lại có hung thần. Như quả hễ gặp hung thần đều 
nhất loạt. quay tránh, như thế thì mỗi năm 365 ngày cơ hồ không có 
- ngày nào có thể làm được việc gì. Bởi thế, tất cần căn cứ vào tình 
đáng yêu hay ghét của thần sát, với lực lượng lớn hoặc nhỏ, phân 
biệt chỗ khinh trọng, chủ hay thứ của nó để xác định hoặc nghỉ, 
hoặc kị. Sách này chỗ thuật về nghỉ kị, bởi vì nắm chắc lý luận của 
nó rõ ràng làm chuẩn, vÌ vậy rõ ràng là thỏa đáng. 


THIÊN ĐỨC, NGUYỆT ĐỨC 
THIÊN ĐỨC HỢP, NGUYỆT ĐỨC HỢP 


Nên: cúng tế, cầu phúc, cần tự,.dâng sớ, đâng biểu chương 
(dâng sớ nhận phong chức, dâng biểu chương cũng giống vậy) ban 
chiếu, ra ân sâu thi ân, đại xá, phong quan tước (nhận phong nối 
tước vị cũng giống vậy - sau phỏng theo như thế) ra lệnh cho công 
khanh, chiêu vời người hiền, cử người chính trực, ra ân huê, chẩn 
cấp kẻ đơn côi, tuyên bố chính sự, làm việc từ thiện, giải oan uống, 
khoan hoãn hình ngục, mừng ban thưởng, mở yến tiệc chúc mừng, 
đế vương xuất hành, sai sứ, phủ dụ biên cảnh, kén tướng luyện 
binh, xuất quân, lên quan nhận chức, lâm chính sự thân dân, kết 
mối hôn nhân, đem đồ lễ dạm hỏi, lễ cưới đớn dâu, di chuyển, giải 
trừ, cầu thầy chữa bệnh, may đo, xây dựng cung thất, tu bổ thành 
quách, khởi tạo động thổ, dựng cột cất xà, sửa kho tàng, trồng trọt, 
chăn thả nuôi dưỡng; thu nạp gia súc, an táng 

Kt: Săn bát, bất cá 


Xót: Thiên đức, Nguyệt đức chính là Nguyệt kiến tam hợp 
vượng khí. Thiên đức hợp, Nguyệt đức hợp cùng với vượng khí tạo 
ra ngũ hợp, đều là ngày thượng cát, vì vậy mới được nên như thế. Ki 


768 


sản bát, đánh cá, vỉ sợ làm thương sinh khí. 


Bản cổ: Thiên đức chỉ nên khởi công động thổ, xây đựng cung 
thất, tu bổ thành quách. Gồm cả Nguyệt đức thì nên lên quan, mở 
yến tiệc. 

Thiên đức hợp nên cúng tế, cầu phúc ban ân sâu, ân xá, khoan 
hoãn hỉnh ngục, kén tướng luyện binh. Gộp Nguyệt đức hợp vào nên 
dâng sớ, dâng biểu chương, xây dựng cung thất, đặc biệt không hợp 
với danh và nghĩa. "Minh Nguyên" dẫn "Ngũ hành luận" thì nói rằng: 
"Ngày Nguyệt đức hợp, bách phuc đều tụ tập vào, lại không bằng 
Thiên Nguyệt hai Đức, bằng Thiên đức hợp”. Có thể thấy đ là lược 
cử đại ý mà chẳng có nghĩa lệ. Việc của bậc vương giả, thần thí hành 
chính pháp, chúc mừng ban thưởng hỉnh uy, cùng với việc phân chức 
đặt quan, chính thể của đất nước việc hàng ngày của dân gian, cùng 
với cung thất, thành quách, y phục, chỗ ở chính là mưu cầu cho nhà 
cửa được yên ổn mà là điềm ban cho nhiều phúc, chẳng quan chỉ là 
thể thiên tâm mà làm thời lệnh, vì vậy nhân nghĩa mà khởi lệ, 
chẳng cớ ý gì là không nên, ngõ hầu danh với việc hòa hợp vậy 


THÍCH Y 


Điều này căn cứ vào bản nghĩa của Thiên đức, Nguyệt đức, và 
Thiên đức hợp, Nguyệt đức hợp mở rộng phạm vi chỗ sở nghỉ. Đồng 
thời đặc biệt chỉ ra, chỗ nới rằng: "Kị săn bát, đánh cá" là "sợ thương 
sinh khí” mà chẳng cớ tai họa hay phúc nào đem đến. TEm lại, vô 
luận là việc của thần thí hành chính pháp, chúc từng khen thưởng 
hay hỉnh uy cho tới cung thất, thành quách, y phục, chỗ ở... cùng 
việc của Quốc gia phân chức, đặt quan, chính thể của đất nước, việc 
hàng ngày của dân gian cũng như nhau, chẳng qua chỉ là "thể của 
thiên tâm mà làm thời lệnh" tức là thuận thiên mà làm việc, tịnh 
không có gỉ tuyệt đối là cát hung. 


769 


NGUYỆT KHÔNG 


Nên: Dâng biểu chương 
Xem ở Nghĩa lộ 


THIÊN ÂN 

Nên: Ban ân sâu, ân xá, ra ân huệ, chẩn cấp kẻ đơn côi, tuyên 
chính sự, làm việc từ thiện, giải oan uổng, khoan hoăn hình ngục, 
thưởng người có công, mở yến tiệc chúc mừng. 

Cùng với Dịch mã, Thiên mã, ngày Kiến gộp vào, nên ban chiếu 
tuyên chính sự; cùng gộp với cát thần nên tu tạo rất nên khởi lên 
xây dựng. 

Xét: Bản cổ lấy Thiên An là ngày thượng cát, nà nên làm chỉ có 
các việc ban An sâu, chúc mừng ban thưởng. Dại để ngày đó chỉ 
dùng can chị nhất định mà không thêm vào các nguyệt lệnh, lực của 
nó chỉ .xý chút ít không so được với Đức hợp, Xá, Nguyện vậy. 

Lại xét cực bản bảo rằng chỗ thời Thiên đức, Tuế đức, Nguyệt 
đức, Thiên đức hợp, Tuế đức hợp, Nguyệt đức hợp Thiên ân, Thiên 
xá. Mẫu thương bội, đồng thời nên xây dựng sửa chữa. Nói về hội 
gặp thời chẳng chuyên chỉ Thiên An, vì vậy nói rằng: cùng với cát 
thần tu tạo, gộp vào, đặc biệt nên bắt đầu khởi lên ,xây dựng. 


THIÊN XÁ 


Nên: Cứng tế, cầu phúc, cầu tự, dâng sớ, dâng biểu chương, ban 
chiếu ân sâu, thi An ân xá, phong quan tước, ra lệnh cho công 
khanh, chiêu hiền, cử người chính trực, thi ân huệ, đế vương xuất 
hành, sai sứ, phủ dụ biên cảnh, kén tướng luyện bính, lên quan 


770 


nhậm chức, lâm chính sự thân dân, kết mối hôn nhân, đem đồ lễ 
dạm hỏi, lễ cưới, đớn dâu, di chuyển, giải trừ, cầu thầy chữa bệnh, 
may đo, xây dựng cung thất, tu bổ thành quách, khởi tạo động thổ, 
dựng cột cất xà, sửa kho tàng, trồng trọt, chăn thả nuôi đưỡng, nạp 
tiền, của gia súc, an táng. 

Ki: sắn bất, đánh cá 

Xét: Thiên xá là thiên địa hợp đức, lại là thời vượng của bốn 
mùa lực nó hết sức to lớn vì vậy chỗ nên làm giống như hai Đức. 

Cựu bản chỉ bảo nên ban bố ân sâu, ân xá, khoan hoãn hỉnh 
ngục. Đặc biệt cố chấp vào tên mà không nghĩ tới nghĩa. Không 
dùng để xuất quân với kị săn bát, đánh cá, ý cũng giống nhau. 


GÓI Ý 


Thiên xá là thiên địa hợp đức, lại là thời vượng tướng của bốn 
mùa mà ngày đó kị săn bát, bất cá, xuất quân, đó là sợ làm tổ 
thương vượng khí của trời đất, ý là thuận thiên mà làm việc. 


MẪU THƯÓNG 


Nên: Nạp tiền của, trồng trọt, chăn thả nuôi dưỡng, nộp gia súc 
Cùng gộp với Tứ tương, Nguyệt ân, ngày Khai thì nên sửa kho tàng 
Xót cựu bản lấy Mẫu thương là ngày thượng cát mà chỉ nên làm 
việc nạp tài trồng trọt, nuôi gia súc, nộp gia súc, đại để ngày đó là 
hưu khí của bốn mùa, lại không sánh với Thiên ân được. Lại xét 
Mẫu thương tháng Xuân ngày Hợi cát, ngày Tý là thứ; tháng Hạ 
ngày Dần là cát, ngày Mão là thứ, tháng Đông ngày Thân là cát, 
ngày Dậu là thứ. Đại để Hợi, Dần, Thân đều là Trường sinh của 
lệnh tỉnh, mà Tý Mão Dậu là lệnh tinh của bại địa. Đến ngày Thìn 


771 


Tuất Sửu Mùi của éác tháng Thu, ngày Tị Ngọ sau Thổ vương, thì 
suy vượng đều có bất đồng, ấy là lại không thể không đem bàn được. 


THIÊN NGUYÊN 


Nên: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự, dâng sớ, dâng biểu chương, ban 
chiếu ra ân sâu, thi ân ân xá, phong quan chức, ra lệnh cho công 
khanh, chiêu hiền, cử người chính trực, ra ân huệ, chẩn cấp kẻ đơn 
côi, tuyên bố chính trị, làm việc từ thiện, giải oan ưổng, khoan hoãn 
hình ngục, chúc mừng ban thưởng, mở yến tiệc chúc mừng, đế vương 
xuất hành, sai sứ, kén tướng luyện binh, lên quan nhậm chức, lâm 
chính sự, thân dân, kết mối hôn nhân, đem đồ lễ dạm hỏi, lễ cưới đón 
dâu, thêm nhân khẩu, di chuyển, may đo, xây dựng cung thất, tu bổ 
thành quách, khởi tạo động thổ, dựng cột cất xà, sửa kho tàng, đan dệt, 
gây ủ men, khai trương, lập khế ước hợp đồng giao dịch, nạp tiền của, 
trồng trọt, chăn thả nuôi dưỡng, nộp gia súc, an táng. 

Xét Thiên nguyện là Thái dương gia thêm lệnh tỉnh, sự cát của 
nó hết sức to lớn vÌ vậy sở nghi giống với hai Đức. Không đùng để 
xuất quân, tượng âm binh. Binh cát ở sau Thái dương bốn thời, 
không dùng ngày Thái dương. Thích hợp dùng cho việc tang, thì 
chuyên chọn ngày Thái dương. Không dùng để giải trừ, chữa bệnh, 
chữa bệnh giải trừ dùng không hợp nghĩa. Tại sao lại dùng hai Đức 
hợp? - Đấy chính là hợp khí của Đức, không thể hợp nhau cả đôi. Lại 
xét hai Đức chính là toàn khí của tam hợp, phát ra ở thiên can, Đức 
hợp, là hợp khí đó. Thiên xá, Thiên nguyện đều là dùng nghĩa hợp 
can chỉ, khí đó thuận, lực đó lớn, chính là ngày tối cát, có thể giải 
chư hung, vì thế đặc biệt biểu hiện ra... 

Cựu bân bảo rằng Thiên nguyệt nên nạp tài, làm cho họ hàng 
thân tộc hòa thuận. Đại để lệ của nó 24 chữ đã làm mất 13, nên hầu 
như mất nghía của nớ. 


T72 


NGUYÉT ÁN - TỨ TƯÓNG - THÔI ĐỨC 


Nên: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự, thi ân, phong quan chức, cử 
người chính trực, chúc mừng ban thưởng, mở yến hội chúc mừng, đế 
vương xuất hành, sai sứ, lên quan nhậm chức, lâm chính sự thân 
dân, kết mối hôn nhân, đem đồ lễ đạm hỏi, di chuyển, giải trừ, cầu 
thầy chữa bệnh, may đo, xây dựng cung thất, tu bổ thành quách, 
khởi tạo động thổ, dựng cột lên xà, nạp tiền của, mở kho tàng, xuất 
tiền của hàng hóa, trồng trọt, chăn thả nuôi dưỡng. 

Gộp cùng với Dịch mã, Thiên mã, nên ra lệnh cho công khanh, 
chiêu hiền. 

Xét Nguyệt ân, Tứ tương, Thời đức, đều là chỗ ngày Nguyệt 
kiến sinh ra, chỗ nên cùng nhau ứng theo. 

Cựu bản: Nguyệt ân nên cầu cúng, lên quan nhậm chức, kết mối 
hôn nhân, di chuyển, tu tạo động thổ, nạp tiền của; Tứ tương nên 
sai sứ, đế vương xuất hành, di chuyển, tu bổ thành quách, tu tạo 
động thổ, trồng trọt, chăn thả nuôi dưỡng; Thời đức nên thi ân, 
phong quan chức, chúc mừng ban thưởng, mở yến hội chúc mừng. 
Nghĩa này không luận. 

Nay theo chỗ Nguyệt kiến sinh là tương khí, chỗ cát to lớn ở Mẫu 
thương. Th sinh là tử tôn, chỗ cát rõ ràng ở phúc đức. Quan sát chỗ nó 
hội mà suy ra nghĩa lệ của nó; ví vậy chỗ đáng nên là ứng theo như thế. 


DƯƠNG ĐỨC - ÂM ĐỨC 


Nên: Ra ân huệ, chẩn cấp kẻ đơn côi, làm việc từ thiện, giải oan 
uổng, khoan heãn hình ngục. 

Xét Dương đức, Âm đức là Càn Khôn nạp Giáp, dùng nghĩa 
thiên địa sinh thành, mà đem tháng phối với hào, nghỉa không cấp 
thiết lầm. 


773 


Cựu bản bảo ràng Dương đức nên kết mối hôn nhân, khai 
trương, giao dịch; Âm đức nên cử chính trực, làm việc từ thiện, giải 
oan khiên khoan hoãn hình ngục. Cũng không có nghĩa lệ có thể suy 
ra được. 

Nay xét đại đức của thiên địa viết sinh, thì thí ân làm việc ân 
huệ các việc thường cũng với danh nghĩa tương xứng. 


GÓI Ý 


Đức của trời đất tại ở hớa sinh vạn vât. Dương đức, Âm đức là 
Càn Khôn nạp Giáp, tiếp nghĩa ở thiên địa sinh thành, cho nên nơi 
chung nên làm các việc thi ân, ra ân huệ. Đó chính là ý thuận thiên 
làm việc. Nhưng làm các việc thi ân ra ơn huệ, bản thân tức là 
thuận ở trời ứng với người, lại bất tất đợi Dương đức, Âm đức sau 
mới làm. 


VƯÓNG NHẬT 


Nên: Ban chiếu, ân xá, ra ân sâu, thì ân, phong quan chức, ra 
lệnh cho công khanh, chiêu hiền, tuyển người chính trực, ra An huệ, 
chẩn cấp kẻ đơn côi, tuyên bố chính trị, làm việc từ thiện, giải oan 
uổng, khoan hoãn hình ngục, chúc mừng ban thưởng, mở yên tiệc chúc 
mừng, đế vương xuất hành, sai sứ, phủ dụ biên cảnh, kén tướng luyện 
binh, lên quan nhận chức, lâm chính sự thân dân, may đo. 


QUAN NHẬT - THỦ NHẬT - TƯÓNG NHẬT 


Nên: Nhận phong nối tước vị, lên quan nhận chức, lâm chính sự 
thân dân. 


Ngày Thủ lại nên phủ dụ biên cảnh. 


774 


DÂN NHẬT 

Nên: Yến tiệc, kết mối hôn nhân, đem đồ lễ dạm hởi, thêm nhân. 
khẩu, đi chuyển, khai trương, lập khế ước, hợp đồng giao dịch, nạp 
tiền của, trồng trọt, chán thả nuôi dưỡng, nộp gia súc. 

"Theo "Đàn kinh" chuyên lấy năm ngày như thế là mệnh lệnh cho 
tướng, đăng đàn trao tước vị, lên quan là ngày tốt. "Thông thư” chỉ 
bảo nên thi An, phong quan chức, lên quan nhậm chức, lâm chính sự 
thân dân. - 

Nay lấy nghia suy ra, thì chỗ năm ngày đó sở nghỉ ứng với các 
việc không giống nhau. Vương nhật là thời Lâm quan, sự cát đó to 
lớn ở Nguyệt kiến, lại đóng đầu ở bốn mùa, nó cát không kém Thiên 
ân, vì vậy chỗ sở nghỉ mới ứng theo như thế. Không dùng để xuất 
quân, không muốn theo ta từ đầu. Quan nhật, Thủ nhật, Vương 
nhật có thế theo thuyết cổ. Nghỉa nhận phong nối tước vị cùng với 
phong quan chức, tại bầy tôi nên nơi thế. Ngày Thủ lá thố vượng 
bốn mùa, phủ dụ biên cảnh, thì trông giữ đất là việc nên làm gấp. 
Dân nhật là chỗ lệnh tình sinh, sở nghỉ ứng theo giống với Thời đức. 
Như vậy đã lấy tên là Dân nhật, thì các việc lên quan. nghĩa dùng có 
khác. 


TAM HỌP 


Nên: Chúc mừng ban thường, thưởng người có công, mở yến 
tiệc, kết mối hõn nhân, đem đồ lễ đạm bỏi, lễ cưới đón dâu, thêm 
nhần khẩu, may đo, sửa cung thất, tú bổ thành quách, khởi tạo động 
thổ, dựng cột lên xà, sửa kho tàng, đan dệt, gây ủ men, lập khế ước, 
hợp đồng giao dịch, nạp tiền của, đặt cối xay giã, nộp gia súc. 

Lại ngày Thìn Tuất Sửu Mùi là Tam hợp Mộ khố, chỗ nên làm 
như ở trước. Dần Thân Tị Hợi là Tam hợp Trường sinh, chỗ nên làm 


Tĩ5 


đều giống với Mẫu thương. Ngày Tý Ngọ Mão Dậu là Tam hợp Đế 
vượng, chỗ nên làm đầu giống với Vương nhật. 

Xét chỗ cát của ngày, chẳng bằng Tam hợp. Thiên, Nguyệt hai , 
Đức đều theo Tam hợp dùng nghĩa, chỗ cát của Thành, Định cũng 
bởi Tam hợp sinh ra. Như vậy Tam hợp đều cát mà to nhỏ không 
giống nhau. Kiến là cục bắt đầu, Định là trung cục, Thành là cục kết 
thúc. Tam hợp theo Kiến dùng, vÌ vậy Tam hợp chỉ có hai ngày. Kiến 
tại bốn ngày Sinh, thì Tam hợp một là Vượng, một là Mộ; Kiến tại 
bốn ngày Vượng thì Tam hợp một là Mộ, một là Sinh, Kiến tại bốn 
ngày Mộ thì Tam hợp một là Sinh, một là Vượng. Nó là ngày Mộ thì 
dùng cát của Tam hợp đầy đủ vậy. Nó là ngày 5inh, Vượng thì cát 
của thố vượng đáng gộp vào dùng. Vì vậy chia riêng ra mà phân 
biệt. lại Tam hợp là ngày Thành, Định, mà nghĩa dùng đều cớ bất 
đồng vÌ vậy phân ra thuộc các điều như sau, nếu có nghĩa kiêm dùng 
thì lại không hiềm gộp vào mà xét. 


LÂM NHẬT 
Nên: Dâng sớ, dâng biểu chương, lên quan nhậm chức, lâm 
chính sự, thân dân, bầy ra việc kiện tụng 
Xem nghĩa lệ 


DỊCH MÃ - THIÊN HẬU 


Nên: đế vương xuất hành, sai sứ, di chuyển 
Cộp càng với Thiên ân nên: Ban chiếu tuyên bố chính sự 


Gộp cùng với Nguyệt ân, Tứ tương, Thời đức nên ra lệnh cho 
công khanh, chiêu hiền. 


Lại là Thiên hậu, nên cầu thầy chữa bệnh, 


776 


Xét Dịch mã, Thiên mã đều là nghĩa dùng đi xa. 


Cựu bản bảo rằng: Dịch mã nên phong quan ban tước, ra lệnh 
cho công khanh, xuất hành nhậm chức, di chuyển; Thiên mã nên 
ban chiếu, phong quan chức, chiêu hiền, nên làm việc của chính phủ, 
đi xa xuất chỉnh, thì mất nghĩa của nó vậy. 

Nay lấy ngày đơ chỉ nên: Đế vương xuất hành, sai sứ, di chuyển, 
gộp cùng ngày cát thì ban ân sâu mà sau nên ban chiếu, gộp cùng 
với ngày cát thì phong quan chức, cử người chính trực, mà nên ra 
lệnh cho công khanh chiêu hiền, gộp cùng với ngày cát thÌ ban bố 
chính sự mà sau nên tuyên bố chính sự, thường là hòa hợp ổn thỏa. 

Thiên hậu xem ở nghĩa lệ, 


THIÊN MÃ 


Nên: Đế vương xuất hành, sai sứ, đi chuyển 
Gộp cùng với Thiên ân nên ban chiếu tuyên bố chính sự 


Gộp cùng với Nguyệt ân, Tứ tương, Thời đức nên ra lệnh cho 
công khanh, chiêu hiền. 


Nghĩa ››m ở Dịch mã. 


NGÀY KIÊN; BINH PHÚC ' 
Nên: Thi ân phong quan chức, ra lệnh cho công khanh, đế vương 
xuất hành, sai sứ, lên quan nhậm chức, lâm chính sự thân dân 
Gộp cùng với 'Thiên ân nên ban chiếu tuyên bố chính sự 


Lại là Binh phúc nên phủ dụ biên cảnh, kén tướng luyện binh, 
xuất quân. 


Xét ngày Kiến cùng với Vương Quan cùng nghĩa. 
Cựu bản, bảo chỉ nên thi ân phong quan chức, xuất hành. 


T77 


Còn cử người chính trực cùng với phong quan chức, sai sứ cùng 
với đế vương xuất hành, là việc cùng một lệ vÌ vậy tăng thêm. 

Ra lệnh cho công khanh, chiêu hiền, ban chiếu tuyên bố chính 
sự xem nghĩa ở Dịch mã. ¬ 

Trên cho thì dưới nhận, vì vậy đồng thời nên lên quan nhậm 
chức, lâm chính sự thân dân. 


Binh cát xem nghĩa lệ. 


NGÀY TRỮ - CÁT KỲ - BÌNH BẢO 


Nên: Giải trừ, tắm gồi, trang điểm dung nhan, cất tóc, cạo đầu, 
sửa móng tay chân, cầu thây chữa bệnh, quét đọn nhà cửa. 

Lại là Cát kỳ nên thi ân phong quan chức, cử người chính trực, 
sai sứ, đế vương xuất hành, lên quan nhậm chức, lãm chính sự thân 
dân. : ` 

Tháng mười gộp cùng với Thiên mã, nên ra lệnh công khanh, 
chiêu hiền (Dịch mã không gộp được với Cát kỳ). 

Lại là Bính bảo, nên phủ dụ biên cảnh, kén tướng luyện binh, 
xuất quân. 

Theo cựu bản ngày Trừ nên giải trừ, cầu thầy chữa bệnh, quét 
dọn nhà cửa, dùng theo nghĩa Trừ vậy. 

Tắm gội, các viện cũng là bỏ cũ dùng mới, vì vậy gộp vào nên 
làm như vậy. 

Nghĩa Cát kỳ - Binh bảo dùng thời vượng, vÌ vậy chỗ nên làm 
giống ngày Kiến. Xưa bảo rằng Cát kỳ nên làm việc binh, đại để lầm 
với Bình bảo. Lại bảo rằng nên kết mối bôn nhân, không dùng ở 
nghĩa, vÌ vậy xóa bỏ đi. 


778 


NGÀY MÃN - THIÊN VU - PHÚC ĐỨC 


Nên: Tăng thêm nhân khẩu, may đo, sửa kho tàng, đan dệt, 
khai trương, lập khế ước, hợp đồng giao dịch, nạp tiền của, mở kho 
tàng, xuất tiền của hàng hóa, trát vá tường, lấp hàm hố. 

Lại là Thiên vu, nên cúng tế, cầu phúc. 

Lại là Phúc đức, nên dâng sớ, dâng biểu chương, chúc mừng ban 


thưởng, thưởng người có công, mở yến tiệc, sửa cung thất, tu bổ 
thành quách 


Xét Mãn dùng nghĩa có phần vui vẻ, vì vậy chỗ nên làm mới 
như thế, 


Thiên vu xem ở nghĩa lệ. 


Nghĩa Phúc đức giống với Thời đức, cụ thể cả mà tính vi, vÌ vậy 
chỉ nên dâng sớ, và một số việc. 


Cựu bản không có yến tiệc, như vậy chưa chắc đã có nên làm 
việc chúc mừng ban thưởng mà không có yến tiệc. Lại bảo rằng 
Thiên vu nên chữa bệnh, cùng với ngày Mãn là chỗ kị, tự mâu 
thuần, vÌ vậy xóa bỏ. 


NGÀY BÌNH 
Nên: Sửa và trang trÍ tường, sửa sang đường Sá 
Nghĩa dùng các ngày Bình. 


NGÀY DỊNH - THỎI ÂM 


Wên: Làm lễ đội mũ, đeo thắt lưng 
Lại là Thời âm, nên vận dụng mưu tính, hoạch kế sách. 
Xét ngày Định là trong tam hợp nên làm lễ đội mũ, đeo thất 


779 


lưng, đà chọn nó thành cục, lại có nghĩa là dàng trong phương mà 
mật trời chưa ngả về Tây. 


Thời âm, xưa bảo nên hòa mục với con cháu, họp với họ hàng bè 
bạn thân thuộc về nghĩa không hợp, vì vậy xóa bỏ. 


NGÀY CHẤP 
Nên: Tróc nã, bát bớ, 


Sau Sương giáng trước Lập Xuân nên sản bát, sau Vũ thủy 
trước Lập Hạ nên đánh, bát cá 


Nghỉa dùng các ngày Chấp còn thuận theo thời nữa. 


NGÀY PHÁ 
Nên: Tìm thầy chữa bệnh, phá nhà, hủy tường 
Dùng nghĩa của ngày Phá 


NGÀY NGUY 


Nên: Phủ dụ biên cảnh, kém tướng luyện quân, kê giường. 
Sau Lập Đông, trước Lập Xuân nên chặt cây, đốn gỗ 

Sau Sương giáng trước Lập Xuân nên săn bắt 

Sau Vũ thủy trước Lập Hạ nên đánh, bất cá 


Xét ngày Nguy dùng An là nghỉa, vì vậy nên kê giường. Như vậy 
yên ổn không vong nguy, thì không có gì lớn bơn việc an cử vỗ về, 
huấn luyện. Chặt cây, sản bất, đánh cá. thời âm quá thịnh mà đương 
sát. Đều để nó tiết khí thuận theo mùa vậy. 


.NGÀY THÀNH - THIÊN HỶ - THIÊN Y 


Nên: Nhập học, phủ dụ biên cảnh, di chuyển, tu bổ đê điều, khai 
trương. 


780 


Lại là Thiên hỷ, nên thi ân, phong quan chức, cử người chính 
trực, chúc mừng ban thưởng, thưởng người có công, mở yên tiệc, sai 
sứ, đế vương xuất hành lên quan nhận chức, lâm chính sự thân dân, 
kết raối hôn nhân, đem đồ lễ dạm hỏi, lễ cưới đón dâu. 

Tháng năm gộp cùng với Thiên mã, nên ra lệch cho công khanh, 
chiêu hiền (Dịch mã không gộp được với Thiên bì). 

Lại là Thiên y, nên cầu thầy chữa bệnh. 

Xét Thành là tận cùng của hợp cục, Khai là bắt đầu của sinh 
khí, vì vậy ngày này nên nhập học là nghĩa bát đầu đã xem trọng 
kết thúc. Nên phủ dụ biên cảnh, công thành mà đã cúng tế lâu dài 
vậy. Di chuyển, tu bổ đê điều, khai trương đều dùng nghĩa Thành. 

Xưa Thiên hỷ bảo nên phong quan chức, tự nên lên quan. Nghĩa 
giống ngày Kiến. 


NGÀY THỦ 


Nên: Thêm nhân khẩu, nạp tiền của, trớc nã đuổi bất, nạp gìa 


Sau Sương giáng trước Lập Xuân nên săn bắt, 

Sau Vũ thủy trước Lập Hạ nên đánh bắt cá. 

Gộp cùng Nguyệt ân, Tứ tương, Thời đức, nên sửa kho tàng. 

Nghĩa dùng cho các ngày Thu, không có n£hía dùng cho việc tu 
tạo, vì vậy tất sau khi gộp cùng với Nguyệt ân, Tứ tương, Thời đức 
mới báo nên sửa kho tàng. Nếu là ngày Khai thì tuy nên tu tạo 
nhưng không được gộp với ngày Thu, nếu Dức hợp, Xá, Nguyện thì 
tự nên sửa kho tàng; lại không cần đợi gộp với ngày Thu. 

Mẫu thương nghĩa cũng như thế, 


781 


NGÀY KHAI - THỞ! DƯÓNG - SINH KHÍ 


Nên: Củng tế, cầu phúc, cầu tự, dâng sớ, dâng biểu chương, ban 
chiếu, ra ân sâu ân xá, thi ân phong quan chức, ra lệnh cho công 
khanh, chiêu hiền, cử người chính trực, thi ân huệ, chẩn cấp kẻ đơn 
côi, tuyên bố chính sự, làm việc từ thiện, giải oan uổng, khoan hoãn 
hình ngục, chúc mừng ban thưởng, thưởng người có công, mở yến 
tiệc chúc mừng, nhập học, sai sứ, đế vương xuất hành, lên quan 
nhậm chức, lâm chính sự, thân dân, di chuyển, giải trừ cầu thầy 

_ chữa bệnh, cát may, sửa cung thất, tu bổ thành quách, khởi tạo độag 
thổ, dựng cột, cất xà, khai trương, bố trí và sửa sang buồng sản phụ, 
khai mương, đào giếng, đặt cối xay giã, trồng trọt, chăn thả nuôi 
dưỡng, gia cầm. 

Xi: Chặt cây, đốn gỗ, săn bát, đánh cá, phá vỡ đất, an táng, cải 
táng 

Xét ngày Khai nhất dương bắt đầu sinh, vì vậy lại là Thời 
dương, lại là Sinh khí, ngày này tối cát. 

Cựu bản: chỗ nên làm không có các việc cúng tế, cầu phúc, cầu 

- tự, ra ơn sâu, phong quan chức, về nghĩa không được chu đáo, vì vậy 

bù vào. 

Không nói tới hôn sự, vÌ không hợp nghĩa vậy. 

Kị chặt cây, đốn gỗ sàn bất, sợ thương sinh khí 

Kị viện táng, là theo tục vậy. 


NGÀY BÉ 


Nên: Tu bổ đê điều, trát vá tường, lấp hầm hố 
Nghĩa dùng ngày Bế 


782 


LỤC HỌP 


Nên: Mở yến tiệc, kết nối hôn nhân, lễ cưới đón dâu, tăng nhân 
khẩu, đan đệt, gây ủ men, lập khế ước, hợp đồng giao dịch, nạp tiền 
của, nạp gia súc, an táng. 

Gộp cùng Nguyệt An, Tứ tương, Thời đức nên sửa kho tàng. 

Xét chỗ cát của Lục hợp không kém Thm hợp. 

Cựu bản chỉ bảo nên yến tiệc, kết nối hôn nhân, lập khế ước, 
hợp đồng giao dịch. 

Nay lấy nghĩa suy ra, chỗ nên làm thích đáng là như thế. 

Nên làm việc tang, xem Thiên nguyện 

Nên sửa kho tàng, xem ngày Thu 


LỤC NGHỊ 
Nên: Lâm chính sự, thân dân 
Xem nghĩa lệ. 
: NGŨ PHÚ 


Nên: Đan dệt, gây ủ men, khai trương, lập khế ước, hợp đồng 
giao dịch, nạp tiền của, mở kho tàng, xuất tiền của hàng hoá, trồng 
trọt, chăn thả nuôi dưỡng gia súc, gia cầm, nộp gia súc. 


Gộp cùng với Nguyệt ân, Tứ tương, Thời đức, nên sửa kho tàng. 
Cựu bản chỉ bảo nên khai trương, mở kho tàng, nạp tiền của. 


Nay xét ngày này có sinh khí, lại được nghĩa hợp, vì vậy chỗ nên 
làm thích đáng là như thế. 


THIÊN THƯÓNG 
Nên: Tăng thêm nhân khẩu, nạp tiền của, nộp gia súc. 
Gộp cùng với Nguyệt ân, Tứ tương, ngày Khai nên sửa kho tàng 


783 


(Thời đức không gộp được với Thiên thương). 
Nghia giống như ngày Thu. Như vậy nhân hợp mà có tên là 


Thương, vÌ vậy không dùng để tróc nã bắt bớ. 
BẤT TƯÔNG 


Nên: Làm lễ cưới đón dâu 
Xem nghĩa. lệ 


YÉN AN - KÍNH AN 


Nên: An thần 


NGỌC VŨ - KIM ĐƯỎNG 


Nên: Sửa nhà thờ 


PHẢ HỘ - PHÚC SINH - THÁNH TÂM 


Nên: Cúng tế, cầu phúc 


ÍCH HẬU - TỤC THẺ 


Nén: Củng tế, cầu phúc, cầu tự 
Chỗ nên làm của 9 thần, xem nghĩa lệ 


GIẢI THẦN 


Nên: Dâng biểu chương, sắp đặt việc kiện tụng, giải trừ 
Nay theo các việc từ tắm gội trở xuống, đều là loại giải trừ vậy. 


784 


Huống chỉ ngày Phá nên chữa bệnh, mà Giải thần lại cát ở Nguyệt 
Phá, vÌ vậy gộp vào nên như vậy. 


.TRỪ THẦN 
Nên: Giải trừ, tắm gội, trang điểm dung nhan, cạo đầu cất tóc, 
sửa móng tay chân, cầu thầy chữa bệnh, quét dọn nhà cửa. 
Nghĩa giống như ngày Trừ. 


NGỦŨ HỌP 
Nên: Mở yến tiệc, kết nối hôn nhân, lập khế ước, hợp đồng giao 
dịch. 
Xem nghĩa lệ 


NGÀY BẢO - NGÀY NGHĨA - NGÀY CHẾ 
Gộp cùng với cát thần, nên phủ dụ biên cảnh, kén tướng, luyện 
quân, xuất quân. 


Xét cựu bản bảo rằng ngày này nên làm việc quân, như vậy đến 
khi dùng vào việc đều không theo. Đại để nghia này quá hời hợt;, vì 
vậy tất nên gộp với cát thần rồi sau mới thích đáng. Nếu ngày 
Chuyên, ngày Phạt thì không nên như vậy. 

Gộp cùng với Dịch mã, Thiên mã cùng với cát thần mà sau mới 

nên ban chiếu; ý cũng giống như thế. 


THANH LONG, MINH ĐƯỜÒNG, KIM QUÏ 
BẢO QUANG, NGỌC DƯÒNG, TƯ MỆNH 


Gộp cùng với cát thần thì theo sở nghị, gộp cùng với hung thần 


785 


thì theo sở kị. - 
Theo sáu Hoàng đạo lấy được vị trí thích đáng là cát. Giống như 
nói về trật tự điển lễ (lễ lớn) không đến thì không nên làm. 


Cựu bản bảo rằng nên sửa cung thất, tu bổ thành quách, kết 
mối hôn nhân, tăng thêm nhân khẩu, thì không có nghĩa lệ nào có 
thể suy ra được. 


Nay phép chọn giờ bảo rằng mọi việc đều nên mà không chuyên 
nên việc gÌ, sáu Hác đạo cũng không chuyên ky việc gì. Nên là lấy lệ 
về giờ để đoán. 

Ô PHỆ 

Nên: Phá vỡ đất để an táng 

Ô PHÊ ĐỐI 
Nên: Phá võ đất để cải táng 


Xem nghĩa lệ 


NGÀY HÓI - TY 


Nên: Tắm gội 
dùng thuỷ vượng vậy 


NGÀY NGỌ - THÂN 


Sau Lập Đông trước Lập Xuân nên chát cây, đốn gỗ 
Ngọ: mộc chết - Thân: mộc tuyệt 


Bên trên là những chỗ nên làm 


786 


NGUYỆT KIỀN - TIỂU THỎI - THÔ PHÚ 


Kí: Cầu phúc, cầu tự, dâng sớ, dâng biểu chương, kết mối hôn 
nhân, đem đồ lễ đạm hỏi, giải trừ, trang điểm dung nhar, cạo đầu, 
cắt tóc, sửa móng tay chân, cầu thầy chữa bệnh, xây dựng cung 
thất, tu bổ thành quách, khởi tạo động thổ, dựng cột, cất xà, sửa kho 
tàng, xuất tiền của, hàng hoá, bố trí và sửa sang buồng sản phụ, phá 
nhà huỷ tường, chặt cây đốn gỗ trồng trọt, phá, vỡ đất an táng, câi 
táng. Tháng Giêng ngày Kiến lại kị xuất quân. 

Lại là Thổ phủ chuyên kị xây dựng cung điện, sửa cung thất, tu 
bổ thành quách, tu bổ đê điều, khởi tạo động thổ, sửa kho tàng, bố 
trí và sửa sang buồng sản phụ, khai mương đào giếng, đặt cối xay 
gìã, vá trát tường, trang trí tường, sửa sang đường xá, phá nhà hủy 
tường, trồng trọt, phá vỡ đất (để an táng). 

Gộp cùng với Thiên đức, Nguyệt đức, Thiên đức hợp, Nguyệt 
đức hợp, Thiên xá, Nguyệt ân, Tứ tương (Thiên ân không gộp được 
với Nguyệt kiến), chỉ kị xây dựng cung thất, sửa cung thất, tu bổ 
thành quách tu bổ đê điều, khởi tạo động thổ, sửa kho tàng, bố trí 
và sửa sang buồng sản phụ, khai mương, đào giếng, đặt cối xay giã 
vá trát tường, trang trí tường, sửa sang đường sá, phá nhà huỷ 
tường, chặt cây, đốn gố, trồng trọt, phá vỡ đất. Ngoài ra đều không 
kị. 

_ Tháng Mùi, ngày Kỷ mùi không thực hiện việc luận hợp cùng 
với Đức 

Tháng Tý, Ngọ có Nguyệt yếm trực, tháng Thìn, Ngọ, Dậu, Hợi 
có Nguyệt hình trực; theo Hình, Yếm mà luận. 

Tháng hai: Kỷ mão, tháng ba: Mậu thìn, tháng tư: Kỷ tị, tháng 
năm: Mậu ngọ, tháng tám: Kỷ dậu, tháng chín: Mậu tuất, tháng 
mười: Kỷ hợi, tháng mười một: Mậu tý là Âm đương Tiểu hội. 


787 


Tháng ba: Canh thìn, tháng chín: Giáp tuất là Âm vị mọi việc 
đều kị. s. 

Theo "Tuyển trạch Tông Kính" nơi rằng: "Kiến, Phá, Bình, Thu" 
theo tục phải kị, duy ngày Phá tối hung, ngày Kiến cát nhiều có thể 
dùng được". Lại bảo rằng: "Nguyệt kiến, là chủ chúng thần cát hung, 

chồng điệp cát tỉnh thì cát, chồng điệp hung tính thì hung". Đại để 
Nguyệt kiến vốn không phải là ngày hung. Nhưng lấy nó làm chủ 
lệnh khí từng tháng, vì thế có tên là Tiểu thời, như Thái tuế, không 
đám phạm vậy. Nếu gộp cùng với Đức hợp, Thiên xá,.Nguyệt ân, Tứ 
_ tương thÌ càng trợ giúp thêm cho cát thần, vì vậy động thổ, chặt cây 
đốn gỗ là lệ ngoài, còn nhất thiết đều không kị. Gặp Hình, Yếm thì 
theo Hình Yếm mà luận, cải hung Hình Yếm vì thế ở Nguyệt kiến 
càng quá chừng. 

Xưa kị ban chiếu tuyên bố chính sự, tương phản với nghía nên 
xuất hành; kị lên quan nhậm chứe, lâm chính sự thân dân tương 
phản với nghĩa nên phong quan chức; kị phủ dụ biên cảnh, kén 
tướng luyện quân, xuất quân với chỗ Binh phúc nên làm trong ngày 
đó là tự mâu thuẫn nhau, vỉ thế xoá bỏ. 

Dư+ng thác, Tiểu hội, Âm vị, nơi rõ ở điều nói về Nguyệt yếm ở 
dưới. 


NGUYỆT PHÁ - ĐẠI HAO 


Kị: Cầu phúc, cầu tự, dâng sớ, dâng biểu chương, ban chiếu thi 
ân phong quan chức, ra lệnh cho công khanh, chiêu hiền, cử người 
chính trực, tuyên bố chính sự, chúc mừng ban thưởng, thưởng người 
có công, mở yến tiệc, lễ đội mũ, đeo thất lưng, đế vương xuất bành 
sai sứ, phủ dụ biên cảnh, kén tướng luyện quân, xuất quân, lên quan 
nhậm chức, lâm chính sự thân dân, kết mối hôn nhân, đem đồ lễ 
dạm hỏi, lễ cưới đón dâu, tăng nhân khẩu, di chuyển, kê giường, 


T788 


trang điểm dung nhan, cạo đầu, cắt tóc, sửa móng tay chân, cắt 
mnay, xây dựng cung thất, sửa cung thất, tu bổ thành quách, tu bổ đê 
điều, khởi công động thổ, dựng cột lên xà, sửa kho tàng, đốt lò đúo, 
đan đột, gây ủ men, khai trương, lập khế ước, hợp đồng giao dịch, 
nạp tiền của, mở kho tàng xuất tiền của hàng hoá, bố trí và sửa 
sang buồng sản phụ, khai mương đào giếng, đặt cối xay giã, vá trát 
tường, lấp hầm hố, sửa, trang trí tường, chặt cây đốn gỗ, trồng trọt, 
nuôi thả gia súc gia cầm, nạp gia súc, phá vỡ đất an táng, cải táng. 

Lại là Đại hao, kị sửa kho tàng, khai trương, lập khế ước, hợp 
đồng, giao dịch nạp tiền của, mở kho tàng, xuất tiền của hàng hoá. 

Gộp cùng với Thiên đức, Nguyệt đức, Thiên đức hợp, Nguyệt 
đức hợp (Thiên xá, Thiên nguyệt không- gộp được với Nguyệt phá) 
vẫn còn phải kị, chỉ không kị cúng tế, ra ân sâu ân xá, thi ân huệ, 
chẩn cấp kẻ đơn côi, làm việc từ thiện, giải oan uổng, khoan hoãn 
hình ngục, nhập học, giải trừ, tắm gội, cầu thầy chữa bệnh, quét nhà 
cửa, sửa sang đường xá, phá nhà huỷ tường, tróc nã bát bớ, săn bắt, 
đánh cá. Ệ 

Tháng Tý, Ngọ: Thi sát trực, tháng Mùi Thân: Nguyệt hình trực 
gộp cùng với Nguyệt đức, Thiên đức hợp, Nguyệt đức hợp, không kị: 
cúng tế, ra ân sâu, ân xá các việc, vẫn kị giải trừ, cầu thầy chữa 
bệnh, phá nhà huỷ tường..Không cùng với Đức hợp, mọi việc đều kị. 

Tháng Mão Dậu: Thi sát trực, lại có Nguyệt yếm trực, tuy gộp 
hợp càng với Đức, mọi việc vấn đều phải ky. 

Tháng tư Quý hợi, tháng mười Đinh tị, là Âm đương giao phá 

Tháng sáu Quý sửu, tháng chạp Đinh mùi, là Dương phá. Âm 
xung 

Mọi việc cũng đều phải kị 


Xét Nguyệt phá là xung với Nguyệt kiến, lại là đất tuyệt khí của 
Nguyệt kiến, vÌ vậy mới kị như thế. Đức thần lâm vào đó mất lực 


789 


không có thể là phúc. Vi vậy gộp cùng mà vẫn còn phải kị. Nếu các 
việc cúng tế, ra ân sâu, thì không lấy xung, tuyệt làm hiềm, vì vậy 
gặp được thần nên dùng thì không kị, không đợi gộp cùng với Đức 
thần. Nếu Thi sát trực hoặc Nguyệt hình trực, thì hung đó đặc biệt 
quá chừng, vỉ vậy tất phải gộp với Đức thần mà sau mới không kị 
cúng tế, ra ân sâu, các việc, nếu không thì mọi việc đều phải kị. Nếu 
Thi sát trực, lại Nguyệt yếm trực, thời âm khí hết sức độc vÌ vậy tuy 
gộp cùng với Đức thần mà mọi việc đều phải kị. Âm đương giao phá, 
Dương phá, Âm xung, nói rõ ở điều nơi về Nguyệt yếm. 

Cựu bản không kị lễ cưới, đón dâu, đan đệt, mà kị tắm gội. Đại 
để lễ cưới đón dâu thòi xưa chỉ nên lấy ngày Bất tương, lại kị 
Chương quang, Vô kiều, Phục đoạn, Qui kị, Hồng sa; nếu lại kị các 
ngày Nguyệt phá, sợ rằng không có ngày có thể dùng được. Ấy là 
bất đắc di dùng thuật quyền nghỉ vậy. Nay theo Chương quang, Võ 
kiều... đều là câu chấp ở tục nói, ở tục kị mà không tránh đại hưng, 
đó là chỗ quyền nghỉ vậy, rất là chưa thoả đáng. Còn theo "Thông 
thư" giám bản, cho đến các phường bản, đều nói cưới gả đón dâu nên 
chọn ngày Bất tương, Thiên đức, Nguyệt đức, Thiên đức hợn, Nguyệt 
đức hợp là thượng cát. Lại nói ngày Thìn toàn cát, không có Bất 
tương cũng có thể dùng. Thì ngày cát để làm lễ cưới, đón dâu, vốn 
tự rất thoáng đạt, lại không dứt hẳn quyền nghi. Đan dệt, xửa chỉ 
nên dùng ngày Mãn, vốn tự ngày Phá không trực. Nay các ngày Tam 
hợp đều nên đan dệt, vì vậy ngày Phá trực thì kị. Nếu tắm gôi tầm 
thường là việc nhỏ thì về lý kị là không đáng. 


NGÀY BÌNH - TỪ THẦN 


Xi: Cầu phúc, cầu tự, dâng sớ dâng biểu chương, ban chiếu, thi 
ãn phong quan chức, ra lệnh cho công khanh, chiêu hiền cử người 
chính trực, tuyên bố chính sự, chúc mừng ban thưởng, thưởng người 


790 


có công, mở yến tiệc chúc mừng, lễ đội mũ đeo thắt lưng, đế vương 
xuất hành, sai sứ, phủ dụ biên cảnh, kén tướng luyện quân, xuất 
quân, lên quan nhậm chức, lâm chính sự thân dân, kết nối hôn 
nhân, đem đồ lễ dạm hỏi, lễ cưới đớn dâu, tăng nhân khẩu, di 
chuyển, kê giường, giải trừ, cầu thầy chữa bệnh, cắt may, xây dựng 
cung thất, sửa cung thất, tu bổ thành quách, tu bổ đê điều, khởi tạo 
động thổ, dựng cột lên xà, sửa kho tàng, đốt lò đúc, đan dệt, gây ủ 
men, khai trương, lập khế ước, hợp đồng giao dịch, nạp tiền của, mở 
kho tàng, xuất tiền của hàng hoá, bố trí và sửa sang buồng sản phụ, 
khai mương đào giếng, trồng trọt, chăn thả gia súc, gia cầm, nạp gia 
súc, phá vỡ đất an táng, cải táng. 

Chỉ không kị cúng tế, ra ân sâu, ân xá, thi ân huệ, chẩn cấp kẻ 
đơn côi, làm việc từ thiện, giải oan uổng, khoan hoãn hình ngục, 
nhập học, tắm gội, trang điểm dung nhan, cạo đầu cát tóc, sửa móng 
tay chân, đật cối xay giã, vá trát tường, lấp hàm hố, quét dọn nhà 
cửa, trang trí tường, sửa sang đường sá phá nhà, huỷ tường, chặt 
cây đốn gỗ, tróc nã đuổi bát, sản bất, đánh cá. 

Lại là Tử thần kị phủ dụ biên cảnh, kén tướng luyện quân, xuất 
quân, tăng thêm nhân khẩu, giải trừ, cầu thầy chữa bệnh, bố trí và 
sửa sang buồng sản phụ, trồng trọt, chăn thả đàn gia súc, gia cầm, 
nạp gia súc. 

Tháng Dàn, Thân, Tị, Hợi ngày Tương trực; thang Hợi lại là 
Thời đức, Lục hợp trực; chỉ kị phủ dụ biên cảnh, kén tướng luyện 
quân, xuất quân, cầu thầy chữa bệnh, ngoài ra đều không kị. Tháng 
Thân Nguyệt hại trực, gộp cùng với Thiên đức, Thiên đức hợp, cũng 
chỉ kị phủ dụ biên cảnh, kén tướng luyện quân, xuất quân, cầu thầy 
chữa bệnh. Ngoài ra đều không kị. Không gộp cùng với Đức hợp, 
như thường lệ. Tháng Dần, Tị, Nguyệt hình trực, theo Nguyệt hình 
mã luận. 


791 


Tháng Tý, Ngọ, Mão, Dậu, Thiên lại trực. Tháng Mão Dậu gộp 
cùng với Nguyệt đức, tháng Ngọ gộp cùng với Nguyệt đức hợp, phàm 
chỗ phải kị thì không chú thích là nên làm, chỗ nên làm cũng không 
chú thích là phải kị. Không gộp với Đức hợp thì theo như lệ thường. 
Tháng Tý lại có Nguyệt hình trực, luận theo Nguyệt hình. . 

Tháng Thỉn, Tuất, Sửu, Mùi có Nguyệt sát trực, luận theo 
Nguyệt sát. 

Xét ngày Bình là âm khi Nguyệt kiến đã đến đất tận cùng. Nó 
là thứ hung so với Nguyệt phá. Duy chỉ nơ là khí tận, vì vậy phần. 
nhiều kị giải trừ, cầu thầy chữa bệnh, mà không kị chặt cây đốn gỗ. 
Duy có nơ là thứ so với Nguyệt phá, vì vậy không kị trang điểm 
dung nhan, cạo đầu cát tóc, sửa móng tay chân, đặt cối xay giã, vá 
trát tường, lấp hầm hố, trang trí tường. 

Lại theo "Tuyển trạch Tông Kính" nơi rằng: "Ngày Bình, Thu 
gộp cùng với hai Dức, cớ thể đùng". Lại nơi rằng: "Cát nhiều có thể 
dùng". Đại để ngày Bình là nguyệÝ kiến, âm khí đã tận, chính la lời 
của các Kiến Trừ gia, mà chẳng phải khí tam hợp của bốn mùa đều 
đã tận, 

Tháng Hợi, ngày Tương trực, lại có Lục hợp. Thời đức trực, tức 
là không gộp cùng với Đức, Nguyện; cát của nó đã đủ để tháng 
hung, vÌ vậy chỉ kị việc quân, chữa bệnh, ngoài ra đều không kị. Gộp 
cùng với Đức, Nguyện, không đợi nơi vậy. 

Tháng Thân, tuy cũng là ngày Tương, như vậy Nguyệt hại trực, 
cát không đè được hung, mà gộp cùng với Đức thần, thì cát thắng. 
VÌ vậy cũng theo Đức thần mà nên làm việc gì, chỉ kị việc quân, 

_chữa bệnh, ngoài ra đều không kị. Nếu không gộp với Đức thần, thì 
theo như lệ thường. 

Tháng Tị tuy cũng có Lục hợp trực, như vậy có Nguyệt hình 
trực. Tháng Dần đã không có Lục hợp, lại có Nguyệt hình trực. 


792 


Ngày Bình đó hung quá chừng, vì vậy luận theo Nguyệt hình. 


Tháng Tý, Ngọ, Mão, Dậu, Thiên lại trực, là tử địa tam hợp 
ngày Bình lại là Tử thần, chính là chết thực, gộp với Đức thần, cát 
hung chỉ đủ chống chọi nhau, vÌ vậy đã kị thì không nên làm, đã nên 
làm thỉ không kị. Nếu không gộp cùng với Đức thần, thì theo-lệ 
thường. _ 

Tháng Tý, Nguyệt hình lại trực, tháng Thìn Tuất Sửu Mùi 

- Nguyệt sát trực, hung của nó ở ngày BÌnh đều quá thậm, vì vậy luận 
theo Hình, Sát. 


Đem cái cát của tháng Hợi mà theo đó kị việc 'quân, chữa bệnh, 
thậm trọng với việc chống tật bệnh. 

Lại theo cựu bản, phàm cát thần gặp hung sát đều theo sở kị mà 
không theo sở nghi, không những không phân ra cát hung lớn nhỏ, 
tức là chỗ kị hung sát, các tháng đều giống nhau, không phân biệt 
khinh hay trọng, về lý vốn đã thuộc về không hợp, ở việc càng là bất 
tiện. Tức lã chỉ có luận về hung sát, các tháng suy vượng cũng 
không giống nhau. Hơn nữa lại cát gộp cùng với cát, hung gộp cùng 
với hung, cát trở lại gộp chung với hung, tính tỉnh khí lực của nớ, 
cho đến chỗ sâu xa cũng không như nhau, cũng an theo một lệ mà 
kị chung cả như vậy sao? Nay các ngày Trừ, Kiến, Phá... đan xen, đọ . 
sức với nhau điều lệ đơn sơ dễ hiểu, với các ngày chuyên kị, cũng coi 
sơ không cần phân biệt. 

Ngoài ra còn phân làm sáu bậc: : 

Bạc thượng: cát đủ tháng hung thì theo sở nghĩ, không theo sở 
kị. 

Thượng thứ: cát đủ chống hung, gặp Đức theo sở nghi, không 
theo. sở kị; không gặp theo nghỉ cũng kị theo. 

Bậc trung: cát không chống được hung, gặp Đức thi cát thắng 
theo nghi, không theo kị; không gặp theo kị, không theo nghỉ. 


793 


Thứ trung: hung thắng được cát, gập Đức bát đầu có thể chống 
chọi được, theo nghi không theo kị, không gặp theo kị, không theo 
nghỉ. 

Bậc hạ: hung lại gặp hung, gặp Dức theo kị, không theo nghỉ; 
không gặp mọi việc đều phải kị. 

Bậc tối hạ: hung lại chồng điệp đại hung, gặp Đức vẫn phải kị 
mnọi việc, 

Như vậy sau khi xét cát hung khính trọng, đều có phân biệt, mà 
dùng được yên ổn, dùng để làm việc, theo hay tránh đi nới đều ổn 
thoả, 


Biểu lệ cùng với lệ ở sau. 


NGÀY THUƯ 


Kị: Cầu phúc, cầu tự, đâng sớ dâng biểu chương, ban chiếu, thi 
ân phong chức, ra lệnh cho công khanh, chiêu hiền cử người chính 
trực, tuyên bố chính sự, chúc mừng ban thưởng, thưởng người có 
tông, mở yến tiệc, lễ đội mũ đeo thất lưng, đế vương xuất hành, sai 
sứ, phủ dụ biên cảnh, kén tướng luyện binh, xuất quân, lên quan 
nhậm chức, lâm chính sự thân dân, kết mối hôn nhân, đem đồ lễ 
dạm hỏi, lễ cưới đớn dâu, di chuyển, kê giường, giải trừ, cầu thầy 
chữa bệnh, cát may, xây dựng cung thất, sửa cung thất,.tu bổ thành 
quách, tu bổ đê điều, khởi tạo động thổ, dựng cột lên xà, đốt lò đúc, 
đan đệt, gây ủ men, khai trương, lập khế ước, hợp đồng giao dịch, 
mở kho tàng, xuất tiền của hàng hoá, bố trí và sửa sang buồng sản 
phụ, khai mương đào giếng, phá vỡ đất, an táng, cải táng. 

Chỉ không kị cúng tế, ban ơn sâu, ân xá, thi ân huệ, giải oan 
uổng khoan hoãn hình ngục, nhập học, tăng thêm nhân khẩu, tắm 
gôi. trang điểm duñg nhan, cạo đầu cắt tóc, sửa móng tay chân, sửa 


184 


kho tàng, nạp tiền của, đặt cối xay giã, vá trát tường, lấp hầm hố, 
quét dọn nhà cửa, trang trí tường, sửa sang đường xá, phá nhà huỷ : 
tường, chặt cây đốn gỗ, trốc nã đuổi bắt, sản bát, đánh cá, trồng 
trọt, chăn thả gia súc gia cầm, nạp gia súc. 

Tháng Dần, Thân, Tị, Hợi, Kiếp sát trực, luận theo Kiếp sát. 

Tháng Tý, Ngọ, Mão, Dậu, Đại thời trực. Tháng Tý Ngọ gộp 
cùng với Nguyệt đức hợp, tháng Dậu gộp cùng với Nguyệt đức, phàm 
chỗ phải kị thì không chú là nghỉ, chỗ nghỉ cũng không chú là phải 
kị. Không gộp cùng với Đức hợp, theo lệ thường. Tháng Mão, tháng 
Sửu Tuất đều có Nguyệt hình trực, luận theo Nguyệt hình. Tháng 
Thìn Tuất gộp cùng với Đức hợp, chỉ kị phủ dụ biên cảnh, kén tướng 
luyện binh, xuất quân, cầu thầy chữa bệnh, ngoài ra đều không kị. 
Không gộp với Đức hợp, theo như lệ thường. 

Xét ngày Thu là dương khí nguyệt kiến đã tới đất tận cùng, vì 
vậy chỗ kị cùng với ngày Bình giống nhau. Không kị tăng thêm nhân 
khẩu, sửa kho tàng, nộp tiền của, nộp gia súc, đấy là chỗ nên làm 
của ngày Thu. Không kị trồng trọt chăn thả gia súc gia cầm, Bình ở 
trước Định, Định là Tử khí, Bình là Tử thần; Thu tại trước Khai, 
Khai là Sinh khí. Thu cũng có ý là sinh, vì vậy tuy không nên làm 
mà cũng không kị. Như vậy ngày Thu là chỗ dương khí tận, nghĩa 
này cùng với ngày Bình cùng giống nhau. Như vậy chỗ nên làm hay 
kị của nó, dùng hay bỏ cũng sơ sơ giống như lệ của ngày Bình. 

Tháng Dần, Thân, Tị, Hợi Kiếp sát trực, vỉ vậy luận theo Kiếp 
sát. Tháng Dần, Thân, Lục hợp trực, tháng TỊ, Hợi, Lục hại trực, 
tháng Hợi, Thân như lệ của ngày Bình. Tháng Ty, Ngọ, Mão, Dậu 
Đại thời trực, là tam hợp bại địa. So với ngày Bình có Thiên cương 
trực thì nhẹ hơn một chút. Như vậy ngày Bình của bốn tháng vẫn là 
tương khí, ngày Thu là hưu khí, cái hung của nó vẫn như nhau, vÌ 
vậy như lệ của ngày Bình, ở tháng Tý, Ngọ, Mão, Dậu. Tháng Mão 


795 


lại có Nguyệt hình trực cái hung của nó ở ngày Thu thật hết mức. 
Vì vậy, theo Nguyệt hình luận, như ngày Bình của tháng Tý, theo lệ 
của Nguyệt hình. Tháng Sửu, Tuất không có cát khác mà có Nguyệt 
hÌnh trực, vì vậy như ngày Bình tháng Dần theo lệ của Nguyệt hình. 
Tháng Thìn, Mùi không có cát khác, cũng không có hung khác, vì 
vậy theo như lệ của ngày Bình tháng Thân. 


NGÀY MÃN - THIÊN CẤU 


Kị: Thi ân phong chức, ra lệnh cho công khanh, chiêu hiền cử 
người chính trực, lên quan nhậm chức, lâm chính sự thân dân, kết 
mối hôn nhân, đem đồ lễ đạm hỏi, cầu thầy chữa bệnh.. 

Tháng Dần Thân ngày Thủ trực, tháng Tý, Ngọ, Mão, Dậu ngày 
Tương trực gộp cùng với Nguyệt đức, Thiên đức hợp, Nguyệt đức 
hợp Nguyệt ân, Tứ tương (Thiên xá, Thiên nguyện không gộp được 
với ngày Mãn), thì không kị. 

Tháng Thìn, Tuất, Sửu, Mùi, Thi sát trực, luận theo Thi sát, 

Tháng Tị, Hợi, Nguyệt yếm trực, luận theo Nguyệt yếm. 

Tháng Thân lại là Thiên cẩu, kị cúng tế, gộp cùng với Đức hợp 
vẫn còn kị. 

Xét Mãn là khí tràn trề, vì vậy chỗ phải kị như thế 

Tháng Dần, Thân ngày Thủ trực, tháng Tý Ngọ Mão Dậu ngày 
Tương trực, gộp cùng với Đức hợp, Nguyệt ân, Tứ tương thì vượng 
khí phát ra là đức sáng rực rỡ mà đầy, không thể ác được, vÌ vậy 
không kị. Tháng Thìn, Tuất, Sửu, Mùi, ngày Dân trực, như vậy Tai 
sát trực là thời của tam hợp vô khí, Nguyệt ân, Tứ tương lại trở lại 
tiết khí ra, không đủ là cát. Tháng Tý, Ngọ, Nguyệt yếm trực, 
chuyển lấy theo Cang là hung, vÌ vậy đều theo trọng luận. 

Cựu bản gộp kị với dâng sớ, dâng biểu chương, cùng với ngày này 


796 


có phúc đức là chỗ nên làm tựa như tnâu thuần nhau, vì vậy xoá bỏ. 
Thiên cẩu xem nghĩa lệ. 


NGÀY BỀ - HUYẾT CHI 


Ki: Dâng sớ, dâng biểu chương, bạn chiếu, thi ân phong chức, ra 
lệnh cho công khanh, chiêu hiền, tuyển người chính trực, tuyên bố 
chính sự, chúc mừng ban thưởng, thưởng người có công, mở yến tiệc, 
đế vương xuất hành, sai sứ; xuất quân, lên quan nhậm chức, lâm 
chính sự thân dân, kết mối hôn nhân, đem đồ lễ dạm hỏi, lễ cưới, 
đón dâu, tăng thèm nhân khẩu, di chuyển, kê giường, cầu thầy chữa 
bệnh, xây dựng cung thất, sửa cung thất, khởi tạo động thể, dựng 
cột lên xà, khai trương, mở kho tàng, xuất tiền của hàng hoá, bố trí 
và sửa sang buồng sản phụ, khai mương đào giếng. 

Lại là Huyết chi, chuyên kị châm cứu. 

Tháng Tý, Ngọ, Mão, Dậu, ngày Vương trực, tháng Thìn, Tuất, 
Sửu, Mùi ngày Quan trực, Thiên Lại cùng với Thiên đức, Nguyệt 
đức, Thiên đức hợp, Nguyệt đức hợp, Thiên xá, Thiên nguyệt, theo 
như lệ thường. 

_—_ Tháng Dần, Thân, Tị, Hợi, Nguyệt sát trực, luận theo Nguyệt 
sát. 

Xét ngày Bế vốn không phải là hung, nhưng dùng trước Kiến có. 
nghĩa là thu liễm lại nghỉ ngơi, cho nên kị như thế. Như vậy thu 
liễm lại nghỉ ngơi chính là chỗ dùng tự nhiên của trời đất, vì vậy 
ngày Vương tháng Tý Ngọ, Mão Dậu cát, củng là một hạng với 
tháng Thìn Tuất Sửu Mùi Thiên lại trực... Gộp cùng với Đức hợp, 
Xá, Nguyện, tuy không chú phải kị, cũng không chú là nên làm, 
không thì theo như lệ thường. 

Tháng Dần, Thân, Tị, Hợi, ngày Bế chưa chắc đã giao bản thời 


797 


lệnh, chính là thời đang thu liễm nghỉ ngơi. Lại còn Nguyệt sát trực, 
vì vậy luận theo Nguyệt sát. 

Ngày Mãn kiêm dùng Nguyệt ân, Tứ tương mà ngày Bế không 
dùng, đương còn bế không dùng phát sinh. 

Cựu bản không kị xuất hành, xuất quân. Nay lấy nghĩa suy ra, 
việc xuất hành cùng với nhậm chức cùng một lệ, xuất quân còn lớn 
hơn xuất hành, vì vậy gộp lại cùng phải kị 


KIẾP SÁT 

tu; Cầu phúc, cầu tự, đảng sớ dâng biểu chương, ban chiếu, thi 
ân phong chức, ra lệnh cho công khanh, chiêu hiền, cử người chính 
trực, tuyên bố chính sự, chúc mừng ban thưởng, thưởng người có 
công, mở yến tiệc, lễ đội mũ đeo thất lưng, đế vương xuất hành, sai 
sứ, phủ dụ biên cảnh, kén tướng luyện binh, xuất quân, lên quan 
nhậm chức, lâm chính sự thân dân, kết mối hôn nhân, đem đồ lễ 
dạm hỏi, lễ cưới đón dâu, tăng thêm nhân khẩu, đi chuyển, kê 
giường, trang điểm dung nhan, cạo đầu, cắt tóc, sửa mớng tay 
chân, cầu thầy chữa bệnh, cắt may, xây dựng cung thất, sửa cung 
thất, tu bổ thành quách, tu bổ đê điều, khởi tạo động thổ, dựng cột 
lên xà, sửa kho tàng, đốt lò đúc, đan đệt, gây ủ men khai trương, lập 
khế ước, hợp đồng giao dịch, nạp tiền của, mở kho tàng xuất tiền 
của hàng hoá, bố trÍ và sửa sang buồng sản phụ, khai mương đào 
giếng, đặt cối xay giã, vá trát tường, lấp hầm hố, trang sức tường, 
phá nhà huỷ tường, trồng trọt, chăn thả gi\ súc gia cầm, nạp gia 
súc, phá vỡ đất, an táng, cải táng. 

Chỉ không kị: cúng tế, ban ơn sâu ân xá, thi ân huệ, chẩn cấp ké 
đơn côi, làm việc từ thiện, giải oan uổng, khoan hoãn hÌnh ngục, 
nhập học, tắm gội, quét dọn nhà cửa, sửa sang đường xá, chặt cây 
đốn gỗ, tróc nã đuổi bát, sản bát, đánh cá. 


798 


Tháng. Dần. Thân. Tị, Hợi ngày Thu trực, là nguyệt lệnh Trường 
sinh tháng Dần, Thân, lại có Lục hợp trực, chỉ kị phủ dụ biên cảnh, 
kén tướng luyện quân, xuất quân, cầu thày chữa bệnh, ngoài ra đều 
không kị. Tháng Tị, Hợi, Nguyệt hại trực cùng gộp với Nguyệt đức 
hợp, Thiên đức, chỉ kị phủ dụ biên cảnh, kén tướng luyện quân, xuất 
quân, cầu thày chữa bệnh, ngoài ra đều không kị, Không gộp cùng 
với Đức thần, hễ là chỗ kị thì không chú là nên làm, nếu là nên 
làm cũng không chú là phải kị. Không gộp cùng với Đức bợp, theo 
như lệ thường. 

Xét tam sát là tam hợp địch đối: Kiếp sát là tuyệt địa, Tai sát là 
chỉnh xung, Nguyệt sát là tận địa, vì vậy kị giống như Nguyệt phá. 
Lại kị giải trừ, cầu thầy chữa bệnh, phá nhà hủy tường. Nhưng tạm 
hợp thư thả hoãn lại ở Nguyệt kiến, chẳng bằng Nguyệt phá không 
thể giải được. 

Tháng Dần, Thân, Tị, Hợi, ngày Thu trực, như vậy thật là 
Trường sinh của Nguyệt lệnh, tháng Dần Thân lại có Lục hợp trực, 
sinh thì không tuyệt, hợp thì không bị cướp mất, tức là không gộp 
cùng với Đức, Nguyện, chỗ cát đó đã đủ để thắng hung, vì vậy chỉ kị 
việc quân, chữa bệnh, ngoài ra không kị. Mà ngày Thu càng không 
đáng nói. Tháng Tị, Hợi tuy cũng là Trường sinh, như thể đã chẳng 
có Lục hợp, lại cố Lục hại trực, cát không chống được hung, mà gộp 
cùng với Đức thần, thì cát thắng, vÌ vậy cũng chỉ kị việc quân, chữa 
bệnh, ngoài ra không kị, không thì theo như lệ thường. 

Tháng Thìn, Tuất, Sửu, Mùi, ngày Trừ, ngày Tương trực là thời 
bản lệnh vượng tướng, của cái cát riêng đó, có thể dùng, Gộp với 
Đức hợp, thì lại đem can cát tam hợp để vượt qua, không đáng trở 
lại lấy tuyệt để luận, vì vậy cũng chỉ kị việc quân, chữa bệnh, ngoài 
ra đều không kị. Nếu không gộp cùng với Đức thần, thì cát hung chỉ 
đủ để chọi nhau, vì vậy kị thì không nên làm, theo làm thì không kị. 


709 


Tháng Tý Ngọ Mão Dậu, ngày Chấp trực, chính là tuyệt địa của 
bản lệnh, chính là chân tuyệt, gộp với Đức thần, cát hung chỉ đủ 
chọi nhau, vÌ vậy theo kị thì không nên làm, theo làm thì không kị. 
Không gộp cùng với Đức thần, thì hầu như chỉ có cái hung của Kiếp 
sát, vì vậy theo như lệ thường. 


TAI SÁT - THIÊN HOÄ 


Kị: Giống như Kiếp sát 

Lại là Thiên Hoả, kị lợp dọi nóc nhà tranh 

Tháng Dần, Thân, Tị, Hợi, ngày Khai trực 

Tháng Thìn, Tuất, Sửu, Mùi, ngày Mãn trực 

Gộp cùng với Thiên đức, Nguyệt đức, Thiên đức hợp, Nguyệt 
đức hợp (Xá, Nguyện không gộp được với Thi sát), chỉ kị phủ dụ biên 
cảnh, kén tướng luyện quân, xuất quân, cầu thầy chữa bệnh, ngoài 
ra đều không kị. 

Tháng Dần, Thân, Tị, Hợi, không gộp cùng với Đức thần, phàm 
chỗ đã kị thì không chú là nên làm, đã là chỗ nên lăm cũng không 
chú là phải kị. 

Tháng Thìn, Tuất, Sửu, Mùi, không gộp cùng với Dức thần theo 
như lệ thường. 

Tháng Tý, Ngọ, Mão, Dậu ngày Phá trực, luận theo Nguyệt phá. 

Xét Thị sát là tam hợp chính xung, cái hung của nớ càng qúa 
chừng so với Kiếp sát, vÌ vậy lấy cái cát của ngày Khai ở các tháng 
Dần Thân Tị Hợi mà không có Đức không thể đem giải cái hung của 
chính xung, chuyển không so được ngày Thu với Kiếp sát. Tháng 
Thìn, Tuất, Sửu, Mùi, ngày Mãn trực so với ngày Trừ của Kiếp sát 
cũng lại là thứ thôi. 

Tháng Tý, Ngọ, Mão, Dậu Nguyệt phá trực, càng không có thể 
nói là giống như ngày Chấp với Kiếp sát. Vì vậy, so với Kiếp sát đều 
kém một bậc, ấy vốn là cái hung của Thi sát, cũng là đất của nó vốn 


300 


vô khí, vô cát thần trợ ích, nên như vậy. 


NGUYỆT SÁT - NGUYỆT HƯ 


Kị: Giống như Kiếp sát 

Lại là Nguyệt hư kị sửa kho tàng, mở kho tàng xuất tiền của, 
hàng hoá. 

Tháng Mão, Dậu, Lục hợp trực, gộp cùng với Nguyệt đức, Thiên 
nguyện chỉ kị phủ dụ biên cảnh, kén tướng luyện quân, xuất quân, 
cầu thầy chữa bệnh, ngoài ra đều không kị. Không gộp cùng với 
Đức, Nguyện hễ là chỗ kị thì không chú nên làm, chỗ nên làm thì 
không chú phải kị. 

Tháng Tý, Ngọ, Nguyệt hại trực, gộp cùng với N, guyệt đức hợp, 
phàm chỗ kị thì không chú nén làm, chỗ nên làm cũng không chú 
phải kị. Không cùng với Đức hợp, theo như lệ thường. 

Tháng Dần. Thân T¡ Hợi, ngày Bế trực; tháng Thìn, Tuất, Sửu, 
Mùi, ngày Bình trực cùng gộp với Thiên đức, Nguyệt đức, Thiên đức 
hợp, Nguyệt đức hợp, theo như lệ thường, không gộp cùng Đức hợp, 
mọi việc đều phải kị. 

Xét cái hung của Nguyệt sát cùng với Kiếp sát giống nhau, mà 
chỗ ngày trực thì đều dưới một bậc. 

Tháng Mão, Dậu, ngày Nguy trực, tuy cũng có Lục hợp trực, 
như vậy chẳng phải Trường sinh, cát hung chỉ đủ chống nhau, vì vậy 
gộp cùng với Đức, Nguyện mà sau theo Đức, Nguyện có chỗ nên 
làm, không có thì không nên làm cũng không phải kị, ấy là so với 
Kiếp sát ở tháng Dần, Thân có Lục hợp trực còn dưới một bậc. 

Tháng Tý, Ngọ, đã không có Lục hợp lại có Lục hải trực, gộp 
cùng với Đức hợp, cát hung chỉ đủ chọi nhau, vÌ vậy không nên làm 
mà cũng không phải kị, không thì theo lệ thường. Như thế là so với 


801 


Kiếp sát ở tháng Tị, Hợi có Nguyệt hại trực cũng còn đưới một bậc. 

Tháng Dân, Thân, Tị, Hợi, ngày Bế trực; tháng Thìn Tuất Sửu 
Mùi, ngày Bình trực; ngày Bế là chỗ tận cùng của Nguyệt kiến; ngày 
Bỉnh là chỗ tận cùng của tháng âm; Nguyệt sát là tận cùng của tam 
hợp, hung lại gặp hung; so với Kiếp sát ở các tháng Tý, Ngọ, Mão, 
Dạu chính là thời tuyệt của bản lệnh cũng dưới một bậc. Đại để 
tuyệt lệnh trực của Kiếp sát cùng với Thiên lại trực của ngày Bình 
vốn là một tử, một tuyệt mà Bình, Bế trực của Nguyệt sát thì là 
lưỡng tận, cùng với Thi sát ngộ Nguyệt phá... vì vậy gộp với Đức 
thần mà sau vẫn theo như lệ thường, không thì mọợi việc đều phải kị. 

Lại theo cựu bản, Kiếp sát chỉ kị việc quân, lên quan, kết mối 
hôn nhân, xuất nhập buôn bán; Thi sát chỉ kị việc quân, dâng biểu 
chương, lên quan, Nguyệt sát chỉ kị yến tiệc, trồng trọt, chăn thả gia 
súc gia cầm, không luận nghĩa của nớ. Còn Tuế tam sát với Tuế phá 
cùng hung, có thể lấy cát để chế, nghía của Nguyệt tam sát vốn 
tương thông. 

Nay là loại suy ra mà phân biệt hung riêng gần như tất cả trật 
tự đều thông suốt vậy cùng ngày Nguy không kị chặt cây đốn gỗ 
nghĩa giống nhau. 


NGUYỆT HÌNH 


Kị: Cầu phúc, cầu tự, dâng sớ dâng biểu chương, ban chiếu, thi 
ân phong chức, ra lệnh cho công khanh, chiêu hiền, cử người chính 
trực, tuyên bố chính sự, chúc mừng ban thưởng, thưởng người có 
công, mở yến tiệc, lễ đội mũ đeo thất lưng, đế vương xuất hành, sai 
sứ, phủ dụ biên cảnh, kén tướng luyện quân, xuất quân, lên quan 
nhậm chức, lâm chính sự thân dân, kết mối hôn nhân, đem đồ lễ 
dạm hỏi, lễ cưới đớn dâu, tăng thêm nhân khẩu, di chuyển, kê 
giường, giải trừ, trang điểm dung nhan, cạo đầu, cất tóc, sửa móng 


802 


tay chân, câu thầy chữa bệnh, cắt may, xây dựng cung thất, sửa 
cung thất, tu bổ thành quách, tu bổ đê điều, khởi tạo động thổ, dựng 
cột lên xà, sửa kho tàng, đốt lò đúc, đan dệt, gây ủ men, khai 
trương, lập khế ước, hợp đồng giao dịch, nạp tiền của, mở kho tàng 
xuất tiền của hàng hoá, bố trí và sửa sang buồng sản phụ, khai 
mương đào giếng, kê cối xay giã, vá trát tường, lấp hầm hố, trang 
sức tường, phá nhà huỷ tường, trồng trọt, chăn thả gia súc gia cầm, 
nạp gia súc, phá vỡ đất, an táng, cải táng. 

Chỉ không kị: cúng tế, ra ơn sâu ân xá, thi ân huệ, chẩn cấp kẻ 
đơn côi, làm việc từ thiên, giải oan uổng, khoan hoãn hình ngục, 
nhập học, tắm gội, quét dọn nhà cửa, sửa sang đường xá, chặt cây 
đốn gỗ, tróc nã đuổi bắt, săn bất, đánh cá. 

Tháng Tị, Ngày Bình, ngày Tương, Lục hợp trực gộp cùng v ới 
Nguyệt đức, Thiên đức hợp, Thiên nguyện, chỉ kị: phủ dụ biên cảnh, 
kén tướng luyện quân, xuất quân, cầu thầy chữa bệnh, ngoài ra đều 
không kị. Không gộp cùng với Đức, Xá, hễ là chỗ kị thì không chú là 
nên làm, chỗ nên làm thì không chú là phải kị. 

Tháng Dần, ngày Bình, ngày Tương, Lục hại trực; tháng Thìn 
Dậu Hợi ngày Kiến trực; tháng Sửu,, Tuất, ngày Thu trực, gộp cùng 
với Thiên đức, Nguyệt đức, Thiên đức hợp, Nguyệt đức hợp; hể chỗ 
kị thì không chú là nên làm, chỗ nên làm không chú là phải kị. 
Không gộp cùng với Đức hợp, theo lệ thường. 


Tháng Tý, ngày Bình, Thiên lại trực; tháng Mão ngày Thu, Đại 
thời trực tháng Mùi, Thân, Nguyệt phá trực. Gộp cùng với Đức hợp, 
theo như lệ thường. Không gộp cùng Dức hợp, mọi việc đều phải kị. 

Tháng Ngọ, Nguyệt yếm trực, luận theo Nguyệt yếm 

Xét Nguyệt hình là đất hình thương của Nguyệt kiến. Vì vậy chỗ 
phải kị với Thm sát giống nhau, mà chỗ nó trực lại toàn là ngày 
Kiến, Phá, Bình, Thu, duy tháng Tị có ngày Tương, Lục hợp trực, 


803 


cát hung đủ để chống nhau, gộp cùng với Đức, Nguyện thì hóa hung 
làm cát, vÌ vậy theo chỗ nên làm của Dức, Nguyệt chỉ kị việc quân, 
chữa bệnh, ngoài ra không kị. Không gộp cùng với Đức, Nguyện, thì 
không nên làm, mà cũng không phải kị. Tháng Dần tuy cũng có 
ngày Tương trực, như vậy đã không có Lục hợp lại có Lục hại trực 
cho tới ngày Kiến của tháng Thìn, Dậu, Hợi; ngày Thu của tháng 
Đửu, Tuất đều là cát không thắng hung, lấy Đức thần trợ giúp, như 
vậy sau cát hung chọi nhau, vÌ thế gộp cùng với Dức thần mà sau 
mới không nên làm mà cũng không phải kị, không thì tất cả theo 
như lệ thường. Nếu tháng Tý, ngày Bình, Thiên lại trực; tháng Mão, 
ngày Thu, Đại thời trực; tháng Mùi, Thân, Nguyệt phá trực thì đều 
là hung lại gặp hung, vÌ vậy gộp cùng với Đức thần mà sau vẫn theo 
như lệ thường; không thì mọi việc đều phải kị. Tháng Ngọ, Nguyệt 
kiến, Nguyệt yếm trực càng hung hơn, vì vậy luận theo Nguyệt yếm. 

Cựu bản chỉ kị việc quân, kết mối hôn nhân, nuôi thả gia súc gia 
cầm, chẳng phải thế. 


NGUYỆT HAI 


Kị: Cầu phúc, cầu tự, dâng sớ dâng biểu chương, chúc mừng ban 
thưởng, thưởng người có công, mở yến tiệc, phủ dụ biên cảnh, kén 
tướng luyện quân, xuất quân, kết mối hôn nhân, đem đồ lễ đạm hỏi, 
lễ cưới đón dâu, tăng thêm nhân khẩu, cầu thầy chữa bệnh, sửa kho 
tàng, đan đệt, gây ủ men, khai trương, lập khế ước hợp đồng giao 
dịch, nạp tiền của, mở kho tầng xuất tiền của hàng hóa, bố trí và 
sửa sang buồng sản phụ(Ù, nuôi thả gia súc gia cầm, phá vỡ đất, an 
táng, cải táng. 


(1) Tu trí sản thất: nguyên sót mất chữ "tu”, cứ bù vào. 


804 


Tháng Mão, Dậu, ngày Trừ, ngày Thủ trực; tháng Sửu, Mùi 
ngày Chấp, Dại thời trực, gộp cùng với Thiên đức, Nguyệt đức chỉ kị 
phủ dụ biên cảnh, kén tướng luyện quân, xuất quân, cầu thầy chữa 
bệnh, ngoài ra đều không phải kị. Không gộp cùng với hai Dức, tho 
như lệ thường. 

Tháng Thìn, Tuất, ngày Bế, ngày Quan, Thiên lại trực, gộp cùng 
với Thiên đức hợp, Nguyệt đức hợp, hể chỗ phải kị thì không chú là 
nên làm, chỗ nên làm cũng không chú là phải kị. Không gộp cùng 
với Dức hợp theo như lệ thường. 

Tháng Tý, Ngọ, Nguyệt sát trực; tháng Tị, Hợi, Kiếp sát trực; 
tháng Dần Nguyệt hình trực; tháng Thân ngày Bình trực, đều luận 
thậm trọng. 

Xét Lục hại là chỗ xung của Lục hợp, vì vậy chỗ kị chỉ cùng với 
Lục hợp chỗ sở nghỉ giống nhau, không cùng tựa vào Hình, Sát. 
Chúc mừng ban thưởng, thưởng người có công, thì cũng là loại yến 
tiệc. Dem đồ lễ dạm hỏi, thì là loại kết mối hôn nhân. Cựu bản gộp 
kị cả cầu phúc, dâng sớ, xuất quân, chữa bệnh, nuôi thả gia súc gia 
cầm, các việc, tức là nghia ghét việc hại nhau, bố trí và sửa sang 
buồng sản phụ, thậm trọng ở nuôi thả gia súc gia cầm, vÌ vậy gộp 
vào kị. 


Như vậy, Hại tuy không thậm hung, mà chẳng có Đức cũng 
không thể giải được. Vì vậy tháng Mão, Dậu cái cát của ngày Trừ, 
ngày Thủ, cũng chỉ cùng hạng với ngày Chấp, Đại thời của tháng 
Sửu Mùi..., tất gộp với Dức thần mà sau chỉ kị việc quân, chữa bệnh, 
ngoài ra không kị, không thi theo như lệ thường. Tháng Thìn Tuất, 
ngày Bế, Thiên lại trực, cái hung đó hết mức ở Đại thời, vì vậy gộp 
cùng với Đức hợp mà cát hung chỉ đủ để chọi nhau mới không nghị, 
cũng chẳng kị, không thì theo như lệ thường. Tháng Tỷ Ngọ Nguyệt 


805 


sát trực; tháng Tị Hợi Kiếp sát trực; tháng Dần Nguyệt bình trực; 
tháng Thân, ngày Bình trực, cái hưng đó đều nặng ở Nguyệt hại, vì 
vậy luận theo trọng. Cái hung của Thiên lại cũng nặng ở Nguyệt hại, 
mà không luận theo Thiên lại, Thiên lại không đáng được Nguyệt 
hại kị cho nên như vậy. 


NGUYỆT YẾM - ĐỊA HỎA 


Kí: Cầu phúc, cầu tự, dâng sớ, dãng biểu chương, ban chiếu, thi 
ân phong chức, chiếu chỉ lệnh cho công khanh, chiêu hiền cử người 
chính trực, tuyên bố chính sự, chúc mừng ban thưởng, thưởng người 
có công, yến tiệc, lễ đội mũ đeo thắt lưng, đế vương xuất hành, sai 
sứ, phủ dụ biên cảnh, kén tướng luyện quân, xuất quân, lên quan 
nhậm chức, lâm chính sự thân dân, kết mối hôn nhân, đem đồ lễ 
dạm hỏi, lễ cưới đón dâu, tăng thêm nhân khẩu, di chuyển, đi xa trở 
về, kê giường, giải trừ, trang điểm dung nhan, cạo đầu, cát tóc, sửa 
móng tay chân, cầu thầy chữa bệnh, cát may, xây dựng cung thất, 
sửa cung thất, tu bổ thành quách, tu bổ đê điều khởi tạo động thổ, 
dựng cột cất xà, sửa kho tàng, đốt lò đúc, đan dệt, gây ủ men, khai 
trương, lập khế ước hợp đồng giao dịch, nạp tiền của mở kho tàng, 
xuất tiền của hàng hóa bố trí và sửa sang buồng sản phụ, khai 
mương đào giếng, kê cối xay giã, vá trát tường, lấp hầm hố, trang trí 
tường, sửa sang đường xá, phá nhà hủy tường, chặt cậy đốn gỗ, 
trồng trọt, chăn thả gia súc gia cầm, nạp gia súc, phá vỡ đất, an 
táng, cải táng. 

Chỉ không kị: Cúng tế, ra ơn sâu ân xá, thi ân huệ, chẩn cấp kẻ 
đơn côi, làm việc từ thiện, giải oan uổng, khoan hoãn hình ngục, 
nhập học, tắm gội, quét đọn nhà cửa, tróc nã đuổi bát, săn bất, đánh 


ca. 


.‹Lại là Địa hỏa, kị trồng trọt, tu bổ đê điều. 


806 


Tháng Dần Thân ngày Thành trực; tháng Sửu Mùi ngày Khai 
trực gộp cùng với Nguyệt đức, Thiên đức hợp, Nguyệt đức hợp, chỉ 
kị đế vương xuất hành, sai sứ, phủ dụ biên cảnh, kén tướng luyện 
quân, xuất quân, lên quan nhậm chức, lâm chính sự thân dân, kết 
mối hôn nhân, đem đồ lễ đạm hỏi, lễ cưới, đón dâu cầu thầy chữa 
bệnh, di chuyển, đi xa trở về, trồng trọt, ngoài ra đều không kị. 
Không gộp cùng với Đức thần, theo như lệ thường. 

Tháng Thìn, Tuất ngày Định trực; tháng Tị, Hợi ngày Mãn trực; 
gộp cùng với Thiên đức, Nguyệt đức, Nguyệt đức hợp, hễ là chỗ kị 
thỉ không chú là nên làm, chỗ nên làm thì không chú là phải kì. 
Không gộp cùng với Dức hợp, theo như lệ thường. 

Tháng Ty, Ngọ, Nguyệt yếm, Kiến hội, gộp cùng với Thiên xá, 
theo như lệ thường. Không gộp cùng với Thiên xá, mọi việc đều phải 
kị. 

Tháng Mão, Dậu, Nguyệt phá, Tai sát trực, tuy gộp cùng với 
Đức hợp vẫn phải kị tất cả mọi việc. 

Lại tháng Giêng: Giáp tuất, tháng hai: Ất dậu, tháng năm: Bính 
ngọ, tháng sáu: Dinh tị, tháng bảy: Canh thìn, tháng tám: Tân mão, 
tháng mười một: Nhâm tý, tháng Chạp: Qúy hợi là Âm đương đại 
hội, gộp cùng với Nguyệt đức mọi việc vẫn phải kị. 

Lại tháng hai: Kỷ mão, tháng ba: Mậu thìn, tháng tư: Kỷ tị, 
tháng nám: Mậu ngọ, tháng tám: Kỷ dậu, tháng chín: Mậu tuất, 
tháng mười: Kỷ hợi, tháng mười một: Mậu tý là Âm dương tiểu hội. 
Tháng ba lại là Dơn âm, tháng tư lại là Thuần dương, tháng chín lại 
là Cô dương, tháng mười lại là Thuần âm, mọi việc đều cũng phải kị. 

Lại tháng ba: Canh thìn, tháng chín: Giáp tuất là Âm vị; tháng 
tư: Qúy hợi, tháng mười: Dinh tị là Âm dương giao phá; tháng năm: 


807 


Nhâm tý, tháng mười một: Bính ngọ là Âm dương kích xung: tháng 
sáu: Qúy sửu, tháng chạp: Dinh mùi là Dương phá âm xung; tháng 
hai: Ký dậu, tháng tám: Kỷ mão là Dạo âm xung dương, mọi việc 
cũng đều phải kị. 

Lại tháng tư: Bính ngọ, Mậu ngọ; tháng mười: Nhâm tý, Mậu tý 
là Tuế bạc; tháng sáu: Bính ngọ, Mậu ngọ; tháng chạp: Nhâm tý, 
Mậu tý là Trục trận, đều phải theo Nguyệt yếm mà kị. 

Tháng tư: Bính ngọ, tháng sáu: Mậu ngọ, cũng không theo chỗ 
nên làm của Đức, Nguyện. 

Tháng Giêng: Tân dậu, tháng bảy: Ất mão là Tam âm, mọi việc 
đầu phải kị. 

Lại tháng Giêng: Giáp dần, tháng hai: Ất mão, tháng ba: Giáp 
thìn, tháng tư: Đinh tị, Kỷ tị; tháng sáu: Dinh mùi, Kỷ mùi; tháng 
bảy: Canh thân, tháng tám: Tân đậu, tháng chín: Canh tuất, tháng 
mười: Quý hợi, tháng chạp: Quý sửu là Dương thác; trừ tháng tư: Kỷ 
t¡ là Tiểu hội mọi việc đều phải kị, còn đều phải theo chỗ kị của 
Riến. Tháng sáu: Kỷ mùi cũng không theo chỗ nên làm của Dức hợp. 

Lại tháng Giêng: Canh tuất, tháng hai: Tân đậu, tháng ba: Canh 
thân, tháng tư: Đinh mùi, Kỷ mùi; tháng sáu: Đinh tị, Kỷ tị, tháng 
bảy: Giáp thìn, tháng tám: Ất mão, tháng chín: Giáp đần, tháng hai: 
Quý sửu, tháng chạp: Quý hợi là Âm thác; trừ tháng hai, tháng tám 
Nguyệt phá trực, tháng sáu, tháng chạp là Dại hội, mọi việc đều 
phải kị; còn ngoài ra đều theo chỗ kị của Yếm. Tháng sáu: Kỷ tị, 
cũng không theo chỗ nên lắm của Dức hợp. Tháng năm: Bính ngọ, 
tháng mười một: Nhâm tý là Âm dương đều thác, tuy có Nguyệt đức 
trực mọi việc đều vẫn còn phải kị. Tháng tư: Mậu thìn là Tuyệt âm, 
tháng mười: Mậu tuất là Tuyệt dương, mọi việc cũng đều phải kị. 


808 


Xét Nguyệt yếm là Nguyệt kiến, ấy là âm tự vượng mà là đếi 
của dương, vỉ vậy hợp chỗ sở kị của Kiến, Phá mà kiêm kị. Như vậy 
âm không tháng dương, vì vậy nghia của nó tuy tự là một nhà mà 
cái hung của nó cũng chẳng bằng cái không thể giải được của 
Nguyệt phá. Tháng Dần, Thân là tam hợp, tháng Sửu Mùi là sinh 
khí, lại cùng gộp với Đức thần, thì cát thắng vậy, vì vậy đều theo 
chỗ nên làm của Đức mà không theo chỗ phải kị của Yếm. Còn kị 
việc đế vương xuất hành, các việc, do âm ác thịnh. Không cùng gộp 
với Đức hợp thì cát không chống được hung, vÌ thế theo như lệ 
thường. Tháng Thìn, Tuất, tuy cũng là tam hợp nhưng mà âm dương 
bất đầu tiếp cận, tháng Tị, Hợi ngày Mãn trực, lại là Âm dương 
tương ngộ. Hành ngận, Liễu lệ, Cô thần, gần như không có ngày Hư. 
VÌ vậy gộp cùng với Đức thần, như vậy sau cát hung chống nhau 
mới chẳng nghi, chẳng kị, không thì theo như lệ thường. Tháng Tỷ, 
Ngọ, Yếm Kiến hội, thời âm dương đánh nhau. Tháng 5: Bính ngọ, 
tháng 11: Nhâm tý tuy có Nguyệt đức trực, nhưng là Âm dương đại 
hội. Bính Nhâm chỉ tạo ra luận theo Kiến, không tạo ra luận theo 
Đức. Duy riêng Thiên xá có sinh ÿ, vì vậy gộp cùng với Thiên xá, mà 
sau theo như lệ thường, không thì mọi việc đều phải kị. Tháng Mão 
Dậu, Thi, Phá trực, thì hiển nhiên xung kích, tuy gộp cùng với Dức 
thần, cũng cần phải là mọi việc không nên làm. 

Lại xét cựu lịch, chỉ kị xuất hành, lễ cưới đón dâu, di chuyển, đi 
xa trở về, về nghĩa vốn đã chẳng biệp. "Hoài Nam Tủ", "Lịch sự 
minh nguyên” bảo rằng: Ngày Yếm không thể nổi lên làm các việc, 
thời cũng là lược nêu lên nghĩa chung, mà chẳng biện luận sâu. Nay 
theo tháng cân nhắc chọn lựa chỗ khinh chỗ trọng của nó mà phân 
biệt như thế. Đến các ngày Đại hội, Tiểu hội, Âm vị, thì đều dùng 
nghĩa theo hai Kiến hội, vì vậy đều giống với lệ của tháng Tý, Ngọ. 


809 


Các ngày Ám dương giao phá. Âm dương xung kích, Dương phá âm 
xung. Đạo âm xung dương, thì đều dùng nghĩa theo hai Kiến đối 
xung, vỉ vậy đều cùng với lệ của tháng Mão Dậu. Tuế bạc, Trục trận 
thì dùng hai Kiến hợp nhau mà hợp trước, bất đầu phân mà chưa 
phân là nghĩa, vì vậy lệ giống với Nguyệt yếm tháng Thìn, Tuất, Tị, 
Hợi. Đức tạo ra luận Kiến, không tạo ra luận Đức, vì vậy lại giếng 
lệ tháng Tý, Ngọ. Tam âm gộp dùng với Yếm Phá mà mà gộp trước 
làm nghĩa, vỉ vậy giống lệ Nguyệt yếm tháng Mão Dậu. Dương kiến 
chồng dương kiến là Dương thác: âm kiến chồng âm kiến là Âm 
thác, vì vậy Đức tạo ra Kiến luận, không tạo ra Đức luận, lệ thường 
giống với Yếm Kiến. Tháng Tý Ngọ hai Kiến gộp lại can lại cùng 
chồng lên Kiến là Àm dương đều thác, vì vậy Đức tạo ra Kiến luận, 
không tạo ra Đức luận, cùng với lệ Nguyệt yếm tháng Tý Ngọ. Tuyệt 
âm, Tuyệt dương thỉ theo Dơn âm, Cô dương càng dẫn tới một 
nghĩa, lại có Nguyệt sát trực, thời hội ngày Bế; vì vậy ba lệ đều là 
mọi việc không nên làm. Ngoài ra đã nơi rõ ràng trong nghĩa lệ. 

Nay duy "Thông thư" cho là tháng tư ngày Kỷ tị, phàm cớ việc 
đều không nên làm, các ngày khác đều không chép. Lại tháng tư 
ngày Tần tị, Quý tị cũng hễ cớ việc là không nên dùng, mà Ất tị, 
Đinh tị thì theo như lệ thường, hoặc là Tần tị, Quý tị bởi vì liên tiếp 
sới Kỷ tị mà nhầm lẫn, bởi coi Đinh tị là Dương thác mới sai, hoặc 
bởi vÌ tháng tư Ngũ kiến cũng như dùng nghĩa Hành ngận, Liễu lệ, 
Cô thần, đều không thể khảo xét được. Như vậy ngày Tân Quý Ất 
đã không có nghĩa có thể suy ra, mà tháng Thìn Tuất Hợi lại không 
có lệ để dựa vào, chỗ "Khảo nguyên" chép đích thực có nghĩa tỉnh vị, 
vì vậy đều dựa vào "Khảo nguyên" để sửa và bù vào, bản khắc gần 
đây không đủ làm bằng. 


810 


YẾM ĐỐI - CHIẾU DIÊU 

Kí: Làm lễ cưới đón dâu 

Lại là Chiêu diêu, kị bất cá, đáp thuyền vượt sông nước. 

Gộp cùng với Thiên đức, Nguyệt đức, Thiên đức hợp, Nguyệt 
đức hợp, Thiên xá thì không kị (Thiên ân không gộp được với Yếm 
đối). 

Tháng Tý Ngọ gộp cùng với Nguyệt phá thỉ càng phải kị. 

Xét Yếm đối lại là Chiêu diêu, đều dùng nghĩa lấy chỗ xung của 
Nguyệt yếm, vì vậy chỗ kị như thế. Gộp cùng với Đức, Xá thì âm 
theo đương, vì vậy không kị. Gộp cùng với Nguyệt phá thì lại là chỗ 
xung của Nguyệt kiến, vỈ vậy càng phải kị. 


ĐẠI THÔI - ĐẠI BẠI - HÀM TRÌ 


Kị: Cầu phúc, cầu tự, dâng sớ dâng biểu chương, thì ân phong 
chức, ra lệnh cho công khanh, chiêu hiền cử người chính trực, lễ đội 
mũ đeo thất lưng, đế vương xuất hành sai sứ, phủ dụ biên cảnh, kén 
tướng luyện quân, xuất quân, lên quan nhậm chức, lâm chính sự 
thân dân, kết mối hôn nhân, đem đồ lễ đạm hỏi, lễ cưới đón đâu, 
tăng thêm nhân khẩu, di chuyển, kê giường, giải trừ, cầu thầy chữa 
bệnh, xây dựng cung thất, sửa cung thất, tu bổ thành quách, tụ bổ 
đê điều, khởi tạo động thổ, dựng cột lên xà, sửa kho tàng, khai 
trương, lập khế ước, hợp đồng giao dịch, nộp tiền của, mở kho tàng, 
xuất tiền của hàng hóa, bố trí và sửa sang bưồng sản phụ, trồng 
trọt, chăn thả gia súc gia cầm, nộp gia súc. 

Lại là Hàm trì kị: đánh cá, đáp thuyền vượt sông nước. 


Tháng Dần, Thân, Tj, Hơi: ngày Trừ, ngày Quan trực; tháng 
Thìn, Tuất: ngày Chấp, Lục hợp trực; chỉ kị: phủ dụ biên cảnh, kén 


811 


tướng luyện quân, xuất quân, ngoài ra đều không kị. 

Tháng Sửu, Mùi: ngày Chấp, Lục hại trực, cùng gộp với hai Đức, 
cũng chỉ kị: phủ dụ biên cảnh, kén tướng luyện quân, xuất quân, 
ngoài ra đều không kị, không gộp cùng với hai Đức, theo như lệ 
thường. 

Tháng Tý, Ngọ, Mão, Dậu: ngày Thu trực; tháng Tý, Ngọ gộp 
cùng với Nguyệt đức hợp, tháng Dậu gộp cùng với Nguyệt đức, hễ là 
chỗ phải kị thì không chú là nên làm, chỗ nên làm thì không chú là 
phải kị. Không gộp cùng với Đức hợp, theo như lệ thường. Tháng 
Mão lại có Nguyệt hình trực, luận theo Nguyệt hình. 

Xét Đại thời lại có tên là Đại bại, là tam hợp bại địa, vì vậy chỗ 
kị như thế. 

Tháng Dần, Thân, Tị, Hợi: ngày Trừ, ngày Quan trực, là thời 
Nguyệt kiến vượng. 

Tháng Thìn, Tuất: ngày Chấp trực, Lục hợp, Thái dương hợp 
Nguyệt kiến. Không nên lấy bại khí tam hợp để luận, vì thế tức là 
không gộp cùng với Đức hợp, Xá, Nguyện, cũng chỉ kị việc quân, 
ngoài ra đều không kị. 

Tháng Sửu, Mùi: ngày Chấp, Lục hại trực, cát không chống được 
hung, gộp cùng với Dức thần thÌ dùng cát, cũng không nên, lấy bại 
để luận vì vậy cũng chỉ kị việc quân không thời theo lệ thường. 
Tháng Tý Ngọ, Mão Dậu, tháng Giêng là tứ thời bại khí, lại là ngày 
Thu trực, tháng Mão lại có Nguyệt hình trực, cái hung đó ở Đại thời 
rất quá chừng, vỉ vậy luận cùng với Hình, Thu. 


DU HỌA 


Ki: Cầu phúc, cầu tự, giải trừ, cầu thầy chữa bệnh. 
Gộp cùng với Đức hợp, Thiên xá hãy còn phải kị (Thiên nguyện 


812 


không gộp được với Du họa). 

Xét ngày Du họa vốn không phải là hung, nhưng là tam hợp 
Lâm quan, vì thế lấy quá vượng làm họa mà kị các việc về cầu giải 
chữa trị và thuốc thang. Gộp cùng với Đức, Xá, cái vượng đó vẫn 
như cũ, vÌ vậy vẫn còn phải kị. 


THIÊN LAI - TRÍ TỬ 


Kị: Cầu phúc, cầu tự, dâng sớ dâng biểu chương, thi ân phong 
chức, ra lệnh cho công khanh, chiêu hiền cử người chính trực, lễ đội 
mũ đeo thắt lưng, đế vương xuất hành, sai sứ, phủ dụ biên cánh, kén 
tướng luyện quân, xuất quân, lên quan nhậm chức, lâm chính sự 
thân dân, kết mối hôn nhân, đem đồ lễ dạm hỏi, lễ cưới đón đâu 
tăng thêm nhân khẩu, di chuyển, kê giường, giải trừ, cầu thầy chữa 
bệnh, xây dựng cung thất, sửa cung thất, tu bổ thành quách, tu bổ 
đê điều, khởi. tạo động thổ, dựng cột lên xà, sửa kho tàng, khai 
trương, lập khế ước hợp đồng giao dịch, nạp tiền của, mở kho tàng, 
xuất tiền của hàng hóa, bố trí và sửa sang buồng sản phụ, trồng 
trọt, nuôi thả gia súc gia cầm, nạp gia súc. 

Tháng Dần, Thân, Tị, Hợi ngày Nguy trực, gộp cùng với Thiên 
đức, Nguyệt đức, Thiên đức hợp, Nguyệt đức hợp chỉ kị: phủ dụ biên 
cảnh, kén tướng luyện quân, xuất quân, cầu thầy chữa bệnh, ngoài 
ra đều không kị. Không hộp cùng với Đức hợp, theo như lệ thường. 

Tháng Thìn, Tuất, Sửu, Mùi ngày Bế trực, gộp cùng với Đức 
hợp, Xá Nguyện, phầm chỗ đã kị thì không chú là nên làm, chỗ đã 
nên làm thì không chú là phải kị. Không gộp cùng với Đức hợp, Xá, 
Nguyện, phàm chỗ kị thì không chú là nên dùng, chỗ nên dùng thì 
không chú là phải kị, Không gộp cùng với Đức hợp, Xá, Nguyện, 
theo như lệ thường. 


813 


Tháng Ngọ, Mão, Dậu: ngày Bình trực, luận theo ngày Bình. 

Tháng Tý lại có Nguyệt hình trực, luận theo Nguyệt hình. 

Xét Thiên lại, lại cố tên là Trí tử, là tam hợp tử địa, vì vậy chố 
kị như thế. 

Tháng Dần, Thân, Tị, Hợi: ngày Nguy trực, cát không chống 
được hung mà gộp cùng với Đức hợp thì cát thắng, vÌ vậy chỉ kị việc 
quân, chữa bệnh, ngoài ra đều không phải kị, không thì theo như lệ 
thường. 

Tháng Thìn, Tuất, Sửu, Mùi: ngày Bế trực, chính đương là thời 
thu liễm lại, gộp cùng với Đức thần, cát hung chỉ đủ để chọi nhau, 
vỉ thế không nghỉ mà cũng chẳng kị, không thì theo như lệ thường. 

Tháng Tý Ngọ Mão Dậu: ngày Bình trực, là chân tử, tháng Tý 
lại có Nguyệt hình trực, vì vậy luận theo trọng yếu. 

Lại xét cái hung của Thiên lại ở đại thời rất nặng, nhưng không 
phải là cái xưng của toàn cục tam hợp, vì vậy ở Tam sát là thứ, 
chẳng bảo rằng tử chuyển thành nhẹ ở tuyệt. 

Cựu bản chỉ kị dâng biểu chương, chữa bệnh, mất từ lâu vậy. 


TỬ KHÍ 


Ki: Phủ dụ biên cảnh, kén tướng luyện binh, xuất quân, giải trừ, 
cầu thầy chữa bệnh, bố trí và sửa sang buồng sản phụ, trồng trọt. 

Gộp cùng với Thiên đức, Nguyệt đức, Thiên đức hợp, Nguyệt 
dức hợp, (Thiên xá, Thiên nguyệt không gộp được với Tử khí) chỉ kị: 
phủ dụ biên cảnh, kén tướng luyện quân, xuất quân, cầu thầy chữa 
bệnh, ngoài ra không kị. Tháng Thìn, Tuất: Nguyệt yếm trực, tuy 
cùng với Đức hợp vẫn còn phải kị. 


814 


Xét Tử khí là Nguyệt kiến nhất âm bất đầu sinh, mà là đất của 
dương khí bát đầu suy, vì vậy chỗ kị như thế. Như vậy đều là tam 
hợp với Nguyệt kiến, lại gộp cùng với Đức hợp, thì trợ giúp ích cho 
vượng khí đó, vì vậy không kị. Gộp cùng với Nguyệt yếm thì âm 
thịnh quá chừng, vÌ vậy còn phải kị, Tử thần kị tăng thêm nhân 
khẩu, chăn thả gia súc gia cầm, nộp gia súc, mà Tử khí không kị, 
ngày này là tam hợp, lại là thời âm mới như vậy. 


TIỂU HAO 
Ki: Sửa kho tàng, khai trương, lập khế ước hợp đồng giao dịch, 
nạp tiền của, mở kho tàng xuất tiền của, hàng hóa, 


Gộp cùng với Thiên đức, Nguyệt đức, Thiên đức hợp, Nguyệt 
đức hợp Thiên nguyện thì không kị. 


Tháng Tý Ngọ Mão Dậu thì Kiếp sát trực, tuy gộp cùng với Đức 
hợp vẫn còn kị.- 


Xét Tiểu hao là cựu Nguyệt phá, lại là chỗ xung của ngày Bế 
tháng này vì vậy chỗ kị như thế. l 


Gộp cùng với Đức hợp, Thiên nguyện thì ham hợp mà quên 
xung, vì vậy không kị. 


Gộp cùng với Kiếp sát thì đã hao. mà lại gặp tuyệt, vÌ vậy vẫn 
còn phải kị. 


THIÊN TÁC 


Ki: Đế vương xuất hành, sai sứ, sửa kho tàng, mở kho tàng, 
xuất tiền của hàng hóa 


Gộp cùng với Đức hợp vẫn còn kị (Xá, Nguyện không gộp được 
với Thiên tặc). 


815 


Xét Thiên tặc là ngày Thu của Nguyện yếm, vì vậy phải kị như 
thế. Không thuộc vào nghĩa của Đức hợp, vì vậy gộp vẫn còn phải kị. 


TỬ KÍCH 
Kị: Phủ dụ biên cảnh, kén tướng luyện quân, xuất quân 
Gộp cùng với Đức hợp, Thiên nguyện vẫn phải kị (Thiên xá 
không gộp được với Tứ kích) 
Xét Tử kích là chỗ xung bốn mùa của vượng thổ, vì vậy kị như 
thế 


Gộp cùng với Đức hợp, Thiên nguyện mà vẫn phải kị, thận trọng 
SƠ vậy. 


TỪ HAO 


Ki: Phủ dụ biên cảnh, kén tướng luyện quân, xuất quân, sửa kho 
tàng, khai trương, lập khế ước hợp đồng giao dịch, nạp tiền của, mở 
kho tàng xuất tiền của hàng hóa. 

Tháng Thìn gộp cùng với Thiên đức, Nguyệt đức; tháng Dần, 
Thân gộp cùng với Thiên đức hợp; tháng Tj gộp cùng với Nguyệt đức 
hợp; tháng Thìn, Tuất, Sửu, Mùi gộp cùng với Tam hợp, chỉ kị: phủ 
dụ biên cảnh, kén tướng luyện quân, xuất quân, ngoài ra không kị. 

Xét.can chỉ ngày Tứ hao đều là hưu khí của bốn mùa, vì vậy kị 
như thế. 

Gộp cùng với Đức hợp, Tam hợp thì can cùng với chỉ tất có một 
gặp sinh vượng vậy, vỉ vậy không kị. Vẫn còn phải kị việc quân, 
cùng giống với nghĩa của Tứ kích. 


TỨ PHẾ 


Kị: Cầu phúc, cầu tự, dâng sớ dâng biểu chương, ban chiếu, thi 


816 


- ản phong chức, ra lệnh cho công khanh, chiêu hiền cử người chính 
trực, tuyên bố chính sự, chúc mừng ban thưởng, thưởng người có 
công, yến tiệc, lễ đội mũ đeo thắt lưng, đế vương xuất hành, sai sứ, 
phủ dụ biên cảnh, kén tướng luyện quân, xuất quân, lên quan nhậm 
chức, lâm chính sự thân dân, kết mối hôn nhân, đem đồ lễ dạm hỏi, 
lễ cưới đớn đâu, tăng thêm nhân khẩu, di chuyển, kê giường, giải 
trù, cầu thầy chữa bệnh, cất may, xây dựng cung thất, sửa cung 
thất, tu bố thành quách, tu bổ đê điều, khởi tạo động thổ, dựng cột 
lên xà, sửa kho tàng, đốt lò đúc, đan dệt, gây ủ men, khai trương, 
lập khế ước hợp đồng giao dịch, nạp tiền của, mở kho tàng, xuất tiền 
của hàng hóa, bố trí và sửa sang buồng sản phụ, khai mương đào 
giếng, đặt cối xay giã, vá trát tường, lấp hầm hố, trang trí tường, 
trồng trọt, nuôi thả gia súc gia cầm, nộp gia súc, phá vỡ đất, an 
táng, cải táng. 

Chỉ không kị: Cúng tế, ra ơn sâu An xá, thi án huệ, chẩn cấp kẻ 
đơn côi, làm việc từ thiện, giải oan uổng, khoan hoãn hình ngục, 
nhập học, tắm gội, trang điểm dung nhan, cạo đầu, cất tóc, sửa 
móng tay chân, quét dọn nhà cửa, sửa sang đường xá, phá nhà hủy 
tường, chặt cây, đốn gỗ, tróc nã đuổi bắt, săn bát, đánh cá. 

Gộp cùng với Đức hợp vẫn phải kị. 

Gộp cùng với Nguyệt phá, mợi việc đều phải kị. 

Xét Tứ phế, can chi đều là Tử khí, vỉ vậy kị như thế. 


Gộp cùng với Đức hợp thì Đức hợp cùng vô khí, vÌ vậy vẫn phải 
kị, 

Cổ xưa kị các việc lên quan, xuất hành, kết mối hôn nhân, chưa 
bệnh. Nay bổ xung thêm vào, về nghia bát đầu đầy đủ. 


TƯ KỊ - TỬ CÙNG 
BẤT LONG, THẤT ĐIiẾU , CỬU HỒ, LỤC ⁄À 
Kị: Phủ dụ biên cảnh, kén tướng luyện quân, xuất quân, kết mối 
hôn nhân, đem đồ lễ dạm hỏi, lễ cưới đớn đâu, an táng. 


817 


- Tứ cùng lại kị tăng thêm nhân khẩu, sửa kho tàng, khai trương, 
lập khế ước hợp đồng giao dịch, nạp tiền của, mở kho tàng xuất tiền 
của, hàng hớa. 

Gộp cùng với Nguyệt đức, Thiên đức hợp, Nguyệt đức hợp vẫn 
phải kị. Duy tháng Giêng: ngày Ất hợp gộp cùng với Thiên nguyện, 
chỉ kị phủ dụ biên cảnh, kén tướng luyện quân, xuất quân, ngoài ra 
đều không kị. 

Theo Tứ kị, Tứ cùng hợp là Bát long, Thất điểu, Cửu hổ, Lục xà 
nghĩa lệ bảo rằng âm dương đầu đuôi toàn số tận tại ở như thế. 
Binh, hung khí vậy, chẳng phải vì sở di là bát đầu vạn vật, kết thúc 
vạn vật. Lễ cưới đón dâu là bất đầu của nhân sự, táng mai là kết 
thúc của nhân sự, vì vậy gộp vào cùng kị. 

Tứ cùng đem thời lệnh can ở thời đuôi, vì vậy lại kị tăng thêm 
nhân khẩu, các việc. 

Tám ngày ấy đều lấy vượng cực làm hung vì vậy Đức thần 
không thể hóa giải. Duy tháng Giêng: Ất hợi là Thiên nguyện, cùng 
với Nguyệt kiến là thời lục hợp. Tuy ở chỗ cùng tận mà nhật triển 
thực kát đầu, không thể lấy đuôi để luận, vì vậy chỉ kị việc quân, 
ngoài :a đều không kị. 

Cựu bản không có Tứ kị, nay dựa vào "Khởi lệ" bù thêm vào, 
nghĩa nó bát đầu đầy đủ. 


NGỮ HƯ 


Kị: Sửa kho tàng, mở kho tàng xuất tiền của, hàng hóa 

Gộp cùng với Thiên đức, Nguyệt đức, Thiên đức hợp, Nguyệt 
đức hợp, Lục hợp thì không kị (Thiên xá không gộp được với Ngũ 
hư, Thiên nguyện tất là Lục hợp, vì vậy không nơi mà đã có tại ở 
trong đỏ). 


S18 


Xét Ngũ hư chính là ngày tam hợp của bốn mùa ngũ hành tuyệt 
khí tuyệt khí của tam hợp thỉ hung, tam hợp của tuyệt khí chưa hẳn 
là hung, vÌ vậy còn có tên là ngày Ngũ hư, mà chỗ kị như thế. 

Gộp cùng với Đức hợp, Lục hợp thì là hợp cùng với vượng khí 
mà không thể gộp vào lấy tam hợp tuyệt khí để luận vậy, vì vậy 
không kị. 


BÁẤT PHONG 


#ý: Đánh cá, đáp thuyền vượt sông nước. 

Gộp cùng với Thiên đức, Nguyệt đức, Thiên đức hợp, Nguyệt 
đức hợp thì không kị (Thiên xá không gộp được với Bát phong). 

Xét chỗ kị của Bát phong xen ở nghĩa lệ. 


Gộp cùng với Đức hợp, Lục hợp thì phong lấy hợp mà định, vì 
vậy không kị. 


NGŨ MỘ 

Ki: Làm lễ đội mũ đeo thát lưng, đế vương xuất hành, sai sứ, 
phủ dụ biên cảnh, kén tướng luyện quân, xuất quân, lên quan nhậm 
chức, lâm chính sự thân dân, kết mối hôn nhân, đem đồ lễ dạm hỏi, 
lễ cưới đón dâu, tăng thêm nhân khẩu, di chuyển, kê giường, giải 
trừ, cầu thầy chữa bệnh, xây dựng cung thất, sửa cung thất, tu bổ 
thành quách, khởi tạo động thổ, dựng cột lên xà, khai trương, lập 
khế ước hợp đồng giao dịch, bố trí và sửa sang buồng sản phụ, trồng 
trọt, nuôi thà gia súc gia cầm, nạp gia súc, phá vỡ đất, an táng, cải táng, 

Tháng năm, tháng mười một gộp cùng với Nguyệt đức, không 
kị. 

Xét Ngũ mộ chính là ngũ hành vượng can lâm vào mộ khó, vi 
vậy chỗ kị như thế. 


819 


Gộp cùng với Ñ guyệt đức là tam hợp vượng khí phát ra ở thiên 
can mà không thể lấy mộ mà luận được, vì vậy không kị. Không 
chọn Đức hợp, không cùng đi vậy. 


Cổ xưa kị làm lễ đội mũ đeo thắt lưng, đế vương xuất hành, lên 
quan, chữa bệnh, an táng các việc. Nay bù thêm vào, nghiỉa của nớ 
mới được đầy đủ. 


CỬU KHÔNG 


Kể: Tăng thêm nhân khẩu, sửa kho tàng, khai trương, lập khế 
ước, hợp đồng giao dịch, nạp tiền của, mở kho tàng xuất tiền của, 
hàng hóa. 

Tháng Dần, Thân: ngày Mãn trực; tháng Tý, Ngọ, Mão, Dậu: 
ngày Khai trực, gộp cùng với Nguyệt đức, Thiên đức hợp, Nguyệt 
đức hợp thì không kị. 

Tháng Tị Hợi: Nguyệt yếm trực, luận theo Nguyệt yếm. 

Tháng Thìn, Tuất, Sửu, Mùi: ngày Phá trực, luận theo Nguyệt 
phá 

Xét Cửu không là chỗ xung của tam hợp khố địa, vì vậy kị như 
thế. 

Gộp cùng với Đức hợp thì chỉ lấy can hợp mà kị xung; vÌ vậy 
không ky. | 

Nhưng có Nguyệt yếm, Nguyệt phá trực thì cái hung ở Cửu 
không quá mức, vì vậy luận theo trọng. 


CỬU KHẢẨM - CỬU TIỀU 


. #{: Vá, trát tường, lấp hầm hố, đánh bắt cá, đáp thuyền vượt 
sông nước. 


Gộp cùng Đức hợp vẫn phải kị (Xá, Nguyện không gộp dược với 
Cửu khảm). 


820 


Xét Cửu khám, Cửu tiên, xem ở nghĩa lệ, cùng với Dức hợp, 
nghĩa không thuộc vào nhau, vÌ vậy gộp cùng mà vẫn kị, chẳng bảo 
rằng cái hung của ngày này Đức thần không có thể hóa giải được. 

Thổ phù, Địa nang, Qui kị, Huyết kị phỏng theo như thế. 


THÖ PHÙ - ĐỊA NANG 


K¿¡: Xây dựng cung thất, sửa cung thất, tu bổ thành quách, tu bổ 
đê điều, khởi tạo động thổ, sửa kho tàng, bố trí và sửa sang buồng 
sản phụ, khai mương đào giếng, đặt cối xay giã, trát vá tường, trang 
trí tường, sửa sang đường xá, phá nhà, hủy tường, trồng trọt, phá vỡ 
đất. 


Gộp cùng với Đức hợp, Xá Nguyện vẫn phải kị. 


BINH CẤM 


Ki: Phủ dụ biên cương, kén tướng luyện quân, xuất quân 
Gộp cùng với Dức hợp, Xá, Nguyện vẫn phải kị 
Xét Binh cấm dùng nghịch nghĩa, vì vậy kị việc quân. Tuy gộp 


cùng với Đức hợp, Xá, Nguyện cũng không giải được chố nghịch đó, 
vì vậy vẫn phải kị. 


Đại sát phỏng theo như thế. 


ĐẠI SÁT 


Ki: Phủ dụ biên cảnh, kén tướng luyện quân, xuất quân 

Gộp cùng với Đức hợp vẫn phải kị (Xá, Nguyện không gộp được 
với Đại sát). l 

Theo cựu bản gộp kị cả tăng thêm nhân khẩu, nạp tiền của, 
dựng cột lên xà, không có luận về nghĩa này; vÌ vậy xóa bỏ. 


821 


QUI KỊ 


Ki: Di chuyển, đi xa trở về 
Gộp cùng với Đức, Nguyện, Xá vẫn phải kị 


HUYẾT KỊ 


Ký: Châm cứu 
Gộp cùng với Đức hợp, Xá, Nguyện vẫn phải kị 


VÃNG VONG - KHÍ VẤNG VONG 


Ki: Dâng sớ, dâng biểu chương, ban chiếu, ra lệnh cho công 
khanh, chiêu hiền, cử người chính trực, đế vương xuất hành, sai sứ, 
phủ dụ biên cương, kén tướng luyện quân, xuất quân, lên quan 
nhậm chức, lâm chính sự thân dân, lễ cưới, đớn dâu; tăng thêm 
nhân khẩu, di chuyển, cầu thầy chữa bệnh, tróc nã đuổi bắt, sản bắt, 
đánh cá. 

Gộp cùng với Đức hợp, Xá, Nguyện vẫn phải kị. 

Xét Văng vong vốn không phải là hung, nhưng dùng nghía tam 
hợp nên sa đà ở chỗ sinh mà không khác chế, tượng của có đi không 
về, vì vậy chỗ kị như thế. Như vậy thế tục tránh chỉ do cẩn trọng. 

Tuy có Đức hợp, Xá, Nguyện trực, không có thể không nghỉ 
ngại, vì vậy gộp cùng mà vẫn phải kị. 

Cựu bản gộp kị cả thi ân phong chức mà không kị chiêu hiền, 
tuyên chính sự. Nay xét Vang vong cùng với phong chức không có 
liên quan, không thỏa đáng phải kị. Phàm ngày nên xuất hành cũng 
nên chiêu hiền, tuyên chính sự; Vãng vong đã kị xuất hành, tự thỏa 
đáng gộp kị lại vậy 


822 


NGÀY PHỤC - NGÀY TRÙNG 


Kt: Phá vỡ đất, an táng, cải táng 

Gộp củng với Thiên đức, Nguyệt đức, Thiên đức hợp, Nguyệt đức 
hợp, Thiên xá, Lục hợp (Thiên nguyện tất là Lục hợp, vÌ vậy không nói 
mà đã có ở trong đơ) thì không kị, cũng không chú là nên làm. 

Ngày Phục lại nên cất may 

Theo cực bản, ngày Trùng Phục, kị làm việc hung, lợi cho việc 
cát vì vậy kị phá vỡ đất, an táng, cải táng. Như vậy nghĩa đó cũng 
hiện ra vậy, Túng, thừa tiếp sinh khí, kinh có viết rõ ràng, nay 
tuyển trạch gia cũng lấy Vô lộc, Tứ phế là ngày hưng, nếu là ngày 
Phục thì đều là lệnh tỉnh, tháng mạnh, trọng đều là Kiến Lộc, cái 
cát đó tự không thể nghi. TỊ Hợi là ngày tận của âm dương, cũng 
đại khái nơi như vậy. Mà suy ra lấy mười hai tháng, đem tam hợp 
tham dự vào mười hai ngày ấy đều không cơ lý là hung, chính là chỉ 
kị như thế mà không tránh cái hung của Hình, Yếm, Thm sát; còn 
chỗ nên làm lại chỉ ở ngày Ồ phệ mà bỏ cái cát của Đức, Xá, Lục hợp 
mà không biết dùng, ấy là như việc làm lễ cưới chỉ dùng Bất tương 
mà không dùng Đức hợp, duy chỉ kị Chương quang, Võ phan mà 
không kị Hình, Xung, Phá, Hại... Hôn, táng là nhân sự, lúc bất đầu 
và lúc kết thúc, mà tục luận đều kị như thế lâu dài là không tiện, vả 
lại tương truyền đã lâu, vội vã xa rời truyền lại không đủ để dẫn dụ 
cho đời, vì vậy ngộ Ô phệ thời kị, gặp Đức, Xá, Lục hợp thì không kị. 
Thức giả tự có thể xét rõ để phân biệt được. Cũng không chú là nên 
làm, hãy tạm lấy theo tục nói như vậy. Gộp nói rõ ở quyển "Lợi 
dụng". 


NGỦŨ LY 


Ki: Chúc mừng ban thưởng, thưởng người có công, mở yến tiệc, 


823 


kết mối hôn nhân, đem đồ lễ dạm hỏi, giao dịch, lập khế ước, hợp 
đồng. 

Gộp cùng với Thiên dức, Nguyệt đức, Thiên đức hợp, Nguyệt 
đức hợp, Thiên xá, Tam hợp, Lục hợp thì không kị. 

Xét Ngũ ly là chỗ xung của Ngũ hợp, vì vậy kị như thế. Gộp 
cùng với Đức hợp, Thiên xá, Tam hợp, Lục hợp thì cái cát to lớn đó 
ở Ngũ hợp mà chẳng phải chỗ Ngũ ly có thể ly được, vì vậy không 

Ngũ hợp không nên chúc mừng ban thưởng, thưởng người có 
công, đem đồ lễ dạm hỏi mà Ngũ ly thì gộp vào kị. 

Đại để việc chúc mừng ban thưởng, thưởng người có công, đại 
sửa yến tiệc, đem đồ lễ dạm hỏi, đại sự ở kết mối hôn nhân. Cát của 
Ngũ hợp có thể cho việc nhỏ, không thể cho đại sự, Ngũ ly không 
nên là chỗ nhỏ thì đại sự có thể biết. Nếu là việc làm lễ cưới đón dâu 
thì vốn không dùng Ngũ hợp, tự cũng không kị Ngũ ly vậy. 


BÁT CHUYÊN 


Ki: Phủ dụ biên cảnh, xuất quân, kết mối hôn nhân, đem đồ lễ 
đạm hỏi, lễ cưới đón dâu. 

Gộp cùng với Đức hợp vẫn.phải kị 

Gộp cùng với Thiên nguyện chỉ kị phủ dụ biên cảnh, kén tướng 
luyện quân, xuất quân, ngoài ra không kị. 

Xét Bát chuyên tự lấy can chi dùng làm nghĩa, cùng với nghĩa 
Dức hợp không phụ thuộc nhau, vì vậy cùng gộp mà vẫn phải kị. 

Xúc thủy long, ngày Chuyên, ngày Phạt, phỏng theo như thế. 

Lại xét chỗ Bát chuyên kị việc làm lễ cưới đón dâu, dùng âm 
dương đồng cư, mà không lấy nghĩa phân biệt, Thiên nguyện tháng 
năm: Dinh mùi, tháng mười một: Quí sửu, Đính chính là Ngọ, chẳng 
phải Mùi vậy; Quý chính là Tý, chẳng phải Sửu vậy, ấy là tương hợp 


824 


mà có phân biệt, vì vậy không kị việc làm lễ cưới đón dâu.. 


XÚC THỦY LONG 


Ki: Đánh cá, đáp thuyền vượt sông nước. 

Gộp cùng với Đức hợp, Thiên nguyện, vẫn phải kị (Xúc thủy 
long không cùng với ngày Thiên xá) 

Xem nghĩa lệ 


NGÀY CHUYÊN - NGÀY PHAT 


Kệ Phủ dụ biên cảnh, kén tướng luyện quân, xuất quân. 
Gộp cùng với Dức hợp, Xá, Nguyện vẫn phải kị 
Xem nghĩa lệ 


THIÊN HÌNH - CHU TƯỚC - BẠCH HỒ - THIÊN LAO - 
HUYỀN VŨ - CÂU TRẦN 
Gộp cùng với hung thần thì theo chỗ phải kị 
Gộp cùng với cát thần thì theo chỗ nên làm 


Xét cựu bản: lục Hác đạo kị khởi lên các việc mà vẫn theo chỗ 
nên làm của cát thần, tóm lại không chuyên kị việc nào. Nếu chọn 
giờ thì mọi việc đều kị. 

Gồm nói rõ ở lục Hoàng đạo. 


NGÀY VÔ LỘC 
Chỉ chú: Cúng tế, giải trừ, tắm gội, trang diểm dung nhan, cạo 


đầu, cắt tóc, sửa móng tay chân, quét dọn nhà cửa, trang trí tường, 
sửa sang đường sá, phá nhà hủy tường, các việc khác không chú. 


925 


Gộp cùng với Thiên đức, Nguyệt đức thì không lấy Vô lộc để 
luận. 

Năm, tháng Dần ngày Giáp Thìn; năm, tháng Mão ngày Ất tị; 
năm, tháng Tị ngày Bính thân, Mậu tuất; năm, tháng Ngọ ngày Kỷ 
sửu năm, tháng Thân ngày Canh thìn; năm, tháng Dậu, ngày Tân tị 
năm, tháng Hợi ngày Nhâm Thân. Tuế nguyệt (năm tháng ND) đều 
điền thực Lộc vào lấp chỗ trống, cũng không lấy Vô lộc để luận. 

Sau Vũ thủy ngày Nhâm thân; sau Cốc vũ ngày Tân tị 

sau Tiểu mãn ngày Canh thìn; sau Đại thử ngày Định hợi 

sau Xử thử ngày Bính thân, Mậu Tuất; sau Sương giáng ngày Ất tị 

sau Tiểu tuyết ngày Giáp thìn Thái dương điền thực Lộc lấp vào 
chỗ trống cũng không lấy Vô lộc để luận. 

Năm Giáp, Kỷ tháng Hợi Mão Mùi ngày Kỷ sửu; 

năm Ất, Canh tháng Tì Dậu Sửu ngày Ất tị; 

năm Bính, Tân tháng Dần Ngọ Tuất ngày Tân tị; 

năm Đỉnh, Nhâm tháng Thân Tý Thìn ngày Định hợi 

là thời chỗ hội tuế Đức hợp, với Nguyệt đức, cũng không lấy Vô 
lộc để luận. 

Năm Ất Canh tháng Hợi ngày Canh thìn; năm Đinh Nhâm 
tháng Dần ngày Nhâm thân; năm Mậu Quý tháng Thân ngày Mậu 
tuất là thời Thiên đức hợp Tuế đức hội, cũng không lấy Vô lộc để 
luận. 

Năm, tháng Giáp ngày Giáp thìn; năm, tháng Ất ngày Ất tị 

năm, tháng Bính ngày Bính thân; năm, tháng Đinh ngày Đinh hợi 

năm, tháng Mậu ngày Mậu tuất; năm, tháng Kỷ ngày Kỷ sửu 
năm, tháng Canh ngày Canh thìn; năm, tháng Tần ngày Tân tị 


826 


năm, tháng Nhâm ngày Nhâm thân, Tuế đức, Tuế đức hợp, 
thiên can tam (3) bằng (tụ họp nhau ND) cũng không lấy ngày Vô 
lộc để luận. 

Duy Quý hợi can chỉ đều là ngày tận, tuy có 2 Đức trực, Tuế 
nguyệt Thái dương điền thực, Tuế đức hội hợp, vẫn lấy Vô lộc luận. 

Xét ngày Vô lộc, lấy can Lộc lạc vào Tuần không, vÌ vậy mọi việc 
đều không nên làm, Duy chỉ cớ các việc cầu cúng, giải trừ, không 
hiềm chỗ Không đớ, vì vậy gặp được thần sở nghỉ thì không kị. 

Gộp cùng với Thiên đức, Nguyệt đức thì tam hợp thành cục của 
Lộc vượng; Nguyệt kiến, Thái dương điền đầy thì suốt tháng đều là 
cung của Lộc vượng. Đến ở Tuế kiến điền đầy, Tuế đức hội hợp, càng 
lấy Tuế quân làm chủ, mà Tuần không không đủ đạo lý vậy, vÌ vậy 
không lấy Vô lộc để luận. 

Quý hợi can chỉ đều tận, cùng với ngày Thượng sóc, Hối cùng 
nghĩa, lại là ngày giao trung khí, ngày Tuế đức, Tuế đức hợp mỗi 
năm không giống nhau, vì vậy biểu tháng cùng với "Vạn niên thư" 
không luận ngày Vô lộc. Lâm vào giờ, mà chọn dùng, xem rõ ở điều 
lệ của "Vạn niên thư" phụ chú. 


PHAN CHÍ 
K¡: Dâng sở đâng biểu chương, sắp đặt việc kiện tụng. 
Gộp cùng với Đức hợp, Xá, Nguyện vẫn phải kị. 
Xem ở nghĩa lệ. Ỏ dưới mỗi năm các ngày đều không giống 
nhau. Cũng như ở biểu tháng "Vạn niên thư" cũng không thể nào 


chép lâm đến giờ chọn dùng, điều lệ của "Vạn niên thư” đã phụ chú 
rõ ràng. 


827 


THƯỢNG SÓC - TỨ LY - TỨ TUYỆT - NGÀY HỐI 


Chỉ không kị cúng tế, giải trừ, tắm gội, trang điểm dung nhan, 
cạo đầu, cất tóc, sửa móng tay chân, vá trát tường, lấp hầm hố, quét 
đọn nhà cửa, trang trÍ tường, sửa sang đường xá, phá nhà hủy 
tường, chặt cây, đốn gỗ. 

Các việc khác đều kị. 

Gộp cùng với Đức hợp, Xá, Nguyện vẫn kị, ở dưới cùng gộp 
chung vào. 

Xét Thượng sóc là âm dương với Tuế đức là ngày tận. 

Tứ ly, Tứ tuyệt là ngày hai khí ngũ hành phân chia tách biệt ra, 

Ngày Hối là ngày Nguyệt tận. 

VÌ vậy mọi việc đều không nên làm. 

Đuy các việc cúng tế, giải trừ hoặc lấy việc của thần mà không 
dám cấm, hoặc lấy trừ bỏ cũ mà không hiềm, vì vậy gặp thần có chỗ 
nên làm thì không kị. 

Ngày Hối tuy không cùng với Thượng sóc cùng hung, như vậy 
củng chỉ nên cúng tế các việc, các việc khác tuy không kị, cũng 
không chú là nên làm. Hơn nữa Thượng sóc lại lấy can của năm 
dùng làm nghĩa, ngày. Hối, Phản chỉ lấy Nguyệt sóc dùng làm nghĩa, 
Tứ ly, Tứ tuyệt lấy tiết khí dùng làm nghĩa, đều cùng với nghĩa của 
Đức hợp, Xá, Nguyện, không phụ thuộc với nhau, vỉ vậy gộp cùng 
mà vẫn kị. Ö đưới phỏng theo như thế, 


ĐÔNG CHÍ - HẠ CHÍ - XUÂN PHẦN - THU PHÂN 


Không chủ: Dàng sở đâng biểu chương, chúc trừng ban thưởng, 
thưởng người có công, yến tiệc, đế vương xuất hành, sai sứ, phủ dụ 
biên cảnh, kén tướng luyện quân, xuất quân, lên quan nhậm chức. 
lâm chính sự thân dân, kết mối hôn nhân, đem đồ lễ dạm hỏi, tăng 
thêm nhân khẩu, di chuyển, khai trương, giao dịch, lập khế ước, hợp 
đồng, tróc nã đuổi bất, săn bát đánh cá. 


828 


Ngày Đông chí lại không chú chặt cây, đốn gỗ. 

Theo nhị chí, ba ngày âm dương đánh nhau, ngày phân làm hai, 
Yếm Kiến đối nhau, vỉ vậy tuy là ngày cát cũng không chú số việc 
ấy, 


Đông chí không chú chặt cây, đốn gỗ cùng nghĩa với ngày Khai. 


THÔ VƯÓNG DỤNG SỰ 


Ký: Xây dựng cung thất, sửa cung thất, tu bổ thành quách, khởi 
tạo động thổ, sửa kho tàng, bố trí và sửa sang buồng sản phụ, khai 
mương đào giếng, đặt cối xay giã, vá trát tường, trang trÍ tường, sửa 
sang đường xá, phá nhà hủy tường, trồng trọt, phá vỡ đất. 


Nghĩa giống Thổ phù. 


PHỤC XÃ 


Kị: Tắm gội. 
Xét tắm gội nên dùng ngày Thân, Dậu, Hợi, Tý 


Phục là kim phục, ấy là trái với Thân, Dậu. Xã là Thổ vượng, ấy 
là trái với Hợi, Tý. Vì vậy kị tắm gội. 


SÓC - HUYỄN - VỌNG 
Kí. Cầu thầy chữa bệnh 


Xét: Sóc là nhật nguyệt đồng độ. Huyền là gần một, xa ba. Vọng 
là nhật nguyệt đối nhau. Vẫn giống nghĩa của Kiến, Phá, Bình, Thu 
vì vậy kị chữa bệnh. 


NGÀY NGUYỆT KỊ 


Chỉ chú: Cúng tế, yến tiệc, tắm gội, trang điểm dung nhan, cạo 
đầu, cất tóc, sửa móng tay chân, cầu thầy chữa bệnh, vá trát tường, 
quét dọn nhà cửa, trang trí tường, sửa sang đường sá. 


Các việc khác không chú. 
Xem nghĩa lệ 


NGÀY lã 
XKị: Cầu thầy chữa bệnh 
Nghĩa giống như ngày Vọng. 


NGÀY NHÂN THẦN SỎ TẠI 
Ngày 12 tóc ở bên trong, ngày lỗ tại khắp mình, kị cạo 
đầu, cát tóc 
ngày l tại chân ngón cái, ngày 6 tại tay 
ngày 19 tại chân, ngày 2l tại tay, ngón út 
ngày 23 tại gan với chân Kị sửa móng tay chân 


TRƯÒNG TINH - DOẢN TINH 


KEị: Tăng thêm nhân khẩu, cắt may, đan đệt, khai trương, giao 
dịch, lập khế ước hợp đồng, nạp tiền của, nạp gia súc, 
Xem phụ lục. 


NGÀY BÁCH KỊ 
Ngày Giáp kị mở kho tàng, xuất tiền của, hàng hóa 
Ngày Ất kị trồng trọt 
Ngày Đinh kị cạo đầu, cát tóc 
Ngày Canh kị đan, đệt 
Ngày Tân kị gây ủ men (rượu, dấm, tương) 
Ngày Nhâm kị khai mương 
Ngày Sửu kị lễ đội mũ đeo thắt lưng 
Ngày Dần kị cúng tế 


830 


Ngày Mão kị đào giếng 

Ngày Tị kị xuất hành 

Ngày Ngọ kị dọi, lợp mái nhà tranh 
Ngày Mùi kị cầu thầy chữa bệnh 
Ngày Thân kị kê giường 

Ngày Dậu kị yến tiệc 

Ngày Hợi kị làm lễ cưới, đón dâu 


Bên trên là chỗ sở kị 


Biểu thứ tự các bậc nghỉ và kị 


Cát đủ Cát không Hung Hung lại Hung lại 
chống hung | chống nồi thắng ở gặp hung. chồng 
Gặp Đức hung. Gặp cát. Gặp Gặp Dúc | chất đại 
theo nghi. Đức theo Đúc theo theo kị hung. 
không theo | nghí không nghi không | không Gặp Đức 
kị. Không theo kị theo kị. theo nghỉ. | mọi việc 
gặp theo Không gặp Không gấp | Không gặp | cũng vẫn 
nghi cũng theo kị theo kị mọi việc phải kị. 
theo kị không theo không theo | đều phải kị 

nghỉ nghí 


Tháng Tị: | Tháng Thân: | Tháng Tháng: 
ngày Tương | ngày Tương - | Dần: ngày | Thìn. Tuất, 
- Lục hợp Nguyệt hại Tương Sửu. Mùi: 
Nguyệt hình Nguyêt hại | Nguyệt 
- Nguyệt sát, Tháng 
hình Tháng | Tý: Thiên 
Mão. Ngọ. | lại Nguyệt 
Dậu Thiên | hình 
lại 


831 


Mùi: Nguyệt hình 
Nguyệt hại 


Tháng | Tháng 
Ty, Ngọ. Dần, Thân, 
Mão.Dậu | Tị, Hợi: 
thầy ngày Vương, | Nguyệt sát 
Thắng 
_ Thìn, Tuất, 
Sửu, Mùi: 
ngày Quan, 
Thiên lại 


Thượng" {| Thượng thú Trung Trung thứ 
Tháng: Dần. Tháng Tháng Tý Tháng 
Thân: : Tị Hợi: Ngọ Dâu: Mão: 
te Trưởng sinh An sp Dại thấp, Nguyệt hình 
TT LẺ L.ục hợp - Kiếp sát | Tháng Sửu Dại thời 
| Kiếp sát Tháng Thìn | Tuất 


Tháng Tháng 
: Dần. Thân: | Thìn. Tuất, 
Kiếp si? : c. 
l Trưởng sinh | Sửu. Mùi: 
DU PP Lục hợp Ngày Trừ 
Ngày Thu ngày Tương 
Tháng „ 
Thin, Tuất. 
Tại sát Sửu, Mùi: 
Ngày Mãn, 
ngày Dân 


832 


NET LNG NUNG) 


I Tháng 
Nguyệt 
sất 


Tỷ. Ngọ 
Nguyệt hại 
ngày Nguy 


Tháng Tị: Tháng Dần Tháng Tý: ngày 
ngày Tương - ngày Tương Bình. Thiên lại 
Lục hợp ngày Bình - Tháng Mão: 
Ngày Bình Nguyệt hại ngày Thu. Đại 
Nguyệt Tháng Thìn. | thời. Nguyệt phá 
š Tháng Mùi 
ĐIỀN Thân: Nguyệt 
kiến, Nguyệt 
yếm 
Tháng Nạo: 
: Đức, Đại hội 


Ngọ: Nguyệt 
sát 

Tháng 

Thìn, Tuất: 
ngày Quan, 


ngày Tưởng. 
ngày Bình. 
Nguyệt hình 


Tháng 
| Mão, Đậu: 
ngày Thu, 
ngày Trừ 
Tháng 
Sửu, Mùi: 
R ngày Chấp, 
bát Đại thời - 
Tháng - 
Tị, Hợi: 
ngày Thu, 
Kiếp sát. 
"Tháng Thân: 
ngày Tương, 
ngày Binh 


838 


Trung thứ 


Tháng Tý: | Tháng 
Nguyệt kiến | Mão, Dậu: 
Đức: 

Đại hội 

Tháng 

Ngọ: 

Ngưyệt kiến, 

Nguyệt hình 

Đúc, 

Đại hội 


Tháng Tháng Tháng Tý. | Tháng Mão 
Dần, Sửu, Mùi: |Ngọ,Dậu | ngày Thu, 
Thân, Tị, ngày Chấp, |ngày Thu | Nguyệt hình 
Hợi: Nguyệt hại 


ngày Trù, 
ngày Quan 
Tháng 
Thìn, Tuất: 
ngày Chấp 


Lục hợp 


Tháng Tháng 
Dàn, Thìn, 
Thân, Tị, Tuất, Sửu, 
Hội: Mùi: 
ngày Nguy | ngày Bế 
Thắng 
Mão, Ngọ, 
Dậu 
ngày Bình 


834 


ĐIỀU LỆ PHỤ CHÚ 


Phàm phụ chú "Thông thư" "Vạn niên thư" trước tiên dựa vào 
thứ bậc công việc để dùng, xem xét ngày đó nên nghỉ hay kị, ở ngày 
nây chú ở dưới nên làm việc này, ngày nọ chú ở đưới kị việc nọ. Tiếp 
xét nghỉ kị, so sánh chỗ cát hung (chỗ khinh trọng) để định dùng 
hay bỏ đi, 

Phàm ngày nên tuyên bố chính sự, ban bố chính sự, chỉ chú là 
nên tuyên bố chính sự. 


Phàm ngày nên xây dựng cung thất, sửa cung thất, chỉ chú nên 
xây dựng cung thất. 

Phàm cát đủ thắng hung, theo nghỉ không kị, như gặp Đức mà 
vẫn phải kị, thì vân chú là kị. 

Phàm cát hung chọi nhau, không chú nghỉ cũng không chú kị, 
như gặp Đức mà việc vẫn phải kị thì vẫn chú là kị. 

Phàm các ngày Đức hợp, Xá, Nguyện, Nguyệt ân, Tứ tương, 
Thời đức không chú kị tăng thêm nhân khẩu, kê giường, dan dệt, 
gây ủ men, khai trương, giao dịch lập khế ước hợp đồng, nạp tiền 
của, mở kho tàng xuất tiền của hàng hóa, như ngày gặp Đức vẫn 
còn phải kị, cho đến theo kị không theo nghí, thì vẫn chú là kị. 

Phàm ngày Dần, Thiên cẩu, kị cúng tế, không chú nên cầu phúc, 
cầu tự. 

Phàm ngày Mão kị đào giếng, không chú nên khai mương. Ngày 
Nhâm kị khai mương, không chú nên đào giếng. 

Phàm ngày Tị kị xuất hành, không chú nên xuất quân, sai sứ. 

Phàm ngày Dậu kị yến tiệc, cũng không chú nên chúc mừng ban 
thưởng, thưởng người có công. 


Phàm ngày Đỉnh kị cạo đầu cắt tóc, cũng không chú nên trang 
điểm dung nhan. 


885 


Phàm cát.hung chống nhau, không chú kị cầu phúc, cũng không 
chú kị cầu tự. 

Phàm kị ra lệnh cho công khanh, chiêu hiền, không chú nên thí 
ân phong chức, cử người chính trực, nhận phong chức nối tước vị 

Phàm kị thi ân phong chức, cử người chính trực, nhận phong 
chức nối tước vị, cũng không chú nên ra lệnh cho công khanh, chiêu 
hiền. 

Phàm ngày nên tuyên bố chính sự, thì đổi tuyến là ban bố. 


Phàm Nguyệt yếm kị đế vương xuất hành, lên quan, không chú 
nên ban chiếu, thi ân phong chức, ra lệnh cho công khanh, chiêu 
hiền tuyển người chính trực. Gặp ngày nên tuyên chính sự, thì đổi 
là nên ban bố. 


Phàm cát hung chọi nhau, không chú kị làm lễ cưới đớn dâu, 
cũng không chú kị làm lễ đội mũ đeo thát lưng, kết mối hôn nhân, 
đem đồ lễ dạm hỏi, tăng thêm nhân khẩu, di chuyển, kê giường. Như 
ngày gặp Đức vẫn còn phải kị thÌ vẫn chú là kị. Gặp Bất tương mà 
không chú kị làm lễ cưới đón dâu, cũng vẫn chú kị. Gặn ngày Hợi, 
Yếm đối, Bát chuyên, Tứ kị, Tứ cùng mà vẫn chú kị việc làm lễ cưới 
đón dâu, chỉ chú các việc phải kị, việc không phải kị, vẫn không chú 
là kị. 

Phàm cát hung chọi nhau, không chú kị di chuyển, cũng không 
chú kị kê giường, không chú kị kê giường cũng không chú kị đi 
chuyển. Như ngày gặp Đức mà vẫn phải kị, thì vẫn chú là kị. 

Phàm cát hung chọi nhau, không chú kị giải trừ, cũng không 
chú kị trang điểm dung nhan, cạo đầu cắt tóc, sửa móng tay chân, 
như ngày gặp Dức mà vẫn phải kị, thì vẫn chú là kị. 

Phàm cát hung chọi nhau, không chú kị tu tạo động thổ, dựng 
cột cất xà, cũng không chú kị sửa cung thất, tu bổ thành quách, tu 
bổ đê điều, sửa kho tàng, đốt lò đúc, dọi lợp mái nhà tranh, bố trí và 


836 


sửa sang buồng sản phụ, khai mương, đào giếng, đặt cố: xay giã, vá 
trát tường, lấp hầm hố, trang trí tường, sửa sang đường sá, phá nhà 
hủy tường, như ngày gặp Đức mà vẫn phải kị, thì vẫn chú là kị. 

Phàm cát hung chọi nhau, không chú kị khai trương, cũng 
không chú kị lập khế ước, hợp đồng, giao dịch, nạp tiền của; không 
chú kị nạp tiền của, cũng không chú kị khai trương, giao dịch, lập 
khế ước hợp đồng. Không chú kị lập khế ước hợp đồng giao dịch, 
cũng không chú kị khai trươnz, nạp tiền của. 

Phàm cát hung chọi không chú kị nuôi thả gia súc gia cầm, cũng 
không chú kị nộp gia súc. Không chú kị nộp gia súc, cũng không chú 
kị nuôi thả gia súc, gia cầm. 

Phàm cát hung chọi nhau, nèn an táng, không chú kị cải táng. 

Nên làm cải táng, không chú kị an táng. 

Phàm Thổ phủ, Thổ phù, Dịa nang chỉ chú kị vá trát tường 
không chú nên lấp hà„¿ hố. 

Phàm là ngày Khai, không chú nên phá vỡ đất, an táng, cải 
táng, cũng không chú kị, gặp ác thì chú. 

Phàm Tứ kị, Tứ cùng, chỉ kị an táng, như gặp Ô phệ, Ô phệ đối 
cũng không chú nên phá vỡ đất, cải táng. 

Phàm Thiên lại, Đại thời không lấy tử, bại để luận; gặp Tứ phế, 
Tuế bạc, Trục trận vẫn lấy tử, bại để luận. . 

Phàm là ngày Tuế bạc, Trục trận nên làm việc gì cứ noi theo chỗ 
kị của Nguyệt kiến mà xóa bỏ, chố kị vẫn theo ngày đớ. 

Tháng hai: Giáp tuất, tháng tư: Bính thân, tháng sáu: Giáp tý, 
tháng tám: Canh thìn, tháng chín: Tân mão, tháng mười: Giáp tý, 
tháng chạp: Giáp tý, Đức hợp cùng với thời của Xá, Nguyện hội, mọi 
việc không kị. 


887 


GÓI Ý 


Ỏ trên là chỗ nơi về nghi kị. Phầm nhiều dựa vào tính chất của 
các thần sát cho đến mối quan hệ giữa chúng với nhau, nhưng cũng 
có một phần là xuất ra từ tâm lý cầu cát tránh hung và truyền 
thống triết học ngoài đỡi của dân Trung quốc. Như ngày Đinhh kị 
cạo đầu cát tóc, chính bởi vì là chữ Đinh ( ) cũng giống chữ đỉnh ( ) 
là cái nhọt, đầu đỉnh, thật khôi hài, không yên tâm là cạo đầu gặp 
ngày đó sẽ phát sinh đinh, sang (bệnh ngoài da). Ngày Ngọ kị dọi 
lợp mái nhà tranh, cho rằng Ngọ là hỏa vượng, sợ rằng gặp nớ sẽ 
dẫn đến hỏa tai. Lại như ngày Giáp, ngày Kiến kị mở kho tàng, xuất 
tiền của hàng hóa, giống như ngày Nguyên đán kị phá tài cũng vậy, 
ấy là không hy vọng lúc bắt đầu đã quá tay, quá chân phá hao phí 
cả, đó là phản ánh triết học sinh hoạt cần kiệm giữ nhà. Lại như Tứ 
kị, Tứ cùng, Thượng sóc, Tứ ly, Tứ tuyệt, ngày Hối, Quí hợi, các 
ngày kị húy, bởi vÌ giả thiết là vượng cực thì cùng tận. Đớ chính là 
việc dùng nghĩa của triết học thực phong phú. 


838 


Hiệp kỷ biện phương thư 
Quyển 11 


DỤNG SỰ 


Tuyển chọn dùng vào việc nghỉ ki đã đầy đủ rồi. Như vậy phụ 
chú "Vạn thiên thư" thời lấy việc làm kinh, lấy thần làm vỉ. Tuyển 
chọn ngày giờ tốt thì lấy thần làm mục (cốt yếu ND) lấy việc làm 
cương (chủ não ND). Đại để phụ chú lấy theo thứ tự công việc mà 
tuyển chọn lại do công việc mà khởi lên. : 

"Đại Thanh hội điển" chép "Vạn niên thư”: Ngự dụng sáu mươi 
bảy việc, dân dụng ba mươi bảy việc, "Thông thư” chép tuyển chọn 
sáu mươi việc. Nay lần lượt đem hợp vào một thiên mà chia ra nghỉ 
kị theo vào việc. Dựa vào thứ tự lần lượt từng việc, xem xét nó nghỉ 
kị vào ngây nào mà phân ra chú giải, thì theo khinh trọng có thể 
biện được. Làm ra dùng vào việc. 


THÍCH Ý 


Tuyển chọn để dùng vào việc, ở trong quyển "Nghi Kị” đã thuật 
bày hoàn bị rồi. Khi biên chú "Vạn niên thư” là lấy việc làm kinh, lấy 
thần làm vĩ, tuyển chọn ngày cát, giờ cát thì chính là lấy thần làm 
mục, lấy việc làm cương. Bởi vỉ biên chú "Lịch thư”, đều nhân thứ tự 
công việc với thần, tuyển chọn ngày tốt thì đều từ công việc mà 
khởi. Nhân đó làm quyển "Dụng sự" theo Ngự dụng, dân dụng, mọi 
việc nên làm, đáng kị phân ra chú giải ở dưới, tiện dùng để xem xét, 
phân biệt khinh trọng, quyết định giữ hay bỏ. 


839 


GÓI Y 


Lấy việc làm kinh, lấy thần làm vi và lấy thần làm mục, lấy việc 
làm cương, chia riêng ra để biên soạn "Thông thư" và nguyên tắc 
căn bản để tuyển chọn ngày cát. Lý giải hai loại nguyên tác đó, thời 
chỗ trọng, yếu của thuật trạch cát đã xong vậy. 

Dân dụng chỉ có ba mươi bảy việc mà ngự dụng thì sáu mươi 
bảy, có thể thấy đế vương nước ta dốc lòng tin ở việc chọn lựa ngày, 
cũng so với lão bách tính cũng vậy, chỉ có kỹ hơn chứ không có 
không bằng. 


NGỰ DỤNG 67 VIỆC 


1- Cúng tế 2- Cầu phúc 
3- Cầu tự 4- Dâng sớ dâng biểu chương 
5- Ban chiếu 6- Ân sâu (đàm ân) 


7. Ân xá (tứ xá) 


9- Hạ lệnh cho công khanh 

11- Cử người chính trực 

18- Chẩn cấp kẻ đơn côi 
(tuất cô quỳnh) 

15- Ban bố chính sự 


17- Giải oan uổng 
(tuyệt oan uổng) 


19- Chúc mừng ban thưởng 
(khánh tứ) 


21- Mỏ yến tiệc 


340 


8- Ra ân phong chức (thi ân 
phong bái) 

10- Chiêu hiền 

12- Ra ân huệ : 

14- Tuyên bố chính sự 


16- Làm việc từ thiện 
(hành huệ ái) 


18- Khoan hoãn hình ngục 


20- Ban thưởng người có công. 
(thưởng hạ) 


22- Nhập học 


28- Lễ đội mũ, đeo thất lưng 
(quan đái) 

25- Sai sứ (khiến sứ) 

27- Kén tướng luyện quân 

29- Lên quan, nhậm chức 

3I1- Kết mối hôn nhân 

33- Lễ cưới, đón dâu 

đõ- Di chuyển (ban di) 

37- Giải trừ 

39- Trang điểm dung nhan, 

cạo đầu-cắt tóc 

41- Cầu thầy chữa bệnh 

43- Xây dựng cung thất 

45-. Tu bổ thành quách 

47- Khởi tạo động thổ 

49- Đan, đật 

B1- Lập khế ước, hợp đồng 

B3- Nạp tiền của 


BB- Khai mương, đào giếng 
57- Và trát tường 

ð9- Trang trí tường 

61- Chạt cây, đốn gỗ 

63- Săn bất 

65- Trồng trọt 

67- Nộp gia súc 


24- Đế vương xuất hành 
(hành hạnh) 


26- Phủ dụ biên cảnh 

28- Xuất quân 

30- Lâm chính sự, thân dân 
32- Đem đồ lễ đạm bỏi 

34- Tăng thêm nhân khẩu 
36- Kê giường 

38- Tám gội 

40- Sửa móng tay chân 


42- May đo 

44- Tu sửa cung thất 

46- Tu bổ đê điều 

48- Dựng cột, cất xà 

B0- Khai trương 

B2- Giao dịch 

ð4- Bố trí và sửa sang buồng 
sản phụ 

ð6- Đặt cối xay giã 

58- Quét dọn nhà cửa 

60- Sửa sang đường sđ 

62- Tróc nã, đuổi bất 

64- Đánh bắt cá 

66- Nuôi thà gia súc, gia cầm 


841 


DÂN DÙNG 37 VIỆC 


1- Cũng tế 

3- Lên quan 

õ- Lễ đội mũ đeo thất lưng 

7- Họp họ hàng bạn bè 
thân thuộc 

9- Tăng thêm nhân khẩu 

11- Di chuyển 

18- Tắm gội 

15- Chữa bệnh 

17- Tu tạo động thổ 

19- Đan dệt 

21- Lập khế ước, hợp đồng 

23- Nạp tiền của 


2ð- Khai mương đào giếng 
27- Quét dọn nhà cửa 

29- Phá nhà hủy tường 
31- Tróc nã, đuổi bắt 

33- Trồng trọt 

35- Phá vỡ đất 

37- Cài táng 


2- Dâng biểu chương 
4- Nhập học 

6- Kết mối hôn nhân 
8- Lã cưới, đón đâu 


10- Xuất hành 

12- Kê giường 

14- Cắt tóc, cạo đầu 

16- May đo quần áo 

18- Dựng cột cất xà 

20- Khai trương 

22- Giao dịch 

24- Bố trÍ và sửa sang buồng 
sản phụ 


26- Đặt cối xay giã 

28- Sửa sang đường sa 

30- Chặt cây, đốn gố 

32- Săn bắt 

34- Chăn thả gia súc gia cầm 
36- An táng 


THÔNG THƯ TUYỂN TRẠCH 60 VIỆC 


1- Cúng tế 
3- Cầu tự 
5- Dâng biểu chương 


2- Cầu phúc 
4- Dâng sớ nhận phong chức 
6- Nhận phong nối tước vị 


7- Họp họ hàng, bạn bè 
thân thuộc 
9- Lễ đội mũ đeo thắt lưng 
11- Lên quan nhậm chức 
13- Kết mối hôn nhân 
15- Lễ cưới, đón dâu. 
17- Di chuyển 
18- Kê giường 
9Ø1- Tắm gội 
23- Sửa móng tay, chân 
95- Chữa mắt 
27- Cắt may quần áo 
29- Tu tạo động thổ 
31- Sửa kho tàng 
33- Dọi lợp mái nhà tranh 
35- Gây ủ men 

(rượu, đấm, tương) 
37- Lập khế ước, hợp đồng 
39- Nạp tiền của 
41- Xuất tiền, hàng 


43- Khai mương, đào giếng 
45- Trát tường, lấp hầm hố 
47. Sửa trang trí tường 
49- Phá nhà hủy tường 

B1- Sản bắt 

58- Đánh bắt cá 

B5- Trồng trọt 


8- Nhập học 


10- Xuất hành 

12- Lâm chính sự thân dân 
14- Đem đồ lễ dạm hỏi 
16- Tăng thêm nhân khẩu 
18. Đi xa trở về 

20- Giải trừ 

22- Cao đầu, cắt tóc 

24- Cầu thầy chữa bệnh 
26- Châm cứu 

28- Tu bổ đê điều 

30- Dựng cột, cất xà 

32- Dốt lò đúc 

34- Đan đệt 

86- Khai trương 


38- Giao dịch 

40- Mở kho tàng 

49- Bố trí và sửa sang buồng 
sản phụ 

44- Đặt cối xay giã 

46- Quét dọn nhà cửa 

48. Sửa sang đường sá 

50- Chặt cây, đốn gỗ 

52- Tróc nã đuổi bát 

ð54- Di thuyền vượt qua sông nước 

56- Chăn thả gia súc, gia cầm 


843 


57- Nạp gia súc ð8- Phá vỡ đất 
õ9- An táng 60- Cải táng 


CÚNG TẾ 


Nghi: Thiên đức, Nguyệt đức, Thiên đức hợp, Nguyệt đức hợp, 
Thiên xá, Thiên nguyện, Nguyệt ân, Tứ tương, Thời đức, Thiên vu, 
ngày Khai, Phả hộ, Thánh tâm, Ích hậu, Tục thế. 

*#¡: Thiên cẩu, ngày Dần 


CẦU PHÚC 


Nghỉ: Thiên đức, Nguyệt đức, Thiên đức hợp, Nguyệt đức hợp, 
Thiên xá, Thiên nguyện, Nguyệt ân, Tứ tương, Thời đức, Thiên vu, 
ngày Khai, Phả hộ, Phúc sinh, Thánh tâm, Ích hậu, Tục thế. 

Ki: Nguyệt kiến, Nguyệt phá, ngày Bình, ngày Thu, Kiếp sát, 
Thi sát, Nguyệt sát, Nguyệt hình, Nguyệt hại, Nguyệt yếm, Đại thời, 
Du họa, Thiên lại, Tứ phế (Thiên kị Lộc không sớm ngày Thượng 
sóc xem ở điều về lệ phụ chú. Ngoài ra phỏng theo như thế). 


CẦU TỰ 


Nghỉ: Thiên đức, Nguyệt đức, Thiên đức hợp, Nguyệt đức hợp, 
Thiên xá, Thiên nguyện, Nguyệt ân, Tứ tương, Thời đức, ngày Khai, 
Ích hậu, Tục thế. 

Ki: Nguyệt kiến, Nguyệt phá, ngày Bình, ngày Thu, Kiếp sát, 
Thi sát, Nguyệt hình, Nguyệt hại, Nguyệt yếm, Đại thời, Du họa, 
Thiên lại, Tứ phế. 


844 


DÁNG SÓ, DÀNG BIỂU CHƯÓNG (DÁNG SÓ THỰ PHONG) : 


Nghỉ: Thiên đức, Nguyệt đức, Thiên đức hợp, Nguyệt đức hợp, 
Thiên xá, Thiên nguyện, Lâm nhật, Phúc đức, ngày Khai. 

Kị: Nguyệt kiến, Nguyệt phá, ngày Bình, ngày Thu, ngày Bế, 
Kiếp sát, Ti sát, Nguyệt hình, Nguyệt hại, Nguyệt yếm, Dại thời, 
Thiên lại, Tứ phế, Vãng vong 


DÁNG BIỂU CHƯÓNG 


Nghỉ: Thiên đức, Nguyệt đức, Thiên đức hợp, Nguyệt đức hợp, 
Nguyệt không, Thiên xá, Thiên nguyện, Lâm nhật, Phúc đức, ngày 
thai, Giải thần. 

Kị: Nguyệt kiến, Nguyệt phá, ngày Bình, ngày Thu, ngày Bế, 
Kiếp sát, Tai sát, Nguyệt sát, Nguyệt hình, Nguyệt hại, Nguyệt yếm, 
Đại thời, Thiên lại, Tứ phế, Vãng vong. 


BAN CHIẾU 
Nghi: Thiên đức, Nguyệt đức, Thiên đức hợp, Nguyệt đức hợp, 
Thiên xá, Thiên Nguyện, ngày Vương, ngày Khai. 
Lại Thiên ân với Dịch mã, Thiên mã, Nhật kiến gộp vào. 


Ki: Nguyệt phá, ngày Bình, ngày Thu, ngày Bế, Kiếp sát, Thi 
sát, Nguyệt sát, Nguyệt hình, Nguyệt yếm, Tú phế, Vãng vong. 


ÂN SÂU, ĐẠI XÁ 


Nghi: Thiên đức, Nguyệt đức, Thiên đức hợp, Nguyệt đức hợp, 
Thiên ân, Thiên xá, Thiên nguyện, ngày Vương, ngày Khai. 
Vô kị 


845 


RA ÁN, PHONG CHỨC (TẬP TƯỚC NHẬN PHONG CHỨC) 


Nghỉ: Thiên đức, Nguyệt đức, Thiên đức hợp, Nguyệt đức hợp, 
Thiên xá, Thiên nguyện, Nguyệt ân, Tứ tương, Thời dức, ngày 
Vương, Cát kỳ, Thiên hỷ, ngày Khai. 

Ngày Quan, ngày Tương, ngày Thủ chỉ nên làm việc tập tước 
nhận phong chức 

Ki: Nguyệt phá, ngày Bình, ngày Thu, ngày Mãn, ngày Bế, Kiếp 
sát, Tại sát, Nguyệt sát, Nguyệt hình, Nguyệt yếm, Đại thời, Thiên 
lại, Tứ phế. 


HẠ CHIẾU LỆNH CHO CÔNG KHANH, CHIÊU HIỀN 


Nghi: Thiên đức, Nguyệt đức, Thiên đức hợp, Nguyệt đức hợp, 
Thiên xá, Thiên nguyện, ngày Vương, ngày Kiến, ngày Khai 

Lại Nguyệt ân, Tứ tượng, Thời đức, Cát kỳ, Thiên hỷ gộp với 
Dịch mã, Thiên mã. 

Ki: Nguyệt phá, ngày Bình, ngày Thu, ngày Mãn, ngày Bế, Kiếp 
sát, Thi sát, Nguyệt sát, Nguyệt hình, Nguyệt yếm, Đại thời, Thiên 
lại, Tứ phế, Văng vong. 


CỬ NGUÒI CHÍNH TRỰC 


Nghi: Thiên đức, Nguyệt đức, Thiên đức hợp, Nguyệt đức hợp, 
Thiên xá, Thiên nguyện, Nguyệt ân, Tứ tương, Thời đức, ngày 
Vương, ngày Kiến, Cát kỳ, Thiên hỉ, ngày Khai. 

Kị: Nguyệt phá, ngày Bình, ngày Thu, ngày Mãn, ngày Bế, Kiếp 
sát, Tai sát, Nguyệt sát, Nguyệt hình, Nguyệt yếm, Đại thời, Thiên 
lại, Tứ phế, 


846 


CHẦẨN CẤP KẺ ĐỚN CÔI 


Nghi: Thiên đức, Nguyệt đức, Thiên đức hợp, Nguyệt đức hợp, 
Thiên ân, Thiên xá, Thiên nguyện, Dương đức, Âm đức, ngày Vương, 
ngày Khai 


Vô hị 


TUYỂN BỐ CHÍNH SỰ 
Nghỉ: Thiên đức, Nguyệt đức, Thiên đức hợp, Nguyệt đức hợp, 
Thiên xá, Thiên nguyện, ngày Vương, ngày Khai 
Lại: Thiên ân cùng gộp với Dịch mã, Thiên mã, ngày Kiến 


Kị: Nguyệt phá, ngày Bình, ngày Thu, ngày Mãn, ngày Bế, Kiếp 
sát, Thi sát, Nguyệt sát, Nguyệt hình, Nguyệt yếm, Tứ phế, Vãng vong. 


BAN BỐ CHÍNH SỰ 
Nghỉ: Thiên ân 


Ki: Nguyệt phá, ngày Bình, ngày Thu, ngày Bế, Kiếp sát, Thi 
sát, Nguyệt sát, Nguyệt hình, Nguyệt yếm, Tứ phế. 


LÀM VIỆC TỪ THIỆN - GIẢI OAN UỐNG - KHOAN HOÃN 
HÌNH NGỤC 
Nghỉ: Thiên đức, Nguyệt đức, Thiên đức hợp, Nguyệt đức hợp, 
Thiên ân, Thiên xá, Thiên nguyện, Dương đức, Âm đức, ngày Vương, 
ngày Khai 


Vô hị 


847 


CHÚC MỪNG BAN THƯỎNG 


Nghi Thiên đức, Nguyệt đức, Thiên đức hợp, Nguyệt đức hợp, 
Thiên ân, Thiên xá, Thiên nguyện, Nguyệt ân, Tứ tương, Thời đức, 
ngày Vương, Tam hợp, Phúc đức, Thiên hỷ. ngày Khai. 

Ki: Nguyệt phá, ngày Bình, ngày Thu, ngày Bế, Kiếp sát, Thi 
sát, Nguyệt sát, Nguyệt hình, Nguyệt hại, Nguyệt yếm, Tứ phế, Ngũ 
ly. 


YẾN TIỆC - HỌP HỌ HÀNG, BẠN BÈ, THÂN THUỘC 

Nghi: Thiên đức, Nguyệt đức, Thiên đức hợp, Nguyệt đức hợp, 
Thiên ân, Thiên xá, Thiên nguyện, Nguyệt ân, Tứ tương, Thời đức, 
ngày Vương, ngày Dân, Tam hợp, Phúc đức, Thiên hỷ, ngày ïŒ:zi, 
Tục hợp, Ngũ hợp. 

Ji: Nguyệt phá, ngày BÌnh, ngày Thu, ngày Bế, Kiếp sát, Tai 
sát, Nguyệt sát, Nguyệt hình, Nguyệt hại, Nguyệt yếm, Tứ phế, Ngũ 
ly, ngày Dậu. 


NHẬP HỌC 


Nghi: ngày Thành, ngày Khai 
Vô kị 


LẺ ĐỘI MỦ, ĐEO THẮT LƯNG 


Nghỉ: ngày Định 

Xí: Nguyệt phá, ngày Bình, ngày Thu, ngày Bế, Kiếp sát, Thi 
sát, Nguyệt sát, Nguyệt hình, Nguyệt yếm, Đại thời, Thiên lại, Tứ 
phế, Ngũ mộ, ngày Sửu. 


848 


- ĐỀ VƯÓNG XUẤT HÀNH, SAI SỨ, XUẤT HÀNH 


Nghỉ: Thiên đức, Nguyệt đức, Thiên đức hợp, Nguyệt đức hợp, 
Thiên xá, Thiên nguyện, Nguyệt ân, Tứ tương, Thời đức, ngày 
Vương, Dịch mã, Thiên mã, ngày Kiến, Cát kỳ, Thiên hỷ, ngày Khai, 

Ki: Nguyệt phá, ngày Bình, ngày Thu, ngày Bế, Kiếp sát, Ti 
sát, Nguyệt sát, Nguyệt hình, Đại thời, Thiên lại, Thiên tặc, Tứ phế, 
Ngũ mộ, Văng vong, ngày Tị. 


PHỦ DỤ BIÊN AI 


Nghi: Thiên đức, Nguyệt đức, Thiên đức hợp, Nguyệt đức hợp, 
Thiên xá, Thiên nguyện, ngày Vương, ngày Thủ, Bính phúc, Binh 
bảo, Binh cát, ngày Nguy, ngày Thành. 

Ki: Nguyệt phá, ngày Bình, Tủ thần, ngày Thu, Kiếp sát, Thí 
sát, Nguyệt sát, Nguyệt hình, Nguyệt hại, Nguyệt yếm, Đại thời, 
Thiên lại, Tử khí, Tứ kích, Tứ hao, Tứ phế, Tứ kị, Tứ cùng, Ngũ 
mộ, Binh cấm, Đại sát, Văng vong, Bát chuyên, ngày Chuyên, ngày 
Phạt. 


KÉN TƯỞNG, LUYỆN QUÂN 


Nghỉ: Thiên đức, Nguyệt đức, Thiên đức hợp, Nguyệt đức hợp, 
Thiên xá, Thiên nguyện, ngày Vương, Binh phúc, Binh bảo, Binh cát, 
ngày Nguy 

Äi: Nguyệt phá, ngày Bình, Tử thần, ngày Thu, Kiếp sát, Thi 
sát, Nguyệt sát, Nguyệt hình, Nguyệt bại, Nguyệt yếm, Đại thời, 
Thiên lại, Tử khí, Tứ kích, Tứ hao, Tứ phế, Tứ kị, Tứ cùng, Ngũ mộ, 
Binh cấm, Đại sát, Văng vong, Bát chuyên, ngày Chuyên, ngày Phạt, 


949 


XUẤT QUẦN 

Nghi: Thiên đức, Nguyệt đức, Thiên đức hợp, Nguyệt đức hợp, 
Binh phúc, Binh bảo, Bính cát 

Kt: Nguyệt phá. ngày Bình, Tử thần, ngày Thu, ngày Bế, Kiếp 
sát, Thi sát, Nguyệt sát, Nguyệt hình, Nguyệt hại, Nguyệt yếm, Đại 
thời, Thiên lại, Tử khí, Tứ kích, Tứ hao, Tứ phế, Tứ kị, Tứ cùng, 
Ngũ mộ, Binh cấm, Đại sát, Vãng vong, Bát chuyên, ngày Chuyên, 
ngày Phạt. 


LÊN QUAN, NHẬM CHỨC 

Nghỉ: Thiên đức, Nguyệt đức, Thiên đức hợp, Nguyệt đức hợp, 
Thiên xá, Thiên nguyện, Nguyệt ân, Tứ tương, Thời đức, ngày 
Vương, ngày Quan, ngày Thủ, ngày Tương, ngày Lâm, ngày Kiến, 
Cát kỳ, Thiên hỷ, ngày Khai. 

Ñị: Nguyệt phá, ngày Bình, ngày Thu, ngày Mãn, ngày Bế, Kiếp 
gát, Thi sát, Nguyệt sát, Nguyệt hình, Nguyệt yếm, Đại thời, Thiên 
lại, Tứ phế, Ngũ mộ, Vãng vong. 


LÂM CHÍNH SỰ, THÂN DÂN 


Nghỉ: Thiên đức, Nguyệt đức, Thiên đức hợp, Nguyệt đức hợp, 
Thiên xá, Thiên nguyện, Nguyệt ân, Tứ tương, Thời đức, ngày 
Vương, ngày Thủ, ngày Tương, ngày Lâm, ngày Kiến, Cát kỳ, Thiên 
hỷ, ngày Khai, Lục nghi. 

Kị: Nguyệt phá, ngày Bình, ngày Thu, ngày Mãn, ngày Bế, Kiếp 
gát, Thi sát, Nguyệt sát, Nguyệt hình, Nguyệt yếm, Đại thời, Thiên 
lại, Tứ phế, Ngũ mộ, Vãng vong. 


KÉT MỐI HÔN NHÂN 
Nghỉ: Thiên đức, Nguyệt đức, Thiên đức hợp, Nguyệt đức hợp, 


850 


Thiên xá, Thiên nguyện, N guyệt Ấn, Tứ tương, Thời đức, ngày Dân, 
Tam hợp, Thiên hỷ, Lục hợp, Ngũ hợp 

Ki: Nguyệt kiến, Nguyệt Phá, ngày Bình, ngày Thu, ngày Mãn, 
ngày Bế, Kiếp sát, Thi sát, Nguyệt sát, Nguyệt hình, Nguyệt hại, 
Nguyệt yếm, Đại thời, Thiên lại, Tứ phế, Tứ kị, Tứ cùng, Ngũ mộ, 
Ngũ ly, Bát chuyên. 


ĐEM ĐỒ LẺ DẠM HỎI 


Nghỉ: Thiên đức, Nguyệt đức, Thiên đức hợp, Nguyệt đức hợp, 
Thiên xá, Thiên nguyện, Nguyệt ân, Tứ tương, Thời đức, ngày Dân, 
Tam hợp, Thiên hỷ 

Rị: Nguyệt kiến, Nguyệt Phá, ngày Bình, ngày Thu, ngày Mãn, 
ngày Bế, Kiếp sát, Thi sát, Nguyệt sát, Nguyệt hình, Nguyệt hai, 
Nguyệt yếm, Đại thời, Thiên lại, Tứ phế, Tứ kị, Tứ cùng, Ngũ mộ, 
Ngũ ly, Bát chuyên. 


LỄ CƯÓI, ĐÓN DÂU 
Nghi: Thiên đức, Nguyệt đức, Thiên đức hợp, Nguyệt đức hợp, 
Thiên xá, Thiên nguyện, Tam hợp, Thiên hỷ, Lục hợp, Bất tương. 


Xí: Nguyệt Phá, ngày Bình, ngày Thu, ngày Bế, Kiến sát, Thi 
sát, Nguyệt sát, Nguyệt hình, Nguyệt hại, Nguyệt yếm, Yếm đối, Đại 
thời, Thiên lại, Tứ phế, Tứ kị, Tứ cùng, Ñgũ mộ, Vãng vong, Bát 
chuyên, ngày Hợi. 


TĂNG THÊM NHÂN KHẨU 


Nghi: Thiên nguyện, ngày Dân, Tam hợp, ngày Mãn, ngày Thu, 
Lục hợp, Thiên thương. 


851 


Kị: Nguyệt Phá, ngày Bình, Tử thần, ngày Bế, Kiếp sát, Thi sát, 
Nguyệt sát, Nguyệt hình, Nguyệt hại, Nguyệt yếm, Đại thời, Thiên 
lại, Tứ phế, Tứ cùng, Ngũ mộ, Cửu không, Vãng vong. 


DI CHUYỂN (DÒI BÉP) 


Nghỉ: Thiên đức, Nguyệt đức, Thiên đức hợp, Nguyệt đức hợp, 
Thiên xá, Thiên nguyện, Nguyệt ân, Tứ tương, Thời đức, ngày Dân, 
Dịch mã, Thiên mã, ngày Thành, ngày Khai. 


Kị Nguyệt Phá, ngày Bình, ngày Thu, ngày Bế, Kiếp sát, Tai 
sát, Nguyệt sát, Nguyệt hình, Nguyệt yếm, Đại thời, Thiên lại, Tứ 
phế, Ngũ mộ, Qui kị, Văng vong. 


TỪ XA VỀ 


Kị: Nguyệt yếm, Qui kị 


KÊ.GIƯÒNG 


Nghi: ngày Nguy 


Kị Nguyệt Phá, ngày Bình, ngày Thu, ngày Bế, Kiếp sát, Thí 
sát, Nguyệt sát, Nguyệt hình, Nguyệt yếm, Đại thời, Thiên lại, Tứ 
phế, Ngũ mộ, ngày Thân. 


GIẢI TRỪ 


Nghỉ: Thiên đức, Nguyệt đức, Thiên đức hợp, Nguyệt đức hợp, 
Thiên xá, Thiên nguyện, Nguyệt ân, Tứ tương, Thời đức, ngày Trừ, 
ngày Khai, Giải thần, Trừ thần. 


Kị: Nguyệt kiến, ngày Bình, Tử thần, ngày Thu, Kiếp sát, Tai 


852 


sát, Nguyệt sát, Nguyệt hình, Nguyệt yếm, Đại thời, Du họa, Thiên 
lại, Tử khí, Tứ phế, Ngũ mộ 


TẮM GỘI 
Nghí: ngày Trừ, Giải thần, Trừ thần, ngày Hợi, ngày Tý 
Ft: ngày Phục xã 


TRANG ĐIỂM DUNG NHAN, CAO DẦU, CẮT TÓC 


Nghỉ: ngày Trừ, Giải thần, Trừ thần 
Kị: Nguyệt kiến, Nguyệt phá, Kiếp sát, Thi sát, Nguyệt sát, 
Nguyệt hình, Nguyệt yếm, ngày Đỉnh. Mỗi tháng ngày 12 và ngày 15 


SỬA MÓNG TAY, CHÂN 


Nghỉ: ngày Trừ, Giải thần, Trừ thần 

Ki: Nguyệt kiến, Nguyệt phá, Kiếp sát, Thi sát, Nguyệt sát, 
Nguyệt hình, Nguyệt yếm. Mỗi tháng ngày 1, ngày 6, ngày lõ, ngày 
19, ngày 21, ngày 23. 


CẦU THẦY, CHỮA BỆNH 

Ngh.: Thiên đức, Nguyệt đức, Thiên đức hợp, Nguyệt đức hợp, 
Thiên xá, Nguyệt ân, Tứ tương, Thời đức, Thiên hậu, ngày Trừ, ngày 
Phá, Thiên y, ngày Khai, Giải thần, Trừ thần. 

Ki: Nguyệt Kiến, ngày Bình, ngày Thu, Tử thần, ngày Mãn, 
ngày Bế, Kiếp sát, Tai sát, Nguyệt sát, Nguyệt hình, Nguyệt hại, 
Nguyệt yếm, Đại thời, Du họa, Thiên lại, Tử khí, Tứ phế, Ngũ mộ, 
Vãng vong, ngày Mùi. Mỗi tháng ngày 15, ngày Sóc, Huyền, Vọng. 


853 


CHỮA MẮT 


#í: ngày Bế 


_CHÂM CỨU 


Kt: Huyết chỉ, Huyết kị 


MAY ĐO - CẮT MAY QUẦN ẢO 


Nghi: Thiên đức, Nguyệt đức, Thiên đức hợp, Nguyệt đức hợp, 
Thiên xá, Thiên nguyện, Nguyệt ân, Tứ tương, Thời đức, ngày 
Vương, Tam hợp, ngày Mãn, ngày Khai, ngày Phục 

Kí: Nguyệt Phá, ngày Bình, ngày Thu, Kiếp sát, Thi sát, Nguyệt 
sát, Nguyệt hình, Nguyệt yếm, Tứ phế. 


XÂY DỰNG CUNG THẤT 
Nghỉ: Thiên đức, Nguyệt đức, Thiên đức hợp, Nguyệt đức hợp, 
Thiên xá, Thiên ân. 


Ki: Nguyệt kiến, Thổ phủ, Nguyệt phá, ngày Bình, ngày Thu, 
ngày Bế, Kiếp sát, Thi sát, Nguyệt sát, Nguyệt hình, Nguyệt yếm, 
Đại thời, Thiên lại Tứ phế, Ngũ mộ, Thổ phù, Địa nang, Sau Thổ 
vương dụng sự. 


SỬA CUNG THẤT 


Nghỉ: Nguyệt ân, Tứ tương, Thời đức, Tam hợp, Phúc đức, ngày 
Khai 


Xi: Nguyệt kiến, Thổ phủ, Nguyệt phá, ngày Bình, ngày Thu, 
ngày Bế, Kiếp sát, Tai sát, Nguyệt sát, Nguyệt hình, Nguyệt yếm, 


854 


Đại thời, Thiên lại, Tứ phế, Ngũ mộ, Thổ phù, Địa nang, sau Thể 
vương dụng sự. 


TU BỐ THÀNH QUÁCH 


Nghi: Thiên đức, Nguyệt đức, Thiên đức hợp, Nguyệt đức hợp, 
Thiên xá, Thiên nguyện, Nguyệt ân, Tứ tương, Thời đức, Tam- hợp, 
Phúc đức, ngày Khai 

Kị: Nguyệt kiến, Thổ phủ, Nguyệt phá, ngày Bình, ngày Thu, 
Kiếp sát, Thi sát, Nguyệt sát, Nguyệt hình, Nguyệt yếm, Đại thời, 
Thiên lại, Tứ phế, Ngũ mộ, Thổ phù, sau Thổ vương dụng sự. 


TU BỒ ĐÉ ĐIỀU 
Nghỉ: ngày Thành, ngày Bế 
Kị: Thổ phủ, Nguyệt phá, ngày Bình, ngày Thu, Kiếp sát, Thi 


sát, Nguyệt sát, Nguyệt hình, Nguyệt yếm, Đại thời, Thiên lại, Tứ 
phế, Thổ phù, Địa nang, sau Thổ vương dụng sự. 


KHỎI TẠO ĐỘNG THỔ - TU TẠO 


Nghỉ: Thiên đức, Nguyệt đức, Thiên đức hợp, Nguyệt đức hợp, 
Thiên xá, Thiên nguyện, Nguyệt ân, Tứ tương, Thời đức, Tam hợp, ` 
ngày Khai. 

Ki: Nguyệt kiến, Thổ phủ, Nguyệt phá, ngày Bình, ngày Thu, 
ngày Bế, Kiếp sát, Thi sát, Nguyệt sát, Nguyệt hình, Nguyệt yếm, 
Đại thời, Thiên lại, Tứ phế, Ngũ mộ, Thổ phù, Địa nang, sau Thổ 
vương dụng sự. 


DỰNG CỘT, CẮT XÀ 


Nghi: Thiên đức, Nguyệt đức, Thiên đức hợp, Nguyệt đức hợp, 


855 


Thiên xá, Thiên nguyện, Nguyệt ân, Tứ tương, Thời đức, Tam hợp, 
ngày Khai 


Kị: Nguyệt kiến, Nguyệt phá, ngày Bình, ngày Thu, ngày Bế, 
Kiếp sát, Thi sát, Nguyệt sát, Nguyệt hình, Nguyệt yếm, Đại thời, 
Thiên lại, Tứ phế, Ngũ mộ. 


SỬA KHO TÀNG 


Nghỉ: Thiên đức, Nguyệt đức, Thiên đức hợp, Nguyệt đức hợp, 
Thiên xá, Thiên nguyện, Tam hợp, ngày Mãn. 

Lại: ngày Thu, Mẫu thương, Lục hợp, Ngũ phú, Thiên thương 
gộp với Nguyệt đức, Tứ tương, Thời đức, ngày Khai. 

Ki: Nguyệt kiến, Thổ phủ, Nguyệt phá, Đại hao, ngày Bình, Kiếp 
sát, Thi sát, Nguyệt sát, Nguyệt hư, Nguyệt hình, Nguyệt hại Nguyệt 
yếm, Đại thời, Thiên lại, Tiểu hao, Thiên tặc, Tứ hao, Tứ phế, Tứ 
cùng, Ngũ hư, Cửu không, Thổ phù, Địa nang, sau Thổ vương dụng 
sự. 


ĐỐT LÒ ĐỀ ĐỨC 
Ki: Nguyệt phá, ngày Bình, ngày Thu, Kiếp sát, Thi sát, Nguyệt 


sát, Nguyệt hình, Nguyệt yếm, Tứ phế, Cửu tiêu. 


DỌI, LỘP NÓC NHÀ TRANH 


Kị: Thiên hỏa, ngày Ngọ 


DAN DỆT 


Ngk:: Thiên nguyệt, Tam hợp, ngày Mãn, Lục hợp, Ngũ phú 


856 


Ki: Nguyệt phá, ngày Bình, ngày Thu, Kiếp sát, Thi sát, Nguyệt 
sát, Nguyệt hình, Nguyệt hại, Nguyệt yếm, Tứ phế, ngày Canh 


Ủ GÂY MEN (RƯỢU, DẤM, TƯÓNG) 


Nghỉ: Thiên nguyệt, Tam hợp, Lục hợp, Ngũ phú. 


Ki: Nguyệt phá, ngày Bình, ngày Thu, Kiếp sát, Thi sát, Nguyệt 
sát, Nguyệt hình, Nguyệt bại, Nguyệt yếm, Tứ phế, ngày Tần. 


KHAI TRƯỞNG 
Nghi: Thiên nguyện, ngày Dân, ngày Mãn, ngày Thành, ngày 
Khai, Ngũ phú 
Ki: Nguyệt phá, Đại hao, ngày Bình, ngày Thu, ngày Bế, Kiếp 
sát, Thị sát, Nguyệt sát, Nguyệt hình, Nguyệt hại, Nguyệt yếm, Đại 
thời, Thiên lại, Tiểu bao, Tứ hao, Tứ phế, Tứ cùng, Ngũ mộ, Cửu 
không. 


LẬP KHÉ ƯỎC HỘP ĐỒNG GIAO DỊCH 


Nghi. Thiên nguyện, ngày Dân, Tam hợp, ngày Mãn, Lục hợp, 
Ngũ phú, Ngũ hợp. 

Kị: Nguyệt phá, Đại hao, ngày Bình, ngày Thu, Kiếp sát, Tại sát, 
Nguyệt sát, Nguyệt hình, Nguyệt hại, Nguyệt yếm, Đại thời, Thiên 
bại, Tiểu hao, Tứ hao, Tứ phế, Tứ cùng, Ngũ mộ, Cửu không, Ngũ ly. 


NẠP TIỀN CỦA 


Nghỉ: Mẫu thương, Thiên nguyện, Nguyệt ân, Tứ tương, Thời 
đức, ngày Dân, Tam hợp, ngày Mãn, ngày Thu, Lục hợp, Ngũ phú, 


857 


Thiên thương 


Ki: Nguyệt phá, Đại hao, ngày Bình, Kiếp sát, Thi sát, Nguyệt 
sát, Nguyệt hình, Nguyệt hại, Nguyệt yếm, Đại thời, Thiên lại, Tiểu 
hao, Tứ hao, Tứ phế, Tứ cùng, Cửu không. 


MỎ KHO TÀNG XUẤT HÀNG, TIỀN 


Nghị: Nguyệt ân, Tứ tương, Thời đức, ngày Mãn, N gũ phú 

Kị: Nguyệt kiến, Nguyệt phá, Đại hao, ngày Bình, ngày Thu, 
ngày Bế, Kiếp sát, Thi sát, Nguyệt sát, Nguyệt hư, Nguyệt hình, 
Nguyệt hại, Nguyệt yếm, Đại thời, Thiên lại, Tiểu hao, Thiên tặc, Tứ 
hao, Tứ phế, Tứ cùng, Ngũ hư, Cửu không, ngày Giáp. 


BỐ TRÍ VÀ SỬA SANG BUỒNG SẢN PHỤ 


Nghỉ: ngày Khai 

Kị: Nguyệt kiến, Thổ phủ, Nguyệt phá, ngày Bình, Tử thần, 
ngày Thu, ngày Bế, Kiếp sát, Tai sát, Nguyệt sát, Nguyệt hình, 
Nguyệt hại, Nguyệt yếm, Đại thời, Thiên lại, Tử khí, Tứ phế, Ngũ 
mộ, Thổ phù, Địa nang, sau Thổ vương dụng sự. 


.KHAI MƯÓNG, CỪ - DÀO GIẾNG 


Nghỉ: ngày Khai 

Kị: Thổ phủ, Nguyệt phá, ngày Bình, ngày Thu, ngày Bế, Kiếp 
sát, Tai sát, Nguyệt sát, Nguyệt hình, Nguyệt yếm, Thổ phù, Địa 
nang, sau Thổ vương dụng sự. 


Ngày Nhâm chỉ kị khai mương, cừ 
Ngày Mão chỉ kị đào giếng 


858 


ĐẶT CỐI XAY, GIÁ 


Nghỉ: Tam hợp, ngày Khai 


Kị: Thổ phủ, Nguyệt phá, Kiếp sát, Thi sát, Nguyệt sát, Nguyệt 
hình, Nguyệt yếm. Tứ phế, Thổ phù, Địa nang, sau Thổ vương dụng 
sự. 


VÁ TƯỜNG, LẤP HẦM HỐ, HANG 


Nghỉ: ngày Mãn, ngày Bế 
Ki: Nguyệt phá, Kiếp sát, Thi sát, Nguyệt sát, Nguyệt hình, 
Nguyệt yếm, Tứ phế, Cửu khảm, Thổ phủ, Thổ phù, Địa nang, sau 
Thổ vương dụng sự chỉ kị vá trát tường 
QUÉT DỌN NHÀ CỬA 


Nghỉ: ngày Trừ, Trừ thần 
Võ kị 


TRANG TRÍ TƯỜNG 


Kị: Thổ phủ, Nguyệt phá, Kiếp sát, Tai sát, Nguyệt sát, Nguyệt 
hình, Nguyệt yếm, Tứ phế, Thổ phù, Địa nang, sau Thổ vương dụng 
sự. 


SỬA SANG ĐƯỜNG SÁ 


Nghỉ: ngày Bình 


Ki: Thổ phủ, Nguyệt yếm, Thổ phù, Địa nang, sau Thổ vương 
dụng sự: 


859 


PHÁ NHÀ, HỦY TƯỜNG 


Nghỉ: Nguyệt phá 
#¿: Nguyệt kiến, Thổ phủ, Kiếp sát, Tni sát, Nguyệt sát, Nguyệt 
hình, Nguyệt yếm, Thổ phù, Địa nang, sau Thổ vương dụng sự. 


CHẶT CÀY, ĐỐN GỖ 


Nghị: Sau Lập Đông, trước Lập Xuân. Ngày Nguy, ngày Ngọ, 
ngày Thân 


Xi: Nguyệt kiến, Nguyệt phá, Sinh khí 


TRÓC NÃ, BẮT BÓ 


Nghí: Ngày Chấp, ngày Thu 
Ki: Vãng vong. 


SẴN BẮT 
Nghỉ: Sau Sương giáng trước Lập Xuân. Ngày Chấp, ngày Nguy, 
ngày Thu 


Ki: Thiên đức, Nguyệt đức, Thiên đức hợp, Nguyệt đức hợp, 
Thiên xá, Sinh khí, Văng vong. 


ĐÁNH BẮT CÁ 


Nghỉ: Sau Vũ thủy trước Lập Hạ. Ngày Chấp, ngày Nguy, ngày 
Thu 


Kị: Thiên đức, Nguyệt đức, Thiên đức hợp, Nguyệt đức hợp, 
Thiên xá, Sinh khí, Chiêu diêu, Hàm trì, Bát phong, Cửu khảm, 


860 


Văng vong, Xúc thủy long. 


DI THUYỀN VƯỢT SÔNG NƯÓC 


Kí: Chiêu diêu, Hàm trì, Bát phong, Cửu khảm, Xúc thủy long 


TRÔNG TRỌT 


Nghỉ: Thiên đức, Nguyệt đức, Thiên đức hợp, Nguyệt đức hợp, 
Thiên xá, Mẫu thương, Thiên nguyện, Nguyệt ân, Tứ tương, Thời 
đức, ngày Dân, ngày Khai, Ngũ phú. 

Kị Nguyệt kiến, Thổ phủ, Nguyệt phá, ngày Bình, Tử thần, 
Kiếp sát, Tai sát, Nguyệt sát, Nguyệt hình, Nguyệt yếm, Địa hỏa, 
Đại thời, Thiên lại, Tử khí, Tứ phế, Ngũ mộ, Cửu tiêu, Thổ phù, Địa 
nang, ngày Ất, sau Thổ vương dụng sự. : 


CHÃN THẢ GIÁ SỨC, GIA CẦM 


Nghỉ: Thiên đức, Nguyệt đức, Thiên đức bợp, Nguyệt đức hợp, 
Thiên xá, Mẫu thương, Thiên nguyện, Nguyệt ân, Tứ tương, Thời 
đức, ngày Dân, ngày Khai, Ngũ phú. 

Ki: Nguyệt phá, ngày Bình, Tử thần, Kiếp sát, Thi sát, Nguyệt 
sát, Nguyệt hình, Nguyệt hại, Nguyệt yếm, Đại thời, Thiên lại, Tứ 
phế, Ngũ mộ. 


NHẬN, NẠP GIA SÚC 


Nghi: Thiên đức, Nguyệt đức, Thiên đức hợp, Nguyệt đức hợp, 
Thiên xá, Mẫu thương, Thiên nguyện, ngày Dân, Tam hợp, ngày 
Thu, Lục hợp, Ngũ phú, Thiên thương. 


Ký Nguyệt phá, ngày Bình, Tử thần, Kiếp sát, Tai sát, Nguyệt 
sát, Nguyệt hình, Nguyệt hại, Nguyệt yếm, Đại thời, Thiên lại, Tứ 
phế, Ngũ mộ. 


PHÁ, VÕ DẤT 
Nghỉ: Ô phệ, Ô phệ đối 


Kị: Nguyệt kiến, Thổ phủ, Nguyệt phá, ngày Bình, ngày Thu, 
Kiếp sát, Thi sát, Nguyệt sát, Nguyệt hình, Nguyệt hại, N guyệt yếm, 
Tứ phế, Ngũ mộ, Thổ phù, Địa nang, ngày Phục, ngày Trọng, sau 
Thổ vương dung sự. 


AN TÁNG 


Nghỉ: Thiên đức, Nguyệt đức, Thiên đức hợp, Nguyệt đức hợp, 
Thiên xá, Thiên nguyệt, Lục hợp, Ô phệ. . 

Ki: Nguyệt kiến, Nguyệt phá, ngày Bình, ngày Thu, Riếp sát, 
Tại sát, Nguyệt sát, Nguyệt hình, Nguyệt hại, Nguyệt ;ếm, Tứ phế, 
Tứ kị, Tứ cùng, Ngũ mộ, ngày Phục, ngày Trọng. 


CẢI TANG (KHÁI TOẢN) 
Nghị: Ô phệ đối 


Kị: Nguyệt kiến, Nguyệt phá, ngày Bình, ngày Thu, Kiếp sát, 
Tại sát, Nguyệt sát, Nguyệt hình, Nguyệt hại, Nguyệt yếm, Tứ phế, 
Ngũ mộ, ngày Phục, ngày Trọng. 

Dụng sự với Nghỉ kị cùng nhau làm kinh vi. Chữa mắt và châm 
cứu không có ngày sở nghỉ,.chữa bệnh cũng như vậy. Đốt lò đúc, đọi 
lợp nóc nhà tranh không có ngày sở nghỉ giống với tu tạo. Đi xa về, 
cùng đi thuyền vượt sông nước không cố ngày sở nghỉ, ngoài chố 
phải kị ra, không có ngày bất nghỉ vậy. 


862 


œ -1) Œ Q@ứạ‹ m> 602 hồ 


Hiệp kỷ biện phương thư. Quyển 12 


QUY TẮC CHUNG 1 


. Phép tắc về tế lễ 

. Xuân ngưu kinh 

. Ghi việc hàng năm 

. Khi hậu 

. Đường mặt trời vận hành qua các cung 
. Thời khắc mặt trời xuất nhập ngày đêm 
. Phương vị mặt trời xuất nhập 

. Giới hạn mông ảnh (bóng ảnh lờ mờ), 


863 


Hiệp kỷ biện phương thư - Quyển 12 
QUY TẮC CHUNG 1 


Chức phận trông coi của trời, coi trọng khí hậu làm đầu. Suy ra 
ngày đêm dài ngắn, để phân biệt nóng lạnh, tiến thoái, xét kỹ kinh 
vi, vận hành hay nghỉ ngơi để nhận biết trung tỉnh chuyển dời đều 
là vâng mệnh trời mà làm sách "Hiệp kỷ". Đến việc tế nghênh Xuân 
đặc biệt quan hệ rất lớn đến việc chép các lễ nghỉ của các vị nắm 
quyền trông coi. VÌ thế các quan chức cũ đã làm ra các quy tắc 
chung. 


1. PHÉP TÁC VỀ TẾ LẺ 
Tháng Giêng, đến ngày Tân, cầu cúng các loại cốc (lúa, ngô, 
kê...N.D) hướng về 

Thượng đế 

Đông chỉ đại lễ 
- Trời hướng về đàn tế trời 

Hạ chí dại lễ 

Đất hướng về nơi đầm hồ 
Xuân phân giờ Máo tế 
Đại minh (mặt trời) hướng về đàn tế mặt trời 
Thu phân giờ Dệu tế 
Dạ minh. Hướng về đàn tế mặt trăng lúc chiều tà 


864 


Tứ mạnh nguyệt (4 tháng 1, 4, 7, 10 N.D) sóc thời hưởng. 
Thái miếu 
Mạnh Xuân tế cùng ngày 
Thần Thái tuế, Nguyệt tướng 
Cuối năm hợp tế 
Thái miếu 
Tế cùng ngày 
Thần Thái tuế, Nguyệt tướng 
Trọng Xuân, trọng Thu đến ngày Dinh tế 
Tiên sư: Khổng tử 
Trọng Xuân, trọng Thu đến ngày Tuất tế 
Đàn xã tắc 
Trọng Xuân, trọng Thu chọn ngày tế 
Miếu quan đế 
Hác long. Thân long đàm 
Chiêu trung tự (đều thờ các trung thần N.D) 
Định Nam Vũ tráng vương 
Khác Hi công 
Cần Tương vương 
Văn Tương công 
. Hiền lương từ 
Trọng Xuân, trọng Đông đến này Giáp tế 
miếu tam hoàng 
Quý Xuân ngày TỊ tế 
Tiên tàm từ 


865 


Quý Xuân ngày Hợi tế 

Đàn tiên nông 

Trước Thunh mình, Sương giúng tế 
Miếu các đời đế vương trước 

Tháng Sáu, ngày 23 tế 

miếu Hỏa thần 

Quý Thu chọn ngày tế 

miếu đô thành hoàng 


2. XUÂN NGƯU KINH 


Chế tạo, Xuân ngưu Mang thần để dùng. Sau Đông chí ngày 


Thìn dùng nước với đất ở phương Tuế đức tạo thành, dùng gỗ cây 
tang chá làm xương cái khuôn. 


*, Thân trâu cao 4 thước, tượng bốn mùa; từ đầu đến cọc đuôi 


trâu đài 8 thước, tượng tám tiết. 


866 


- Sắc của đầu trâu là can của năm 


Năm Giáp Ất màu xanh Năm Bính Đỉnh màu hồng 
Năm Mậu Kỷ màu vàng Năm Canh Tân màu trắng 
Năm Nhâm Quý màu đen 

- Sắc của thân trâu là chỉ của năm 

Năm Hợi Tý sắc đen Năm Dần Mão sác xanh 
Năm Tị Ngọ sắc hồng Năm Thân Dậu sắc trắng 
Năm Thìn Tuất Sửu Mùi sắc vàng 

- Sắc của bụng trâu là nạp âm của năm 

Năm kim sắc trắng Năm mộc sắc xanh 

Năm thủy sắc đen Năm hỏa sắc hồng 


Năm thổ sắc vàng 
- Súc của sừng, tai, đuôi trâu là can của ngày Lập Xuân 


Ngày Giáp Ất sắc xanh Ngày Bính Đinh sắc hồng ˆ 
Ngày Mậu Kỷ sắc vàng Ngày Canh Tần sắc trắng 


Ngày Nhâm Quý sắc đen 

- Bắc của bắp chân trâu là chỉ của ngày Lập Xuân 

Ngày Hợi Tý sắc đen Ngày Dần Mão sắc xanh 

Ngày Tị Ngọ sắc hồng Ngày Thân Dậu sắc trắng 

Ngày Thìn Tuất Sửu Mùi sắc vàng 

- Sác mớng chân trâu là nạp âm ngày Lập Xuân 

Ngày kim sắc trắng Ngày mộc sắc xanh 

Ngày hỏa sắc hồng Ngày thủy sắc đen 

Ngày thổ sắc vàng 

* Duôi trâu dài 1 thước 2 thốn, tượng mười hai tháng 

Trái phải buộc giây là năm âm dương 

Năm dương buộc bên trái Năm âm buộc bên phải 

* Mồm trâu mở đóng là năm âm dương 

Nàm dương mồm trâu mở Năm âm mồm trâu đóng 

* Cái dọ mũi, cái giây thừng buộc đầu trâu là can chỉ ngày Lập 
Xuân 

Ngày Dần Thân Tị Hợi dùng thừng sợi đay 

Ngày Tý Ngọ Mão Dậu dùng thừng sợi gai 

Ngày Thìn Tuất Sửu Mùi dùng thừng sợi tơ 

Trới buộc đều dùng gỗ tang chá 

Ngày Giáp Ất dùng sắc trắng Ngày Bính Đinh dùng sắc đen 

Ngày Mậu Kỷ dùng sắc xanh Ngày Canh Tân dùng sắc hồng 


867 


Ngày Nhâm Quý dùng sắc vàng 

* Ván trâu dẫm lên là năm âm dương 

Năm dương dùng treo ở cánh cửa huyện bên trái 

Năm âm dùng treo ở cánh cửa huyện bên phải 

* Mang thần thân cao 3 thước, 6 thốn, 5 phân; tượng 365 ngày 

Mang thần già trẻ là chỉ của năm 

Năm Dần Thân Tị Hợi mặt giống như người già 

Năm Tý Ngọ Mão Dậu mặt giống như trai tráng còn trẻ 

Năm Thìn Tuất Sửu Mùi mặt giống như đồng tử 

* Sắc đai áo của Mang thần là chí của ngày Lập Xuân 

Khác chỉ là sắc của áo 

Chỉ sinh là sắc của đai 

Ngày Hợi Tý áo vàng - đai lưng xanh _ 

Ngày Dần Mão áo trắng - đai lưng hồng 

Ngày Tị Ngọ áo đen - đai lưng vàng 

Ngày Thân Dậu áo hồng - đai lưng đen 

Ngày Thìn Tuất Sửu Mùi áo xanh - đai lưng trắng 

* bii tóc của Mang thần là nạp âm ngày Lập Xuân 

Ngày kim, bình thường chải hai búi tóc tại trước tai. 

Ngày mộc, bình thường chải hai búi tóc tại sau tai. 

Ngày thủy, bình thường chái hai búi tóc thì búi tóc bên phải tại 
sau tai, búi tóc bên trái tại trước tai. 

Ngày hỏa, bình thường chải hai búi tóc thỉ búi tốc bên phải tại 
trước tai, búi tóc bên trái tại sau tai. 

Ngày thổ, bình thường hải hai búi tốc tại trên đỉnh đầu. 

* Mang thần che phủ tai là giờ Lập Xuân. 


868 


Giờ Tý Sửu đeo trọn vẹn. Giờ Dần toàn vén hất lên đeo ở bên trái. 
Giờ Hợi toàn vén hất lên đeo ở bên phải. Giờ Mão Tị Mùi Dậu dùng tay 
phải nâng lên. Giờ Thìn Ngọ Thân Tuất dùng tay trái nâng lên. 

* Mang thần đi vận, quần với đi giày là ngày Lập Xuân nạp âm. 

Ngày Eïm đi vận quần, đi giày đầy đủ, đi bên trái vận bỏ lửng ở lưng. 

Ngày Mộc đều vận đầy đủ quần đi giày, giày đi bên phải vận bỏ 
lửng ở lưng. 

Ngày thủy đi vận đầy đủ quần và đi giày 

Ngày hỏa đi đều không vận quần đi giày 

Ngày thổ không có khố đi thời vận giày 

* Mang thần dùng cành liễu làm roi trượng dài 2 thước 4 thốn 
tượng hai mươi tư tiết khí, roi đan kết lại là chỉ của ngày Lập Xuân. 

Ngày Dần Thân Tị Hợi dùng đay đan bện 

Ngày Tý Ngọ Mão Dậu dùng gai đan bện 

Ngày Thìn Tuất Sửu Mùi dùng tơ đan bện 

Đều dùng ngủ sác làm lễ tế rượu để nhuộm 


* Mang thần bận hay nhàn rỗi, đứng ở trước sau trâu là ngày 
Lập Xuân cách ngày đầu năm xa hay gần 

Ngày Lập Xuân cách ngày đầu năm trước sau nội trong năm 
ngày, Mang thần bận cùng với trâu cùng đứng. 

Ngày Lập Xuân cách trước ngày dầu năm ngoài năm ngày Mang 
thần sớm bận đứng ở một bên đằng trước trâu. 


Ngày Lập Xuân cách sau ngày đầu năm ngoài năm ngày Mang 
thần chậm muốn đứng ở một bên đằng sau trâu. 


* Mang thần dứng bên phải hay trái trâu là năm âm dương 
Năm dương đứng ở bên trái trâu 
Năm âm đứng ở bén phải trâu 


569 


3. GHI VIỆC HÃNG NĂM 


Nghênh Xuân: 


Trước tiên lập ra trâu Xuân kết hợp với Mang thần ở Đông giao, 
(ngoại ô phía Đông N.D).... đầu trâu hướng về Đông. Trước Lập 
Xuân một ngày, quan lại phủ châu huyện sắp đủ tơ lụa ngũ sắc, binh 
khí, trống nhạc để nghênh Xuân tế bái ở Đông giao dẫn Mang thần 
đón trâu Xuân cùng với Mang thần đặt yên ổn trong các nha môn, 
ở trong đầu môn đến ngày Lập Xuân dùng lụa ngũ sắc, binh khí, roi 
trâu Xuân ... đại để tức là đưa thổ ngưu ra tống khí hàn có ý để dặn 
lại cho người sau như vậy. 


Long trị thủy: 

Sau Nguyên đán độ vài ngày được thời tức là làm mấy con rồng 
trị thủy 

Được ngày Tân 

Là trong mấy ngày Tân trực ở thượng tuần tháng Giêng, tức là 
mấy ngày được Tần vậy. 

Hai xá 


"Lịch lệ" nới rằng trước sau hai phân (Xuân phân, Thu phân) 
gần ngày Mậu là Xã. (Có chú thích của Thiền Chỉu nói rằng: Ngày 
Mậu trước sau ngày Lập Xuân năm ngày là Xuân Xã, ngày Mậu sau 
ngày Lập Thu năm ngày gọi là Thu Xã. Cần khảo cứu thêm ND). 


Tam phục 


Sau Hạ Chí Canh 3 là sơ phục, Canh 4 là trung phục, sau Lập 
Thu sơ Canh là mạt phục. Như ngày Canh Hạ chí lấy làm sơ Canh, 
ngày Canh Lập Thu lấy làm mạt Canh. 


Mùa hoa mai (mai thiên) 


"Thông thư” viết rằng: "Thần khu kinh" sau Mang chủng gặp Bính 
nhập vào Tiểu thử, sau gặp Mùi xuất ra kìm vụn nới là sau Mang 


870 


chủng gặp Nhâm nhập Hạ chí, gặp Canh xuất ra gọi là Mai thiên. 


4. KHÍ HẬU 


Lập Xuân: Dông phong giải nước đóng băng. Triết trùng (sâu ở 
trong đất - ND) bắt đầu chấn động. Cá lên cao dựa vào băng. 


Vũ thủy: Con rái cá tế cá. Nhạn về Bác di trú. Cỏ cây bắt đầu 
phát động. 

Kinh trệp: Dào bắt đầu rực rỡ, ra hoa. Chim thương canh (hay 
chim hoàng li) hót. Chim ưng (hay ó) hớa làm con chim gáy. 

Xuân phân: Chim yến đến. Sấm chính phát thành tiếng. Bất đầu 
có chớp và sét. 

Thanh minh: Ngô đồng bắt đầu có hoa. Chuột đồng hóa làm 
chỉm như. Cầu vồng bắt đầu thấy. 

Cốc uũ: Bèo bắt đầu sinh. Chim tu hú kêu. Lông phất nhẹ qua. 
Chim đầu rìu giáng đỗ ở cây tang (một thứ dâu). 

Lập Hạ: Ếch, chão chuộc kêu, giun đất bò ra. Móng chân, móng 
tay vua mọc Ta. 


Tiếu môn: Rau đắng (khổ thái) nở hoa đẹp. Cô mi vu chết. Lúa 
mạch Thụ đến, 


Mang chủng: Con bọ ngựa đẻ. Chim bạch lao (có thể kêu được 
một trăm thứ tiếng - ND) bắt đầu kêu. Trái lại lưỡi không có tiếng kêu. 


Họ chí: Sừng hươu nai tách ra. Ve bắt đầu kêu. Cây bán hạ sinh 

Tiểu thủ: Gió ấm đến. Con dế ở vách tường. Chim ưng bắt đầu 
mạnh dữ. 

Đại thử: Cỏ mục rữa là đom đóm: Đất nóng nhuần ẩm. Trời bắt 
đầu có mưa lớn. 


Lạp Thu: Gió mát đến. Con cò trắng giáng xuống. Ve sầu mùa 


871 


lạnh kêu. 

Xử thử: Chim ưng là chim tế. Trời bát đầu đẹp yên. Cây mạ quá 
là lên. ì 

Bạch lệ: Chim hồng nhạn đến. Chim yến trở về. Bầy chỉm nuôi 
e thẹn, lúng túng. 

Thu phân: Sấm bắt đầu thu tiếng. Triết trùng ở nhà gạch mộc. 
Nước bắt đầu khô cạn. 

Hàn lộ: Chim hồng nhạn kêu khách đến. Chim sẻ nhập vào nước 
lớn làm con hầu. Cúc có hoa vàng. 

Sương giáng: Chó sói là thú để tế. Cây cỏ vàng rụng lá. Triết 
trùng đều cúi xuống. 

Lạp đông: Nước bát đầu đóng băng. Đất bát đầu đông lại. Chim 
trí nhập nước lớn làm loài trai sò hến. 

Tiêu tuyết: Chim két ẩn tàng không thấy. Thiên khí thăng lên, 
địa khí giáng xuống. Bế tắc mà thành mùa Đông.. 

Đại tuyết: Chim hát đán (giống như gà rừng hay con tri - ND) 
không kêu. Hổ bắt đầu giao nhau. Cỏ lệ vươn thẳng cao lên mà xuất 
ra. 

Đông chí: Giun đất kết bện vào nhau. Sừng nai tách ra. Nước 
suối động. 

Tiểu hàn: Nhạn về quê hương ở phương Bắc. Chim bồ các (chim _ 
khách) bắt đầu vào tổ. Tiếng chim trỉ kêu. 


Đại hàn: Gà đẻ. Chim đi xa đữ tợn. Nước hồ ao đóng cứng ở 
trong. 


872 


ĐƯỜNG MẶT TRỜI VẬN HÀNH QUA CÁC CUNG 


Mặt trời chuyển vần khí trong mỗi tháng qua các cung 

Vũ thủy mặt trời chuyển qua cung Hợi, sơ độ ấy là thứ Trân tử 
tiếp đến Xuân phân, mặt trời chuyển qua cung Tuất sơ độ, đấy là 
thứ Giáng lâu. 


Cốc vũ, mặt trời chuyển qua cung Dậu sơ độ, đấy là thứ Đại lương 
Tiểu mãn, mặt trời chuyển qua cung Thân sơ độ, đấy là thứ 
Thực trầm 


873 


Hạ chỉ, mặt trời chuyển qua cung Mùi sơ độ, đấy là thứ Thuần thủ 
Đại thử, mặt trời chuyển qua cung Ngọ sơ độ, đấy là thứ Thuần hỏa 
Xử thử, mặt trời chuyển qua cung Tị sơ độ, đấy là thứ Thuần vi 
Thu phân, mặt trời chuyển qua cung Thìn sơ độ, đấy là thứ Thọ tỉnh 


Sương giáng, mặt trời chuyển qua cung Mão sơ độ, đấy là thứ 
Đại hỏa 


Tiểu tuyết, mặt trời chuyển qua cung Dần sơ độ, đấy là thứ 
Tích mộc 


Đông chí, mặt trời chuyển qua cung Sửu sơ độ, đấy là Tính kỷ 
Đại hàn, mặt trời chuyển qua cung Tý sơ độ, đấy là thứ Huyền hiêu. 


Từ đó vì thế Nguyệt tướng tháng Giêng tại Hợi, tháng Hai tại 
Tuất, tháng Ba tại Dậu, tháng Tư tại Thân, tháng Năm tại Mùi, 
tháng Sáu tại Ngọ, tháng Bảy tại Tị, tháng Tắm tại Thìn, tháng 
Chín tại Mão, tháng Mười tại Dần, tháng Mười một tại Sửu, tháng 
Chạp tại Tý. 


Nguyệt kiến xem tiết khí chuôi sao Dẩu 
Nguyệt tướng xem trung khí của Thái dương vậy. 


THÔI KHÁC MẶT TRÒI MỌC, LẶN VÀ THÔI KHẮC NGÀY ĐÊM 

Mặt trời mọc, lặn sớm hay muộn; ngày, đêm đài hay ngắn là do 
chỗ phân ra sớm muộn có hai nguyên nhân: 

- Một là do ở mặt trời vận hành ở trong hay ngoài (xích đạo N.D) 

- Một là do người ở Nam hay Bác 

Trước hết mặt trời vận hành ở hoàng đạo cùng với xích đạo giao 
nhau chếch lệch. 

Xuân-Thu phân mặt trời vận hành vừa đúng vào giao điểm với 
đất bằng, giao ở Mão Dậu độ trên dưới đất bằng lúc đó bằng nhau vì 


thế ngày đêm vừa đúng đều nhau. Đó gọi là giữa ngày giữa đêm là 
vậy. 


874 


Xuân Thiên đỉnh Bắc cực 
Th 


Cự đẳng 
khuyên 


Từ Xuân phân về sau mặt trời vận hành bên trong xÍch đạo tới 
Hạ chí là cực. Khoảng cách của nó bằng từ đường vòng tròn với đất 
bằng, giao nhau ở Dần Tuất. Độ trên dưới của đất bằng thì trên 
nhiều, dưới ít vÌ thế ngày dài, đêm ngắn. Đớ gọi là ngày dài là thế. 


Từ Thu phân về sau, mặt trời vận hành ngoài xích đạo tới Đông 
chí là cực. Khoảng cách của nó bằng từ đường vòng tròn tới đất 


875 


bằng, giao nhau ở Thìn Thân. Độ trên dưới của đất bằng thì trên ít 
dưới nhiều, vì thế ngày ngắn đêm dài. Dơ gọi là ngày ngắn là vậy. 

Hai phần trước sau của khoảng cách giao không xa đường hoàng 
đạo, thế nớ chéo lệch nên đường vĩ đi nhanh cho nên tính toán sai 
tới 1 khắc 2. Dến trước sau hoàng đạo thế nó bằng, thời vĩ đi thong 
thả nên nửa tháng mới sai 1 khác. Như vậy dài, ngấn là đo ở mặt 
trời vận hành ở trong hay ngoài xích đạo mà sinh ra vậy. 

Còn đến điểm người ở có Nam, Bác thì đất sinh ra từ Bác cực 
có cao thấp, ở đấy thấy mặt trời mọc, lặn sớm, muộn tùy theo đất 
mà không giống nhau. Trung Quốc ở tại phía Bác xích đạo Bác cực 
đất sinh ra ở trên; Nam cực đất nhập ở dưới. Vì thế Hè thì ngày dài, 
Đông thì ngày ngắn. Từ thủ đô kinh sư ở Bác, Bác cực càng cao thì 
sự sai biệt đài ngắn càng nhiều. Đến phía dưới Bắc cực thì xích đạo 
vừa đúng ở đất bằng. Hè thì có ngày không đêm; Đông thì có đêm 
không ngày. VÌ thế lấy nửa năm là ngày, nửa năm là đêm vậy. Chỗ 
đất ở Nam Bắc cực càng thấp dần thÌ sự sai biệt về dài ngắn dần 
dần ít đi tới chỗ dưới xích đạo thì hai cực đúng vào địa bình nên 
ngày đêm thường đều nhau. 

Xích đạo lấy Nam và Bác là tương phản; thế là dài ngắn do 
người ở Nam hay Bắc mà sinh ra vậy. 

Nay theo kinh sư, từ Bác cực sinh ra đất là 39 độ 55 phân suy 
ra được các tiết khí, mặt trời mọc, lặn, ngày, đêm thời khác như ở 
đưới đây, 


Đến các tỉnh mặt trời mọc lặn, thời khấc không giống nhau, đều 
lấy Bác cực sinh ra đất các tỉnh cùng với mặt trời, xích đạo vỉ độ, 
lập phép toán đem khảo sát thành tập thượng. 


876 


Tiết khí 
Xuân phân 
Cung Tuất 
- sa độ 


- 5 độ 


- 10 độ 


Thanh minh 
- l§ độ 


- 20 độ 


- 25 độ 


Cốc vũ 
Cung Dậu 
- sở độ 


- 5 độ 


- 10 độ 


Mão chính, sơ 
khắc 

Mão sơ, 3 khắc 
8 phân 

Mão sơ, 3 khắc 
2 phân 


Mão sơ 2 khắc 
10 phân 

Mão sở 2 khắc 
4 phân 

Mão sơ 1 khắc 
12 phân 


Mão sở 1 khắc 


6 phản 
Mão sơ 1 khắc 


Mão sơ, sơ khắc 
9 phân 


Mão sơ, sö khắc 
3 phân 

Dần chính 3 
khắc 11 phân 


Dậu chính, 
khắc 


Dậu chính, sở 


khắc 7 phân 


Đậu chính, sở 


khắc 13 phân. 


Đề dài 
ban ngày 


48 khắc 


48 khắc 
phân 
49 


phân. 


14 


khắc 11 


48 khắc 
47 khắc, 1 phân 


46 khắc, 4 phân 


Dậu chính 
khắc 5 phân 
Dậu chính 
khắc 11 phân 
Dậu chính ˆ 
khắc 3 phân 


Dậu chính 
khấc 9 phân 
Dậu chính 
khắc 

Dậu chính 
khắc 6 phân 


Dậu chính 
khấc 12 phản 


2 


Tuất sơ sở khắc 


4 phân 


phân 
51¡ khắc 7 phân 


52 khắc 6 phân 


I | 50 khấc 10 | 45 khắc 5 phân 


44 khắc 8 phân 


43 khắc 9 phân 


53 khắc, 3 phân 
54 khắc 


54 khắc 


phân 


55 khấc 9 phân 


56 khắc 8 phân 


42 khắc 
phần 


42 khắc 


12 


12 | 41 khắc 3 phân 


40 khắc 6 phân 


39 khắc 7 phân 


877 


Mặt tri 


Tiết khí 


Dần chính 
khắc 3 phân 
Dần chính 


khắc 13 phân 
Mang chủng 
- 15 độ Dần chính 


khắc 8 phân 


Đần chính 

khắc 5 phân 
Tiểu thử 
- l5 độ 


Dàn 
khắc 8 phân 


chính 
- 23 độ Dần chính 
khắc 13 phân 


Đại thử 

Cung Ngọ 
- sở độ Dần chính 
khắc 3 phân 
Dần chính 


khấc 11 phân 


- 8 độ 


878 


Tuất sở sơ khắc 
12 phân 

Tuất sở 1 khắc 2 
phân 


Tuất sở 1 khắc 7 
phần 


` 


Tuất sở 1 khấc 
10 phân 


Tuất sở 1 khắc 7 
phân 
Tuất sở 1 khắc 2 
phân 


Tuất sơ sö khắc 
12 phân 

Tuất sơ sơ khắc 
4 phân 


Độ dài 
ban ngày 


57 khắc 9 phân 


58 khắc 4 phân 


59 khắc 5 phân 


58 khắc 14 
phân 
58 khắc 4 phân 


57 khắc 9 phản 


$6 khắc 8 phân 


Đô dài 
ban đêm 


38 khắc 6 phân 


37 khắc 11 phân 


37 khắc 1 phân 


37 khắc 1 phân 


37 khắc 1! phân 


38 khắc 6 phân 


39 khắc 7 phân 


Mão sở sơ khắc 
3 phân 

Mão sở sơ khắc 
9 phân 

Mão sở 1 khắc 


Mão sơ 1 khắc 
6 phân 

Mão sơ 1 khắc 
12 phân 

Mão sở 2 khắc 
4 phân 


Mão sở 2 khắc 
10 phân 

Mão sơ 3 khắc 
2 phản 

Mão sơ 3 khắc 
8 phân 


Mão chính sơ 
khắc 

Mão chính sở 
khắc 7 phân 
Mão chính sở 
khắc 13 phần 


Dậu chính 3 
khắc 12 phân 
Dậu chính 
khắc 6 phân 
Dậu chính 
khắc 


Đậu chính 
khắc 9 phân - 
Dậu chính 
khắc 3 phân 
Dậu chính 
khắc 11 phân 


Dậu chính I 


khắc 5 bhân 


Dậu chính sở 
khắc 13 phân 
Dậu chính sở 
khắc 7 phân 


Dậu chính sở 
khấc 
Dậu sở 3 khắc 8 
phân 
Dậu sơ 3 khắc 2 
phân 


Độ dài 
ban ngày 


55 khắc Ø phân 
54 khắc 12 


phân 
54 khắc 


53 khắc 3 phân 
52 khắc 6 phân 


51 khắc 7 phân 


50 khắc l0 
phân 
49 khắc 11 phân 


48 khắc 14 
phân 

48 khắc 

47 khấc 1 phân 


46 khắc 4 phân 


Độ dài 
ban đêm 


40 khắc 6 phân 
41 khắc 3 phân 


42 khắc 


42 khắc, 12 
phân 
43 khắc 9 phân 


44 khắc 8 phân 


45 khấc 5 phân 


46 khắc 4 phân 


47 khắc 1 phân 


48 khắc 


48 khấc 14 
phân 
49 khắc 11 phân 


879 


Độ dài dài 


Mão chính 
khắc 5 phân 
Mão chính ] 
khắc 11 phân 

Mão chính 2 
khắc 3 phân 


Dậu sở 2 khắc 
10 phân 

Dậu sơ 2 khắc 4 
phân 

Dậu sở 1 khắc 
12 phân 


45 khắc 5 phân | 50 
phân 


-§1 khắc 7 phân 


khắc 10 


44 khắc 8 phân 


43 khắc 9 phân | 52 khắc 6 phân 


Sương giáng 
Cưng Mão 
- sở độ 


Mão chính 2 
khác 9 phân 

Mão chính, 3 
khắc 
Mão chính 
khắc 6 phân 


42 khắc 12 
phân 
42 khắc 


Dậu sơ 1 khắc 6 
phân 
Dâu sở 1 khắc 


53 khắc 3 phân 


- 5 độ 54 khắc 


- 10 độ 


Dậu sở sơ khắc 
9 phân 


41 khắc 3 phân | 54 


phân 


khắc 12 


Mão chính 
khắc 12 phân 

Thìn sơ, sơ 
khắc 4 phân 


Dậu sơ sơ khắc | 40 khắc 6 phân | 55 khắc 9 phân 
3 phân 
Thân chính 3 | 39 khắc 7 phân | 56 khắc 3 phân 
khắc 11 phân 


Tiểu tuyết 
Cung Dần 
- Sơ độ 


Thìn sơ, sơ 
khắc 12 phân 

Thìn sơ ¡ khắc 
2 phân 


Thân chính 3 
khắc 3 phân 

Thân chính 2 
khắc 13 phân 


38 khấc 6 phân † 57 khắc, 9 phân 


-7 độ 37 khắc 11 phân | 58 khắc 4 phân 


Đại tuyết 
- 15 độ 


Thìn sở I khắc 
7 phân 


Thân chính Z2 
khắc 8 phân 


37 khắc 1 phân |$58 khấc 14 


880 


Tiết khí 


Đông chí 
346 khắc 10 | 59 khắc 5 phân 
phân 


Cung Sửu 
37 khấc 1 khắc 


Thìn sở 1 khắc 
10 phân 


- sg độ Thân chính 2 


khắc 5 phân 


Tiểu hàn 
- 15 độ 


Thìn sở 1 khấc 
7 phân 

Thìn sơ 1 khắc 
2 phân 


Thâm chính 2 
khắc 8 phân 

Thân chính 2 
khắc 13 phân 


58 khắc -14 


phân 
58 khắc 4 phân 


- 23 độ 37 khắc 11 phân 


Dại hàn 


Cung Tý 
- sở độ 


Thìn sở, sơ 
khắc 12 phân 

Thn sở, sở 
khắc 4 phân 


Thân chính 3 
khắc 3 phân 

Thân chính 3 
khấc I1 phân 


38 khắc 6 phân | 57 khắc 9 phân 


-8độ 39 khắc 7 phân | 56 khắc 8 phân 


Mão chỉnh 
khắc 12 phân 
Mão chính 3 
khắc ó6 phân 
Mão chính 3 
khắc 


Dậu sở sơ khắc 
3 phân 

Dậu sở sở khắc 
9 phân 

Dậu sơ 1 khắc 


40 khắc 6 phân | 55 khấc 9 phân 


41 khắc 3 phân |54 khắc 


phân 
Ì 54 thắc 


12 


42 khắc 


Mão chính 


Dậu sơ 1 khắấc6 |42 khắc 12 | 53 khắc 3 phân 


khắc 9 phân phân phân 

Mão chính 2 Ì Dậu sơ I khắc | 43 khắc 9 phân | 52 khắc 6 phân 
khắc 3 phần 12 phân 

Mão chính I | Dậu sơ 2 khấc 4 | 44 khắc 8 phân | 51 khấc 7 phân 


khắc 11 phân phân 


861 


Tiết khí 


Kính trập 
- 15 độ 


- 20 độ 


- 25 độ 


882 


Mão chính 1 


khắc 5 phân 
Mão chính sơ 
.khắc 13 phân 
Mão chính sở 
khắc 7 phân 


Dậu sở 2 khắc ‡ 45 khắc 5 phân 
10 phân 

Dậu sở 3 khắc 2 | 46 khắc 4 phân 
phân : 
Dậu sở 3 khắc 8 | 47 khắc 1 phân 
phân 


Độ dài 
ban đêm 


30 khắc 10 
phân 
49 khắc I1 phân 


48 khắc 14 
phân 


PHƯƠNG VỊ MẶT TRỜI MỌC, LẶN 


Phương vị mặt trời mọc, lặn là các tiết khí mặt trời mọc lặn ở 
đất bằng có khoảng cách thời gian với độ chính Đông, chính Tây. 


Dại để mặt trời vận hành ở hoàng đạo giao nhau chéo lệch với 
xích đạo. Duy Xuân Thu phân chính đương ở Bắc xích đạo, vì vậy 


883 


mà mật trời mọc lặn ở đất bằng. Chính đúng ở Mão Dậu là ở chính 
Đông, chính Tây. Từ Xuân phân đến Thu phân mặt trời vận hành ở 
Nam xích đạo; nó mọc, lặn ở đất bằng vậy, Cũng tại Bác Mão Dậu 
từ Thu phân đến Xuân phân mặt trời đi về Nam xích đạo, nố mọc 
lận ở đất bằng vậy. Cũng tại Nam Mão Dậu mà Đông, Hạ chí 
khoảng cách xích đạo với Nam Bắc cực xa. Vì thế nó mọc lặn ở đất 
bằng. Khoảng cách với Mão Dậu cũng cực xa Đông Chí mọc ở Thìn 
lận ở Thân; Hạ chí mọc ở Dần lặn ở Tuất. Phương vị xa gần này do 
ở trời làm mà người ở có Nam, Bác, độ của nó cũng không giống 
nhau. Đại để càng về Bác cực thời Bắc càng cao thì khoảng cách nó 
với độ của Dông, Tây dần dần càng nhiều; về Nam thời Bác cực 
thấp dần, mà khoảng cách nơ với độ của Đông, Tây càng ít. Tất cả 
đều lấy độ cao của Bắc cực làm chuẩn. 

Nay theo kinh sư, Bắc cực cao 39 độ 55 phân suy ra được các 
tiết khí, phương vị, mặt trời xuất nhập như sau: 


Tiết khí Mặt trời mọc Mặt trời lận 


1- Đông chỉ Phương Thìn, chính Đông thiên | Phương Thân, chính Tây thiên về 


về Nam 31 độ 18 phân Nam 31 độ 18 phân 
2- Tiều hàn Phương Thìn, chính Đông thiên | Phương Thân, chính Tây thiên về 
Đại tuyết về Nam 30 độ 8 phAn Nam 30 độ 8 phân 
3- Dại hàn Phương Thìn, chính Đông thiên | Phương Thân, chính Tây thiên về 
Tiểu tuyết về Nam 26 độ 45 phân Nam 26 độ 45 phân 
4- Lập Xuân | Phương Ất. chính Đông thiên về | Phương Canh, chính Tây thiên về 
Lập Đông Nam 2l độ 33 phân x Nam 21 độ 33 phân 
5- Vũ Thủy | Phương Ất, chính Dông thiên về | Phương Canh, chính Thy thiên về 
Sương giáng Nam 15 độ 3 phân Nam 1Š độ 3 phân 
6- Kinh Trập | Phương Ất, chính Đông thiên về | Phương Canh, chính Tây thiên về 
Hàn lộ : Nam 7 độ 44 phân Nam 7 độ 44 phân 


884 


Mặt trời mọc Mặt trời lặn 


?- Xuân phân | Chính Đông, phương Mão Chính Tây. phương Dậu 

Thu phân 

8- Thanh minh | Phướng Giáp, chính Đông thiên | Phương Tần, chính Tây thiên về 

Bạch lộ về Bắc 7 độ 44 phân : Bắc 7 độ 44 phân 

9- Cốc vũ Phương Giáp, chính Đông thiên | Phương Tần, chính Tầy thiên 
Xủ thủ Bắc 15 độ 3 phân Bắc 15 độ 3 phân 

10- Lập Hạ Phương Giáp, chính Đông thiên | Phương Tần, chính Tây thiên 

Lập Thu Bắc 21 độ 33 phân Bắc 21 độ 33 phân 

11- Tiểu mấn | Phương Dần, chính Đông thiên | Phương Tuất, chính TAy thiên 

Đại thử Bắc 26 độ 45 phân Bắc 26 độ 45 phân 

12- Mang chủng | Phướng Dần, chính Đông thiên | Phương Tuất, chính Tây thiên 

Tiểu thử Bắc 30 độ 8 phân Í Bắc 30 độ 8 phần 


13- Hạ chí Phương Dần, chính Đông thiên | Phương Tuất. chính Tây thiên 
Bắc 31 độ 18 phân Bắc 31 độ 18 phân. 


885 


GIỚI HẠN MÔNG ẢNH 
(Bóng ảnh lờ mờ N.D) 


9 : 
c® bài Thiên đỉnh 


Mông ảnh, thời cổ bảo là lúc sớm mai với lúc hoàng hôn, phân 
chia trước khi mặt trời chưa mọc, sau khi mặt trời đã lặn, khoáng 
cách dưới đất bằng 18 độ đều cớ ánh sáng. Vì vậy lấy 18 độ làm giới 
hạn của mông ảnh. Như vậy cùng I8 độ mà tùy theo mùa, tùy theo 
đất mà thời khác không giống nhau. Tùy theo mùa không giống 
nhau là do thiên độ khiến cho như vậy. Đại để 18 là độ thuộc vòng 
tròn lớn, Độ rộng xích đạo cũng là độ của vòng tròn lớn. Từ xích đạo 
đến Nam Bác đều có khoảng cách bằng nhau với đường vòng tròn. 
Độ của nó hẹp mà gần với 2 phân (Xuân, Thu phân - ND) Lấy độ 
rộng để xứng với độ rộng, cho nên khắc phận Ít gần với hai chí 


886 


(Đông chí, Hạ chí - ND), lấy độ hẹp xứng với độ rộng vì vậy khác 
nhiều. Tùy theo đất không giống nhau, như đất phía Nam thì xích 
đạo cách thiên đỉnh gần, thái dương giữa lúc dang lên, đang xuống 
độ thẳng của nó ở đất phía Bắc thì xích đạo cách với thiên đỉnh xa, 
thái dương lên chênh chếch, xuống chênh chếch, độ nó quanh co, vì 
vậy càng về phía Bác thì khắc phân của mông ảnh càng nhiều, càng 
về Nam thì khắc phân của mông ảnh càng Ít. 


Nếu từ Bác cực, đất xuất ra trên 48 độ rưỡi, thì nửa đêm của 
Hạ chí do hãy còn ánh sáng, nên càng về Bác càng không có đêm. 
Đến dưới Nam xích đạo thì khác phân của hai phân (Xuân phân, 
Thu phân - ND) cực Ít mà khắc phân của hai chí (Đông chí, Hạ chí 
- ND) bằng nhau. Xích đạo lấy ngược trở về phía Nam làm sáng tỏ 
khảo xét thành phần đầu. 


Nay xét kinh sư là đất xuất từ Bắc cực ra 39 độ 55 phân suy ra 
được các khác phân, tiết khí, mông ảnh như sau: 


Đông chí 6 khác 12 phân 
Tiểu hàn - Đại tuyết 6 khắc 12 phân 
Đại hàn - Tiểu tuyết 6 khác 10 phân 
Lập Xuân - Lập Đông 6 khấc 7 phân 
Vũ thủy - Sương giáng 6 khác 5 phân 
linh trập - Hàn lộ 6 khắc 4 phân 
Xuân phân - Thu phân 6 khắc ð5 phân 
Thanh minh Bạch lộ 6 khác 8 phân 
Cốc vũ - Xử thử 6 khác 13 phân 
Lập Hạ - Lập Thu 7 khắc ð phân 
Tiểu mãn - Đại thử — 7 khác 13 phân 
Mang chủng - Tiểu thử 8 khác 5 phân 
Hạ chí 8 khác 9 phân. 


887 


Hiệp kỷ biện phương thử - Quyền 13 
QUY TẮC CHUNG 2 


1. Trung tính điểm canh 
2. Tỉnh đồ bộ thiên ca 


888 


CANH LẬU TRUNG TINH 


Thiên đính 


(Đồ hình 1) 


(1 Mông hạn: Giói hạn của mông ảnh (bóng ảnh lờ mờ) 


889 


Đổ hình 2 


890 


Các sao Tỉnh điểu và Tỉnh hỏa mở đầu ở Ngu thư(, Dúng buổi 
hoàng hôn và đúng buổi sớm mai được biết rõ ở trung tỉnh Nguyệt 
lệnh đến chủ trì. Ty Chu lễ, Ngu thị nắm giữ giờ giấc ban đêm, dùng 
Hám nghi?) để phân rõ sao ban đêm. Ban ngày, nước chảy hết, đêm 
đến nước lại bát đầu chảy. Quan Hoàng môn trong cung cấm chủ trì 
hết 5 canh về đêm, còn gọi là hết canh 5. Chảy đến canh này thì 
trung tỉnh sáng tỏ. Nhưng mà xưa nay chế độ điểm canh có khác 
nhau chút ít. Phép Thụ thời ở đời Nguyên thì phân ra sau lúc mặt 
trời lặn, trước lúc mặt trời mọc giảm bớt đi vào lúc sớm mai và khi 
hoàng hôn mỗi buổi 2 khác rưỡi, dư ra là thời gian ban đêm, chia 
lâm 5 canh, mỗi canh lại phân làm 5 điểm. 


Ỏ canh đầu (sơ canh) vào điểm thứ ba thì khởi canh, cũng vào 
điểm thứ 3 canh 5 thì gom điểm lại. Nay theo phép của Dài quan 
truyền cho nhau thì vào sau lúc mặt trời lặn 8 khắc khởi canh, trước 
lúc mặt trời mọc 9 khác thì gom điểm. Tính từ lúc khởi canh đến lúc 
gom điểm, cộng được một số thời khác, chia ra làm 5, cho là ð canh. 

Trước lúc mặt trời mọc giảm đi thời khắc của mông ảnh là 
khoảnh khác buổi sớm mai, sau lúc mặt trời lặn thêm vào khắc phân 
của mông ảnh là khoảnh khác buổi hoàng hôn. 


NHU ĐỒ HÌNH THỨ NHẤT 


Cử ra Xuân, Thu phân làm ví dụ: 


Vòng tròn lớn ở ngoài là vòng kinh độ của đất bằng. Trong nửa 
vòng tròn lớn ở dưới đất bằng là đường xích đạo Đường trung trực 
là vòng tròn Tý Ngọ, trên hai đường ngang là vòng tròn vĩ độ ở đất 
bằng, bên dưới là giới hạn mông ảnh ở đất bằng đều cách vòng tròn 


(1) Ngu thư: Sách ở triều đại Ngu, một triều đại do vua Thuấn lập nên N.D 
(2) Hám nghi: Khi cụ đo giỏ kiểu đồng hồ nước ở đời Hán N.D. 


891 


lớn ngang nhau, giao với xích đạo vào lúc hoàng hôn và buổi sớm 
mai. Từ thiên đỉnh đến chỗ hoàng hôn và buổi sớm mai tạo ra đường 
vòng kinh độ chỗ dưới đất bằng là 18 độ với vòng tròn lớn thời giới 
hạn của mông ảnh có độ bằng nhau. Từ Bác cực đến chỗ hoàng hôn 
và sớm mai tạo ra đường vòng kính, chỗ nó cắt với chỗ hoàng hôn 
và sớm mai độ khoảng cách với chỗ mặt trời mọc và lặn tức là khác 
phân của mông ảnh. Từ lúc mặt trời lặn đến lúc mặt trời mọc tính 
được 48 khác, giảm đi một canh, cách sau lúc mặt trời lặn là 8 khắc 
và gộp điểm trước lúc mặt trời mọc là 9 khác, đem chia làm 5, được 
6 khác 3 phân, từ canh một lần lượt thêm vào, tức được thời khác 
của các canh. Như lấy độ số mà luận, thì sau lúc mặt trời lặn 8 khắc 
khởi canh, tại xích đạo là 30 độ, trước lúc mặt trời mọc 9 khắc gom 
điểm, tại xích đạo là 33 độ 45 phân. Ỏ dưới đất bằng nửa vòng xích 
đạo là 180 độ giảm đi trong đớ, dư ra 116 độ 15 phân, đem chia làm 
-ð, được 23 độ lỗ phân là mỗi canh cách nhau theo độ xích đạo thì 
mỗi một độ ứng với thời gian là 4 phân, cũng được 6 khắc 3 phân là 
mỗi canh cách nhau về thời khắc vậy. 


ĐỒ HÌNH THỨ HAI 


Tầng ngoài là 360 độ kinh độ đất bằng. Tiếp đến bên trong là 12 
gìờ 96 khác, thời khác của đất bằng vậy. Thời khác tại xích đạo, độ 
của nó thường bằng nhau, mà tại đất bằng thời rộng hẹp không 
ngang nhau, 

Phép này lấy bán kính với thời khác cách tiếp tuyến với độ Ngọ 
của xích đạo so sánh cùng tại đường huyền chính với nhật ảnh của 
đất xuất ra từ Bác cực cách tiếp tuyến với kinh độ Ngọ của đất 
bằng, so sánh như vậy thì vị trí của Tý Ngọ Mão Dậu ở tứ chính 
không thay đổi, mà trước sau Tý Ngọ thời hẹp, trước sau Mão Dậu 
thời rộng. Tiếp đến bên trong vòng tròn là đường cong tiết khí, là 


892 


tuyến thời khắc của tiết khí. Đại để mặt trời mọc lặn, hoàng hôn và 
ban mai, canh điểm thời khắc ở các tiết khí không giống nhau. 

Từ trung tâm ứng với các thời khác tại các tiết khí trên vòng 
tròn tạo ra các điểm liên tiếp để nhận biết tất cả sẽ thành đường 
cong. 

Tầng ở trong cùng là 24 phương vị đất bằng để cho đồ hình này 
được rõ ràng tức là cái lý của biểu về bóng mặt trời. Mặt trời tại 
Nam thời bóng tại Bắc, mặt trời tại Dông thời bóng tại TRy. Ban 
đêm không có bóng mặt trời, thời lấy lệ của ban ngày cho đêm vậy. 

Nay dựa theo phép này, suy được các tiết khí, hoàng hôn và ban 
mai, trung tỉnh điểm canh ở kinh sư soạn ra thiên "Tinh đồ bộ thiên 
ca", cùng phụ vào ở sau. 


XUÂN PHÂN - CUNG TUẤT 


Bắc hà 3 


lức hoàng hôn tuất chỉnh tú Qủy 1 
hợi sở tú Trương 1 
tý sở tú Dực 1 
tý chính tú Giác Í 


sửu chính Đại giác 
Gộp điểm dần sơ tú Phòng 1 
Thời khắc đần chính tú Vĩ 1 


lúc ban mai 


898 


$ 4ô 
Thời khắc 
túc hoàng hôn 


Gộp điểm 
Thời khắc 

lúc ban mai 
10 4ô 

Thời khắc 

lúc hoàng hôn 


Gộp điểm 
Thời khắc 


lúc ban mai 


894 


tuất sở 
tuất chính 
hợi sở 

tý sỞ 

tý chính 
sửu chính 
đần sở 


đần chính 


tuất sở 
tuất chính 
hới sở 

tý SỞ 

tý chính 
sửu chính 
dần sơ 
đần chính 


tú Qủy 1 

tú Liễu 1 
Hiên viên l4 
Ngũ để tọa 
tú Giác 1 

tú Đề 

tú Tâm †1 

tú VI1 


tú Liếu 1 
tú Tính 1 


Ngũ đế tọa 
tú Giác I 
tú Đê 1 

tú Tâm 1 
tú Vĩ 1 


THANH MINH - CUNG TUẤT 


135 độ 
Thời khắc lúc 
hoảng hôn 


Gộp điểm 
Thời khắc túc 
ban mai 

20 độ 

Thời khắc lúc 
hoàng hôn 


Gộp điểm 


Thời khắc lúc 


ban mai 


tuất sở 
tuất chính 
hợi sở 

tý sở 

tý chính 
sửu chính 
đần sở 


dần chính 


tuất chính 
tuất chỉnh 
hợi sơ 

tý sơ 

tý chính 
sửu sở 
dần sở 
đần sở 


tú Tỉnh 1 
tú Tỉnh I 
tú Dực L 
tú Chẩn 1 
tú Giác I 
tú Đề 4 
tứ Vĩ1 
Đế tọa 


tú Tỉnh 1 
tú Trưởng 1 
tú Dực 1 

tú Chẩn 1 
tú Cang I1 
tú Đê 4 

tú VI 1 

Đế lọa 


895 


25 độ 
Thời khắc lúc 


hoàng hôn 


Gộp điểm 


"Thời khác lúc 


ban mai 


896 


—=. 


tuất chính 
tuất chính 
hới sở 

tý sỞ 

tý chính 
SỬU SỐ 
đần sơ 


đần sơ 


Hiên viên 14 
Hiên viên 14 
Ngũ đế tọa 
tủ Giác Ì 
Đại giác 
Quán sách L 
tú VỊ] 


Đế tọa 


Đông 
Tây 


Đông 
Đông 
Tây 
Tây 
Tây 
Tay 


Thời khắc lúc 
hoàng hôn 


Gộp điểm 
Thời khắc lúc 
ban mai 

5 độ 

“Thời khắc lúc 
hoàng hôn 


Gộp điểm 
Thới khắc lúc 


ban mai 


CỐC VŨ CUNG DẬU 


Giờ 


tuất chính 
tuất chính 
hợi sở 

tý số 

tỷ chính 
sửu sở 
dần sđ 


đần sở 


tuất chính 
tuất chính 
hớợi chính 
tý sỐ 

tý chính 
sửu sở 
đần sở 


đần sq 


w R0 m8 mnh Ổ nN 


Ngũ đế tọa 
tú Giác l 
1ú Đê I 

tú Phòng ! 


Đế tọa 


tú Cơ 1 


tú Dực 1 
tú Dực I 
tú Chẩn 1 


tứ Giác I 


tú Đề L 


` tú Tâm ‡ 


ĐX tọa 


tú Có † 


897 


10 độ 
Thời khắc lúc 


hoàng hôn 


Gộp điểm 


Thời khắc lúc 


ban mai 


898 


tuất chính 
tuất chính 
hơi chính 
tý sở 

tý chính 
sửu sở 
sửu chính 


dần sơ 


tú Đực I 
Ngũ đế tọa 
tú Chân 1 
tứ Cang ] 
tú Đê 4 


tú Tầm 1 


Cung Dậu 15 độ 
"Thời khắc lúc 
hoàng hôn 


Gộp điểm 

Thời khắc lúc 
ban mai . 
Cung Dậu 22 độ 
Thời khắc lúc 


hoàng hôn 


Gộp điểm 
Thời khắc lúc 


ban mai 


LẬP HẠ CUNG DẬU 


tuất chính 


tuất chính 


hơi chính 


tý sở 
tỷ chính - 


sửu sở 
sửu chính 


đần sở 


tuất chính 
hơi sơ 

hợi chính 
tý sở 

tý chính 
sửu sở 


sửu chính 


- đần sở 


Ngũ đế tọa 
Đế tọa 

tú Giác I 
Đại giác 1 
Quán sách 
tử VI 

tú Cơ L 


tú Cơ I 


tú Chẩn 1 
tú Chẩn ] 
tú Giác 1 
tú Đề I 

tú Phòng 1 
Đế tọa 

tú Cơ 1 


Chức nữ L 


899 


Sơ độ 
Thời khắc lúc 


hoàng hôn 


Gộp điểm 
Thời khắc lúc 
ban mai 

7 độ 

Thời khắc lúc 
hoàng hôn 


Gộp điểm 
Thời khắc lúc 


ban mai 


900 


TIẾU MÃN CUNG THÂN: 


hợi sở 
hợi sở 
hợi chính 
tý sơ 

tý chỉnh 
sửu sở 
sủu chính 


sửu chính 


hới sơ 
hợi sở 
hợi chính 
tý sơ 

tý chính 
sửu SỞ 
sửủu chính 


sửu chính 


tu Giác I 
tú Giác I 
Đại giác 
tú Đề 4 
tú Tâm Ì 
Đế tọa 
Chức nữ 1 


tú Đầu I 


tú Cang L 


tủ Cang Í 
tú Đề ] 

tú Phòng L 
tứ VĩI 

tú Cơ 1 


-tú Đầu 1 


tú Đầu I 


MANG CHỦNG CUNG THÂN 


15 độ 

“Thời khắc lúc hợi sơ tú Đề I 

hoảng hỗn hợi sở Đại giác 
hơi chính Quán sách 
tý sở tú Tâm 1 
tý chính Đế toa 
sửu sở Chức nữ I 

Gộp điểm sửu chính Hà cổ 2 

Thới khắc lúc sửu chính Hà cỗ 2 


han mai 


Sơ độ 


Thời khắc lúc Ísc : tủ Phòng l 
hoàng hôn Quán sách 
hợi chính tú Vĩ ì 


tý sơ Đế tọa 

tý chính 3 Chức nữ 

sửu số Hà cổ 2 
Góp điểm sửu chính Thiên tân 1 
Thời khắc lúc sửu chính. tú Nữ 1 


bap mái 


15 độ 
Thới khắc lúc 
hoàng hôn 


Gộp điểm 
Thởi khắc lúc 
ban mai 


23 độ 


Thời khắc lúc 


hoàng hôn 


Góp điểm 
TThài khắc lúc 


han mai 


902 


TIỂU THỬ CUNG MÙI 


hợi sở 
hợi chính 
tý sơ 

tý chính 
sửu sở 
sửu chính 


sửu chính 


hợi sơ 
hớợi sơ 
hợi chính 
tý số 

tý chính 
Sửu sở 
sửu chính 


sửu chính 


tú Đầu 1 
Hà cỗ 2 
tú Nữ 1 
tú Hư ] 


tú Nguy I 


Đế tọa 
Đế tọa 

tú Ca 1 

tú Đầu I 
tú Ngưu Ì 
Tú Hu 1 
tủ Nguy 
Bắc lạc sử 


môn 


Sơ độ 
Thời khắc lúc 


hoàng hôn 


Gộp điểm 


Thời khắc lúc 
bạn mai 

84ộ 

Thời khắc lúc 


hoàng hôn 


Gộp diễm 
Thời khắc lúc 


ban mai 


ĐẠI THỨ CUNG NGỌ 


hợi sỐ 
hợi sở 
hợi chính. 
tý sở 

tý chính 
sửu sở 


sửu chính 


sửu chính 


tuất chính 
hợi sở 
hợi chính 
tý sơ 

tý chính 
SỬU sở 
sửu chính 
đần sở 


Đế tọa 
Dế tọa 
Chức nữ l 
Hà cổ 2 
tú Nữ 1 
tú Nguy 1 
Bắc lạc sư 
môn 

tú Thất I 


tú Cơ I 
tú Cơ 1 
tú Đầu Ì 
tú Ngưu 1 
tú Hư I1 
tú Nguy I 
tú Thất I 
tú Bích l 


LẬP THU CUNG NGỢ 


ma 


15 độ 
Thời khắc lúc tuất chính tú Cơ I 
tuất chính 3 tú Cơ ] 
hợi chính Hà cô 2 
tý số tú Nữ † 
tý chính tứ Nguy I 
Sửu SỞ tú Thất 1 
Gộp điểm sửu chính tú Bích I 
Thời khắc lúc 
ban mai đần sở Thể ty không 
20 độ 
Thời khắc lúc tuất chính Chức nữ 1 
hoảng bôn tuất chính Chức nữ I 
hợi chính 
týsơ 
tý chính 
sửu sÓ 
Góp điểm sửu chính 
Thời khắc lúc 
ban mai đần sơ tú Khuê I 
25 độ | 
Thời khắclúc [| tuất chính Chức nữ ] 
hoàng hôn . tuất chính tú Đầu ! 
hợi chính Hà cổ Ị 
tý sở tú Hư 1 
tỷ chính _ Bắc lạc sư 
môn 
sửu sở tú Bích 1 
tú Khuê 1 
tú Lâu ] 


Gộp điểm 
Thời khắc lúc 
ban mai 


Sơ độ 
Thời khắc lúc 
hoàng hôn 


Gộp điểm 
Thời khắc lúc 
ban mai 

5% độ 

Thỏi khắc lúc 
hoàng hòn 


Góp điểm 
Thời khắc lúc 
ban mai 

10 độ 

Thời khấc lúc 
hoàng hôn 


Gộp điểm 
Thời khắc lúc 
ban mai 


XỬ THỬ CUNG TỊ 


tuất chính 
tưất chính 
hới sở 

tỷ sở 

tý chính 


$Ửu SỞ 
đần sơ 


đần sơ 


tuất chính 
tuất chính 
hới sơ 

tý số 

tỷ chính 
sửu sở 
đần sở 


đần sở 


tuất chính 
tuất chính 


tú Đầu 1 
tú Đầu I 
tú Đầu 1 
tú Hư † 
Bắc lạc sự 
môn 

tủ Bích ] 
tú Lầu I 


tú Lâu 1 


tú Đầu I 

tú Đầu 1 
"Thiên tân l 
tú Nguy 1 

tú Thất 1 
Thổ ty không 
tú Lâu l 


tú Vị 1 


tú Đầu I 
Hà cổ 2 
tú Nữ I 
tú Nguy l 
tú Thất 1 


tú Khuê ] 
tú Vị 1 


"Thiên khuân 1 


15 độ 
Thời khắc lúc 
hoàng hòn 


Gộp điểm 
Thời khắc lúc 
ban mai 

20 độ 

Thòï khắc lúc 
hoàng hôn 


Góp điểm 
Thời khắc lúc 
ban mai 

2% độ 

Thời khắc lúc 
hoàng hôn 


Gộp điểm 
Thời khắc lúc 
ban mai 


906 


BẠCH LỘ CUNG TỊ 


tuất sơ 
tuất chính 
hợi sở 

tý SƠ 

tý chính 
sửu chính 
dần sở 


đần chính 


tuất sở 
tuất chính 
hợi sơ 

tý sơ 


tý chính 
sửu chính 
dần sơ 


đần chính 


tuất sq 
tuất chính 
hới sơ 

tý sở 

tý chính 
sửu chính 
đần sở 


đần chính 


tú Đầu 1 
Hà cổ 2 
tú Nữ I 
tú Nguy ! 
tú Bích 1 
tú Khuê 1 
tú Vị 1 


Thiên khuan 


Hà cổ 2 
Hà cổ 2 

tú Hư I 
Bắc lạc sư 
môn 

tú Bích 1 
tú LÂu I 
Thiên khuân 


tú Mão L 
Hà cổ 2 
Hà cổ I 
tú Hư 1 
tú Thất 1 


1ú Mãa 1 


tủ Tất ] 


Sơ độ 


"Thời khắc lúc 
hoàng hôn 


Gộp điểm 
“Thới khắc lúc 
ban mai 

5 độ 

Thởi khắc lúc 
hoàng hôn 


Góp điểm 
Thời khắc lúc 
ban mai 

10 độ 

Thời khắc lúc 
hoàng hôn 


Gộp điểm 
Thời khắc lúc 
ban mai 


THU PHÂN CUNG THÌN 


tuất sở 
tuất chính 
hợi sơ 

tý sở 

tý chính 
sửu chính 
đần sơ 


đần chính 


tuất sở 
tuất sở 
hới sở 

tý sỞ 

tý chính 
sửu chính 
đần sở 


đần chính 


tuất số 
tuất sở 
hợi sơ 
týsở 

tý chính 
sửu chính 
đần sở 


đần chính 


Hà cổ 2 
tú Ngưu ‡ 
tú Hứ I 
tú Thất L 
tú Khuê ] 
tú Vị 1 
tú Mão I 


tú Tất ì 


Hà cỏ I 
Thiên tân I 
tú Nguy 1 
tú Thất 1 
tú Khuẽ l 
tú Vị I 

tú Tất 1 


Ngũ xa 2 


tú Ngưu 1 
tú Nữ 1 

tú Nguy 1 

tú Bích l 

tú LAu L 
"Thiên khuân 
tú Tất I 


tú Sâm 


HÀN LỘ CUNG THÌN 


15 dộ 
Thửi khắc lúc 
hoàng hôn 


Gộp điểm 
Thời khắc lúc 
bán mai 

20 độ 

Thời khắc lúc 
hoàng hôn 


Gộp điểm 
"Thời khắc lúc 
than mai 

2S độ 

Thới khắc lúc 
hoàng hôn 


Gộn điểm 
Thời khắc luc 
bản mai 


908 


tuẤt sở 
tuất sở 
hợi sở 

tỷ sơ 

tỷ chính 
sửu chính 
đần chính 


đần chính 


tuất sứ 
tUất sƠ 
hợi sở 


tý SỐ 

tý chính 
sửu chính 
đần chỉnh 


đần chính 


tuất sở 
LUẤT Sở 
hợi se 
hợi chính 
tỷ chính 
sửu chính 
dần chính 


dân chính 


tú Ngưu 1 
tú Nữ I 
tú Nguy l 
tứ Bích I 
tú Lâu 1 
1ú Mão i1 
tú Sâm 7 


tú Sâm 4 


"thiên tân 1 
tú Nũ I 
Bắc lạc sư 
môn 

tú Bích I 
tứ lâu 1 

tú Mão I1 
tủ Chủy 1 


tú Tỉnh I 


tứ Nữ I 

tú Hư ] 

tú Thất í 
Thể tư không 
tú Vị I 

tú Tất I 

1ú Sầm 4 


Thiên lang 


Sơ độ 


Thời khắc lúc 
hoàng hôn 


Gộp điểm 
Thời khắc lúc 
ban mai 
53 độ 
“hỏi khắc lúc 
hoàng hôn 


Gộp điểm 
Thởi khắc lúc 
ban mai 
10 độ 

Thỏi khắc lúc 
hoàng hôn 


Gộp điểm 
' Thời khắc lúc 
ban mai 


tÐ_ 4đ Bọ m 


ta 0 Bà 


thQ dxk Gì kỳ 


SƯƠNG GIÁNG CUNG MÃO 


đậu chính 
tuất sở 
hợi sở 

hớợi chính 
tý chính 
sửu chính 
dần chính 


mÃo sở 


đậu chính 
tuất SỞ 
hơi sơ 
hơi chính 
tý chính 
sửu chính 
đần chính 


mão sở 


dậu chính 
tuất sở 
hói sở 
hơi chính 
tý chính 
sửu chính 
dần chính 


mão sở 


tú Nữ 1 3 

tú Hư 1 Dông 1 14 
tú Thất 1 Tây | 2 24 
tú Khuê I Tây 1 Pˆ-) 
tú Vị Tây 2 32 
tú Tất L Tây 3 1§ 
tú Tỉnh 1 Tây |2 2 


Thiên lang Tây 


th 
b 


tú Hư 1 Đông 3 $6 
tú Hư 1 Tây 2 4 
tú Thất 1 Tây 6 12 
tú Khuê 1 Tây 6 | 1 
Thiên khuânI | Tây | 2 27 
Ngũ xa 2 Xa 1 $7 
Thiên lang Tây 1 43 


Nam hà 3 


tú Hư L Dông 34 
tú Nguy I Đông 3 2 
tú Bích 1 Đông | 6 58 
tú Lâu 1 Đông | 3 31 
tú Mão 1 Đông 2 2 
tú Sâm I Đông 1 2 
Nam hà 3 Đông 4 56 


Bắc hà 3 Tây 3 %4 


Thời khắc lúc 


hoàng hôn 


Gọp điểm 
Thời khắc lúc 
ban mai 

22 42 

“Thời khắc túc 


hoàng hôn 


Gộp điểm 
Thời khắc lúc 


ban ma¡ 


910 


LẬP ĐÔNG CUNG MÃO 


dậu chính 
tuất sở 
tuất chính 
hợi chính 
1ý chính 
sửu chính 


đần chính 


dậu chính 
dậu chính 
tuất chính 
hợi chính 
tý chính 

sửu chính 


đần chính 


tú Hư 1 
1ú Nguy l 
tủ Bích 1 
tứ Lâu F 
tú Mão 1 
tú Sâm 4 
Bắc hà 3 


tú Quỷ I 


tú Nguy L 
tú Nguy I 
tú Bích 1 
tú Vị 1 

tú Tất I 
tú Tỉnh 1 
tú Quỷ 1 


tú Liễu I 


TIỂU TUYẾT CUNG DÀN 


'Thời khắc lúc đậu chính Bắc lạc sư 
hoàng hôn môn 
dậu chính Bắc lạc sư 
môn 
tuất chính tú Khuê 1 
hội chính Thiêu Khuân 


tý chính Ngũ xa 2 


sửu chính Thiên lang 
Góp điểm đần chính tứ Liễu 
Thời khắc lúc. 
ban mai l tú Tỉnh 1 
74ô 
Thời khäc lúc đậu chỉnh Bắc lạc sư 
hoàng hôn môn "Tây 
đậu chính tú Thất 1 Tây 


tuất chính tú Khuê 1 Tây 
hợi chính tú Mão 1 Đông 
tỷ chính tú Sâm L Đông 
sửu chính Nam hà 3 Đông 
Gộp điểm mão sở tú Tỉnh I Tây 
Thời khắc lúc 
ban mai mão sơ` Hiên viên 144 Tây 


911 


ĐẠI TUYẾT - CUNG DÂN 


15 độ 
"Thời khắc lúc đậu chính s tú Thất 1 

hoàng hôn đậu chính tú Bích I 

tuất chính tú Lâu 1 

hợi chính tứ Mão I 

tý chính tú Sâm 4 

đần sở I tú Quỷ I 

Gộp điểm mão số Hiên viên 14| Tây 
Thởi khắc lúc 

ban mai mảo sở tú Dực 1 


ĐÔNG CHÍ - CUNG SỬU 


Thiên 
Canh Già Khắc | Phân Sao về 
l hướng 


dậu chính 
dậu chính 
tuất chính 
hợi chính 
tý chính 
đần sơ 
mão sở 


$Sơ độ 


Thời khắc lúc 
hoàng hôn 


Thổ tư không | Dông 
5 _ | Thôtứkhôngl Tây 
12 | Thiên khuân l| Đông 
4 Ngũ xa 2 

H Thiên lang 
tú Tình I 
tú Dực 1 


Gộp điểm 
"Thời khắc lúc 
ban mại 


mão sö Ngũ đế tọa 


912 


15 độ 
Thời khắc lúc 
hoàng hôn 


Gộp điểm 
Thời khắc lúc 
ban mãi 

23 độ 

Thời khắc lúc 


hoàng hôn 


Gộp điểm 
Thời khắc lúc 


ban mai 


TIỂU HÀN - CUNG SỬU 


dậu chính 
đậu chính 
tuất chính 
hới chính 

tý chính 


_| dần sơ 


mãÃOo sở 


đậu chính 
đậu chính Ƒ 
tuất chính 
hợi chính 

tỷ chính 

sửu chính 


mão sở 


tú Lâu ! 

tú Lâu Ì 

tú Mão 1 

tú Tỉnh 1 

tú Quỷ † 
Hiên viên 14 
tú Chẩn I 


tú Giác 1 


tú Lâu 1 
tú Vị 1 

tú TẤI { 
Thiên lang 
tứ Liễu ! 
tú Dực 1 
tú Giác 1 


tú Giác 1 


913 


Sơ độ 
Thỏi khắc lúc 


hoàng hôn 


Gộp điểm 
Thời khắc lúc 
ban mai 

8 độ 

Thời khắc lúc 


hoàng hôn 


Gộp điểm 
Thời khắc lúc 


ban mai 


914 


ĐẠI HÀN - CUNG TÝ 


dậu chính 
đậu chính 
tuất chỉnh 
hợi chính 


' tý chính 


sửu chính 


đần chính 


' dậu chính 


đậu chính 
tuất chính 
hợi chính 
tý chính 

sửu chính 


đần chính 


1ú VỊ 1 
Thiên Khuân 
Ngũ xa 2 
Nam hà 3 
tú Tỉnh I 
tú Dực l 

tú Giác 1 


tú Cang Ì 


tú Mão 1 
tú Mão 
tú Sâm 4 
Bắc hà 3 
tủ Trương L 
Ngũ đế tọa 
tú Giác I 


Đại giác 


15 độ 
Thời khắc lúc 
hoàng hôn 


| Góp điểm 
Thời khắc lúc 
ban mai 

20 độ 

Thời khắc lúc 
hoàng hôn 


Gộp điểm 
"Thời khắc lúc 
ban mai 

25 đạ 

Thời khắc lúc 
hoàng hôn 


Gộp điểm 
Thời khắc lúc 
ban mai, 


LẬP XUÂN - CUNG TÝ 


dậu chính 
tuất sở 
tuất chính 
hợi chính 
tý chính 
sửu chính 
đần chính 


THÃO SƠ 


đậu chính 
tuẤt sở 
hợi sở 
hớợi chính 
tý chính 

| sửu chính 
| đần chính 


Thước 


dậu chính 
tuất số 
hợi sơ 
hợi chính 
tý chính 
sửu chính 
đần chính 


mão sở 


tú Mão 1 
tú Tất ï 

tú Tỉnh 1 
tú Quỷ 1 


tú Tất ! 
Ngũ xa 2 
Thiên lang 
tú Liễu 1 
Hiên viên 14 
tú Chẩn I 
Đại giác 


tú Đê 1 


Ngũ xa 2 
tú Sâm 7 
Thiên lang 
tú Liễu 1 
tú Dực 1 
tú Chẩn I 


Đại giác 


tú Đề 4 


Đi 


*ơ độ 
“Thời khắc lúc 
hoàng hôn 


Gộp điểm 
Thời khắc lúc 
ban mai 

Š độ 

Thời khắc lúc 
hoàng hôn 


Gộp điểm 

J Thời khắc túc 
ban mai 
10 độ 
Thời khắc lúc 
hoàng hôn 


Gộp điểm 
"Thời khắc lúc 
ban mai 


916 


VŨ THỦY - CUNG HỢI 


đậu chính 
tuất sơ 
lợi sở 
hợi chính 
tý chính 
sửu chính 
dần chính 


mão sở 


tuất sở 
tuất sở 
hợi sở 
hợi chính 
tỷ chính 
sửu chính 
đần chính 


đần chính 


tuất sở 
tuất số 
hơi sở 

tý SƠ 

tý chính 
sửu chính 


đần chính 


đần chỉnh 


tú Sâm 7 

tú Chủy 1 
Nam hà 3 
tú Tĩnh 1 
tủ Dực 1 

tú Giấc Ì 
tú Đề 1 


tú Đề 4 


tú Chủy 1 
tú Tỉnh 1 
Bắc hà 3 
tú Tỉnh L 
Ngũ đế tọa 
tứ Giác ] 
tú Dê ] 


Quán sách 


tú SAm 4 

tá Tỉnh I 

tủ Quý 1 
Hiên viên 14 
Ngũ để tọa 


tú Giác I 


tú Đề 4 


tú Phòng 1 


15 độ 
Thời khắc lúc 
hoàng hôn 


Gộp điểm 
Thời khấc lúc 
ban mai 

20 độ 

Thời khắc lúc 
hoàng hôn 


Gộp điểm 
Thời khắc lúc 
ban mai: 

35 độ 

Thởi khắc lúc 
hoảng hôn 


Gộp điểm 
Thời khắc lúc 
ban mai 


KINH TRẬP - CUNG HỢI 


tuất số 
tuết SỞ 
hợi sở 

tý số 

tý chính 
sửu chính 
đần chính 


đần chính 


'tUẤt SỞ 


tuất sở 
hợi sở 

tý sở 

tỷ chính 
sửu chính 
đần sở 


đần chính 


tuất sở 
tuất sở 
hi sở 

tý sở 

tý chính 
sửu chính 
đần sở 


dần chính 


4ú Tỉnh | 
Thiên lang 
tú Liễu ! 
Hiên viên 14 
Ngũ đế tọa 
tú Giác l 

tú Đê 4 


tú Phòng 1 


"Thiên lang 
Nam hà 3 
tú Liễu 1 
tú Dực 1 
tú Chẳn 1 
tú Cang l 
Quán sách 


tú Tâm 1 


Nam hà 3 
Bắc hà 3 
tứ Tính l 
tú Dực 1 
tú Chẩn 1 
tú Cang l 
Quán sách 


tú Tâm I 


917 


Tủ VL uiên 
Trung cung Bắc cực Tử vi viên 
Bắc cực ngũ tỉnh kị kỳ trung 
Đại đế chỉ tòa đệ nhị châu 

. 

Đệ tam chỉ tỉnh, Thứ tử cư 
Đệ nhất hiệu viết vi Thái tử 
Tứ vi Hậu cung, ngũ Thiên Khu 


Tả hữu tứ tỉnh thị Tứ phụ 
Thiên nhất, Thái nhất đương 
môn lộ 


Tả khu, Hữu khu giáp Nam môn 


Lưỡng diện Doanh vệ hữu thập 
ngũ : 


Thượng tể, Thiếu úy lưởng tương 


đối : 

Thiếu tể, Thượng phụ thứ Thiếu 
phụ 

Thượng vệ, Thiếu vệ thứ Thượng 
thừa 

Hậu môn, Dông biên Dại tán phủ 
Môn Đông hoán tác nhất Thiếu 
thừa - 

DĨ thứ khước hướng tiền môn số 


Âm đức môn lý lưỡng hoàng tụ 


918 


Thành Tủ uì - Khu uục Tử 0í 
Cung Tử vi ở trung cung Bắc cực 
Năm sao Bắc cực ở trong đó 
Tòa sao Đại để là hạt châu thứ 
hai 
Sao thứ ba, sao Thứ tử ở 
Sao thứ nhất hiệu gọi là Thái tử 
Thứ tư là Hậu cung, thứ năm là 
Thiên xu 
Trái phải bốn sao là Tứ phụ 
Bao Thiên ất, sao Thái ất ở 
đường vào cửa 
Sao Tả xu và Hữu xu ở hai bên 
cửa Nam 
Doanh vệ ở hai mặt, mười lăm 
SaO 
Thượng tể, Thiếu úy, hai sao đối 
nhau 
Thiếu tể, Thượng phụ đến Thiếu 
phụ 
Thượng vệ, Thiếu vệ đến Thượng 
thừa 
Cửa sau, bên Dông là Dại tán 
phủ 
Ỏ cửa Đông có một ngôi sao gọi 
là Thiếu thừa 
Theo thứ tự còn một số hướng về 
cửa trước 
Âm đức ở trong cửa xum họp hai 
hoàng 


Đại \ươn8 
cung Dậu 


Thượng thư dỉ thứ kỳ vị ngũ 

Nữ sử, Trụ sử các nhất hộ 

Ngự nữ tứ tỉnh, ngũ Thiên trụ 
Đại lý lưỡng hoàng, Âm đức biên 
Câu trần ví chỉ Bác cực điên 
Câu trần lục tỉnh Lục giáp tiền 


Thiên hoàng độc tại Câu trần lý 


Ngũ đế nội tòa hậu môn thị 
Hoa cái tỉnh, Giang thập lục tính 


Giang tác bính tượng Hoa cái 
hình 


Cái thượng liên liên cửu cá tỉnh 
Danh viết Truyền xá như liên 


đinh 
Viên ngoại tả hữu các lục châu 


Hữu thị Nội giai, tà Thiên trù 
Giai tiền bát tỉnh danh Bát cốc 
Trù hạ, ngũ cá Thiên bội tú 


Thiên sàng lục tỉnh Tả xu tại 


Thượng thư thứ đến có năm ngôi 
Nữ sử, Trụ sử mỗi sao một nhà 
Ngự nữ bốn sao, năm Thiên trụ 
Đại lý hai hoàng, bên chòm Âm 
đức : 

Đuôi chòm Câu trần chỉ vào đỉnh 
Bác cực 

Sáu sao chòm Câu trần ở trước 
chòm Lục giáp 

Thiên hoàng một mình trong 
chòm Câu trần 

Trong tòa Ngũ đế ở cửa sau. 
Chòm hoa cái cùng với sao Giang 
là mười sáu sao 

Sao Giang tượng làm cuống sao 
hình Hoa cái (hoa hình cái lọng 
ND) 

Chín sao liền liền nhau trên Hoa 
cái 

Tên gọi là Truyền xá như liên 
đỉnh (người nối liền nhau NÑ.D) 
Bên ngoài khu vực, mỗi bên trái 
phải có sáu hạt châu : 
Bên phải là chòm Nội giai, trái 
chòm Thiên trù 

Trước chòm Nội giai có tám sao 
tên gọi Bát cốc 3 

Năm sao chòm Thiên bội ở dưới 
chòm Thiên trủ 

Sáu sao Thiên sàng tại Tả xu 


919 


Nội trù lưỡng tinh, Hữu xu đối 


Văn xương, Đẩu thượng bán 
nguyệt hình 

Hy sơ phân minh lục cá tỉnh 
Văn xương chỉ hạ viết Tam sự 


Thái tôn chỉ hướng Tam công 
minh 
Thiên lao lục tỉnh Thái tôn biên 


Thái dương chỉ thủ tứ Thế tiền 


Nhất cá Tể tướng Thái đương 
trắc 

Cánh hữu Tam công tương Tây 
thiên 

Tức thị Huyền qua, nhất tỉnh 
viên 

Thiên lý tứ tỉnh - Đấu lý ám 

Phụ tỉnh cận trước Khai dương 
đạm 

Bác tấu chi tú, thất tỉnh minh 
Đệ nhất chủ đế danh Xư tính 

Đệ nhị, đệ tam Tuyền, Cơ tỉnh 


Đệ tứ danh Quyền, đệ ngũ 
Hoành 


920 


Hai sao trong Thiên trù đối diện 
với Hữu xu 
Chòm Văn xương phía trên sao 


- Đẩu có hình bán nguyệt 


Thưa thớt rõ rằng sáu ngôi sao 
Dưới chòm Văn xương là chòm 
Thm sự 

Chòm Thái tôn chỉ hướng chòm 
Thm công sáng 

Sáu sao chòm Thiên lao ở bên 
dưới chòm Thái tôn 

Bảo vệ Thái dương là bốn sao 
Thế ở trước 

Một ngôi Tế tướng ở mặt bên 
Thái dương 

Lại có Tam công cùng nhau 
nghiêng về Tây : 
Tức là sao Huyền qua, một sao 
tròn 

Thiên lý bốn sao mờ trong sao 
Đẩu 

Sao Phụ mờ nhạt trước sao Khai 
dương 

Tú Bác đẩu có bảy ngôi sao sáng 
Thứ nhất là ngôi chủ đế tên gọi 
Xu tỉnh 

Thứ hai, thứ ba là sao Tuyền sao 
Cơ 

Thứ tư tên là Quyền, thứ năm 
Hoành 


Ehai dương, Diêu quang lục, thất 
danh 

Diêu quang tả tam Thiên 
Thương Hồng 


Khai dương, Diêu quang còn sáu, 
bảy tên nữa 

Bên trái chòm Diêu quang là ba 
sao Thiên Thương Hồng 


Theo "Tính kinh bộ thiên ca" 
Trong tòa Ngũ đế có năm sao 
Nội trù 2 sao 

Thế 4 sao 

Giang 8 sao 

Ngự nữ 4 sao 

Thiên trụ 5 sao 

Đại lý 2 sao 

Thiên sàng 6 sao 

Nay "N ghỉ tượng chí" không có 
Truyền xá 9 sao nay còn 8 sao 
Hoa cái 8 sao nay còn 4 sao 
Thiên lao 6 sao nay còn 1 sao 


Lục giáp 6 sao nay còn Ì sao 


92 


THÁI VI VIÊN 
Hạ Lâm : Dực - Chẩn - Giác - Cang bốn Tú 


Thượng 
thai 
Trung ¿ 
thai 
s. Thường Cang 
trấn Ngỏ 
Tđộ 


Lang d% 
Ô tát Ệ 

Lang Tòng @ fô 

0 vị Otuan ` bón 

Thái Thượng 
hạn tử tế Ở Thiếu 
Thượng thân Yì 
loát 


QO mứ 
ức Cứu Ỉ tướng 0 
ho khanh ớ O b Trường 
T „my Vien 


14 độ Ô Thương O 
: am „ Hiển - 
o% công OYế bị P.4 BẠN L 
Ẻ giả $ QOiinh 
Of đải 
Tả chấp 
ẩ pháp 
Onuạg Phê 0 
tê 9 pháp 
O Minh 
đường 


922 


Thái ut uiên 


Thượng nguyên thiên đình Thái 
thị cung 

Chiêu chiêu liệt tượng bố thương 
khung 

Đoan môn chỉ thị môn chỉ trung 
Tả hữu chấp pháp môn TRy Dông 


Môn tá tạo y nhất Yết giả 
Di thứ tức thị Điểu tam công 


Tam hác, Cửu khanh Công bối 
bàng 

Ngũ hắc chư hầu Khanh hậu 
hành 

Tứ cá môn Tây chủ Hiên bình 


Ngũ để nội tòa ư trung chính 
Hạnh thần, Thái tử tỉnh Tbng 
quan 

Ô liệt Dế hậu tòng Dông định 
Lang tướng, Hồ bôn cư tả hữu 
Thường trần, Lang vị cư kỳ hậu 
Thường trần thất tinh bất tương 
ngộ 

Lang vị Trần Đông nhất thập 
ngũ 

Lưỡng diện cung Viên thập tỉnh bố 


Thành Thái ui 

(khu uực Thúi 0i) 
Cung Thái vi trên thiên đỉnh ở 
thượng nguyên 
Sáng ngời mọi tượng, rải giăng 
khắp trời xanh. 
Đoan môn chỉ là cửa ở giữa 
Trái phải Đông Tây cửa chấp 
pháp 
Cửa áo đen bên trái có sao Yết 
giả 
Tiếp đến tức là chòm Điểu tam 
công 
Tam hác, Cửu khanh cạnh bên 
lưng Tam công. 
Chòm Ngủ hác chư hầu đi sau 
Cửu Khanh 
Bốn sao ở cửa Tây, Hiên bình là 
chính 
Trong tòa Ngũ đế ở chính giữa 
Hạnh thần, Thái tử với TÐòng 
quan 
Ô liệt bày sau Đế theo Đông định 
Lang tướng, Hổ bôn cư ở trái phải 
Thường trần, Lang vị ở sau đó. 
Bảy sao chòm Thường trần 
không thể nhìn nhầm 
Chòm Lang vị ở phía Đông 
Thường trần có mười lăm sao 
Hai mặt cung Viên, mười sao bầy ra 


922 


Tả hữu Chấp pháp thị kỳ số 
Cung ngoại Minh đường bố chính 
cung 

Thm cá Linh đài hậu vân vũ 
Thiếu vi tứ tỉnh Tay Nam 
Trường viên song song Vi Tây cư 
Bác môn Tây ngoại tiếp Tam thai 


Dữ Viên tường đối vô Binh tai 


Theo "tỉnh kinh bộ thiên ca" 


Hai bên trái phải Chấp pháp là số 
đó. 

Ngoài cung Minh đường bầy 
chính cung 

Ba sao Lính đài chờ mây mưa 
Bốn sao Thiếu vi ở góc Tây Nam 
Trường viên song song ở phía 
Tay Thiếu vi 

Ngoài phía Tây cửa Bác là Tam 
thai 

Đối nhau với Viên tường không 
cố Binh tai. 


Chòm Ngũ chư hầu có ð sao. Nay "Nghỉ tượng chí" không cố 


Chòm Lang vị có 1ã sao. Nay còn 10 sao 


Chòm Thương trần có 7 sao. Nay còn 3 sao. 


924 


THIÊN THỊ VIÊN 
Hạ Lâm: Phòng Tâm Vĩ Cơ bốn Tú 
Giới: Mão Dần Sửu ba cung. Chiêm 57 độ 


Trung Gáu 
ĐÃ The O ngụy Tên 
O tế n Hà trung 
°: Đồ m5 Bạch Ẩm xơ 
O Tông lửỨ * dộ b Q.2” Trnh 
tỉnh lê 
; SIM o 2a § Chu 
© Ngô Việt SÉ- Hầu /© le) : 
Tan 
G20 sử cp, 
“ HỘI sề Thục 
Ù Tông : 
'®) Từ chính cœ—o vSi Ba 

Cung: Tông 

sửu - nhân 

S Đông 
13 độ hải ơ Lương 
O Sở 
` ooO Jệ: 
O Yên +ụ, © Hàn 
© lâu O 
2m O Tống 


Thiên thị uiên 


Hạ nguyên nhất cung danh 
Thiên thị 

Lưỡng phiến viên tường nhị thập 
nhị 

Đương môn lục cá Hắc thị lâu 
Môn tả lưỡng tỉnh thị Xa tứ 
Lưỡng cá Tông chính, tứ TÐng 
nhân 

Tông tỉnh nhất song diệc y thứ 


Bạch độ lưỡng tỉnh Đồ tứ tiền 


Tiậu tỉnh hoàn tại Đế tòa biên 
Đế tòa nhất tịnh thường quang 
mỉnh 

Tứ cá vi mang Hoạn giả tính 

Di thứ lưỡng tỉnh danh Liệt tứ 
Đấu, Hộc, Đế tiền y kỳ thứ 


Dầu thị ngũ tỉnh, Hộc thị tứ 
Viên Bác cửu cá Quan sách tỉnh 


Sách khẩu hoành trước Thất 
công thành 

Thiên kỷ kháp tựa Thất công 
hình 

Sổ trước phân minh đa lưỡng 
tỉnh 


926 


Thành Thiên thị 

(Khu vực Thiên thị) 
Một cung ở hạ nguyên, tên là 
Thiên thị 
Hai bức tường thành là hai mươi 
hai sao 
Ò cửa là sáu sao Hắc thị lâu 
Bên trái cửa là hai sao Xa tứ 
Hai sao Tông chính, bốn Tông 
nhân 
Một đôi Tông tỉnh cũng theo thứ 
tự 
Hai sao Bạch độ trước chòm Đồ 
tứ 
Hậu tỉnh về tại bên Đế tòa 
Một sao Đế tòa thường sáng tỏ 


Bốn cái gai nhỏ là sao Hoạn giả 
Tiếp đến hai sao tên Liệt tứ 
Trước Đế hai sao Đẩu Hộc lần 
lượt theo vào độ 

Dẩu có năm sao, Hộc có bốn 
Thành Bác cớ chín sao Quan 
sách 

Đến chắn ngang miệng Quan 
sách là chòm Thất công thành 
Chòm Thiên kỷ vừa tựa như-hình 
Thất công 

Đếm được rõ ràng hơn hai sao 


Kỷ Bác tam tỉnh danh Nữ sàng 
Thử tòa hoàn y Chức nữ bàng 
Tam nguyên chi tướng vô tương 
xâm 

Nhị thập bát tú tùy kỳ Âm 
Thủy, Hỏa, Mộc, Thổ tịnh dữ 
Kim 

Di thử liệt hưu "Ngũ hành ngâm” 


Theo “Tinh kinh bệ thiên ca” 


Bác Thiên kỷ có 3 sao tên là Nữ 
sàng 

Tòa này trở về dựa vào bên Chức 
nữ 

Các tướng của tam nguyên 
không xâm phạm nhau 

Hai mươi tám tú tùy theo vào 
rmnặt trăng 

Các sao Thủy, Hỏa, Mộc, Thổ 
cùng với sao Kim 

Do vậy mới có riêng bài "Ngũ 
hành ngâm". 


Chòm Thị lâu 6 sao nay còn 3 sao. 


927 


ĐÔNG PHƯƠNG 
Giác Cang Đê ba tú 
Giới: Thìn Mão hai cung. Chiêm 50 độ 


Chiêu 
Đ diêu 


lọ) O Cang tủ 
le) tú O O 

Thiên 

o⁄ tôn 
© Bình 
x tỉnh 

đền dø° Trận 
BẾP, lá o *f 
Trụ 
Dương Ø 


928 " 3 đệ 


ĐÔNG PHƯƠNG 
Phòng Tâm Vĩ Cơ bốn tú 
Giới: Mão Dần hai cung. Chiêm 38 độ 


Mão 
© 26 đ 
Q Nhật k 
Thiên ós0| 
giang 4U 
do Đ kiểm f Phòng 
tú 
Z" Tâm 
© Kháng tú 
© Ngư 
O—©œø 


Sửu " Tích 
Truyền Cung Q ¡Ð tế 
† 
bØ” thuyết : M 
Ẫ 
O„¡ © 


929 


THƯƠNG LONG (RỒNG XANH) Ở PHƯƠNG ĐÔNG CÓ 7 TÚ 


TÚ GIÁC@) 


Giác lưỡng tỉnh Nam Bắc chính 
trực 


Trung hữu Bình đạo thượng 


Thiên điền 

Tổng thị hắc tỉnh lưỡng tương 
liền 

_Biệt hữu nhất ô, danh Tiến hiền 


Bình đạo hữu ban độc uyên nhiên 


Tối thượng tam tính Chu đỉnh 
hình "- 
Giác hạ thiên môn tả Bình tỉnh 


Song song hoành ư Khố lâu 
thượng 

Khố lâu thập tỉnh khuất khúc 
_ miỉnh 


Lâu trung, Ngũ trụ thập ngũ tỉnh 


Thm tam tương tự như đỉnh hình 


Kỳ trung tứ tính biệt danh 
Hoành 


Nam môn Lâu ngoại lưỡng tỉnh 
hoành : 


930 


Tú Giác hai sao ở ngay ngắn 
thẳng Nam Bác 

Giữa “có Bình đạo trên có Thiên 
điền 

Chung qui là hai sao hắc tỉnh 
liền với nhau 

Lại có một sao, tên là Tiến hiền 
Bờ phải Bình đạo đúng có một 
vực sâu 

Trên cùng có ba sao hình Chu 
đỉnh 

Đưới tú Giác bên trái thiên môn 
là sao Bình 

Song song ở trên ngang nhau với 
Khố lâu l 

Khố lâu mười sao khuất khúc 
sáng 

Ỏ trong Lâu, chòm Ngũ trụ có 
mười lắm sao ` 

Ba cái một tương tự như hình đỉnh 
Trong đó bốn sao có biệt danh là 
Hoành 


_ Ở ngoài Lâu có hai sao Nam môn 


nằm ngang 


TÚ CANG(} 


Cang tứ tỉnh kháp tự loan cung 
Trạng Dại giác nhất tính trạc 
thượng mình 

Triết.uy thất tử Cang hạ hoành 
Dại giác tả hữu Nhiếp đồ tỉnh 
Tham tam tương tự như đỉnh hình 
Triết uy hạ tả Đôn ngoan tỉnh 
Lưỡng cá tà an hoàng sắc tỉnh 
Ngoan hạ nhị tỉnh hiệu Dương 


môn 


Sắc nhược thuần Ngoan trực hạ 
tồn : 


Tú Cang bốn sao cong tựa hình 
cung - 
Một sao Dại giác hình dạng sáng 
thẳng lên 

Triết uy có bảy sao nằm ngang 
dưới tú Cang 

Hai bên trái phải Dại giác có sao 
Nhiếp đồ 

Ba cái một, giống tựa hình cái 
đỉnh 

Ò dưới bên trái sao Triết uy có 
sao Đôn ngoan 

Hai sao an chếch sắc thuần vàng 
tỉnh 

Dưới sao Ngoan là hai sao hiệu là 


`Dương môn 


Sắc giống như Đôn ngoan đang 
còn đọi thẳng xuống. 


TÚ DẾC) - 


Đê tứ tỉnh tựa đấu trắc lường mẽ 


Thiên nhủ Đê thượng hắc nhất 
tỉnh 


Thế nhân bất thức xưng Võ danh 


Tú Đê bốn sao tựa như cái đấu 
đế đơng gạo 

Trên tú Dê có sao Thiên nhũ là 
sao đen 
Người đời không biết gọi là sao 
Vô danh. 


93 


Nhất cá Chiêu diêu Ngạnh hà 
thượng 


Ngạnh hà hoành liệt tam tỉnh 
trạng 


Đế tịch tam hác Hà chỉ Tây 


Cang trÌ lục tỉnh cận Nhiếp đề 
Đê hạ chúng tỉnh Ky quan xuất 


Ky quan chỉ chúng nhị thập thất 


Thm tam tương liên thập khiếm 
nhất 


Trận xa Dê hạ Ky quan thứ 
y quan hạ tam Xa ky vị 


Thiên bức lưỡng tỉnh lập trận 
bàng 

Tướng quân trận lý trấn uy 
sương : 


Một sao Chiêu diêu trên Ngạnh 
hà (cánh bèo trên sông) 


Nằm nganh Ngạnh hà liệt ra 
hình dạng ba sao 

Đế tịch có ba hắc tỉnh ở phía Tây 
Ngạnh hà 

Cang trì sáu sao gần Nhiếp đề 
Dưới sao Đô, nhiều sao Ky quan 
xuất ra 

Các sao y quan có hai mươi bảy 
ngôi 

Ba sao liền nhau, mười thiếu một 


Trận xa ở dưới sao Dê lần lượt 
đến Ky quan 

Dưới Ky quan là vị trí ba sao Xa 
ky 

Thiên bức hai sao lập trận ở cạnh 
bên 

Tướng quân trong xa trận hàng 
năm trấn uy. 


TÚ PHÒNG) 


Phòng tứ tỉnh trực hạ chủ minh 
đường 
Kiến bế nhất hoành tà hướng 
thượng 


982: 


Tú Phòng bốn sao thẳng xuống 
chủ minh đường 

Một sao Kiến bế màu vàng hướng 
chếch ngang lên trên 


Câu kiềm lưỡng cá cận kỳ bàng 
Phạt hữu tam tỉnh trực kiện 
thượng 

Lưỡng hàm giáp Phạt tự Phòng 
trạng 

Phòng Tây nhất tỉnh hiệu vi 
Nhật. 

Tòng quan lưỡng tính Nhật hạ 
xuất 


Câu kiềm hai sao gần cạnh bên : 


Phạt có ba sao thẳng trên sao 


Kiến bế 

Lưỡng hàm: giáp Phạt tựa như 
hình đạng sao Phòng 

Phía Tây tú Phòng có một sao 
hiệu là Nhật 

Dưới Nhật xuất ra hai sao Tòng 
quart 


TÚ TÂMC} 


Tâm tam tĩnh trung ương sắc tối 
thâm 
Hạ đầu Tích tốt cộng thập nhị 


Tam tam tương tụ Tâm hạ thị 


Tú Tâm ba sao ở trung ương sắc 
rất thẫm 

Bên dưới Tích tốt có mười bai 
ngôi 

Ba cái tụ nhau dưới sao Tâm 


TÚ VỊ 0) 


Vĩ cửu tỉnh câu Thương long vÏ 
Hạ đầu ngũ điểm hiệu Quy tỉnh 


Ví thượng Thiên giang tứ hoành 
thị 

Ví Đông nhất cá danh Truyền 
thuyết 

Truyền thuyết Đông bạn nhất 
Ngư tử 


Tú Vỹ chín sao móc vào đuôi 
Thương long 

Bên dưới năm sao hiệu là Quy 
tỉnh 

Trên tú Vi có bốn sao Thiên 
giang nằm ngang 

Phía Đông VĨ có một sao tên gọi 
Truyền thuyết 

Bờ phía Đông Truyền thuyết có 
một sao Ngư 


938 


V Tây nhất thất thị Thần cung — Phía Tây sao Ví là Thần cung 


Sở di hệt tại Hậu phi trung Cho nên xếp tại trong Hậu phi. 
TÚ CÓ 
Cơ tứ tỉnh hình trạng tự pha cơ Tú Cơ bốn sao hình dạng tựa cái 
' gầu xúc 
Cơ hạ tam tỉnh đanh Mộc chử Dưới tú Cơ có ba sao tên gọi Mộc 
: chử (cái chày gỗ N.D) - 


Cơ tiền nhất hắc thị Khang bì Trước tú Cơ có một sao đen là 
Khang bì (vỏ trấu N.D) 


Theo “Tính kinh bộ thiên ca" | 
Triết uy 7 sao. Đế tịch 3 sao. Nay “Nghỉ tượng chí" không có 
Khố lâu 10 sao nay còn 9 sao. Tính trụ lõ sao nay còn 14 sao 
Tú Cang 6 sao nay còn 4 sao. Ky quan 27 sao nay còn 7 sao 
Tích tốt 12 sao nay còn 2 sao. Nam môn 2 sao 

Ky trận tướng quân l sao. Quy ỗ sao 

Ỏ dưới đất bằng kinh sư. VÌ vậy không vẽ vào đồ hình 


(1) Tiêu đề các tú chính do người dịch thêm vào 


934 


BẮC PHƯƠNG 


Đầu Ngưu Nữ ba tú 
Giới : Dần Sửu Tý ba cung. Chiêm 50 độ 


985 


986 


BẮC PHƯƠNG 
Hư Nguy Thất Bích bốn tú 
Giới: Tý Hợi Tuất ba cung. Chiêm 56 độ 


~Ð Ð rxá Q 
o ö s»" 
Ð So li Xa 
Thiên phủ 
ve 
Cung O Xử 
tuất VÀ by 
2độ © ° im 
© 
So bà Ly Cuu 
ưng 
Z2 
e Lâu Nhàco 
° tinh 
© Ben ° ai 
tủ I®| 
đ» ° ° Mư 
So—o Lôi v— Tự9 ` ph 
Thể @—_o Š điện N 
công 


Cố Ngw ngựy 
ke | lử Tụ 


h ©, © Tư 
Tho đồ MP) mạmd tụ 
Đích củo tử 
trận sọ hà háo É) Thiện 
° “ 8 TỰ ly 
Ẵ c® 9 Xc ƒ ¬ hy Khốc hành 
° 
°o 2 bŸ tw 
H % ? kó ¬b $ Đứnh 
$4, trận 
_ Thất 
VI ° sọ 
Q 
° /Tttỳ 
° A®) 
8á, Ð ì 
ác TéaO Ol 0ý Ủy 
sự Cương du 
tần o5 Bại 
cựu 


HUYỀN VŨ Ớ PHƯƠNG BẮC CÓ 7 TÚ 


TÚ ĐẦU ®) 


Đấu lục tỉnh kỳ trạng tự Bác đấu 


Khôi thượng Kiến tính tam 
tương đối 

Thiên biền Kiến thượng tam tam 
cửu 


Đẩu hạ Viên an thập tứ tỉnh 


Tuy nhiên danh Miết quan sách 
hình 


Thiên kê Kiến bối song hác tỉnh 


Thiên thược bính tiền bát hoàng 
tỉnh 


Cẩu quốc tứ phương Kê hạ sinh 


Thiên uyên thập tỉnh Miết Đông 
biên 

Cánh hữu Lưỡng cẩu Dấu Khôi 
tiền 

Nông gia trượng nhân Đẩu hạ 
miên 

Thiên uyên thập hoàng, Cẩu sắc 
huyền 


Tú Đẩu có sáu sao dạng nó tựa 
sao Bắc đấu 

Trên sao Khôi( là sao Kiến có 
ba ngôi đối nhau 

Thiên biền ở trên sao Kiến, có ba 
lần ba là chín sao 

Dưới sao Đẩu là chòm Viên an có 
mười bốn sao 

Tuy nhiên tên là Miết (con ba ba 
N.D) hình lại giống quan sách 
(chuỗi giây thừng N.D} 

Thiên kê ở lưng sao Kiến là một 
đôi hác tỉnh 

Trước chuôi sao Thiên thược có 
tám hoàng tính 

Cẩu quốc bốn sao sinh ra ở dưới 
sao Thiên kê 

Thiên uyên mười sao ở phía 
Dông sao Miết 

Lại có Lưỡng cẩu ở trước sao 
Khôi, sao Dấu 

Mông gia trượng nhân ngủ ở 
dưới sao Dẩu 


Thiên uyên mười sao vàng, sao 
Cẩu sắc huyền 


937 


TÚ NGƯUƯ() 


Ngưu lục tỉnh cận tại hà ngạn 
đẩu 
Dầu thượng tuy nhiên hữu lưỡng 
giác 
Phục hạ từng lại khiếm nhất 
cước 


Ngưu hạ cửu hắc thị Thiên điền 
Điền hạ tam tam Cửu khâm liên 


Ngưu thượng trực kiến tam Hà 
cổ 

Cổ thượng tam tỉnh hiệu Chứ 

nữ í 

Tả kỳ, Hữu kỳ các cửu tỉnh 


Hà cổ lưỡng bạn hữu biên minh 
Cách hữu tứ hoàng danh Thiên 
phù : 

Hà cổ trực hạ như liên châu 


La yến tam điểu Ngưu Dông cư 


Tiệm đài tứ tỉnh tự khẩu hình 


Tú Ngưu sáu sao ở gần đầu bờ 
sông 
Trên đầu tuy rằng có hai sừng 


T»rới bụng từ trước đến nay thiếu 
TĐỘC Cua 

Dưới tú Ngưu là Thiên điền, chín 
sao đen 

Dưới sao Điền là tiếp liền sao 
Cửu khảâm 

Trên sao Ngưu, thẳng thấy Hà cổ . 
ba sao 

Trên Hà cổ có ba sao hiệu là 
Chức nữ l 
Tả kỳ, Hữu kỳ mỗi chòm đều có 
chín sao ` 

Hai bờ Hà cổ có viền sáng 

Lại có bốn sao vàng tên gọi 
Thiên phù 

Thẳng dưới Hà cổ như chuối hạt 
trai 

La yến ba điểu (ba sao) ở phía 
Đông sao Ngưu 

Tiệm đài bốn sao hình tựa cái 
mồm 


1. Ngôi sao thứ tư trong chùm Bắc đấu là sao Khôi - ND 


938 


Liên đạo Đông túc liên ngũ đỉnh 


Liên đạo, Tiệm đài tại hà hứa? 
Dục đấác kiến thời cận Chức nữ. 


Liên đạo ở phía Dông đủ liên. 
năm đỉnh (sao) 

Liên đạo, Tiệm đài ở nơi đâu? 
Muốn trông thấy thời gần sao 
Chức nữ 


TÚ NỮO) 


Nữ tứ tỉnh như Cơ, chủ giá thú 


Thập nhị chư quốc tại hạ trần 
Tiên tòng Việt quốc hướng Đông 
luận 

Đông Tay lưỡng Chu thứ nhị Tần 


Ưng châu Nam hạ song Nhạn 


môn 
Đại quốc hướng Tây nhất Tấn 


thấn 

Hàn Nguy các nhất Tấn Bác luan 
Sở chỉ nhất quốc, Ngụy Tay đồn 
Sở thành Nam bạn độc Yên quân 


Yên Tây nhất quận thị Tè lân 


Tè Bác lưỡng ấp Bình nguyên 
quân 


Tú Nữ bốn sao như tú Cơ, chủ 
cưới gả 

Mười hai chư quốc bầy ra ở đưới 
Trước hết nơi về nước Việt ở 
hướng Đông 

Bên Đông, bên Thy có hai Chu 
tiếp đến hai Tần 

Ung châu dưới phía Nam là hai 
Nhạn môn 


Nước Dại hướng về phía Tây có 
nước Tấn chÌa ra 


Hàn Ngụy đều một sao đến lướt 
Tấn ở Bắc 


Sở là một nước, cố Ngụy đóng ở 
phía TRy : 

Bờ Nam thành Sở chỉ độc có 
quân Yên 

Một quận phía Tây nước Yên là 
lân cận nước Tề 


Phía Bác nước Tè là hai ấp của 
Bình Nguyên quân 


939 


Dục tri Trịnh tại Việt hạ tồn 
Thập lục hoàng tỉnh tế khu phân 
Ngũ cá Ly châu Nữ thượng tỉnh 
Bại qua Châu thượng Hồ qua 
sinh 

Lưỡng cá các ngũ Hồ qua mỉnh 
Thiên tân cửu cá đạn cung hỉnh 
Lưỡng tỉnh nhập Ngưu hà trung 


Tứ cá hề trọng Thiên tân thượng 


Thất cá trọng trắc phù Khuông 
tỉnh 


Muốn biết nước Trịnh còn tồn tại 
dưới nước Việt 

Mười sáu hoàng tinh phân ra các 
khu nhỏ 

Năm ngôi Ly châu ở trên sao Nữ 
Bại qua ở trên chòm Ly châu Hồ 
qua sinh ra 

Hai chòm đều có năm ngôi Hồ 
qua sau, 

Thiên tân chín sao có hình cái 
cung 

Hai sao nhập ngang vào giữa 
Ngưu hà 

Bốn ngôi ở đâu giữa phía trên 
Thiên tân 

Bảy ngôi ở giữa mặt bên phù sao 
Khuông 


TÚ HƯC) 


Hư thượng hạ các nhất như liên 
châu 

Mệnh, Lộc, Nguy, 
thượng tỉnh 

Hư Nguy chỉ hạ Khốc khấp tỉnh 


Phi Hư 


Khốc khấp song song hạ Lũy 
thanh 

Thiên luỹ đoàn viên thập tam 
tỉnh 


940 


Trên dưới tú Hư đều có một 


.chùm sao như liên châu 


Bốn sao Mệnh Lộc Nguy Phi ở 
trên sao Hư 

Dưới sao Hư Nguy là sao Khốc 
khấp 

Song song với Khốc khấp ở dưới 
là Lũy thành . 

Thiên lũy xum họp mười ba sao 


Bại cữu tứ tỉnh thành hạ hoành 


Cữu Tây tam cá Ly du minh 


Bốn sao Bại cữu nằm ngang ở 
dưới thành 

Phía Tay Bại cữu là ba sao Ly du 
sáng. 


TÚ NGUY£Đ 


Nguy tam tỉnh bất trực cựu tiên 
Nguy thượng ngữ hắc hiệu Nhân 
tỉnh 

Nhân bạn tam tứ Chử Cữu hình 
Nhân thượng thất điểu hiệu Xa 
phủ 

Phủ thượng Thiên câu cửu hoàng 
tỉnh ' 

Câu hạ ngũ nha tự Tạo phụ 
Nguy hạ tứ tỉnh hiệu Phần mộ 
Mộ hạ tứ tinh tà Hư lương 

Thập cá Thiên tiền Lương hạ 
hoành 

Mộ bàng lưỡng tỉnh năng Cai ốc 


Thân trước hắc y Nguy hạ tú 


Tú Nguy ba sao không thẳng đã 
biết trước từ xưa. 

Trên tú Nguy có năm hắc tỉnh 
hiệu là Nhân 

Rìa sao Nhân có ba, bốn sao hình 
Chử (cái chầy) Cữu (cái cối N.D) 
Trên sao Nhân cớ bảy con chim 
(sao) hiệu Xa phủ 

Trên sao Xa phủ là chòm Thiên 
câu có chín sao mầu vàng óng 
ảnh 

Dưới chòm Thiên câu có năm con 
qua (sao) tên tự là Tạo phụ 
Đưới tú Nguy có bốn sao hiệu là 
Phần mộ 

Dưới Phần mộ có bốn sao Hư 
lương nằm chếch 

Mười sao Thiên tiền nằm ngang 
bên dưới Hư lương 

Cạnh sao Phần mộ có hai sao Cai 
ốc 

Mình mặc áo đen ở dưới tú Nguy 


941 


TÚ THẤT€) 


Thất lưỡng tỉnh thượng hữu Ly 
cung 

Xuất nhiễu Thất tam song hữu 
lục tỉnh . 

Hạ đầu lục cá Lôi điện hình 

Lũy bích trận thứ thập nhị tỉnh 


Thập nhị lưỡng đầu đại tự tỉnh 
Trận hạ phân bố Vũ lâm quân 
Tứ thập ngũ tốt tam vi quần 
Quân TAy, Tây hạ đa nan luận 
'Tử tế lịch lịch khán khu phân 
Thin lạp hoàng kim danh Thiết 
việt 

Nhất khỏa chân châu Bác lạc 
môn 

Môn Đông Bát khôi cửu cá tử 
Môn Tây nhất tú Thiên cương thị 


Lôi bàng lưỡng hác Thổ công lại 


Đàng xà Thất thượng nhị thập 
nhị 


942 


Trên hai sao của tú Thất có Ly 
cung 

Vòng quanh tú Thất xuất ra ba 
đôi sáu sao 

Bên đưới có sáu sao hình Lôi điện 
Tiếp đến chòm Lũy bích trận cớ 
mười hai sao 

Hai đầu mười hai sao lớn tựa cái 


giếng 


Dưới Lũy bích trận phân bố Vũ 
lâm quân 

Bốn mươi nhăm lính, ba sao là 
một tốp 

Dưới phía Tây Vũ lâm quân phần 
nhiều khớ luận ra 

Xem tỷ mÍ rõ ràng để phân biệt 
Ba hạt hoàng kim tên gọi là 
Thiết việt 

Một viên chân châu là Bác lạc 
môn 

Phía Đông Bác lạc môn là chín: 
sao Bát khôi 

Phía Tây Bác lạc môn là một sao 
Thiên cương 

Bên Lôi điện là Thổ công lại hai 
bắc tỉnh 

Đằng xà trên tú Thất có hai 
mươi hai sao 


TÚ BÍCH€) 


Bích lưỡng tinh hạ đầu thị Phích 
lịch : 

Phích lịch ngũ tỉnh hoành trước 
hành 

Van vũ chỉ thứ viết tứ phương 


Bích thượng Thiên cứu thập cá 
hoàng 
Thiết chất ngũ tỉnh Vũ lâm bàng 


Thổ công lưỡng hắc Bích hạ tàng 


Theo *Tỉnh kinh bệ thiên ca" 


Tú Bích cớ hai sao ở bên đưới là 
Phích lịch 

Phích lịch có năm sao đến nầm 
ngang 

Tiếp đến chòm Vân vũ gọi là bốn 
phương 

Trên tú Bích là chòm Thiên cứu 
cố mười sao tròn màu vàng 
Thiết chất nắm sao ở bên Vũ lâm 
quân 

Thổ công hai hắc tỉnh ẩn ở dưới 
tú Bích 


Thiên thược 8 sao - Nông trượng nhân một sao - Thiên điền 9 
sao Ly châu ð sao - Bát khôi 9 sao, nay "Nghi tượng chí" không có. 


Miết mười bốn sao nay còn mười 
ba sao 
Cửu khàm chín sao nay còn bốn 
880 ‹ 

La yến ba sao nay còn hai sao 


Tú Nguy hai sao nay còn một sao. 


Ly du ba sao nay còn hai sao 
Nhân tỉnh năm sao nay còn bốn 
8O ‹ 

Cữu bốn sao nay còn ba sao 


Hữu kỳ chín sao nay còn tám sao 


Thiên phù bốn sao nay còn hai 
sao. 

Mười bai chư quốc mười sáu sao 
nay còn mười hai sao 

Thiên lũy thành mười ba sao nay 
còn năm sao 
Bại cữu bốn sao nay còn hai sao 

Chử ba sao nay còn một sao 


948 


Phù khuông bảy sao nay còn bốn 
sao l 
Cai ốc hai sao nay còn một sao 


Thổ công lại hai sao nay còn một 
sao 
Thiên cứu mười sao nay còn ba 
sao 


944 


Thiên tiền mười sao nay còn chín 
sao 

Vũ lâm quân bốn mươi lãm sao 
nay còn hai ba sao 

Đằng hai mươi hai sao nay 
còn mười tám sao 


TÂY PHƯƠNG 
Khuê Lâu Vị ba tú 
Giới: Hợi Tuất Dậu. Chiêm 60 độ 


⁄ 3 
Tích ca 9®) Hợi 
othủy  Ơ No ty 28 độ 
Cung œ2 đ ° ` 
D II: GINN So 
ạU Thuyên O SŠỐ 
: Tích Quân 
28 độ thi nam môn 
=.ø }ð Thiên cO 
đại 
O 
9.” tướng 
ơ 
quản 


ẳ tú Ƒ Hữu 
Đa canh canh 
Thiên le Ngoại 
© s ~_O N "hấu 
lâm O "x lọ) Ø. bình 
eo c Zo 


945 


TÂY PHƯƠNG 
Mão Tất Sâm Chủy bốn tú 
Giới: Dậu Thân Mùi ba cung. Chiêm 62 độ 


Cung Trụ Thiên sâm 
8đ hoàng ¬ Ngũ —O 
ý Tu na 1 Kong 
SG thạch 
. o 


4j quan Thiên Kì TIỀN -O 
quái oÔo¿Ð nhi — Thiên SG 


O Sâm Ngọc 


Cung 
Dậu 


| 
le 
© Đng q~%s đ 6 độ 


946 ® 6e) 


BẠCH HỔ Ở TÂY CÓ 7 TÚ 


TỨ KHUÊ®) 


Khuê yêu tế đầu tiêm tự phá hài 
Nhất thập lục tỉnh nhiễu hài sinh 


Ngoại bình thất điểu Khuê hạ 
hoành 

Bình hạ thất tỉnh Thiên hỗn 
minh 

Tư không tả bạn, Thổ chỉ tỉnh 


Khuê thượng nhất tú Quân nam 
nôn 
Hà trung lục cá các đạo hình 


Phụ lộ nhất tỉnh Dạo bàng minh 
Ngũ cá thổ hoa Vương lương tỉnh 


Vương lương cận thượng nhất 
Sách minh 


Tú Khwê lưng nhỏ, đầu nhọn tựa 
như cái giày rách. 

Mười sáu sao nhiễu quanh: hài 
(giầy) sinh ra 

Chòm Ngoại bình bảy sao nằm 
ngang dưới tú Khuê 

Dưới Ngoại bình là bây sao chòm 
Thiên hỗn sáng 

Bờ trái Tư không là tỉnh anh của 
Thổ 

Trên tú Khuê có một sao Quân 
nam môn 

Trong giải Ngân hà có sáu sao 
hình các đạo (đường trên gác) 
Một sao Phụ lộ sáng bên Các đạo 
Đâm ra năm đóa hoa (năm sao) 
sao Vương lương 

Gần sao Vương lương ở phía trên 
có một sao Sách sáng. 


TÚ LÂU() 


Lâu tam tỉnh bất vận cận nhất 
đầu 
Tả canh, Hữu canh điểu giáp Lâu 


Tú lâu ba sao không đều, gần 
một đầu 

Chòm Tả canh, chòm Hữu canh 
giáp hai bên tú Lâu 


947 


Thiên thương lục cá Lâu hạ đầu 


Thiên dữu tam tỉnh Thương 
Đông cước 

Lâu thượng thập nhị Tướng quân 
hầu 


Chòm Thiên thương sáu sao ở 
bên dưới tú Lâu 

Chòm Thiên dữu ba sao ở chân 
phía Đông chòm Thiên thương 


"Trên tú Lâu có mười hai vị 


Tướng quân hầu 


TÚ vị) 


Vị tam tỉnh đỉnh túc Hà chỉ 
Thứ Thiên lẫm Vị hạ tà tứ tỉnh 


Thiên khuân thập tam như Ất 
hình 
Hà trung bát tỉnh danh Đại lăng 


Lãng Bác cửu cá Thiên thuyền 
danh 
Lăng trung Tích thi nhất cá tỉnh 


Tích thủy Thuyền trung nhất hác 
tỉnh 


Tú vị cớ ba sao là chân đỉnh 
Ngân hà 

Tiếp đến chòm Thiên lẫm có bốn 
sao nằm nghiêng dưới tú Vị 
Thiên khuân mười ba sao như 
hình chữ Ất 

Trong Ngân hà có tám sao tên 
gọi Đại lăng 

Phía Bác Đại lăng có chín sao tên 
là Thiên thuyền 

Trong Đại lăng có một ngôi sao 
Tích thi 

Trong Thiên thuyền có một hắc 
tính Tích thủy. 


TÚ MÃOU) 


Mão thất tỉnh nhất tụ thực bất 
thiểu 


A Tay, Nguyệt Đông các nhất 


tỉnh 


948 


Tú mão bảy sao tụ vào một chỗ 
thật không Ít 

Sao À bên Tây, mặt trăng bên 
Đông đều một sao 


A hạ ngũ hoàng Thiên âm danh 
Âm bạ lục điểu 8ô cảo dinh 


Dinh Nam thập lục Thiên uyển 
hình 
Hà trung lục tính đanh Quyển 
thiệt 
Thiệt trung hác điểm Thiên sàm 
tỉnh 
Khoáng thạch Thiệt bàng tà tứ 
đỉnh 


Dưới sao Á, cố năm sao vàng gọi - 
Thiên âm 

Dưới sao Thiêm âm là dinh của 
sáu sao Sô cảo 

Phía Nam Dinh là mười sáu sao 
hình Thiên uyển 

Trong Ngân hà có sáu sao tên là 
Quyển thiệt 

Trong Quyến thiệt có một điểm 
đen là sao Thiên sàm 

Bên cạnh Quyển thiệt là chòm 
Khoáng thạch có bốn sao 


TÚ TÁT€) 


Kháp tự trảo nghệ bát tỉnh xuất 
Phụ nhí Tất cổ nhất tinh quang 


Thiên nhai lưỡng tỉnh Tất bối 
bàng 
Thiên tiết Nhĩ hạ bát điểu chàng 


Tất thượng hoành liệt lục Chư 
vương 
Vương hạ tứ tạo Thiên cao tỉnh 


Tiết hạ đoàn viên Cửu châu 
thành 


Vừa đúng tựa như cái móng xuất 
ra tám sao 

Một phần tú Tất có một sao Phụ 
nhỉ tỏa sáng 

Ỏ bên cạnh lưng tú Tất có ánh 
sáng hai sao Thiên nhai 

Dưới chòm Phụ nhí có tám sao 
Thiên tiết 

Trên tú Tất bầy ngang sáu sao 
Chư vương 

Dưới Chư vương là bốn sao Thiên 
cao mầu đen 

Dưới Thiên tiết xum họp chòm 
Cửu châu thành 


949 


Tất khẩu tà đối Ngũ xa khẩu 


Xa hữu tam Trụ nhậm tung 
hoành 

Xa trung ngũ cá Thiên hoàng 
tỉnh 

Hoàng bạn Hàm trì tam hác tỉnh 


Thiên quan nhất tỉnh Xa cước 
biên 

Sâm kỳ cửu cá Sâm Xa gian 

Kỳ hạ trực kiến Cửu du liên 


Du hạ thập tam điểu Thiên viên 


Cửu du, Thiên viên, Sâm cước 
biên 


- Chếch đối với miệng tú Tất là 


Ngũ xa khẩu 

Ngũ xa có ba sao Trụ tự do ngang 
dọc 

Trong Ngũ xa có năm sao chòm 
Thiên hoàng 

Bên bờ Thiên hoàng là ba hắc 
tỉnh chòm Hàm trì 

Một sao Thiên quan ở bên chân 
chòm Ngũ xa 

Sâm kỳ chín sao ở khoảng giữa 
tú Sâm và Ngũ xa ˆ 

Dưới Sâm kỳ dựng thẳng liền 
Cửu du (chín đuôi cờ) 

Dưới Cửu du là mười ba sao 
Thiên viên 

Chòm Cửu du, chòm Thiên viên ở 
bên chân tú Sâm 


TÚ SÂM 


Sâm tổng thị thất tỉnh Chủy 
tương xâm 

laiỡng kiên, song túc, tam vi tâm 
Phạt hữu tam tính túc lý tham 


Ngọc tỉnh tứ đinh hữu túc âm 


Bình tinh lưỡng phiến Tỉnh Nam 
khâm 


950 


Tú Sâm tất cả là bảy sao Chủy 
xâm nhau 

Hai vai, hai chân, ba sao làm tâm 
Chòm Phạt có ba sao ở sâu trong 
chân 

Chòm Ngọc tỉnh bốn sao ở chân 
bên phải 

Sao Bình hai phiến ở phía Nam 
Ngọc tỉnh 


Quân tỉnh tứ tỉnh Bình thượng Quân tỉnh bốn sao ngâm nga 


ngâm 
T8 túc hạ tứ Thiên xí lâm 


Xí hạ nhất vật Thiên thỉ trầm 


trên sao Bình 

Dưới chân bên trái là bốn sao 
Thiên xí lâm vào 

Dưới Thiên xí là một viên Thiên 
thỉ chìm xuống 


TÚ CHỦY (1) 


Chủy tam tỉnh tương cận tác 
Sâm nhụy 

Chủy thượng Tòa kỳ trực chỉ 
thiên 

Tôn t¡ chỉ vị cửu tương liên 


Tư quái khúc lập Tba kỳ biên 
Tứ nha đại cận Tỉnh việt tiền 


Theo "tỉnh kinh bộ thiên ca" 


Tú Chủy ba sao gần nhau làm 
nhụy cho tú Sâm 

Trên tú Chủy là chòm Tòa kỳ chỉ 
thẳng lên trời 

Địa vị cao thấp chín sao liền 
nhau 

Chòm Tư quái dựng lên quanh co 
bên chòm Tòa kỳ 

Bốn con quạ lớn gần trước sao 
Tỉnh việt 


Hàm trì 3 sao nay "Nghỉ tượng chí" không có 


Thiên hỗn 7 sao nay còn 4 sao Cửu du 9 sao nay còn 8 sao 
Thiên viên 13 sao, nay ở đất bằng kính sư chỉ thấy 9 sao. 


(1) Tiêu đề các tú chính do người dịch thêm vào 


NAM PHƯƠNG 
Tỉnh Quỷ Liễu ba tú 
Giới : Thân Mùi Ngọ ba cung. Chiêm 54 độ 


O 
Bắ Z⁄ = 
O0 Oiá. Ð Ngũ 
\ chư 
o—ơo® hầu 
œ—=O Kê 
Quán Ø ? P 
„ độ HẠ Ó^, Ƒ o v4 
Tích Ñ : le) Tinh Z 
xả le tú sa So 
Í lôn 
TQ So 
ThÖ k_c lào; 
uy phủ 
œ© v %° Mạn 
o2 35 hà Tứ 
Liễu độc ` 
Tú Gœ—-O 
vả \ O “Khuyết 
Cung ễ_D0 Ngoại May 
: Ngọ trủ 
14 độ 
Le) 
Thiên 
o tang 
OO Quân 
OÍpa kc thí 
lọi®) O 
\ d4 
TT le) 
› Thiên S Í S o9 
cầu —== ⁄ ọ 
xộ Hồ P . ỏ l3 ' 
thỉ b Tử ** “ương 
O Thiên Tôn 
ký 
° . Cung 
TẢ Trên Thân 
xà 
9852 


NAM PHƯƠNG 
Tỉnh Trương Dực Chẩn bốn tú 
Giới: Ngọ Ty Thìn ba cung. Chiêm 55 độ 


N: 
Hiên 
© viên 
L®) 
Đệ S1 W 
gự š 
Nữ Kỳ 
®) 


953 


CHU TƯỚC Ở PHƯƠNG NAM CÓ BẢY TÚ 


TÚ TỈNHÊ) 


Tỉnh bát tỉnh hoành liệt Hà 
trung tỉnh 


Nhất tỉnh danh Việt,- Tỉnh biên 


an 


Lưỡng Hà các tam Nam Bắc 
chính 


Thiên tôn tam tính Tỉnh thượng 
đầu 


Tôn thượng hoành liệt Ngũ chư 
hầu 


Hầu thượng Bác hà, Tây Tích 
thủy 

Dục mịch Tích tân Dông bạn thị 
Việt hạ tứ tỉnh danh Thủy phủ 
Thủy vị Dông biên tứ tính tự 

Tứ độc hoành liệt Nam hà lý 


Nam hà hạ đầu thị Quân thị 


Quân thị đoàn viên thập tam 
tỉnh 


954 


Tú Tỉnh tám sao bầy ngang 
trong Ngân hà tỉnh lặng 

Một sao tên là Việt, an ở bên tú 
Tỉnh 

Lưỡng Hà mỗi Hà ba sao ở chính 
Nam Bắc 

Thiên tôn ba sao ở trên đầu tú 
Tỉnh 

Trên Thiên tôn bầy ngang chòm 
Ngũ chư hầu 

Trên Ngũ chư hầu là Bác hà, Tây 
là Tích thủy 

Muốn tÌm Tích tân bên bờ Đông 
là đó 

Dưới sao Việt là bốn sao tên gọi 
Thủy phủ 

Thủy vị bốn sao theo thứ tự ở bờ 
Đông 

Bốn sao Dộc nằm ngang ở trong 
Nam hà 

Bên dưới Nam hà là chòm Quân 
thị 

Chòm Quân thị xum hợp mười ba 
sao 


Trung hữu nhất cá Dã kê tỉnh 
Tôn, Tử, Trượng nhân thị hạ liệt 
Các vị lưỡng tỉnh tùng Đông 
thuyết 

Khuyết khâu lưỡng tỉnh Nam hà 
Đông 

Khâu hạ nhất Lang quang bồng 
nhung 

Tủ bạn cửu cá loan hồ cung 


Nhất thỉ nghĩ xạ ngoan Lang 
hung 


Hữu cá Lão nhân Nam cực trung 


Xuân Thu xuất nhập thọ vô cùng 


Ỏ trong có một ngôi sao Dã kê 
Các chòm Tôn, Tử, Trượng nhân 
thì bầy ở dưới 

Mỗi chòm hai sao từ Đông mà nơi 
Khuyết khâu hai sao ở phía Đông 
Nam hà 

Dưới Khuyết khâu một sao Lang 
quang rậm rạp 

Bên bờ trái có chín sao cong như 
cái cung 

Như một mũi tên muốn bắn vào 
ngực con Lang tham lam 

Có một Lão nhân ở trong Nam 
cực 

Xuân Thu xuất nhập thọ vô cùng 


TÚ QUY) 


Quỷ tứ tính Sách phương tự mộc 
qũi 

Trung ương bạch giả Tích thi khí 
Quỷ thượng tứ tỉnh thị Quán vị 
Thiên cẩu thất tỉnh Qủy ba thị 


Ngoại trú lục gian Liễu tỉnh thứ 
Thiên xã lục tỉnh Hồ Đông kỳ 


Xã Dông nhất tỉnh danh Thiên 
ký 


Tú Qủy bốn sao Sách vuông tựa 
như cái tủ gỗ 

Ỏ giữa tráng là khí Tích thi 

Trên tú Quỷ là bốn sao chòm Quán 
Chòm Thiên cẩu bảy sao ở dưới 
tú Quỷ 

Ngoại trú có sáu gian (sao) tiếp 
đến tú Liễu 

Thiên xã sáu sao, sao Hồ ở phía 
Đông 

Phía Dông Thiên xã có một ngôi 
sao tên gọi Thiên ký 


955 


TÚ LIỄU(1) 


Liễu bát tỉnh, khúc đầu thùy tựa 
liễu 

Cận thượng tam tỉnh hiệu ví Tửu 
Hướng yến bồ ngũ tỉnh tụ 


Tú Liễu tảm sao, đầu cong rủ 
xuống tựa cây liễu 

Gần bên trên có ba sao hiệu là Tửu 
Hưởng yến tụ nhau uống rượu là 
năm sao. 


TÚ TINH() 


Tinh thất tinh như câu Liễu hạ 


Sinh Tinh thượng thập thất Hiên 
viên 

Hình Hiên viên Đông đầu tứ Nội 
bình 

Bình hạ tam cá danh Thiên 
tướng 

Tướng hạ Tác tỉnh hoành ngũ 
linh 


Tú Tỉnh bảy sao như móc câu ở 
dưới tú Liễu 

Sinh ra trên tú Tỉnh mười bảy 
sao Hiên viên 

Hình Hiên viên phía Dông có bốn 
sao Nội bình 

Dưới Nội bình có ba sao tên là 
Thiên tướng 

Dưới Thiên tướng là năm sao Tác 
bầy ngang 


TÚ TRƯONG() 


Trương lục tỉnh tự Chẩn tại Tỉnh 
bàng 
Trương hạ chỉ thị hữu Thiên 
miếu 
Thập tứ chi tính Sách tứ phương 


Trương viên Thiếu vi tuy hướng 
thượng 


956 


Tú Trương sáu sao tựa tú Chẩn, 
cạnh tú Tỉnh 

Dưới tú Trương chỉ có chòm 
Thiên miếu 

Mười bốn ngôi sao Sách ở bốn 
phương 

Khu vực của tú Trương tuy rằng 
hướng lên trên Thiếu vi 


Tỉnh số ở tại Thái vi bàng 


Thái tôn nhất tỉnh trực thượng 
hoàng 


Đố sao mương vào bên cạnh Thái 
vì. 

Thái tôn một sao vàng ưỡn thẳng 
lên trên 


TÚ DỰCU) 


Dực nhị thập nhị tỉnh đại nan 
thức 

Thượng ngủ, hạ ngũ hoành trước 
hoành 

Trung tâm lục cá kháp tự Trương 
Cánh hữu lục tỉnh tại hà xứ? 
Thm tam tương liên Trương bạn 
phụ 

Tất nhược bất năng phân xứ sở 


Canh thỉnh hướng tiền khán dã 
thủ 

Ngũ cá hắc tỉnh Dực hạ đầu 

Dục tri danh tự thị Đông âu 


Tú Dực hai mươi hai sao rất khó 
nhận biết 

Trên năm, dưới năm đi hàng 
ngang 

Ỏ giữa sáu sao tựa tú Trương 
Lại có sáu sao ở chố nào! 

Ba ba mặt liền nhau phụ vào 
cạnh tú Trương 

Tất nếu không phân biệt được xứ 
Sở 

Lại mời hướng về trước xem 
phân dã 

Năm ngôi hắc tỉnh ở dưới tú Dực 
Muốn biết tên thì đó là Dông âu 


TÚ CHẦN(1) 


Chẩn tứ tỉnh tự Trương, Dực 


Tương cận trung ương nhất cá 


Trường 
Ba tử Tả hạt, Hữu hạt phụ 


Lưỡng tỉnh Quân môn lưỡng 
hoàng cận 


Tú Chẩn bốn sao tựa như tú 
Trương, tú Dực 

Nhấám gần trung ương có một 
sao Trường 

Tả hạt, Hữu hạt phụ giúp cho Sa 
tử (hạt cát N.D) 

Quân môn hai sao v gần hai sao 
vàng 


957 


Dực thị môn Tây tứ cá Thổ 

Tư không môn Đông thất điểu 
thanh 

Khâu tử thanh, Khâu chi hạ 
danh Khí phủ 

Khí phủ chỉ tỉnh tam thập nhị 


Di thượng tiện thị Thái vỉ cung 


Hoàng đạo hướng thượng khán 
thủ thị 


Theo "Tỉnh kinh bộ thiên ca” 


Tú Dực là cửa Tây, bốn ngôi Thổ 
Tư không là cửa Đông bây con 
chim (sao) xanh 

Sao Khâu mầu xanh, ở dưới 
Khâu tên là Khí phủ 

Chòm sao Khí phủ có ba mươi 
hai ngôi 

Ỏ trên thường ở cung Thái vi 
Hướng lên trên Hoàng đạo chọn 
dùng.xem. 


Tích thủy 1 sao - Thiên tắc ð sao - Thiên miếu 14 sao 


Đông âu ð sao - Thổ tư không 4 sao - Quân môn 2 sao 

Khi phủ 32 sao - Nay "Nghi tượng chí" không có 

Quân thị 183 sao nay còn 10 sao Thanh khâu 7 sao nay còa ở sao 
Thiên xã 6 sao, trên đất bằng ở kinh sư chỉ thấy 3 sao. 

Sao Lão nhân tại dưới đất bằng ở kinh sư vì vậy không nhập vào 


đồ hình. 


. 858 


MỤC LỤC 


Quyến 1. Cội nguồn 1 

1- Hà đồ. Lạc thư - Thứ tự tiên thiên bát quái - Phương vị 
tiền thiên bát quái - Thứ tự hậu thiên bát quái - Phương 
vị hậu thiên bát quái - Tiên thiên quái phối với tượng của 
Hà đồ - Hậu thiên quái phối với tượng của Hà đồ - Tiên 
thiên quái phối với số của Lạc thư - Hậu thiên quái phối 
với số của Lạc thư - Giáp lịch 


2- 10 can - 12 chỉ - 19 luật - 28 xá 
ở3- Tứ tự - Lục thời 

4- 12 tịch quái 

5- 12 thời - 28 tú tỉnh tượng 
6- 28 tú phối với ngây 

7- Ngũ hành 

8- Ngũ hành dụng sự 

9- Ngũ hành sinh vượng 

10- Can chỉ ngũ hành 

11- Tam hợp 

12- Lục hợp 

13- Ngủ thử độn 

14- Ngũ hổ độn 

lã- Ngũ hợp hoá khí 


Trang 


37 
55 
63 
64 
70 
76 
80 
83 
84- 
90 
96 
99 
102 
104 
106 


959 


16- Nạp âm - 

17- Nạp giáp 

Quyển 2. Cội nguồn 2 

1- 34 phương vị 

2- Chính ngũ hành 

3- Trung châm song sơn ngũ hành 
4- Phùng chân tam hợp ngũ hành 
5- Hồng phạm ngũ hành ' 

6- Mộ long biến vận 

7- Niên, nguyệt khắc sơn gia 

8- Phương vị 24 tiết khí 

9- Bát quái nạp giáp tam hợp 

10- Tiểu du niên biến quái 

11- Đại du niên biến quái 

12- Du niên biến quái đồ 


Quyển 3 Nghĩa - Lệ I1 
1- Tổng luận 

2- Tuế đức 

3- Tuế đức hợp 

4- Tuế can hợp 

õ- Tuế chỉ đức 

6- Thái tuế 

7- Tuế phá - Đại hao 

8- Đại tướng quân 

9- Tấn thư 


960 


110 
136 


146 


147 
149 
1ã0 
152 
155 
171 
176 
179 
180 
182 
194 
195 


207 
210 
214 
216 
218 
220 
222 
227 
230 
238 


10- Bác sỹ 
11- Lực sỹ 
12- Tàm thất 
18- Tàm quan 
14- Tàm mệnh 
15- Tang môn. 
. 18- Thái đương - Điếu khách 
17- Quần xú 
18- Quan phù - Xúc quan 
19- Bạch hổ 
20- Hoàng phan 
21- Cấu vỹ 
22- Bệnh phù 
23- Tử phù - Tiểu hao 
24- Kiếp sát 
25- Tai sát. 
26- Tuế sát 
27- Phục binh - Đại hoạ 
28- Ngủ binh tổng đồ 
29- Tuế hình 
30- Đại sát 
31- Phi liêm 
32- Kim thần 
83- Ngũ qui 
34- Phá bại ngũ qui 


36- Thái tuế Kỷ hạ thần sát xuất du nhật 


234 
285 
236 
239 
240 
243 
244 
246 
250 
252 
254 
255 
258 
259 
263 
264 
265 
266 
267 


371 


275 
277 
280 
282 
284 
286 


961 


36- Nhật du thần 


Quyển 4 Nghĩa - Lệ 2 

1- Kiến trừ, 12 thần 

2- Kiến trừ đồng vị khác tên 

3- Kiến - Bình cát - Tiểu thời - Thổ phủ 
4- Trừ - Cát kỳ - Binh bảo 

5- Mãn - Phúc đức - Thiên vu - Thiên cấu 


6- Bình - Tháng dương: Thiên cương; tháng âm: Hà khôi - 
Tử thần 


7- Định - Thời âm - Quan phù - Tử khí 
8- Chấp - Chi đức - Tiểu hao 

9- Phá - Đại hao 

10- Nguy 

11- Thành - Thiên y - Thiên hỷ 

12. Thu - Tháng đương: Hà khôi; tháng âm: Thiên cương 
18- Khai - Thời dương - Sinh khí 

14- Bế - Huyết chỉ 

15- Kiến trừ 12 thần, sở hợp tùng thời 
16- Nguyệt kiến 

17- Nguyệt yếm - Địa hoả 

18- Yếm đối - Lục nghỉ - Chiêu diêu 
19- Âm dương bất tương 

20- Âm dương đại hội 

21- Âm đương tiểu hội 

22- Hành ngận - Liễu lệ - Cô thần 


962 


289 


295 
287 
302 
303 
306 
308 


312 
316 
319 
321 
322 
323 
325 
326 
329 
331 
344 
34? 
368 
356 
360 
362 
365 


23- Đơn âm - Thuân dương - Cô dương - Thuần âm 
24- Tuế bạc trục trận 

25- Âm dương giao phá - Âm dương xung kích 

26- Dương phá âm xung. Âm đạo xung dương 

27- Âm vị. Tam âm. Dương thác. Âm thác 

28- Âm dương đều thác. Tuyệt âm. Tuyệt dương 


Quyển 5 Nghĩa Lệ 3 
1- Thiên đạo - Thiên đức 
2- Nguyệt đức. 

3- Thiên đức hợp 

4- Nguyệt đức hợp 

5- Nguyệt không 

6- Thiên ân 

7- Thiên xá 

8- Thiên nguyện 

9- Mẫu thương 

10- Nguyệt ân 

11- Tứ tương 

- 12- Thời đức 

18- Vương - Quan - Thủ - Tương - Dân nhật 
14- Tứ kích 

15- Cửu không 

16- Ngũ mộ 


17- Tứ hao - Tứ phế - Tứ kị - Tứ cùng - Bát long - Thất mã 


- Cửu hể - Lục xà 


367 
368 
369 
369 
370 
372 


đ85 
387 
395 
398 
400 
402 
404 
407 
411 
415 
417 
420 
422 
425 
430 
432 
434 


436 


963 


18- Cửu khảm - Cửu tiêu 

19- Ngũ hư 

20- Bát phong - Xúc thuỷ long 

21- Bảo - Nghĩa - Chế - Chuyên - Phạt nhật 
232- Bát chuyên 

23- Vô lộc 

24- Trùng nhật - Ngũ hợp - Ngủ ly - Trừ thần 
25- Phục nhật 

26- Ngày Ô phệ - Ngày Ô phệ đối 


Quyển 6 Nghĩa Lệ 4 

1- Tam hợp 

2- Ngày lâm 

- Dịch mã - Thiên hậu 

- Kiếp sát 

- Tai sát - Thiên ngực - Thiên hoả 
- Nguyệt sát - Nguyệt hư 

- Nguyệt hình 

8- Nguyệt hại 

9- Đại thời - Đại bại - Hàm trì 
19- Du hoạ 

L1- Thiên lại - Trí tử 

12- Lục hợp - Vô kiều 

13- Binh cát 

14- Ngũ phú 

15- Thiên thương 


¬ Ơ ©I H c2 


964 


441 
444 
446 
450 
453 
455 
458 
464 
467 


474 
476 
479 
481 
485 
486 
4091 
498 
494 
496 
498 
500 
502 
504 
506 
508 


16- Thiên tặc 

17- Yến an - Ngọc vũ 

18- Kim đường - Kính an 
19- Phả hộ - Phúc sinh 
20- Thánh tâm - Ích hậu 


21- Tục thế - Huyết kị. Cửu thần tổng luận 


22- Dương đức 

23- Âm đức 

24- Thiên mã 

25- Binh cấm 

26- Dịa nang 

27- Thổ phù 

28- Đại sát 

29- Quy kị 

30- Vãng vong 

ở1- Khí vãng vong 
32- Thượng sóc 

33- Phản chỉ 

34- Tứ ly - Tứ tuyệt 
đõ- Ngày Nguyệt kị 


Quyển 7 Nghĩa Lệ 5 

1- Hoàng đạo - Hác đạo 

2- Thiên ất quý nhân 

đ- Thiên quan quy nhân 

4- Phúc tỉnh quý nhân - Hỷ thần 


B10 
512 
514 
516 
518 
522 
527 
529 
532 
534 
537 
542 
545 
547 
550 
553 
556 
558 
560 
562 


564 
565 
579 
586 
588 


965 


0- Bát lộc 


6- Nhật kiến - Nhật phá - Nhật hợp - Nhật hại - Nhật hình 


Tứ đại cát thời. Tứ sát một thời 
rổ Quý đăng thiên môn thời 
8- Ngủ bất ngộ thời 
9- Cửu xú 
10- Tuần trưng không vong 
1]- Triệt lộ không vong 


Quyển 8 Nghĩa Lệ 6 

1- Tuế lộc - Phị thiên lọc 
2- Phi thiên mã 

d- Phi cung quý nhân 

4- Thỏng thiên cùng 

5- Tẩu mã lục Nhâm 

6- Tứ lợi tin nguyên 

7 Cai sữn hoàng đạo 

%‹ Tam nguyên cửu tỉnh 
9# Hát tiết lạm kỳ 

1U- Tuần sơn l¿a hầu 

11- oạ sát, hướng sát 
L2- Cứu thoái - Độc hoá 
13- Phù thiên không vong 
14- Âm phù Thái tuế 

1ỗ- Thiên quan phù 

L6- Phi thiên quan phù 


9686 


17- Phi địa quan phù 
18- Phi đại sát 

19- Tiểu nguyệt kiến 
20- Đại nguyệt kiến 
21- Bính Đính độc hỏa 
22- Nguyệt du hoả 
Quyển 9 Lập thành 
Quyển 10 Nghỉ Kị 


1- Thiên đức, Nguyệt đức, Thiên đức hợp, Nguyệt đức hợp, 
Nguyệt không, Thiên ân 


3- Thiên xá, Mẫn thương, Thiên nguyện 

3- Nguyệt ân, Tứ tương, Thời đức, Dương đức, Âm đức 
4- Ngày Vương, ngày Quan, ngày Thủ, ngày Tương 
5- Ngày Dân. Tam hợp 


6- Ngày Lâm, Dịch mã, Thiên hậu, Thiên mã, ngày Kiến, 
Binh phúc 


7- Ngày Trừ, Cát kỳ, Binh bảo - Ngày Mãn, Thiên vu, Phúc 
đức 
.8- Ngày Binh - Ngày Định, Thời âm - ngày Chấp 


9- Ngày Phá - ngày Nguy - ngày Thành, Thiên hỷ, Thiên y 


10- Ngày Thu 

11- Ngày nhật, Thời dương, Sinh khí 

12- Ngày Bế, Binh cát, Binh hợp, Lục nghi, Ngũ phú 
18- Thiên thương, Bất tương, Yếu an, Kính an 

14- Ngọc vũ, Kim đường 

15- Phả hộ, Phúc sinh, Thánh tâm, Ích hậu, Tục thế 
16- Giải thần - Trừ thần - Ngủ hợp 


17- Ngày Bài ngày Nghĩa. ngày Chế 

18- Thanh long. Minh đường, Kim quỹ, Bảo quang, Ngọc 
đường. Tư mệnh 

19- Ngày Ô phệ, Ô phê đối, ngày Hợi Tý 

20- Ngày Ngọ Thân 


785 


785 
786 
786 


Từ đây trở lên là sở nghỉ 


21- Nguyệt kiến, Tiểu thời, Thổ phủ 

22- Nguyệt phá, Đại hao 

28- Ngày Bình, Tử thần 

24- Ngày Thu 

285- Ngày Mãn, Thiên cẩu - Ngày Bế, Huyết chi 

26- Kiếp sát 

27- Tai sát, Thiên hoả, Nguyệt sát, Nguyệt hư 

28- Nguyệt hình 

29- Nguyệt hại - Nguyệt yếm, Địa hoả 

30- Yếm đối, Chiêu diêu - Đại thời, Đại bại, Hàm trì 

31- Du hoa - Thiên lại, Trí tử - Tử khí 

32- Tiểu hao - Thiên tặc, Tứ kích, Tứ hao 

33. Tứ phế 

34- Tứ kị - Tứ cùng, Bát long,. Thất mã, Cửu hổ, Lục xà 
35- Ngũ hư 

36- Bát phong - Ngũ mộ - Cửu không - Cửu khảm, Cửu tiêu 
37- Thổ phù - Địa nang - Binh cấm - Dại sát 

38- Quy kị - Huyết kị - Vàng vong, Khí vãng vong 

39- Ngày Phục - ngày Trùng - Ngũ ly - Bát chuyên 

40- Xúc thuỷ long - ngày Chuyên - ngày Phạt 


968 


787 
788 
790 
794 
796 
73A 
800 
802 
804 
811 
812 
815 
816 
817 
818 
ð19 
821 
822 
823 
825 


41- Thiên hình - Chu tước - Bạch điểm - Thiên ngưu - 


Huyên vũ - Câu trần 835 
42- Ngày Vô lộc 825 
43- Phản chỉ 837 
44- Thượng sóc, Tứ ly, Tứ tuyệt, Tứ cùng. Ngày hồi 828 
45- Đông chí, Hạ chí, Xuân phân. Thu phản 828 
46- Thổ vương dụng sự, Phục xã, Sóc, Huyền. Vọng 829 
47- Ngày nguyệt kị - ngày l5 829 
48- Nhân thân sở tại nhật 830 
49- Trường tỉnh, Đoản tỉnh 830 
50- Ngày Bách sự kị 830 
51- Phụ biểu 831 

Trở lên là sở kị 
Quyển II Đụng sự 839 
Quyển 12 Quy tắc chung I 863 
1- Phép tác về tế lễ 864 
23- Xuân ngưu kinh 866 
3- Ghi việc hàng năm 870 
4- Khí hậu §71 
5- Đường vận hành của mật trời qua các cung 873 
6- Thời khác mát trời mọc lận, ngày đêm 874 
7- Phương vị mặt trời mọc lặn 883 
8- Giới hạn mông ảnh (bóng ảnh lờ mờ - N.D) 886 
Quyển 13 Quy tắc chung 2 889 
1- Trung tĩnh điểm canh 889 
2- Tính đồ bộ thiên ca 918 
Mục lục 959 


969 


8 HIỆP KY BIEN PHƯƠNG THỦ 

Chịu trách nhiệm xuất ban : Quang Thẳng 

Biên tập nói dụng : Nguyễu Hoa 

Đứa bản ín : Thiện Nhân 

Bìa : Để Duy Ngục 

In 500 cuỗn tại Xi nghiệp ›n sg 3 

391 Trấn Hưng Đạu. Q1 TP. Jà Chí Minh. 

hô đăng ký kế hoạch xuất bán: 394/CXB-QLXB-16 
Cục xuất bạn ký ngày 4 tháng ö năm 1997. 


Ín xong và nộp bát chiêu tháng 9 năm 1998 


